ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 

(The Buddha and His Teachings) 
Buddhist Publication Society, Sri Lanka 

Bhikkhu NARADA biên soạn 

Phạm Kim Khánh chuyến sang Việt ngữ 
1998 




PHẬT GIÁO TRƯỞNG LÃO BỘ 
BUDDHASÃSANA THERAVÃDA 


ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 

(The Buddha and His Teachings) 

Buddhist Publication Society, Sri Lanka 


Bhikkhu NARADA biên soạn 


Phạm Kim Khánh chuyến sang Việt ngữ - 1998 


PL: 2558 


DƯ2014 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. Hồ CHÍ MINH 




Lời Tựa 


Quyển "The Buddha and His Teachings" (Đức Phật và 
Phật Pháp) được ấn hành tại Sài gòn năm 1964 nhờ sự phát 
tâm bố thí của liệt vị Phật tử Việt Nam. 

Đạo hữu Phạm Kim Khảnh, pháp danh Sunanda, đã dày 
công phiên dịch thiên khái luận nhỏ bé này ra tiếng mẹ đẻ 
với mục đích đáp lại phần nào lòng mong ước của những ai 
muốn hiểu Đức Phật và giáo lý của Ngài. Công đức này 
được hàng Phật tử Việt Nam ghi nhận. 

Trong hiện tình, nước Việt Nam không mấy được yên 
ổn. Bao nhiêu người đang đau khổ, về vật chất cũng như 
tinh thần. Không khí căng thẳng này quả không thích hợp 
với việc làm có tánh cách tinh thần và đạo đức. 

Giữa hoàn cảnh một nước Việt Nam đang trải qua giai 
đoạn cực kỳ đau thưong do chiến tranh gây nên, dịch giả đã 
cố gắng nhen nhúm thì giờ và lắng tâm thanh tịnh để thực 
hiện công tác từ ái này với lòng ước mong quảng bá giáo 
huấn của Đức Thượng Sư trên đất Việt. Đó là việc làm 
đáng được ngợi khen. Do oai lực của Pháp thí này, xin chú 
nguyện hoà bình sớm vãn hồi trên toàn cõi Việt Nam. 

Thưa quý vị đạo hữu, quý vị được kể là hàng Phật tử 
trung kiên và thuần thành không kém bất luận dân tộc nào 
trong các dân tộc theo Phật Giáo. Lòng dũng cảm của quý 
vị trước bao nhiêu nghịch cảnh đáng được tán tụng. Mặc 
dầu tâm đạo rất nhiệt thành, là hạng người trí thức, quý vị 
luôn luôn dùng trí phán xét, suy luận trước khi chấp nhận 
điều gì. 


V 



Xin quý vị ghi nhớ, cũng như nhiều dân tộc Phật giáo 
khác ở Á Châu, dân tộc Việt Nam đã trưởng thành trong tổ 
ấm của Phật Giáo, di sản tinh thần vô giá của quý vị. 

Dầu theo Bắc Tông hay Nam Tông, tất cả quý vị đều là 
giáo đồ nhiệt thành, là đàn con chung của Đức Từ Phụ 
Gotama. Giáo lý duy nhất của Ngài căn cứ trên Tứ Diệu 
Đế, hay Bốn Chân Lý Thâm Diệu căn bản, là điều mà 
không cỏ người Phật tử nào bị cưởng bách phải mù quáng 
tin theo. 

Bổn phận của tất cả những người Phật tử Việt Nam là 
học Phật Pháp và điều hoà tác hành Phật sự, nhằm vào lợi 
ích cho quốc gia Việt Nam. 

Quả thật người Phật tử Bắc Tông đặt trọng tâm vào sứ 
mạng phục vụ, còn Nam Tông thì chú tâm vào việc hành 
thiền. Tuy nhiên, trong khi để ra vài phút hành thiền ta 
cũng có thể tìm co hội phục vụ. Và trong khi phục vụ một 
cách vị tha, bất cầu lợi, ta cũng có thể dùng đủ thì giờ thích 
đáng để ngồi lại tịnh tâm, mưu tìm tiến bộ tinh thần. Cả hai 
đặc tánh chánh yếu này của Phật Pháp - phục vụ và hành 
thiền - có thể dung hoà và phối họp dễ dàng. 

Neu được sống thanh bình và hoà đồng trong công tác 
Phật sự, chắc chắn quý vị sẽ đạt được nhiều tiến bộ, về 
phưong diện vật chất cũng như về phưong diện tinh thần 
đạo đức. Như thế, quý vị sẽ góp mặt xứng đáng cùng với 
những quốc gia tân tiến khác. 

Nước Việt Nam tưong đối bé nhở, nhưng người Việt 
Nam dũng cảm, cần mẫn, tinh xảo, đủ trí năng và đạo hạnh. 
Chia rẽ, quý vị sẽ yếu dần. Đoàn kết, quý vị sẽ mạnh lên. 



"Samagga hotha" - Hãy đoàn kết lại - là lời kêu gọi thiết 
tha của Đức Phật. 

Được một vị Phật ra đời là hy hữu! 

Được một giáo lỷ cao minh là hy hữu! 

Được tái sanh làm người là hy hữu! 

Đời sống mặc dầu quý, quả thật là bấp bênh, vô định. 
Cái chết, trái lại, là điều không thể cuỡng, và nó sẽ đến, 
chắc nhu thế. Vậy, quý vị hãy sử dụng xứng đáng khoảng 
thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này, cố gắng trở thành 
nguồn hạnh phúc cho chính mình, cho quê huong mình và 
cho toàn thể nhân loại. 

Phục vụ để trở nên hoàn toàn. Hoàn toàn để phục vụ. 

Với từ bỉ, 

Narada 

Phật Đản, 1970 




Tiểu Sử Đại Đức Narada 



Đại Đức Narada Mahã Thera, người Tích-Lan, lúc thiếu 
thời theo học trường St Benedicts College, là một trường 
Thiên Chúa Giáo. Vào năm mười tám tuổi, Ngài xuất gia 
và nhập chúng dưới sự dẫn dắt của vị Đại Lão Tăng Pelene 
Vajiranyana. Chính ở dưới chân của vị cao tăng lỗi lạc này 
mà Đại Đức Narada được đào luyện châu đáo và thấm 
nhuần Giáo Pháp. 

Ke đó, Ngài vào Đại Học Đường Tích Lan và về sau 
được bổ làm giảng sư về môn Đạo Đức Học và Triết Học 
tại Đại Học này. 

Đại Đức Narada nổi tiếng về kiến thức sâu rộng, nhất là 
về đạo hạnh và từ bi. 

Ngài là tác giả của nhiều quyển sách Phật giáo cô giá trị: 
Quyển "The Manual of Abhidhamma" (Khái luận về Vi 
Diệu Pháp) là bản dịch ra Anh văn phần uyên thâm nhất 
của giáo lý nhà Phật. Quyển "Dhammapada" (Kinh Pháp 
Cú) cũng được Ngài phiên dịch ra Anh văn và chú giải. 



Còn quyển "The Buddha and His Teachings" (Đức Phật và 
Phật Pháp) là một tác phẩm xuất sắc của tác giả. Riêng 
quyển sau cùng này có thể đuợc xem là sách căn bản cho 
những ai muốn tim hiểu Phật giáo. 

Đại Đức Narada đã nhiều lần đi vòng quanh thế giới với 
mục đích hoang khai Phật Pháp. Ở nhiều nơi, Ngài nói lên 
tiếng nói trung thực của Giáo Pháp, tức là lời dạy rõ ràng 
và minh bạch của Đức Phật. Ngài có thể đuợc liệt vào hàng 
sứ giả tiền phong của đạo Phật, 1 Ĩ 1 Ở đuờng dọn lối cho 
những sứ giả khác. 

Đại Đức Narada cũng là nguời sáng lập ra nhiều Trung 
Tâm và Hiệp Hội Phật Giáo ở Đông cũng như ở Tây 
Phương. 

Ngài là Tăng Trưởng chùa Vajirarama ở Tích Lan (Sri 
Lanka) và là một Pháp sư nổi tiếng khắp nơi, chí đến trong 
chốn bình dân. 

Đại đức Hoà thượng Piyadassỉ Mahã Thera 



Hòa thượng Narada 
(1898-1983) 

Hòa thượng Narada (Narada Mahã Thera) có thế danh là 
Sumanapala. Ngài sinh vào ngày 17 tháng 7, 1898 tại 
Kotahena, ngoại ô thành phố Colombo, thủ đô của nước 
Tích Lan (Sri Lanka). Ngài xuất thân từ một gia đình trung 
lưu trí thức, và được gửi đi học cấp tiểu học và trung học 
của nhà dòng La-san đạo Gia-tô. Dù rằng ngài đã được đào 
tạo trong môi trường đạo Thiên Chúa, ngài lúc nào cũng 
hâm mộ đạo Phật và học tập Phật Pháp từ một người chú, 
và ngài học thêm tiếng Sanskrit từ Hòa thượng PãỊĩta, tham 
dự nhiều khóa giáo lý vào các ngày cuối tuần tại chùa 
Paramananda trong vùng. 

Năm 18 tuổi ngài quyết định xuất gia, thọ giới Sa di với 
pháp danh là Narada, vị thầy bổn sư là Hòa thượng 
Vajiranana, một vị danh tăng vào thời đó. Thầy truyền giới 
là Hòa thượng Revata, và thầy truyền pháp là Tỳ kheo 
Pelene. Sau đó, ngài theo học các khóa Vi Diệu Pháp và 
Ngữ học Đông phưong. 

Sa di Narada thọ giới cụ túc (tỳ kheo) vào năm lên 20 
tuổi. Ngài được gửi đi học các khóa Đạo đức học và Triết 
học tại Đại học Tích Lan (Ceylon University College), với 
nhiều giáo sư danh tiếng như Đại đức Sumangala, Tiến sĩ 
Chandrasena, và Bác sĩ Pereira (về sau xuất gia, và trở 
thành Đại đức Kassapa rất nổi tiếng). 

Năm 30 tuổi, ngài được cử đi tham dự lễ khánh thành 
chùa Mulagandhakuti tại Saranath (Xa-nặc), Benares (Ba- 
na-lại), Ân Độ, và tham gia các công tác hoang pháp tại đó. 
Trong thời gian này, ngài có dịp công tác với ông 



Jawaharial Nehra mà về sau trở thành vị thủ tướng đầu tiên 
của An Độ. 

ít lâu sau ngài được cử đi truyền giáo tại Trung Quốc và 
các nước Đông Nam Á — Cam Bốt, Lào, Việt Nam, Nam 
Dưong, Mã Lai. Tại những noi này, ngài thường được tiếp 
đón rất nồng hậu. Quốc vưong Cam Bốt tôn vinh ngài là 
Đức Đại Tôn Giả (Sri Mahã Sadhu). 

Ngoài ra ngài còn có nhiều chuyến đi truyền đạo tại các 
nước Tây phương. Năm 1955, ngài sang úc, và giúp tổ 
chức các hội Phật Giáo địa phương tại các bang New South 
Wales, Victoria, Tasmania và Queensland. Năm 1956, ngài 
du hành sang Anh quốc, tổ chức cử hành lễ Tưởng Niệm 
2.500 năm sau ngày Đại Bát Níp-Bàn của Đức Phật. Sau đỏ 
ngài giúp củng cố Phật sự và xây dựng ngôi chùa danh 
tiếng mang tên Chùa Phật Giáo Luân Đôn (London 
Buddhist Vihara). Ngài sang Hoa Kỳ hoang pháp, và được 
cung thỉnh thuyết giảng về đề tài "Đức Phật và Triết lý đạo 
Phật" tại đài kỷ niệm Washington (Washington Memorial) 
trước một cử tọa rất đông đảo. Ngài là một sứ giả Như Lai 
rất hăng hải và nhiệt tình, thu hút được nhiều người nghe, 
và lúc nào cũng khuyến khích thành lập các hội Phật Giáo 
địa phương để bồi đắp công trình hoang dương đạo pháp. 

Ngài có nhiều gắn bó với đất nước và Phật tử Việt Nam. 
Ngài đã từng đến Việt Nam vào đầu thập niên 1930, mang 
theo nhiều nhánh cây bồ đề để trồng tại nhiều nơi trong 
nước: Phú Lâm (Chợ Lớn), cần Thơ, Châu Đốc, Vĩnh 
Long ở miền Tây Nam bộ, Biên Hòa, Phước Tuy, Vũng 
Tàu ở miền Đông Nam bộ, ra đến miền Trung (Đà Lạt, 
Huế) và miền Bắc (Vinh, Hà Nội). Trong thập niên 1950, 
khi Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam được thành 
lập, ngài đến Việt Nam nhiều lần để thuyết pháp, hằng tuần 



tại chùa Kỳ Viên (Quận Ba, Sài Gòn) thu hút đông đảo 
Phật tử đến nghe, và có rất nhiều nguời đến xin quy y YỚi 
ngài. Đặc biệt là vào năm 1963, ngài đã khuyến khích ủng 
hộ công tác xây cất bảo tháp Thích Ca Phật Đài tại Vũng 
Tàu, ngày nay đuợc xem nhu là một di tích lịch sử. Ngoài 
ra, ngài còn giúp xây dụng một bảo tháp khác ở Vĩnh Long. 

Ngoài các thời thuyết pháp và công tác tổ chức Phật sự, 
ngài còn huớng dẫn các lớp Vi Diệu Pháp và các khóa hành 
thiền, khuyến khích việc phiên dịch các sách Phật Pháp 
sang Việt ngữ để truyền bá rộng rãi. Các tập sách nhỏ sau 
đây đã đuợc chuyển dịch: 

- Hạnh Phúc Gia Đình (Parents and Children), 

- Phật Giáo - Di Sản Tinh Thần của Dãn Tộc Việt Nam 
(Buddhism - Heritage ofVỉetnam), 

- Phật Giáo Tóm Lược (Buddhỉsm ỉn a Nutshell), 

- Tứ Vô Lượng Tâm (Brahma Vihara), 

- Những Vẩn Đe của Kiếp Nhân Sinh (The Problems of 
Life), 

- Những Bước Thăng Trầm (The Eight Worldly 
Condỉtỉons), 

- Kỉnh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta), 

- Kinh Pháp Cú (The Dhammapada) 

- Vỉ Diệu Pháp Toát Yeu (The Manuaỉ of Abhỉdhamma) 

- v.v. 

Đặc biệt nhất là quyển "Đức Phật và Phật Pháp" (The 
Buddha and His Teachings) đã đuợc xuất bản tại Sài Gòn 
bằng hai thứ tiếng: Anh và Việt. Bản Việt ngữ do ông 
Phạm Kim Khảnh chuyển dịch, với 4.000 quyển đầu tiên 
đuợc in ra vào năm 1970, và sau đó một năm, lại đuợc tái 
bản thêm 4.000 quyển. Từ đó đến nay, quyển này đã đuợc 
in lại rất nhiều lần, trong nuớc cũng nhu tại hải ngoại, và đã 

xiii 



được xem như là một trong những tài liệu căn bản quan 
trọng trong các khóa Phật học. Gần đâỵ (1998), ông Khánh 
đã hiệu đính lại bản dịch đó, dựa theo ấn bản Anh ngữ cuối 
cùng trước khi ngài viên tịch. 

Ngài viên tịch vào ngày Chủ Nhật 2 tháng 10, 1983, 
hưởng thọ 85 tuổi, tại chùa Vajirarama noi ngài làm Tăng 
trưởng Chưởng quản trong những năm cuối của đời ngài. 
Tang lễ được chính phủ và Phật tử Tích Lan cử hành trọng 
thể như là một quốc táng. 

Ông Phạm Kim Khánh viết: "...Phần đóng góp của ngài 
vào công trình hoang dưong giáo pháp thật mênh mông 
rộng lớn. Ngài là một vị cao tăng nổi tiếng là một nhà 
truyền giáo lỗi lạc, một giảng sư có tài diễn giải những 
điểm thâm sâu của Phật Giáo một cách giản dị và rõ ràng. 
Ngài làm việc không biết mệt để rải khắp mọi noi bức 
thông điệp hòa bình đượm nhuần từ bi và trí tuệ của Đức 
Bổn Sư. Ngài cũng là tác giả của nhiều quyển sách Phật 
Giáo đã được truyền bá rộng rãi khắp thế giới." Và ông 
Premadasa, thủ tướng Tích Lan năm 1979, kết luận: 
"...Ngài đã dành trọn cuộc đời mình — qua một cách vị tha 
bất cầu lợi — để phụng sự cho hòa bình trên thế giới và đem 
lại hạnh phúc an lành cho nhân loại." 

Bình Anson 

Perth, Western Australia, 
tháng 07-2000 



Lời Mở Đầu 


Đe trình bày đời sống và giáo huấn của Đức Phật cho 
những ai muốn hiểu Phật giáo, nhiều quyển sách quý giá đã 
đuợc ấn hành, do những học giả Đông, Tây, trong hàng 
Phật tử, cũng nhu những nguời không theo đạo Phật. 

Trong rừng thu mênh mông ấy, quyển "Ánh Sáng của Á 
Châu" (The Light of Asia), do tác giả Sir Edwin Arnold, 
đuợc chú trọng và ua thích nhất. Nhiều nguời phuong Tây 
muốn tìm hiểu chân lý đã huóng về đạo Phật sau khi đọc 
tập tho trứ danh này. 

Nguời Phật tử, ở phương Đông cũng nhu ở phuơng Tây, 
hết lòng ca ngợi công đức của các nhà học giả đã viết ra 
những thiên sách hữu ích để rọi sáng Giáo Pháp. 

Bản khải luận mới mẻ này là một cố gắng khiêm tốn 
khác của một hội viên Giáo Hội Tăng Già, căn cứ trên kinh 
điển Nam Phạn (PãỊĩ) các chú giải, và các tập tục cổ tmyền 
nhải bật nhất trong những quốc gia Phật giáo, nhất là ở 
Tích Lan (Sri Lanka). 

Phần đầu quyển sách này đề cập đến đời sống của Đức 
Phật, phần nhì là Phật Pháp, giáo lý của Ngài, danh từ tiếng 
Phạn (PãỊĩ) là Dhamma. 


Phật Pháp là một hệ thống triết học và luân lý truyền dạy 
con đuờng duy nhất dẫn đến Giác Ngộ, và như vậy, không 
phải là một đề tài để học hỏi hay nghiên cứu suông, hay để 
thỏa mãn tri thức. 


XV 



Giáo Pháp chắc chắn phải được học, nhưng hơn nữa, 
phải được thực hành, và trên hết, phải được tự mình chứng 
ngộ. 

Học suông mà không thật sự mình thực hành thì không 
bổ ích. Đức Phật dạy rằng người có pháp học mà không có 
pháp hành cũng tựa hồ như tai hoa lộng lẫy mầu sắc, nhưng 
không hương vị. 

Người không học Giáo Pháp như mù. Nhưng người học 
mà không hành thì chẳng khác nào một thư viện. 


Có vài lời phê bình vội vã cho rằng Phật Giáo là một tôn 
giáo tiêu cực và thụ động. Lời chỉ trích vô căn cứ ấy hẳn 
còn xa sự thật. 

Đức Phật là nhà truyền giáo đầu tiên hoạt động tích cực 
nhất lịch sử nhân loại. Trải qua bốn mươi lăm năm trường, 
Ngài đi từ nơi này sang nơi khác để hoang dương giáo lý, 
đến hàng đại chúng cũng như các bậc thiện trí. Chí đến 
giây phút cuối cùng Ngài phục vụ nhân loại bằng gương 
lảnh trong sạch và giáo huấn cao thượng. Hàng môn đệ lồi 
lạc của Ngài cũng bước đúng theo dấu chân Ngài. Không 
một xu trong túi, các vị ấy đi đến những phương trời xa lạ 
để truyền bá Giáo Pháp mà không bao giờ cầu mong đền 
đáp. 

"Liên tục và kiên trì nồ lực" là di huấn tối hậu của Đức 
Phật. Không có sự giải thoát nào, không có sự thanh lọc 
nào có thể thực hiện được nếu không có cố gắng cá nhân. 
Như vậy, Phật giáo không chủ trương van vái nguyện cầu 
mà thay vào đó, dạy thực hành thiền tập, là một phương 
pháp tự kiểm soát, tự thanh lọc và giác ngộ. Hai đặc điểm 



nổi bật nhất của Phật giáo là hành thiền và phục vụ. Trên 
thực tế, tất cả những quốc gia Phật giáo đã vưon mình 
trưởng thành trong tổ ấm của Phật giáo và dưới tàng bóng 
mát mẻ của Đức Phật. 

"Không hành ác", tức không làm cho mình trở thành 
một tội khổ cho mình và cho kẻ khác, là lời khuyên nhủ 
đầu tiên của Đức Phật. Lời dạy tiếp theo - " hành thiện" - 
là hãy trở nên một phước lành, cho mình và cho kẻ khác, và 
lời kêu gọi cuối cùng - "thanh lọc tâm" - thật vô cùng quan 
trọng và cực kỳ thiết yếu. 

Có thể gọi một tôn giáo như vậy là thụ động và tiêu cực 
không? 

Cũng nên ghi nhận là trong ba mưoi bảy yếu tố dẫn đến 
Giác Ngộ (Bhodhipakkhiya Dhamma, ba mưoi bảy pháp 
Trợ Đạo, hay ba mưoi bảy Bồ Đe Phần), tinh tấn (viriya) 
được nhắc đến chín lần. 

Đe minh định rõ ràng mối tưong quan giữa Ngài và hàng 
tín đồ, Đức Phật dạy: 

"Các con hãy tự mình cố gắng, Các đấng Như Lai chỉ là 
những đạo sư". 

Đức Phật vạch ra con đường. Phần chúng ta là có noi 
theo con đường ấy để tự thanh lọc hay không, cố gắng là 
rất quan trọng trong Phật Giáo. 

"Chính ta làm cho ta trong sạch; Chính ta làm cho ta ô 
nhiễm." 


xvii 



Phải khép mình vào khuôn khổ kỷ cương, chư vị tỳ khưu 
chỉ có thể hoạt động trong phạm vi giới luật của các ngài. 
Hàng cư sĩ thì có thể phục vụ đạo pháp, quốc gia, và thế 
gian một cách khác, nhưng vẫn theo tinh thần của những 
nguyên tắc Phật Giáo. 

Phật Giáo vạch ra một lối sống cho bậc xuất gia và một 
lối sống khác cho hàng cư sĩ. 

Hiểu một cách, tất cả Phật tử là những chiến sĩ can đảm. 
Họ chiến đấu, nhưng không phải bằng súng ống và bom 
đạn. Họ giết chóc, nhưng không giết đàn ông, đàn bà và trẻ 
con vô tội. 

Vậy người Phật tử chiến đấu chống ai, và bằng khí giới 
nào? Người Phật tử giết ai một cách tàn nhẫn? 

Họ chiến đấu chống chính họ, bởi vì con người là kẻ thù 
tệ hại của con người. Tâm là địch thủ nguy hiểm nhất, mà 
cũng là người bạn tốt nhất. Không chút xót thương, người 
Phật tử tàn sát và tận diệt những khát vọng tham ái, sân hận 
và si mê ở trong tâm họ bằng võ khí Giới, Định và Tuệ. 

Những ai thích một mình chiến đấu chống lại khát vọng 
của mình trong cảnh tịch mịch vắng vẻ, hoàn toàn được tự 
do làm theo ý mình. Chư tỳ khưu sống ẩn dật là những 
gương lành đáng được kính nể. Đối với hạng người biết tri 
túc, trạng thái cô đơn là một nguồn hạnh phúc. Những vị 
nào muốn chiến đấu với những vấn đề khó khăn của đời để 
cố gắng tạo nên một thế gian hữu phúc trong ấy con người 
có thể sống như những công dân lý tưởng, thanh bình và 
hoà họp, cũng có thể nhận lãnh trách nhiệm, dấn thân trên 
con đường gian truân ấy. 



Con người được sanh ra, không phải để phục vụ Phật 
Giáo. Nhưng Phật Giáo được thành lập để phục vụ con 
người. 


Hiểu đúng theo giáo lý của Đức Phật, tình trạng giàu hay 
nghèo không thể là một trở ngại cho việc trở thành Phật tử 
lý tuởng. Ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), vị thí chủ 
trung kiên nhất của Đức Phật, là một triệu phú gia. 
Ghatikara, được kính nể còn hon một vì vua, chỉ là người 
thợ đồ gốm nghèo nàn. 

Phật Giáo thích họp với cả hai giai cấp, nghèo và giàu. 
Phật Giáo cũng thích họp với cả hai hạng người, đại chúng 
và tri thức. 

Hạng người kém học hướng về Phật Giáo do phần tình 
cảm nhiệt thành với đạo pháp và phần luân lý giản dị. 
Người tri thức thì say mê trong giáo lý thâm diệu và 
phương pháp trau gioi tâm trí. 

Một du khách không quen thuộc với tập tục của các dân 
tộc Phật Giáo ắt có những cảm nghĩ lầm lạc khi bước chân 
vào chùa lần đầu tiên, và cho rằng Phật Giáo chỉ là những 
nghi thức lễ bái, là một tôn giáo có tánh cách dị đoan, chứa 
đựng những hình thức cúng tế sùng bái tượng gồ và cây 
cối. 

Là một tôn giáo khoan hồng, Phật Giáo không phủ nhận 
hay bác bở những hình thức kỉnh mộ bề ngoài ấy, vì nó cần 
thiết cho đại chúng. Ta có thể nhìn thấy phần đông thiện tín 
thành tâm kỉnh cẩn như thế nào lúc đến chùa dự lễ. Do thái 
độ tôn kính ấy đức tin càng tăng trưởng. 


XIX 



Người Phật tử quỳ lạy trước pho tượng Phật và tở lòng 
kỉnh mộ của mình đối với lý tưởng mà pho tượng ấy biểu 
hiện. Người Phật tử hiểu biết suy niệm về những phẩm 
hạnh cao cả của Đức Phật và không cầu mong một ân huệ 
vật chất hay tinh thần nào. Cây bồ đề, đàng khác, tượng 
trưng sự giác ngộ. 

Đức Phật không trông chờ hàng tín đồ mãi sống trong 
những nghi lễ mà trái lại, khuyên dạy nên thực hành đúng 
theo Giáo Huấn của Ngài. "Người thực hành đúng theo 
giáo huấn của Như Lai nhất là tôn sùng Như Lai nhất", 
là lời dạy của Đức Phật. 

Một người Phật tử hiểu biết có thể thực hành Giáo Pháp 
(Dhamma) mà không cần những hình thức lễ bái bề ngoài 
ấy. Chùa chiền và tượng Phật không tuyệt đối cần để hành 
Bát Chánh Đạo. 


Có đúng không nếu nói rằng Phật Giáo chỉ đề cập đến 
những việc hoàn toàn ngoài thế gian, mặc dầu Phật Giáo 
chủ trưong có một chuồi dài những kiếp sống, trong quá 
khứ và ở vị lai, và một số cảnh giới vô tận trong ấy chúng 
sanh có thể sống? 

Sứ mạng của Đức Phật nhằm vào sự giải thoát chúng 
sanh ra khởi khổ đau phiền não bằng cách tận diệt nguồn 
gốc của nó và vạch ra con đường để cho ai muốn, có thể 
chấm dứt cả sanh lẫn tử. Tuy nhiên, đôi khi Đức Phật cũng 
truyền dạy những bài kinh hướng tiến bộ vật chất. Cả hai 
tiến bộ - vật chất và tinh thần - đều cần thiết cho sự phát 
triển của một quốc gia. Không nên tách rời cái này ra khỏi 
cái kia. Cũng không nên hy sinh tiến bộ tinh thần để thành 
đạt những mức tiến vật chất như chúng ta đang mục kích 



tại một vài quốc gia quá thiên về đời sống vật chất. Nhiệm 
vụ của các chánh phủ và các hội từ thiện là phát triển sống 
vật chất và tạo điều kiện thuận lợi cho dân chúng. Trong 
khi ấy, các tôn giáo, nhu Phật Giáo chẳng hạn, có phận sự 
chăm lo phát huy tinh thần đạo đức, giúp cho mỗi nguời cỏ 
thể trở thành một công dân lý tuởng. 

Phật Giáo đi nguợc chiều với phần đông các tôn giáo 
khác khi khai quang con đuờng "Trung Đạo" và truyền bá 
giáo lý lấy nhân bản làm trung tâm thay vì giáo điều lấy 
thần linh làm trụ cốt. Nhu vậy, Phật Giáo hướng nội và 
nhằm giải thoát từng cá nhân. Giáo Pháp (Dhamma) 
phải được tự mình chứng ngộ (sanditthiko). 


Theo thuờng, cứu cánh của phần đông nhân loại là 
"tuyệt diệt hoàn toàn" hoặc "truờng tồn vĩnh cửu". Người 
theo chủ nghĩa vật chất tin rằng sau khi chết con người 
hoàn toàn trở thành hư vô, không còn gì nữa. Một vài tôn 
giáo chủ trưong rằng mục tiêu cứu cánh chỉ có thể thành 
tựu sau kiếp sống trong sự hợp nhất vĩnh viễn với một Thần 
Linh Vạn Năng, hoặc một sinh lực không thể giải thích, 
hay nói cách khác, một hình thức trường tồn vĩnh cửu. 

Phật Giáo dạy con đường "Trung Đạo". Mục tiêu cứu 
cánh của Phật Giáo không phải là trạng thái tuyệt diệt bởi 
vì không cỏ cái chi thường còn để tuyệt diệt, cũng không 
phải sự trường tồn vĩnh cửu bởi không có một linh hồn 
trường cửu để vĩnh viễn hoá. Mục tiêu cứu cánh của Phật 
Giáo có thể thành đạt ngay trong chính kiếp sống này. 



Việc gì xảy đến một vị A-La-Hán sau khi Ngài viên 
tịch? Đó là một câu hỏi tế nhị và khó giải đáp, vì Níp-Bàn 
là pháp siêu thế, ngoài không gian và thời gian, và ngôn 
ngữ của con nguời không thể diễn tả. Nói một cách chính 
xác, có Níp-Bàn nhưng không có người chứng đắc Níp- 
Bàn. Theo lời Đức Phật dạy, nói rằng một vị A-La-Hán còn 
sống hay không còn sống, "tại" hay "bất tại", sau khi Ngài 
viên tịch, đều không đúng. Tỷ như ngọn lửa đang cháy 
bồng nhiên tắt, không thể nói khi tắt, ngọn lửa ấy đi về phía 
nào trong bốn phưong tám hướng. Khi nhiên liệu hết thì lửa 
tắt. Đức Phật nêu ra thí dụ ngọn lửa và thêm rằng câu hỏi 
đặt như thế không đúng. Chúng ta có thể bối rối và không 
hiểu gì. nhưng điều đó cũng không lạ. 

Sau đây là một thí dụ khác của nhà khoa học hiện đại, 
Robert Oppenheimer: 

"Thỉ dụ, nếu hỏi hột điện tử có giữ nguyên một vị trí 
không? Ta phải nói "không”. Neu hỏi, với thời gian, hột 
điện tử có thay đôi vị trí không? Ta phải nói "không”. Neu 
hỏi, hột điện tử có ở yên không? Ta phải nói "không". Neu 
hỏi, hột điện tử có di động không? Ta phải nói "không". 

"Đức Phật đã giải đáp tương tợ khỉ có người hỏi Ngài về 
điều kiện của một người sau khỉ chết. Nhưng đó là câu trả 
lời không quen thuộc với truyền thong khoa học của hai thế 
kỷ XVII và XVIII." 

Lẽ dĩ nhiên nhà học giả uyên thâm muốn ám chỉ một 
người đã đắc quả A-La-Hán. 



Đạt đến trạng thái ấy thì có lợi ích gì? Tại sao phải chấm 
dứt mọi cuộc sinh tồn trên thế gian? Tại sao không xác 
nhận rằng đời sống trên thế gian này đầy lạc thú? 

Đó là những câu hỏi điển hình thuờng đuợc nêu lên do 
nguời, hoặc muốn tận huởng khoái lạc của đời sống, hoặc 
muốn phục vụ nhân loại, đảm đuong trách nhiệm, và chấp 
nhận mọi đau khổ. 

Đối với hạng trên, nguời Phật tử có thể nói: - "Neu thấy 
thoả thích, ông cứ huởng thọ khoái lạc của đời sống, nhung 
chớ nên làm nô lệ cho những thú vui tạm bợ và huyền ảo. 
Dầu có thoả thích hay không, ông cũng phải gặt hái hậu 
quả của những gì mà ông đã gieo". 

Đối với hạng sau, nguời Phật tử có thể nói: - "Ồng hãy 
cố gắng tận dụng mọi phuong tiện để kiến tạo hạnh phúc 
cho nhân loại và hãy thoả thích với tinh thần phục vụ vị tha 
ây . 

Phật Giáo trình bày mục tiêu Niết-Bàn cho những ai cảm 
thấy cần đến và không bao giờ có ý cuõng bách ai. "Hãy 
đến và xem", Đức Phật khuyên nhu vậy. 


Cho đến khi đạt đuợc mục tiêu cứu cánh, nguời Phật tử 
phải sống đời thanh cao hữu ích. 

Phật Giáo có những nguyên tắc luân lý tốt đẹp, thích hợp 
với nguòi so co trên đuờng đạo pháp cũng nhu nguời đã 
tiến triển khá xa. Đó là: 

a. Năm giói (Panca Sĩla): Không sát sanh, không trộm cắp, 
không tà dâm, không vọng ngữ và không dùng chất say. 


xxiii 



b. Bốn Trạng Thái Cao Thượng (Brahma Vihara, Tứ Vô 
Lượng Tâm): Từ, Bi, Hỷ và Xả. 

c. Mười Phẩm Hạnh Siêu Thế (Paramita, Ba-La-Mật): Bố 
thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, 
quyết định, tâm từ và tâm xả. 

d. Bát Chánh Đạo: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chảnh mạng, chảnh tinh tấn, chảnh niệm 
và chánh định. 

Những ai có nguyện vọng đắc Quả A-La-Hán nhân cơ 
hợi sớm nhất có thể suy niệm về lời Đức Phật khuyên dạy 
Rãhula (La Hầu La) như sau: 

"Thân này không phải của ta; cái này không phải là ta; 
đây không phải là lỉnh hồn của ta." ("N'etam mama, n'eso' 
hamasmỉ, na me so atta "). 


Phải nói lên một cách từ tốn rằng quyển sách này không 
phải được viết ra cho hàng học giả, mà cho các sinh viên, 
những người muốn tìm hiểu đời sống và giáo lý căn bản mà 
Đức Phật đã ban truyền. 

Khi soạn thảo, tôi có dùng những bản dịch của hội "PãỊĩ 
Text Society" và nhiều văn học phẩm khác mà tác giả có 
thể là Phật tử, có thể không. Đôi khi tôi chỉ phụ họa suông 
quan điểm và dùng từ ngữ thích ứng của tác giả. Mồi khi có 
thể được, tôi đều có ghi xuất xứ. 

Bản thảo đầu tiên của quyển sách này được xuất bản vào 
năm 1942. Ản hành lần này, bổn chánh đã được duyệt sửa 
và thêm bớt nhiều. 



Tôi rất lấy làm cảm tạ ông V.F. Gunaratna, mặc dầu hết 
sức bận rộn với công việc phức tạp hằng ngày trong chức 
vụ Chưởng Lý Toà Án quốc gia Sri Lanka (Tích Lan), đã 
dầy công duyệt lại cẩn thận và xuất bản toàn bộ bản thảo 
với một niềm tin vững chắc và tâm đạo nhiệt thành. Tuy 
không mang lại chút lợi lộc vật chất nào, đối với ông, đây 
là một phần việc mà ông thích thú làm với tất cả tâm thành 
vì ông là một Phật tử thuần thành, có thực hành, và có sự 
hiểu biết rộng rãi về Phật Pháp. 

Nhưng nếu không có lòng quảng đại của Ông Bà Truông 
Đình Dzu, Ồng Bà Ong So, Cô Tiến sĩ B. Pleyer và những 
thiện tín giàu lòng bố thí của chùa Kỳ Viên (Jetavana 
Vihara), Sài Gòn, quyển sách này cũng không thể ấn hành 
được ở Việt Nam. Ước mong rằng công đức Bố Thí Chân 
Lý này sẽ đem đến các vị ấy hạnh phúc trường cửu! 

Tôi cũng có lời cảm tạ các đệ tử chân thành của tôi ở 
Việt Nam, Ông Phạm Kim Khánh (Sunanda), các cô Lê Thị 
Sanh (Jhayini), Cao Thị Cúc (Citra), Lưong Tú Xuân 
(Karuna) và Nguyễn Thị Phấn (Shanti), nhất là hai cô Sanh 
và Cúc, đã góp sức giúp tôi hoàn thành tốt đẹp quyển sách 
này. 

Narada 

Kỳ Viên Tự (Jetavana) 

Sai Gòn, 14-7-1964/2508 


XXV 




PHÀN I - ĐỨC PHẬT 

Namo tassa Bhagavato Arahato Samma-Sambuddhassa 
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, 

Ngài là bậc Úng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri 



28 


Phần I - Đức Phật 


Chương 01 - Từ Đản Sanh đến Xuất Gia 

"Một Chủng Sanh duy nhất, một Con Người phi thường, xuất 
hiện trong thế gian này, vì lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc 
của phần đông, vì lòng bi mân, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh 
phúc của chư Thiên và nhân loại." 

— Tăng Nhứt A Hàm 1 


Đản Sanh 

Nhằm ngày trăng tròn tháng năm 2 , năm 623 3 trước D.L., 
trong vườn Lumbini 4 (Lâm Tỳ Ni) tại Kapilavatthu (Ca Tỳ 
La Vệ) 5 bên ranh giới Ấn Độ của xứ Nepal ngày nay, có hạ 
sanh một hoàng tử mà về sau trở thành vị giáo chủ vĩ đại 
nhất trên thế gian. 

Cha hoàng tử là Đức Vua Suddhodana 6 (Tịnh Phạn) 
thuộc quý tộc Sãkya (Thích Ca) 7 và mẹ là Hoàng Hậu 


1 Anguttara Nikãya, Tăng Nhứt A Hàm, phần I, XIII, trang 22 

2 Trùng với tháng Vesakha (Pali), hay Vaisakha (Sanskrit). Tiếng Sinhala 
là Vesak. 

3 Không giống như kỷ nguyên Thiên Chúa, Phật Lịch khởi đầu ngày Đức 
Phật Nhập Đại Niết Bàn (viên tịch), vào năm 543 trước Dương Lịch, chớ 
không phải ngày Bồ Tát đản sanh. 

4 Một thạch trụ do Vua Asoka (A Dục) dựng lên nơi đây vẫn còn. 

5 Địa điểm của Kapilavatthu được nhận ra là Bhuila (Bhulya) trong quận 
Basti cách Bengal 3 cây số và nằm vào hướng Tây Bắc nhà ga xe lửa 
Babuan. 

6 Xem bảng gia phả. 

7 Gotama (Cồ Đàm) là họ, và Sãkya (Thích Ca) là tên chủng tộc của Đức 
Phật. Tục truyền rằng do âm mưu bất chính của bà mẹ ghẻ, những người 
con của Vua Okkãka Mahãsammata bị lưu đày. Trong cuộc đi bất định 
ấy, các hoàng tử đến chân núi Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn) và tại đây, gặp 
nhà hiền triết Kapila. Do lời khuyên của vị này, các hoàng tử sáng lập 
thành Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), có nghĩa là nơi chốn của Kapila. Khi 





Chương 01 - Từ Đản Sanh đến Xuất Gia 


29 


Mahã Mayã (Ma Da). Sau khi hạ sanh hoàng tử được bảy 
ngày thì hoàng hậu thăng hà. Em bà là Mahã Pajãpati 
Gotami, cũng cùng kết duyên với Vua Tịnh Phạn, thay thế 
bà để dưỡng dục hoàng tử và gởi con là Nanda cho một bà 
vú nuôi chăm sóc. 

Khi tin lành hoàng tử chào đời được loan truyền trong 
dân gian, tất cả thần dân trong vưong quốc đều vui mừng 
không xiết kể. 

Thuở ấy có một đạo sĩ tên Asita (A Tư Đà), cũng được 
gọi là Kãladevala đặc biệt hoan hỷ. Ông là một người thân 
tín của nhà vua nên xin được vào thăm hoàng tử. Đức Vua 
Tịnh Phạn lấy làm hân hoan, cho bồng hoàng tử ra đảnh lễ 
đạo sĩ. Nhưng, trước sự kinh ngạc của mọi người, hoàng tử 
bồng nhiên quay về phía đạo sĩ và đặt hai chân lên đầu tóc 
của ông. 

Đang ngồi trên ghế, vị đạo sĩ vội vã chồi dậy, chắp tay 
xá chào hoàng tử 8 . Ông tiên tri rằng về sau hoàng tử sẽ trở 
nên bậc vĩ nhân cao quý nhất của nhân loại. Đức vua cũng 
làm theo đạo sĩ, xá chào hoàng tử. 


nghe được công trình của các con, Vua Okkaka thốt lên rằng: "Sãkya vata 
bho rãjakumãrã" - Các hoàng tử cao quý này quả thật có khả năng. Từ đó 
dòng dõi và vương quốc mà các hoàng tử sáng lập lấy tên là Sãkya (Thích 
Ca). 

Vương quốc của dòng Thích Ca nằm vào phía Nam xứ Nepal và mở rộng 
hơn xứ Oudh ngày nay nhiều. (Xem E.J. Thomas, Life of Buddha, trang 
6 ) 

Xem quyến Buddhims in Translation, tác giả Waren, trang 49, Chú Giải 
Túc Sanh Truyện. 

Người cháu của đạo sĩ Asita là Nãlaka, xuất gia theo lời khuyên của đạo 
sĩ, và khi hoàng tử đắc Quả Phật, Nãlaka đến nghe Ngài thuyết giảng và 
đắc Quả A La Hán. (Xem Nãlaka Sutta, Sutta Nipãta, trang 131). 




30 


Phần 1 - Đức Phật 


Xong rồi đạo si thoạt tiên cười khan, cười rồi lại khóc. 
Mọi người đều ngạc nhiên trước những cảm xúc vui buồn 
lẫn lộn của ông. Vị đạo sĩ giải thích rằng ông cười vì lấy 
làm hoan hỷ được biết rằng về sau hoàng tử sẽ đắc Quả 
Phật, và ông khóc vì biết rằng không bao lâu nữa ông sẽ 
chết và tái sanh vào cảnh giới Vô sắc (Arũpaloka) 9 . Do đó 
ông sẽ không được phước lành thọ giáo với bậc trí tuệ cao 
minh, Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Lễ Quáng Đính (đặt tên) 

Khi hoàng tử được năm ngày, Đức Vua Tịnh Phạn đặt 
tên là Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) có nghĩa là người được toại 
nguyện. Gotama (Cồ Đàm) là họ Ngài 10 . Theo phong tục 
thời bấy giờ, vua cho thỉnh nhiều vị đạo sĩ Bà La Môn học 
rộng tài cao vào triều nội để dự lễ đặt tên cho hoàng tử. 
Trong các đạo sĩ, có tám vị đặc biệt lỗi lạc. Sau khi quan 
sát đặc tướng của hoàng tử, bảy vị đưa lên hai ngón tay và 
giải thích rằng có hai lẽ. Một, là hoàng tử sẽ trở nên vị 
hoàng đế vĩ đại nhất thế gian. Hai, là Ngài sẽ đắc Quả Phật. 
Nhưng vị đạo sĩ trẻ tuổi và thông minh nhất trong tám vị, 
tên Kondanna * 11 (Kiều Trần Như), chỉ đưa lên một ngón quả 
quyết rằng ngày kia hoàng tử sẽ hoàn toàn thoát tục và đắc 
Đạo Quả Phật. 


9 Arũpa-lokas là những cảnh giới Vô sắc mà người đắc những tầng Thiền 
Vô Sắc (Arũpa Jhãna) sẽ tái sanh vào. 

10 Sanskrit là Siddharta Gautama. 

11 về sau, khi nghe tin Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) thoát ly thế tục, chính 
vị đạo sĩ Kondanna (Kiều Trần Như) này cũng ra đi, cùng với bốn người 
con của những vị trong bảy vị Bà La Môn khác, theo thọ giáo với Đạo Sĩ 
Gotama. Xem Chương 6. 




Chương 01 - Từ Đản Sanh đến Xuất Gia 


31 


Lễ Hạ Điền 

Một sự kiện lạ lùng đã xảy ra trong thời thơ ấu của 
Hoàng Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta). Sự kiện ấy là một kinh 
nghiệm tinh thần sẽ giúp hoàng tử thật nhiều sau này, khi 
Ngài quyết tâm tìm chân lý. Sự kiện ấy cũng là cái chìa 
khoá mở đuờng cho Ngài tiến đến Giác Ngộ 12 . 

Lúc bấy giờ, để khuyến khích nông dân, Vua Tịnh Phạn 
ra lệnh tổ chức một cuộc lễ gọi là Hạ Điền. Đây quả thật là 
một cơ hội cho tất cả, giàu nhu nghèo, sang nhu hèn, ăn 
mặc tốt đẹp để vui chơi hỷ hạ một bữa, truớc khi bắt tay 
vào công việc ruộng nuơng đồng áng. Sáng ngày, đức vua 
cùng quần thần, áo mặc chỉnh tề, ra tận nơi hành lễ. Hoàng 
Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) cũng đuợc cung phi mỹ nữ đặt 
trong một cái kiệu, màn che sáo phủ, khiêng ra để duới 
bóng mát một cội trâm. Hôm ấy đức vua chủ tọa một buổi 
lễ. Thấy mọi nguời vui vẻ theo dõi cuộc vui, các cung phi 
có phận sự trông nom hoàng tử cũng lén chạy đi xem. Trái 
hẳn với cảnh nhộn nhịp tung bừng của buổi lễ, tàng bóng 
mát mẻ duới cội trâm và khung cảnh êm đềm nhu mời mọc 
tĩnh lặng quán niệm. Hoàng tử tuổi tuy còn nhỏ nhung tâm 
trí đã thuần thục. 

Khác với những nguời chỉ biết tìm thích thú trong cuộc 
lễ, hoàng tử nối tréo hai chân lại theo lối kiết già, trầm 
ngâm lặng lẽ, chăm chú vào hơi thở-vào, thở-ra, gom tâm 
an trụ, định, và đắc Sơ Thiền 13 . 


12 Xem Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, Maha Saccaka Sutta, số 36. 

Sơ Thiền, tầng Thiền (Jhãna) thứ nhất, là một trạng thái tâm phát triên 
khá cao, nhờ an trụ vũng chắc. 


13 




32 


Phần 1 - Đức Phật 


Giữa lúc mọi người vui vẻ thưởng thức, các cung phi 
bồng sực nhớ lại hoàng tử, vội vã trở về với phận sự. Khi 
thấy hoàng tử ngồi trầm ngâm hành thiền thì họ lấy làm 
ngạc nhiên, đến tâu lại tự sự cho vua. Đức Vua Suddhodana 
(Tịnh Phạn) hối hả đến nơi, thấy Hoàng Tử Siddhattha vẫn 
ngồi tham thiền. Đức vua đến trước mặt hoàng tử, xá chào 
con và nói: "Hỡi này con yêu quý, đây là lần thứ nhì, phụ 
vương đảnh lễ con". 

Giáo Dục 

Mặc dầu kinh sách không chép rõ, Hoàng Tử Siddhattha 
(Sĩ Đạt Ta) chắc chắn đã hấp thụ một nền giáo dục vững 
chắc vì Ngài là hoàng tử của một quốc gia giàu mạnh. Ngài 
cũng thuộc dòng chiến sĩ nên chắc chắn phải lão thông binh 
pháp và võ nghệ cao cường. 

Kết Hôn 

Khi lên mười sáu, theo phong tục thời bấy giờ, hoàng tử 
kết duyên cùng Công Chúa Yasodharã (Da Du Đà la) 14 , 
một người em cô cậu, cũng cùng tuổi với Ngài. Trong mười 
ba năm sau ngày hôn lễ, Ngài sống hoàn toàn cuộc đời 
vương giả, không hay biết chi đến nỗi thống khổ của nhân 
loại bên ngoài ngưỡng cửa cung điện. 

về cuộc đời nhung lụa ấy, khi còn là hoàng tử, đã có lần 
Ngài nói: 

"Đời sống của ta thật là tế nhị, vô cùng tinh vi. Trong 
hoàng cung, chồ ta ở, phụ hoàng có đào ao, xây những đầm 
sen. Khi sen xanh đua nhau khoe màu ở đây thì sen đỏ 


14 


Công Chúa Yasodhara cũng được gọi là Bhaddakaccana, Bimba 
Rãhulamãtã. 




Chương 01 - Từ Đản Sanh đến Xuất Gia 


33 


vươn mình phô sắc phía bên kia, và trong đầm bên cạnh, 
sen trắng đua nhau tranh đẹp dưới ánh nắng ban mai. Trầm 
hương của ta dùng đều là loại thượng hảo hạng từ xứ Kãsi 
đưa về. Khăn và xiêm áo của ta cũng may toàn bằng hàng 
lụa bậc nhất từ Kasi 15 chở đến. 

Ngày cũng như đêm, mồi khi ta bước chân ra khỏi cung 
điện là có tàng lọng che sương đỡ nắng. 

Phụ hoàng cũng kiến tạo riêng cho ta ba tòa cung điện. 
Một, để cho ta ở mùa lạnh, một, mùa nóng và một, mùa 
mưa. Trong suốt bốn tháng mưa ta lưu ngụ tại một biệt điện 
có đầy đủ tiện nghi, giữa những cung tần phi nữ. Cho đến 
hàng nô tỳ của phụ hoàng cũng được ăn sung mặc sướng 
chớ không phải như ở các nhà khác, gia đình chỉ được ăn 
cơm xấu và thức ăn cũ. 16 " 

Thời gian trôi qua, Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) càng 
trưởng thành, ánh sáng chân lý càng rọi rõ sự vật cho Ngài. 

Bẩm tánh trầm tư mặc tưởng và lòng từ bi vô lượng vô 
biên của Ngài không để yên cho Ngài một mình an hưởng 
những lạc thú tạm bợ của đời vương giả. Riêng mình được 
yên vui hạnh phúc, nhưng Ngài hằng nghĩ đến thực chất 
của đời sống và biết rằng nhân loại đang đau khổ bên ngoài 
cung điện, nên Ngài luôn luôn thương xót. 

Sống trong nhung lụa mà Ngài nhận định được rằng đời 
là đau khổ. 


15 Kãsi là một tỉnh ở miền Trung Ấn Độ nổi tiếng có nhiều loại hàng lụa tốt. 
Tỉnh lỵ của Kãsi là Benares ngày nay. 

16 Anguttara Nikãya (Tăng Nhứt A Hàm), phần 1, trang 145. Gradual 
Sayings, phần 1, trang 128. 




34 


Phần I - Đức Phật 


Xuất Gia 

Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) suy niệm như sau: 

"Chính ta phải chịu cảnh sanh, già, bệnh, chết, phiền não 
và ô nhiễm. Tại sao vẫn còn mải mê chạy theo tim những 
điều mà bản chất cũng còn như vậy. Vì chịu sanh, lão, 
bệnh, tử, phiền não và ô nhiễm, ta đã nhận thức sự bất lợi 
của những điều ấy. Hay ta thử tìm cái chưa được thành đạt, 
trạng thái tối thượng và tuyệt đối châu toàn: Níp-Bàn! 17 " 

"Cuộc sống tại gia rất tù túng chật hẹp, là chồ ẩn náu của 
bụi trần ô trược, nhưng đời của bậc xuất gia là cảnh trời 
mênh mông bát ngát! Người đã quen với nếp sống gia đình 
ắt thấy khó mà chịu đựng Đòi sống Đạo Hạnh Thiêng 
Liêng, với tất cả sự hoàn hảo và trong sạch của nó. 18 " 

Một ngày vẻ vang kia, thái tử ra khỏi hoàng cung để 
nhìn xem thế gian bên ngoài và trực tiếp tiếp xúc với sự 
thật phũ phàng của đòi sống. Trong phạm vi nhỏ hẹp của 
cung điện, Ngài chỉ thấy phần tưoi đẹp, nhưng đám đông 
nhân loại thì biết bề đen tối, đáng ghê sợ của đời. Chính 
cặp mắt quan sát của thái tử đã nhận thấy một cụ già chân 
mỏi gối dùn, một người bệnh hoạn đau khổ, một thây ma 
hôi thúi và một đạo sĩ nghiêm trang khả kính 19 . Ba cảnh 
già, bệnh và chết, hùng hồn xác nhận quan điểm của thái tử 
về đời sống đau khổ của nhân loại. Hình ảnh thong dong từ 
tốn của nhà tu sĩ thoáng cho Ngài hé thấy con đường giải 
thoát, con đường an vui hạnh phúc thật sự. bốn quang cảnh 


17 Majjhima Nikãya (Trung A Hàm), Phần 1, Ariyapariyesana Sutta, số 26, 
trang 163. 

18 Majjhima Nikãya (Trung A Hàm), Phần 1, Mahasaccaka Sutta, số 36. 

19 "Thấy bốn cảnh tượng, ta lên ngựa ra đi..." Buddhavamsa, XXVI, trang 
65. 




Chương 01 - Từ Đản Sanh đến Xuất Gia 


35 


bất ngờ ấy càng thúc giục thái tử ghê tởm và sớm thoát ly 
thế tục. 

Nhận định rõ ràng rằng những thú vui vật chất mà phần 
đông tranh nhau tìm kiếm đều không thể đem lại lợi ích, 
chỉ có sự xuất gia, sự từ bỏ tất cả mùi danh bã lợi của trần 
gian này mới thật là chân giá trị, Thái Tử Siddhattha nhất 
định rời bỏ cung điện đền đài để ra đi, tìm chân lý và An 
Duỡng Truờng Cửu. 

Giữa lúc ấy thì có tin đua đến rằng Công Chúa 
Yasodharã (Da Du Đà La), vợ Ngài, vừa hạ sanh hoàng 
nam. 

Đối với thế gian, đó là một tin lành. Nhung, trái hẳn với 
mọi dự đoán, Ngài không quá đồi vui mừng vì thấy đó là 
thêm trở ngại. Thế thuờng, khi sanh đuợc nguời con 
đầuloq, cha mẹ cảm nghe trong lòng chớm nở lần đầu tiên 
một tình thuong mặn nồng sâu sắc, một tình thuong mới 
mẻ đậm đà, vô cùng trong sạch. Nồi vui mừng của nguời 
làm cha đầu tiên thật không sao tả đuợc. Nhung Thái Tử 
Siddhattha không phải là một nguòi cha thuờng, Ngài than: 
"Lại thêm một trở ngại, lại thêm một dây trói buộc". Do đó, 
Đức Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) đặt tên cháu nội là 
Rãhula (La Hầu La) 20 . 

Đời vuong giả không còn thích họp với vị Phật tuong lai 
nữa. Đối với một tâm hồn trầm tu mặc tuởng nhu Thái Tử 
Siddhattha (Sĩ Đạt Ta), cung điện nguy nga không còn là 
noi thích đáng. Cả đến nguời vợ trẻ đẹp và nguời con so 
sinh dễ mến cũng không làm sờn ý chí quyết định từ bỏ thế 
gian. Ngài ra đi với nguyện vọng góp một phần vô cùng 


20 


Rahula, có nghĩa bị buộc hay bị cột (La) bởi một sợi dây (Rahu). 




36 


Phần 1 - Đức Phật 


quan trọng và hữu ích hơn là phận sự của một nguời chồng, 
nguời cha, hay chí đến nhiệm vụ làm chúa tể các vì vua đi 
nữa. Cung vàngđiện ngọc không còn sức quyến rũ. Ngài 
không tìm thấy thích thú trong đời sống vuơng giả. Giờ ra 
đi đã điểm. 

Ngài truyền lệnh cho Channa (Xa Nặc), nguời đánh xe 
yêu chuộng, thắng yên ngựa Kanthaka (Kiền Trắc) và thẳng 
đến điện của công chúa. Ngài khẽ hé cửa nhìn vợ và con 
đang yên giấc với một tấm lòng từ ái nhung bình thản, 
không chao động, không trìu mến. Tình thuơng đối với vợ, 
con thật mặn nồng sâu sắc. Nhung đối với nhân loại trầm 
luân đau khổ, lòng trắc ẩn của Ngài lại càng thâm thậm vô 
ngần. Ra đi, Ngài không lo sợ cho tuơng lai của công chúa 
và hoàng tử, vì biết chắc chắn rằng vợ và con sẽ có đầy đủ 
tiện nghi và đảm bảo để sống an toàn và sung suớng. Ra đi, 
không phải vì kém tình thuơng vợ, thuơng con, mà vì tình 
thương của Ngài 1 Ĩ 1 Ở rộng cho mọi người, bao trùm tất cả 
nhân loại và chúng sanh. 

Với một tâm hồn thanh thoát, Thái Tử Siddhattha (Sĩ 
Đạt Ta) ra đi giữa đêm khuya, để lại sau lưng tất cả đền đài 
cung điện, người cha yêu quý, vợ đẹp, con thơ, và cả một 
tương lai huy hoàng rực rỡ. Ngài trốn ra khỏi thành và giục 
ngựa thẳng xông trong đêm tối. Cùng đi với Ngài chỉ có 
Channa (Xa Nặc), người đánh xe trung thành. Không tiền 
của, không cửa nhà, nay đây mai đó, Ngài bắt đầu lần bước 
trên đường đi tìm Chân Lý và An Tĩnh. Thế là Ngài từ bỏ 
thế gian. 

Đây không phải là sự từ bỏ của một cụ già đã trải qua 
hầu hết cuộc đời của mình, hay của người bần cùng nghèo 
đói không còn gì để bỏ lại phía sau, nhưng là sự khước từ 



Chương 01 - Từ Đản Sanh đến Xuất Gia 


37 


của một hoàng tử vinh quang giữa thời niên thiếu, trong 
cảnh ấm no, sung túc và thạnh vuợng. Một sự thoát ly chua 
từng có trong lịch sử. 

Lúc ấy thái tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) đuợc 29 tuổi. 

Đen sáng hôm sau Ngài đi đã xa. Sau khi Ngài vuợt qua 
sông Anoma, Ngài dừng buớc trên bãi cát, tự cạo râu tóc và 
trao xiêm y lại cho Channa (Xa Nặc) đem về. Rồi khoác lên 
mình tấm y vàng, Hoàng tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) tự 
nguyện sống đời tu sĩ và sẵn sàng chấp nhận mọi thiếu thốn 
vật chất. 

Từ một hoàng tử giàu sang vinh hiển tột bậc, Ngài trở 
thành đạo sĩ nghèo nàn, không tiền của, không cửa nhà, 
sống nhờ lòng từ thiện của bá tánh thập phuong. 

Ngài không ở noi nào thuờng trực. Một cây cao bóng 
mát, hoặc một hang đá vắng vẻ hoang vu nào cũng có thể 
che mua đõ nắng cho Ngài. Chân không giày dép, đầu 
không mũ nón, Ngài đi trong ánh nắng nóng bức và trong 
suong gió lạnh lùng. Tâ;t cả xiêm y từ tốn chỉ là những 
mảnh vải vụn vằn ráp lại, vừa đủ để che thân. Tất cả tài sản 
chỉ là một bình bát để trì bình khất thực. Vật thực và bộ y 
chỉ vừa đủ để sống. 

Ngài tận dụng thì giờ và năng lực trong việc khám phá 
chân lý. 

Tìm Chân Lý 

Nhu nguời thênh thang bất định, Ngài đi tìm cái chi tốt 
đẹp, trạng thái tuyệt đối vắng lặng. Ngài đến vị đạo sĩ rất 
lồi lạc, Alãrãma Kãlãma, và nói: 



38 


Phần I - Đức Phật 


"Này hỡi Đạo Hữu, xin Đạo Hữu cho tôi thọ giáo và 
sống đòi đạo hạnh thiêng liêng duới sự huớng dẫn của Đạo 
Hữu." 

Alãrãma Kãlãma trả lời: "Hãy ở lại đây với tôi, hõi 
nguời đáng kính, đuờng lối dạy dồ ở đây là giúp cho nguời 
thông minh sớm thấu triệt tất cả giáo lý của vị đạo su bằng 
trí tuệ trực giác, và sống ẩn náu trong sụ thành đạt ấy." 

Không bao lâu sau, Đạo Sĩ Gotama (Cồ Đàm) đã học hết 
giáo lý của thầy, nhung không chứng ngộ đuợc chân lý cao 
thuợng hằng mong mỏi. 

Tu tuởng sau đây phát sanh đến Ngài: 

"Khi Alãrãma Kãlãma tuyên bố: 'Ta đã chứng ngộ giáo 
lý ấy bằng trí tuệ trực giác. Ta đã sống ẩn náu trong sụ 
thành đạt ấy', thì ắt đó không phải chỉ là một lời phát biểu 
suông của ông. Chắc chắn Alãrãma Kãlãma đã thấu triệt, 
nhận chân giáo lý này và đã sống trong ấy." 

Rồi Ngài đến gặp Kãlãma và nói: 

"Này Đạo Hữu Kãlãma, giáo lý mà chính Đạo Hữu đã 
chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác sâu rộng đến mức nào?" 

Alãrãma liền giải thích rằng đó là cảnh giới Vô Sở Hữu 
Xứ Thiên (Ãkincannayatana) 21 , cảnh giới có quan niệm về 
hu không, một tầng Thiền (Jhãna) khá cao. 

Và ý tuởng sau đây phát sanh đến Ngài: 

"Không phải chỉ có một mình Alãrãma Kãlãma mới có 
hạnh tinh tấn, niệm, định và tuệ. Ta cũng có những đức 
tánh ấy. Hay là ta hãy cố gắng chứng ngộ giáo lý mà 
Kãlãma nói rằng chính ông ta đã chứng ngộ và ẩn náu trong 
sụ thành đạt ấy." 


21 


Tầng Thiền Vô sắc (Arupa Jhana) thứ ba. 




Chương 01 - Từ Đàn Sanh đến Xuất Gia 


39 


Và sau đó không bao lâu, chính Đạo Sĩ Gotama (Cồ 
Đàm) cũng chứng ngộ và thành đạt trạng thái ấy đó trí tuệ 
và trực giác. 

Nhung giáo lý này không giúp Ngài thấu triệt chân lý tối 
thượng. 

Và Ngài đến gần Alãrãma và nói: 

-Này Đạo Hữu Kãlãma, có phải đây là mức tận cùng của 
giáo lý mà Đạo Hữu nói rằng Đạo Hữu đã chứng ngộ 
bằng trí tuệ trực giác và sống ẩn náu trong sự thành đạt 
ấy chăng? 

- Đúng vậy, đây chính là giáo lý mà tôi nói rằng tôi đã 
chứng ngộ và ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Đây là mức 
sâu rộng tận cùng của chân lý. 

- Nhung, hõi Đạo Hữu, tôi cũng đã chứng ngộ đến mức 
này và ẩn náu trong sự thành đạt ấy. 

Vị đạo sư không có lòng ganh tỵ, lấy làm hoan hỉ thấy 
đệ tử lỗi lạc của mình thành công mau chóng, đặt Đạo Sĩ 
Gotama lên ngang hàng với mình cùng chung hưởng tất cả 
vinh dự, và nói: 

"Hỡi này Đạo Hữu, tôi rất lấy làm hoan hỷ. Thật vậy, tôi 
thật vô cùng hoan hỷ được gặp một người đồng tu đáng 
kính như Đạo Hữu. Giáo lý mà tôi đã chứng ngộ bằng tuệ 
giác và đã tuyên bố thành đạt. Đạo Hữu cũng chứng ngộ 
bằng tuệ giác và ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Giáo lý mà 
Đạo Hữu chứng ngộ bằng tuệ giác và ẩn náu trong sự thành 
đạt ấy, chỉnh tôi cũng đã chứng ngộ bằng tuệ giác và đã 
tuyên bố thành đạt. Như vậy, giáo lý mà tôi đã biết, Đạo 
Hữu cũng biết. Và giáo lý mà Đạo Hữu biết, tôi cũng đã 
biết. Tôi nhu thế nào thì Đạo Hữu cũng như thế ấy. Vậy, 



40 


Phần 1 - Đức Phật 


hãy đến đây, Đạo Hữu, chúng ta hãy cùng nhau hợp sức 
dẫn dắt nhóm đạo sĩ này." 

Đạo Sĩ Gotama (Cồ Đàm) không thỏa mãn với một kỷ 
luật và giáo lý chỉ đua đến tầng khá cao của tâm định mà 
không dẫn đến "trạng thái ghê tởm, buông xả (không luyến 
ái), chấm dứt (mọi đau khổ), tình trạng tĩnh lặng, trực giác, 
giác ngộ và Níp-Bàn". Nguyện vọng của Ngài cũng không 
phải là dẫn dắt một nhóm đạo sĩ, dầu là hợp sức với một 
đạo su quảng đại khoan hồng cũng đã thành đạt mức tiến 
bộ tinh thần nhu Ngài. Truớc tiên, tụ Ngài chua làm cho 
mình đuợc toàn thiện và cảm nghĩ rằng nhu vậy không 
khác nào nguòi mù dẫn dắt nguời mù. Chua đuợc toại 
nguyện, Ngài từ giã Alãrãma Kãlãma ra đi. 

Vào những ngày thanh bình an lạc thuở bấy giờ, trong 
xứ không bị hoàn cảnh chánh trị làm xáo trộn, hàng trí thức 
xứ Ản Độ chỉ lo nghiên cứu học hỏi và truyền bá hệ thống 
tôn giáo của mình. Xã hội cung ứng mọi dễ dàng những noi 
vắng vẻ ẩn dật cho nguòi có khuynh huớng trở về với đòi 
sống đạo đức. Phần lớn các vị này có một số đông đệ tử, và 
Đạo Sĩ Gotama không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm 
đạo su. 

Ngài đến thọ giáo với một vị đạo su trứ danh khác tên 
Uddaka Rãmaputta. Không bao lâu, vị đệ tử thông minh 
xuất chúng Gotama đã thấu triệt giáo lý của thầy và chứng 
đắc đệ bát thiền Vô sắc tức là tầng cao nhất của thiền Vô 
Sắc Giới: cảnh giới Phi Tuởng Phi Phi Tuởng, không còn 
tri giác (saíĩna, tuởng), mà cũng không có không-tri-giác 
(N'eva saíĩna N'asannayatana) 22 , ấy là tầng thiền cao nhất 
trong tam giới. Khi đắc đuợc Thiền này, tâm trở nên vô 


22 


Tầng Thiền Vô sắc (Arupa Jhana) thứ tư. 




Chương 01 - Từ Đản Sanh đến Xuất Gia 


41 


cùng tinh vi tế nhị đến nỗi không thể nói là có tâm hay 
không. Vào thời bấy giờ không có ai đắc được thiền nào 
cao hon nữa. 

Vị đạo sư cao thượng lấy làm hoan hỷ được biết sự 
thành công rực rõ của người đệ tử hoàng phái đặc sắc của 
mình, nhưng không như vị đạo sư trước, đạo sĩ Uddaka 
Rãmaputta mời Ngài nhận lãnh trọn vẹn trách nhiệm dạy 
dồ hàng môn đệ: 

"Hỡi này Đạo Hữu, tôi lấy làm hoan hỷ. Thật vậy, tôi vô 
cùng hoan hỷ được gặp một người bạn đồng tu tài đức đáng 
tôn kính như Đạo Hữu. Giáo lý mà Rama đã hiểu biết, Đạo 
Hữu cũng hiểu. Giáo lý mà Đạo Hữu hiểu, Rama cũng đã 
hiểu biết. Rama đã như thế nào thì hôm nay Đạo Hữu cũng 
như thế ấy. Ngày nay Đạo Hữu như thế nào thì Rama đã 
như thế ấy. Vậy, hỡi này Đạo Hữu, hãy ở lại đây, Đạo Hữu 
sẽ dẫn dắt nhóm đạo sĩ này". 

Tuy nhiên Đạo Sĩ Gotama cảm thấy rằng đó cũng chưa 
phải là mục tiêu cứu cánh. Ngài đã hoàn toàn chế ngự, làm 
chủ tâm mình, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn còn ở mãi xa. 
Ngài đang tìm con đường Níp-Bàn tức là tuyệt đối siêu 
thoát ra khỏi vòng phiền não trầm luân và tận diệt mọi hình 
thức ái dục. Không thỏa mãn với phương pháp tu tập của 
Ramaputta, Ngài lại ra đi. 

Ngài nhận thấy rằng không ai có đủ khả năng để dẫn dắt 
mình thành tựu mục tiêu vì tất cả đều chưa thoát ra khỏi 
vòng vô minh. Từ đó Ngài không tìm sự giúp đỡ từ bên 
ngoài nữa. 

Chân lý và sự vắng lặng chỉ tìm được ở bên trong chúng 
ta. 




Prỉnc t $ỉddhattha's Gtnealogỉcal Tablf - Fathf r's Sldf 


42 


Phần I - Đức Phật 


Nội Tông của Thái Tử Siddhattha 



RihulanVn) 











Prince Sid<Iliattha's Gf ntalogỉcal Table - Motlier's Sidr 


Chương 01 - Từ Đản Sanh đến Xuất Gia 


43 


Ngọai Tông của Thái Tử Siddhattha 


'CỌ 

1 


00 

1i 

> 

X 

Ố 


3 

a 
3 

r— + *s 

u 2 

3 H 

ôo 


•«0 

K 

cọ co 

c . 

•e» o 

c M 

CO 



s 

<0 

B| 

- 


ro 

Ổ 




+ 


Siddhattha 










Chương 02 - Chiến đấu đê thành đạt Đạo Quả 


44 


Chương 02 - Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả 

"Làm việc xấu xa và vô ích thì dê, Nhưng làm được những 
điều hữu ích và tốt đẹp, quả thật là rất khó." 

— Kinh Pháp Củ. 


Cuộc Chiến Đấu 

Luôn luôn gặp trở ngại, nhưng Đạo Sĩ Gotama không 
bao giờ nản chí. Với tinh thần bất khuất, nay đây mai đó 
trong xóm Maghada (Ma Kiệt Đà) để tìm trạng thái Thanh 
Bình An Lạc và Chân Lý tối thượng. Một ngày kia, Đạo Sĩ 
đến Uruvela, thị trấn của xứ Senãni. Nơi đây Ngài tim ra 
một địa điểm giữa đám rừng tươi tốt, bên cạnh một dòng 
sông ngoạn mục, uyển chuyển uốn mình trong lòng hai bãi 
cát trắng, không xa có xóm làng thạnh vượng, hằng ngày có 
thể đến đó trì bình khất thực. Ngài nghĩ như sau: 

"Cảnh vật quả thật hữu hình, cụm rừng đẹp đẽ, dòng 
sông thú vị với bãi cát trắng và thôn xóm không xa. Ta có 
thể dễ dàng đến đó trì bình. Đối với những mầm non đạo 
đức quyết tâm cố gắng hướng đến mục tiêu cao quý, thì đây 
quả thật là nơi thích hợp" 1 . 

Địa điểm thích nghi với công phu hành thiền. Không khí 
an lành, cây cỏ sum suê, phong cảnh xanh tươi. Ngài nhất 
định lưu lại đây để thành tựu nguyện vọng. 

Khi hay tin Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) từ bỏ đền đài 
cung điện để ra đi sống đời tu sĩ, Kondanna (Kiều Trần 


1 


Majjhima Nikaya, Trung A -Hàm, Ariya-Pariyesana Sutta, số 26, Tập I, 
trang 166. 





Chương 02 - Chiến đấu đê thành đạt Đạo Quà 


45 


Như) là vị đạo sĩ Bà La Môn trẻ tuổi đã tiên đoán rằng về 
sau thái tử sẽ đắc Quả Phật, cùng với bốn người con của 
bảy vị đạo sĩ khác tên Bhaddiya, Vappa, Mahanãma và 
Assaji cũng đi tìm Ngài để tu học. 

Thuở bấy giờ người Ân Độ rất thiết tha trung thành vói 
các nghi lễ, các hình thức khổ hạnh và các thể thức cúng tế. 
Theo sự tin tưởng ấy, nếu không ghép mình vào nếp sống 
khắt khe khổ hạnh thì không thể giải thoát. Trưởng thành 
trong tín ngưỡng này, Đạo Sĩ Gotama (Cồ Đàm) và năm 
anh em Kondanna (Kiều Trần Như) bắt đầu cuộc chiến đấu 
phi thường kéo dài sáu năm trường, tự khép mình vào nếp 
sống cực kỳ kham khổ cho đến một ngày kia thân hình 
tráng kiện của Đạo Sĩ Gotama (Cồ Đàm) chỉ còn là bộ 
xưong bọc da. Càng ép xác khổ thân, Ngài càng lìa xa mục 
tiêu. 

Nhiều bài kinh đã ghi chép lời của chính Đức Phật, mô 
tả đầy đủ sự nồ lực kiên trì, những phưong pháp khác nhau 
mà Ngài đã áp dụng , và sự thành công cuối cùng của Ngài, 
trong cuộc tranh đấu vạn phần cam go đau khổ này. 

Kinh Mahã Saccaka Sutta 2 mô tả hạnh tinh tấn của Bồ 
Tát như sau: 

"Lúc ấy tư tưởng sau đây phát sanh đến tôi: 

"Hay là ta cắn chặt răng lại, ép lưõi sát vào nắp vọng, rồi 
dùng tâm (thiện) đè nén, chế ngự, và tiêu diệt những tư 
tưởng (bất thiện)! 

"Rồi tôi cắn chặt răng lại, ép lưỡi sát vào nắp vọng, và 
nỗ lực đè nén, chế ngự, và tiêu diệt những tư tưởng (bất 


2 Majjhima Nikaya - Trung A-Hàm, số 36, Tập I, trang 242. 




46 


Phần I - Đức Phật 


thiện) bằng tâm (thiện). Lúc tôi chiến đấu như vậy thì mồ 
hôi từ trong nách chảy tuôn ra. 

'Như người mạnh nắm lấy đầu hay hai vai một người yếu 
rồi đè xuống, dùng sức cưỡng bách và khắc phục, không 
cho ngóc lên, cũng dường thế ấy, tôi chiến đấu và khắc 
phục (những tư tưởng bất thiện). 

"Sự tinh tấn của tôi quả thật kiên trì và bất khuất. Tâm 
niệm của tôi thật là vững chắc và không hề chao động. Tuy 
nhiên, thân tôi mòn mỏi và không an lạc sau khi cố gắng 
một cách đau khổ — thể xác phải chịu khuất phục trước sự 
nồ lực kiên trì. Mặc dầu những cảm giác đau đớn phát sanh 
đến thân tôi, nó không làm tổn hại đến tâm tôi chút nào. 

"Lúc ấy tôi nghĩ như sau: Hay ta thử trau gioi pháp hành 
thiền nín thở! 

"Rồi tôi kiểm soát chặt chẽ hoi-thở-vô và hoi-thở-ra, từ 
miệng và mũi. Khi tôi kiểm soát hoi-thở-vô, thở-ra, ở 
miệng và ở mũi, thì có luồng hoi thoát ra từ lồ tai, tạo nên 
một thứ âm thanh to lớn khác thường. Hoi gió thoát ra từ 
hai ống thụt của anh thợ rèn kêu như thế nào thì lúc tôi 
ngừng thở, luồng hoi từ lồ tai thoát ra tạo một âm thanh 
cũng to như thế ấy. 

"Dầu sao, hạnh tinh tấn của tôi vẫn kiên trì và bất khuất. 
Tâm niệm của tôi vẫn vững chắc và không hề chao động. 
Tuy nhiên, thân tôi mòn mỏi và không an lạc sau khi cố 
gắng một cách đau khổ — thể xác phải chịu khuất phục 
trước sự nồ lực kiên trì. Mặc dầu những cảm giác đau đớn 
phát sanh đến thân tôi, nó không làm tổn hại đến tâm tôi 
chút nào. 



Chương 02 - Chiến đấu đê thành đạt Đạo Quà 


47 


"Rồi tư tưởng sau đây phát sanh đến tôi: Hay là ta thử 
trau gioi pháp nín thở! 

"Rồi tôi kiểm soát hơi-thở-YÔ, thở ra từ miệng, mũi và 
tai. Lúc ngừng thở bằng miệng, mũi và tai thì hoi (bị dồn 
ép) đập mạnh trong đầu tôi. Như có người thật mạnh khoan 
vào sọ tôi một lưõi khoan thật bén, khi tôi ngừng thở, hoi 
đập vào đầu tôi cũng làm đau đón như vậy. Mặc dầu những 
cảm giác đau đớn như vậy phát sanh ở thân tôi, nó không 
ảnh hưởng đến tâm tôi chút nào. 

"Lúc ấy tôi tự nghĩ: Hay ta thử hành pháp thiền nín thở 
ấy một lần nữa! 

"Rồi tôi kiểm soát hơi-thở-vô, thở-ra từ miệng, mũi và 
tai. Và lúc tôi ngừng thở, đầu tôi nghe đau bưng lên. Trạng 
thái đau đớn kinh khủng lúc bấy giò giống như có một lực 
sĩ dùng dây thừng siết chặt đầu tôi lại. Tuy nhiên, hạnh tinh 
tấn của tôi vẫn một mực kiên trì. Những cảm giác đau đớn 
ấy không gây ảnh hỏng đến tâm tôi. 

"Lúc ấy tôi tự nghĩ: Hay ta thử hành thiền về pháp nín 
thở một lần nữa! 

"Rồi tôi ngưng thở bằng miệng, mũi và tai. Khi tôi kiểm 
soát hoi thở như thế ấy thì một luồng hoi mạnh thọc xuyên 
qua bụng tôi. Tên đồ tể, thiện nghệ hay mới tập sự, dùng 
dao bén rạch một đường trên bụng, làm đau đớn thế nào thì 
luồng gió mạnh thọc xuyên qua bụng làm tôi đau đớn 
dường ấy. Tuy nhiên tôi vẫn một mực kiên trì tinh tấn. 
Những cảm giác đau đớn ấy không ảnh hưởng đến tâm tôi. 

"Lần nữa tôi tự nghĩ: Hay ta thử hành thiền thêm về 
pháp nín thở! 



48 


Phần 1 - Đức Phật 


"Rồi tôi kiểm soát hơi-thở-ra, thở-vào từ miệng, mũi và 
tai. Và khi nín thở như vậy tôi cảm giác như có một ngọn 
lửa to khủng khiếp bừng lên và bao trùm lấy tôi. Như có 
người mạnh nắm chặt một người yếu và đặt lên ống lửa 
than đang cháy đỏ cho đến lúc hoàn toàn thiêu rụi, lửa thiêu 
đốt thân tôi lúc ngừng thở cũng nóng dường thế ấy. Tuy 
nhiên, tôi vẫn kiên trì tinh tấn. Những cảm giác đau đớn 
không gây tổn hại đến tâm tôi. 

"Lúc ấy có những vị Trời thấy tôi vậy thì nói với nhau: 
Đạo Sĩ Gotama (Cồ Đàm) đã chết! Vài vị khác ghi nhận: 
Đạo Sĩ Gotama chưa chết hẳn, nhưng đang chết dần! Trong 
lúc ấy cũng có vị nói: Đạo Sĩ Gotama chưa chết hẳn cũng 
không phải đang chết dần. Ngài là một vị A-La-Hán. Đây 
là lối sống của một vị A-La-Hán." 

Thay đổi phương pháp: Tuyệt Thực 

"Rồi tôi nghĩ: Hay ta thử hành pháp tuyệt thực! 

"Lúc ấy có những vị Trời gần tôi và nói: "Bạch Ngài, xin 
Ngài chớ nên hành pháp tuyệt thực. Neu Ngài tuyệt đối 
không dùng vật thực nữa thi chúng tôi sẽ rót trên thân Ngài 
những chất bổ của cảnh Trời để cho nó thấm vào lồ chân 
lông và nuôi sống Ngài." 

"Và tôi nghĩ: Neu ta hành pháp tuyệt thực mà các vị Trời 
lại rót chất bổ của cảnh Trời để nuôi sống thân này thì quả 
là một điều gian dối, nên tôi từ chối rằng: "Điều ấy không 
cần thiết". 

"Lúc ấy tôi suy nghĩ như sau: Hay ta thử dùng chút ít vật 
thực, mồi lần chỉ một chút thôi, một ít nước đậu xanh hay 
rau cỏ, hay đậu đỏ, hay đậu trắng. 



Chương 02 - Chiến đấu đê thành đạt Đạo Quà 


49 


" Kh i mà tôi chỉ dùng thật ít vật thực như thế, ở thể đặc 
hay tể lỏng, thì thân tôi trở nên cực kỳ gầy yếu. Vì thiếu vật 
thực, những bộ phận lớn và nhỏ trong thân tôi ốm gầy 
không khác nào những cọng cỏ ống hay những cây đăng 
tam thảo. Bàn tọa của tôi chỉ còn bằng cái móng của con 
lạc đà. Xưong sống tôi cũng như một xâu chuồi dựng đứng 
lên và cong vào. Xưong sườn tôi tựa như một cái sườn nhà 
bị sụp đổ. Trong mắt tôi không khác nào hình ảnh của 
những ngôi sao mà ta có thể thấy dưới một cái giếng sâu. 
Trái mưóp đắng cắt ra lúc còn tưoi rồi đem phoi, gió và 
nắng làm da mưóp teo lại, nhăn nhó và héo tàn thế nào thì 
da đầu tôi lúc ấy, vì thiếu chất dinh dưỡng, cũng nhăn nhó 
và héo tàn như thế ấy. Khi muốn rờ da bụng thì tôi đụng 
nhằm xưong sống. Và khi muốn rờ xưong sống thì tôi lại 
đụng nhằm da bụng. Vì thiếu vật thực, da bụng tôi ép sát 
vào xưong sống và, lúc muốn đứng dậy đi tiểu tiện, thì tôi 
luống cuống té ngã xuống. Tôi đập nhẹ trên chân, tay để 
làm cho thân mình sống lại. Than ôi, lúc đập như thế, lông 
trên mình tôi lả tả roi xuống đất vì đã chết gốc. Thấy tôi 
như vậy, có người nói: 'Đạo Sĩ Gotama đen'. Vài người nói: 
'Đạo Sĩ Gotama (Cồ Đàm) không đen mà xanh dưong'. 
Cũng có người nói: 'Đạo Sĩ Gotama không đen mà cũng 
không xanh dưong mà nâu sậm'. Màu da sáng sủa và trong 
trẻo của tôi tàn tệ đến như thế ấy vì thiếu vật thực. 

"Rồi tư tưởng sau đây phát sinh đến tôi: Dầu các đạo sĩ 
hay các nhà tu khổ hạnh trong quá khứ đã chịu những cảm 
giác nhức nhối, đau đón, dữ dội hay xót xa như thế nào, thì 
cũng đến mức này là cùng, không thể hon nữa. Dầu các đạo 
sĩ hay các nhà tu khổ hạnh trong tưong lai sẽ chịu những 
cảm giác nhức nhối, đau đớn, dữ dội hay xót xa thế nào, thì 
cũng đến mức này là cùng, không thể hon. Tuy nhiên, đã 



50 


Phần 1 - Đức Phật 


trải qua bao nhiêu khắc khổ, khó khăn và đau đớn mà ta 
không đạt đuợc điều chi tốt đẹp, xứng đáng với sự giác nộ 
cao thuợng và trí tuệ vuợt hẳn những trạng thái cao thuợng 
của loài nguời. Hay là còn con đuờng nào khác dẫn đến 
Giác Ngộ chăng?" 

Ma Vương Ác Tâm Cám Dỗ 

Ép xác khổ hạnh dưới đủ hình thức, Đạo Sĩ Gotama vẫn 
không thu hoạch được kết quả cứu cánh, mà chỉ kiệt sức. 
Mặc dầu, nhờ lúc thiếu thời sống trong cảnh đầy đủ ấm no 
sung túc nên có sức lực dồi dào và thân hình tráng kiện, 
nhưng Ngài vẫn thấy không còn chịu đựng được nữa. Vóc 
mình đẹp đẽ xưa kia nay đã trở nên gầy còm suy nhược, 
màu da vàng tươi đã trở thành xanh lợt. Máu cạn, gân rút, 
thịt teo, mắt thụt và 1 Ĩ 1 Ờ dần. Ngài chỉ còn là một bộ xương 
có sự sống. Nhưng cái chết đã gần kề. 

Giữa tình trạng nguy ngập ấy, trong khi ý chí vững chắc 
của Ngài ở mức độ cao nhất (Padhãna), trong khi Ngài vẫn 
ngồi bên bờ sông Neraíĩjarã (Ni-liên-thiền) nỗ lực kiên trì 
và suy niệm để thành đạt cho được trạng thái châu toàn 
tuyệt đối thì Namuci 3 đến gần và nói những lời sau đây 4 : 

"Hỡi này Đạo Sĩ, người gầy còm, thân hình tiều tụy, giờ 
chết đã đến. 

"Một ngàn phần (trong thân hình người) đã chết mòn, 
chỉ còn lại một phần sống. Hãy sống, hỡi Đạo Sĩ! sống là 
hơn. Có sống mới tạo được phước. 


3 Namuci là một tên khác của Ma Vương (Mãra). Theo kinh sách, có năm 
loại Ma Vương là: 1. Trời Ma Vương (Devaputta), Khát vọng (Kilesa), 3. 
Hành (Abhisamkhãra), 4. uấn (Khandha), và 5. Tử Thần (Maccu). 

4 Sutta Nipata, Padhana Suta, trang 74. 




Chương 02 - Chiến đấu đê thành đạt Đạo Quà 


51 


"Hãy sống độc thân và hằng cúng tế Thần Lửa, người sẽ 
tạo được nhiều phước. Ép mình sống đời khổ hạnh như thế 
này để làm gì? Con đường kiên trì nồ lực quả thật kham 
khổ, khó khăn, và không phải dễ thành tựu." 

Ma Vưong đứng trước mặt Đức Thế Tôn, nói những lời 
như vậy. Để trả lòi, Bồ Tát dạy: 

"Này con người xấu xa quỉ quyệt, thân quyến của tội lỗi 
và lười biếng! Ngưoi đến đây vì lợi ích riêng của ngưoi. 

"Đối với ngươi, phước báu nào có giá trị gì, dầu bao 
nhiêu phước cũng vô ích. Nhưng bổn phận của ngươi là 
phải nói như vậy. 

"Với niềm tin vững chắc (saddhã), tự kiểm soát tâm chặt 
chẽ (tapo) 5 , tinh tấn (viriya) và trí tuệ (panna), ta tu hành 
như vậy. Ta đã quyết tâm như vậy, sao ngươi còn cật vấn ta 
về đời sống? 

"Gió thổi mãi, một ngày kia cũng có thể làm cạn dòng 
suối, thì máu huyết của người tu ép xác khổ hạnh (nhịn ăn, 
nhịn uống) làm gì khỏi bị khô dần? 

"Máu cạn thì mật khô, thịt cũng hao mòn. Thịt càng hao 
mòn thì tâm càng thanh tịnh. Tâm càng an tịnh, càng an trụ, 
càng sáng suốt, thì tâm định càng vững chắc. 

"Lúc ấy cơ thể ta đau đớn vô cùng. Thể xác càng đau 
đớn, tâm hồn càng xa lìa tham ái. Chừng ấy ta biết rõ thế 
nào là trạng thái trong sạch của một chúng sanh! 

"Tham dục (Kãma) là đạo binh số một của ngươi. Đạo 
binh thứ nhì là Bất Mãn với đời sống thánh thiện (Arati). 


5 Tapo - trong bản thảo của Pali Text Society, danh từ này viết là "Tato' 




52 


Phần I - Đức Phật 


Ba là Đói và Khát (Khuppipãsã) 6 . Bốn là Ái Dục (Tanha). 
Năm là Hôn Trầm Dã Dượi (Thĩna-Middha, uể oải, lười 
biếng và hôn mê). Sáu là Sợ Hãi (Bhiru). Bảy là Hoài Nghi 
(Vicikiccha) 7 8 . Tám là Phỉ Báng và cố Chấp (Makkha- 
Thambha). Chín là Lợi Lộc (Lãbha), Khen Tặng (Siloka), 
Vinh Dự (Sakkãra) và Thinh Danh Bất Chánh (Yasa), và 
đạo binh số mười là Sự Đánh Cao Quá Mức Giá Trị Của 
Mình và Khinh Rẻ Kẻ Khác (Attukkamsanaparavam- 
bhana). 

"Namuci, đó là quân đội của ngưoi. đó là khách luôn 
luôn lưu trú bên trong hạng người xấu xa quỷ quái. Người 
hèn nhát ưon yếu thì không thắng nổi, nhưng ai chế ngự 
được những đạo binh ấy là tìm ra hạnh phúc. 

"Ta cột trên ngọn cờ của ta chùm cỏ Munja s . Đời sống 
trên thế gian này rõ là khốn khổ. Thà ta chết trên chiến 
trường còn hon sống mà thất bại ! 9 

"Kiểm soát chặt chẽ dòng tư tưởng, và với chánh niệm 
kiên cố vững chắc, ta sẽ đi bất định từ noi này đến noi 
khác, rèn luyện một số đông môn đệ. 

"Chuyên cần tinh tấn, quyết định, và thực hành giáo 
huấn của ta — không quan tâm đến ngưoi - những vị ấy sẽ 
đến tận noi mà không còn đau khổ." 

Với những lời cưong quyết ấy, Đạo Sĩ Gotama cả thắng 
Ma Vưong Tâm Ác, và nhất định thành đạt cho kỳ được 
mục tiêu, Đạo Quả Phật. 


6 Đói và Khát, do sự tự nguyện nghèo khổ. 

7 Hoài nghi ở đây hàm ý là sự bất định về mục tiêu. Xem Chương 37 

8 Thời bấy giờ, trước khi ra trận người chiến sĩ cột trên ngọn giáo của mình 
chùm cỏ Munja, tỏ rằng không bao giờ lùi bước trước quân địch. 

9 Sangame me matam seyyo - Yan ce jive parajito. 




Chương 02 - Chiến đấu đê thành đạt Đạo Quả 


53 


Con Đường "Trung Đạo" 

Sau sáu năm tự bản thân kinh nghiệm, Đạo Sĩ Gotama 
đã nhận thức chắc chắn rằng lối tu khổ hạnh không thể đem 
lại lợi ích, mặc dầu các triết gia và các tu sĩ thời bấy giờ 
quả quyết rằng đó là nếp sống tối cần thiết để đạt đến cứu 
cánh. Thấy rằng khổ hạnh chỉ làm giảm suy trí thức và mệt 
mỏi tinh thần, Ngài liền dứt khoát từ bỏ lối tu ấy, cũng như 
trước kia đã từ bỏ lối sống lợi dưỡng, chỉ làm chậm trễ tiến 
bộ khoa học, và chọn con đường "Trung Đạo" mà sau sẽ 
trở thành một trong những đặc điểm của Giáo Lý Ngài. 

Hồi tưởng lại khi còn tho ấu, vào một buổi lễ Hạ Điền 
kia, trong lúc vua cha và mọi người đang chăm chú cử hành 
các cuộc vui, thì Ngài đã ngồi thế nào dưới tàng bóng mát 
mẻ của một cây trâm, tham thiền, nhập định và đắc So 
Thiền. 

Đó mới thật là con đường dẫn đến Giác Ngộ. 

Ngài nhận định rằng vơí tấm thân mòn mỏi không thể 
hoàn toàn sáng suốt, một sức khỏe thích nghi rất cần thiết 
để thành đạt tiến bộ tinh thần, nên quyết định không nhịn 
đói nữa mà dùng những vật thực thô so. 

Năm vị tu sĩ thân tín bấy giờ lâu nay theo hầu cận với 
bao nhiêu hy vọng, nay thấy Ngài đột ngột thay đổi phưong 
pháp tu tập như vậy thì lấy làm thối chí, bỏ đi Isipatana 
(Vườn Lộc Giả) và nói rằng: 

"Đạo Sĩ Cồ Đàm đã trở lại ưa thích xa hoa, đã ngừng cố 
gắng, và đã quay về đời sống lợi dưỡng." 

Trong lúc quyết định quan trọng như vậy, sự hồ trợ bên 
ngoài thật vô cùng khẩn thiết. Chính ngay lúc ấy, những 



54 


Phần 1 - Đức Phật 


người bạn đồng tu lại bỏ ra đi. Nhưng Ngài không ngã 
lòng. Một mình, trong cảnh cô đơn, giữa chốn rừng sâu, các 
bậc vĩ nhân thường chứng ngộ những chân lý cao sâu thâm 
diệu và giải quyết được những vấn đề phức tạp, khó khăn. 

Bình Minh Của Chân Lý 

Sau khi độ một vài vật thực thô sơ, Đạo Sĩ Gotama (Cồ 
Đàm) phục hồi sức khỏe và dễ dàng nhập Sơ Thiền (Jhãna), 
tầng thiền mà Ngài đã thành tựu trong buổi thiếu thời 10 . Rồi 
từ đó dần dần Ngài nhập Nhị Thiền rồi Tam và Tứ Thiền. 
Khi nhập thiền, tâm Ngài an trụ hoàn toàn vững chắc vào 
một điểm, lắng dịu trong sáng như mặt gương lau chùi 
bóng láng, và mọi sự vật đều có thể phản chiếu một cách vô 
cùng trung thực. Rồi tư tưởng trở nên lắng dịu, tinh khiết, 
trong sạch, không còn ô nhiễm, dễ uốn nắn, giác tỉnh, vững 
chắc và không thể lay chuyển, Ngài hướng tâm về tuệ giác 
có liên quan đến trạng thái "Hồi Nhớ Những Kiếp Quá 
Khứ" (Pubbenivãsãnussati nãna, Túc Mạng Minh, tuệ hồi 
nhớ tiền kiếp). 

Ngài nhớ lại nhiều kiếp sống qúa khứ như thế này: Đầu 
tiên một kiếp, hai kiếp, rồi ba kiếp, rồi bốn, năm, mười, hai 
mươi, đến năm mươi, rồi một trăm, một ngàn, một trăm 
ngàn, rồi sự phân tán của nhiều chu kỳ thế gian, rồi sự phát 
triển của nhiều chu kỳ thế gian, rồi cả hai, sự phân tán và 
sự phát triển của nhiều chu kỳ thế gian. Ở đây Ngài tên gì, 
sanh trưởng trong gia đình nào, giai cấp nào, kiêng cữ điều 
gì, vui thích và đau khổ thế nào, và chết cách nào. Từ cảnh 
ấy ra đi, Ngài tái sanh vào cảnh nào, có tên gì, sanh trưởng 
trong gia đình nào, giai cấp nào, kiêng cữ điều gì, vui thích 


10 


Jhana, xem chú thích về Lễ Hạ Điền ở Chương 1 




Chương 02 - Chiến đấu đê thành đạt Đạo Quà 


55 


và đau khổ thế nào và chết cách nào. Rồi từ đó ra đi, tái 
sanh vào cảnh này. 

Như thế ấy Ngài hồi nhớ cách thức tái sanh và nhiều chi 
tiết về những kiếp sống quá khứ. 

Đây, hẳn vậy, là Tuệ Giác Đầu Tiên mà Ngài chứng ngộ 
vào lúc canh một, đêm Thành Đạo. 

Đã phá tan lớp vô minh có liên quan đến qúa khứ, Ngài 
hướng tâm thanh tịnh về tuệ "Tri Giác hiện tượng Diệt và 
Sanh của Chúng Sanh" (Cutũpapãta nãna, Thiên Nhãn 
Minh). 

Với tuệ nhãn tinh khiết và siêu phàm, Ngài nhận thấy 
chúng sanh chết từ kiếp này tái sanh vào một kiếp sống 
khác. 

Ngài chứng kiến cảnh tượng kẻ sang người hèn, kẻ đẹp 
người xấu, kẻ hạnh phúc người đau khổ, tất cả đều trải qua 
hiện tượng diệt và sanh, tùy hành vi tạo tác của mồi người. 

Ngài biết rằng người này, do hành động, lời nói và tư 
tưởng bất thiện, nguyền rủa bậc Thiện Trí Cao Thượng, tin 
tưởng không chân chánh và có nếp sống của người tà kiến, 
sau khi thể xác phân tán và lìa đời, đã tái sanh vào những 
trạng thái bất hạnh. 

Ngài biết rằng những người kia, do hành động, lời nói và 
tư tưởng tốt đẹp, biết tôn trọng bậc Thiện Trí Cao Thượng, 
có đức tin chân chánh và có nếp sống của người có chánh 
kiến, sau khi thân hoại mạng chung, đã tái sanh vào những 
cảnh Tròi an vui hạnh phúc. 

Như vậy, với Thiên Nhãn Minh, Ngài mục kích tình 
trạng phân tán và cấu họp trở lại của chúng sanh. 



56 


Phần 1 - Đức Phật 


Đây, hẳn vậy, là Tuệ Giác Thứ Nhì mà Ngài chứng ngộ 
trong canh giữa, đêm Thành Đạo. 

Đã phá tan lớp vô minh có liên quan đến tuong lai, Ngài 
huớng tâm thanh tịnh về "Tuệ Hiểu Biết sự Chấm Dứt các 
pháp Trầm Luân" (Ãsavakkhaya nãna, Lậu Tận Minh) 11 . 
Đúng với thực tại, Ngài nhận thức: "Đây là Phiền Não", 
"Đây là sự Chấm Dứt Phiền Não". "Đây là Con Đuờng dẫn 
chấm dứt Phiền Não". 

Cùng một thế ấy, đúng với thực tại Ngài nhận định: 
"Đây là Ô Nhiễm". " Đâỵ là sự Chấm Dứt Ô Nhiễm". "Đây 
là con đuòng dẫn đến Chấm Dứt Ô Nhiễm". 

Nhận thức nhu thế, tâm Ngài giải thoát ra khỏi dục lậu 
(ô nhiễm của dục vọng), hữu lậu (ô nhiễm của sự luyến ái 
đời sống) và vô minh lậu (ô nhiễm của vô minh). 

Đuợc giải thoát, Ngài biết rằng: "Ta đã đuợc giải 
thoát " 12 và Ngài nhận thức: "Tái sanh đã chấm dứt, đời 
sống Phạm Hạnh đã đuợc viên mãn, đã làm xong những 
việc cần phải làm, không còn trở lại trạng thái này nữa ." 13 

Đây là Tuệ Giác Thứ Ba mà Ngài chứng ngộ trong canh 
ba, đêm Thành Đạo. 


11 Asavas, pháp trầm luân, là những hoặc lậu, hay bợn nhơ trong tâm. Nhìn 
về phương diện cảnh giới, là những ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, trôi 
chảy theo luồng nghiệp cho đến các cảnh giới cao nhất. Nhìn về phương 
diện luồng tâm, là những ô nhiễm ngủ ngầm, trôi chảy theo luồng nghiệp 
đến trạng thái Gotrabhu (chuyến tánh). Có bốn pháp trầm luân là: Dục 
(Kama), Hữu (Bhava), Tà Kiến (Ditthi) và Vô Minh (Avijja). Đoạn kinh 
này chỉ đề cập đến ba pháp hoặc lậu mà thôi. Ớ đây, Bhava hay Hữu có 
nghĩa là ý muốn tái sanh vào những cảnh giới sắc và Vô sắc (Rũpa và 
Arũpa Bhava). 

12 Vimutto'smi 

13 Khina jati, vusitam brahmacariyam, katam karaniyam, naparam itthattaya. 




Chương 02 - Chiến đấu đê thành đạt Đạo Quà 


57 


Màn vô minh đã được giải tỏa và trí tuệ phát sanh. Đêm 
tối đã tan và ánh sáng đến. 




58 


Phần I - Đức Phật 


Chương 03 - Đạo Quả Phật 

"Các Đấng Như Lai chỉ là những vị thầy" 

— Kỉnh Pháp Cú 


Đặc Điểm Của Đức Phật 

Sau cuộc chiến đấu kỳ diệu phi thường kéo dài sáu năm 
đăng đẳng, không có sự hỗ trợ từ bên ngoài và không được 
sự hướng dẫn của một năng lực siêu phàm nào, đơn độc 
một mình và chỉ nương nhờ nơi nồ lực của chính mình, 
Đạo Sĩ Gotama (Cồ Đàm), lúc ấy ba mươi lăm tuổi, tận diệt 
mọi ô nhiễm, chấm dứt mọi tiến trình tham ái và chứng ngộ 
thực tướng của vạn pháp, đã trở thành một vị Phật 
(Buddha), Đấng Chánh Biến Tri, bậc Toàn Giác. Kể từ 
ngày ấy, Ngài là Đức Phật cồ Đàm (Buddha Gotama) 1 , một 
trong chuồi dài những vị Phật đã xuất hiện trong quá khứ 
và sẽ xuất hiện trong tương lai. 

Không phải khi sanh ra Ngài đã là Phật, mà Ngài trở 
thành Phật do sự nồ lực của mình. 

Phạn ngữ Buddha (Phật) xuất nguyên từ căn "Budh", là 
hiểu biết hay thức tỉnh. Gọi là Buddha (Phật) vì Ngài hiểu 
biết đầy đủ Bốn Chân Lý Thâm Diệu Cao Quý (Tứ Diệu 
Đe), và từ giấc mơ vô minh Ngài đã thức tỉnh. Chẳng 
những hoàn toàn thấu triệt, mà Ngài còn có đủ khả năng 


1 Hàng tín đồ gọi Ngài là Đức Phật (Buddha), Đức Thế Tôn (Bhagava), 
Đức Thiện Thệ (Sugata) v.v... Những người ở đạo khác gọi Ngài là Tôn 
Giả Cồ Đàm (Bho Gotama), Sa Môn cồ Đàm (Samana Gotama) v.v... 
Khi đề cập đến minh, Đức Phật dùng danh từ "Như Lai" (Tathagata) có 
nghĩa là "người đã đến như vậy", "người đã ra đi như vậy". 





Chương 03 - Đạo - Quả Phật 


59 


truyền bá giáo lý nên cũng gọi là Samma 
Sambuddha (Chánh Biến Tri, âm là Tam-Miệu Tam-Bồ- 
Đề) để phân biệt với chư Phật Pacceka (Độc Giác, cá nhân, 
đơn độc) chỉ thấu triệt giáo lý mà không thể rọi sáng cho kẻ 
khác, tự giác nhưng không thể giác tha. 

Trước khi thành đạt Đạo Quả Phật, Ngài được gọi là Bồ 
Tát (Bodhisatta) 2 , có nghĩa là người có nguyện vọng trở 
thành Phật. 

Người muốn đắc Quả Phật phải trải qua thời kỳ Bồ Tát, 
một thời kỳ tích cực trau gioi và phát triển những phẩm 
hạnh: bố thí, trì giới, từ khước (xuất gia), trí tuệ, tinh tấn, 
nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. 

Trong một thời kỳ chỉ có một đấng Chánh Biến Tri. 
Cũng như có những loại cây, trọn đời chỉ trổ ra một bông, 
một hệ thống thế gian (lokadhatu) chỉ có một đấng Chánh 
Biến Tri. 

Đức Phật là chúng sanh duy nhất, là nhân vật hy hữu, chỉ 
thật lâu mới có thể xuất hiện trên thế gian, vì lòng bi mẫn, 
vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của chư Thiên và nhân 
loại. Tôn vinh Ngài là "Acchariya manussa" vì Ngài là một 
con người kỳ diệu lạ thường. Tôn vinh Ngài là "Amatassa 
data" vì Ngài đã ban bố tình trạng Bất Diệt. Tôn vinh Ngài 
là "Varado" vì Ngài là người đã ban bố tình thương tinh 
khiết nhất, trí tuệ thâm sâu nhất và chân lý cao siêu nhất. 
Cũng tôn vinh Ngài là "Dhammassami" vì Ngài là Pháp 
Vương, Chúa của Giáo Pháp (Dhamma). 

Như Đức Phật dạy, Ngài là: 


2 Sanskrit: Bodhisatva. Xem Chương 40 và 41. 




60 


Phần I - Đức Phật 


"Đấng Như Lai (Tathagata), bậc ứng Cúng (Araham), 
đấng Chánh Biến Tri (Samma Sambuddha), người đã sanh 
ra con đường YÔ sanh, đã sáng tạo con đường chưa được 
sáng tạo, đã công bố con đường chưa được công bố, người 
đã hiểu biết con đường, người đã mục kích con đường, 
người đã nhận thức con đường" 3 . 

Không có vị thầy nào dạy Đức Phật phưong pháp tu học 
để chứng Đạo Quả Chánh Đẳng Chánh Giác, "Na me 
acariyo atthi" 4 , "một đạo sư, ta không có", là chỉnh lời của 
Đức Phật. Ngài có học với những vị thầy để hiểu biết thế 
gian pháp 5 nhưng để đến tầng siêu thế thì không. Chính 
Ngài tự lực thành đạt trí tuệ trực giác. 

Nếu Đức Phật đã nhờ một vị thầy hay một hệ thống tín 
ngưỡng nào như Ản Độ Giáo chẳng hạn — tôn giáo mà 
Ngài đã trưởng thành trong ấy — để phát triển trí tuệ siêu 
phàm, thì ắt Ngài không thể tự gọi là "đạo sư vô song" 
(aham sattha anuttaro) 6 . Trong bài Pháp đầu tiên, Ngài 
tuyên bố rằng ánh sáng đã rọi rõ cho Ngài trong những việc 
chưa từng được nghe. 

Trong những ngày đầu tiên sau khi xuất gia tầm đạo, 
Ngài cố tìm đến sự hướng dẫn của những vị thầy lỗi lạc 
nhất thời bấy giờ, nhưng trong giáo huấn của các vị thầy 
này không tìm thấy được điều mong mỏi. Tình thế bắt buộc 
Ngài phải tự mình suy niệm và quay trở vào bên trong để 
tim Chân Lý. Và Ngài đã tìm ra Chân Lý bên trong Ngài. 
Ngài theo dõi đến tận mức thâm sâu nhất của dòng tư 


3 Samyutta Nikaya, Tạp A-Hàm phần 3, trang 66; Kindred Sayings, phần 3, 
tr.58 

4 Majjhima Nikãya, Trung A-Hàm, Ariyapariyesana Sutta, số 26 

5 Như Kondanna, Alara Kalama, Uddaka Ramaputta v.v... 

6 Majjhima Nikãya, Trung A-Hàm, Kinh Ariyapariyesana Sutta, số 26 




Chương 03 - Đạo - Quả Phật 


61 


tưởng, và chứng ngộ Chân Lý cùng tột, chưa bao giờ từng 
được nghe và chưa từng được biết. Tuệ giác phát sanh từ 
bên trong và rọi sáng những sự vật mà trước kia Ngài chưa 
từng nghe thấy. 

Vì Ngài đã thấu triệt tất cả những gì cần được biết và đã 
nắm được cái chìa khóa mở cửa vào mọi kiến thức, nên tôn 
Ngài là Sabbannu, bậc Toàn Giác. Đó là trí tuệ siêu phàm 
mà Ngài đã dày công trau gioi, trải qua vô lượng tiền kiếp. 

Phật Là Ai? 

Ngày nọ có người theo đạo Bà La Môn tên Dona, nhân 
khi thấy dấu chân của Đức Phật in dưới cát có những đặc 
điểm lạ thường, đến gần Ngài và hỏi: 

- Phải chăng Ngài là một vị Trời (Deva)? 

- Không, quả thật tôi không phải là một vị Trời. 

-Vậy phải chăng Ngài là một nhạc công trong cảnh Tròi 
(Gandhabba)? 

- Không, tôi không phải là một nhạc công trong cảnh Trời. 

- Vậy Ngài là quỷ Yakka chăng? 

- Không, quả thật tôi cũng không phải là quỷ Yakka. 

- Như thế chắc Ngài là người? 

- Không, quả thật tôi cũng không phải là người. 

- Vậy, xin cho biết Ngài là ai? 

Đức Phật trả lời rằng Ngài đã tận diệt những pháp trầm 
luân (hoặc lậu), vốn tạo điều kiện để tái sanh vào những 
cảnh Trời, Gandhabba, Yakka hay cảnh người, và thêm: 

"Như hoa sen, đẹp đẽ và dễ mến, 

Không ô nhiễm bùn do nước đục, 



62 


Phần 1 - Đức Phật 


Giữa đám bụi trần, ta không vướng chút bợn nhơ. 

Như vậy, Ta là Phật ." 7 

Đức Phật không hề tự xưng là hiện thân (avatara) của 
thần Vishnu, một Thần Linh Ấn Độ Giáo mà kinh 
Bhagavadgita đã ca ngợi một cách huyền diệu, sanh ra để 
bảo vệ sự chân chánh, tiêu diệt tội lỗi và để thiết lập và 
củng cố đạo lý (Dharma). 

Theo lời dạy của Đức Phật thì có hằng hà sa số chư 
Thiên (Deva, cũng gọi là những vị Trời) — cũng là hạng 
chúng sanh, còn phải chịu sanh tử luân hồi — nhưng không 
có một Thần Linh Tối Thượng, với quyền lực siêu thế, 
kiểm soát vận mạng con người, xuất hiện trên thế gian từng 
lúc, dùng hình thức người làm phương tiện . 8 

Đức Phật cũng không bao giờ tự gọi là "Đấng Cứu Thế" 
có quyền năng cứu vớt kẻ khác bằng chính sự cứu rồi của 
mình. Ngài thiết tha kêu gọi những ai hoan hỷ bước theo 
dấu chân Ngài không nên ỷ lại nơi người khác mà phải tự 
mình giải thoát lấy mình, bởi vì cả hai trong sạch và bọn 
nhơ, cũng đều tùy thuộc nơi chính mình. Ta không thể trực 
tiếp làm cho ai trong sạch hay ô nhiễm . 9 

Đe minh định rõ ràng mối tương quan của Ngài đối với 
hàng môn đệ và để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện 
tự mình nhận lãnh trọn vẹn trách nhiệm và tự mình nồ lực 
kiên trì, Đức Phật minh bạch dạy rằng: 


7 Gradual Sayings, phần 2, tr. 44-45. Anguttara Nikãya, Tăng Nhứt A-Hàm, 
phần 2, tr. 37. 

8 Tuy nhiên, có những vị đạo sư Ấn Độ Giáo, để khuyến dụ người Phật tử 
theo tôn giáo mình, đã sai lầm gọi Đức Phật là hiện thân của một Thần 
Linh An Độ Giáo, điều mà Đức Phật đã bác bỏ từ lúc còn tại tiền. 

9 Pháp Cú, 165: Trong sạch hay ô nhiễm đều tùy nơi ta. Khong ai làm cho 
người khác trong sạch được. 




Chương 03 - Đạo - Quả Phật 


63 


"Các con phải tự mình nỗ lực. Các đấng Như Lai chỉ 
là đạo sư. " 10 

Đức Phật chỉ vạch cho ta con đường và phưong pháp mà 
ta có thể nưong theo đó để tự giải thoát ra khỏi mọi khỏ 
đau của vòng sanh tử và thành tựu mục tiêu cứu cánh. Đi 
trên con đường và theo đúng phưong pháp cùng không, là 
phần của người đệ tử chân thành muốn thoát khỏi những 
bất hạnh của đời sống. 

"Ỷ lại noi kẻ khác để giải thoát cho mình là tiêu cực. 
Nhưng đảm đang lãnh lấy trách nhiệm, chỉ tùy thuộc noi 
mình để tự giải thoát, quả thật là tích cực." 

Tùy thuộc noi người khác là đem tất cả cố gắng của 
chúng ta ra quy hàng. 

"Hãy tự xem con là hải đảo của con. Hãy tự xem con là 
nưong tựa của con. Không nên tìm nưong tựa noi ai 
khác !" 11 

Các lời lẽ có rất nhiều ý nghĩa kia mà Đức Phật đã dạy 
trong những ngày sau cùng của Ngài quả thật mạnh mẽ, nổi 
bật và cảm kích. Điều này chứng tỏ rằng cố gắng cá nhân là 
yếu tố tối cần để thành tựu mục tiêu. Tìm sự cứu rồi noi 
những nhân vật hảo tâm có quyền năng cứu thế và khát 
khao ham muốn hạnh phúc ảo huyền xuyên qua những lời 
van vái nguyện cầu vô hiệu quả và nghi thức cúng tế vô 
nghĩa lý, quả thật là thiển bạc và vô ích. 

Đức Phật là một người như chúng ta. Ngài sanh ra là 
một người, sống như một người, và từ giã cõi đời như một 


10 Pháp Cú, 276 

Digha Nikãya - Trường A-Hàm, Mahaparinibbana Sutta - Kinh Đại Bát 
Niết Bàn. 


11 




64 


Phần 1 - Đức Phật 


người. Mặc dầu là người, Ngài trở thành một người phi 
thường, một bậc siêu nhân, do những cá tính đặc biệt duy 
nhất của Ngài. Đức Phật đã ân cần nhắc nhở nhiều lần như 
vậy và không có điểm nào trong đời sống hoặc trong lời 
dạy của Ngài để chúng ta lầm hiểu rằng Ngài là một nhân 
vật vô sanh bất diệt. Có lời phê bình rằng lịch sử nhân loại, 
không hề có vị giáo chủ nào "phi thần linh hơn Đức Phật, 
tuy nhiên, cũng không có vị nào có đặc tánh thần linh hơn 
ĐưcPhật " 12 

Trong thời Ngài còn tại thế, Đức Phật chắc chắn được 
hàng tín đồ hết lòng tôn kính, nhưng không bao giờ Ngài tự 
xưng là Thần Linh. 

Tánh Cách Vĩ Đại Của Đức Phật 

Sanh ra là một người, sống như một người, Đức Phật 
thành đạt trạng thái tối thượng của sự toàn thiện, Đạo Quả 
Phật, do sức kiên trì nồ lực cá nhân. Nhưng Ngài không 
dành giữ sự liễu ngộ siêu phàm cho riêng mình mà công bố 
trước thế gian rằng tâm có khả năng và oai lực bất khuất. 
Không khi nào tự hào rằng chỉ có Ngài là người duy nhất 
đắc Quả Phật, vì Đạo Quả Phật không phải là ân huệ đặc 
biệt dành riêng cho một cá nhân tốt phước nào đã được 
chọn trước. 

Thay vì đặt trên con người một thần linh vạn năng vô 
hình và cho con người một địa vị khép nép rụt rè, Đức Phật 
chứng minh rằng con người có thể thành đạt trí tuệ cao siêu 
và Đạo Quả tối thượng do sự cố gắng của chính mình. Và 
như vậy, Đức Phật nâng cao phẩm giá con người. Ngài dạy 
rằng muốn thoát ra khỏi vòng trầm luân phiền não, chính ta 


12 


Dvvight Goddard - Buddhist Bible, trang 20. 




Chương 03 - Đạo - Quả Phật 


65 


phải tự mình gia công cố gắng chớ không phải phục tùng, 
tùy thuộc nơi một thần linh, hay một nhân vật nào làm 
trung gian giữa ta và vị thần linh ấy. 

Trong thế gian ngã chấp, lấy mình làm trung tâm của vũ 
trụ và chạy theo quyền thế, Đức Phật dạy chúng ta lý tuởng 
cao quý của sự phục vụ bất cầu lợi. Ngài chống đối tệ đoan 
phân chia giai cấp trong xã hội — chỉ làm trở ngại mức độ 
tiến hoá của loài nguời — và luôn luôn bênh vực công lý, 
khuyên dạy bình đẳng giữa nguời và nguời. Ngài tuyên bố 
rằng cánh cửa đua vào sự thành công và thạnh vuợng phải 
rộng mở cho tất cả mọi nguời, ai cũng nhu ai, dầu cao thấp, 
sang hèn, đạo đức hay tội lồi, nếu nguời ấy cố công cải 
thiện nếp sống, huớng về con đuờng trong sạch. Ngài nâng 
đỡ hoàn cảnh của nguời phụ nữ, lúc bấy giờ bị xã hội khinh 
thường, không những bằng cách nâng phẩm giá của người 
đàn bà lên đúng tầm quan trọng, mà còn sáng lập giáo hội 
đầu tiên trong lịch sử cho hàng phụ nữ. Cũng lần đầu tiên 
trong lịch sử nhân loại, Ngài đứng lên cố gắng đánh đổ chế 
độ mua bán người làm nô lệ. Ngài bãi bỏ phong tục đem 
những con vật xấu số ra giết để cúng tế thần linh và nới 
rộng tâm Từ, bao trùm luôn cả loài thú. 

Không bao giờ Đức Phật cưỡng bách tín đồ phải làm nô 
lệ cho giáo lý của mình hay cho chính mình. Những ai 
bước theo dấu chân Ngài đều được tự do tư tưởng. Ngài 
khuyên dạy hàng môn đệ không nên nhắm mắt chấp nhận 
những lời của Ngài chỉ vì kính nể, tôn trọng, nhưng phải 
xem xét, nghiên cứu, suy niệm cẩn thận cũng như người trí 
tuệ muốn thử vàng, phải "đốt, cắt và chà vào đá". 

Đức Phật nâng đỡ những bà mẹ bạc phước như Patacara 
và Kisagotami bằng những lời khuyên lơn an ủi. Ngài tự 



66 


Phần 1 - Đức Phật 


tay chăm sóc những người bệnh hoạn cô đơn như Putigatta 
Tissa Thera. Ngài giúp đỡ người nghèo đói và bị bỏ rơi, 
không noi nương tựa như Rajjumala và Sopaka và giải cứu 
những vị này khỏi phải chết oan thê thảm. Đức Phật nâng 
cao đời sống đạo đức của hạng người tội lỗi sát nhân như 
Angulimala và hạng gái giang hồ hư hỏng như AmbaPãỊĩ. 
Ngài khuyến khích kẻ yếu, đoàn kết người chia rẽ, đem ánh 
sáng đến cho người vô minh tăm tối, dắt dẫn kẻ mê muội 
lầm đường, nâng đỡ người thấp kém và tăng cao phẩm giá 
người cao quý. Người nghèo, người giàu, người lương 
thiện và người tội lồi, tất cả đều quý mến Ngài như nhau. 
Những bậc vua chúa tàn bạo độc tài và những vì minh quân 
chánh trực, những hoàng tử vinh quang hiển hách và những 
người sống cuộc đời tối tăm, không ai biết đến, những nhà 
triệu phú giàu lòng quảng đại, những vị keo kiết bỏn xẻn, 
những học giả khiêm tốn và những người kiêu căng tự đắc, 
hạng gái giang hồ, hạng người làm nghề bẩn thỉu, hạng sát 
nhân, hạng người thường bị khinh bỉ, tất cả đều có hưởng 
những lời khuyên dạy đầy trí tuệ và từ bi của Đức Phật. 
Gương lành cao quý của Ngài là nguồn gợi cảm, là niềm 
khích lệ cho tất cả. Ngài là vị đạo sư giàu lòng bi mẩn và 
rộng lượng khoan hồng hơn tất cả. 

Ý chí sắt đá, trí tuệ cao siêu, lòng bi mẫn vô biên, đức vị 
tha phục vụ, sự thoát ly chưa từng có, đời sống gương mẫu, 
những phương pháp toàn thiện mà Ngài đã áp dụng để 
truyền bá giáo lý, và sự thành công tối hậu của Ngài — tất 
cả những yếu tố ấy đã khiến một phần năm nhân loại tôn 
thờ Ngài là vị giáo chủ siêu việt nhất tự cổ chí kim. 

Đe tỏ lòng kính thâm sâu của mình đối với Đức Phật, Sri 
Radhakrishnan viết: 



Chương 03 - Đạo - Quả Phật 


67 


"Nơi Đức Phật Gotama (Cồ Đàm) ta nhận thấy một tinh 
hoa toàn thiện của người phương Đông. Ảnh hưởng của 
Ngài trong tư tưởng và đời sống nhân loại là một kỳ công 
hy hữu, cho đến nay không thua kém ảnh hưởng của bất cứ 
vị giáo chủ nào trong lịch sử. Mọi người đều sùng kính, tôn 
Ngài là người đã dựng nên một hệ thống tôn giáo vô cùng 
cao thâm huyền diệu. Ngài thuộc về lịch sử tư tưởng thế 
giới. Ngài là kết tinh của người thiện trí bởi vì, đứng về 
phương diện trí thức, chắc chắn Ngài là một trong những 
bậc vĩ nhân cao thượng nhất của lịch sử ". 13 

Trong quyển "Three Greatest Men in History", nhà học 
giả H. G. Wells ghi nhận như sau: 

"Nơi Đức Phật ta thấy rõ ràng là một con người giản dị 
có tâm đạo nhiệt thành, một mình tự lực phát huy ánh sáng 
tươi đẹp, một nhân vật sống, một con người như mọi người 
chớ không phải một nhân vật thần thoại ẩn hiện trong nhiều 
truyền thuyết hoang đường. Ngài cũng ban bố cho nhân 
loại lời kêu gọi có tính cách phổ thông. Bao nhiêu quan 
niệm của thế hệ tân thời đều tương hợp với giáo lý ấy. Đức 
Phật dạy rằng tất cả những gian lao sầu khổ và bất hạnh 
trong đời đều do lòng ích kỷ sanh ra. Trước khi có thể trở 
nên vắng lặng, con người cần phải ngừng sống cho giác 
quan mình. Rồi từ đó, vượt lên trên tất cả mọi người, Ngài 
sống cuộc đời siêu nhiên. Năm trăm năm trước Chúa Christ 
(Ki Tô), xuyên qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, Phật Giáo 
đã kêu gọi con người nên tự quên mình. Đứng về một vài 
phương diện, giữa ta (là người Âu) và những nhu cầu của 
chúng ta và Phật Giáo, có nhiều quan điểm gần nhau. Đối 
với tầm quan trọng của con người trong sự phục vụ, Ngài 


13 


Gautama The Buddha, trang 1. 




68 


Phần 1 - Đức Phật 


tỏ ra sáng suốt hơn, và đối với vấn đề trường tồn bất hoại 
của kiếp nhân sinh, Ngài ít lúng túng trong biện thuyết mập 
mờ hơn Chúa Ki Tô." 

Thi sĩ Tagore tôn Ngài là bậc Vĩ Nhân Cao Quý nhất 
trên thế gian. 

Một triết gia người Đan Mạch, ông Fausboll, tán dương 
Đức Phật với những lời lẽ như sau: 

"Càng hiểu biết Ngài, tôi càng quý mến Ngài". 

Một tín đồ từ tốn của Đức Phật sẽ nói: 

"Càng hiểu biết Ngài, tôi càng quý mến Ngài. Càng quý 
mến Ngài, tôi càng hiểu biết Ngài". 




Chương 04 - Sau khi Thành Đạo 


69 


Chương 04 - Sau khi Thành Đạo 

"Trên thế gian, không luyến ái là hạnh phúc" 

— Udana 


Trong buổi sáng, ngay trước ngày Thành Đạo, lúc Bồ 
Tát ngồi dưới gốc cây cổ thụ Ạịapala gần cội Bồ Đe, thì có 
một bà giàu lòng quảng đại tên Sujata thình lình dâng đến 
Ngài một vật thực bằng gạo với sữa mà bà đã công khó tự 
tay tỉ mỉ làm lấy. Sau khi thọ xong bữa ăn có nhiều chất 
dinh dưỡng ấy, Đức Phật nhịn đói luôn suốt bảy tuần nhật. 
Ngài trải qua thời gian bốn mươi chín ngày yên lặng để suy 
niệm, quanh quẩn dưới gốc cây Bồ Đe. 

Tuân Lê Đâu Tiên 

Suốt thời gian bảy ngày đầu tiên sau khi Thành Đạo Đức 
Phật ngồi không lay động dưới tàng cây Bồ Đề 1 để chứng 
nghiệm Hạnh Phúc Giải Thoát (Vimutti Sukha). Trong đêm 
cuối tuần, Ngài xuất thiền và suy niệm về Liên Quan 
Tương Sinh (Paticca Samuppada ) 2 theo chiều xuôi như sau: 
"Khi có cái này (nguyên nhân), thì cái này (hậu quả) có. 
Với sự phát sanh của cái này (nhân), cái này (quả) phát 
sanh". 

- Tùy thuộc nơi Vô Minh (avijja), Hành (samkhãra), thiện 
và bất thiện, phát sanh 

- Tùy thuộc nơi Hành, Thức (vinnãna) phát sanh. 

- Tùy thuộc nơi Thức, Danh-Sắc (nãma-rũpa) phát sanh. 

1 Bồ Đề là cội cây trứ danh thuộc loại Pipal, tại Buddha Gaya (Bồ Đề Đạo 
Tràng), miền Bắc xứ Ản Độ, đã che mưa đờ nắng cho Đức Phật trong khi 
Ngài chiến đấu đê thành đạt Đạo Quả. 

2 Xem Chương 25. 





70 


Phần 1 - Đức Phật 


- Tùy thuộc nơi Danh-Sắc, Lục Căn (salayatana) phát 
sanh. 

- Tùy thuộc nơi Lục Căn, Xúc (phassa) phát sanh. 

- Tùy thuộc nơi Xúc, Thọ (vedana) phát sanh. 

- Tùy thuộc nơi Thọ, Ái (tanha) phát sanh. 

- Tùy thuộc nơi Ái, Thủ (upadana) phát sanh. 

- Tùy thuộc nơi Thủ, Hữu (bhava) phát sanh. 

- Tùy thuộc nơi Hữu có Sanh (jati). 

- Tùy thuộc nơi Sanh, phát sanh Bệnh (jara); Tử (marana); 
Sầu não (soka); Khóc, ta thán (parideva); Đau khổ 
(dukkha); ưu, buồn phiền (domanassa) và Ai, Thất vọng 
(upayasa). 

Toàn thể khối đau khổ phát sanh nhu thế ấy. 

Lúc bấy giờ đã thấu hiểu ý nghĩa của điều này, Đức Thế 
Tôn đọc lên bài kệ hoan hỷ nhu sau: 

"Quả thật vậy, khi các Chân Lý phát hiện hiển nhiên đến 
bậc thánh nhân (Brahmana ) 3 đã kiên trì cố gắng và suy 
niệm thâm sâu, bao nhiêu hoài nghi đều tan biến vì vị này 
đã thấu triệt chân lý cùng với các nguyên nhân". 

Khoảng canh giữa trong đêm, Đức Phật suy niệm về 
Liên Quan Tuơng Sinh theo chiều nguợc nhu sau: "Khi 
nguyên nhân này không còn thì hậu quả này cũng không 
còn. Với sự chấm dứt của nhân này, quả này cũng chấm 
dứt". 

- Với sự chấm dứt của Vô Minh, Hành chấm dứt. 


3 Brahmin là một danh từ có nghĩa "người có học kinh Phệ Đà", hàm ý 
người tu sĩ Bà La Môn. Đôi khi Đức Phật dùng danh từ này với nghĩa 
"người đã xa lánh mọi điều xấu xa tội lồi", một thánh nhân. Trong sách 
này, danh từ "Brahmana" được dùng đê chi một thánh nhân, và danh từ 
"Brahmin" có nghĩa là một người thuộc giai cấp Bà La Môn. 




Chương 04 - Sau khi Thành Đạo 


71 


- Với Sự chấm dứt của Hành, Thức chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Thức, Danh-Sắc chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Danh-Sắc, Lục Căn chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Lục Căn, Xúc chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Xúc, Thọ chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Thọ, Ái chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Ái, Thủ chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Thủ, Hữu chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Hữu, Sanh chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Sanh, Bệnh, Tử, sầu Não, Ta Thán, 
Đau Khổ, Buồn Phiền và Thất Vọng chấm dứt. 

Nhu thế ấy, toàn thể khối đau khổ chấm dứt. 

Lúc bấy giờ đã thấu hiểu ý nghĩa của điều này, Đức Thế 
Tôn đọc lên bài kệ hoan hỷ nhu sau: 

"Quả thật vậy, khi các Chân Lý phát hiện hiển nhiên đến 
bậc thánh nhân (Brahmana) đã kiên trì cố gắng và suy niệm 
thâm sâu, bao nhiêu hoài nghi đều tan biến vì vị này đã 
thấu triệt sụ tận diệt các nguyên nhân". 

Đến canh ba, Đức Thế Tôn suy niệm về pháp "Tùy 
Thuộc Phát Sanh" theo chiều xuôi và chiều nguợc nhu sau: 
"Khi nhân này có, thì quả này có. Với sụ phát sanh của 
nhân này, quả này phát sanh, khi nhân này không có thì quả 
này không có. Với sự chấm dứt này, quả này chấm dứt." 

- Tùy thuộc nơi Vô Minh, Hành phát sanh v.v... 

Nhu thế ấy, toàn thể khối đau khổ phát sanh. 

- Với sụ chấm dứt của Vô Minh, Hành chấm dứt v.v... 

Nhu thế ấy, toàn thể khối đau khổ chấm dứt. 

Lúc bấy giờ đã thấu hiểu ý nghĩa của điều này, Đức Thế 
Tôn đọc lên bài kệ hoan hỷ nhu sau: 



72 


Phần 1 - Đức Phật 


"Quả thật vậy, khi các Chân Lý phát hiện hiển nhiên đến 
bậc thánh nhân (Brahmana) đã kiên trì cố gắng và suy niệm 
thâm sâu, thì Ngài vững vàng phá tan vây cánh cửa của Ma 
Vuơng cũng nhu ánh sáng thái duơng phá tan đêm tối và 
rọi sáng bầu trời". 

Tuần Thứ Nhì 

Tuần lễ thứ nhì trải qua một cách bình thản, nhung trong 
sự yên lặng ấy Đức Phật đã ban truyền cho thế gian một bài 
học luân lý quan trọng. Đe tỏ lòng tri ân sâu xa đối với cây 
Bồ Đe vô tri vô giác đã che mua đõ nắng cho Ngài suốt 
thời gian chiến đấu để thanh đạt Đạo Quả, Ngài đứng cách 
một khoảng xa để chăm chú nhìn cây Bồ Đe trọn một tuần 
không nháy mắt . 4 

Noi theo guong lành cao quý và để kỷ niệm sự thành 
công vẻ vang, hàng tín đồ của Đức Phật đến ngày nay vẫn 
còn tôn kính, chẳng những chính cây ấy mà đến các cây 
con, cháu của cây ấy . 5 

Tuần Thứ Ba 

Vì Đức Phật không rời noi trú ngụ mà vẫn còn quanh 
quẩn ở cội Bồ Đe nên chu Thiên lúc bấy giờ còn nghi ngờ, 
không biết Ngài đã đắc Quả Phật chua. Đức Phật đọc đuợc 
tu tuởng ấy, dùng oai lực thần thông tạo một "đuờng kinh 


4 về sau, chính nơi Đức Phật đứng trọn một tuần lễ để nhìn cây Bồ Đề, vua 
Asoka (A Dục) có dựng lên một bảo tháp kỷ niệm gọi là Animisalocana 
Cetiya, đến nay vẫn còn. 

5 Một nhánh, chiết từ phiá tay mặt của cây Bồ Đề nguyên thủy này được Ni 
SU' Sanghamitta Theri đem từ An Độ sang Tích Lan (Sri Lanka) và Vua 
Devanampiyatissa trồng tại Anuradhapura, cố đô xứ Tích Lan. Cây này 
vẫn còn sum suê tươi tốt. 




Chương 04 - Sau khi Thành Đạo 


73 


hành quý báu" (ratana camKamana) và đi lên đi xuống 
thiền hành suốt trọn tuần. 

Tuân Thứ Tư 

Trong tuần lễ thứ tư, Đức Phật ngự trong "bảo cung" 
(ratanaghara, cái phòng bằng ngọc, trong ý nghĩa "cái 
phòng quý báu") để suy niệm về những điểm phức tạp của 
Vi Diệu Pháp (Abhidhamma, giáo lý cao siêu) 6 . Kinh sách 
ghi nhận rằng khi Ngài suy tưởng về lý Nhân Quả Tưong 
Quan (Patthana), bộ khái luận thứ bảy của Tạng Vi Diệu 
Pháp, tâm và thân Ngài trở nên hoàn toàn tinh khiết và do 
đó phát tủa ra một vầng hào quang sáu màu 7 . 

Tuần Thứ Năm 

Trong tuần thứ năm, Đức Phật ngồi dưới cội Ajapala trứ 
danh, chứng nghiệm Hạnh Phúc Giải Thoát (vimutti 
sukha). Vào cuối tuần, khi Ngài xuất ra khỏi trạng thái siêu 
thế ấy có một vị Bà-la-môn ngã mạn (huhumka jakita) đến 
gần chào hỏi theo lễ nghi rồi nói: "Này Tôn Giả Gotama 
(Cồ Đàm), đứng về phưong diện nào ta trở thành một thánh 
nhân (Brahmana) và những điều kiện nào làm cho ta trở 
thành thánh nhân?" 

Để trả lời, Đức Phật đọc lên bài kệ: 

"Người kia đã xa lánh mọi điều xấu xa tội lỗi, không còn 
ngã mạn (huhumka), đã thanh lọc mọi ô nhiễm, thu thúc lục 
căn, thông suốt các pháp học và đã chân chánh sống đời 
phạm hạnh thiêng liêng, người ấy được coi là thánh nhân 


6 Vì lẽ ấy, nơi này được gọi là Ratanaghara, bảo cung. 

7 Sáu màu là: xanh dương (nila), vàng (pita), đỏ (lohita), trắng (odata), cam 
(manjettha) và thứ sáu là năm màu pha lẫn (pabhassara). 




74 


Phần 1 - Đức Phật 


(Brahmana). Đối với người ấy không còn có sự bồng bột, 
dầu ở nơi nào trên thế gian ." 8 

Theo bản Chú giải Túc Sanh Truyện, cũng trong tuần lễ 
này, ba người con gái của Ma Vương - Tanha, Arati và 
Raga 9 - cố gắng lấy nhan sắc quyến rũ Đức Phật, nhưng 
thất bại. 

Tuần Thứ Sáu 

Từ cây Ajapala Đức Phật sang qua cây Mucalinda và 
ngự tại đây một tuần lễ để chứng nghiệm Hạnh Phúc Giải 
Thoát. Bồng nhiên có một trận mưa to kéo đến. Trời sẫm 
tối dưới lớp mây đen nghịt và gió lạnh thổi suốt nhiều 
ngày. 

Vào lúc ấy Mucalinda, mãng xà vương, từ 0 chun ra, uốn 
mình quấn xung quanh Đức Phật bảy vòng và lấy cái mỏ to 
che trên đầu Ngài. Nhờ vậy mà mưa to gió lớn không động 
đến thân Đức Phật. Đen cuối ngày thứ bảy, thấy trời quang 
mây tạnh trở lại, Mucalinda tháo mình trở ra và bỏ hình 
rắn, hiện thành một thanh niên, chấp tay đứng trước mặt 
Đức Phật. Đức Phật đọc bài kệ như sau: 

"Đối với hạng người tri túc, đối với người đã nghe và đã 
thấy chân lý thì sống ẩn dật là hạnh phúc. Trên thế gian, 
người có tâm lành, có thiện chí, người biết tự kiềm chế, thu 
thúc lục căn đối với tất cả chúng sanh là hạnh phúc. Không 
luyến người ái, vượt lên khỏi dục vọng là hạnh phúc. Phá 
tan được thành kiến 'ngã chấp' quả thật là hạnh phúc tối 
thượng." 


Udana, trang 1. 

9 ba người này không thể là ba dục vọng vì việc này xảy ra sau khi Đức 
Phật đã Đắc Quả, nghĩa là đã tận diệt mọi dục vọng. 




Chương 04 - Sau khi Thành Đạo 


75 


Tuần Thứ Bảy 

Vào tuần thứ bảy, Đức Phật bước sang cội cây 
Rụịayatana và ở đó chứng nghiệm Quả Phúc Giải Thoát. 

Một Trong Những Phật Ngôn Đầu Tiên 

"Xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như 

Lai thênh thang đi, đi mãi. 

Như Lai mãi đi tìm mà không gặp, Như Lai đi tìm người 

thợ cất cái nhà này. 

Lặp đi lặp lại đời sống quả thật là phiền muộn. 

Này hỡi người thợ làm nhà, 

Như Lai đi tìm được ngưoi. 

Từ đây ngưoi không còn cất nhà cho Như Lai nữa. 

Tất cả sườn nhà đều gãy, 

Cây đòn dong của ngưoi dựng lên cũng bị phá tan. 

Như Lai đã chứng nghiệm Quả Vô Sanh Bất Diệt và 

Như Lai đã tận diệt mọi Ái Dục ". 10 

Vừa lúc bình minh, vào ngày Ngài chứng đắc Quả Vô 
Thượng, Đức Phật đọc lên bài kệ hoan hỷ này, mô tả sự 
chiến thắng tinh thần vô cùng vẻ vang rực rõ. 

Đức Phật nhìn nhận cuộc đi thênh thang bất định trong 
nhiều kiếp sống quá khứ đầy khổ đau phiền lụy. 

Đây cũng là sự kiện hiển nhiên, chứng minh niềm tin noi 
thuyết tái sanh. 

Ngài phải đi bất định và do đó phải chịu khổ đau, bởi vì 
chưa tìm ra người đã xây dựng cái nhà, tức co thể vật chất 
này. 


Bài kệ hoan hỷ trứ danh này chỉ thấy trong Dhammapada (Kinh Pháp Cú), 
câu 153-154. 


10 




76 


Phần 1 - Đức Phật 


Trong kiếp sống cuối cùng, giữa khung cảnh cô đơn tịch 
mịch của rừng thiêng, lúc đi sâu vào công trình hành thiền 
mà Ngài đã dày công trau dồi từ xa xôi trong quá khứ, trải 
qua cuộc hành trình bất định, Ngài khám phá ra anh thợ cất 
nhà hàng mong mỏi muốn biết. 

Anh thợ này không ở đâu ngoài, mà ẩn tàng sâu kín bên 
trong Ngài. Đó là ái dục, sự tự tạo, một thành phần tinh 
thần luôn luôn ngủ ngầm bên trong tất cả mọi nguời. Ái 
dục xuất phát bằng cách nào thì không thể biết. 

Cái gì ta tạo ra ắt ta có thể tiêu diệt. Vị kiến trúc su đã 
tim ra anh thợ cất nhà, tức đã tận diệt ái dục, khi đắc Quả 
A-La-Hán, mà ý nghĩa đuợc bao hàm trong những danh từ 
"chấm dứt ái dục". 

Cái suờn của căn nhà tự tạo ấy là những ô nhiễm 
(kilesas) nhu tham (lobha), sân (dosa), si (moha), ngã mạn 
(mana), tà kiến (ditthi), hoài nghi (vicikiccha), dã duợi 
(Thĩna), phóng dật (uddhacca), không hổ thẹn tội lỗi, 
những hành động bất thiện (ahirika), không ghê sợ hậu quả 
của hành động bất thiện (anottappa). 

Cây đòn dong chịu đựng cái suờn nhà là vô minh, căn 
nguyên xuất phát mọi dục vọng. 

Phá vỡ đuợc cây đòn dong vô minh bằng trí tuệ là đã 
làm sập đuợc căn nhà. 

Suờn và đòn dong là vật liệu mà anh thợ dùng để xây cất 
cái nhà không đáng cho ta ham muốn. Neu hết vật liệu, tức 
nhiên anh thợ không còn cất nhà đuợc nữa. 

Khi nhà đã bị phá vỡ tan tành thì cái tâm mà trong câu 
chuyện không đuợc đề cập đến, đã đạt đến trạng thái vô vi, 
Vô Sanh Bất Diệt, Níp-Bàn. 



Chương 04 - Sau khi Thành Đạo 


77 


Tất cả những gì còn tại thế đều phải bị bỏ lại phía sau và 
chỉ còn có trạng thái siêu thế, Níp-Bàn. 




78 


Phần I - Đức Phật 


Chương 05 - Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp 

"Người thấm nhuần Giáo Pháp sống hạnh phúc với tâm an 
lạc. Người trí tuệ luôn luôn hoan hỷ thỏa thích trong Giáo Pháp 
mà các bậc thánh nhân đã khám phả 

— Kỉnh Pháp Cú 


Giáo Pháp Là Thầy 

Sau ngày Thành Đạo, lúc còn ngự tại gốc cây Ạịapala, 
trên bờ sông Neranjarã (Ni Liên Thiền), Đức Phật ngồi 
hành thiền, và ý nghĩ sau đây phát sanh đến Ngài: 

"Quả thật là đau khổ và không có ai để lễ bái và tỏ lòng 
tôn kính. Hay là ta hãy tim đến một vị sa môn hay bà la 
môn nào để sùng bái!" 

Rồi Ngài suy niệm: 

"Ta phải tim đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn 
để tôn kính và lễ bái, hầu nâng cao giới đức (Sĩlakkhanda) 
đến mức toàn thiện chăng? Nhưng trên thế gian này không 
thấy ai, dầu trong hàng chư Thiên, Ma Vương hay Phạm 
Thiên, hay giữa những chúng sanh như sa môn, bà la môn, 
Trời và người, có giới đức cao thượng hơn ta để thân cận, 
tôn kính và sùng bái. 

"Ta phải tim đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn 
nào để tôn kính và lễ bái, hầu nâng cao trạng thái định tâm 
(samadhikkhanda) đến chồ toàn thiện chăng? Nhưng trên 
thế gian này không thấy ai, dầu trong hàng chư Thiên, Ma 
Vương hay Phạm Thiên, hay giữa những chúng sanh như 




Chương 05- Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp 


79 


sa môn, bà la môn, Trời và người, có giới đức cao thượng 
hơn ta để thân cận, tôn kính và sùng bái. 

"Ta phải tim đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn 
nào để tôn kính và lễ bái, hầu nâng cao trí tuệ 
(pannakkahanda) đến mức toàn thiện chăng? Nhưng trên 
thế gian này không thấy ai, dầu trong hàng chư Thiên, Ma 
Vương hay Phạm Thiên, hay giữa những chúng sanh như 
sa môn, bà la môn, Trời và người, có trí tuệ cao thượng hơn 
ta để thân cận, tôn kính và sùng bái. 

"Ta phải tìm đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn 
nào để tôn kính và lễ bái, hầu đem sự giải thoát 
(vimuttikkhanda) đến mức toàn thiện chăng? Nhưng trên 
thế gian này không thấy ai, dầu trong hàng chư Thiên, Ma 
Vương hay Phạm Thiên, hay giữa những chúng sanh như 
sa môn, bà la môn, Trời và người, có sự giải thoát cao 
thượng hơn ta để thân cận, tôn kính và sùng bái." 

Rồi tư tưởng sau đây phát sanh đến Ngài: 

"Hay là Ta hãy tôn kính và sùng bái chính Giáo Pháp mà 
ta đã chứng ngộ?" 

Lúc ấy Vị Phạm Thiên Sahampati hiểu được ý Phật nên 
từ cảnh giới Phạm Thiên, dễ dàng như một người klioẻ 
mạnh duỗi cánh tay thẳng ra, hay co tay vào, xuất hiện 
trước mặt Đức Phật. Và, đắp y ngoại lên vai mặt, để trống 
vai trái 1 quỳ xuống chắp tay đảnh lễ Đức Phật và bạch: 

"Quả thật vậy, Bạch Đức Thế Tôn, quả như vậy, Bạch 
Đức Như Lai, Bạch Ngài, những bậc ứng Cúng, những bậc 


1 


Dấu hiệu tôn kính. 




80 


Phần I - Đức Phật 


Chánh Đẳng Chánh Giác trong quá khứ đều tôn kính và 
sùng bái chính Giáo Pháp này. 

"Những bậc ứng Cúng, những bậc Chánh Đẳng Chánh 
Giác trong tuong lai sẽ tôn kính và sùng bái chính Giáo 
Pháp này. 

"Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Ngài là bậc ứng Cúng, bậc 
Chánh Đẳng Chánh Giác trong thời hiện đại, cũng tôn kính 
và sùng bái Giáo Pháp ấy!" 

Phạm Thiên Sahampati bạch với Đức Phật nhu vậy và 
thêm rằng: 

"Những bậc Chánh Biến Tri trong quá khứ, vị lai và hiện 
tại, những vị đã giúp cho nhiều vị đuợc thoát khổ - tất cả 
những vị ấy đã, sẽ, và đang tôn kính Giáo Pháp cao 
Thuợng. Đó là đặc tánh của chu Phật. 

"Vậy, ai muốn tìm trạng thái an lành cho mình và mong 
chờ sự truởng thành của mình, chắc chắn phải tôn kính 
Giáo Pháp Cao Quý và ghi nhớ nằm lòng bức thông điệp 
của chu Phật". 

Phạm Thiên Sahampati bạch nhu vậy và cung kính đảnh 
lễ Đức Phật, đi vòng quanh Ngài từ trái sang mặt và biến 
mất. Vì chu Tăng cũng có những đặc tánh vĩ đại cao 
thuợng, nên cũng xứng đáng thọ lãnh sự tôn kính của Đức 
Phật . 2 


2 Đức Phật thuyết bài Pháp này khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá 
(Jetavana Vihara), Savatthi, lâu sau khi thành lập Giáo Hội Tăng Già. 
Ngài muốn chứng tỏ lòng tôn kính của minh đối với Tăng Già đế khuyên 
dạy bà Maha Pajapati Gotami nên dâng đến chư Tăng một bộ y mà bà đã 
có ý định ra công may đế dâng đến Đức Phật. 




Chương 05- Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp 


81 


Cung Thỉnh Truyền Bá Giáo Pháp 

Ngài đi từ gốc cây Rạịayatana đến gốc cây Ajapala. Lúc 
ngồi trầm tư, những tư tưởng sau đây phát sanh: 

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm sâu 
huyền diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao 
siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ còn bậc 
thiện trí mới thấu hiểu. Chúng sanh còn luyến ái trong nhục 
dục ngũ trần. Lý nhân quả tưong quan "Tùy Thuộc Phát 
Sanh", là một đề mục rất khó lãnh hội, và Níp-Bàn — trạng 
thái chấm dứt mọi hiện tượng phát sanh có điều kiện, từ bỏ 
mọi khát vọng, tiêu diệt mọi tham ái, không luyến ái và 
chấm dứt — cũng là một vấn đề không phải dễ lãnh hội. 
Neu Như Lai truyền dạy Giáo Pháp ấy, kẻ khác ắt không 
thể hiểu được. Thật là phí công vô ích, thật là phí công vô 
ích." 

Rồi những câu kỳ diệu sau đây, chưa từng được nghe 
trước kia, phát sanh đến Đức Phật: 

"Như Lai đã khó khăn lắm mới chứng ngộ được "Giáo 
Pháp". Không cần phải phổ biến "Giáo Pháp" ngay lúc này. 
Người còn mang nặng tham ái và sân hận không dễ gì thấu 
triệt. Người tham ái chìm đắm trong đêm tối, không thấy 
được Giáo Pháp, vì lòng tham ái bao phủ như đám mây mò 
đen nghịt, vì Giáo Pháp đi ngược dòng với tham ái. Giáo 
Pháp sâu kín, thâm diệu, khó nhận thức và rất tế nhị". 

Nghĩ như vậy, Đức Phật chưa quyết định truyền bá Giáo 
Pháp. Lúc ấy vị Phạm Thiên Sahampati sợ Ngài không 
truyền bá Giáo Pháp và vì không được nghe Pháp thế gian 
phải diệt vong, nên đến cung thỉnh Đức Phật như sau: 



82 


Phần 1 - Đức Phật 


"Bạch hóa Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn truyền 
dạy Giáo Pháp! cầu xin Đấng Trọn Lành truyền bá Giáo 
Pháp! Có những chúng sanh bị ít nhiều cát bụi vuớng trong 
mắt, nếu không nghe đuợc Giáo Pháp sẽ phải trầm luân sa 
đọa. Nhung cũng có nguời sẽ chứng ngộ chân lý". 

Sau đó vị Phạm Thiên luru ý Đức Phật: 

"Thuở xua tại Magadha (Ma Kiệt Đà) có phát nguyên 
một Giáo Pháp không tinh thuần, do nguời trần tục suy tìm 
ra. Cầu xin Đức Thế Tôn hoan hỷ rộng mở cửa Vô Sanh 
Bất Diệt. 

"Xin Đức Thế Tôn cho phép mọi nguời đuợc nghe Giáo 
Pháp mà bậc Vô Nhiễm, đấng Tuyệt Đối Thanh Tịnh đã 
chứng ngộ. Cũng nhu nguời đứng trên ngọn núi đá cao 
nhìn xuống, thấy rõ ràng từng nguời ở vòng quanh phía 
duới, bậc Toàn Giác, bậc Thiện Trí, đứng trên đỉnh tối cao 
của lâu đài Pháp Bảo huy hoàng! Kính xin đấng Toàn Tri 
hãy nhìn xuống chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ 
và triền miên lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi! 

"Xin cung thỉnh Ngài là bậc Anh Hùng, là nguời Chiến 
Thắng, là Đấng Vô Thiện Điều Ngự Truợng Phu, Nguời đã 
Tháo Gõ mọi trói buộc. Xin Ngài hoan hỷ đứng lên và châu 
du khắp thế gian! Xin Đức Thế Tôn truyền bá Giáo Pháp! 
Sẽ có nguòi lãnh hội đuợc!" 

Đức Phật trả lời: 

"Này hỡi Phạm Thiên, Nhu Lai thầm nghĩ: Nguòi còn 
vấn vuong trong tham ái và sân hận không dễ gì lãnh hội 
đuợc Giáo Pháp mà Nhu Lai đã chứng ngộ. Nguời tham ái 
chìm đắm trong đêm tối, bị đám mây mù tham ái bao phủ, 
sẽ không thấy đuợc Giáo Pháp bởi Giáo Pháp đi nguợc 



Chương 05- Cung thinh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp 


83 


dòng với tham ái. Giáo Pháp sâu kín, thâm diệu, khó nhận 
thức và tế nhị. Vì suy gẫm nhu thế Nhu Lai chua quyết 
định truyền bá Giáo Pháp". 

Vị Phạm Thiên cung thỉnh Đức Phật lần thứ nhì. Đức 
Phật trả lời nhu truớc. 

Khi vị Phạm Thiên cung thỉnh lần thứ ba, Đức Thế Tôn 
dùng thiên nhãn quan sát thế gian. 

Ngài nhận thấy rằng chúng sanh kẻ ít nguời nhiều đều có 
bụi trong mắt, nguời thông minh sáng suốt, kẻ ngu muội tối 
tăm, bẩm tánh của nguời này tốt, nguời kia xấu, có chúng 
sanh dễ dạy cũng có chúng sanh khó dạy, và một số ít khác, 
với lòng biết lo sợ, nhận thấy mối hiểm họa của một kiếp 
sống tuong lai. 

Cũng nhu trong đầm sen. Sen xanh, đỏ, trắng lẫn lộn. Có 
những cây mọc từ trong nuớc, truởng thành trong nuớc, 
sống trong lòng nuớc, và sởn so tuoi tắn trong nuớc. Có 
những cây sanh trong nuớc, truởng thành trong nuớc, và ló 
dạng trên mặt nuớc. Có những cây khác sanh trong nuớc, 
truởng thành trong nuớc và vuợt lên khỏi mặt nuớc, không 
vướng chút bùn nho. 

Đức Phật tuyên bố: 

"Cửa Vô Sanh Bất Diệt đã rộng mở cho chúng sanh. Hãy 
để cho ai có tai muốn nghe đặt trọn niềm tin tưởng. Vì biết 
có sự mệt mỏi dã dượi trong thế gian nên trước kia Như Lai 
phân vân, chưa quyết định truyền dạy Giáo Pháp vinh 
quang và hoàn hảo". 

Phạm Thiên Sahampati lấy làm hoan hỷ, vui mừng rằng 
đã được co hội thỉnh cầu Đức Thế Tôn hoang dưong Giáo 



84 


Phần 1 - Đức Phật 


Pháp, tôn kính đảnh lễ Ngài, rồi đi một vòng quanh từ trái 
sang phải, chồ Đức Phật ngồi, rồi bái từ lui gót. 


TT _ • rpi *Ạ_rri/_T\À__ rri»Ạ_ 

Hai Thiện Tín Đau Tiên 

Sau bốn muơi chín ngày không ăn uống, lúc Đức Phật 
ngồi duới cội cây Rajayatana, có hai thuơng gia tên 
Tapassu và Bhallika từ Ukkala (Orissa), trên đuờng về quê 
nhà, đi ngang qua chồ Đức Phật ngự. Khi đến gần nơi ấy 
hai vị lái buôn đuợc một vị Trời 3 , vốn là bà con họ hàng 
trong một tiền kiếp, mách bảo nhu thế này: 

"Này hai ông, Đức Thế Tôn vừa chứng đắc Đạo Quả 
Chánh Đẳng Chánh Giác, đang ngự duới cội Rajayatana 
phiá truớc kia. Hai ông hãy nhanh chân đến đó dâng lên 
Ngài bột khô và mật 4 . Phuớc báu này sẽ đem lại cho hai 
ông an vui và hạnh phúc lâu dài." 

Hai vị thuơng gia vui mừng, tiếp nhận lấy cơ hội vàng 
ngọc, sửa soạn bột và mật ong xong đến gần Đức Phật, 
cung kính đảnh lễ và thỉnh cầu Ngài chấp nhận hai lễ vật 
khiêm tốn ấy để hai nguời đuợc an vui. 

Đức Phật nghĩ: 

"Các Đấng Nhu Lai không khi nào đua tay thọ nhận vật 
thực. Không có bát, làm thế nào Nhu Lai có thể nhận lãnh 
hai lễ vật này?" 


3 Danh từ Pali là Devata, cũng là một hạng chúng sanh trên quả địa cầu, 
hoặc trong những cảnh giới khác ngoài quả địa cầu, mắt ngirời không thế 
trông thấy. Vị Trời này là quyến thuộc của hai thương gia trong một tiền 
kiếp. 

4 Sattu, bột rang khô và Madhu, mật ong, là lương thực mà du khách Ấn 
Độ thời ấy giờ thường mang theo. 




Chương 05- Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp 


85 


LÚC ấy bốn vị Đại Thiên Vương 5 đoán biết ý nghĩ của 
Đức Phật, từ bốn phương vội vã đem đến dâng lên mồi vị 
một cái bát bằng đá 6 và bạch rằng: 

"Bạch hoá Đức Thế Tôn, xin Ngài hoan hỷ chấp nhận 
bốn cái bát này và thọ thực trong ấy". 

Đức Phật ân cần dùng bát thọ lãnh món vật thực đạm 
bạc được dâng đúng lúc ấy, sau thời gian nhịn ăn lâu ngày. 

Sau khi Đức Phật độ thực xong, hai thương gia quỳ 
xuống dưới chân Ngài và bạch rằng: 

"Bạch hoá Đức Thế Tôn, chúng con xin quy y Phật, quy 
y Pháp. Xin Ngài thâu nhận chung con làm thiện tin kể từ 
nay đến ngày cuối cùng của đời chúng con" 7 . 

Đó là hai thiện tín đầu tiên quy y Nhị Bảo 8 . 


5 Catummaharajikas - Tứ Đại Thiên Vương, là Chư Thiên ở bốn phương 
Trời. 

6 Bản Chú Giải thêm rằng Đức Phật làm cho bốn cái bát nhập lại thành 
một. 

7 Buddham Saranam Gacchami (Con xin quy y Phật), Dhammam Saranam 
Gacchami (Con xin quy y Pháp), là câu kin đọc xin quy y khi làm lễ Nhị 
Bảo. Thuở bấy giờ Giáo Hội Tăng Già chưa được thành lập, nên chỉ có 
Nhị Bảo là Phật Bảo và Pháp Bảo. Vì Tăng Bảo chưa được thành lập nên 
hai vị không đọc câu xin quy y thứ ba Sangham Saranam Gacchami (Con 
xin quy y Tăng.) 

8 Bản Chú giải Túc Sanh Truyện ghi rằng khi hai thương gia xin Đức Phật 
một món gì đế đem về thờ thi Đức Phật nhố vài sợi tóc đưa cho hai người. 
Tục truyền rằng hai bảo vật ấy đến nay vẫn còn, và được tôn trí trong bảo 
tháp của chùa Swe Dagon tại Ngưỡng Quang (Miến Điện), một hãnh 
diện, mà cũng là một vinh quang của người Phật tử Miến Điện. Tháp to 
lớn này có hình một cái chuông úp lại, ở xa nhìn giống như một hòn núi 
bằng vàng. 




86 


Phần I - Đức Phật 


Trên Đường Đen Banares 

Khi chấp nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên Sahampati, 
tư tưởng đầu tiên của Đức Phật trước khi bước lên con 
đường truyền giáo vĩ đại là: 

"Ai là người đầu tiên sẽ thọ hưởng Giáo Pháp? Ai là 
người sẽ lãnh hội mau chóng Giáo Pháp? 

"Có Alara Kãlãma 9 là người có học thức, thông minh, là 
bậc thiện trí, và đã lâu rồi không còn bao nhiêu bụi cát 
trong mắt. Hay là Như Lai sẽ giảng Giáo Pháp cho vị đạo sĩ 
này trước nhất. Đạo Sĩ này sẽ lãnh hội mau lẹ Giáo Pháp". 

Một vị Trời hiện ra trước Đức Phật, đảnh lễ Ngài và 
bạch rằng: "Bạch hóa Đức Thế Tôn, Đạo Sĩ Alara Kãlãma 
đã từ trần một tuần nay." 

Đức Phật dùng tuệ nhãn xác nhận điều này. Ngài nghĩ 
đến Uddaka Rãmaputta 10 . Vị Trời lại xuất hiện và bạch 
rằng Đạo Sĩ Uddaka Rãmaputta cũng đã viên tịch đêm hôm 
trước. Một lần nữa Đức Phật dùng tuệ nhãn xác nhận. 

Sau cùng Đức Phật nghĩ đến năm vị Đạo Sĩ tinh tấn đã 
phục vụ Ngài trong lúc tranh đấu để thn chân lý. Với nhãn 
quan siêu phàm, Ngài nhận thấy năm vị này đang ở vườn 
Lộc Giả, tại Isipatana, xứ Benares. Ngài lưu lại Uruvela, 
chờ lúc thấy thuận lợi sẽ lên đường sang Benares. 

Trên đoạn đường đi từ Gaya đến cội Bồ Đe đã che mưa 
đỡ nắng cho Ngài trong những ngày sau cùng, trước khi 
thành đạt Đạo Quả Vô Thượng, một Đạo Sĩ tên Upaka gặp 
Đức Phật liền hỏi: 


9 Vị đạo sư đầu tiên dạy Bồ Tát hành thiền tầng Vô Sở Hữu Xứ. 

10 Vị đạo sư thứ nhì, người đã dẫn dắt Ngài đến tầng thiền Vô sắc cao nhất: 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 




Chương 05- Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp 


87 


"Này hỡi Đạo Hữu! Ngũ quan của Đạo Hữu thật vô cùng 
sáng tỏ. Nuớc da của Đạo Hữu thật trong trẻo và tuoi tắn. 
Hõi này Đạo Hữu, vì sao Đạo Hữu từ bỏ đời sống gia đình? 
Thầy của Đạo Hữu là ai? Đạo Hữu truyền bá giáo lý của 
ai?" 

Đức Phật trả lời: 

"Nhu Lai đã vuợt qua tất cả. Nhu lai đã thông suốt tất 
cả. 

Nhu Lai đã buông xả, gõ bỏ mọi trói buộc, đã thoát ly tất 
cả. 

Nhu Lai đã chăm chú cố gắng tập trung tâm lực, diệt trừ 
tham dục tận gốc rễ (Đạo Quả A-La-Hán). 

Đã thấu triệt tất cả. Nhu Lai còn gọi ai là thầy? 

Không ai là thầy của Nhu Lai . 11 
Không ai đứng ngang hàng với Nhu Lai. 

Trên thế gian này, kể cả chu Thiên và chu Phạm Thiên, 
không ai có thể sánh với Nhu Lai. 

Quả thật Nhu Lai là một vị A-La-Hán trên thế gian này, 
Nhu Lai là tôn su vô thuợng: 

Chỉ một mình Nhu Lai là bậc Toàn Giác, 

Vắng lặng và thanh tịnh. 

Nhu Lai đang đi đến thành Kãsi để vận chuyển bánh xe 
Pháp Bảo giữa thế gian mù quáng. Nhu Lai sẽ gióng lên 
hồi trống Vô Sanh Bất Diệt." 


Đức Phật nói như vậy vì Ngài tự lực gắng, tự mình chứng ngộ Đạo Quả 
Tối Thượng, không có sự hỗ trợ của một vị thầy. Trước đó Ngài có thầy 
dạy những pháp thế gian, nhưng chính Ngài tự vạch ra con đường dẫn đến 
Đạo Quả Phật. Như vậy nói rằng Phật Giáo là sự trưởng thành tự nhiên 
của Ản Độ Giáo là sai lầm. 


11 




88 


Phần I - Đức Phật 


upaka hỏi vặn: 

"Này Đạo Hữu, vậy phải chăng Đạo Hữu đã tự nhận là 
A-La-Hán, bậc siêu hùng, quyền lục vô biên?" 

Đức Phật trả lời: 

"Tất cả những bậc siêu hùng đã chinh phục mọi ô nhiễm 
của mình đều giống Nhu Lai. Nhu Lai đã chinh phục, tận 
diệt tất cả những gì bất thiện, xấu xa tội lỗi. Vậy, này Đạo 
Sĩ Upaka, Nhu Lai là bậc siêu hùng". 

Nghe xong, Đạo Sĩ Upaka lễ phép nói: 

"Có thể đuợc vậy chăng, đạo hữu?" 

Và cúi đầu, quay lung rẽ sang con đuờng nhỏ bên cạnh, 
đi luôn. 

Đức Phật hoàn toàn thản nhiên. Trở ngại đầu tiên trên 
đuờng hoang Pháp không làm Ngài nản chí. Ngài tiếp tục 
lần buớc từ noi này đến noi khác, và một ngày kia đến 
vuờn Lộc Giả, xứ Benares. 

Gặp Lại Năm Đạo Sĩ 

Thấy Đức Phật từ xa đến, năm vị Đạo Sĩ, anh em 
Kondanna (Kiều Trần Nhu), bàn thảo với nhau, quyết định 
không đảnh lễ Ngài với lòng tôn kính nhu xua. Các vị ấy 
hiểu lầm thái độ của Bồ Tát khi, trong cuộc chiến đấu để 
thành đạt Đạo Quả, Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh quá khắt khe 
và chứng tỏ là tuyệt đối vô ích: 

"Này các đạo hữu, Đạo Sĩ Gotama (Cồ Đàm) đang đi 
đến ta. Đạo Sĩ ấy xa hoa, không bền chí cố gắng và đã trở 
lại với đời sống lợi duõng. Đạo Sĩ ấy không đáng cho ta 
niềm nở tiếp đón và cung kỉnh phục vụ. Ta khác nên ruớc 



Chương 05- Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp 


89 


bát và y. Nhưng dầu sao, cũng nên dọn một chồ ngồi để 
sẵn. Neu vị đạo sĩ ấy muốn ngồi cứ ngồi." 

Tuy nhiên, khi Đức Phật bước lần đến Ngài, vẻ oai nghi 
cốt cách của Ngài tự nhiên cảm hoá năm đạo sĩ và, không 
ai bảo ai, người đến rước y và bát, người dọn chồ ngồi, 
người đi lấy nước cho Ngài rửa chân. Mặc dầu vậy, năm 
đạo sĩ vẫn gọi Ngài là "avuso" (đạo hữu), một hình thứ 
xưng hô thường dùng giữa những người ngang nhau, hoặc 
để người bề trên xưng hô với kẻ dưới. 

Đức Phật mở lời khuyên dạy: 

"Này các Đạo Sĩ, không nên gọi Như Lai bằng tên hay 
bằng danh từ "avuso" (đạo hữu). Như Lai là Đức Thế Tôn, 
là Đấng Toàn Giác, nghe đây, các Đạo Sĩ, Như Lai đã 
thành đạt trạng thái Vô Sanh Bất Diệt (Amata) và sẽ giảng 
dạy Giáo Pháp. Neu hành đúng theo giáo huấn của Như 
Lai, các thầy cũng sẽ sớm chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác 
và sống cuộc sống thánh thiện cùng tột ngay trong kiếp 
này. Nhằm mục tiêu cao thượng này, nhiều người con trong 
các gia tộc quý phái sẽ ròi bỏ tài sản, sự nghiệp và cuộc 
sống tại gia để trở thành người không tiền của, không cửa 
nhà." 

Năm vị đạo sĩ liền trả lời: 

"Này Đạo Sĩ Gotama (Cồ Đàm), trước kia với bao nhiêu 
cố gắng để nghiêm trì giới luật mà Đạo Hữu không thành 
đạt trí tuệ nào siêu phàm, cũng không chứng ngộ được gì 
xứng đáng với chư Phật. Giờ đây, sống xa hoa và từ bỏ mọi 
cố gắng, Đạo Hữu đã trở lại đời sống lợi dưỡng, thì làm sao 
mà có thể thành đạt được trí tuệ siêu phàm và chứng ngộ 
Đạo Quả ngang hàng với chư Phật?" 



90 


Phần 1 - Đức Phật 


Đức Phật giải thích thêm: "Này các Đạo Sĩ, Như Lai 
không hề xa hoa, không hề ngừng cố gắng và không quay 
trở lại đời sống lợi dưỡng. Như Lai là Đức Thế Tôn, là 
Đấng Toàn Giác. Nghe đây các Đạo Sĩ! Như Lai đã thành 
đạt trạng thái Vô Sanh Bất Diệt và sẽ giảng dạy Giáo Pháp. 
Neu hành đúng theo giáo huấn của Như Lai, các thầy cũng 
sẽ sớm chứng ngộ, bằng trí tuệ trực giác và sống cuộc đời 
thánh thiện cùng tột, ngay trong kiếp sống này. Nhằm mục 
tiêu cao thượng này nhiều người con trong các gia tộc quý 
phái sẽ rời bỏ tài sản sự nghiệp và cuộc sống tại gia để trở 
thành người không tiền của, không cửa nhà". 

Lần thứ nhì năm đạo sĩ vẫn giữ nguyên thành kiến và tỏ 
ý thất vọng. Đen lần thứ ba, sau khi Đức Phật lặp lại lời xác 
nhận, năm đạo sĩ vẫn giữ vững lập trường, tỏ ý hoài nghi. 
Đức Phật hỏi lại: 

"Này các Đạo Sĩ! Các thầy có biết một lần nào trước đây 
Như Lai đã nói với các thầy như thế không?" 

- Quả thật không. 

Đức Phật lặp lại lần thứ ba rằng Ngài đã là Đấng Toàn 
Giác và chính năm đạo sĩ cũng có thể chứng ngộ, nếu hành 
đúng giáo huấn. 

Đó là những lời nói chân thật do chính Đức Phật thốt ra. 
Năm vị đạo sĩ là bậc thiện trí, mặc dù đã có thành kiến 
không tốt, khi nghe vậy nhận định chắc chắn rằng Đức Phật 
đã thành tựu Đạo Quả Vô Thượng và có đầy đủ khả năng 
để hướng dẫn mình. Năm thầy bấy giờ tin lời Đức Phật và 
ngồi xuống, yên lặng lắng nghe Giáo Pháp Cao Quý. 

Trong khi Đức Phật thuyết Pháp cho ba vị thì hai vị kia 
đi trì bình, rồi tất cả sáu vị — năm đạo sĩ và Đức Phật — 



Chương 05- Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp 


91 


cùng độ thực với những gì mà hai vị đem về. Qua hôm sau, 
trong khi hai vị này nghe Pháp thì ba vị kia đi trì bình. 

Tất cả năm vị đạo sĩ, vốn còn phải chịu sanh, lão, bệnh, 
tử và ái dục, đuợc Đức Phật khuyên nhắc và giảng dạy, tất 
cả năm đều nhận thức thực tuớng của đời sống và nồ lực 
gia công nhằm thoát ra khỏi vòng đau khổ ấy để vuợtn chồ 
không sanh, không lão, không bệnh, không tử, không phiền 
não, không ái dục, Thanh Bình An Lạc cùng tột vô song, 
Níp-Bàn, châu toàn tuyệt đối, không còn sanh, lão, bệnh, 
tử, phiền não và ái dục. Trí tuệ phát sanh, năm vị thấu hiểu 
rằng sự Giải Thoát của các Ngài rất là vững chắc, không 
thể lay chuyển, và đây là lần sanh cuối cùng. Các Ngài 
không bao giờ còn tái sanh nữa. 

Kinh Chuyển Pháp Luân 12 đề cập đến Tứ Diệu Đế, là bài 
Pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng cho năm vị. Khi nghe 
xong Đức Kondanna (Kiều Trần Nhu), niên truởng trong 
năm vị, đắc Quả Tu Đà Huờn 13 , tầng thánh đầu tiên trong 
tứ thánh, về sau bốn vị kia cũng chứng đắc tầng thánh ấy. 
Đến khi nghe Đức Phật giảng kinh Anattalakhana Sutta 14 
(Kinh Vô Ngã Tuớng), đề cập đến pháp Vô Ngã thì tất cả 
năm vị đều đắc Quả A-La-Hán. 

Năm Đệ Tử Đầu Tiên 

Năm vị tỳ khuru minh mẫn vừa đắc Quả A-La-Hán cũng 
là năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Tên các vị ấy là 
Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahanãma và Assaji. 


12 Xem Chương 6. 

13 Sotapatti. Tu Đà Huờn hay Nhập Lưu, là người lần đầu tiên bước chân 
vào dòng suối chảy đến Niết Bàn. 

Xem Chương 6. 


14 




92 


Phần 1 - Đức Phật 


Kondanna (Kiều Trần Như) là vị trẻ tuổi nhất trong tám 
vị bà la môn trước kia được Đức Vua Suddhodana (Tịnh 
Phạn) thỉnh đến dự lễ quáng đính của thái tử sơ sinh. Bốn 
người khác là con của bốn trong bảy vị bà la môn lớn tuổi 
kia. Tất cả năm anh em đều cùng nhau vào rừng hành đạo. 
Khi hay tin Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) rời bỏ cung 
điện, cả năm cùng nhau đi tìm Đạo Sĩ Gotama (Cồ Đàm) để 
phục vụ. Nhưng đến khi Bồ Tát chấm dứt cuộc sống khổ 
hạnh ép xác vô ích và bắt đầu độ thực để bồi dưỡng lại sức 
khỏe đã hao mòn, thì cả năm vị ấy lấy làm thất vọng, bỏ 
Ngài đi Isipatana. Sau đó không bao lâu Bồ Tát đắc Quả 
Phật. 

Đức Kondanna (Kiều Trần Như) là vị đệ tử đầu tiên của 
Đức Phật đắc Quả A-La-Hán và cũng là vị tỳ khưu cao hạ 
nhất trong Giáo Hội Tăng Già. Chính Ngài Assaji là người 
sẽ thâu phục và dẫn dắt Đức Sariputta (Xá Lợi Phất), vị đệ 
tử của Đức Phật mà về sau đứng đầu trong Giáo Hội. 




Chương 06 - Kinh Chuyên Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên 


93 


Chương 06 - Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp Đầu 

Tiên 

Con đường cao thượng nhất là Bát Chánh Đạo. 

Chân lý cao thượng nhất là Tứ Đe. 

Không luyến ái là trạng thái tâm cao thượng nhất. 

Cao thượng nhất trong các loài có hai chân là Đấng Toàn Giác. 

— Kinh Pháp Cú. 


Lời Giói Thiệu 

Dân tộc Ãn Độ thời xưa được nổi danh là đã un đúc 
được nhiều vị hiền triết và giáo chủ lỗi lạc, mỗi vị có một 
quan kiến khác nhau về đời sống và mục tiêu của đời sống. 
Kinh Brahmajala Sutta (Pham Võng) của bộ Digha Nikãya 
(Trường A Hàm) ghi nhận tất cả sáu mươi hai chủ thuyết 
triết học khác nhau nổi bật nhất thời bấy giờ. 

Một quan kiến cực đoan trái ngược hẳn với các trào lưu 
tín ngưỡng lúc ấy là thuyết tuyệt diệt, hay đoạn kiến, của 
những người chủ trương sống theo vật chất, cũng gọi là 
Carvakas, lấy tên của người sáng lập ra chủ thuyết ấy. 

Theo chủ thuyết vật chất này của thời xưa - danh từ PãỊĩ 
và Sanskrit đều gọi là Lokãyata - sau khi chết con người 
hoàn toàn tiêu diệt, bỏ lại tất cả mọi năng lực phát nguyên 
trong đời sống. Theo họ, chết là hết, là chấm dứt tất cả. Chỉ 
có thế gian hiện tại là thực tiễn: "Hãy ăn, uống và tận 
hưởng mọi lạc thú, vì cái chết đến với tất cả", hình như là 
lý tưởng của hệ thống này. Đối với những người này, "đạo 
đức là một ảo tưởng, chỉ có khoái lạc là thực tiễn. Chết là 
mức cuối cùng của đời sống. Tôn giáo là một thác loạn điên 




94 


Phần 1 - Đức Phật 


cuồng, một chứng bệnh thần kinh. Có sự ngờ vực tất cả 
những gì tốt đẹp, cao cả, trong sạch và bi mẫn. Lý thuyết 
của họ chủ truong thỏa mãn dục vọng, lợi kỷ và thô kệch 
xác nhận ý chí tục tằn. Không cần phải kiểm soát khát vọng 
và bản năng bởi vì đó là phần di sản thiên nhiên của con 
người." 

Một quan kiến khác chủ trưong rằng chỉ có đời sống 
khắt khe khổ hạnh mới có thể đưa con người đến giải thoát. 
Đó là giáo lý thuần túy đạo đức mà những nhà tu khổ hạnh 
thời bấy giờ bênh vực một cách mạnh mẽ. Năm vị đạo sĩ 
theo hầu cận Bồ Tát trong cuộc chiến đấu để thành đạt Đạo 
Quả thuộc về thành phần này. 

Truớc khi chứng đắc Quả vô thuợng, chính Đức Phật 
cũng thực hành đúng theo tôn chỉ này và khép mình vào 
mọi hình thức khắc khổ. Sau sáu năm chiến đấu một cách 
phi thường, Ngài nhận định rằng lối tu khổ hạnh quả thật 
vô ích. Do đó, Ngài thay đổi phưong pháp, theo Trung Đạo. 
Năm vị đệ tử thân tín thấy vậy mất hết niềm tin, bỏ ra đi và 
nói rằng: "Đạo Sĩ Gotama (Cồ Đàm) đã trở lại đời sống xa 
hoa, đã chấm dứt cố gắng và đã trở về đời sống tiện nghi 
phong phú." 

Sự bỏ đi bất ngờ này rõ ràng là một thiếu thốn vật chất 
quan trọng cho Đức Phật vì trước kia, năm vị hết lòng hầu 
cận và chăm lo hỗ trợ Ngài trong mọi cần yếu. Tuy nhiên 
Bồ Tát vẫn không sờn lòng. Trái lại, ý chí sắt đá càng vững 
mạnh, có thể Ngài càng thỏa thích hon trong công phu đon 
độc chuyên cần cố gắng. Với lòng nhiệt thành không suy 
giảm và năng lực phục hồi, Ngài kiên trì tận lực tinh tấn 
cho đến lúc thành đạt Chánh Giác, mục tiêu cứu cánh của 
Ngài. 



Chương 06 - Kinh Chuyên Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên 


95 


Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật 

Bài pháp đầu tiên của đức phật gọi là Dhammacakka. 
Phạn ngữ này thường được phiên dịch là "Vương Quốc của 
Chân Lý", "Vương Quốc của sự Chánh Đáng", "Bánh Xe 
Chân Lý". Theo các nhà chú giải, danh từ Dhamma ở đây 
có nghĩa là trí tuệ hay sự hiểu biết, và Caklca là thành lập 
hay củng cố. Như vậy, Dhammacakka là thành lập, hay 
củng cố trí tuệ. Dhammacakkappavattana là "Trình Bày Sự 
Củng Cố Trí Tuệ". Dhamma cũng có nghĩa là chân lý và 
Cakka là bánh xe. Do đó, Dhamma-cakkappavattana là 
"Vận Chuyển hay Củng cố Bánh Xe Chân Lý". 

Trong bài Pháp cực kỳ quan trọng này Đức Phật truyền 
bá con đường gọi là "Trung Đạo" mà Ngài đã khám phá, 
mà cũng là tinh hoa của giáo lý Ngài. Mở đầu bài Pháp, 
Đức Phật khuyên năm vị đạo sĩ khổ hạnh nên xa lánh hai 
lối tu cực đoan là lợi dưỡng và khổ hạnh vì cả hai không 
thể dẫn đến trạng thái tuyệt đối Thanh Bình An Lạc và 
Toàn Giác. Lợi dưỡng làm chậm trễ tiến bộ tinh thần. Khổ 
hạnh làm giảm suy trí thức. Ngài chỉ trích cả hai vì chính 
bản thân Ngài đã tích cực sống theo lối cực đoan ấy và kinh 
nghiệm rằng cả hai đều không dẫn đến mục tiêu cứu cánh. 
Rồi Ngài vạch ra con đường vô cùng thực tiễn, hợp lý và 
hữu ích. Đây là con đường duy nhất dẫn đến tình trạng 
trong sạch hoàn toàn và tuyệt đối giải thoát. 

Lúc ấy Đức Phật ngự tại vườn Lộc Giả, Isipatana, gần 
Benares. 

Năm vị đạo sĩ thông minh xuất chúng — đã cùng chung 
sống với Bồ Tát ròng rã sáu năm dài — là năm chúng sanh 
duy nhất trong cảnh người lúc ấy được thính Pháp. Kinh 



96 


Phần 1 - Đức Phật 


sách ghi rằng có rất đông những chúng sanh vô hình, như 
chư Thiên và chư Phạm Thiên, cũng thừa cơ hội vàng ngọc 
này đến nghe. Người Phật tử tin rằng ngoài thế gian này, 
còn có chúng sanh ở những cảnh giới khác, và cơ thể vật 
chất (sắc) của những chúng sanh ấy tế nhị đến đồi mắt 
người không thể trông thấy, và tin rằng lúc bấy giờ chư 
Thiên và chư Phạm Thiên có thể nhân cơ hội hy hữu, đến 
nghe bài Pháp đầu tiên của Đức Phật. Tuy nhiên bài Pháp 
rõ ràng hướng về năm đạo sĩ. 

Mở đầu, Đức Phật dạy nên lánh xa hai cực đoan. Chính 
câu Phật ngôn là: 

"Có hai cực đoan (anta) mà người xuất gia (pabbajitena) 
không nên nương nhờ". 

Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh hai danh từ "anta", là mức 
tột cùng, điều thái quá, cực điểm hay cực đoan, và 
"pabbajita" là người từ bỏ thế gian, ly gia cắt ái, người xuất 
gia. 

Đúng theo danh từ mà Đức Phật dùng, một cực đoan là 
liên tục luyến ái, mãi mãi lăn trôi theo nhục dục ngũ trần 
(Kãmasukhallikanuyoga). Đức Phật mô tả cực đoan này là 
thấp hèn, thô bỉ, phàm tục, không xứng phẩm hạnh của bậc 
thánh nhân và vô bổ. 

Không nên lầm hiểu rằng như thế có nghĩa là Đức Phật 
mong muốn cho tất cả tín đồ từ bỏ mọi thú vui vật chất và 
rút vào rừng sâu vắng vẻ, không thọ hưởng đời sống. Ngài 
không đến đồi hẹp hòi như thế. 

Dầu người say đắm nhục dục có ảo kiến thế nào, đối với 
ai biết điềm tĩnh suy tư, khoái lạc vật chất quả thật là ngắn 
ngủi, không khi nào được thỏa mãn trọn vẹn và chỉ đưa đến 



Chương 06 - Kinh Chuyên Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên 


97 


hậu quả bất hạnh. Đe cập đến hạnh phúc trần gian, Đức 
Phật dạy rằng thâu thập tài sản và huởng thọ tài sản đã thâu 
thập, là hai nguồn vui thích của nguời tại gia cu sĩ. Tuy 
nhiên, bậc xuất gia chân chánh không tìm thích thú trong 
việc chạy theo những khoái lạc tạm bợ nhất thời ấy. Đôi 
khi nguời ta lấy làm ngạc nhiên, không hiểu vì sao nguời tu 
hành lại xa lánh mình. Nguồn hạnh phúc của một hạng 
nguòi có thể là tiếng chuông báo động cho những nguời 
khác, và đối với hạng nguời này chỉ có sự xuất gia, từ 
khuớc và xa lánh thế tục là hạnh phúc. 

Trái hẳn với lợi duõng, cực đoan kia là một nỗ lực kiên 
trì trong lối tu khổ hạnh (attakilamathanuyoga). Phê bình 
cực đoan này — mà nguời thuờng không thể thực hành 
đuợc — Đức Phật dạy rằng đây là một phuong pháp đau 
khổ, không xứng phẩm hạnh của bậc thánh nhân, và vô bổ. 
Khác với cực đoan kia mà Ngài mô tả là thấp hèn, thô bỉ và 
phàm tục. Sự loại bỏ ba danh từ trên thật đáng ghi nhận. 
Thế thuờng, chỉ có những đạo sĩ thành thật quyết tâm từ bỏ 
mọi luyến ái về nhục dục ngũ trần mới khép mình vào kỷ 
cuong đau khổ này để thành đạt sự giải thoát trọn vẹn ra 
khỏi những phiền não của đời sống. Đức Phật đã tự bản 
thân kinh nghiệm lối tu đau khổ ấy. Ngài miêu tả nó là vô 
ích, làm gia tăng đau khổ thay vì suy giảm. 

Chu Phật và chu vị A Là Hán đuợc gọi là Ariya, có 
nghĩa là những bậc Cao Quý, Thánh Thiện. Nhu vậy, danh 
từ thấp hèn (Anariya, hạ liệt, nghịch nghĩa với Ariya) có 
thể đuợc phân giải là không phải phẩm hạnh của chu Phật 
và chu vị A Là Hán, những người đã vượt lên khỏi mọi dục 
vọng . 



98 


Phần 1 - Đức Phật 


Attha là sự tốt đẹp cùng tột, Cực Thiện, đối YỚi người 
Phật tử, đó là Níp-Bàn , sự thoát ly toàn vẹn ra khỏi mọi 
phiền lụy. Vậy danh từ vô bổ (anatthasamhita) có thể được 
phân giải là "không dẫn đến Cực Thiện, Giải Thoát". 

Trước tiên, Đức Phật rọi rõ vấn đề và làm sáng tỏ các ý 
niệm sai lầm của những người đang lắng nghe Ngài giảng. 
Đen khi tâm sôi động của các vị này đã trở nên sẵn sàng để 
lãnh hội, Đức Phật mới thuật lại kinh nghiệm bản thân của 
Ngài về hai cực đoan này. 

Đức Phật dạy rằng Ngài (Như Lai) nhận thức được điểm 
sai lầm của hai cực đoan này nên theo con đường ở khoảng 
giữa - Trung Đạo. Đạo, hay con đường mới này đó chính 
Ngài đã khám phá. Đức Phật gọi hệ thống mới mẻ này là 
Majjhima Patipada, Trung Đạo. 

Đe thuyết phục năm vị đệ tử nên chú tâm đến con đường 
mới này, Ngài giảng về những lợi ích của nó. Không giống 
như hai cực đoan, con đường ở khoảng giữa này đem lại 
giác ngộ tinh thần và trí tuệ minh mẫn, thấy được thực 
tướng của sự vật. Khi tinh thần lắng dịu được sáng tỏ và trí 
tuệ được khai thông thì mọi sự vật đều hiện ra trong bối 
cảnh thật sự của nó. 

Hon nữa, không giống như hai cực đoan nói trên, chỉ 
khích động dục vọng, Trung Đạo này chế ngự mọi thèm 
khát vật chất và do đó, dẫn đến bốn Thánh Đạo, thấu triệt 
Tứ Diệu Đe, và sau cùng chứng ngộ mục tiêu tối hậu, Níp- 
Bàn. 

Bây giờ, "Trung Đạo" là con đường như thế nào? 



Chương 06 - Kinh Chuyên Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên 


99 


Đức Phật giải đáp: "Đó là Bát Chánh Đạo", con đường 
có tám chi và Ngài kể ra tám yếu tố ấy trong bài kinh 
Chuyển Pháp Luân. 

Yếu tố đầu tiên là Chánh Kiến, điểm then chốt của Phật 
Giáo. Đức Phật khởi đầu bằng Chánh Kiến, sự hiểu biết 
chân chính để phá tan mọi hoài nghi của năm vị đạo sĩ và 
hướng dẫn các vị ấy vào con đường chánh. Chánh Kiến đề 
cập đến sự hiểu biết thực tướng của chính mình và dẫn đến 
Chánh Tư Duy, suy niệm chân chánh về đức hạnh không 
luyến ái hay khước từ, xuất gia (nekkhamma samkappa), 
tâm từ (avyapada samkappa), và tánh ôn hòa (avihimsa 
samkappa), những đặc điểm đối nghịch vói lòng vị kỷ, ác ý 
và tánh hung bạo. Chánh Ngữ, có lời nói chân chánh, 
Chánh Nghiệp, tạo nghiệp chân chánh, và Chánh Mạng, 
nuôi mạng chân chánh, là ba yếu tố để toàn thiện giới đức. 
Yeu tố thứ sáu là Chánh Tinh Tấn, nồ lực chân chánh, có 
liên quan đến công phu diệt trừ những trạng thái tâm xấu và 
phát triển những tâm trạng tốt. Công trình tự thanh lọc có 
thể được hoàn tất viên mãn bằng cách thận trọng nhìn trở 
lại vào bên trong chính mình. Do đó Chánh Niệm, yếu tố 
thứ bảy, quả thật là thiết yếu. Tinh Tấn phối hợp với Niệm, 
tạo nên Chánh Định, tức tâm an trụ vào một điểm duy nhất, 
nhất điểm tâm, là yếu tố thứ tám. Tâm an trụ giống như mặt 
kiếng được lau chùi bóng láng và mọi vật đều phản ảnh rõ 
ràng trung thực, không bị méo mó, không lu mờ. 

Mở đầu bài Pháp bằng hai cực đoan và con đường 
"Trung Đạo" mà Ngài khám phá, Đức Phật giảng tiếp Tứ 
Diệu Đế, bốn Chân Lý Thâm Diệu, với nhiều chi tiết. 

Phạn ngữ Sacca, là chân lý, cái gì thực sự có. Danh từ 
Bắc Phạn (Sanskrit) tương đương là Satya, một sự kiện 



100 


Phần 1 - Đức Phật 


không còn tranh luận nữa. Đức Phật kể ra bốn Chân Lý như 
vậy, và bốn Chân Lý này (Tứ Đe) là nền tảng của giáo lý 
nhà Phật, mật thiết liên quan đến cái gọi là chúng sanh, do 
đó, Phật Giáo lấy nhân bản làm trung tâm, lấy con người 
làm trụ cột, trái ngược với những tôn giáo lấy thần linh làm 
trung tâm. Phật Giáo hướng nội, không hướng ngoại. Dầu 
chư Phật có xuất hiện trên thế gian hay không, những Chân 
Lý ấy vẫn hiện hữu và một vị Phật chỉ khám phá ra nó bằng 
cách trực nhận, và truyền dạy lại cho người thế gian còn bị 
màn vô minh che lấp. Chân lý là sự thật vĩnh cửu, bất đi bất 
dịch và không thể bị thòi gian biến đổi. Đức Phật một mình 
chứng ngộ những Chân Lý này chớ không có sự hỗ trợ nào 
của ai khác, và Ngài đã ghi nhận rõ ràng trong bài kinh 
Chuyển Pháp Luân: "Đối với các pháp trước kia chưa từng 
được nghe, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, giác tuệ, minh sát 
tuệ, và ánh sáng, phát sanh đến Như Lai." Những danh từ 
này rõ thật có ý nghĩa vì nó chứng tỏ đặc tánh nguyên thủy 
của Giáo Pháp mới mẻ mà Ngài đã tìm ra. Do đó không thể 
chứng minh được giả thuyết chủ trưong rằng Phật Giáo là 
một mức độ trưởng thành tự nhiên của Ãn Độ Giáo, mặc 
dầu quả thật có nhiều điểm tưong đồng giữa hai tôn giáo. 

Danh từ PãỊĩ gọi những Chân Lý này là Ariya Saccani 
(những chân lý thánh thiện, hay Thánh Đe), vì đây là 
những Chân Lý được thn ra do Đức Phật, là bậc Thánh 
nhân (Ariya) vĩ đại nhất, hoàn toàn trong sạch và đã thanh 
lọc trọn vẹn mọi nhiễm ô. 

Thánh Đe đầu tiên (Khổ Đế) đề cập đến Dukkha - một 
Phạn ngữ khó phiên dịch được một cách chỉnh xác - mà ta 
thường gọi là đau khổ. Đứng về phưong diện cảm giác, 
"du" là khó, "kha" là chịu đựng, "dukkha" là cái gì làm cho 
khó chịu đựng. Hiểu như một chân lý trừu tượng, "Du" là 



Chương 06 - Kinh Chuyến Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên 101 

cái gì đáng khinh miệt, không đáng bám níu. "Kha" là hư 
vô, rồng không. Thế gian nằm trong biển khổ và như vậy là 
đáng khinh miệt, ghê tởm, không đáng cho ta bám níu. Thế 
gian là một ảo ảnh, không có chi là thực tế, do đó thế gian 
là hư vô, rồng không. Vậy, Dukkha là hư vô, không đáng 
cho ta bám níu. 

Hạng người thường chỉ thấy lớp ngoài của sự vật. Nhưng 
bậc thánh nhân nhận ra chân tướng của vạn pháp. 

Đối với bậc thánh nhân (ariya) đòi sống là đau khổ, 
không thể sống mà không chịu khổ, vì các Ngài thấy rằng 
không thể có hạnh phúc thật sự, vững bền, trong một thế 
gian huyền ảo, tạm bợ, chỉ có thể làm cho nhân loại thất 
vọng. 

Mọi người đều phải chịu cảnh sanh (jati), và do đó, già 
(jara), bệnh (vyadhi) và cuối cùng chết (rnarana). Không ai 
có thể tránh khỏi bốn nguồn đau khổ ấy. 

Điều mong ước mà không được thành tựu cũng là khổ. 
Thế thường, ta không muốn sống chung với những vật hay 
những vật mình không ưa mà cũng không muốn xa lìa 
những vật hay những người thân yêu. Nhưng, điều thiết tha 
mong mỏi không phải lúc nào cũng được thành tựu như ý 
muốn. Trái lại, những cảnh ngộ nghịch lòng hay những 
điều ít mong mỏi nhất, lắm khi đến với ta một cách đột 
ngột. Những trường hợp nghịch cảnh tưong tợ trở thành 
không thể chịu đựng nổi và đau khổ đến đồi vài người yếu 
tánh và kém hiểu biết phải nghĩ đến quyên sinh cuộc đời, 
tưởng chừng như chết là giải quyết được mọi vấn đề đau 
khổ. 

Hạnh phúc thật sự nằm bên trong chúng ta, và không thể 
được định nghĩa bằng những danh từ như tài sản, sự 



102 


Phần 1 - Đức Phật 


nghiệp, quyền lực, danh vọng, hay chinh phục, xâm lăng. 
Neu những điều kể trên đuợc thâu thập bằng bạo lực, 
cuờng quyền hay một cách bất công, hoặc huớng sai chiều, 
hay nhìn với tâm luyến ái, nó sẽ trở thành nguyên nhân 
sanh đau khổ hay phiền muộn. 

Một nguời thông thuờng, trung bình, chỉ biết thọ huởng 
dục lạc, và cho đó là cao thuợng, là hạnh phúc duy nhất. 
Trong sự thỏa mãn nhục dục, chắc chắn có hạnh phúc nhất 
thời khi mong chờ, khi thọ hưởng, và khi hồi nhớ các thú 
vui ấy. Nhưng nó chỉ là tạm bợ và huyền ảo. Theo Đức 
Phật, không luyến ái (viragata), hay vưon mình vượt qua 
khỏi những khoái lạc vật chất là hạnh phúc cao thượng hon. 

Tóm tắt, chính co thể được cấu tạo này 
(pancupadanakkandha, do ngũ uẩn phối hợp) là nguyên 
nhân sanh đau khổ. 

Có ba loại ái dục. Đầu tiên, hình thức ái dục thô kịch 
nhất là luyến ái theo nhục dục ngũ trần (Kãmatanha). Thứ 
nhì là luyến ái đời sống (bhavatanha), và thứ ba là luyến ái 
theo trạng thái vô sanh (vibhavatanha). Theo các bản chú 
giải thì hai loại ái dục sau là luyến ái những khoái lạc vật 
chất có liên quan đến niềm tin rằng vạn vật là trường tồn 
vĩnh cửu (sassataditthi, thường kiến) và luyến ái có liên 
quan đến sự tin tưởng rằng sau kiếp sống này là hư vô, 
không còn gì hết (ucchedaditthi, đoạn kiến). Bhavatanha 
cũng có nghĩa là luyến ái trong sắc Giới và Vibhavatanha 
là luyến ái trong Vô sắc Giới, vì Arũparaga (ham muốn 
đeo níu theo Vô sắc Giới) cũng được xem là hai thằng thúc 
(samyojana, dây trói buộc, cột chúng sanh vào vòng luân 
hồi). 



Chương 06 - Kinh Chuyên Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên 


103 


Ái dục là một năng lực tinh thần vô cùng hùng mạnh, 
luôn luôn ngủ ngầm trong mồi nguời và là nguyên nhân 
chánh của phần lớn các điều bất hạnh trong đời. Chính ái 
dục, thô kịch hay vi tế, làm cho ta bám víu vào đòi sống và 
do đó, dẫn dắt ta mãi mãi phiêu bạt trong vòng luân hồi. 

Những hình thức thô kịch nhất của ái dục đuợc giảm suy 
phần nào khi đắc Quả Tu Đà Hàm (Nhất Lai), tầng nhì 
trong các tầng thánh, và chỉ đuợc diệt trừ khi đắc Quả A Na 
Hàm (Bất Lai), tầng thánh thứ ba. Những hình thức ái dục 
tế nhị đuợc tận diệt trọn vẹn khi thành đạt Đạo Quả A-La- 
Hán. 

Hiểu biết Chân Chánh Chân Lý đầu tiên (Khổ Đế) dẫn 
đến tận diệt (pahatabba) ái dục. Rồi Chân Lý thứ nhì (Tập 
Đe) đề cập đến thái độ tinh thần của một nguời bình thuờng 
đối với ngũ trần. Chân Lý thứ ba (Diệt Đe) là có sự chấm 
dứt trọn vẹn mọi hình thức đau khổ, tức Níp-Bàn, mục tiêu 
cứu cánh của nguời Phật tử. Níp-Bàn có thể đuợc thành tựu 
trong chính kiếp sống hiện tiền, bằng cách tận diệt mọi 
hình thức ái dục. Níp-Bàn phải đuợc thấu triệt 
(sacchikatabba) do nhãn quan tinh thần, bằng cách chấm 
dứt mọi luyến ái với thế gian bên ngoài. 

Khổ Đe - tùy thuộc noi cái gọi là chúng sanh và những 
sắc thái khác nhau của đời sống - phải đuợc thận trọng 
nhận thức, phân tách và quan sát (parinneyya). Sự quan sát 
này dẫn đến tri kiến thích đáng thực tuớng của chính ta. 

Nguyên nhân của đau khổ là ái dục, hay luyến ái (tanha). 
Đó là Tập Đế, Chân Lý Thâm Diệu thứ nhì. 



104 


Phần I - Đức Phật 


Kinh Pháp Cú ghi: 

"Do ái dục sanh phiền muộn. Do ái dục sanh lo sợ. 
Người đã hoàn toàn chấm dứt ái dục không còn phiền 
muộn, càng ít lo sợ", (câu 216 ) 

Đức Phật dạy rằng ái dục dẫn đến sanh-tử, tử-sanh, triền 
miên, mãi mãi (ponobhavika, dẫn đến tái sanh). Phạn ngữ 
này rất đáng được ghi nhận vì có vài học giả cho rằng Đức 
Phật không hề dạy thuyết tái sanh. Tập Đế gián tiếp đề cập 
đến đời sống quá khứ, hiện tại và vị lai. 

Diệt Đế, Chân Lý Thâm Diệu thứ ba, phải được chứng 
ngộ bằng cách phát triển (bhavetabba) Bát Chánh Đạo 
(Ariyatthangika magga, Bát Thánh Đạo). Bát Chánh Đạo là 
con đường duy nhất dẫn ngay đến Đạo Quả Níp-Bàn và 
cũng là Chân Lý Thâm Diệu cuối cùng - Đạo Đe - trong Tứ 
Diệu Đế. 

Sau khi đã giảng giải Tứ Diệu Đe một cách tỉ mỉ và rành 
mạch, Đức Phật kết luận bài Pháp với những lời mạnh mẽ 
sau đây: "Hỡi nay các Tỳ Khưu, ngày nào mà tri kiến tuyệt 
đối như thực của Như Lai về Tứ Đe dưới ba sắc thái và 
mười hai phưong thức 1 , chưa được hoàn toàn sáng tỏ thi, 
cho đến chừng ấy, Như Lai không xác nhận rằng Như Lai 
đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác 
(anuttara sammasambodhi). 

" Kh i tri kiến tuyệt đối như thực của Như Lai về Tứ Đế 
trở nên hoàn toàn sáng tỏ, chỉ đến chừng ấy, Như Lai mới 


Ba sắc thái là: a. Tri kiến về Tứ Đe (Sacca-nana), b. Tri kiến có liên quan 
đến cơ năng của Tứ Đe (Kicca-nana) và, c. Tri kiến rằng cơ năng của mỗi 
đế đã được thành tựu (Kata-nana). Mỗi đế có ba sắc thái. Vậy, bốn đế 
gồm tất cả mười hai phương thức. 


1 




Chương 06 - Kinh Chuyên Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên 


105 


xác nhận rằng Như Lai đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh 
Đảng Chánh Giác. 

"Và lúc ấy phát sanh tri kiến và tuệ giác: Tâm của Như 
Lai đã hoàn toàn giải thoát một cách vững chắc, không còn 
lay chuyển, và đây là kiếp sống cuối cùng, không còn đời 
sống nào khác nữa." 

Khi thời Pháp chấm dứt, Kondanna (Kiều Trần Như), vị 
đệ tử cao niên nhất trong năm vị, thấu triệt Giáo Pháp và 
đắc Quả Tu Đà Hườn, tầng đầu tiên trong bốn tầng Thánh. 
Ngài chứng ngộ rằng cái gì đã có sinh ra tức phải hoại diệt 
- Yam kinci samudayadhammam sabbam tam nirodha- 
dhammam. 

Lúc Đức Phật chuyển Pháp Luân, chư Thiên trên quả địa 
cầu hoan hô: 

"Pháp Luân này quả thật tuyệt diệu! Không có sa môn, 
bà la môn, chư Thiên, Ma Vưong hay Phạm Thiên nào trên 
thế gian có thể giảng được. Đức Thế Tôn đã vận chuyển 
Pháp Luân trong vườn Lộc Giả, tại Isipatana, gần Benares 
(Ba La Nại)." 

Nghe vậy chư Thiên và chư Phạm Thiên trong tất cả các 
cảnh giới khác của đồng thanh hoan hô. 

Một hào quang rực rỡ phát chiếu rọi sáng thế gian, tỏ 
hon hào quang của chư Thiên nhiều. 

Ánh sáng của Giáo Pháp làm tỏ rạng toàn thể dân gian 
và đem trạng thái thanh bình an lạc và hạnh phúc đến cho 
tất cả chúng sanh. 




106 


Phần I - Đức Phật 


Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật 
Dhammacakkappavattana Sutta 
(Kinh Chuyển Pháp Luân ) 

Lúc ấy tôi có nghe như thế này: 

Một thời nọ, lúc Đức Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả 2 , xứ 
Isipatana 3 , gần Benares, Ngài dạy năm vị tỳ khưu như sau: 

"Hỡi nay các Tỳ Khưu, có hai cực đoan (anta) mà hàng 
xuất gia (pabbajitena) phải tránh: 

1. Sự dể duôi trong dục lạc - là thấp hèn, thô bỉ, phàm tục, 
không xứng phẩm hạnh của bậc thánh nhân, và vô ích. 

2. Sự thiết tha gắn bó trong lối tu khổ hạnh - là đau khổ, 
không xứng phẩm hạnh của bậc thánh nhân, và vô ích. 

Từ bỏ cả hai cực đoan ấy, Như Lai 4 đã chứng ngộ 
"Trung Đạo" (Majjhima Patipada), là con đường đem lại 
nhãn quan (cakkhu) và tri kiến (nana) và đưa đến an tịnh 
(vupasamaya) 5 , trí tuệ cao siêu (abhinnaya) 6 , giác ngộ 
(sambhodhaya) 7 , và Níp-Bàn. 

"Hởi nay các Tỳ Kliưu, con đường Trung Đạo mà Như 
Lai đã chứng ngộ, con đường đem lại nhãn quan, tri kiến và 
đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và Níp-Bàn là gì? 


2 Mahavagga tr. 10, Samyutta Nikãya (Tạp A-Hàm), tập V, trang 420 

3 Hiện nay là Saranath, nơi mà trong một tiền kiếp, Đức Thế Tôn đã hy sinh 
mạng sống đế cứu một con thỏ cái đang lâm nạn cùng với một con thỏ 
con chưa sanh. Trong kiếp sống ấy Bồ Tát có tên là Saranganatha, người 
bảo vệ loài nai, do đó tên hiện tại của nơi này là Sarnath. 

4 "Người đã đến như thế ấy" hay "Người đã đi như thế ấy". Đức Phật 
thường dùng hình dung từ này đê tự xưng. 

5 Chế ngự dục vọng. 

6 Chứng ngộ Tứ Diệu Đế. 

7 Thành đạt bốn Đạo và bốn Quả. 




Chương 06 - Kinh Chuyên Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên 


107 


ĐÓ chính là Bát Chánh Đạo (con đường có tám chi) - là 
Chánh Kiến (samma ditthi), Chánh Tư Duy (samma 
samkappa), Chánh Ngữ (samma vaca), Chánh Nghiệp 
(samma kammanta), Chánh Mạng (samma ajiva), Chánh 
Tinh Tấn (samma vayama), Chánh Niệm (samma sati), và 
Chánh Định (samma samadhi). Hõi này các Tỳ Khưu, đó là 
"Trung Đạo" mà Như Lai đã chứng ngộ". 

(Đức Phật giảng tiếp): 

"Hỡi này các Tỳ Khưu, bây giờ, đây là Chân Lý Thâm 
Diệu về sự Khổ (dukkha-ariya-sacca, Khổ thánh đế): 

"Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sống 
chung với người mình không ưa thích là khổ, xa lìa những 
người thân yêu là khổ, mong muốn mà không được là khổ, 
tóm lại, chấp thân ngũ uẩn là khổ." 8 

Bây giờ, hõi này các Tỳ Khưu, đây là Chân Lý Thâm 
Diệu về Nguồn Gốc của Đau Khổ (dukkha-samudaya- 
ariyasacca, Tập khổ thánh đế). Chính Ái Dục là nguyên 
nhân đưa đến sự tái sanh (ponobhavika). 

Ái, họp với tâm thiết tha khao khát, bám níu cái này hay 
cái kia (đòi sống). Chính là Ái, đeo níu theo nhục dục ngũ 
trần (Kãmatanha), ái đeo níu theo sự sinh tồn (bhavatanha, 
sanh ái, luyến ái với ý tưởng cho rằng vạn vật là trường tồn 
vĩnh cửu), và ái, đeo níu theo sự không sinh tồn 


Pancupadanakkhandha (panca + upadana + khandha). Theo Phật Giáo, cái 
được gọi là chúng sanh gồm năm nhóm, hay năm uấn, là sắc (Rũpa, vật 
chất), Thọ (Vedana), Tưởng (Sanna) , Hành (Sankhara) và Thức 
(Vinnãna). Đó là năm thành phần tâm-vật-lý cấu tạo một chúng sanh, sắc 
gồm những năng lực và đặc tánh. Tâm gồm những trạng thái tâm 
(cetasikas, tâm sở). Có tất cả năm mươi hai tâm sở. Trong năm mươi hai 
tâm sở ấy Thọ (Vedana) và Tưởng (Sanna) được kế như hai nhóm riêng 
biệt. Năm mươi tâm sở còn lại được gọi chung là Hành (Sankhara) 




108 


Phần 1 - Đức Phật 


(vibhavatanha, vô sanh ái, luyến ái với ý tưởng cho rằng 
sau cái chết là hư vô). 

Bây giờ, hỡi này các Tỳ Khưu, đây là Chân Lý Thâm 
Diệu về Sự Diệt Khổ (dukkha-nirodha-ariyasacca, Diệt khổ 
thánh đế). Đó là xa lánh trọn vẹn và tận diệt chính tâm ái 
dục ấy. Đó là sự rời bỏ, sự từ khước, sự thoát ly và sự tách 
rời ra khỏi tâm ái dục. 

Bây giờ, hỡi này các Tỳ Khưu, đây là Chân Lý Thâm 
Diệu về Con Đường dẫn đến sự Diệt Khổ (dukkha-nirodha- 
gamini-patipada-ariya-sacca, Đạo diệt khổ thánh đế). 

Đó là Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, 
Chánh Niệm và Chánh Định 

I- 

(1) "Đây là Khổ Thánh Đe" 

Như vậy, hỡi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa 
từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, 
minh sát tuệ và ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(2) "Khổ Thánh Đế này phải được nhận thức 

(parinneya)." 

Như vậy, hõi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa 
từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, 
minh sát tuệ và ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(3) "Khổ Thánh Đe này đã được nhận thức (parinnata)." 

Như vậy, hỡi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa 
từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, 
minh sát tuệ và ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 



Chương 06 - Kinh Chuyên Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên 


109 


(1) "Đây là Tập Khổ Thánh Đế." 

Như vậy, hỡi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa 
từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, 
minh sát tuệ và ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(2) "Tập Khổ Thánh Đế này phải được tận diệt 
(pahatabba)." 

Như vậy, hỡi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa 
từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, 
minh sát tuệ và ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(3) "Tập Khổ Thánh Đế này đã được tận diệt 
(pahinam)." 

Như vậy, hỡi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa 
từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, 
minh sát tuệ và ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

-III- 

(1) "Đây là Diệt Khổ Thánh Đế." 

Như vậy, hỡi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa 
từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, 
minh sát tuệ và ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(2) "Diệt Khô Thánh Đế này phải được chứng ngộ 
(sacchikatabba)." 

Như vậy, hỡi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa 
từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, 
minh sát tuệ và ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(3) "Diệt Khổ Thánh Đế này đã được chứng ngộ 
(sacchikatam)." 

Như vậy, hỡi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa 
từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, 
minh sát tuệ và ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 



110 


Phần I - Đức Phật 


-IV- 

(1) "Đây là Đạo Diệt Khổ Thánh Đe" 

Như vậy, hỡi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa 
từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, 
minh sát tuệ và ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(2) "Đạo Diệt Khổ Thánh Đế này phải được phát triển 

(bhavetabbam)." 

Như vậy, hõi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa 
từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, 
minh sát tuệ và ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(3) "Đạo Diệt Khổ Thánh Đế này đã được phát triển 

(bhavitam)." 

Như vậy, hõi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa 
từng được nghe trước kia, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, 
minh sát tuệ và ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(Để kết luận thời Pháp, Đức Phật dạy): 

"Hõi này các Tỳ Khưu, ngày nào mà tri kiến tuyệt đối 
như thực của Như Lai về bốn pháp thánh đế, dưới ba sắc 
thái và mười hai phưong thức 9 [9] chưa được hoàn toàn 
sáng tỏ thì, cho đến chừng ấy, Như Lai không xác nhận 
trước thế gian gồm chư Thiên, Ma Vưong và Phạm Thiên, 
giữa các chúng sa môn, bà la môn, Trời và người, rằng Như 
Lai đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác 
(anuttaram samma-sambodhim). 

Đen khi, hõi này các Tỳ Kliưu, tri kiến tuyệt đối như 
thực của Như Lai về bốn pháp thánh đế, dưới ba sắc thái và 
mười hai phưong thức, đã trở nên hoàn toàn sáng tỏ, chỉ 


9 Có bốn Đế. Mồi Đế có ba sắc thái. Vậy tất cả (3x4) là mười hai phương 
thức. 




Chương 06 - Kinh Chuyên Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên 


111 


đến chừng ấy, Như Lai mới xác nhận trước thế gian gồm 
chư Thiên, Ma Vương và Phạm Thiên, giữa các chúng sa 
môn, bà la môn, Trời và người, rằng Như Lai đã chứng ngộ 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác 

Và lúc ấy tri kiến và tuệ giác phát sanh đến Như Lai 
(nanadassana). Tâm của Như Lai đã hoàn toàn giải thoát 
một cách vững chắc, không còn lay chuyển, và đây là kiếp 
sống cuối cùng, không còn kiếp sinh tồn nào khác nữa." 10 
[ 10 ] 

Đức Phật giảng như thế ấy và các vị tỳ khưu lấy làm 
hoan hỷ tán dương lời dạy của Đức Thế Tôn. 

Khi Đức Phật giảng xong thời Pháp, pháp nhãn 
(Dhammacakkhu) * 11 [11] của Ngài Kondanna (Kiều Trần 
Như) không còn vướng bụi, hết bọn nhơ, (và Ngài thấy 
rằng) "cái gì đã có sanh tức phải hoại diệt." 

Lúc Đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân, chư Thiên trên 
quả địa cầu hoan hô: "Pháp Luân này quả thật tuyệt diệu! 
Không có sa môn, bà la môn, chư Thiên, Ma Vương hay 
Phạm Thiên nào trên thế gian có thể giảng được. Đức Thế 
Tôn đã vận chuyển Pháp Luân này trong vườn Lộc Giã, tại 
Isipatana, gần Benares (Ba La Nại)." 

Nghe như vậy, chư Thiên ở các cung Trời Tứ Đại Thiên 
Vương, Đạo Lợi, Dạ Ma, Đấu Xuất Đà, Hoá Lạc Thiên, 
Tha Hoá Tự Tại, và chư Phạm Thiên ở cõi Phạm Chúng 
Thiên, Brahma Purohita, Đại Phạm Thiên, Thiều Quang 
Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên, Thiều 


10 Ám chỉ A-La-Hán Quả (Arahatta-phala). 

11 Dhammacakkhu - pháp nhãn - có nghĩa là một trong ba thánh Đạo, Tu Đà 

Hườn, Tư Đà Hàm, và A Na Hàm. Lúc ấy ngài Kiều Trần Như đắc quả 
Tu Đà Hườn, về sau các vị kia cũng đắc Tu Đà Hườn như vậy. 




112 


Phần 1 - Đức Phật 


Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên Biến Tịnh Thiên, Quảng 
Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên, Vô Phiên Thiên, và chư 
Phạm Thiên ở cảnh giới hoàn toàn tinh khiết, cảnh giới 
trường cửu, thanh tịnh, đẹp đẽ, quang đãng và tối thượng, 
cũng đồng thanh hoan hô. 

Chính ngay trong lúc ấy, trong khoảnh khắc ấy, tiếng 
hoan hô thấu đến cảnh Phạm Thiên. Mười ngàn thế giới ấy 
đều chuyển động, lung lay và rung chuyển mạnh mẽ. 

Một hào quang rực rõ phát chiếu, rọi sáng thế gian, sáng 
tỏ hon hào quang của chư Thiên nhiều. Đức Thế Tôn nói: 
"Kondanna quả đã chứng ngộ, Kondannna quả đã chứng 
ngộ . 

Do đó Ngài Kondannna có tên là Annata Kondannna. 


Vài Nhận Xét về Kinh Chuyển Pháp Luân 

1. Phật Giáo căn cứ trên kinh nghiệm bản thân, như vậy, 
Phật Giáo hợp lý, không phải là một lý thuyết chỉ dựa 
trên suy niệm và luận lý suông. 

2. Đức Phật tránh xa những hệ thống tư tưởng có thế lực 
thời bấy giờ và trình bày một "Trung Đạo", hoàn toàn 
do Ngài tìm ra chớ không dựa vào lập luận của ai. 

3. Phật Giáo là một con đường hay Đạo (magga). 

4. Kiến thức thích hợp với lý trí là điểm then chốt của 
Phật Giáo. 

5. Đức tin 1 Ĩ 1 Ù quáng bị loại trừ, không còn chồ đứng 
trong Phật Giáo. 

6. Phật Giáo nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thực hành, 
thay vì chú trọng đến tín ngưỡng và giáo điều. Tin 



Chương 06 - Kinh Chuyên Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên 


113 


tưởng suông vào giáo điều không thể dẫn đến giải 
thoát. 

7. Nghi thức và cúng tế, được xem là quan trọng trong 
kinh Phệ Đà (Veda), không có vai trò trong Phật Giáo. 

8. Không có Thần Linh để con người phải khép nép kỉnh 
sợ. 

9. Không có giai cấp trung gian giữa người và Thần Linh 
để con người phải rụt rè. 

10. Giới (Sĩla), Định (samadhi), Tuệ (panna) là chánh yếu 
để thành tựu mục tiêu - Níp-Bàn. 

11. Nền tảng của Phật Giáo là bốn Chân Lý (Tứ Diệu Đế) 
có thể kiểm nhận bằng kinh nghiệm. 

12. Tứ Diệu Đe dính liền với con người. 

13. Bốn Chân Lý ấy do chính Đức Phật khám phá và Ngài 
đã tìm ra một mình, không nhò ai. Chính câu Phật ngôn 
là: "Bốn Chân Lý này chưa từng được nghe". 

14. Đã là Chân Lý thì không thể biến đổi với thời gian. 

15. Khổ Đế, chân lý đầu tiên, đề cập đến những thành phần 
cấu tạo bản ngã, hay cái được gọi là cá nhân, và những 
giai đoạn khác nhau trong đời sống. Các thành phần 
này cần phải được phân tách, xem xét tỉ mỉ và quan sát. 
Sự quan sát này dẫn đến hiểu biết mình một cách chân 
chính. 

16. Thấu triệt Chân Lý thứ nhất (Khổ Đế) một cách hợp lý 
đưa đến tận diệt nguyên nhân của Khổ, Chân Lý thứ 
nhì. Đe này đề cập đến thái độ tâm lý của một người 
thông thường đối với ngoại cảnh. 

17. Chân Lý thứ nhì (Tập Đế) có liên quan đến một năng 
lực hùng hậu luôn luôn ngủ ngầm bên trong mồi người. 

18. Chính năng lực tinh thần hùng hậu ấy - ái dục - là 
nguyên nhân đưa đến tất cả những điều bất hạnh trong 
đời sống. 



114 


Phần 1 - Đức Phật 


19. Tập Đe đề cập một cách gián tiếp đến những kiếp sống 
quá khứ, hiện tại và tương ai. 

20. Như vậy, sự hiện hữu của chuồi dài những kiếp sinh 
tồn đã được Đức Phật biện minh. 

21. Do đó, lý nghiệp báo, một hệ luận của thuyết tái sanh, 
cùng một lúc, cũng được bao hàm đề cập đến. 

22. Hai Chân Lý đầu tiên là tại thế, thuộc về thế gian 
(lokiya). Chân Lý thứ ba - chấm dứt đau khổ - mặc dầu 
tùy thuộc nơi ta, là siêu thế (lokuttara) và vượt hẳn ra 
ngoài phạm vì luân lý. 

23. Đe thứ ba - thuần túy là sự tự giác - là một pháp 
(dhamma) phải được thấu triệt bằng nhãn quan tinh 
thần (sacchikatabba). 

24. Chân Lý này - Diệt Đe - phải được chứng ngộ bằng sự 
siêu thoát hoàn toàn. Đây không phải là trường họp từ 
khước những trần cảnh bên ngoài, mà là dứt bỏ mọi 
luyến ái ở bên trong đối với thế gian bên ngoài. 

25. Diệt Đe được thành tựu bằng cách tận diệt trọn vẹn mọi 
luyến ái. Nhưng phải ghi nhận rằng nếu chỉ có một việc 
là tận diệt năng lực tinh thần ấy (luyến ái) thì không đủ 
để chứng ngộ Níp-Bàn, Chân Lý thứ ba, vì như thế, 
Níp-Bàn sẽ có nghĩa là hư vô. Tuy nhiên, đạo Quả phải 
được thành đạt bằng cách tận diệt năng lực ấy vì chính 
nó trói buộc chúng sanh vào thế gian (tam giới: Dục, 
Sắc và Vô Sắc Giới). 

26. Níp-Bàn không phải được tạo nên (uppadetabba) mà 
phải được đạt đến (pattaba). Níp-Bàn có thể được thành 
tựu ngay trong kiếp sống hiện tại này. Như vậy, có thể 
hiểu rằng mặc dầu tái sanh là giáo lý chánh yếu trong 
Phật Giáo, mục tiêu cứu cánh của Phật Giáo là chấm 
dứt tái sanh - không tùy thuộc ở tương lai, vì có thể 
thành tựu trong kiếp sống hiện tiền. 



Chương 06 - Kinh Chuyên Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên 


115 


27. Đe thứ ba phải được thành tựu bằng cách trau dồi và 
phát triển đế thứ tư. 

28. Đe tận diệt một năng lực hùng mạnh (ái dục) cần phải 
vận dụng và phát triển tám yếu tố công hiệu (Bát 
Chánh Đạo). 

29. Tất cả tám yếu tố đều thuộc về tinh thần. 

30. Tám năng lực tinh thần hùng mạnh và có tánh cách 
thiện, phải được tập trung để đánh đổ một năng lực bất 
thiện dai dẳng ngủ ngầm bên trong ta. 

31. Tuyệt đối tinh khiết, hoàn toàn thoát ra khỏi mọi tiến 
trình sanh tử triền miên, một cái tâm không còn vướng 
chút ô nhiễm, trạng thái bất diệt (amata), là những 
phước lành đi kèm theo cuộc chiến thắng vĩ đại này. 

32. Có phải chăng sự giải thoát này là hoàn hảo hay tuyệt 
đối tinh khiết? Quan điểm sau cùng là thích đáng hon. 

33. Trong mồi trường hợp, có thể nêu lên một câu hỏi: 
Hoàn hảo là gì? Tuyệt đối tinh khiết là gì? Không có 
một chúng sanh hay một thực thể thuần nhất và trường 
tồn trong Phật Giáo mà chỉ có một luồng tâm xem như 
một dòng nước luôn luôn trôi chảy. 

Như vậy, đúng hon, ta phải nói rằng luồng tâm đã được 

thanh lọc, trở nên hoàn toàn tinh khiết bằng cách tận diệt và 

loại trừ mọi ô nhiễm. 




116 


Phần I - Đức Phật 


Bài Pháp Thứ Nhì 
Anattalakkhana Sutta 
(Kinh Vô Ngã Tướng ) 12 


Một thời nọ, lúc Đức Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả, xứ 
Isipitana, gần Benares (Ba La Nại). Ngài mở lời dạy nhóm 
năm vị Tỳ Khưu: "Này hỡi các Tỳ Khưu". 

"Bạch Hóa Đức Thế Tôn", năm vị trả lời. 

Rồi Đức Phật truyền dạy như sau: 

"Hỡi các Tỳ Khưu, sắc (rũpa) là vô ngã (anatta, không 
có một linh hồn trường cửu). Hỡi các Tỳ Khưu, nếu trong 
đó có linh hồn 13 , thì sắc này không phải chịu đau khổ. 'Sắc 
này phải như thế này hay sắc này phải không như thế kia' 
trường hợp tương tự có thể xảy ra. Nhưng vì sắc này không 
có linh hồn nên còn phải chịu khổ đau và không thể có 
trường hợp (ra lệnh): 'Phải như thế này hay phải không như 
thế kia'. 

"Cùng một thế ấy, thọ (vedana), tưởng (saniĩa), hành 
(samkhãra) và thức (vinnãna) 14 đều vô ngã. 

"Vậy, chư Tỳ Khưu nghĩ thế nào, sắc này thường còn 
hay vô thường? 


12 Mahavagga tr. 13, Samyutta Nikãya, Tạp A-Hàm, phần iii, tr. 66 

13 Một thực thể thường còn, không biến đổi tạo nên do một vị Thần Linh 
hay phát xuất từ một đại hồn (Paramatma, tinh hoa của Thần Linh). 

14 Cái được gọi là chúng sanh gồm năm uẩn. Ngoài năm uẩn ấy không có 
chúng sanh. Nếu bỏ năm uấn ra, sẽ không còn gì tồn tại. Không có linh 
hồn hay bản ngã trong một uấn riêng lẻ, không có linh hồn trong năm uấn 
họp lại, mà linh hồn cũng không có ngoài năm uấn ấy. Đức Phật giảng 
giải giống như đoạn trên khi đề cập đến thọ, tưởng, hành, thức và cho 
thấy rằng không có một linh hồn hay bản ngã trong uấn nào. Ớ đây bản 
dịch thâu gọn lại. 




Chương 06 - Kinh Chuyên Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên 


117 


- Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường (anicca). 

- Cái gì vô thường là khổ đau hay hạnh phúc? 

- Bạch Đức Thế Tôn, là khổ (dukkha). 

- Vậy, có họp lý chăng nếu nghĩ đến cái gì vô thường, khổ 
và tạm bợ với ý tưởng: 'Cái này của tôi, đây là tôi, đây là 
tự ngã của tôi?' 15 

- Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không họp lý. 

- Cùng thế ấy, này hỡi các Tỳ Khưu, thọ, tưởng, hành, 
thức đều là vô thường và khổ. Vậy có họp lý chăng nếu 
nghĩ đến những gì vô thường, khổ và tạm bợ với ý 
tưởng: 'Cái này của tôi, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi?' 

- Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không họp lý. 

- Như vậy, này hỡi các Tỳ Khưu, tất cả các sắc, dầu ở quá 
khứ, hiện tại hay tương lai, ở bên trong hay ở ngoại 
cảnh, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay cao thượng, xa hay 
gần, phải được nhận thức với tri kiến chân chánh theo 
thực tướng của nó: 'Cái này không phải của tôi (n'etam 
mama). Đây không phải là tôi (n'eso h'amasmi), cái này 
không phải là tự ngã của tôi (na me so atta)'. 

Tất cả thọ, tưởng, hành, thức, dầu ở quá khứ, hiện tại 
hay vị lai, ở bên trong hay ở ngoại cảnh, thô kịch hay vi tế, 
thấp hèn hay cao thượng, xa hay gần, đều phải được nhận 
thức với tri kiến chân chánh theo thực tướng của nó: 'Cái 
này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi'. 


Vì bị ái dục (tanha) che lấp, ta suy tưởng sai lầm: "đây là của tôi". Bị ngã 
mạn (mana), che lấp ta suy tưởng: "đây là tôi". Bị tà kiến (miccha ditthi) 
che lấp, ta suy tưởng: "đây là tự ngã của tôi". Đó là ba quan niệm sai lầm 
(mannana). 


15 




118 


Phần 1 - Đức Phật 


"Bậc Thánh đệ tử thông suốt pháp học thấy vậy thì nhàm 
chán sắc, thọ, tưởng, hành, thức - dứt bỏ, không luyến ái 
những gì không đáng được ưa thích và do sự dứt bỏ ấy, giải 
thoát. Rồi tri kiến trở nên sáng tỏ: 'Ta đã giải thoát'. Vị ấy 
thấu hiểu rằng dòng sanh tử đã chấm dứt, đời sống phạm 
hạnh đã được thành tựu, những điều cần phải làm đã được 
hoàn tất viên mãn, không còn trở lại trạng thái này nữa. 

"Đức Thế Tôn giảng giải như vậy, và các vị Tỳ Khưu lấy 
làm hoan hỷ, tán dưong lời dạy của Ngài". 

Khi Đức Phật thuyết xong thòi Pháp, tâm của năm vị Tỳ 
Khưu đều trở nên hoàn toàn trong sạch, không còn chút ô 
nhiễm. 16 


16 Đó là: tất cả năm vị đều đắc Quả A-La-Hán 





Chương 07 - Truyền bá Giáo Pháp 


119 


Chương 07 - Truyền bá Giáo Pháp 

Hạnh phúc thay Chư Phật giáng sinh! 

Hạnh phúc thay Giáo Pháp cao minh! 

Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hiệp! 

Hạnh phúc thay Tứ Chủng đồng tu! 

— Kinh Pháp Củ. 


Cảm Hóa Yasa và Các Bạn Hữu 

Tại thành Benares có con một nhà triệu phú tên Yasa, 
trưởng thành trong khung cảnh dồi dào phong phú. Một 
buổi sáng, chàng dậy sớm hơn mọi khi, và lúc nhìn các 
nàng hầu thiếp nằm ngủ ngổn ngang bừa bãi thì lấy làm 
nhòm chán. An tượng ghê tởm này luôn luôn ám ảnh 
chàng. Toàn thể đền đài nguy nga tráng lệ bấy giờ đối với 
chàng chỉ còn là một nơi tối tăm buồn bã, đầy dẫy những 
hình ảnh thô kịch xấu xa. Nhận thức tánh cách tạm bợ của 
đời sống phàm tục, Yasa trốn nhà ra đi. Chàng nói: "Thống 
khổ thay cho tôi! Đọa đày thay cho tôi!" và đi về phía 
Isipatana, nơi mà Đức Phật tạm ngự sau khi độ năm vị tỳ 
khưu đắc Quả A-La-Hán 1 . 

Yasa đến nơi lúc Đức Phật đang đi kinh hành. Thấy 
chàng từ xa đến, Đức Phật bước ra ngoài đường kinh hành 
và ngồi lại một nơi đã dọn sẵn. Yasa đứng cách đấy không 
xa, than rằng: "Thống khổ thay cho con! Đọa đày thay cho 
con!" 

Đức Phật dạy: 


1 Lúc ấy nhàm ngày thứ năm sau khi Đức Phật Chuyển Pháp Luân. 





120 


Phần I - Đức Phật 


"Nơi đây không có thống khổ, hỡi này Yasa! Nơi đây 
không có đọa đày, này hỡi Yasa! Hãy đến đây, Yasa! Hãy 
ngồi xuống đây, Như Lai sẽ giảng Giáo Pháp cho con." 

Yasa lấy làm hoan hỷ được nghe những lời khuyến 
khích của Đức Phật. Chàng tháo đôi giày bằng vàng ra và 
đến gần Đức Phật, cung kính đảnh lễ Ngài và ngồi lại một 
bên. 

Đức Phật thuyết Pháp và sau khi nghe, chàng đắc Quả 
Tu Đà Hườn (Nhập Lưu), tầng thứ nhất trong bốn tầng 
thánh. 

Đầu tiên, Đức Phật giải thích về hạnh bố thí (dana), giới 
luật (Sĩla), những cảnh Trời (sagga), những tai hại của nhục 
dục ngũ trần (Kãmadinava), về phước báu của sự xuất gia 
(nekkhammanisamsa). Đen khi nhận thấy tâm của Yasa bắt 
đầu thuần thục và sẵn sàng lãnh hội giáo lý cao siêu, Ngài 
giảng về Bốn Chân Lý Thâm Diệu (Tứ Diệu Đế). 

Mẹ của Yasa là người đầu tiên ghi nhận sự vắng mặt của 
con. Bà báo cho chồng. Nhà triệu phú liền ra lệnh cho gia 
đinh cỡi ngựa đi tim bốn phương và chính ông đi về hướng 
Isipatana. Khi nhận ra dấu đôi giày bằng vàng của Yasa in 
trên đất, ông phăng lần đến nơi Đức Phật. 

Thấy ông từ xa đến, Đức Phật dùng thần thông không 
cho ông nhận ra con. Nhà triệu phú đến gần Đức Phật và 
cung kính hỏi thăm Ngài có thấy con ông không? Đức Phật 
bảo: "Hãy ngồi lại đây. Con sẽ được gặp mặt con của con". 
Nghe vậy, ông triệu phú lấy làm mừng rỡ, vâng lời ngồi 
xuống. Đức Phật giảng cho ông một thời Pháp. Ông rất 
hoan hỷ bạch: 



Chương 07 - Truyền bá Giáo Pháp 


121 


"Lành Thay! Lành thay! Bạch hóa Đức Thế Tôn, cũng 
tựa hồ như có người kia dựng lại ngay ngắn một vật gì đã 
bị lật đổ, hay khám phá ra một vật đã được giấu kín, hay 
vạch đường chỉ lối cho người lạc bước, hay cầm ngọn đèn 
rọi sáng trong đêm tối để cho ai có mắt có thể trông thấy, 
Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy bằng nhiều phưong 
thức cũng dường thế ấy. 

Bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y Phật, Pháp và Tăng. 
Xin Đức Thế Tôn thâu nhận con vào hàng thiện tín. Xin 
Ngài cho phép con nưong tựa noi Tam Bảo, từ ngày này 
đến giờ phút cuối cùng của đời con." 

Ông là người thiện nam đầu tiên thọ lễ quy y với đầy đủ 
ba ngôi Tam Bảo. Khi nghe Đức Phật thuyết Pháp cho cha, 
Yasa đắc quả A-La-Hán. Vừa lúc ấy, Đức Phật thâu thần 
thông để nhà triệu phú nhìn thấy con. Ông lấy làm vui 
mừng, thỉnh Đức Phật cùng vị đệ trử về nhà trai tăng ngày 
hôm sau. Đức Phật chấp nhận bằng cách làm thinh. 

Sau khi ông triệu phú ra về, Yasa xin Đức Phật cho thọ 
lễ xuất gia sa di và tỳ khưu . Đức Phật truyền giới cho Yasa 
với những lời sau đây: 

"Hãy đến đây hỡi Tỳ Khưu! Giáo Pháp đã được truyền 
dạy đầy đủ. Hãy sống đời phạm hạnh thiêng liêng của bậc 
xuất gia để chấm dứt mọi đau khổ. 2 " 

Với Đức Yasa, tổng số các vị A-La-Hán lúc bấy giờ tăng 
lên sáu. Ngày hôm sau, Đức Phật đến nhà ông triệu phú với 
sáu vị đệ tử A-La-Hán. Hai bà — mẹ và bà trước kia là vợ 


2 Xuất gia Sa-di, Pabbajja - đúng theo ngữ nguyên, là đi tới, hay từ khước. 
Ớ đây chỉ có nghĩa là được chấp nhận vào hàng xuất gia bằng cách quy y 
Phật, Pháp, Tăng. Xuất gia Tỳ Khưu, Upasampada, cụ túc giới, hay tỳ 
khuu giới, là đầy đủ giới hạnh. 




122 


Phần 1 - Đức Phật 


của Ngài Yasa — đến nghe Đức Phật thuyết pháp, đắc quả 
Tu Đà Huờn và xin thọ lễ quy y Tam Bảo. Hai bà là những 
nguời tín nữ đầu tiên. 3 

Đại Đức Yasa có bốn nguời bạn tên Vimala, Subahu, 
Punnaji và Gavampati. Khi bốn vị này đã nghe tin nguời 
bạn cao quý của mình đã cạo râu tóc và đắp y để sống đời 
không nhà cửa, không sự nghiệp, thì đến thăm và tỏ ý 
muốn noi theo guong lành ấy. Đức Yasa tiến dẫn cả bốn 
vào yết kiến Đức Phật, và sau khi nghe Pháp, cả bốn đều 
đắc Quả A-La-Hán. 

Năm muoi nguời bạn trứ danh khác của Đại Đức Yasa, 
tất cả đều thuộc về các gia đình nổi tiếng nhất trong vùng, 
cũng đến thính Pháp, đắc Quả A-La-Hán và xuất gia tỳ 
khưu. 

Trong khoảng gần hai tháng, đã có sáu muoi vị thành đạt 
Đạo Quả A-La-Hán. Tất cả sáu muoi vị đều sanh truởng 
trong những gia đình danh giá nổi tiếng và đều là con uu tú 
của các nguời cha đáng kính. 

Những Nhà Truyền Bá Chân Lý Đầu Tiên 
(Dhammaduta) 

ít lâu sau khi tế độ sáu muoi vị đệ tử thành đạt Đạo Quả 
A-La-Hán, Đức Phật quyết định gởi các Ngài đi truyền bá 


3 Upasaka = thiện nam, Upasika = tín nữ, đúng theo ngừ nguyên, là người 
có liên quan mật thiết đến Tam Bảo. Upasaka và Upasika là cận thị nam 
và cận thị nữ, hay người đàn ông và đàn bà cư sĩ, đi theo con đường của 
Đức Phật. Người ta trở nên thiện nam hay tín nữ sau khi đọc ba câu kinh 
quy y: Buddham Saranam Gacchami - Con xin quy y Phật. 

Dhammam Saranam Gacchami - Con xin quy y Pháp. 

Sangham Saranam Gacchami - Con xin quy y Tăng. 




Chương 07 - Truyền bá Giáo Pháp 


123 


Giáo Pháp mới mẻ ấy cho tất cả, không có bất luận một sự 
phân biệt nào. Ngài kêu gọi các vị đệ tử như sau: 

"Này hõi các Tỳ Khưu, Nhu Lai đã thoát ra khỏi mọi trói 
buộc, dầu ở cảnh người hay các cảnh Trời. 4 

"Các con cũng vậy, này hõi các Tỳ Khưu, các con cũng 
đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dầu ở cảnh người hay các 
cảnh Trời. 

"Hãy ra đi, các Tỳ Khưu, đem sự tốt đẹp lại cho nhiều 
người, đem hạnh phúc đến nhiều người, vì lòng từ bi, hãy 
đem sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc lại cho chư Thiên và 
nhân loại 5 . Mồi người hãy đi một ngã. Này hõi các Tỳ 
Khưu, hãy hoang dưong Giáo Pháp, toàn hảo ở đoạn đầu, 
toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối cùng, toàn hảo 
trong cả hai, tinh thần và văn tự. Hãy công bố đời sống 
thiêng liêng cao thượng 6 , vừa toàn thiện, vừa trong sạch. 

Có những chúng sanh còn vướng ít nhiều cát bụi trong 
mắt và nếu không nghe được Giáo Pháp sẽ sa đọa. Cũng có 
những người sẽ am hiểu Giáo Pháp. 

Chính Như Lai cũng đi. Như Lai sẽ đi về hướng Uruvela 
ở Senãnigama để hoang dưong Giáo Pháp. 

Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí. Hãy truyền dạy 
Giáo Pháp cao siêu. Hãy mang lại sự tốt đẹp cho người 
khác. Được vậy, là các con đã hoàn tất nhiệm vụ". 


4 Mahavagga, trang 19-20 

5 Nên ghi nhận danh từ "chư Thiên", các vị Trời (Deva) 

6 Phạn ngữ Brahmacariya ở đây không có gì liên quan đến một vị Thần 
Linh hay Phạm Thiên, mà có nghĩa là cao quý, thiêng liêng. Công bố đời 
sống cao thượng có nghĩa là ban hành lễ xuất gia. 




124 


Phần I - Đức Phật 


Như vậy, Đức Phật là vị giáo chủ đầu tiên gởi các đệ tử 
đã chứng ngộ và đã thọ lễ xuất gia đi truyền bá giáo lý, vì 
lòng từ bi, vì tình thưong người khác. Không có một noi ở 
nhất định, một mình và không tiền của, những nhà truyền 
giáo đầu tiên ấy đi đây đi đó để truyền dạy Giáo Pháp. 
Ngoài tấm y để che thân và cái bát để trì bình khất thực độ 
nhật, các Ngài không còn tài sản riêng tư nào nữa. Phạm vì 
hoạt động thì bao la mà người hành sự thì ít, nên các Ngài 
luôn luôn thui thủi đi một mình, tất cả sáu mưoi vị đều đã 
đắc Quả A-La-Hán, nghĩa là đã siêu thoát, đã vượt ra khỏi 
mọi trói buộc vật chất. Các Ngài chỉ có một trọng trách duy 
nhất là truyền dạy Giáo Pháp và công bố đời sống thiêng 
liêng phạm hạnh (brahmacariya). Chức vụ căn bản của chư 
vị A-La-Hán, những người đã thành tựu mục tiêu giải thoát, 
là nâng cao đời sống đạo đức của người khác bằng cách 
nêu gưong lành trong sạch và nghiêm túc trì giới. Các tiến 
triển vật chất, dầu là cần thiết, không làm cho các Ngài lưu 

ỷ- 


Thành Lập Giáo Hội Tăng Già 

Vào thuở ấy có sáu mưoi vị A-La-Hán trên thế gian. Với 
nhóm người hoàn toàn trong sạch ấy làm nòng cốt, Đức 
Phật sáng lập "Giáo Hội của những người độc thân". 

Các hội viên đầu tiên là những người thuộc giai cấp lãnh 
đạo có học thức và cao sang nhất trong xã hội thời bấy giò. 
Tuy nhiên, Giáo Hội luôn luôn mở rộng cửa cho tất cả mọi 
người xứng đáng, không phân biệt giai cấp, đẳng cấp hay 
chủng tộc. Cả già lẫn trẻ, ở mọi tầng lớp, đều có thể được 
chấp nhận vào đoàn thể để chung sống trong tình huynh đệ 
như anh em trong một gia đình. Giáo Hội Tăng Già vẫn còn 



Chương 07 - Truyền bá Giáo Pháp 


125 


tồn tại đến ngày nay dưới hình thức một đoàn thể tu sĩ độc 
thân xưa nhất trong lịch sử nhân loại. 

Đức Phật không khuyên tất cả mọi người nên rời bỏ đời 
sống gia đình để mang bát, đắp y, trở thành tu sĩ không nhà 
cửa, không tài sản sự nghiệp. Một người cư sĩ cũng có thể 
sống đời cao đẹp, thích ứng với Giáo Pháp và chứng đắc 
các thánh Quả. Cha, mẹ, và vợ của Ngài Yasa là những 
người tu tại gia đầu tiên bước theo dấu chân của Đức Phật. 
Tất cả ba vị đều tiến triển đầy đủ về mặt tinh thần để thành 
tựu Đạo Quả Tu Đà Hườn. Với sáu mưoi vị A-La-Hán, 
xem như những nhà truyền giáo lý tưởng để hoang dương 
Chân Lý, Đức Phật quyết định quảng bá pháp mầu đến 
những ai có tai vui lòng muốn nghe. 

Thâu Nhận Ba Mươi Thanh Niên 

ơ Isipatana một ít lâu, Đức Phật ra đi về hướng Uruvela. 
Trên đường, một hôm Đức Phật dừng chân, ngồi dưới cội 
cây, trong một cụm rừng nhỏ. 

Cùng lúc ấy có ba mươi thanh niên vui vẻ trẻ trung cũng 
dắt vợ đến chơi trong cụm rừng. Một trong những người ấy 
không vợ nên dắt theo một người bạn gái. 

Trong khi ai nấy vui đùa với nhau thì cô bạn gái bỏ đi, 
lén đem theo các món đồ quý giá của mấy người kia. Đen 
lúc hay ra, cả ba mươi thanh niên cùng nhau chạy đi tim 
kiếm trong rừng. Thấy Đức Phật, các người trai trẻ ấy đến 
gần hỏi thăm Ngài có thấy một thiếu phụ đi ngang qua đó 
không. 

Đức Phật hỏi lại: 



126 


Phần I - Đức Phật 


"Theo ý các con thì nên tìm một người phụ nữ hay nên 
tự tìm ra mình là hon?" 

- Bạch Ngài tự tim ra mình hẳn là hon 7 . 

- Vậy hãy ngồi lại đây, Như Lai sẽ giảng Giáo Lý cho 
các con. 

- Chúng con xin vâng. 

Và tất cả đều quỳ xuống, cung kính đảnh lễ rồi ngồi lại 
một bên, chăm chỉ lắng nghe. Sau đó, cả ba mưoi thanh 
niên lấy làm hoan hỷ, xin xuất gia theo Đức Phật. 

Cảm Hóa Ba Anh Em Kassapa (Ca Diếp) 

Từ noi này đến noi khác, khi đi lúc nghỉ, một ngày nọ, 
Đức Phật đến Uruvela. 

ơủ đây có ba anh em nhà tu sĩ khổ hạnh (iatila) để tóc 
dài và thắt lại thành bím, tên là Uruvela Kassapa, Nadi 
Kassapa, và Gaya Kassapa. Ba anh em sống mồi người một 
noi. Người anh cả có năm trăm đệ tử, anh giữa ba trăm và 
người em út hai trăm. Riêng người anh cả tin tưởng mãnh 
liệt vào sự thành công tinh thần của mình, và cho rằng 
mình đã đắc Quả A-La-Hán. 

Đức Phật đến viếng các vị này trước nhất và xin an ngụ 
qua đêm trong cái phòng thờ Thần Lửa của ông. Trong 
phòng ấy có một con rắn chúa dữ tộn. Đức Phật dùng thần 


7 Tự tìm ra minh: tức nhìn vào bên trong mình. Tìm hiểu thực tướng của 
chính mình. Câu này có nhiều ý nghĩa lý thú. Attanam là một thế của 
danh từ Atta nghĩa là "ta", "bản ngã". Ớ đây, Đức Phật không đề cập đến 
một linh hồn như một vài học giả cố giải thích như vậy. Có thê nào Đức 
Phật xác nhận một linh hồn, khi mà Ngài rõ ràng và minh bạch phủ nhận 
trong bài Pháp thứ nhì? 




Chương 07 - Truyền bá Giáo Pháp 


127 


thông khắc phục rắn. Uruvela Kassapa thấy vậy thì mừng 
rỡ, thỉnh Đức Phật ở lâu thêm như một vị thượng khách. 
Nhiều lần khác nhau Đức Phật dùng thần thông để thâu 
phục, nhưng ông vẫn tin tưởng rằng Đức Phật chưa đắc 
Quả A-La-Hán như ông. 

Sau cùng, khi hiểu rõ rằng ông chưa đạt đến tầng cao 
thượng ấy và chính Đức Phật đã đắc Đạo Quả A-La-Hán, 
ông xin quy y, rồi xuất gia , cùng với tất cả các đệ tử của 
ông. 

Hai người em và các đệ tử cũng noi theo gưong ấy. 
Cùng với ba anh em Ngài Kassapa và 1000 đệ tử của ba vị 
ấy, Đức Phật lần hồi đến Gaya Sisa, cách Uruvela không 
xa, noi đây Đức Phật giảng bài kinh Aditta-pariyaya Sutta, 
"Tất cả đều bị thiêu đốt", và cả ba anh em Ngài Kassapa 
đều chứng đắc Đạo Quả A-La-Hán. 


Aditta Pariyaya Sutta, 

Bài Kinh Đề Cập Đến "Tất Cả Đều Bị Thiêu Đốt" 

Tất cả đều bị thiêu đốt, này hỡi các Tỳ Kliưu! Hõi này 
các Tỳ Khưu! Tất cả đều bị thiêu đốt là như thế nào? 

"Mắt (nhãn căn) nằm trong lửa, hình sắc (nhãn trần) nằm 
trong lửa, sự thấy (nhãn thức) nằm trong lửa. Cảm giác 
(thọ), dầu vui sướng hay đau khổ hay không-vui-sướng, 
không-đau-khổ, phát sanh do nhãn xúc, đều nằm trong lửa. 
Lửa ấy bắt nguồn từ đâu? Từ những ngọn lửa tham ái, sân 
hận, si mê, sanh, bệnh, tử, phiền muộn, ta thán, đau khổ, âu 
sầu, và thất vọng. Như Lai tuyên bố như vậy. 



128 


Phần 1 - Đức Phật 


"Hãy quán tưởng điều này, hỡi các Tỳ Khưu, người đệ 
tử thuần thành của bậc Thánh Nhân sẽ nhàm chán với nhãn 
quan, nhãn trần, nhãn xúc, nhãn thức, dầu thọ cảm có như 
thế nào chăng nữa — vui sướng, đau khổ, hay không-vui- 
sướng không-đau-khổ — phát sanh do nhãn xúc. Người đệ 
tử thuần thành của bậc Thánh Nhân sẽ nhàm chán với tai, 
âm thanh, mũi, hưong, lưõi, vị, thân, xúc, tâm, ý, tâm thức, 
tâm xúc, bất luận cảm giác nào — vui sướng, đau khổ, hay 
không-vui-sướng không đau-khổ — phát sanh do sự tiếp 
xúc với tâm. 

"Vì nhàm chán, người đệ tử thuần thành của bậc Thánh 
Nhân dứt khoát buông xả mọi luyến ái, và do sự buông xả 
ấy, hoàn toàn siêu thoát. Từ đó, hành giả biết không còn tái 
sanh nữa, đã viên mãn sống đòi thiêng liêng phạm hạnh của 
bậc Thánh Nhân, đã làm những việc cần phải làm, và 
không bao giờ còn trở lại trạng thái ấy nữa". 

Khi Đức Phật kết luận bài Pháp, tất cả các vị tỳ khưu 
đều đắc Quả A-La-Hán, tận diệt mọi ô nhiễm. 


Cảm hóa Đức Sariputta (Xá Lợi Phất) và Đức 
Moggallana (Mục Kiền Liên) 

Cách thành Rajagaha (Vưong Xá) không xa, trong làng 
Upatissa - làng này cũng có tên là Nalaka, có một thanh 
niên thông minh xuất chúng, tên Sariputta (Xá Lợi Phất), 
con của bà Sari. 

Vì Sariputta (Xá Lợi Phất) sanh trưởng trong gia đình 
cao sang quyền quý nhất trong làng nên người trong vùng 
ấy gọi chàng là upatissa. 



Chương 07 - Truyền bá Giáo Pháp 


129 


Mặc dầu hấp thụ truyền thống Bà La Môn Giáo, 
Upatissa sớm có một quan điểm rộng rãi về đời sống. Trí 
tuệ cao minh và thuần thục thúc giục chàng từ bỏ tôn giáo 
của ông cha để theo giáo lý quảng đại và thuần lý hon của 
Đức Phật Gotama (Cồ Đàm). Cha chàng Vanganta, hình 
nhu vẫn giữ đức tin trong Bà La Môn Giáo. Mẹ chàng 
không bằng lòng thay đổi tín nguỡng — nhung về sau, lúc 
gần lâm chung, chính Đức Xá Lợi Phất dẫn dắt bà quy y 
theo Phật Giáo. 

Upatissa truởng thành trong cảnh giàu sang sung túc. 
Chàng có một nguời bạn chí thân tại Kolita thuờng đuợc 
gọi là Moggallana (Mục Kiền Liên). Hai nguời vốn đã có 
mối liên hệ mật thiết trong nhiều kiếp sống quá khứ xa xôi. 
Ngày kia, trong khi cùng vui choi trên một đỉnh đồi, cả hai 
đều nhận thức rằng tất cả những thú vui vật chất đều nhất 
thời, tạm bợ và vô ích. Cùng một lúc, hai nguời bạn thân 
đồng quyết định từ bỏ thế gian để tìm con đuờng thoát khổ. 
Và cả hai lang thang đó đây để tìm vắng lặng. Trên đuờng 
đi tìm chân lý, hai chàng thanh niên đến yết kiến đầu tiên 
Đạo Sĩ Sanjaya, lúc ấy có rất đông đệ tử và xin thọ giáo. 

Không bao lâu, hai nguời đã lãnh hội tất cả giáo lý của 
thầy và cảm thấy những hiểu biết ấy thật là mỏng manh, 
hạn hẹp. Không thỏa mãn, vì giáo lý này không chữa đuợc 
chứng bệnh trầm kha của nhân loại, hai nguời lại ra đi, rày 
đây mai đó, tìm vắng lặng. 

Hai nguòi đi đến nhiều vị đạo sĩ Bà La Môn trứ danh, 
nhung ở đâu cũng gặp toàn thất vọng. Sau cùng, cả hai 
đành trở về nhà và truóc khi chia tay, hứa với nhau rằng 
nguời nào tìm ra truớc Con Đuờng, sẽ cho nguời kia biết. 



130 


Phần 1 - Đức Phật 


Cùng lúc ấy, Đức Phật gởi sáu mươi vị đệ tử đi truyền 
bá Giáo Pháp tốt đẹp cho thế gian. Chính Đức Phật bổn 
thân đi về phía Uruvela và Đức Assaji, một trong năm vị đệ 
tử đầu tiên, đi về hướng thành Rajagaha (Vương Xá). 

Đen đây nghiệp tốt của hai chàng thanh niên dốc lòng 
tìm đạo đã hợp đủ duyên lành để trổ sanh. Upatissa đang đi 
trong thành Rajagaha (Vương Xá) thì bồng nhiên nhìn thấy 
một vị tu sĩ y bát trang nghiêm, tướng đi từ tốn, mắt nhìn 
xuống độ vài thước phía trước chân, gương mặt trầm tĩnh 
thong dong, biểu lộ trạng thái vắng lặng thâm sâu bên 
trong. 

Vị đại đức khả kính nọ khoan thai đi từ nhà này sang nhà 
khác, nhận lãnh chút ít vật thực mà lòng quảng đại trong 
dân gian vui lòng đặt vào bát. cốt cách siêu phàm của vị 
chân tu khiến Upatissa tò mò để ý. Chàng nghĩ thầm, 
"Chưa khi nào ta gặp được một vị đạo sĩ như thế này. Chắc 
chắn Ngài là một trong những vị đã đắc Quả A-La-Hán, 
hay ít ra cũng là một trong những vị đang đi trên con đường 
dẫn đến Đạo Quả A-La-Hán. Ta hãy đến gần hỏi Ngài vì 
sao Ngài thoát ly thế tục? Thầy của Ngài là ai? Ngài truyền 
bá giáo lý của ai?" 

Tuy nhiên, thấy Đức Assaji đang yên lặng đi trì bình, 
Upatissa không dám làm rộn. 

Khi vị A-La-Hán Assaji đi bát xong, tìm một nơi thích 
hợp để ngồi lại thọ thực. Upatissa lấy làm mừng rỡ, chụp 
lấy cơ hội, cung kính dâng đến Ngài một cái chén mà 
chàng đã đem theo để dùng, và rót vào một ít nước. Thực 
hàng xong bổn phận khiêm tốn sơ khởi của người đệ tử, 
chàng thành kính bạch: 



Chương 07 - Truyền bá Giáo Pháp 


131 


"Kính bạch Đại đức, ngũ quan của Ngài thật là bình thản 
và an tĩnh. Nước da của Ngài thật là sáng sủa và trong trẻo. 
Xin Ngài hoan hỷ dạy con, vì mục đích nào Ngài thoát ly 
thế tục? Ai là vị tôn sư của Ngài? Ngài truyền bá giáo lý 
của ai?" 

Vì A-La-Hán khiêm tốn trả lời — và đây là đặc điểm của 
các bậc vĩ nhân: 

"Này Đạo Hữu, bần tăng chỉ là một tu sĩ so co. Bần tăng 
không có đủ khả năng để giảng giải Giáo Pháp một cách 
dong dài và rành rẽ." 

- Kính bạch Đại Đức, con là upatissa, xin Đại Đức hoan 
hỷ chỉ giáo ít nhiều, con sẽ cố gắng tự tìm hiểu giáo lý bằng 
trăm ngàn cách. Và chàng nói tiếp: 

"Xin Ngài hoan hỷ chỉ dạy, nhiều hay ít cũng được. Xin 
Ngài dạy cho điểm thiết yếu. Con xin Ngài dạy cho đại 
lược. Chỉ một vài tiếng tóm tắt ngắn gọn." 

Đức Assaji liền đọc lên bốn câu kệ tóm tắt phần triết lý 
cao siêu sâu sắc của Đấng Tôn Sư về chân lý của định luật 
nhân quả: 

Ye dhammã hetuppabhavã - 
Tesam hetum tathãgato 
Aha tesan cayo nỉrodho - 
evam vàdì mahà samano. 

về các Pháp phát sanh do một nhân. 

Nhân ấy, Như Lai đã chỉ rõ. 

Và Như Lai cũng dạy phưong pháp để chấm dứt. 

Đó là giáo huấn của vị Đại Sa Môn. 



132 


Phần 1 - Đức Phật 


Trí tuệ của Upatissa lúc bấy giờ đã đủ thuần thục để thấu 
triệt những chân lý sâu xa, dầu chân lý ấy chỉ đuợc gợi ra 
một cách vắn tắt. Ngài chỉ cần một tia ánh sáng, và Đức 
Assaji đọc lên bốn câu kệ thật khéo léo, đua Ngài ngay vào 
Con Đuờng. Khi nghe hai câu đầu, Upatissa đắc Quả Tu Đà 
Huờn (Sotapatti). 

Vị đệ tử mới nhập môn chắc chắn là hết sức thỏa thích 
và hết lời cảm tạ ông thầy khả kính đã khai thông trí tuệ 
mình trong giáo lý trác tuyệt cao siêu của Đức Phật. 

upatissa của đuợc nghe Đức Assaji thuật lại các đặc 
điểm của Đức Phật. 

Từ đó về sau, tâm đạo của Ngài càng tăng truởng và 
lòng tri ân đối với Đức Assaji càng sâu sắc. Mồi khi đuợc 
nghe Đức Assaji ở noi nào thì Ngài quay về huớng ấy, chắp 
tay đảnh lễ, và lúc ngủ luôn luôn quay đầu về huớng ấy. 

Bấy giờ, đúng theo lời cam kết, Upatissa trở về báo tin 
lành cho bạn Kolita, vốn cũng là bậc trí tuệ. Khi nghe xong 
bốn câu kệ, ông cũng đắc Quả Tu Đà Huòn. Lòng mừng 
khấp khởi, hai nguời bạn lành đi tìm thầy cũ là đạo sĩ 
Sanjaya để thuật lại kết quả tốt đẹp mà hai vị đã thành đạt 
và để dâng lên thầy một niềm tin mới. Hai Ngài thất bại vì 
đạo sĩ Sanjaya từ chối. Nhung nhiều đệ tử của Thầy sẵn 
sàng cùng theo hai Ngài đến Veluvana (Trúc Lâm Tịnh 
Xá), thọ giáo với Đức Phật. 

Do lời thỉnh cầu của hai vị, Đức Phật chấp nhận cả hai 
vào hàng môn đệ với lời gọi: "-Etha Bhikkhave! - Hãy lại 
đây, Tỳ Khưuỉ". 

Nửa tháng sau, khi nghe Đức Phật thuyết kinh Vedana 
Pariggaha Sutta cho đạo sĩ du phuong Dighanakha, Đức 



Chương 07 - Truyền bá Giáo Pháp 


133 


Sariputta (Xá Lợi Phất) đắc Quả A-La-Hán. Chiều ngày 
hôm ấy, Đức Phật triệu tập tất cả các đệ tử đến quanh Ngài 
để tấn phong hai vị, Đại Đức Upatissa (Sariputta, Xá Lợi 
Phất) và Kolita (Moggallana, Mục Kiền Liên), cũng đắc 
Quả A-La-Hán một tuần truớc đó, làm đệ nhất và đệ nhị đệ 
tử trong Giáo Hội Tăng Già. 




134 


Phần I - Đức Phật 


Chương 08 - Đức Phật và Thân Quyến (I) 

"Phục vụ thân hang quyến thuộc là một phước báu " 

— Hạnh Phúc Kinh 1 


Vua Tịnh Phạn Muốn Gặp Đức Phật. 

Hay tin Đức Phật đang ngự tại thành Rajagaha (Vương 
Xá) và đang truyền bá Giáo Pháp, Vua Suddhodana (Tịnh 
Phạn) càng nóng lòng muốn gặp người con trí tuệ. Chín lần 
liên tiếp, đức vua truyền lệnh cho chín vị sứ thần đến triệu 
thỉnh Đức Phật về Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ). Trái ngược 
với lòng ước mong chờ đợi của vua, khi gặp được Đức 
Phật, tất cả chín vị sứ thần đều lấy làm thỏa thích, ở lại 
nghe Pháp, xin xuất gia, và đắc Quả A-La-Hán. Khi đã đắc 
Quả A-La-Hán các Ngài không còn thiết tha đến việc trần 
gian nên không nghĩ đến sứ mạng là thỉnh Đức Phật về. 
Đức vua lấy làm thất vọng. Sau cùng, Ngài truyền lệnh cho 
người tôi trung thần, Kaludayi, vốn là bạn thân của Đức 
Phật lúc còn là Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta), đi thỉnh 
Đức Phật. Kaludayi phụng mạng nhưng xin một điều là cho 
phép ông xuất gia theo Phật. 

Như các vị sứ thần trước, Kaludayi cũng được diễm 
phúc nghe Đức Phật thuyết giảng Giáo Pháp, đắc Quả A- 
La-Hán và xin xuất gia. Nhưng khác với các vị kia là ông 
không quên sứ mạng. Ông thiết tha kh ẩn cầu Đức Phật về 
thăm phụ hoàng, nay đã già yếu. Lúc ấy nhằm mùa khô ráo, 
có thể đi đó đây dễ dàng, Đức Phật lên đường trở về quê 


1 Mangala Sutta, Kinh Hạnh Phúc. Xem Phụ Bản I. 





Chương 08 - Đức Phật và Thân Quyến (I) 


135 


nhà với rất đông đệ tử. Trên con đường dài từ Rạịagaha 
(Vương Xá) đến Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), Ngài chia 
từng chặng ngắn, vừa đi vừa thuyết Pháp, hai tháng sau đã 
đến nơi. 

Mọi việc đã được chuẩn bị để Đức Phật ngự tại huê viên 
của Hoàng Thân Nigrodha, dòng Sãkya (Thích Ca). Khi 
Đức Phật đến nơi, các vị cao niên ngã mạn dòng Thích Ca 
nghĩ rằng: "Vị đạo sĩ kia chẳng qua là em, cháu của chúng 
ta, nên bảo các người trẻ tuổi chào đón đạo sĩ, chúng ta sẽ ở 
phía sau, và ngồi yên một chỗ, không đảnh lễ Đức Phật". 
Đe khắc phục tánh kiêu căng và cảm hóa các vị cao niên 
trong hoàng tộc, Đức Phật bay lên giữa lừng trời và dùng 
thần thông, hóa phép Yamaka Patihariya, "đôi thần thông 
lực", làm cho nước và lửa cùng một lúc phát sanh ra từ lồ 
chân lông 2 . 

Thấy oai lực thần thông của Đức Phật, Vua Suddhodana 
(Tịnh Phạn) đến đảnh lễ Ngài và nói rằng đây là sự đảnh lễ 
lần thứ ba 3 

Tất cả các vị hoàng thân khác đều noi gương đức vua, 
cung kính đảnh lễ Phật. 

Khi mọi người đảnh lễ xong, Ngài bay xuống và ngồi 
trên một ghế bành cao đã được dọn sẵn. Tất cả hoàng thân 


2 Yamaka Patihariya, thường được gọi "đôi phép thần thông", là hai phép lạ 
phát sanh cùng một lúc. Đây là thần thông mà chỉ một vị Phật mới có. Do 
phép này, nước và lửa phun ra cùng một lỗ chân lông. Bản chú giải 
Patisambhida-magga ghi rằng lửa và nước có nghĩa là tia sáng đỏ và tia 
sáng xanh. 

3 Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) đảnh lễ lần thứ nhất khi thấy hoàng tử lúc 
mới sanh, gác chân lên đầu tóc Đạo Sĩ Asita. Lần thứ nhì trong lễ đi cày, 
khi thấy Thái tử ngồi hành thiền. 




136 


Phần I - Đức Phật 


quốc thích đều khiêm tốn ngồi lại xung quanh, im lặng lắng 
nghe Đức Phật giảng. 

Vừa lúc ấy, một trận mua bất ngờ rơi xuống, gây nên 
những lời bàn tán sôi nổi giữa các vị hoàng thân về hiện 
tuợng kỳ lạ ấy. 

Kế đó, Đức Phật giảng kinh Vessantara Jataka 4 , dạy rằng 
truờng hợp tuơng tợ đã xảy ra trong một tiền kiếp, khi Ngài 
thuyết Pháp truớc cử tọa gồm họ hàng thân quyến. Tất cả 
đều lấy làm thỏa thích. 

Nhung khi chia tay ra về, không ai biết bổn phận là phải 
cung thỉnh Đức Phật và chu đệ tử về trai tăng. Chính Đức 
Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) cũng không biết, vì nghĩ 
rằng, "Neu Thái tử con ta không về hoàng cung thì còn đi 
đâu?" nên Ngài trở về cung điện truyền bày yến tiệc và đón 
chờ Đức Phật. 

Đức Phật Đi Trì Bình và Tế Độ Đức Vua 
Suddhodana 

Vì không có lời thỉnh cầu riêng nên Đức Phật chuẩn bị 
dắt đoàn đệ tử đi trì bình. Truớc khi đi, Đức Phật suy xét 
nhu sau: "Khi về đến quê nhà, chu Phật trong quá khứ có đi 
ngay vào nhà thân bằng quyến thuộc để độ thực hay cũng 
đi từ nhà này sang nhà khác". Sau khi nhận thấy rằng các 
Ngài đi trì bình chứ không về nhà, thì Đức Phật cũng làm 
theo, dẫn chu tăng đi theo đuờng phố trong thành 
Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ) khất thực. 


4 Xem Jataka, Túc Sanh Truyện, Tập VI, trang 479, số 547; 
Dhammapadatthakatha, Tập III, trang 163-164. Câu chuyện lý thú này, 
dài nhất trong bản chú giải Túc Sanh Truyện, cho thấy đức độ quảng đại 
khoan hồng của Đức Phật thật là vô hạn. 




Chương 08 - Đức Phật và Thân Quyến (I) 


137 


Khi nghe Công Chúa Yasodharã (Da Du Đà La) thuật lại 
hành động thoáng qua hình nhu bất lịch sự của Đức Phật, 
vua lấy làm bàng hoàng khó chịu, đi ra tìm Ngài và sau khi 
đảnh lễ, nói: 

"Này Thái Tử con, sao con nõ làm tổn thuong thể thống 
hoàng tộc như vậy? Cha lấy làm nhục nhã khi thấy con đi 
khất thực trong chính cái thành phố mà thường ngày con 
chỉ đi bằng kiệu vàng. Tại sao con nỡ làm nhục cha như 
vậy?" 

Trước sự ngạc nhiên của vua cha, Đức Phật trả lời: 

"Tâu Đại Vuong, Như Lai không hề làm nhục Đại 
Vưong! Như Lai chỉ hành động theo đúng truyền thống của 
dòng dõi Như Lai" 

- Nhưng này Thái Tử con! Có phải chăng truyền thống 
trong dòng dõi hoàng tộc là nuôi mạng sống bằng cách đi 
khất thực? Hoàng tộc chúng ta là dòng dõi của vị chiến sĩ 
anh hùng Mahasammata chứ không phải chỉ là hạng người 
tầm thường phải nhục nhã đi khất thực để nuôi mạng. 

- Tâu Đại Vưong, hẳn không phải truyền thống của 
hoàng tộc là khất thực độ mạng. Nhưng đây là truyền thống 
của chư Phật. Hằng ngàn vị Phật trong quá khứ vẫn đi trì 
bình khất thực. 

Rồi, đứng luôn ngoài đường, Đức Phật khuyên vua cha 
như sau: 

Không dể duôi phóng dật, luôn luôn giữ chánh niệm 
(khi đi trì bình, đứng truớc cửa người ta). Người trang 



138 


Phần 1 - Đức Phật 


nghiêm hạnh chánh hạnh ấy sẽ sống an vui hạnh phúc ở thế 
gian này và trong những kiếp tương lai. 5 " 

Nghe đến đây Đức Vua Tịnh Phạn chứng ngộ Chân Lý, 
đắc Quả Tu Đà Hườn . Vua liền đến gần rước bát của Đức 
Phật và thỉng Ngài cùng chư đệ tử về hoàng cung trai tăng. 
Sau khi độ thực xong, Đức Phật lại giảng như sau: 

"Hãy trang nghiêm hành chánh hạnh. Không nên dể duôi 
phóng dật. Người trang nghiêm giữ chánh hạnh ấy sẽ sống 
an vui hạnh phúc, trong thế gian này và thế gian sắp đến. 6 " 

Vua nghe xong, đắc Quả Tư Đà Hàm (Sakadagami, 
Nhứt Lai), tầng nhì trong bốn tầng thánh và bà Pajapati 
Gotami đắc Quả Tu Đà Hườn. 

về sau, có người thuật lại rằng trước kia, khi thái tử tu 
khổ hạnh trong rừng, có lời đồn đến tai vua rằng vì không 
chịu nổi lối sống ép xác khắc khổ nên thái tử đã từ trần, 
nhưng vua nhất định không tin. Đức Phật giảng cho vua 
đoạn kinh Dhammapala Jataka 7 (Trì Pháp Túc Sanh 
Truyện), thuật lại rằng trong một tiền kiếp cũng có lần vua 
từ chối không chịu tin rằng con của mình chết, khi có người 
báo như vậy. Lúc ấy người ta chỉ đống xương, bảo là 
xương của người con, nhưng vua không tin. Lần này, khi 
nghe xong thời Pháp, vua đắc Quả A Na Hàm 
(Anagami,Bất Lai), tầng thánh thứ ba. 

Trong giờ phút hấp hối, vua lại được nghe Đức Phật 
giảng Pháp lần cuối cùng và đắc Quả A-La-Hán trước khi 
nhắm mắt. Sau khi hưởng quả phúc trong bảy ngày, Đức 


5 Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 168. 

6 Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 169. 

7 Túc Sanh Truyện, số 447 




Chương 08 - Đức Phật và Thân Quyến (ĩ) 


139 


Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) băng hà. Lúc ấy Đức Phật 
khoảng bốn mươi tuổi. 

Đức Phật và Công Chúa Yasodharã (Da Du Đà La) 

Công Chúa Yasodharã (Da Du Đà La), thường được gọi 
là Rãhulamata, hay Bimba, hay Bhaddakaccana, là con của 
vua Suppabuddha, trị vì dân tộc Koliya, và Hoàng hậu 
Pamita, em gái Vua Suddhodana 8 . Công Chúa Yasodharã 
(Da Du Đà La) đồng tuổi với Thái Tử Siddhattha. Lúc bà 
lên mười sáu, Thái Tử Siddhattha được vua Suppabuddha 
chọn làm phò mã sau một cuộc biểu dương võ nghệ. Lúc 
bấy giờ đời sống của công chúa thật vô cùng dồi dào phong 
phú và an vui hạnh phúc. Năm hai mươi chín tuổi, chính 
trong ngày bà hạ sanh hoàng nam, người con duy nhất tên 
Rãhula (La Hầu La), vị Thái tử trầm tư mặc tưởng và thông 
minh xuất chúng, ông chồng yêu quý của Bà, quyết định từ 
bỏ thế gian để tìm lối thoát ra khỏi mọi khổ đau của đời 
sống. Không một lời từ giã người vợ trẻ đẹp và hiền lành 
đáng quý, Thái tử rời bỏ cung điện trong đêm tối, để lại bà 
trọn vẹn trọng trách chăm nom và giáo dục con thơ. Đen 
sáng, lúc bà đang trông chờ Thái tử để đón mừng như 
thường lệ thì được tin Ngài đã ra đi. Niềm sầu muộn của bà 
không sao kể xiết. Bà đã mất bảo vật quý giá nhất trong 
đời. Cung vàng điện ngọc lúc bấy giờ đối với bà chỉ là ngục 
thất tối tăm. Nguồn an ủi độc nhất của bà là hoàng tử sơ 
sanh. 

Lúc ấy có nhiều hoàng thân quý tộc dòng dõi Kshatriya 
ngắm nghé đến hỏi, nhưng bà từ chối tất cả và luôn luôn 
trung thành với ông chồng yêu quý. Khi nghe chồng sống 


Xem bàng gia phả, cuôi Chương 1 




140 


Phần I - Đức Phật 


đời tu SĨ, bà cởi hết vòng vàng châu báu và đắp y vàng. 
Trong khoảng thòi gian sáu năm truờng, lúc Đạo Sĩ 
Gotama cố gắng chiến đấu để chứng ngộ Đạo Quả Vô 
Thuợng thì Công Chúa Yasodharã luôn luôn theo dõi mọi 
hành động và cũng sống giống nhu vậy. 

Khi Đức Phật trở về quê nhà ở Kapilavatthu và khi Đức 
Vua Suddhodana thỉnh về cung điện trai tăng thì tất cả mọi 
nguời đều ra đảnh lễ, nhung công chúa Yasodharã thì 
không. Bà nghĩ rằng: "Neu vạn nhất ta còn giữ đuợc trong 
sạch một đức hạnh nào, thì chính Đức Thế Tôn sẽ quang 
lâm đến đây. Chừng ấy ta sẽ đảnh lễ Ngài". 

Sau khi độ thực xong, Đức Phật trao bát lại cho Đức Vua 
cầm, dắt theo hai vị đại đệ tử, buớc vô phòng công chúa, 
ngồi trên chồ đã dọn sẵn cho Ngài và dạy: "Hãy để công 
chúa tùy tiện đảnh lễ Nhu Lai theo ý thích. Không nên nói 
gì." 

Lúc nghe Đức Phật về, công chúa truyền lệnh cho tất cả 
thị nữ đều mặc y phục màu vàng. Khi Đức Phật vào phòng 
và ngồi yên noi, công chúa nhẹ nhàng buớc đến, dụm hai 
chân lại, quỳ xuống, khấu đầu trên chân Ngài và đảnh lễ 
theo ý bà, rồi cung kính ngồi lại một bên. Lúc ấy Vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn) mở lời tán duong đức hạnh của bà 
và ngợi khen lòng trung thành trong sạch của bà nhu sau: 

"Bạch Đức Thế Tôn, khi công chúa nghe tin Ngài đắp y 
vàng thì nàng cũng đắp y vàng; khi đuợc biết Ngài chỉ độ 
thực một lần trong ngày, nàng cũng làm nhu vậy; khi đuợc 
biết Ngài không nằm giuờng cao, nàng cũng nằm duới 
thấp; khi đuợc biết Ngài từ bỏ không dùng tràng hoa và dầu 
thom, nàng cũng từ bỏ những vật ấy; khi các hoàng thân 



Chương 08 - Đức Phật và Thân Quyến (I) 


141 


quý tộc cậy người đến mai mối, nàng không màng nhìn đến 
người nào. Công chúa quả thật tiết hạnh vẹn toàn." 

- "Không phải chỉ trong kiếp sống cuối cùng của Như 
Lai mà trong tiền kiếp, nàng đã bảo vệ, kỉnh mộ và trung 
thành với Như Lai." 

Đức Phật tiếp lời vua Tịnh Phạn và, để an ủi bà trước khi 
Ngài rời cung điện, thuật câu chuyện Candakinnara Jataka, 
nhắc lại mối liên hệ giữa Ngài và công chúa trong những 
kiếp quá khứ 9 . 

về sau, khi Đức vua Suddhodana băng hà, Hoàng Hậu 
Pajapati Gotami xuất gia Tỳ khưu ni (Bhikkhuni), Công 
Chúa Yasodharã cũng xuất gia và đắc Quả A-La-Hán. 

Trong hàng tín nữ, bà Yasodharã đứng đầu những vị đã 
chứng đắc đại thần thông (Maha Abhinna) 10 và nhập diệt 
lúc bảy mưoi tám tuổi. 

Tên bà không được nhắc đến trong kinh Therigatha 
nhưng những câu kệ đáng chú ý của bà có ghi trong kinh 
Apadana 11 


9 Bản chú giải bộ Anguttara Nikãya, Tăng Nhứt A Hàm, ghi: "Một vị Phật 
chi có bốn đệ tử đắc đại thần thông (Maha Abhinna). Những đệ tử khác 
chỉ có thê nhớ được đên 100.000 Kalpa (châu kỳ), không thê hơn. Nhưng 
vị đắc đại thần thông có thê nhớ lại vô số kỷ nguyên. Trong thời Đức Phật 
chỉ có bốn vị đắc đại thần thông là hai vị đại đệ tử, vị Trưởng lão Bakkula 
và Đức Bhadda Kaccana, tức bà Yasodharã (Da Du Đà La). Chỉ có bốn vị 
ấy." 

10 Trang 584-590. Nơi đây, bà thuật lại mối liên hệ giữa bà và Bồ Tát khi 
Ngài gặp Đức Phật Dipamkara và phát nguyện trở thành Phật. 

Đúng ngừ nguyên "La"là bị cột lại hay bị nắm lấy; và "Rahu" là dây trói 
buộc. 


11 




142 


Phần I - Đức Phật 


Đức Phật và Rahula (La Hầu La) 

Rãhula (La Hầu La) là con duy nhất của Thái Tử 
Siddhattha và Công Chúa Yasodharã. Ngài sanh ra đúng 
nhằm ngày mà Thái Tử Siddhattha quyết định thoát ly thế 
tục. Tin mừng Công chúa hạ sanh hoàng nam đến trong lúc 
Thái tử đang trầm tu chiêm nghiệm trong ngự uyển. Trái 
với lệ thuờng khi nguời ta có đuợc đứa con đầu lòng, thái 
tử không quá đồi vui mừng. Ngài than: "Rahu jato, 
bandhanam jatam!", "Một 'Rahu' đã ra đời, lại thêm một 
trói buộc!" Do đó đức vua cha đặt tên cháu nội là Rãhula 12 . 

Rãhula truởng thành trong cảnh không cha, đuợc mẹ và 
ông nội nuôi duõng. Lúc Đức Phật trở về Kapilavatthu lần 
đầu tiên, Rãhula lên bảy. Vào ngày thứ bảy sau khi Đức 
Phật hra lại quê nhà, Công chúa Yasodharã mặc áo chỉnh tề 
cho con và chỉ Đức Phật, bảo con: 

"Này con, nhìn xem kìa, vị sa môn đắp y vàng, trông 
nhu một vị Phạm Thiên giữa đám hai vạn tu sĩ! Ngài là cha 
của con và Ngài là một kho tàng vô giá, vô cùng vĩ đại. Từ 
ngày Ngài xuất gia, chúng ta chua đuợc gặp. Hãy chạy đến 
và xin Ngài trao lại cho con phần gia sản của con. Con nói 
nhu thế này: "Kính thua cha, con là hoàng tử. Sau khi lên 
ngôi, con sẽ là một vị vua cai trị cả vuong quốc. Hiện giờ 
con đang cần gia sản. Kính xin cha trao cho con, vì tài sản 
của cha tức là của con." 

Cậu bé ngây tho Rãhula (La Hầu La) làm theo lời mẹ 
dạy, đến gần Đức Phật và, một cách vô cùng kỉnh mến, 
bạch: 


12 Xem Buddhist Legends, phần I, trang 219. 




Chương 08 - Đức Phật và Thân Quyến (I) 


143 


"Bạch Sa Môn, chỉ cái bóng của Ngài cũng làm cho con 
hết sức mát mẻ an vui." 

Khi độ ngọ xong, Đức Phật rời hoàng cung. Rãhula theo 
chân Ngài và bạch: "Xin Ngài trao gia tài cho con". Và nói 
thêm nhiều chuyện nữa, nhung không ai ngăn cản. Đức 
Phật cũng không cấm đi theo. Khi về đến ngự uyển là noi 
Ngài luu trú, Đức Phật nghĩ: 

"Nó muốn gia tài của cha, nhung tài sản trong thế gian 
quả thật đầy phiền não. Nhu Lai sẽ ban cho nó gia tài cao 
thuợng gồm bảy phần mà Nhu Lai đã thâu đạt duới cội bồ 
đề. Nhu Lai sẽ giúp cho nó trở thành sở hữu chủ của một 
gia tài siêu thế." 

Đức Phật gọi Ngài Sariputta (Xá Lợi Phất), dạy làm lễ 
xuất gia cho Rãhula (La Hầu La). 

Lúc ấy lên bảy, Rãhula thọ lễ xuất gia. 

Khi nghe tin nguời cháu nội thân yêu xuất gia thì vua 
Suddhodana vô cùng sầu muộn. Ngài ngự giá đến gặp Đức 
Phật và từ tốn xin Phật từ rày về sau không ban truyền lễ 
xuất gia cho ai mà chua đuợc cha mẹ cho phép. Vua nói: 
"Khi Đức Thế Tôn lìa bỏ thế gian ra đi, Trẫm vô cùng đau 
xót. Rồi đến Nanda, và nay lại có truờng hợp Rãhula. Tình 
thuong của nguời cha mất con quả thật cũng duờng nhu bị 
ai cắt da, xẻ thịt, cắt gân, cắt luôn cả xuong, cả tủy. Xin 
Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh nguyện này, sẽ không 
ban hành lễ xuất gia cho một nguời con nào mà chua đuợc 
cha mẹ cho phép." 13 

Đức Phật sẵn sàng chấp thuận lời thỉnh cầu và ban hành 
thành luật. 


13 Majjhima Nikaya, Trung A-hàm, 61 




144 


Phần 1 - Đức Phật 


Thật rất khó tưởng tượng một cậu bé có thể sống đời cao 
thượng theo bậc xuất gia. Nhưng Sa-di Rãhula (La Hầu La) 
vừa thông minh vừa đặc biệt biết vâng lời và tôn trọng giới 
luật lại rất chuyên cần tu học. Kinh sách ghi rằng, mồi sáng 
Sa di dậy thật sớm, ra ngoài bốc lên tay một nắm cát, tung 
ra và nguyện: "Mong rằng ngày hôm nay ta học được nhiều 
như bao nhiêu cát đây!" 

Một trong những bài kinh đầu tiên mà Rãhula được nghe 
giảng là Ambalatthika Rahulovada Sutta, nhấn mạnh tầm 
quan trọng của hạnh chân thật. 

Ngày kia, thấy Đức Phật từ xa đến, Sa-di Rãhula dọn 
dẹp chồ ngồi và để sẵn nước cho Đức Phật rửa chân. Khi 
rửa xong, Đức Phật chừa lại một ít nước trong thau và hỏi: 

"Rãhula, con thấy còn lại một chút nước trong thau 
không?" 

— Bạch Đức Thế Tôn, dạ con thấy. 

— Cùng thế ấy, Rãhula, đời Sa-di quả thật không có 
nghĩa lý gì nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn. 

Rồi Đức Phật tát hết nước trong thau ra và dạy: 

"Đời Sa-di quả thật như bỏ đi, nếu còn nói dối mà không 
biết hổ thẹn." 

Rồi Đức Phật lật úp cái thau xuống và dạy: 

"Đời Sa-di quả thật bị đảo lộn, nếu còn nói dối mà 
không biết hổ thẹn." 

Cuối cùng Đức Phật lật trở lên và để ngay ngắn cái thau 
và dạy: 



Chương 08 - Đức Phật và Thân Quyến (I) 


145 


"Đời Sa-di quả thật trống không và vô vị, nếu còn nói 
dối mà không biết hổ thẹn." 

"Với nguời nói dối mà không biết hổ thẹn, Nhu Lai 
tuyên bố, không có điều tội lỗi xấu xa nào mà nguời ấy có 
thể không làm. Do đó, Rãhula, con phải cố gắng lập tâm 
quyết định: - Dầu trong lúc choi đùa, tôi cũng không nói 
dối." 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hãnh chân thật bằng 
những thí dụ dễ hiểu, Đức Phật giải thích cho Sa-di Rãhula 
giá trị của sự suy luận và đức hạnh căn bản, với hình ảnh 
thông thuờng, trẻ con cũng có thể lãnh hội: 

Rãhula, cái guong để làm gì?" 

"- Bạch Đức Thế Tôn, để phản chiếu lại hình ảnh." 

Cùng thế đó, Rãhula, truớc khi hành động con phải dò 
xét, suy gẫm tận tuờng. Truớc khi nói phải dò xét, suy gẫm. 
Truớc khi nghĩ gì phải dò xét và suy gẫm tận tuờng. 

"Bất luận điều gì con muốn làm (bằng thân), phải suy 
gẫm thế này: 'Bây giờ, chính điều này mà ta muốn thực 
hiện bằng thân, hành động này có hại cho ta, hay có hại cho 
kẻ khác, hoặc có hại cho ta và cho kẻ khác'. Vậy thì hành 
động này là bất thiện, hành động này đem lại phiền não và 
đau khổ. Hành động nhu vậy, con phải tránh, không nên 
làm. 

"Neu đàng khác, khi suy luận, con nhận định rằng: 'Bây 
giờ chính hành động này mà ta muốn thực hiện bằng thân, 
sẽ không có hại cho ta, không có hại cho ai khác, cũng 
không có hại cho ta và cho kẻ khác.'Nhu vậy, đó là hành 
động thiện, sẽ đem lại an vui và hạnh phúc. Hành động nhu 
thế con phải làm." 



146 


Phần 1 - Đức Phật 


Và Đức Phật dạy Sa-di Rahula (La Hầu La) phải dùng trí 
suy luận trong lúc, và sau khi, làm điều gì. 

"Trong khi đang làm điều chi bằng thân, con phải suy 
gẫm: 'Bây giờ hoạt động này mà ta đang làm bằng thân, có 
hại cho ta không? Hoặc có hại cho kẻ khác không? Hoặc có 
hại cho ta và kẻ khác không?' 

"Neu khi suy luận, con nhận định rằng: 'Bây giờ hành 
động này mà ta đang làm bằng thân, có hại cho chính ta, có 
hại cho kẻ khác, hoặc có hại cho ta và cho kẻ khác.' Nhu 
vậy, đó là hành động bất thiện, sẽ đem lại phiền não và đau 
khổ. Con phải ngung ngay, không tiếp tục hành động ấy 
nữa. 

"Neu, khi suy luận, con nhận định rằng: 'Bây giờ hành 
động này mà ta đang làm bằng thân, không có hại cho 
chính ta, không có hại cho kẻ khác, cũng không có hại cho 
ta và cho kẻ khác.' Nhu vậy, đó là hành động thiện, sẽ đem 
lại an vui và hạnh phúc. Hành động nhu thế, con phải lặp đi 
lặp lại nhiều lần." 

Và Đức Phật thêm: 

"Neu, khi suy luận, con nhận định rằng: 'Bây giờ, hành 
động này mà ta đã làm là bất thiện.' Con phải sám hối, phải 
nói với vị thầy tế độ hay với bậc thiện trí thức, hoặc với các 
đạo hữu trong Giáo Hội. Đã sám hối, con phải chừa trong 
tuong lai, không nên tái phạm." 

Những lời khuyên dạy về hành động thiện, bất thiện, 
bằng khẩu và ý cũng giống nhu vậy. 

Đức Phật giảng giải dong dài rằng muốn giữ tâm trong 
sạch, điều chánh yếu là phải luôn luôn suy luận, và Ngài 
kết thúc bài Pháp nhu sau : 



Chương 08 - Đức Phật và Thân Quyến (ĩ) 


147 


"Như thế ấy con phải cố gắng luyện tập, luôn luôn suy 
gẫm tận tường để giữ trong sạch mọi hành động bằng thân, 
khẩu, ý." 

Trong bộ Samyutta Nikãya (Tạp A Hàm) 14 , có một 
chuông đặc biệt ghi lại những lời Đức Phật dạy Sa-di 
Rãhula về đặc tướng vô thường của vạn pháp. 

Vì Đại Đức Rãhula xuất gia lúc tuổi còn nhỏ nên Đức 
Phật năng chăm lo khuyên bảo và dẫn dắt Ngài trên con 
đường chân chính. 

Kinh Sutta Nipata ghi chép rằng Đức Phật thường lặp đi 
nhắc lại Sa-di Rãhula bài kệ sau đây 15 : 

"Hãy từ bỏ dục lạc của ngũ trần - vừa êm dịu vừa đầy 
sức quyến rũ. Với Niềm Tin vững chắc, hãy từ bỏ gia đình 
để làm người chấm dứt mọi đau khổ. 

Hãy tìm chồ ở noi xa xôi, ẩn dật, thanh vắng và an tĩnh. 

Hãy tri túc trong sự độ thực. 

Không luyến ái y, bát, những vật dụng cần thiết và chồ 
ở. 

Không nên trở lại thế gian này. 

Hãy nghiêm trì giới luật và thu thúc lục căn. 

Hãy thận trọng canh phòng nhục dục ngũ trần và hãy 
nhàm chán thế gian. 

Hãy tránh xa những hào nhoáng bề ngoài của sự vật. 
Hãy trau dồi tâm nhất điểm và tĩnh lặng trong sạch. Hãy 
phát triển những gì không nuôi dưỡng lóp mặt bề ngoài. 
Hãy loại trừ tánh ngã mạn ngủ ngầm trong tâm. Khi tận 


14 Samyutta Nikaya, phần 2 trang 244-253 và Kindred Sayings, phần 2 trang 
164-168. 

Sutta Nipata, Rãhula Sutta. Chalmers' "Buddha's Teachings", trang 81 


15 




148 


Phần 1 - Đức Phật 


diệt ngã mạn như vậy, con sẽ đi xuyên qua cuộc sống trong 
thanh bình an lạc tuyệt đối." 

Đen năm lên mười tám, nhân dịp một tư tưởng luyến ái 
phát sanh có liên quan đến thân hình đẹp đẽ của mình, Sa- 
di Rãhula (La Hầu La) lại được nghe một bài Pháp thâm 
diệu về sự phát triển tinh thần. Ngày nọ thầy Sa-di theo 
Đức Phật trì bình. Phong độ oai nghiêm quý trọng của hai 
vị tu sĩ xem tựa hồ như thớt ngự tượng dõng dạc cùng đi 
với tượng con quý phái, như thiên nga của đức vua dắt con 
lội trên mặt hồ trong cung điện, như hổ chúa oai phong và 
hùm con lẫm liệt. Cả hai Ngài đều có thân hình đẹp đẽ, cả 
hai đều thuộc dòng mã thượng và vưong tôn, cả hai đều từ 
ngai vàng cất bước ra đi. Trong lúc chiêm ngưỡng dung 
nhan Đức Thế Tôn, Sa-di Rãhula (La Hầu La) nghĩ rằng: 
"Ta cũng đẹp đẽ như Đức Thế Tôn, cha ta. Thân hình của 
Đức Phật vô cùng đẹp đẽ và thân hình ta cũng vậy. 16 " 

Đức Phật đọc ngay tư tưởng bất thiện ấy. đang đi, Ngài 
dừng chân, quay lại dạy như sau: 

"Bất luận hình dáng đẹp đẽ hay xấu xa, hay thế nào đi 
nữa, cũng phải được quan sát như vầy: Cái này không phải 
của ta (N'etam mama); cái này không phải là ta (N'eso'ham' 
asami); cái này không phải là linh hồn của ta (Na me so 
atta) 17 " 


16 Majjhima Nikãya, Trung A-hàm, số 62. 

Xem Anattalakkhana Sutta, Kinh Vô Ngã Tướng, bài Pháp thứ nhì, 
chương 6, trang 117-119. 


17 




Chương 08 - Đức Phật và Thân Quyến (I) 


149 


Thầy Rãhula cung kính bạch với Đức Phật có phải ta chỉ 
nên xem hình thể như thế ấy không. Đức Phật dạy rằng ta 
phải xem tất cả năm uẩn (khandha) 18 như thế ấy. 

Sau khi nghe lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, Thầy 
Rãhula xin phép không đi theo vào làng trì bình như mọi 
hôm. Thầy dừng lại dưới cội cây, ngồi tréo chân theo lối 
kiết già, thẳng mình và chú tâm hành thiền. 

Đức Sariputta (Xá Lợi Phất), thầy tế độ của Sa-di Rãhula 
(La Hầu La), lúc ấy không biết người đệ tử đang hành thiền 
về một đề mục mà Đức Phật vừa dạy, thấy thầy Rãhula 
ngồi kiết già dưới cội cây thì khuyên nên chú tâm về pháp 
niệm hoi thở (Anapana Sati). 

Sa-di Rãhula lấy làm phân vân khó xử bởi vì Đức Phật 
dạy một đề mục và vị thầy tế độ lại dạy một đề mục hành 
thiền khác. 

Thầy liền hành theo lời vị thầy tế độ, niệm hoi thở rồi 
sau đó, đến bạch với Đức Phật xin được giải thích về điểm 
này. Đức Phật dẫn giải lời Ngài đã khuyên dạy về đề mục 
sắc uẩn và các uẩn khác, rồi Ngài vắn tắt đề cập đến một 
vài đề mục hành thiền khác với công hiệu của mỗi đề mục 
như tạm thời chế ngự tâm bất thiện nào v.v... Sau cùng 
Ngài giải thích về pháp niệm hoi thở-vào, thở-ra (Anapana 
Sati). 

Làm đúng theo lời dạy của Đức Phật, Sa Di Rãhula gia 
công chăm chú hành thiền và không bao lâu, khi nghe kinh 
Cula Rahulovada Sutta [19], đắc Quả A-La-Hán. 


Cái được gọi là chúng sanh gồm năm uấn. Ngoài năm uấn ấy không có 
chúng sanh, nếu bỏ năm uấn ra sẽ không còn gì tồn tại. Không có linh hồn 
hay bản ngã trong một uấn riêng lẻ, không có linh hồn trong năm uấn hợp 
lại, mà linh hồn cũng không có ngoài năm uấn ấy. 


18 




150 


Phần 1 - Đức Phật 


Mười bốn năm sau khi Đức Phật Thành Đạo, Sa Di 
Rãhula thọ cụ túc giới, xuất gia tỳ khưu. Ngài viên tịch 
trước Đức Phật và Đức Xá Lợi Phất. Đại Đức Rãhula nổi 
tiếng là người rất tôn trọng kỷ luật. Những vần thơ trong 
kinh Theragatha, phiên dịch sau đây, được xem là của 
Ngài: 

"Ta được diễm phúc hai lần thọ hưởng phước báu và 
được bạn hữu gọi là 'La Hầu La hữu phước', vì là cả hai — 
con của Đức Phật và người đã Chứng Ngộ Chân Lý. 

Thật vậy! (Ta) không còn trở lại nữa (trên thế gian). 

A-La-Hán, ta xứng đáng nhận lãnh lòng tôn kính cúng 
dường của nhân loại. 

Chúng sanh bị nhục dục ngũ trần làm mù quáng. 

Những khát vọng của cơ thể vật chất bao trùm lên chúng 
sanh như một màng lưới kín mít. 

Chúng sanh bị bao phủ trong tham ái, không khác nào cá 
nằm trong rọ. 

Nhưng nay ta đã xoay lưng, không còn nghe tiếng gọi 
của ngũ trần. 

Đã cắt đứt và phá vỡ mọi thằng thúc, 

Đã tận diệt tham ái, bứng tận gốc rễ. 

Giờ đây ta mát mẻ, thanh bình, an lạc. 

Bao nhiêu lửa đã bị dập tắt." 79 


19 Psalms of the Brethren, trang 183. Nhũng câu 297-298. 





Chương 09 - Đức Phật và Thân Quyến (II) 


151 


Chương 09 - Đức Phật và Thân Quyến (II) 

Đối với thân hằng quyến thuộc, Chân thật là tốt nhất. 

— Kỉnh Pháp Cú 


Đức Phật và Người Em Khác Mẹ 

Ba ngày sau khi Đức Phật trở về Kapilavatthu (Ca Tỳ La 
Vệ), Hoàng Tử Nanda, con của Đức Vua Suddhodana 
(Tịnh Phạn) và Hoàng Hậu Pajapati Gotami, cử hành ba đại 
lễ quan trọng: thành hôn, phong tước và về cung điện mới. 

Trong lúc mọi người nhộn nhịp mang lễ vật đến chúc 
mừng thì Đức Phật cũng trở về hoàng cung. Sau khi thọ 
thực xong, Đức Phật trao bát cho Hoàng Tử Nanda, đọc câu 
kinh chúc phúc và đứng dậy ra về, không thâu bát lại. 

Hoàng Tử lặng lẽ ôm bát theo chân Đức Phật, bụng nghĩ 
rằng chắc rồi đây khi nhớ lại, Ngài sẽ thâu hồi cái bát một 
lúc nào. Nhưng Đức Phật làm ngơ, không để ý đến. Vì kính 
nể Đức Phật, hoàng tử buộc lòng tiếp tục đi theo. 

Vị tân nương của hoàng tử là Janapada Kalyani nghe 
thuật lại như vậy thì rất lo ngại, lệ tuôn đầy mặt, tóc tai rối 
bời, bà hối hả chạy theo kêu to, "Này Hoàng Tử quý trọng, 
hãy mau trở lại". Tiếng gọi đầy tình mến yêu quý chuộng 
ấy thấm sâu vào lòng Ngài, nhưng dầu hết sức cảm kích, 
hoàng tử không dám trao bát lại cho Đức Phật vì nể nang, 
tôn trọng một bậc trưởng thượng đáng kính. Và cứ thế, 
hoàng tử ôm bát lủi thủi bước theo Đức Phật về đến ngự 
uyển là nơi Ngài tạm lưu ngụ. Đen đây, Đức Phật hỏi 
hoàng tử muốn xuất gia không. Hoàng tử Nanda kính trọng 




152 


Phần 1 - Đức Phật 


và sùng bái Đức Phật rất sâu xa vì lẽ Ngài là một vị Phật, 
vừa là người anh trưởng. Do đó, dầu miễn cưỡng nhưng 
không dám chối từ, hoàng tử ưng thuận thọ lễ xuất gia. 

Nhưng quả thật Tỳ Khưu Nanda không tim thấy chút 
hạnh phúc tinh thần nào trong sự từ bỏ thế gian vật chất. 
Tinh thần ngày càng suy nhược vì luôn luôn mo tưởng đến 
vị tân nưong. Một hôm, thầy tỳ khưu mới xuất gia thuật lại 
cho các vị khác như sau: 

"Này các đạo hữu, tôi rất lấy làm bất mãn. Tuy đã thọ lễ 
xuất gia và sống đòi đạo hạnh cao thượng, nhưng tôi cảm 
thấy không thể còn chịu nổi nữa. Tôi có ý định từ bỏ những 
giới luật thanh cao này để trở về cuộc đời thấp kém hon, 
làm người cư sĩ." 

Khi nghe thuật lại, Đức Phật hỏi Tỳ Khưu Nanda có quả 
thật vậy không. Tỳ Khưu Nanda nhìn nhận tinh thần suy 
nhược của mình và tỏ ra rất lo ngại cho vị tân nưong. 

Đe dẫn dắt Tỳ Khưu Nanda vào con đường chân chánh, 
Đức Phật dùng oai lực thần thông, đưa vào cung Trời Đấu 
Xuất, thưởng ngoạn sắc đẹp của những vì tiên nữ. Trên 
đường đi, Tỳ Khưu Nanda được thấy một con khỉ cái đã bị 
mất mắt, tai, mũi và đuôi trong một đám hỏa hoạn, còn 
đang cố bám lấy thân cây cháy tro trọi giữa đám rừng vừa 
bị thiêu rụi. Khi đến cảnh Trời, Đức Phật chỉ những vị tiên 
nữ và hỏi Tỳ Khưu Nanda: 

"Này Nanda, những tiên nữ này và Công Chúa quý trọng 
Janapada Kalyani, ai đẹp đẽ mỹ miều hon?" 

- Bạch Đức Thế Tôn, nếu so với các tiên nữ vô cùng mỹ 
lệ yêu kiều này thì Janapada Kalyani tựa như con khỉ cái bị 
cháy, cố bám lấy thân cây. 



Chương 09 - Đức Phật và Thân Quyến (II) 


153 


- Này Nanda, vậy hãy hăng hái, cố gắng lên! Như Lai 
bảo đảm rằng nếu Nanda kiên trì thực hành giáo huấn, thì 
một ngày kia Nanda cũng sẽ đạt được những phi tần mỹ lệ 
như vậy. 

Như một đứa trẻ được khuyến khích, Tỳ Khưu Nanda 
bạch: 

"Neu vậy, đệ tử sẽ lấy làm hoan hỷ mà sống đời thanh 
khiết cao thượng." 

Khi các vị Tỳ Khưu khác hay rằng Tỳ Khưu Nanda cố 
gắng sống đời đạo hạnh thanh cao chỉ vì muốn đạt cho 
được các tiên nữ, thì tỏ ý chế nhạo, gọi là "người làm thuê". 

Đại Đức Nanda tỉnh ngộ, nhận thức được lý do thấp hèn 
của mình nên lấy làm hổ thẹn và gạt bỏ mọi tư tưởng xấu 
xa, tận lực cố gắng, kiên trì tu tập và đắc Quả A-La-Hán. 
Bấy giờ Ngài đến bạch với Đức Phật: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy hủy bỏ 
lời mà Ngài hứa, bảo đảm với đệ tử rằng nếu thực hành 
đúng giáo huấn, đệ tử sẽ được các tiên nữ đẹp đẽ." 

- Này Nanda, chừng nào ngưoi không còn bám níu vào 
sự vật ở thế gian, tâm ngưoi đã được hoàn toàn thanh lọc, 
không còn vướng chút bọn nho, lúc ấy Như Lai sẽ hủy bỏ 
lời hứa. Đức Phật trả lời như vậy và đọc lên bài kệ: 

"Người đã vượt lên khỏi bùn nho và chế ngự dục vọng, 
Người đã tận diệt mọi ảo tưởng (si mê), 

Người ấy không bị cảm kích trong khoái lạc cũng như 
trong đau khổ." 

Khi có một vài vị tỳ khưu tỏ ý hoài nghi về thành quả 
của Đức Nanda, Đức Thế Tôn giải thích: 



154 


Phần 1 - Đức Phật 


"Nước mưa không thể lọt qua lớp tranh dầy của một nóc 
nhà khéo lợp kín. Cũng dường thế ấy, dục vọng không thể 
thấm vào tâm thuần thục đã được phát triển đầy đủ ." 1 

Sau khi đã thọ hưởng hạnh phúc giải thoát, Ngài Nanda 
tán dưong công đức của Đức Phật như sau: "Phưong pháp 
của Đấng Bổn Sư thật là tuyệt diệu, nhò đó mà ta được cứu 
vớt, thoát ra khỏi hiểm họa của vòng luân hồi sanh tử triền 
miên và thành đạt Đạt Quả Níp-Bàn." 

Theo kinh Theragatha, chính Đức Nanda đã thốt ra 
những lời sau đây: 

"Có một thuở nào, vì không nghĩ suy chân chánh, tôi chỉ 
ham mê luyến ái những gì biểu hiện ra ngoài. Bị lòng khát 
khao ham muốn chế ngự, tâm tôi luôn luôn phóng dật và 
loạn động. 

"Nhờ sự khéo léo và lòng từ bi quảng đại của Đức Thế 
Tôn, nguyên là 'dòng dõi Thái Dưong', tôi có diễm phúc 
được đưa vào đòi sống thanh cao, hành động chân chánh, 
và từ ao tù của những kiếp sinh tồn, tâm tôi được vớt lên và 
cứu thoát. 2 " 

Trong hàng đệ tử của Đức Phật, Ngài Nanda được nổi 
tiếng là người tự kiểm soát rất chặt chẽ. 

Đức Phật và Đức Ananda 

Ananda là con của ông Hoàng Amitodana, một người em 
của Vua Suddhodana (Tịnh Phạn). Như vậy Ananda là em 
chú bác của Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta). Sự ra đời của 


1 Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 13-14 

2 Psalms of the Brethren, trang 127. Câu 157-158 




Chương 09 - Đức Phật và Thân Quyến (II) 


155 


Ngài là một đại hạnh cho hoàng tộc, vì lẽ đó, tên Ngài là 
Ananda. 

Hai năm sau khi Đức Phật Thành Đạo, Hoàng Thân 
Ananda xuất gia cùng với năm vị quý phái khác của dòng 
Sãkya (Thích Ca) là Anuruddha, Bhaddiya, Kimbila và 
Devadatta. Không bao lâu sau khi nghe một thòi Pháp của 
Đại Đức Punna Mantaniputta, Ngài đắc Quả Tu Đà Huờn 
(Sotapatti, Nhập Luru), tầng đầu tiên trong tứ thánh. 

Khi Đức Phật đuợc năm muoi lăm tuổi thì Đại Đức 
Ananda trở thành vị thị giả chánh. 

Trong khoảng hai muoi năm sau khi Đức Phật Thành 
Đạo, Ngài không có chọn ai làm nguời hầu cận thuờng 
trực. Một vài vị tạm thời hầu Đức Phật, nhung tỏ ra không 
đuợc chuyên cần và phẩm hạnh không đúng mực thanh 
cao. Ngày kia, tại Jetavana (Kỳ Viên Tịnh Xá), Đức Phật 
gọi các đệ tử đến và dạy: 

"Giờ đây Nhu Lai đã lớn tuổi, này các Tỳ Khuu, lắm khi 
Nhu Lai nói: Ta hãy đi lối này, thì có nguời lại đi lối kia. 
Cũng có nguời đánh roi y, bát của Nhu Lai. Vậy các Thầy 
hãy chọn một nguời để thuờng xuyên hầu cận Nhu Lai." 3 

Từ Đức Sariputta (Xá Lợi Phất) trở xuống, hầu hết các 
vị Tỳ Khuu đều xin đuợc phục vụ Đức Phật, nhung Ngài 
khuớc từ tất cả. Lúc ấy Đại Đức Ananda ngồi im lặng một 
bên. Các vị khác khuyên Ngài xin, và Ngài quỳ lên xin 
đuợc phục vụ Đức Phật với tám điều kiện: 

1. Đức Phật không ban cho Ngài (Ananda) những bộ y mà 

thiện tín dâng đến Đức Phật 


3 Jataka, Túc Sanh Truyện, số 456. Jataka Translation, tập IV, trang 61. 




156 


Phần 1 - Đức Phật 


2. Đức Phật không ban cho Ngài những vật tực do thiện tín 
dâng đến Đức Phật. 

3. Đức Phật không cho phép Ngài cùng ở chung trong một 
tịnh thất với Đức Phật. 

4. Đức Phật không cho phép Ngài cùng đi với Đức Phật 
đến noi mà thí chủ chỉ thỉnh Đức Phật. 

5. Đức Phật sẽ hoan hỷ cùng đi với Ngài (Ananda) đến noi 
nào có một thí chủ thỉnh Ngài (Ananda) đến. 

6. Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép Ngài được tiến dẫn những 
vị khách từ phưong xa đến yết kiến Đức Phật. 

7. Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép Ngài đến bạch Đức Phật 
một khi có điều hoài nghi phát sanh. 

8. Đức Phật sẽ hoan hỷ lặp lại thời Pháp mà Đức Phật 
giảng lúc không có mặt Ngài tại đó. 

Đức Phật chấp thuận tám điều thỉnh cầu, bốn có tính 
cách tiêu cực và bốn có tính cách tích cực, của Đại Đức 
Ananda và kể từ đấy, Đại Đức Ananda trở nên vị thị giả, 
hầu cận thường xuyên Đức Phật đến giờ phút cuối cùng, 
trong suốt hai mưoi lăm năm trường. 

Như bóng theo hình, Ngài theo Đức Phật đi khắp mọi 
nơi, rất chuyên cần chăm sóc mọi nhu cầu của Đức Phật 
với mọi lòng kính mến và quý trọng. Đêm như ngày, lúc 
nào Ngài cũng sẵn sàng để phụng sự Đức Phật. 

Kinh sách ghi rằng đêm đêm Đại Đức Ananda tay cầm 
gậy, tay cầm đuốc đi quanh tịnh thất của Đức Phật chín lần 
để giữ mình khỏi ngủ quên và để Đức Phật khỏi bị quấy 
rầy. 



Chương 09 - Đức Phật và Thân Quyến (II) 


157 


Cây bồ đề Ananda 

Cây Bồ Đe mang tên là Ananda vì chính Ngài đã trồng 
nó. 

Lúc bấy giờ, thiện tín đến hầu Đức Phật thường mang 
theo bông hoa hay những tràng bông để cúng dường. Trong 
những lúc Đức Phật đi vắng thì thiện tín đặt những thứ hoa 
ấy trước cửa tịnh thất Ngài rồi ra về. Trưởng giả 
Anathapindika (Cấp Cô Độc) thấy vậy thỉnh cầu Đại Đức 
Ananda bạch với Đức Phật xem có noi nào khác để thiện 
tín có thể đến lễ bái cúng dường trong lúc Đức Phật mắc 
bận châu du hoang Pháp, không có mặt ở chùa. 

Đại Đức Ananda vào hầu Đức Phật và bạch: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, có bao nhiêu bảo vật để chúng 
sanh lễ bái cúng dường (Cetiyani)? Xin Ngài hoan hỷ giải 
thích." 

- Này Ananda, có tất cả ba. Đó là: Những vật để chúng 
sanh lễ bái cúng dường có liên quan đến thân (Sarikira) 4 , 
những vật liên quan đến đồ dùng riêng (Paribhogika), và 
những vật để tưởng niệm Đức Phật (Uddesika). 

- Bạch hóa Đức Thế Tôn, trong lúc Ngài còn tại tiền, có 
nên xây dựng tháp thờ Ngài không? 

- Không, vật để chúng sanh lễ bái cúng dường có liên 
quan đến thân chỉ nên được kiến tạo sau khi Như Lai nhập 
diệt. Vật lễ bái cúng dường để tưởng niệm Đức Phật hoàn 
toàn thuộc về tinh thần, những vật kỷ niệm ấy chỉ là những 
vật tượng trưng, không có một căn bản vật chất. Nhưng cây 
Bồ Đe to lớn mà xưa kia đã có lần che mưa đõ nắng cho 


4 Như ngọc Xá Lợi của Đức Phật. 




158 


Phần I - Đức Phật 


Như Lai là vật để chúng sanh lễ bái cúng dường, dầu Phật 
còn tại thế hay đã nhập diệt. 

- Bạch hóa Đức Thế Tôn, khi Ngài đi thuyết Pháp 
phương xa, Tịnh Xá Kỳ Viên rộng lớn này không còn nơi 
nương tựa, và thiện tín đến đây không biết hướng vào đâu 
để lễ bái cúng dường. Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Ngài 
hoan hỷ cho phép con lấy một hột của cây Bồ Đe mẹ để 
gieo trồng trước cổng Tịnh Xá. 

- Được lắm này Ananda, hãy trồng đi. Làm thế ấy cũng 
như luôn luôn có mặt Như Lai ở đây. 5 

Đại Đức Ananda thuật câu chuyện lại cho những vị đại 
thí chủ như ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), Bà Visakha 
và Vua Kosala, rồi xin Đức Moggallana (Mục Kiền Liên) 
giữ lại một trái chín mùi từ cây rơi xuống và trao lại Đức 
Ananda để Ngài dâng cho Vua. Vua đưa cho trưởng giả 
Anathapindika (Cấp Cô Độc) trồng. Một cây Bồ Đề sớm 
mọc lên tươi tốt, mang tên là Bồ Đề Ananda. 6 

Đức Ananda và Giới Phụ Nữ 

Cũng chỉnh Ngài Ananda thỉnh cầu Đức Phật chấp nhận 
giới phụ nữ vào Giáo Hội. Nhờ vậy mà bà Mahã Pajapati 
Gotami được xuất gia tỳ khưu ni. Toàn thể các tỳ khưu ni 
đều hết lòng kính mến Ngài. 

Một lần nọ, Đại Đức Ananda đến hầu Đức Phật và bạch: 


5 Kalingabodhi Jataka, số 479. Jataka, tập IV trang 228. Jataka Translation, 
tập IV, trang 142. 

6 Đây là cội cây lịch sử cao niên nhất được sùng bái. Cội Bồ Đề này đến 
nay vẫn còn sống tại Sahet Mahet (tên hiện tại), trước kia là Savatthi, Ản 
Độ. 




Chương 09 - Đức Phật và Thân Quyến (II) 


159 


- Bạch hóa Đức Thế Tôn, chúng con phải đối xử với nữ 
giới như thế nào? 

- Nầy Ananda, dường như không trông thấy. 

- Nhưng đã trông thấy rồi, bạch hóa Đức Thế Tôn, chúng 
con phải làm thế nào? 

- Nay Ananda, không nên nói chuyện. 

- Nhưng nếu được hỏi, chúng con phải làm thế nào? 

- Nay Ananda, phải cẩn thận đề phòng, giữ vững chánh 
niệm. 

Lời khuyên dạy tổng quát này nhắc nhở các vị tỳ khưu 
phải luôn luôn thận trọng mỗi khi có việc liên quan đến nữ 
giới. 

Đại Đức Ananda có một trí nhớ lạ thường. Ngài lại có 
diễm phúc hy hữu là được thường trực hầu cận Đức Phật và 
nghe tất cả những lời giảng dạy của Đức Phật. Vì lẽ ấy, Đại 
Đức Ananda được xem là vị Dhama-bhandagarika, "Bảo 
Thủ Giáo Pháp". 

Đe trả lời câu hỏi của một vị bà la môn, Đại Đức Ananda 
nói đến tri kiến về Giáo Pháp của mình như sau: 

”Tám mươi hai ngàn của chính Đức Phật 
Tôi được học. Ngoài ra còn thêm hai ngàn nữa, tôi học 
với các đạo hữu. 

Như vậy, có tất cả tám mươi bốn ngàn bài Pháp mà tôi 
được học. " 7 

Đức Phật liệt Đại Đức Ananda vào hàng các đại đệ tử 
của Ngài vì năm lý do: sức học uyên thâm (bahussutanam), 
trí nhớ vô cùng trung thực (satimantanam), phẩm hạnh cao 


7 Psalms of the Brethren, trang 354. Theragatha, câu 1424. 




160 


Phần 1 - Đức Phật 


thượng (gatimantanam), kiên trì (dhitimantanam) và 
chuyên chú cần mẫn (upatthakanam) 8 . 

Mặc dầu là một đệ tử lồi lạc, thông suốt giáo lý, Ngài 
Ananda vẫn còn sống với Pháp-Học (Sekha), tức là còn cần 
phải được rèn luyện thêm nữa, chưa đắc Quả A-La-Hán, 
cho đến ngày Đức Phật nhập diệt. Lời khuyên nhủ cuối 
cùng của Đức Phật là: "Con đã tạo nhiều phước báu, 
Ananda, con sẽ sớm thanh lọc mọi ô nhiễm. 9 " 

Mãi đến sau khi Đức Phật nhập diệt, Đại Đức Ananda 
mới đắc Quả A-La-Hán. 

Trong buổi Kết Tập Tam Tạng lần đầu tiên gồm toàn 
những vị A-La-Hán, Đức Ananda cần phải giữ một vai trò 
quan trọng nên Ngài tận lực cố gắng, đắc Quả trong đêm 
trước, trong khi nghiêng mình nằm xuống. Kinh sách ghi 
rằng Ngài là vị đệ tử duy nhất đắc Quả A-La-Hán ngoài lúc 
đi, đứng, nằm, ngồi 10 . 

Đại Đức Ananda nhập diệt lúc được một trăm hai mưoi 
tuổi thọ. Bản chú giải Kinh Pháp Cú ghi rằng lúc ấy, vì dân 
cư ở hai bên bờ sông Rohini đều hết lòng kính mến và ước 
muốn cung phụng Ngài, và cả hai bên bờ đều mong mỏi 
được tôn thờ Xá Lợi của Ngài, nên Ngài dùng thần thông 
ngồi trên không trung, giữa dòng sông, thuyết Pháp cho 
đám đông và phát nguyện rằng một phần nhục thể của mình 
sẽ roi một bên bờ và phần còn lại sẽ roi xuống bò bên kia. 
Rồi Ngài chú tâm hành thiền về đề mục Lửa (Tejokasina 


Anguttara Nikãya, Tăng Nhứt A Hàm, tập 1, trang 24. Gradual Sayings , 
phân 1, trang 19 

9 Digha Nikãya, Trường A Hàm - Parinibbana Sutta, Kinh Đại Niết Bàn. 

10 Buddhist Legends, tập III, trang 160. 




Chương 09 - Đức Phật và Thân Quyến (II) 


161 


Samapatti). Tức khắc lửa phừng nổi dậy từ thân Ngài, và 
như ý nguyện, một phần nhục thể của Ngài rơi xuống một 
bên bờ và phần khác rơi xuống bờ bên kia. 

Kinh Theragatha có ghi lại nhiều bài kệ do Đại Đức 
Ananda đọc trong nhiều trường hợp. Những dòng thơ rất ý 
nhị sau đây của Ngài đề cập đến tánh cách tạm bợ của cái 
gọi là thân hình đẹp đẽ: 

"Hãy xem kìa hình thể giả dối, phỉnh phờ của cái bù 
nhìn. 

Một khối đau đớn khốn khổ, 

Một 0 chứa đựng bệnh tật đông đầy như kiến cỏ, 
Bao nhiêu kế hoạch và mục tiêu. 

Nhưng trong ấy (kế hoạch và mục tiêu) không có mảy 
may khả năng tồn tại. 

Hãy nhìn kìa, hình dáng giả dối, nhờ những món đồ phụ 
thuộc bên ngoài trang trí, 

Nhưng tất cả chỉ là bộ xương, bên trong một bao da. n " 

Đức Phật và Bà Di Mẩu Mahã Pajapati Gotami 

Maha Pajapati Gotami là em gái út của Vua 
Suppabuddha. Chị cả của bà là Hoàng Hậu Mahã Maya. Cả 
hai chị em đều là Hoàng Hậu của Vua Suddhodana (Tịnh 
Phạn). Bà có hai người con, một gái tên Nandã và một trai 
là Nanda, về sau cả hai đều xuất gia. Đen khi Hoàng Hậu 
Mahã Maya mệnh chung, bà nuôi dưỡng cháu là Thái Tử 
Siddhattha (Sĩ Đạt Ta). Con trai bà, Nanda, thì nhờ một bà 
vú cho bú và chăm sóc. 


11 


Psalms of the Brethren, trang 353. Theragatha, câu 1020. Dhammapada, 
Kinh Pháp Cú, câu 147. 




162 


Phần 1 - Đức Phật 


Tên tộc bà là Gotami. Gọi là Mahã Pajapati bởi vì các 
nhà tiên tri lúc bấy giờ tiên đoán rằng về sau bà sẽ cầm đầu 
một đám đông nguời. Khi Đức Phật trở về cung điện và 
thuyết bài Pháp Dhammapala Jataka, Trì Pháp Túc Sanh 
Truyện, thì bà đắc Quả Tu Đà Huờn. 

Sau khi đức vua thăng hà, lúc bấy giờ cả hai con trai bà, 
Thái Tử Siddhattha và Hoàng Tử Nanda đều thoát ly thế 
tục, bà quyết định xuất gia và sống đời thiêng liêng cao cả. 
Khi Đức Phật đến Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ) để giàn xếp 
một vụ tranh chấp giữa hai thân tộc Sãkya và Koliya về 
một con kinh đào từ con sông Rohini, Ngài ngự tại vuờn 
Nigrodha. Bà Pajapati Gotami đến gần và cung thỉnh Đức 
Phật hoan hỷ cho phép nữ giới đuợc xuất gia. Bà bạch nhu 
sau: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, sẽ là một đại hạnh cho nữ giới 
nếu Đức Thế Tôn chấp nhận cho hàng phụ nữ đuợc phép từ 
bỏ nếp sống gia đình để khép mình vào đời sống không nhà 
cửa, trong khuôn khổ của Giáo Pháp và Giới Luật mà Đức 
Nhu Lai đã công bố." 

Đức Phật từ chối ngay, nhung không nêu lý do. 

Lần thứ nhì và lần thứ ba, bà Mahã Pajapati Gotami lặp 
lại lời thỉnh cầu, nhung Đức Phật một mực từ chối. 

Sau khi ở Kapilavatthu một thời gian, Đức Phật đi lần 
hồi đến Vesali. Ngài ngự tại Mahavana, trong đền 
Kutagara. 

Bà Pajapati Gotami đã quyết tâm. Không nản chí truớc 
lời chối từ của Đức Phật, bà xuống tóc, đắp y vàng, và cùng 
một số đông những mệnh phụ phu nhân của dòng Sãkya 
(Thích Ca), đi bộ từ Kapilavatthu, trải qua nhiều gian khổ 



Chương 09 - Đức Phật và Thân Quyến (II) 


163 


đến Vesali, một khoảng đường dài độ hai trăm cây số. Với 
đôi chân sưng vù, thân thể lấm lem cát bụi, bà đến Vesali, 
đứng một bên cổng của tịnh thất, nơi Đức Phật ngự. Đại 
Đức Ananda thấy bà đang khóc nên đến hỏi han. Sau khi 
được biết về tình trạng sầu muộn của bà, Ngài đến hầu Đức 
Phật và bạch: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nhìn kìa, bà 
Pajapati Gotami đang đứng phía ngoài cổng, chân sưng vù, 
mình mẩy lấm lem đầy cát bụi, và trông có vẻ rất âu sầu 
phiền muộn. Xin Đức Thế Tôn hoan hỷ chấp thuận cho 
hàng phụ nữ được từ bỏ đời sống gia đình và khép mình 
vào nếp sống không nhà cửa, trong khuôn khổ của Giáo 
Pháp và Giới Luật mà Ngài đã công bố. 

"Bạch Đức Thế Tôn, sẽ là một đại hạnh cho nữ giới nếu 
hàng phụ nữ được phép từ bỏ gia đình và sống đời không 
nhà cửa." 

- Đủ rồi, Ananda, Như Lai không thể chấp nhận cho 
hàng phụ nữ xuất gia. 

Lần thứ nhì và lần thứ ba Đức Ananda cố van nài, nhưng 
Đức Phật một mực chối từ. 

Đại Đức Ananda kính cẩn bạch: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, người phụ nữ có khả năng để 
thành tựu đắc Quả Tu Đà Hườn (Sotapanna), Tu Đà Hàm 
(Sakadagami), A Na Hàm (Anagami) và A-La-Hán không, 
nếu họ có thể tiến bước từ cuộc sống gia đình đến đời sống 
không nhà cửa và khép mình vào khuôn khổ của Giáo Pháp 
và Giới Luật mà Đức Thế Tôn đã công bố?" 

Đức Phật trả lời rằng hàng phụ nữ sẽ có đủ khả năng 
thành tựu các thánh Quả. 



164 


Phần 1 - Đức Phật 


Được khích lệ bằng câu trả lời thuận lợi ấy, Đại Đức 
Ananda thiết tha thỉnh cầu Đức Phật một lần nữa: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, nếu vậy hàng phụ nữ cũng có 
đủ khả năng để thành đạt các thánh Quả. Lệnh bà Mahã 
Pajapati Gotami đã có rất nhiều công nuôi dưỡng Đức Thế 
Tôn - vừa là bà dì, vừa là bà vú nuôi. Bà đã nuôi Đức Thế 
Tôn bằng sữa của chính bà, và bồng bế Ngài trong lòng 
thay Đức Hoàng Hậu. 

"Sẽ là một đại hạnh cho nữ giới nếu hàng phụ nữ được 
chấp thuận từ bỏ thế gian để khép mình vào nếp sống 
không nhà cửa, trong khuôn khổ của Giáo Pháp và Giới 
Luật mà Đức Như Lai đã công bố." 

- Này Ananda, nếu bà Mahã Pajapati Gotami chấp thuận 
Tám Giới Chánh 12 bà sẽ được phép thành lập Giáo Hội Tỳ 
Khưu Ni. Tám Giới Chánh ấy là: 

1. Tỳ khưu ni, dầu được trăm tuổi hạ, phải chào hỏi một tỳ 
khưu, phải đứng dậy trước vị tỳ khưu, đảnh lễ và thực 
hành bổn phận đối với tỳ khưu, mặc dầu vị này chỉ mới 
xuất gia ngày hôm ấy. 

2. Tỳ khưu ni không thể nhập Hạ (Vassa) noi nào không có 
tỳ kliưu. 

3. Đen kỳ sám hối, tỳ khưu ni phải hỏi các tỳ khưu chừng 
nào có lễ Phát Lồ (Uposatha) 13 và giờ nào các ngài đến 
họp. 


12 Trong Tám Giới Chánh này, người tại gia cư sĩ có thể khó hiểu được một 
vài giới vì những giới này chi liên quan đến hàng xuất gia. 

Vào những ngày Rằm và Mùng Một các vị tỳ khưu họp lại, đọc những 
giới luật căn bản. 


13 




Chương 09 - Đức Phật và Thân Quyến (II) 


165 


4. Khi mãn thời gian kiết hạ, mỗi tỳ khưu ni phải hành lễ 
Tự Tứ (Pavarana) 14 , chánh thức ra Hạ trước mặt những 
vị tỳ khưu và tỳ khưu ni khác (để kiểm thảo xem trong 
ba điều, thấy, nghe, và hoài nghi, mình có lầm lồi điểm 
nào không). 

5. Tỳ khưu ni đã phạm trọng tội phải chịu phạt Manatta 1 '^ 
trước chư Tăng và chư Ni. 

6. Nữ sa di (Sikkhamana) đã thọ trì sáu giới trong thời gian 
hai năm, có thể xuất gia tỳ khưu ni trước chư Tăng và 
chư Ni. 

7. Bất luận ở trường họp nào, tỳ khưu 11 Í không có quyền 
khiển trách hay nặng lời với tỳ khưu. 

8. Tỳ khưu không được sám hối với tỳ khưu ni, nhưng tỳ 
khưu ni có thể sám hối với những tỳ khưu. 

Những giới luật trên đây phải được tôn trọng trọn đời, 
phải được kính nể và không được thay đổi, xê dịch. 

Khi Đại Đức Ananda thuật lại thì bà Mahã Pajapati 
Gotami hoan hỷ chấp nhận, ưng thuận tôn trọng Tám Giới 
Chánh ấy. Do sự ưng thuận này bà đưong nhiên được phép 
thọ cụ túc giới, xuất gia tỳ khưu ni. 

Khi Đức Phật chấp thuận cho thành lập Giáo Hội các Tỳ 
khưu ni, Ngài đã tiên đoán những hậu quả và lưu ý: 

"Này Ananda, nếu nữ giới không được chấp thuận xuất 
gia để khép mình vào nếp sống không nhà cửa trong khuôn 
khổ của Giáo Pháp và Giới Luật mà Như Lai đã công bố thì 
đời sống xuất gia và Giáo Pháp cao siêu sẽ tồn tại lâu dài. 


14 Nghi thức chấm dứt thời kỳ kiết hạ. 

15 Một hình thức phạt kỷ luật. 




166 


Phần 1 - Đức Phật 


Nhưng nữ giới đã được phép sống đời không nhà cửa thì 
đời sống xuất gia và Giáo Pháp cao siêu chỉ còn tồn tại 
phân nửa thời gian. 16 " 

Và Đức Phật thêm: 

"Này Ananda, trong nhà nào có đông phụ nữ và ít nam 
giới, thì trộm cướp sẽ dễ lọt vào. Cũng dường thế ấy, trong 
bất luận Giáo Pháp và Giới Luật nào, nếu hàng phụ nữ 
được phép từ bỏ thế gian và sống đời không nhà cửa, thì 
đời sống thiêng liêng sẽ không tồn tại lâu dài, và cũng như 
người kia đắp bờ đê bên cạnh hồ nước rộng lớn để chặn 
nước khỏi tràn qua, Như Lai lo ngăn chặn trước, khi ban 
hành "Tám Giới Chánh" cho các tỳ khưu ni, buộc phải giữ 
nguyên vẹn trọn đời." 

Khi giải thích như vậy, có thể Đức Phật không làm vừa 
lòng nữ giới, nói một cách tổng quát, nhưng Ngài không cố 
ý làm giảm suy giá trị của hàng phụ nữ, mà chỉ ghi nhận 
bản chất yếu đuối của phái này. 

Nên ghi nhận rằng Đức Phật là vị Giáo Chủ đầu tiên 
trong lịch sử nhân loại đã thành lập một Giáo Hội cho nữ 
giới với đầy đủ giới luật. Cũng như bên nam môn sinh có 
hai vị đại đệ tử là Đức Sariputta (Xá Lợi Phất) và Đức 
Moggallana (Mục Kiền Liên), trong Giáo Hội Tỳ Khưu Ni, 
Đức Phật chỉ định hai vị, Khema và Uppalavana, làm Ni 
trưởng. 

Ngày kia, Tỳ Khưu Ni Mahã Pajapati Gotami đến hầu 
Đức Phật và xin Ngài ban cho phép tu học để bà cố gắng 
thành tựu mục tiêu tối hậu. Đức Phật dạy: 


16 Xem Gradual Sayings, IV trang 184. 




Chương 09 - Đức Phật và Thân Quyến (II) 


167 


"Này Gotami, trong bất luận Giáo Lý nào, phải nhận 
thức rõ ràng, rằng những điều này dẫn đến khát vọng - 
không dẫn đến an vui, đến tính ngã mạn - không đến lòng 
tôn kính, đến ham muốn nhiều - không muốn ít, thích cảnh 
phồn hoa đô thị - không ua ẩn dật, dã duợi - không cố 
gắng, khó đuợc thỏa mãn - không có đức hạnh tri túc; thì 
đúng nhu vậy, Gotami, phải hiểu biết rằng Giáo Lý ấy 
không phải là Chánh Pháp (Dhamma), không phải là Giới 
Luật (Vinaya), không phải là giáo huấn của Đức Đạo Su." 17 

"Nhung trong bất luận Giáo Lý nào, phải nhận thức rõ 
ràng, rằng những điều này dẫn đến an vui - không đua đến 
khát vọng, đến lòng tôn kính - không đến tính ngã mạn, 
muốn ít - không tham nhiều, thích ẩn dật - không ua phồn 
hoa đô thị, tận lực cố gắng - không dã duợi hôn trầm, có 
hạnh tri túc - không khó đuợc thỏa mãn; thì đúng vậy, 
Gotami, phải hiểu rằng Giáo Lý ấy hẳn là Chánh Pháp 
(Dhamma), là Giới Luật (Vinaya), là Giáo Huấn của Đức 
Đại Su." 

ít lâu sau đó bà đắc Quả A-La-Hán với tri kiến phân tích 
(Patisambhida) 18 cùng trí tuệ trực giác. 

Các mệnh phụ phu nhân dòng Sãkya (Thích Ca) đã thọ 
lễ xuất gia cùng lúc với bà cũng đắc Quả A-La-Hán. 

Trong hàng nữ đệ tử của Đức Phật, bà Mahã Pajapati 
đuợc liệt vào hàng cao hạ và nhiều kinh nghiệm nhất 
(Rattannu). 


17 Vinaya Texts, phần III, trang 329-330. Gradual Sayings, phần iv, trang 
186-187. 

18 Hiểu biết phân tích về ý nghĩa (Attha), Pháp (Dhamma), căn nguyên 
(Nirutti), và thấu đáo cả ba (Patibhana). 




168 


Phần I - Đức Phật 


Kinh Therigatha có ghi nhiều dòng thơ do bà đọc lên sau 
khi đắc Quả A-La-Hán. 




Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thi Chủ 


169 


Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại 

Thí Chủ 

"Cũng như tảng đá vững chắc 
không bị gió làm lay chuyến, 
bậc trí tuệ không xúc động 
trước những lời tản dương hay khiên trách." 

— Kinh Pháp Củ 


Đức Phật gia công kiến tạo hạnh phúc cho nhân loại một 
cách bất vụ lợi và không có bất luận sự phân biệt nào giữa 
người giàu và người nghèo, hạng cao sang quyền quý và 
hạng khốn khổ thấp hèn. Những người theo chân và những 
người hộ trì Ngài xuất thân từ cấp bậc thấp nhất đến nấc 
thang xã hội cao nhất. Từ vua chúa đến quan quyền, từ các 
nhà trưởng giả, triệu phú, đến hạng cùng đinh, từ người có 
tâm đạo nhiệt thành đến gái giang hồ trụy lạc, nam và nữ 
giới thuộc các giai cấp xã hội đều hết lòng quý mến Đức 
Phật, chen nhau phụng sự Ngài và đem sứ mạng cao cả của 
Ngài đến mức thành công rực rỡ. Người giàu tiền của thì 
xây dựng tu viện, còn người nghèo - vẫn giàu đức tin - thì 
biểu lộ tâm thành của mình một cách khiêm tốn hơn. Với 
tâm xả hoàn toàn, Đức Phật thọ lãnh vật cúng dường của 
người giàu như người nghèo, không có sự khác biệt nào. 

Tuy nhiên, đối với người nghèo khó và hạng thấp hèn đê 
tiện thì Ngài bày tỏ lòng bi mẫn nhiều hơn. Tựa hồ như 
ong, hút mật từ nhụy hoa mà không làm tổn thương đến 
hoa, Đức Phật sống giữa tín đồ và thí chủ mà không làm 
tổn hại ai mảy may nào. Lễ vật nhiều loại được dâng tới tấp 




170 


Phần 1 - Đức Phật 


đến Ngài. Ngài thọ nhận tất cả, nhưng hoàn toàn không 
luyến ái. 

Mặc dầu phục vụ thế gian với chủ ý tuyệt đối tinh khiết 
và hoàn toàn bất vụ lợi, Đức Phật lắm khi phải đưong đầu 
với nhiều sự đối nghịch mãnh liệt trong những ngày châu 
du hoang Pháp. Ngài bị chỉ trích nghiêm khắc, bị đối xử tàn 
tệ, chửi mắng và tấn công một cách tàn bạo. Không bao giò 
có vị Giáo Chủ nào phải chịu sự đối xử khắc nghiệt đến 
mức ấy. Những người tự xem mình là thù nghịch của Đức 
Phật thường là đạo sư hay tín đồ của các hệ thống tôn giáo 
chủ trưong những nghi thức dị đoan, tạo những phong tục 
vô ích, có hại đến sự tiến bộ tinh thần. Nguy hiểm nhất là 
người anh vợ của Ngài — khi còn là Bồ tát Siddhattha (Sĩ 
Đạt Ta), và cũng là môn sinh của Ngài — sau khi đắc Quả 
Phật. Đó là Devadatta (Đề Bà Đạt Đa), người quyết tâm 
mưu sát Ngài. 

Đức Phật và Devadatta 

Devadatta (Đe Bà Đạt Đa) là con Vua Suppabuddha và 
Hoàng Hậu Pamita 1 , một người cô của Đức Phật. Công 
Chúa Yasodharã (Da Du Đà La) là chị ông Devadatta. Như 
vậy, ông vừa là anh em cô cậu, vừa là em vợ của Thái Tử 
Gotama, tức Đức Phật khi còn là Bồ Tát. Ông xuất gia cùng 
một lúc với Đại Đức Ananda và các hoàng thân dòng Sãkya 
(Thích Ca). Tỳ Khưu Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) không đắc 
được thánh Quả nào nhưng có nhiều phép thần thông 
(Pothujjanika-iddhi) lỗi lạc. Một trong những đại thí chủ hộ 
trì Ngài là Vua Ajatasattu (A Xà Thế), người đã kiến tạo 
cho Ngài một tu viện. 


1 Xem bàng gia phả, cuối Chương 1. 




Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thí Chủ 


171 


Trong những ngày đầu tiên sau khi xuất gia, Tỳ Khiru 
Devadatta (Đe Bà Đạt Đa) có một nếp sống guơng mẫu, 
cao thuợng đến độ Đại Đức Sariputta (Xá Lợi Phất) đi khắp 
thành Rajagaha (Vuong Xá) ca ngợi tài đức Ngài, về sau, 
bị danh lợi trần thế làm mù quáng, Đại Đức Devadatta lại 
ganh tỵ với Đức Phật và hoàn toàn đổi tánh, trở nên nguời 
thù nghịch nguy hiểm nhất của Đức Phật. Cùng một lúc, 
khi lòng sân hận đối với Đức Phật phát sanh trong tâm, bao 
nhiêu phép thần thông của ông tự nhiên mất hết. 

Mặc dầu tu cách xấu xa và sống đời đồi trụy, Devadatta 
(Đe Bà Đạt Đa) có rất đông đệ tử và có nguời sùng bái và 
tôn trọng ông còn hon Đại Đức Sariputta. 

Một hôm Tỳ Khuru Devadatta đến hầu Phật, và thỉnh cầu 
Đức Phật giao quyền cho ông chuởng quản Giáo Hội Tăng 
Già, vì lúc ấy niên thọ Đức Phật đã cao. Đức Phật thẳng 
thắn từ chối: "Chí đến Sariputta (Xá Lợi Phất) và 
Moggallana (Mục Kiền Liên), Nhu Lai còn chua giao phó 
Giáo Hội Tăng Già, có đâu Nhu Lai giao cho nguoi". Đại 
Đức Devadatta lấy làm tức giận và nguyện trả thù. Đe giữ 
gìn và bảo trì uy tín của chúng Tăng, Đức Phật cho công bố 
rằng chỉ có Devadatta chịu trách nhiệm về những hành 
động của ông duới danh nghĩa Tam Bảo (Phật, Pháp, 
Tăng). 

Sau đó Devadatta âm mưu với Thái Tử Ajatasattu (A Xà 
Thế) toan sát hại Đức Phật. Ông khuyên Ajatasattu nên giết 
cha đoạt ngai vàng. Phần ông sẽ giết Đức Phật để nắm 
quyền chuởng quản Giáo Hội Tăng Già. Kẻ bất hiếu, 
Ajatasattu, thành công muu sát nguời cha có tâm đạo nhiệt 
thành. Còn Devadatta thì thuê những tay thiện xạ đi giết 
Đức Thế Tôn. Nhung trái với điều ông mong muốn, tất cả 



172 


Phần 1 - Đức Phật 


những người được thuê ấy, lúc gần đến Đức Phật đều xin 
quy y Tam Bảo và theo Ngài. Mưu đồ bất thành, Devadatta 
quyết tâm chính ông ta sẽ ra tay sát hại Đức Phật. Trong lúc 
Đức Phật đi bên sườn núi Gijjhakuta (Linh Thứu), ông trèo 
lên đỉnh cao, xô một tảng đá to lăn xuống ngay Đức Phật. 
May thay, đá va nhằm một tảng đá khác, bể ra làm nhiều 
mảnh và chỉ có một mảnh vụn roi nhẹ vào chân Đức Phật 
làm máu chảy. Vị luông y Jivaka liền đến săn sóc vết 
thưong cho Ngài. 

Một lần khác, Devadatta mưu toan làm hại Đức Phật 
bằng cách cho tượng Nalagiri uống rượu mạnh đến say rồi 
xua nó chạy ngay vào Đức Phật. Khi tượng Nalagiri trở nên 
rất dữ tợn chạy vồ đến gần, thì Đại Đức Ananda, lật đật 
đứng chặn trước, định hy sinh cho voi đạp mình để cứu 
nguy Đức Phật. Nhưng Đức Thế Tôn dùng tâm "Từ " 
(Metta) cảm hóa voi say. 

Sau hành động tội lỗi ấy, Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) mất 
hết uy tín, và dư luận cực kỳ chống đối ông. Vua Ajatasattu 
(A Xà Thế) phải bỏ rơi, không nâng đỡ ông nữa. Tiếng xấu 
lan rộng và bao nhiêu ân huệ của nhà vua đều mất dần. 
Nhưng Devadatta (Đe Bà Đạt Đa) vẫn còn nhiều ngã mạn 
và cố hại Đức Phật cho kỳ được. Với trí thông minh sẵn có, 
ông ta xoay qua một mưu toan có vẻ hòa bình hơn. Cùng 
với những tâm hồn không kém xấu xa tội lồi như Tỳ Khưu 
Kokalika, ông âm mưu chia rẽ Tăng Già. 

Một hôm, ông đến yêu cầu Đức Phật ban hành thêm năm 
điều sau đây trong giới luật cho hàng xuất gia: 

1. Tỳ Khưu phải sống trọn đời trong rừng. 

2. Tỳ Khưu phải sống đời du phương hành khất. 



Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thi Chủ 


173 


3. Tỳ Khưu phải đắp y Pamsakula (y may bằng những 

mảnh vải lượm ở các đống rác, hoặc ở nghĩa địa). 

4. Tỳ Khưu phải sống dưới gốc cây. 

5. Tỳ Khưu phải trường chay (ăn chay suốt đời). 

Biết trước rằng Đức Phật sẽ không chấp thuận lời yêu 
cầu, nhưng cố ý thỉnh nguyện để Đức Phật từ chối, rồi ông 
sẽ dựa vào đấy để nói xấu Đức Phật và do đó ông mong sẽ 
được sự ủng hộ của đám người kém hiểu biết. 

Với lòng từ bi và đức quảng đại khoan dung bao la, Đức 
Phật tuyên bố rằng các đệ tử Ngài được tự do hành động về 
năm điều này, muốn áp dụng hay không cũng được. Ngài 
không bắt buộc phải theo một chiều nào nhất định. 

Devadatta (Đe Bà Đạt Đa) liền dựa vào sự từ chối ấy 
làm cớ để gây chia rẽ trong hàng Tăng chúng. Ông kêu gọi 
các tỳ khưu như sau: "Này các đạo hữu, những điểm yêu 
cầu của tôi và những lời của Đức Phật, lời nào cao thượng 
hon? Ai muốn thoát khỏi mọi đau khổ hãy theo tôi". Lúc ấy 
có những vị mới xuất gia, không rành Giáo Pháp, nhìn thấy 
đề nghị của Devadatta có vẻ họp lý nên đi theo ông đến 
Gayasisa. Nhưng hai Ngài Sariputta và Moggallana, theo 
lời dạy của Đức Phật, đi theo sau đến đó để giải thích Giáo 
Pháp cho những người lầm đường lạc lối ấy, và đưa các vị 
ấy về. 

Từ đó về sau, những ngày đen tối vồn vã đến Devadatta. 
Ông lâm bệnh trầm trọng. 

Trước khi nhắm mắt, ông thành thật ăn năn hối cải và 
mong muốn yết kiến Đức Phật. Nhưng lúc ấy nghiệp dữ trổ 
sanh và ông phải chết một cách cực kỳ khốn khổ, không 



174 


Phần 1 - Đức Phật 


được gặp Đức Phật. Tuy nhiên, đến phút cuối cùng ông đọc 
câu kinh quy y Phật. 

Mặc dầu ông phải chịu sống trong khổ cảnh vì những tội 
ác quan trọng, kinh sách ghi rằng trong một tưong lai xa 
xôi, do nhờ cuộc sống trong sạch và cao thượng trong 
những năm đầu, Devadatta (Đe Bà Đạt Đa) sẽ trở thành 
một vị Phật Độc Giác tên Atthissara. 

Anathapỉndỉka (Cấp Cô Độc) 

Vị thí chủ (dayaka) quan trọng nhất thời Đức Phật còn 
tại tiền là ông Anathapindika (Cấp Cô Độc), một trưởng giả 
triệu phú. Tên tộc của ông là Sudatta. về sau, do lòng 
quảng đại vô song của ông, người đời tặng ông danh hiệu 
Anathapindika, có nghĩa là "nuôi ăn những người không 
được giúp đỡ", hay "trợ cấp những kẻ cô đon hiu quạnh". 
Savatthi (Xá Vệ) là noi chôn nhau cắt rún của ông. 

Ngày kia ông có việc đi từ Savatthi đến Rajagaha 
(Vưong Xá) để gặp người anh rể. Hôm ấy ông anh rể 
không ra tận cửa để đón ông như thường lệ mà ông Sudatta 
phải vào tận phía sau nhà để gặp anh, lúc ấy đang bận rộn 
lo chuẩn bị một bữa tiệc. Khi hỏi ra, Sudatta lấy làm vui 
được biết rằng người anh rể đang sửa soạn để đón tiếp Đức 
Phật vào ngày hôm sau. 

Thoáng nghe đến danh từ "Buddha" - Phật, trong lòng 
Sudatta đã chớm nở một hứng thú lạ thường và ông hết 
lòng mong mỏi được gặp Đức Phật. Ông cũng được biết 
rằng lúc ấy Đức Phật đang ngự trong cụm rừng Sitavana, 
gần đấy, và khi nghĩ rằng qua hôm sau sẽ được cơ hội quý 
báu yết kiến Ngài thì ông lấy làm hoan hỷ, yên trí đi ngủ. 
Nhưng lòng vẫn nôn nao mong gặp Đức Phật, đến độ 



Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thi Chủ 


175 


không làm sao ngủ được. Trong đêm khuya, ông dậy sớm 
và đi lần đến rừng Sitavana, xuyên qua một nghĩa địa. Lúc 
ấy một hiện tượng mới lạ xảy đến cho ông. Khi ra đi trong 
đêm tối, đức tin của ông với Đức Phật thật vô cùng trong 
sạch. Do đó, có những tia sáng phát tủa ra từ thân. Thấy 
ánh sáng tự nhiên phát sinh, ông đâm ra sợ hãi và muốn 
quay trở về. Bấy giờ Trời Yaklcha (Đe Thích) khuyến khích 
ông như sau: 

"Hàng trăm thớt tượng hay, cả trăm ngựa giỏi, 

Đúng vậy, và hàng trăm cồ xe, 

Cả trăm ngàn thị nữ, tai đeo 

Đầy vòng vàng - tất cả những điều ấy không bằng 

Một phần nhỏ (nguyên văn: một phần mười sáu) của một 

bước đi (như thế này). 

Hãy tiến bước! Hãy mạnh dạn đi tới! 

Tiếp tục đi có lợi hon là trở về. 2 " 

Được khích lệ, trưởng giả Sudatta hết sợ, can đảm bước 
tới, và đức tin trở lại trong sạch. Ánh sáng do đó phát sanh 
lại. Ồng sợ. Ánh sáng mất. Trời Đe Thích khuyến khích. 
Và như vậy đến lần thứ ba. Rốt cục ông đến rừng Sitavana 
nhằm lúc Đức Phật đang đi kinh hành ngoài trời, biết rằng 
lúc ấy ông sẽ đến. Đức Phật gọi ông lại gần. 

Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) lấy làm hoan 
hỷ được yết kiến Đức Phật và cung kỉnh hỏi thăm Ngài có 
yên vui không. Đức Phật trả lời: 

"Chắc chắn lúc nào cũng yên vui 
Vì bên trong một vị A-La-Hán 
Mọi thứ lửa đều được dập tắt. 


7 Kindred Sayings, phần 1, trang 272. 




176 


Phần I - Đức Phật 


Không còn đeo níu dục vọng, 

Hoàn toàn mát mẻ. 

Dứt bỏ mọi mầm mong khả dĩ tạo đời sống mới, 

Cắt đứt mọi trói buộc phiền phức, 

Chế ngự mọi đau khổ và phiền não 

Một vị A-La-Hán luôn luôn đuợc an tĩnh vắng lặng 

Vì tâm đã thành tựu trạng thái thanh bình an lạc. 3 " 

Sau khi nghe Pháp, ông Anathapindika (Cấp Cô Độc) 
đắc Quả Tu Đà Huờn (Sotapatti, Nhập Lưu), và cung thỉnh 
Đức Phật nhập Hạ tại Savatthi. Đức Phật chấp thuận và gợi 
ý rằng chư Phật chỉ thích ở noi vắng vẻ. Trưởng giả cấp 
Cô Độc trở về Savatthi mua một thửa đất của hoàng thân 
Jeta. Chuyện tích thuật rằng giá tiền của thửa đất ấy được 
phân định bằng cách sắp tiền vàng trên mặt đất. Tiền trải ra 
đến đâu là đến đó đất đã được bán. Trên đất ấy, Trưởng Giả 
Anathapindika (Cấp Cô Độc) kiến tạo ngôi tịnh xá trứ danh 
Jetavana (Kỳ Viên). Noi đây Đức Phật nhập Hạ mười chín 
lần. Phần lớn các bài Pháp cũng được Đức Phật thuyết 
giảng tại đây. 

Đa số các bài Pháp có liên quan đến hàng cư sĩ là do 
Đức Phật giảng cho ông Anathapindika, mặc dầu nhiều lần 
ông muốn mà không dám hỏi vì sợ làm phiền Đức Phật. 

Lần nọ, khi thuyết giảng về pháp bố thí cho ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc), Đức Phật dạy rằng dâng 
cúng đến chư Tăng hay Đức Phật tạo rất nhiều phước báu. 
Nhưng kiến thiết tu viện, giúp chư tỳ khưu có chồ tu hành 
càng được nhiều phước báu hon. Càng nhiều phước hon 
xây cất tu viện là quy y Tam bảo. Càng nhiều phước hon 
quy y Tam Bảo là nghiêm trì Năm Giới. Càng nhiều phước 


3 Kindred Sayings, phần 1, trang 273. 




Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thi Chủ 


177 


báu hơn Trì giới là hành Thiền một lúc về tâm Từ. Và cuối 
cùng, hơn tất cả các phuớc báu, là phát triển sự chứng ngộ 
tánh cách vô thuờng của vạn hữu (Vipassana - Minh Sát 
Tuệ ) 4 

Vậy theo tinh thần bài Pháp này, bố thí là buớc đầu tiên 
trên đuờng tu tập của nguời Phật tử. Quan trọng hơn bố thí 
là nghiêm trì ít nữa là năm giới căn bản, tức tự khép mình 
vào kỷ cuơng có khuynh huớng kiểm soát hành động và lời 
nói. Quan trọng và hữu ích hơn nữa là trau dồi những đức 
tánh cao thuợng nhu tâm Từ (Metta). Nhung trên tất cả, 
quan trọng và hữu ích hơn tất cả mọi kỷ cuơng mà mình tự 
đặt cho mình là thành thật cố gắng, kiên trì tận lực chuyên 
cần để thấu triệt sự vật, thông hiểu thực tuớng của đời 
sống. 

Giảng về bốn loại hạnh phúc của nguời cu sĩ, Đức Phật 
dạy: 

"Có bốn loại hạnh phúc vật chất mà nguời tại gia cu sĩ 
có thể thọ huởng, thỉnh thoảng và tùy cơ hội, là: hạnh phúc 
đuợc có vật sở hữu (atthisukha), hạnh phúc đuợc có tài sản 
(bhogasukha), hạnh phúc không nợ nần (ananasukha), và 
hạnh phúc không bị khiển trách (anavajjasukha). 

'Hạnh phúc đuợc có sở hữu là gì?' 

"Là hạnh phúc của nguời kia đã tạo nên tài sản do nhờ 
nồ lực cố gắng, nhờ sức lao động chân tay và mồ hôi nuớc 
mắt, thâu thập và thọ lãnh một cách hợp pháp. Khi nghĩ 
rằng tài sản này ta đã tạo nên do nhờ sự nồ lực cố gắng, 
thâu thập và thọ lãnh hợp pháp, nguời kia cảm thấy thỏa 
thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc đuợc có vật sở hữu. 


4 Xem Gradual Sayings, tập iv, trang 264-265. 




178 


Phần I - Đức Phật 


'Hạnh phúc được có tài sản là gì?' 

"Là hạnh phúc của người kia đã tạo tài sản do nhờ nồ lực 
cố gắng. Giờ đây chính mình thọ hưởng tài sản ấy, hoặc 
dùng của ấy để gieo phước. Khi nghĩ rằng nhờ tài sản đã 
tạo nên nay chính ta thọ hưởng và gieo thêm phước, người 
kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc 
được có tài sản. 

'Hạnh phúc không mang nợ là gì?' 

"Là hạnh phúc của người kia không thiếu ai món nợ nhỏ 
nợ lớn nào. Khi nghĩ rằng ta không thiếu ai món nợ nhỏ lớn 
nào, người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó gọi 
là hạnh phúc không mang nợ. 

'Hạnh phúc không bị khiển trách là gì?' 

"Là hạnh phúc của bậc thánh nhân trong sạch, không có 
gì để bận tâm hối cải, không có gì đáng bị phiền trách về tư 
tưởng. Không nghĩ rằng mình thọ hưởng hạnh phúc, không 
có gì đáng bị khiển trách về hành động, không có gì đáng 
bị khiển trách về lời nói và không có gì đáng bị khiển trách 
về tư tưởng, bậc thánh nhân cảm thấy hoan hỷ. Đó là hạnh 
phúc không bị khiển trách. 

"Thành tựu hạnh phúc không mang nợ. 

Người kia có thể nghĩ rằng mình được phước báu thật sự 

có quyền sở hữu. 

Khi thọ hưởng hạnh phúc có tài sản, người kia nhận thấy 

đó là nhò trí tuệ. Và nhận thấy tức hiểu biết. 

Vậy người kia sáng suốt về cả hai phưong diện. 

Nhưng đó chỉ một phần nhỏ (nguyên văn: một phần 



Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thi Chủ 


179 


mười sáu) 

So với hạnh phúc không bị khiển trách ." 5 

Nhân một cơ hội khác, khi Đức Phật đến viếng nhà 
Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc), Ngài nghe có 
tiếng ồn ào phía sau nên hỏi thăm. Ông cấp Cô Độc bạch: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, đó là Sujata, dâu của con, vẫn 
sống chung với chúng con. Nó là con nhà giàu có và trưởng 
thành trong cảnh sung túc của gia đình. Nó không nghe lời 
cha mẹ chồng và không để ý đến lời khuyên dạy của cha 
mẹ chồng. Nó cũng không biết tôn trọng, kính nể và sùng 
bái Đức Thế Tôn". Đức Phật cho gọi cô dâu và giảng cho 
nghe một bài Pháp về bảy hạng vợ trên thế gian, thời xưa 
cũng như trong xã hội hiện đại: 

"Người không sẵn lòng bi mẫn, tâm hồn đồi bại, không 
ngó ngàng chăm sóc chồng và không nhã nhặn ôn hòa. 
Người dễ bị khiêu gợi, dễ bị kích thích làm chuyện hư hèn 
trắc nết, có khuynh hướng phá rối quấy rầy - Hãy gọi kẻ ấy 
là "một người vợ khuấy rối!" — (Vadhakabhariya) 

"Kẻ phung phí của chồng, dầu chút đỉnh nào mà chồng 
đã có công tạo nên bằng tiểu công nghệ, thương mại hay 
nông nghiệp - Hãy gọi kẻ ấy là "một người vợ có tánh trộm 
cắp!" — (Corabhariya) 

"Người làm biếng, tham ăn, cả ngày không làm gì mà 
chỉ ngồi lê đôi mách và la lối gắt gỏng om sòm, không để ý 
đến công lao khổ nhọc và chuyên cần của chồng - Hãy gọi 
kẻ ấy là "một người vợ như bà chủ!" — (Ayyabhariya) 


5 Gradual Sayings, tập ii, trang 77-78. Anguttara Nikaya, Tăng Nhứt A 
Hàm, ii, trang 67-68. 




180 


Phần 1 - Đức Phật 


"Người luôn luôn hiền lương và từ mẫn, bảo vệ chồng 
như bà mẹ hiền chăm sóc đứa con duy nhất và thận trọng 
giữ gìn của cải mà chồng tạo nên. Trông nom và để ý từng 
tí một - Hãy gọi người ấy là "một người vợ như mẹ!" — 
(Matubhariya) 

"Người kính nể chồng như em đối với anh, khiêm tốn ôn 
hòa và hết lòng phục vụ mọi ý muốn của chồng - Hãy gọi 
người ấy là "một người vợ như em gái!" 
(Bhaginibhariya) 

"Người hoan hỷ đến với chồng như gặp lại người bạn 
thân lâu ngày xa cách, con người cao quý, đức hạnh và 
trong trắng - Hãy gọi người ấy là "một người vợ như người 
bạn!" — (Sakhibhariya) 

"Người, khi bị hăm dọa sẽ làm tổn hại đến mình, hay 
hình phạt mình, không nổi giận mà trầm tĩnh, chịu đựng tất 
cả mà không ác ý, luôn luôn vâng lời chồng mà không bao 
giờ sân hận - Hãy gọi người ấy là "một người vợ như tớ 
gái!" — (Dasibhariya ) 6 

Đức Phật giảng giải về đặc tánh của bảy hạng vợ trong 
thế gian và lưu ý rằng hạng vợ gây rối cho chồng, trộm cắp 
và làm bà chủ của chồng là xấu. Trái lại, hạng vợ đối với 
chồng có tình thương như mẹ, như em gái, như bạn và như 
người tớ gái trung thành là tốt và đáng được tán dương. Và 
Ngài hỏi: "Này Sujata, đó là bảy hạng vợ, con thuộc về 
hạng nào?" 

— Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nghĩ rằng kể từ 
nay con thuộc về hạng vợ như người tớ gái. 


6 Gradual Sayings, tập iv trang 56-58. Anguttara Nikaya, Tăng Nhứt A 
Hàm, tập iv, trang 92-93 




Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thi Chủ 


181 


Ông Anathapindika (Cấp Cô Độc) đến viếng Đức Phật 
mỗi ngày và đôi khi nhận thấy rằng trong lúc Đức Phật 
vắng mặt có nhiều thiện tín tỏ ra thất vọng vì đến mà không 
được yết kiến Ngài, nên ông bạch với Đại Đức Ananda xin 
thuật lại cho Đức Phật và thỉnh ý, xem có cách nào để cho 
thiện tín bày tỏ lòng kỉnh mến ngưỡng mộ khi Ngài bận 
châu du hoang Pháp. Ket quả là một cây Bồ đề được trồng 
ngay giữa lối vào tịnh xá 7 . 

Vợ Trưởng Giả cấp Cô Độc, Bà Punnalakkhana, là một 
người hiền lưong đạo đức. Mahã Subhadda, Cula 
Subhada,và Sumana, ba người con gái ông đều có tâm đạo 
rất nhiệt thành. Hai chị đắc Quả Tu Đà Hườn. Người em út 
đắc Quả Tu Đà Hàm. Con trai duy nhất của ông, Kala, lúc 
ban đầu không thích đi chùa lễ Phật và không chịu ghép 
mình vào nếp sống đạo hạnh nhưng về sau, nhờ sự khéo léo 
của cha, nghe lời dạy của Đức Phật và đắc Quả Tu Đà 
Hườn. 

Ông Anathapindika (Cấp Cô Độc) trút hoi thở cuối cùng 
sau khi nghe Đức Sariputta (Xá Lợi Phất) thuyết một thời 
Pháp 8 . 

Lúc cảm thấy không còn sống được lâu ngày nữa, ông 
gởi người đến báo tin cho Đức Phật hay rằng bệnh tình ông 
đã đến hồi trầm trọng, xin kính cẩn đảnh lễ Đức Phật và 
cung thỉnh Đức Sariputta (Xá Lợi Phất) mở lượng bi mẫn, 
quang lâm đến viếng trước khi ông nhắm mắt. 

Theo lời thỉnh cầu, Đại Đức Sariputta đi cùng với Đại 
Đức Ananda đến nhà Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô 


7 Xem Chương 9 (Cây bồ đề Ananda). 

8 Majjhima Nikãya iii, 262. Further Dialogues of The Buddha, tập ii, trang 
302-305 




182 


Phần 1 - Đức Phật 


Độc) và hỏi thăm về bệnh trạng ông. Ông cấp Cô Độc bạch 
rằng mình đang đau đớn vô cùng và không thấy dấu hiệu 
thuyên giảm. 

Đức Xá Lợi Phất liền thuyết giảng cho ông một bài Pháp 
cao siêu. Khi nghe xong, nuớc mắt ông ràn rụa trào ra. Đức 
Ananda thấy vậy hỏi có phải ông lo sợ nên tinh thần trở nên 
suy nhuợc không? Ông trả lời: "Kính bạch Đại Đức, thật 
không phải vậy, tinh thần con không chút giảm suy. Ảy chỉ 
vì mặc dầu đã nghe nhiều bài Pháp do Đức Tôn Su thuyết 
giảng, con chua hề đuợc nghe Pháp cao siêu nhu thế này." 

Đại Đức Xá Lợi Phất giải thích rằng: "Những Pháp cao 
siêu nhu thế này chỉ để giảng cho các đệ tử tiến bộ chớ 
không cho hàng cu sĩ, bởi vì họ sẽ không thể thấu hiểu." 

Ông Anathapindika (Cấp Cô Độc) nhân co hội này thỉnh 
cầu Đại Đức Sariputta (Xá Lợi Phất) truyền bá Giáo Pháp 
cao siêu và khó hiểu này đến những nguời cu sĩ tại gia, vì 
có nguời sẽ có thể lãnh hội. 

Khi hai vị đệ tử của Đức Phật ra về thì ông cấp Cô Độc 
thở hoi cuối cùng và tức khắc tái sanh vào cung Trời Tusita 
(Đấu Xuất). 

Đêm ấy vị Trời Anathapindika, từ cung Trời Đấu Xuất 
trở về tịnh xá, hào quang của Ngài chiếu ngời, sáng cả 
Khuppipãsã vuờn. Ngài đảnh lễ Đức Phật, tán duong phẩm 
hạnh và tài đức của Đại Đức Sariputta và bày tỏ niềm hân 
hoan đuợc gặp lại Đức Phật và chu vị đệ tử của Đức Phật 
trong tịnh xá do Ngài kiến tạo. Cũng trong dịp này, vị Trời 
Anathapindika ghi nhận: 

"Thiện ý và trí tuệ, cùng với 

Tâm đuợc rèn luyện đúng phuong pháp 



Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thi Chủ 


183 


Và phẩm hạnh cao thượng nhất 

Dựa trên căn bản giới luật, 

Làm cho chúng sanh trong sạch, 

Chớ không phải giai cấp hay tài sản . 9 

Bà Visakha 

Visakha là con gái nhà triệu phú Dhananjaya. Cô rất 
giàu lòng quảng đại và có tâm đạo nhiệt thành. Mẹ cô là 
Sumana Devi và ông ngoại cô là nhà triệu phú Mendaka mà 
cô hết sức thưong mến và quý trọng. 

Ngày nọ, khi cô mới lên bảy, Đức Phật có dịp đến viếng 
Bhaddiya, quê cô, trong Vưong Quốc Anga. Được nghe tin 
lành ấy, ông ngoại cô bảo: "Này cháu thân mến, hôm nay là 
ngày vui của cháu và của ông. Vậy cháu hãy tập trung năm 
trăm tớ gái, những nô tỳ của cháu, bắt kế năm trăm cồ xe 
cùng với năm trăm thị nữ, cháu hãy đi đón tiếp Đức Phật". 

Cô vui vẻ vâng lời. Khi đến nơi, cô đảnh lễ Đức Phật rồi 
cung kính ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn lấy làm đẹp ý 
thấy tư cách phong nhã lễ độ của cô. Tuy tuổi còn nhỏ 
nhưng tinh thần cô Visakha đã đến mức tiến bộ khá cao. 
Sau khi nghe Đức Phật thuyết Pháp, cô đắc Quả Tu Đà 
Hườn. 

Kinh sách ghi rằng cô Visakha có sức mạnh như đàn ông 
và rất mỹ miều duyên dáng từ thuở còn thơ. Tóc nàng tựa 
như đuôi công và khi bỏ xả ra dài chí lai áo rồi cuộn trở 
lên. Môi nàng tự nhiên đỏ hồng và rất dịu dàng. Răng trắng 
như ngà, khít khao đều đặn và sáng ngời như hai hàng 
ngọc. Da cô Visakha mịn màng như cánh hoa sen màu 


9 Kindred Sayings, phần 1, trang 80. 




184 


Phần 1 - Đức Phật 


vàng. Cho đến lúc già và có đông con, Bà Visakha vẫn còn 
giữ hình dáng đẹp đẽ của thòi son trẻ. Kesakalyana, 
mamsakalyana, atthikalyana, chavikalyana và vayakalyana. 

Được phú cho năm vẻ đẹp của người phụ nữ - tóc, da, 
xưong, vóc và tuổi trẻ - Visakha lại còn trí tuệ hon người, 
sáng suốt trong việc thế gian cũng như trong lãnh vực tinh 
thần đạo đức. 

Lúc còn mười lăm mười sáu tuổi, nhân một ngày lễ nọ, 
nàng cùng đi với nhiều tỳ nữ ra mé sông để tắm. Tình cờ 
một đám mưa to từ xa kéo đến. Tất cả mọi người đều lật 
đật bỏ chạy vào tạm trú trong một căn nhà bỏ trống, trừ cô 
Visakha. 

Cùng lúc ấy cũng có vài vị bà la môn đang đi tìm một 
người phụ nữ có đủ năm vẻ đẹp cho ông thầy trẻ tuổi của 
mình. Cô không vội vã hấp tấp mà chậm rãi, khoan thai lần 
bước đi vào dụt mưa trong nhà. Các vị bà la môn trông thấy 
lấy làm ngạc nhiên, hỏi cô tại sao không chạy mau vào cho 
khỏi ướt mình. 

Cô Visakha nhân co hội, ứng khẩu nói lên quan điểm 
của mình. Cô nói rằng cô có thể còn chạy mau hon những 
người khác, nhưng cố ý không làm vậy. Và cô giải thích 
rằng nếu có vị vua kia đang mặc sắc phục triều đình bồng 
nhiên xăn áo quần lên chạy hối hả vào cung điện, thì ắt 
không thích đáng. Một thớt ngự tượng đường bệ oai 
nghiêm, mình mang đầy trang sức mà không dõng dạc lần 
bước, lại đâm đầu bỏ chạy ngoài đường, thì cũng là một 
cảnh tượng trái mắt. Những nhà sư thanh nhã khả kính 
cũng bị chỉ trích nếu các ngài chạy xốc xếch y bát. Cùng 
thế ấy, người phụ nữ chạy ngoài đường như đàn ông sẽ mất 
hết nề nếp đoan trang phong nhã. 



Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thí Chủ 


185 


Các vị bà la môn lấy làm hoan hỷ được nghe những lời 
cao đẹp ấy và nghĩ rằng cô Visakha sẽ là người vợ lý tưởng 
cho thầy mình. Sau đó mọi việc thích nghi được sắp xếp để 
vị thầy bà la môn Punnavaddhana, con của nhà triệu phú 
Migara, vốn không phải là Phật tử, đi cưới cô Visakha. 

Lễ cưới cử hành rất trọng thể. Ngoài những của hồi môn 
rất quan trọng và những món đồ trang sức quý giá 
(mahalatapilandhana), người cha sáng suốt còn dạy con gái 
những điều sau đây: 

1. Không đem lửa trong nhà ra ngoài ngõ. 

2. Không đem lửa bên ngoài vào nhà. 

3. Chỉ cho đến những người biết cho. 

4. Không cho đến những người không biết cho. 

5. Cho đến cả hai, những người biết cho và những người 
không biết cho. 

6. Ngồi một cách an vui. 

7. Ăn một cách an vui. 

8. Ngủ một cách an vui. 

9. Coi chừng lửa. 

10. Tôn trọng các vị Trời trong nhà. 

Các điều ấy có nghĩa là: 

1. Không nên nói xấu chồng và cha mẹ chồng với người 
ngoài. Cũng không nên đem chuyện xấu bên nhà chồng 
thuật lại cho người ngoài. 

2. Không nên ngồi lê đôi mách, nghe ngóng những chuyện 
xấu của người ngoài rồi đem về nhà bàn tán. 

3. Đồ trong nhà chỉ nên đưa cho những người nào mượn rồi 
trả lại. 



186 


Phần 1 - Đức Phật 


4 . Không nên đưa cho những người mượn đồ mà không trả 
lại. 

5. Phải giúp đỡ thân bằng quyến thuộc nghèo khó, dầu họ 
trả lại được hay không. 

6. Phải ngồi đúng chồ thích nghi. Khi thấy cha mẹ chồng 
đến phải đứng dậy. 

7. Trước khi ăn com phải coi có dọn đầy đủ cho cha mẹ 
chồng và chồng chưa. Cũng phải coi chừng xem người 
làm trong nhà có được chăm sóc đầy đủ không. 

8. Trước khi đi ngủ phải quan sát nhà cửa, ghế bàn. Cửa 
đóng then gài cẩn thận. Xem coi những người giúp việc 
trong nhà có làm đủ bổn phận của họ chưa và cha mẹ 
chồng đã đi ngủ chưa. Thế thường người nội trợ phải 
thức khuya dậy sớm, và trừ khi đau ốm, không nên ngủ 
ngày. 

9. Phải xem chồng và cha mẹ chồng như lửa. Mồi khi có 
việc với cha mẹ chồng và chồng phải hết sức thận trọng 
cũng như phải thận trọng khi làm việc với lửa. 

10. Cha mẹ chồng và chồng phải được tôn kính như những 
vị Trời trong nhà. Nên ghi nhận rằng Đức Phật thường 
nhắc đến cha mẹ chồng như những vị Trời trong nhà 
(Sassudeva). 

Ngày cô Visakha về nhà chồng tại Savatthi, rất đông 
người trong thành phố tới tấp gởi đến nàng đủ loại tặng 
phẩm. Nhưng vốn giàu lòng quảng đại cô gởi quà, tặng lại 
mỗi người với vài lời ân cần và đối xử với mọi người như 
chính thân bằng quyến thuộc mình. Do thái độ cao quý ấy, 
ngay trong những ngày đầu tiên, tất cả mọi người bên nhà 
chồng đều quý chuộng cô. 



Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thí Chủ 


187 


Một việc tình cở chỉ rõ rằng tình thương của cô bao trùm 
cả loài thú. Hôm nọ, được biết con ngựa cái ở sau nhà sắp 
đẻ, cô tức khắc cùng các nô tỳ đốt đuốc ra tận chuồng và 
hết lòng chăm sóc ngựa cho đến khi đẻ xong xuôi mới đi 
ngủ. 

Cha chồng cô là đệ tử trung kiên của Nigantha 
Nataputta. Ngày nọ ông thỉnh về nhà rất đông các tu sĩ lõa 
thể. Khi các vị đến, Visakha được mời ra để đảnh lễ những 
vị mà người ta gọi là A-La-Hán. Thoạt nghe đến danh từ A- 
La-Hán, cô lấy làm hoan hỷ và vội vã bước ra. Nàng chỉ 
thấy những tu sĩ lõa lồ ngã mạn. Đối với người phụ nữ 
phong lưu thanh nhã như cô Visakha, thật không thể chịu 
được. Cô phiền trách cha chồng và quày quả trở vào. 
Những đạo sĩ lấy làm tức giận, bắt lỗi nhà triệu phú tại sao 
đem vào nhà mình một tín nữ của Đức Phật. Họ yêu cầu 
ông đuổi cô ra khỏi nhà tức khắc. Ồng triệu phú khuyên 
giải hết lời mới nguôi giận. 

Ngày nọ, ông cha chồng ngồi trên ghế và bắt đầu ăn một 
món cháo nóng rất ngon trong cái chén bằng vàng. Ngay 
lúc ấy có một vị tỳ khưu bước vào nhà khất thực. Cô 
Visakha liền đứng qua một bên để cha chồng trông thấy 
nhà sư. Tuy đã thấy nhưng ông cha chồng vẫn làm lơ, tiếp 
tục ăn như thường. Cô thấy vậy cung kính bạch sư: "Bạch 
sư, xin thỉnh sư hoan hỷ bước sang nhà khác. Cha chồng tôi 
đang dùng những món ăn đã hư cũ (puranam)." 

Nhà triệu phú kém thông minh, hiểu lầm ý nghĩa của lời 
nói nên lấy làm tức giận, truyền gia đình đuổi cô Visakha 
ra khỏi nhà. 

Nhưng tất cả tôi tớ trong nhà đều hết lòng quý chuộng cô 
nên không ai dám động đến. 



188 


Phần 1 - Đức Phật 


CÔ Visakha luôn luôn biết tôn trọng kỷ luật gia đình 
nhung không thể chấp nhận cách đối xử nhu thế mà không 
phản đối, dầu là cha chồng. Cô lễ phép trình bày: "Thua 
cha, quả thật không có đủ lý do để buộc con phải rời khỏi 
nhà. Không phải cha đem con về đây nhu nguời mua nô lệ. 
Trong lúc cha mẹ còn sanh tiền, con gái không thể bỏ nhà 
ra đi nhu vậy. Vì lẽ ấy khi con rời nhà để sang đây, cha con 
có mời tám nguời trong thân tộc và gởi gắm con cho các vị 
ấy. Cha con nói: 'Neu con gái tôi có phạm điều gì lỗi lầm, 
xin các vị hãy dò xét cặn kẽ.' Vậy xin cha hãy mời các vị ấy 
đến để xét xử, xem con có lỗi hay không." 

Nhà triệu phú chấp thuận lời đề nghị hữu lý ấy, mòi tám 
vị thân nhân kia lại và phân trần: 

"Nhân một ngày lễ, tôi đang ngồi ăn cháo nấu với sữa 
trong một cái chén bằng vàng, thì con dâu tôi nói rằng tôi 
ăn những vật thực đã hu cũ. Xin quý vị hãy vạch ra cho nó 
thấy lỗi và đuổi nó ra khỏi nhà này." 

Cô Visakha giải thích: 

"Thật ra không hẳn tôi nói đúng nhu vậy. Lúc cha chồng 
tôi đang dùng cháo thì có một vị tỳ khưu vào nhà khất thực. 
Cha chồng tôi thấy mà làm ngo. 

Nghĩ bụng rằng cha chồng tôi không làm đuợc điều thiện 
nào trong hiện tại mà chỉ thọ huởng phuớc báu đã tạo trong 
quá khứ, nên tôi bạch với vị tỳ khira: "Bạch su, xin thỉnh su 
hoan hỷ buớc sang nhà khác. Cha chồng tôi đang dùng 
những thức ăn đã hu cũ", tôi nói nhu vậy thì có điều chi là 
sai quấy?" 

Mọi nguời nhìn nhận rằng cô Visakha không có lỗi. Ồng 
cha chồng cũng đồng ý. Nhung chua hết giận, ông bắt qua 



Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thí Chủ 


189 


tội CÔ dâu tại sao giữa đêm khuya mà thắp đuốc cùng với 
nô tỳ đi ra sau vuờn. 

Một lần nữa cô giải thích tại sao cô làm vậy. Tám vị thân 
nhân ghi nhận rằng vì tình thuong một con thú đang chịu 
đau đớn, cô dâu cao quý đã làm một việc cực nhọc mà cho 
đến các nô tỳ chua chắc đã làm. Nhu vậy là rất đuợc tán 
duong, hẳn là không có lỗi. 

Nhung ông cha chồng triệu phú đầy lòng thù hận chua 
chịu ngừng. 

Tìm không ra lỗi gì nữa của cô, ông bắt qua chuyện khác 
và nói rằng truớc khi về nhà chồng, nàng có học muời điều, 
thí dụ như: "Lửa trong nhà không nên đem ra ngoài ngõ." 
Vậy, thật sự có thể sống đặng chăng nếu đôi khi không đem 
lửa cho hàng xóm láng giềng mồi? 

Cô Visakha nhân co hội giải thích rành rẽ mười điểm. 
Ống cha chồng không còn gì nữa để buộc tội, ngồi lặng 
thinh. 

Cô là người biết tự trọng. Sau khi chứng minh rằng mình 
không có lồi thì cô tỏ ý muốn ra đi, theo lời cha chồng 
đuổi. 

Nhà triệu phú đổi hẳn thái độ. Ồng xin lỗi cô vì hiểu 
lầm. 

Đúng theo tinh thần quảng đại khoan dung của người 
Phật tử, cô Visakha không phiền trách cha chồng nữa 
nhưng xin một điều là về sau cô được tự do sinh hoạt trong 
truyền thống tôn giáo của cô. 

Ông cha chồng đồng ý. 



190 


Phần 1 - Đức Phật 


CÔ Visakha không để mất thì giờ, nhân cơ hội cung 
thỉnh Đức Phật về nhà thọ trai. Đức Phật đến, và sau khi 
thọ thực, Ngài thuyết một thời Pháp. Ông cha chồng triệu 
phú tọc mạch, ngồi sau bức rèm nghe trộm. Khi Đức Phật 
giảng xong thì ông đắc Quả Tu Đà Huờn và biểu lộ lòng tri 
ân vô hạn đối với cô dâu quý đã dẫn dắt ông vào Con 
Đuờng Giải Thoát thật sự. Ồng cũng ghi nhận một cách vô 
cùng cảm động và kể từ ngày ấy ông sẽ xem cô dâu nhu 
một bà mẹ. 

về sau Bà Visakha sanh đuợc một trai tên là Migara, 
Đức Phật đến viếng và nhân cơ hội này bà mẹ chồng đuợc 
nghe Pháp và đắc Quả Tu Đà Huờn. 

Nhờ khôn khéo, trí tuệ, và nhẫn nại, bà dần dần cảm hóa 
mọi nguời và đổi nhà bên chồng trở thành một gia đình 
Phật tử đầy an vui hạnh phúc. 

Bà Visakha để bát chu Tăng hàng ngày tại nhà. Trua, 
chiều bà thuờng đến chùa nghe Pháp và xem các su có cần 
dùng vật chi không. Suppiya, một tín nữ khác cũng có tâm 
đạo nhiệt thành, thuờng cùng đi với bà. 

Bà Visakha thật giàu lòng bố thí và tận tình hộ trì chu 
Tăng. Một lần nọ, bà đến hầu Phật và thỉnh nguyện tám 
điều: 

1. Dâng y đến chu Tăng trong mùa nhập Hạ cho đến khi bà 
chết. 

2. Để bát những vị su đến thảnh Savatthi (Xá Vệ). 

3. Đe bát những vị su ra đi, rời thành Savatthi. 

4. Dâng thực phẩm đến những vị su đau ốm. 

5. Dâng thực phẩm đến những vị ra công chăm sóc các su 
đau ốm. 

6. Dâng thuốc men đến những vị su đau ốm. 



Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thi Chủ 


191 


7. Dâng lúa mạch đến chư sư. 

8. Dâng y tắm đến chư tỳ khưu ni. 

Đức Phật chấp thuận. 

Ngày nọ, sửa soạn đến chùa lễ Phật và nghe Pháp, bà 
mặc bộ đồ đẹp nhất của cha cho lúc đưa bà về nhà chồng. 
Nhưng nghĩ lại rằng ăn mặc rực rõ như thế trước mặt Đức 
Thế Tôn ắt không thích nghi. Bà liền thay vào một bộ y 
phục khác do cha chồng cho, và gói đồ kia lại giao cho 
người nữ tỳ cầm giữ. Sau khi nghe Pháp, bà ra về cùng với 
người tỳ nữ. Người này lại bỏ quên gói đồ. Đại Đức 
Ananda nhìn thấy mà không biết của ai. Theo lời dạy của 
Đức Phật, Ngài tạm giữ một noi để chờ trao lại chủ. 

Khi bà Visakha hay biết rằng người tỳ nữ mình bỏ quên 
gói đồ trong chùa thì sai trở lại lấy đem về, nếu chưa có ai 
động đến. Neu có người đã chạm đến gói đồ thì thôi, không 
đem về. 

Người tỳ nữ trở về thuật lại tự sự. bà liền đến hầu Đức 
Phật và tỏ ý muốn làm một việc thiện với số tiền bán bộ y 
phục ấy. Đức Phật khuyên nên cất một tịnh xá nằm tại phía 
Đông cổng vào. Vì không ai có đủ tiền để mua bộ y phục 
quý giá như vậy nên chỉnh bà mua lại và dùng số tiền ấy 
kiến tạo một ngôi tịnh xá đẹp đẽ tên là Pubbarama. 

Theo lời cung thỉnh của bà, mùa mưa năm ấy Đức Phật 
nhập Hạ tại tịnh xá rộng rãi này. 

Bà rất hân hoan được Đức Phật chấp thuận nhập Hạ sáu 
lần noi ấy. 

Kinh sách ghi rằng bà Visakha hết sức rộng lượng. Thay 
vì la rầy người tỳ nữ vô ý bỏ quên gói đồ, bà còn chia phần 



192 


Phần 1 - Đức Phật 


công đức kiến tạo tịnh xá đến cô nữ tỳ đã tạo cho bà co hội 
quý báu ấy. 

Trong nhiều trường hợp khác nhau, Bà Visakha đuợc 
nghe nhiều bài Pháp của Đức Phật. Giới "bát quan" 10 mà 
nguòi cu sĩ Phật tử ở hầu hết các quốc gia Á Đông thuờng 
nghiêm trì, cũng đuợc giảng dạy rành rẽ cho bà. 

Đe cập đến những đức tánh khả dĩ đua nguời phụ nữ lên 
các cảnh Trời, Đức Phật dạy: 

"Tích cực hoạt động, luôn dịu dàng chiều chuộng chồng 
Dầu chồng không đem lại tất cả hạnh phúc. 

Không khi nào dùng lời bất cẩn, nghịch ý, thiếu lễ độ, 
Làm chồng nổi giận. 

Tôn trọng tất cả những nguời đuợc chồng kính nể, 

Vì nàng là nguời sáng suốt khôn ngoan, 

Khéo léo. lanh lẹ, thức khuya dậy sớm, 

Tận tâm săn sóc sức khỏe của chồng 
Trong khi chồng làm việc cực nhọc. 

Và nhã nhặn hiền hòa. 

Một nguời vợ nhu vậy, 

Muốn những điều chồng muốn và cố làm cho đuợc, 


10 Đến ngày mồng 1, mồng 8, rằm và 23 âm lịch, thiện tín thường giữ bát 
quan giới (atthaSĩla) tức là kiêng cữ không: 

1. sát sanh, 2. trộm cắp, 3. hành dâm, 4. vọng ngữ, 5. dùng chất say, 6. 
ăn sau giờ ngọ, 7. khiêu vũ, ca hát, nghe âm nhạc, xem những tuồng hát 
không thích nghi, dùng tràng hoa, nước hoa, dầu trang sức, và 8. ngồi ghế 
cao và tốt đẹp. 

Mặc dầu thông thường, người Phật tử giữ tám giới trong những ngày giới 
(Uposatha) kế trên, không có sự cấm đoán, không cho giữ bát quan trong 
những ngày khác. Mục đích của giới này là giúp kiếm soát hành động, lời 
nói và tư tưởng. 




Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thi Chủ 


193 


Sẽ tái sanh vào 

Cảnh giới của những vị Trời dễ mến." 11 

Và trong một trường hợp khác, Đức Phật đề cập đến đức 
tánh của người đàn bà muốn tạo an vui hạnh phúc trong thế 
gian hiện tại và trong cảnh giới tưong lai như sau: 

"Này Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ có khả 
năng làm việc, điều khiển người làm, có lối đối xử làm cho 
chồng quý mến và gìn giữ của cải trong nhà. 

"Này Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ đã 
thành công trong niềm tin (saddhã), trong giới luật (Sĩla), 
trong lòng quảng đại (caga) và trí tuệ (panna)" 12 

Bà Visakha đóng góp một phần quan trọng trong nhiều 
lãnh vực khác nhau có liên quan đến Phật sự. Đôi khi Đức 
Phật dạy bà đi giải hòa những mối bất đồng giữa các tỳ 
khưu ni. Cũng có lúc bà thỉnh cầu Đức Phật ban hành một 
vài giới cho chư vị tỳ khưu ni. 

Do đức độ đại lượng, bà được xem là người tín nữ có 
công đức nhiều nhất trong các Phật sự và cũng là vị thí chủ 
quan trọng nhất của phái nữ thòi Đức Phật. Do phẩm hạnh 
trang nghiêm, tư cách thanh nhã, thái độ phong lưu tế nhị, 
ngôn ngữ lễ độ khôn khéo, do sự biết vâng lời và tôn kính 
bậc trưởng thượng, quảng đại, bác ái đối với người kém 
may mắn, tánh tình lịch duyệt, hiếu khách và tâm đạo nhiệt 
thành, bà ở được lòng tất cả những ai đã gặp bà. 


11 Gradual Sayings, iv, trang 178-179. 

12 Gradual Sayings, iv, trang 177-178. 




194 


Phần 1 - Đức Phật 


Sách ghi rằng bà được diễm phúc làm mẹ của mười 
người con trai và mười người con gái, tất cả đều hiếu thảo. 
Bà từ trần lúc được một trăm hai mưoi tuổi thọ. 


Jivaka, Người Con Nuôi 

Jivaka là vị lưong y trứ danh thường ở gần Đức Phật để 
chăm lo sức khỏe Ngài. 

Lúc vừa ra đời, mẹ ông đặt ông trong cái thùng rồi đem 
bỏ trên một đống rác cạnh bên đường. 

Hoàng tử Abhaya, con của Vua Bimbisara (Bình Sa 
Vưong) tình cờ đi qua, thấy quạ bu xung quanh và khám 
phá rằng đứa bé còn sống (jivati) nên đem về cho người 
nuôi dưỡng. 

Vì lúc tìm ra, ông còn sống nên đặt tên là Jivaka. Vì 
được một vị hoàng tử đem về nuôi dưỡng nên người ta gọi 
là Komarabhacca. 

Đen lúc trưởng thành, ông là một lưong y và một nhà 
giải phẫu đại tài. Sách ghi rằng hai lần ông thành công mỹ 
mãn cuộc giải phẫu cho một nhà triệu phú mắc phải bệnh 
đau đầu. 

Thường ngày ông đến hầu Đức Phật ba lần. 

Nhân định rằng ông sẽ có thể thành đạt nhiều lợi ích nếu 
có một tu viện ở gần nhà nên ông cất một cái trong khu 
vườn xoài của ông. Sau khi hoàn thành công tác xây cất, 
ông đắc Quả Tu Đà Hườn. Kinh Jivaka Sutta 13 [14] đề cập 
đến vấn đề ăn thịt là bài kinh mà Đức Phật giảng cho ông 
Jivaka. 


13 Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, số 55. 




Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thí Chủ 


195 


Sau khi vua Ajatasattu (A Xà Thế) giết cha, chính ông 
Jivaka thúc giục vua đến yết kiến Đức Phật. 

Cũng do lời thỉnh cầu của Jivaka, Đức Phật kêu gọi chu 
vị tỳ khiru nên hoạt động chân tay nhu quét nhà v.v... 




196 


Phần I - Đức Phật 


Chương 11 - Những Đại Thí Chủ trong hàng Vua Chúa 

"Quả thật là vũng lầy đầy cạm bẫy hiếm nghèo ấn náu dưới 
mặt nước phang lặng hiền từ. 

Những lễ bái, vật củng dường và yến tiệc của người thí chủ 
giàu sang, 

Cũng tựa hồ như lưỡi gươm sắc bén đâm sâu vào thịt của 
người lầm đường lạc nẻo, khó mà rút ra." 

— Mahalatapilandhana Kassapa Thera Gatha (1053) 


Vua Bimbisara (Bình Sa Vương) 

Vua Bimbisara (Bình Sa Vương), trị vì Vương Quốc 
Magadha (Ma Kiệt Đà), đóng đô tại kinh thành Rajagaha 
(Vương Xá), là vị thí chủ đầu tiên của Đức Phật trong hàng 
vua chúa. Bimbisara (Bình Sa Vương) lên ngôi lúc mười 
lăm tuổi, làm vua được năm mươi hai năm. 

Khi Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) thoát ly cuộc sống 
trần tục, một hôm nhà vua trông thấy Ngài, một đạo sĩ 
khiêm tốn, đi khất thực trên đường phố của kinh thành 
Rajagaha. Trông thấy tướng mạo oai nghi và tư cách trang 
nghiêm sang trọng của Ngài, vua lấy làm cảm kích, sai 
người đi dò thăm. Khi được biết rằng thường bữa, sau khi 
độ ngọ thì vị đạo sĩ cao quý ấy ngụ tại Pandavapabbata, vua 
cùng với tùy tùng đến viếng đạo sĩ, hỏi thăm người là ai, 
sanh trưởng ở xứ nào. Đạo sĩ Gotama (Cồ Đàm) trả lời: 

"Ngay phía trước đây, Tâu Đại Vương, trên vùng 
Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn), trong châu thành Kosala của 
những gia tộc cổ kính, một quốc gia trường thạnh và phong 
phú, tôi xuất thân từ triều đại Thái Dương, dòng Sãkya 




Chương 11- Những Đại Thí Chủ trong hàng Vua Chúa 


197 


(Thích Ca). Tôi không luyến ái, chạy theo nhục dục ngũ 
trần. Nhận thức được hiểm họa của thú vui vật chất và thấy 
an toàn trong đòi sống xuất gia, tôi đi tìm cái gì cao quý 
nhất và tâm tôi được an lạc. 1 " 

Vua Bimbisara (Bình Sa Vưong) cung thỉnh đạo sĩ 
Gotama (Cồ Đàm), sau khi chứng ngộ Đạo Quả, sẽ trở lại 
viếng thăm Vưong Quốc Magadha (Ma Kiệt Đà). 

Đức Phật Trở Lại Gặp Vua Bimbisara (Bình Sa 
Vương) 

Đúng theo như lời hứa, sau khi thành đạt Đạo Quả 
Chánh Đẳng Chánh Giác, Đức Phật cùng đi với các đệ tử 
A-La-Hán từ Gaya đến Rụịagaha. Nơi đây Ngài ngự tại 
diện Suppatittha, trong một rừng kè. 

Tin lành đến tai Vua Bimbisara (Bình Sa Vương), và lúc 
bấy giờ danh tiếng của vị giáo chủ vô song đã bay cùng 
khắp Vương Quốc. Đức Vua đem theo rất đông quần thần, 
đi đón mừng Đức Phật. Vua đến gần, cung kính đảnh lễ 
Phật và ngồi lại một bên. Còn những người khác, người thì 
đảnh lễ một cách cung kính, người thì chào hỏi lễ phép như 
gặp bạn, người thì chắp tay xá, người thì tự xưng danh tánh 
và cũng có người không nói gì hết, lặng lẽ ngồi xuống. Lúc 
ấy phần đông dân chúng tôn kính Đức Phật và Đại Đức 
Kassapa (Ca Diếp) như nhau, không biết ai là thầy. Đức 
Phật đọc được tư tưởng ấy nên hỏi Ngài Kassapa (Ca Diếp) 
tại sao không thờ Thần Lửa nữa. Đại Đức Kassapa (Ca 
Diếp) hiểu ý Đức Phật, giải thích rằng Ngài từ bỏ, không 
tôn thờ Thần Lửa nữa vì Ngài chọn con đường đưa tới 
trạng thái an vui châu toàn, không ô nhiễm dục vọng, đối 


Sutta Nipata, Pabbajja Sutta. 


1 




198 


Phần 1 - Đức Phật 


nghịch lại những lạc thú trần tục, không bổ ích. Nói xong, 
Ngài Kassapa (Ca Diếp) khấu đầu đảnh lễ duới chân Đức 
Thế Tôn và xác nhận: "Bạch hóa Đức Thế Tôn, Ngài là 
Đạo Su của con. Con là đệ tử. Bạch hóa Đức Thế Tôn, 
Ngài là Đạo Su của con. Con là đệ tử." 

Tất cả mọi nguời đều hoan hỷ. Đức Phật nhân co hội, 
thuyết một thòi pháp về Túc Sanh Truyện Mahã Narada 
Kassapa 2 , dạy rằng trong một tiền kiếp Ngài là Narada, lúc 
ấy còn dục vọng, cũng đã dìu dắt Đại Đức Kassapa (Ca 
Diếp) một cách tuong tợ. 

Nghe Đức Phật thuyết giảng, Ánh Sáng Chân Lý rọi đến 
mọi nguời. Đức Vua Bimbisara (Bình Sa Vuong) đắc Quả 
Tu Đà Huờn, xin quy y Tam Bảo và thỉnh Đức Phật cùng 
chu vị đệ tử về cung điện thọ trai ngày hôm sau. Khi mọi 
nguòi độ ngọ xong, đức vua tỏ ý muốn biết noi nào thích 
hợp để Đức Phật luu ngụ. Đức Phật trả lời: 

"Một noi hẻo lánh, không xa mà cũng không gần thành 
thị để những ai muốn viếng Ngài, có thể đến dễ dàng. Một 
noi mát mẻ, ban ngày không đông đảo ồn ào, ban đêm yên 
tĩnh, khoảng khoát và kín đáo, nơi ấy sẽ thích họp," 

Đức Vua nghĩ rằng khu Trúc Lâm của mình có thể hội 
đủ những yếu tố cần thiết ấy nên bạch với Đức Phật xin 
dâng lên Đức Phật và chu Tăng khu Rừng Tre lý tuởng 
này, cũng đuợc gọi là "nơi trú ẩn của loài sóc" . Khu rừng 
này không có nhà cửa lều cốc cho chu tỳ khuu, nhung có 
nhiều cây to bóng mát và những chồ ẩn dật kín đáo 3 . Dầu 


2 Xem Chương 7, và Túc Sanh Truyện số 544. 

3 Phạn ngữ Arama chỉ có nghĩa là một khu vườn, một khuôn viên. Lúc Đức 
Phật thọ lãnh vườn này, trên đó không có xây cất nhà cửa. Ngày nay danh 




Chương 11- Những Đại Thi Chủ trong hàng Vua Chúa 


199 


sao, đó là nơi được dâng cúng đầu tiên đến Đức Phật và 
chư tăng. Tại ngôi Veluvanarama (Trúc Lâm Tự) yên tĩnh 
này Đức Phật nhập Hạ một lần ba năm liên tiếp và ba lần 
khác, vào ba Hạ xa cách nhau. 

Sau khi quy y, Vua Bimbisara (Bình Sa Vương) sống 
đời gương mẫu của một vì vua. Ngài đều đặn nghiêm trì 
tám giới (bát quan) trong sáu ngày giới (Uposatha). 

Công chúa Kosala Devi, con vua Mahã Kosala và em 
vua Pasenadi Kosala là chánh hậu của vua Bimbisara (Bình 
Sa Vương). Ạịatasattu (A Xà Thế) là con bà. Khema, một 
bà quý phi khác, là một tín nữ rất tinh tấn nhờ sự khéo léo 
của đức vua. về sau bà Khema xuất gia tỳ khưu ni và trở 
thành đệ nhất đệ tử của Đức Phật về phái nữ. 

Mặc dầu rất mực minh quân và có tâm đạo nhiệt thành, 
Vua Bimbisara (Bình Sa Vương) phải chịu quả xấu của tiền 
nghiệp, chết một cách thê lương ảm đạm và vô cùng đau 
đớn. 

Hoàng tử Ạịatasattu (A Xà Thế) bị Devadatta (Đề Bà 
Đạt Đa) xúi giục, âm mưu sát hại vua cha là Bimbisara 
(Bình Sa Vương) để chiếm ngôi. Nhưng công việc bại lộ, 
Ajatasattu bị bắt quả tang, và người cha đầy lòng bi mẫn 
không đành xử phạt xứng đáng như quần thần xin, mà còn 
nhường ngôi vàng cho hoàng tử, vì thấy con thèm muốn 
làm vua. 

Đe trả ơn, vị hoàng tử bất hiếu vừa lên ngôi liền hạ ngục 
cha và ra lệnh bỏ đói cho chết dần. Chỉ một mình hoàng 
thái hậu được phép vào thăm. Mồi khi đi, bà giấu đồ ăn 


từ Arama được dùng trong ý nghĩa là một tu viện trong đó có chỗ ở cho 
các tỳ khưu. 




200 


Phần 1 - Đức Phật 


trong túi áo đem cho chồng. A Xà Thế hay được quở trách 
mẹ. Sau lại, bà giấu trong đầu tóc. A Xà Thế cũng biết 
được. Cùng đường, bà tắm rửa sạch sẽ rồi thoa vào mình 
một thứ đồ ăn làm bằng mật ong, đường và sữa. Vua gọt 
lấy món ăn này để nuôi sống. Nhưng Ajatasattu (A Xà Thế) 
của bắt được, và cấm hẳn mẹ không cho vào thăm vua cha 
nữa. 

Lúc ấy Bimbisara (Bình Sa Vưong) cam chịu đói, nhưng 
lòng không oán trách con. 

Ngài đã đắc Quả Tu Đà Hườn nên thản nhiên, cố gắng đi 
lên đi xuống kinh thành, chứng nghiệm hạnh phúc tinh 
thần. 

Thấy cha vẫn vui tươi, Ajatasattu (A Xà Thế) nhất định 
giết cho khuất mắt nên hạ lệnh cho người thợ cạo vào 
khám, lấy dao bén gọt gót chân vua cha, xát dầu và muối 
vào rồi hơ trên lửa nóng cho đến chết. 

Khi người cha bất hạnh thấy thợ cạo đến thì mừng thầm, 
ngỡ rằng con mình đã ăn năn hối cải, cho người đến cạo râu 
tóc để rước về. Trái với sự ước mong của Ngài, anh thợ cạo 
đến chỉ để thi hành lệnh dã man của Vua A Xà Thế một 
cách tàn nhẫn, đem lại cho Ngài một cái chết vô cùng thê 
thảm. 

Cùng ngày ấy, vợ Ajatasattu (A Xà Thế) hạ sanh một 
hoàng nam. Tin lành đến cùng lúc với tin vua cha 
Bimbisara (Bình Sa Vương) băng hà trong ngục thất. 

Tin chánh hậu hạ sanh hoàng nam được đọc trước. Nồi 
vui mừng của A Xà Thế không sao kể xiết. Cả người cảm 
nghe nhẹ nhàng vui sướng. Tình thương của một người cha 
lần đầu tiên chớm nở trong lòng, mặn nồng sâu sắc, thấm 



Chương 11- Những Đại Thí Chủ trong hàng Vua Chúa 


201 


vô từng khớp xương ống tủy. Đứa con đầu lòng là một 
nguồn yêu thương, là cơ hội để cha mẹ thưởng thức một 
tình tôn giáo mới mẻ đậm đà, vô cùng trong sạch. Cảm giác 
đầu tiên của người mới được đứa con đầu lòng dường như 
đưa họ vào một cảnh giới kỳ lạ, khiến họ có cảm tưởng 
rằng máu huyết mình đã nhỏ giọt ra để nối tiếp mình. 

Tức khắc Ajatasattu vội vã chạy đi tìm người mẹ yêu 
dấu và hỏi: "Thưa Mầu Hậu, khi con còn nhỏ, phụ hoàng 
có thương con không?" 

— Tại sao con hỏi lạ vậy? Mẹ tưởng trên thế gian này 
không tìm đâu ra người cha lành như cha con. Đe mẹ thuật 
cho con nghe. Lúc mẹ còn mang con trong lòng, ngày nọ 
mẹ nghe thèm lạ lùng một món kỳ lạ. Mẹ thèm nút vài giọt 
máu trong bàn tay mặt của cha con. Mà nào mẹ dám nói ra. 
Rồi càng ngày mẹ càng xanh xao, và sau cùng phải thú 
nhận với cha con. Khi nghe vậy cha con vui vẻ lấy dao rạch 
tay cho mẹ hút máu. Lúc ấy các nhà tiên tri trong triều tiên 
tri rằng con sẽ là người thù của cha con. Do đó, tên con là 
"Ajatasattu", có nghĩa "kẻ thù chưa sanh". Mẹ có ý định 
giết con ngay trong lòng, nhưng cha con không cho. Khi 
sanh con ra, mẹ nhớ đến lời tiên tri, nên một lần nữa muốn 
giết con. Một lần nữa, cha con ngăn cản mẹ. 

Một hôm, con có cái nhọt trên đầu ngón tay, nhức nhối 
vô cùng, khóc suốt ngày đêm, không ai dồ được. Cha con 
đang cùng bá quan phân xử việc triều đình, nghe vậy cầm 
lòng không đặng, bế con trong lòng, và không ngần ngại 
ngậm ngón tay của con trong miệng, nhè nhẹ nút cho con 
đỡ đau. Gớm thay! Cái nhọt bể, máu mủ tuôn ra trong 
miệng cha con và, sợ lấy tay ra con sẽ nghe đau, cha con 
nuốt luôn vào bụng cả mủ lẫn máu! Phải, người cha hết 



202 


Phần 1 - Đức Phật 


lòng thương yêu con, vì tình phụ tử đậm đà, nhè nhẹ nuốt 
hết vừa máu vừa mủ. 

Nghe đến đó Vua Ạịatasattu bồng đứng phắt dậy, kêu 
lên như điên: "Hãy chạy mau, thả ra lập tức người cha yêu 
quý của trẫm." 

Than ôi, người cha yêu quý ấy đã ra người thiên cổ! 

Tin thứ nhì được trao đến tận tay Vua Ajatasattu. Vua 
xúc động rơi lệ dầm dề. Bấy giờ ông mới nhận định rằng 
chỉ khi bắt đầu làm cha mới biết được tình cha thương con 
như thế nào. 

Vua Bimbisara (Bình Sa Vương) băng hà và tức khắc tái 
sanh vào cảnh Trời Catummaharajika (Tứ Đại Thiên 
Vương) tên là Janavassabha. 

về sau Vua Ajatasattu (A Xà Thế) được gặp Đức Phật, 
trở nên một thiện tín lỗi lạc và tạo nhiều công đức trong 
CUỘC Kêt Tập Tam Tạng lân đâu tiên. 

Vua Pasenadi Kosala (Ba Tư Nặc) 

Một dạ i thí chủ khác của Đức Phật trong hàng vua chúa 
là Vua Pasenadi Kosala, con Vua Mahã Kosala, trị vì 
vương quốc Kosala, đóng đô tại thành Savatthi. Ông cùng 
trang tuổi với Đức Phật, và nhờ tài đức lỗi lạc, may mắn 
được nối ngôi vàng lúc vua cha còn sanh tiền 4 . 

Ồng quy y trong những năm đầu tiên sau khi Đức Phật 
bắt đầu hoang dương Giáo Pháp. Kinh Samyutta Nikãya 
(Tạp A Hàm) ghi rằng một ngày nọ vua Pasenadi Kosala 


4 Samyutta Nikaya, phần i, trang 64. Kindred Sayings, I, trang 94. 




Chương 11- Những Đại Thí Chủ trong hàng Vua Chúa 


203 


đến yết kiến Đức Phật và hỏi về Đạo Quả của Ngài, lúc ấy 
còn trẻ tuổi. 

Đức Phật trả lời: 

"Tâu Đại Vuơng, có bốn chuyện không nên gạt bỏ hay 
khinh thuờng. Đó là một hoàng tử hiếu chiến (khattiya), 
một con rắn, lửa và một tỳ khưu. 5 " 

Và Đức Phật thuyết một thòi Pháp có ý nghĩa về đề tài 
này. Khi Đức Phật giảng xong, Vua Pasenadi lấy làm hoan 
hỷ, xin thọ lễ quy y Tam Bảo. Ke từ ngày ấy vua trở nên 
một đệ tử trung kiên của Đức Phật. Sách ghi rằng có lần 
nhà Vua khấu đầu đảnh lễ Đức Phật xong, ôm hôn chân 
Ngài. Lòng nhiệt thành tôn kính Đức Phật của ông phần lớn 
cũng do sự khôn ngoan của bà Chánh Hậu Mallika, rất sùng 
đạo, thông minh sáng suốt, và học rành Giáo Lý. Trong 
nhiều truờng họp, bà dẫn dắt chồng trên đuờng đạo đức 
nhu một nguời bạn chân thành. 

Ngày kia vua nằm mộng liên tiếp muời sáu lần và lấy 
làm bàng hoàng lo ngại 6 . Vị quân su theo đạo Bà La Môn 
bàn mộng, đoán rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy đến 
đức vua và bày cho vua nên giết trâu bò tế lễ thần linh để 
tránh họa. Nghe lời, vua truyền sắm sửa mọi việc để tế 
thần, một nghi thức vô nhân đạo có thể làm mất mạng sống 
hàng ngàn chúng sanh. Hoàng Hậu Mallika nghe tin lật đật 
can gián và thuyết phục vua nên đến hầu Đức Phật, xin 
đuợc giải thích. Vua nghe theo lòi, đem các điềm chiêm 


5 Hoàng tử hiếu chiến, dầu trẻ tuổi, có thể là một đại họa. Con rắn dầu nhỏ 
bé, có thế rất độc. Một đóm lửa nhỏ có thế gây hỏa tai khốc liệt. Một vị tỳ 
khưu trẻ tuối có thê đắc Quả Thánh hoặc có pháp học cao siêu, thông suốt 
Giáo Pháp. 

6 Xem Maha Supina Jataka, Jataka Translation, quyển I, trang 188-192, số 
77. 




204 


Phần 1 - Đức Phật 


bao kể lại với Đức Phật và xin Đức Phật giải thích ý nghĩa. 
Đức Phật giảng giải rành rẽ. 

Không giống như trường hợp của vua Bimbisara (Bình 
Sa Vương), vua Kosala tốt phước, được nghe Đức Phật 
giảng rất nhiều bài Pháp. Trong bộ Samyutta Nikãya (Tạp 
A Hàm) có trọn một phần gọi là Kosala Samyutta 7 ghi lại 
những lời Đức Phật dạy Vua Kosala. 

Ngày nọ, khi vua đang ngồi hầu Đức Phật, có vài đạo sĩ 
đi ngang qua, mình mẩy đầy lông, râu tóc xồm xoàm, móng 
tay dài thườn thượt. Vua liền đứng dậy cung kính đảnh lễ 
và tự giới thiệu: "Kính bạch chư đạo sĩ, Trẫm là Vua 
Kosala Pasenadi." Khi các đạo sĩ đi qua, vua trở lại hầu 
Phật và bạch Đức Phật các vị ấy có phải chăng là những vị 
A-La-Hán. Đức Phật giải thích rằng một người phàm, còn 
thích thú trong những khoái lạc vật chất, khó mà nhận thức 
được ai đã đắc Quả A-La-Hán và ai chưa. Đức Phật dạy: 

"Nhờ sự thân cận (Samvasena) mới biết được giới hạnh 
(Sĩla) của một người và, dầu thân cận đi nữa, cũng phải mất 
nhiều thì giờ, phải thận trọng quan sát và phải sáng suốt 
thông minh. Người lơ đễnh, không sáng suốt thông minh, 
không đủ thì giờ quan sát, dầu có thân cận cũng không thể 
xét đoán đúng. Xuyên qua những cuộc đàm thoại 
(samvoharena) ta có thể nhận thức trạng thái trong sạch 
(soceyyam) của người khác. Trong tình trạng bất an, rối 
ren, nghịch cảnh, mới thấy biểu lộ nghị lực, và trong cuộc 
thảo luận, mới hiểu được trí tuệ của người khác. Dầu vậy đi 
nữa, cũng phải mất nhiều thì giờ, thận trọng quan sát và 
phải sáng suốt thông minh." 


7 Samyutta Nikaya, I, 68. Kindred Sayings, I, trang 94. 




Chương 11- Những Đại Thí Chủ trong hàng Vua Chúa 


205 


Để tóm tắt, Đức Phật đọc bài kệ: 

"Không phải do lớp trang sức bề ngoài mà con người 
được biết rõ. 

Trong cái nhìn thoáng qua không thê tin chắc ở sự xét 
đoán. 

Kẻ dế duôi, không giới đức, trong thế gian mênh mông 
rộng lớn. 

Có thê song dưới lớp y đoan trang thanh nhã của người 
có phẩm hạnh. 

Như cái quai nồi bằng đất sét làm giả, 

Hay đồng tiền chì, ngoài bọc vàng, 

Người đi xa, ấn nấp dưới lóp hóa trang, 

Bên ngoài đẹp đẽ đoan trang. 

Còn bên trong thì ô trược. 8 " 

Là một quốc vương trị vì một quốc gia rộng lớn, Vua 
Kosala không thể tránh chiến tranh, đặc biệt là với các lân 
bang. Một lần kia ông phải gây chiến với người cháu, Vua 
Ajatasattu (A Xà Thế) và thất bại. Nghe vậy Đức Phật dạy: 

"Chiến thẳng nuôi dưỡng hận thù. 

Kẻ thất bại sổng trong khốn khô. 

Nhưng ai từ bỏ chiến thẳng và chiến bại 

Sổng thanh bình an lạc 9 " 

Một lần khác, Vua Kosala chiến thắng và thâu đoạt toàn 
thể quân đội của Vua Ajatasattu (A Xà Thế), ngoại trừ nhà 
vua. Khi nghe được tin ấy, Đức Phật đọc lên những câu kệ 
sau đây, vẫn có thể áp dụng trọn vẹn trong thế gian hiện tại, 
luôn luôn phải lo sợ một cuộc chiến tàn khốc có thể bùng 
nổ bất cứ lúc nào: 


8 Kindred Sayings, phần I, trang 104-106 

9 Kindred Sayings, phần I, trang 109-110. Dhammapada, Kinh Pháp Cú, 
câu 201. 




206 


Phần I - Đức Phật 


"Một người có thê cướp bóc người khác, 

Cũng như có thê phục vụ người kia. 

Nhưng khi bị cướp, 

Người kia chiếm đoạt trở lại. 

Và cưỏp bóc, chiếm đoạt, trở đi trở lại không ngừng. 
Ngày nào quả xấu chưa đủ duyên đế trô 
Người cuồng sỉ còn tưởng tượng: 

'Thì giờ đã đến, đây là một dịp may ỉ' 

Nhưng khỉ quả trô, phải chịu khốn khô. 

Người sát nhân gặp kẻ sát nhân. 

Người xâm lăng bị chinh phục. 

Kẻ hon hào bị chửi mang, 

Người ưa quẩy rầy bị phiền nhiễu. 

Vậy, theo tiến trình diễn biến của hành vi 
Kẻ cướp ắt bị cướp. 10 " 

Những lời Đức Phật dạy Vua Kosala về cách xử sự với 
hàng phụ nữ cũng có nhiều ý nghĩa bổ ích. Một hôm Vua 
Kosala đang hầu chuyện với Đức Phật thì có nguời đua tin 
đến rằng Chánh Hậu Mallika vừa hạ sanh công chúa. Vua 
không vui. Ở Ản độ, thời xua cũng như ngày nay vẫn còn ở 
nhiều nơi, sanh con gái không được xem là một tin lành, vì 
một vài lý do ích kỷ như vấn đề của hồi môn chẳng hạn. 
Trái hẳn với trào lưu tư tưởng thời bấy giờ, Đức Phật bày 
tỏ lòng tôn trọng và ca ngợi đức tánh của người đàn bà qua 
bốn đặc điểm sau đây: 

"Một em bé gái, Tâu Đại Vương, 

Có thề cỏn quỷ hơn đứa con trai. 

Lúc trưởng thành 

Em có thế là người trí tuệ và phấm hạnh vẹn toàn, 

Biết kỉnh nê, tôn trọng mẹ chồng, một người vợ hiền. 


10 Kindred Sayings, phần I, trang 110. 




Chương 11- Những Đại Thí Chủ trong hàng Vua Chúa 


207 


Đứa con mà sau này em sẽ mang vào lòng 

Có thê làm nên đại sự 

Và trị vì một vương quốc vĩ đại. 

Đúng vậy, đứa con của người vợ cao thượng 

Sẽ trở thành người hướng đạo chân chỉnh 

Cho cả một quốc gia." 

Trong hàng phụ nữ có người còn tốt hơn đàn ông. "Itthi 
hi pi ekacciya seyya" là nguyên văn câu Phật ngôn. Giữa xã 
hội Ân độ thới bấy giờ, trong lúc mà người phụ nữ không 
bao giờ được sự kính nể xứng đáng, lời nói cao quý và đầy 
quả cảm ấy thật là một khích lệ lớn lao cho nữ giới. 

Khi hoàng thái hậu, nội tổ của Vua Kosala băng hà vào 
năm 120 tuổi, đức vua lấy làm sầu muộn, đến bạch với Đức 
Phật rằng ông có thể đổi bất cứ vật gì của ông để tìm lại sự 
sống của người mà ông quý trọng và trìu mến như mẹ. Đức 
Phật an ủi như sau: 

"Tất cả mọi chúng sanh đều phải chết. Đời sống phải kết 
cuộc bằng sự chết. Cái chết luôn luôn ở ngay trước mặt. 
Cũng như món đồ gốm, dầu hầm chín hay không, đều có 
thể bể và phải bể một ngày nào. Đặc tính 'bể' luôn luôn 
dính liền với món đồ gốm. 11 " 

Vua Kosala rất thích nghe Pháp. Dầu công việc quốc gia 
đại sự đa đoan thế nào ông cũng cố gắng tìm cơ hội đến 
viếng Đức Phật và lắng nghe thuyết giảng. Hai bộ kinh 
Dhammacetiya 12 và Kannakatthala 13 Sutta được giảng trong 
những trường họp ấy. 


11 Xem Kindred Sayings, phần I, trang 122. 

12 Majjhima Nikãya, Trung A Hàm, số 89. 

13 Majjhima Nikãya, Trung A Hàm, số 90. 




208 


Phần I - Đức Phật 


Chánh Hậu của Vua Kosala, chết truớc ông, là con gái 
của một nguời làm tràng hoa. Chị của Vua Bimbisara (Bình 
Sa Vuong) là một bà khác. Em gái của ông là chánh hậu 
của Vua Bimbisara (Bình Sa Vuong), mẹ A Xà Thế. 

Vua Kosala có một hoàng tử tên Vidudabha, về sau nổi 
loạn chống lại ông. Mẹ của vị hoàng tử ấy là con gái của 
Mahanãma dòng Sãkya (Thích Ca) và bà ngoại của hoàng 
tử là một nô tỳ. Khi cuới bà mẹ của Vidudabha, Vua 
Kosala không biết rằng bà là con của một nô tỳ. Đen lúc 
Vidudabha lớn lên, nghe nguời trong thân tộc Sãkya (Thích 
Ca) nói vậy thì lấy làm tức giận, quyết định tàn sát hết dòng 
Sãkya (Thích Ca) để trả thù. Vì Vidudabha, về sau Vua 
Kosala phải chết một cách thê thảm trong một cái đền 
ngoài thành phố. Lúc ấy chỉ có một nguời tùy tùng đi theo 
hộ giá. 

Vua Kosala băng hà truớc ngày Đức Phật nhập diệt. 




Chương 12 - Con Đường Hoẳng Pháp 


209 


Chương 12 - Con Đường Hoằng Pháp 

"Như Lai đã thoát khỏi mọi trói buộc, 

Dầu ở cảnh Trời hay cảnh người. 

Các con cũng vậy, hỡi các Tỳ Khưu, 

Đã vượt qua khỏi mọi thằng thúc". 

— Mahavagga 


Con đường Hoằng Pháp vừa lợi ích vừa thành công của 
Đức Phật kéo dài bốn mươi lăm năm. Từ lúc Thành Đạo, 
năm ấy ba mươi lăm tuổi, chí đến khi Đại Níp-Bàn, tám 
mươi tuổi, Đức Phật không ngừng phục vụ nhân loại bằng 
cả hai lối - gương lành và lời dạy. Suốt cả năm trường, đôi 
khi một mình, lắm lúc cùng với môn đệ, Ngài đi từ nơi này 
đến nơi khác để truyền bá Giáo Pháp trong dân gian và dẫn 
dắt nhiều người ra khỏi vòng cương tỏa của luân hồi. 

Theo khí hậu ở Ản Độ, trong mùa Vassàna, trời mưa tầm 
tã nên Đức Phật ở lại một nơi. Đó cũng là phong tục của 
các nhà tu sĩ Ân Độ thời bấy giờ. 

Thuở xưa, cũng như hiện nay, ở An Độ có ba mùa rõ rệt 
là Vassàna (mùa mưa), Hemanta (mùa đông) và Gimhana 
(mùa nóng). Vassàna, hay mùa mưa bắt đầu từ tháng 
Asalha và kéo dài đến tháng Assayuga nghĩa là từ khoảng 
giữa tháng Bảy đến tháng Mười Một, Dương Lịch. 

Trong mùa Vassàna (Hạ), vì mưa dầm tầm tã nên mực 
nước sông rạch thường dâng lên cao, đường sá ngập lụt, 
giao thông gián đoạn, và dân chúng phải sống quanh quẩn 
trong nhà hay trong làng với chút ít vật thực gì đã để dành 
được từ các mùa trước. Trong thời gian ấy, các vị đạo sĩ 




210 


Phần I - Đức Phật 


khó lòng đi được đó đây để giảng đạo, khó lòng di chuyển 
mà không xúc phạm đến sanh mạng của bao nhiêu loài 
động vật, tìm sống ở một noi ít còn khô ráo, hay tổn hại 
đến cây cỏ mùa màng. Do đó, các tu sĩ, kể cả các đệ tử của 
Đức Phật, thường tạm ngưng mọi họat động phải di chuyển 
để rút về những noi vắng vẻ. 

Theo thường, Đức Phật và các đệ tử Ngài được cung 
thỉnh về an cư kiết hạ ở các tu viện hay những khu vườn ẩn 
dật. Đôi khi các Ngài cũng rút vào rừng sâu. Vào những lúc 
ấy, Đức Phật ở đâu thì dân chúng trong vùng kéo đến nghe 
Pháp và cố tận dụng thời gian ấy để tạo phước. 

Hai Mươi Hạ Đầu Tiên. 

Hạ Đầu Tiên - tại Benares (Ba La Nại). 

Sau khi Vận Chuyển Pháp Luân cho năm vị đệ tử trong 
ngày trăng tròn tháng Asalha, Đức Phật nhập Hạ đầu tiên 
tại vườn Lộc Uyển, Isipatana, gần Benares (Ba La Nại). 
Lúc ấy ở đây chưa có nhà cửa hay tu viện. Trong Hạ này, 
Ngài cảm hóa Yasa. 

Hạ Thứ Nhì, Thứ Ba Và Thứ Tư - tại Raịagaha. 

Rajagaha (Vương Xá Thành) là kinh đô của Vương 
Quốc Magadha (Ma Kiệt Đà), dưới triều Vua Bimbisara 
(Bình Sa Vương). Do lời thỉnh cầu của vua trước ngày Bồ 
Tát Thành Đạo, Đức Phật trở lại viếng thành Rajagaha, và 
trong dịp này Vua Bimbisara dâng lên Đức Phật và chư đệ 
tử Ngài khu Rừng Tre, Veluvana (Trúc Lâm). Nơi đây vắng 
vẻ, thật là chồ trú ngụ lý tưởng của hàng tu sĩ vì không quá 
xa cũng không quá gần đô thị. Đức Phật nhập Hạ ba năm 
liên tiếp tại nơi này. 



Chương 12 - Con Đường Hoẳng Pháp 


211 


Hạ Thứ Năm - tại Vesali. 

Mùa Hạ này Đức Phật ngự trong một tịnh thất tại 
Mahavana (Đại Lâm) gần thành Vesali (Vệ Xá). Ở đây, 
được tin Đức Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) lâm bệnh trầm 
trọng, Ngài đi lần về đến tận phòng, thuyết Pháp cho cha 
nghe. Đức vua tức khắc đắc Quả A-La-Hán, nhập Diệt Thọ 
Tưởng Định (đại định) trong bảy ngày và viên tịch luôn. 

Cũng trong Hạ này Đức Phật cho phép sáng lập Giáo 
Hội Tỳ Khưu Ni, theo lời thỉnh nguyện của Bà Mahã 
Pajapati Gotami. 

Sau khi cử hành lễ hỏa táng đức vua xong, Bà Mahã 
Pajapati Gotami đến hầu Phật, lúc ấy đang tạm ngự tại 
Nigrodharama, và xin phép cho hàng phụ nữ được gia nhập 
vào Giáo Hội. Nhưng Đức Phật từ chối và trở về tịnh thất 
tại thành Vesali. Bà Pajapati Gotami muốn xuất gia đến 
đồi, cùng với các mệnh phụ phu nhân dòng Sãkya (Thích 
Ca) và dòng Koliya, đi bộ từ Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ) 
đến Vesali, và nhờ sự hồ trợ của Đức Ananda, được phép 
xuất gia và thành lập Giáo Hội Tỳ Khưu Ni. 

Hạ Thứ Sáu - tại đồi Mankula, trong Kosambỉ, gần 
Allahabad. 

Cũng như trước kia Ngài dùng "Đôi Phép Lạ" - Yamaka 
Patihariya 1 (làm cho lửa và nước từ lồ chân lông phun ra) 
để chế ngự tỉnh ngã mạn của thân bằng quyến thuộc tại quê 
nhà, noi đây Ngài dùng lại phép ấy lần thứ nhì để thâu phục 
những người khác đạo. 

Hạ Thứ Bảy - tại cung Trời Tavatimsa (Đạo Lợi). 


1 Xem Chương 8. 




212 


Phần 1 - Đức Phật 


Vài ngày sau khi hạ sanh Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) 
thì Hoàng Hậu Mahã Maya (Ma Da) thăng hà và tái sanh 
vào cung Trời Tusita (Đấu Xuất Đà). Trong Hạ thứ bảy 
Đức Phật thuyết Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) cho chu 
Thiên ở cung Trời Đạo Lợi, và vị Trời truớc kia là Hoàng 
Hậu Ma Da, từ Đấu Xuất Đà đến Đạo Lợi nghe Pháp. 

Mồi ngày Đức Phật trở về quả địa cầu, tóm tắt bài Pháp 
để cho Đức Sariputta (Xá Lợi Phất) giảng rộng giáo lý ấy 
cho hàng đệ tử. Tạng Vi Diệu Pháp còn luu truyền đến nay 
là bài Pháp đầy đủ chi tiết do Đại Đức Sariputta (Xá Lợi 
Phất) truyền dạy. Kinh sách ghi rằng sau khi nghe xong 
những thời Pháp này, vị Trời truớc kia là mẹ của Thái Tử 
Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) đắc Quả Tu Đà Huờn. 

Hạ Thứ Tám - tại rừng Bhesakala, gần tảng đá 
Sumsumara, trong quận Bhagga. 

Hạ Thứ Chín - tại Kosambù Trong Hạ này có bà 
Magandiya tự tạo cho mình một mối hận thù sâu sắc đối 
với Đức Phật và tìm mọi co hội để bêu xấu thanh danh của 
Ngài. Magandiya là một thiếu nữ xinh đẹp sanh truởng 
trong một gia đình thuộc giai cấp Bà la môn. Cha mẹ nàng 
kén rể, muốn chỉ gả nàng cho nguời thật xứng đáng. 

Ngày kia, lúc quan sát thế gian, Đức Phật nhận thấy hai 
ông bà đã hội đủ duyên lành, tinh thần phát triển đầy đủ. Vì 
lòng từ bi muốn tế độ hai ông bà nên Đức Phật ngự đến 
noi, lúc ông đang cúng tế Thần Lửa. Vị Bà la môn lấy làm 
say mê truớc hình dáng tốt đẹp của Đức Phật và nghĩ thầm 
rằng đây quả thật xứng đáng là rể đông sàng mà ông hết 
lòng mong mỏi từ lâu. Ồng liền thỉnh Đức Phật ở nán lại 
chờ ông đi một chút sẽ trở lại và vội vã chạy kêu con gái. 
Lúc ấy Đức Phật cố ý giậm dấu chân trên mặt đất rồi đi 



Chương 12 - Con Đường Hoẳng Pháp 


213 


sang một chồ khác gần đó. Khi người bà la môn dẫn vợ và 
cô con gái ăn mặc đẹp đẽ đến nơi thì chỉ nhìn thấy dấu 
chân. Bà vợ giỏi về khoa tướng số, biết rằng dấu chân này 
không phải của người tầm thường mà phải là của người rất 
trong sạch, đã tận diệt mọi dục vọng. Ông Bà la môn chế 
nhạo vợ và nhìn thấy Đức Phật cách đó không xa, ông dẫn 
con đến, đề nghị gả cho Ngài. Đức Phật mô tả cách Ngài 
chế ngự dục vọng như sau: 

"Đã nhận thấy Ải Dục, Bất Mãn và Tham Vọng 2 

Ta không thích thú trong dục lạc của ái tình. 

Cơ thế đầy ô trược này là gì? 

Ta không bao giờ muốn sờ chạm đến nó, 

Dầu chỉ đụng bằng chân. " 3 

Nghe đến đây, hai ông bà Bà la môn chứng ngộ Đạo Quả 
A Na Hàm, tầng thánh thứ ba. Nhưng cô Magandhiya 
không hiểu, ngỡ rằng như thế là chửi mắng, làm nhục cô, 
nên lấy làm tức giận. Bị chạm tự ái, cô nghĩ: "Neu người 
này không cần đến ta thì cứ nói thật, và như vậy là hoàn 
toàn thích đáng. Tại sao ông ta lại tuyên bố rằng cơ thể này 
đầy ô trược? Hay lắm! Ông ta sẽ thấy, do sự sanh trưởng 
trong giai cấp Bà la môn, do gia tộc, do địa vị xã hội, tài 
sản và duyên dáng trẻ son của ta, ta sẽ có một người chồng 
xứng đáng và chừng đó ta sẽ biết làm những gì phải làm 
đối với Sa Môn Gotama (Cồ Đàm)." 

về sau bà trở nên thứ hậu của Vua Udena. Dựa trên 
quyền thế lúc bấy giờ, bà đút lót và xúi giục người mắng 


2 Tanha (Ái Dục), Arati (Bất Mãn) và Raga (Tham Vọng) là ba người con 
gái của Ma Vương. 

3 Buddhist Legends, phần i, trang 274. 




214 


Phần 1 - Đức Phật 


chửi và xua đuổi Đức Phật ra khỏi thành phố. Khi Đức Phật 
vào thành, những nguời ấy hô to ngay đến Ngài: 

"Ông là tên trộm, là tên khờ dại, là nguời điên cuồng, là 
con lạc đà, là bò, là lừa, là chúng sanh ở địa ngục, là thú 
vật. Ông không mong gì đuợc lên nhàn cảnh. Hình phạt và 
khổ cảnh là tất cả những gì ông có thể mong đợi." 

Đại Đức Ananda không thể chịu đựng những lời nguyền 
rủa tục tằn như vậy, đến hầu Phật và bạch: 

"Bạch Đức Thế Tôn, người ta đang chửi rủa và nhục mạ 
chúng ta thậm tệ. Xin Ngài cho dời đi noi khác." 

- Này Ananda, bây giờ ta nên đi đâu? 

- Bạch Đức Thế Tôn, đến một thị trấn khác. 

- Neu ở noi ấy người ta cũng chửi rủa và nhục mạ ta như 
vậy rồi ta sẽ đi đâu? 

- Bạch Đức Thế Tôn, lại đi đến một noi khác nữa. 

- Này Ananda, không nên nói vậy. Noi nào gặp chuyện 
khó khăn, chính noi ấy ta phải giàn xếp ổn thỏa. Và chỉ khi 
giàn xếp xong ta mới có quyền đi noi khác. Nhưng này 
Ananda, ai chửi rủa nhục mạ ta? 

- Bạch Đức Thế Tôn, ai cũng chửi rủa ta. Những người 
cùng đinh nô lệ và tất cả mọi người. 

Đức Phật nhân co hội dạy Đại Đức Ananda hành pháp 
nhẫn nhục như sau: 

" 1. Như voi chiến ở trận địa, hứng lãnh làn tên mũi đạn 
từ bốn phía dồn dập bắn tới, dường thế ấy, ta phải chịu 
đựng những lời nguyền rủa chửi mắng từ mọi noi. Đúng 
thật vậy, phần đông sống không giới đức. 



Chương 12 - Con Đường Hoẳng Pháp 


215 


2. Nhiều voi ngựa được dẫn đến chồ vua quan tụ tập. 
Giữa đám đông voi ngựa ấy, vua chọn con nào thuần thục 
nhất để cưõi. Giữa đám đông con người, cao thượng nhất là 
người có giới đức thuần thục, chịu đựng những lời nguyền 
rủa. 

3. Quý báu thay! Những con lừa thuần thục, những con 
ngựa rặc giống của xứ Sindh và những thớt tượng sang 
trọng có ngà. Những con người thuần thục, giới đức trang 
nghiêm là hon tất cả." 4 

Và Đức Phật dạy thêm Đức Ananda: 

"Không nên lo ngại, những người này chỉ chửi mắng 
trong bảy ngày. Đen ngày thứ tám họ sẽ lặng yên. Một 
chuyện khó khăn xảy đến Đức Phật không thể kéo dài quá 
bảy ngày." 5 

Hạ Thứ Mười - tại rừng Parileyyaka. 

Trong lúc Đức Phật ngự tại Kosambi, một vụ tranh luận 
xảy ra giữa hai nhóm tỳ khưu - một nhóm giỏi về Kinh và 
một nhóm giỏi về Luật - vì có một vị phạm nhằm một giới 
nhỏ có liên quan đến cách thức sử dụng phòng vệ sinh. 
Những người ủng hộ cũng chia làm hai phe. Đức Phật bổn 
thân đứng ra giàn xếp cũng không xong. Hai bên đều tỏ ra 
có tánh gây gồ, và niềm bất hòa ngấm ngầm tiếp diễn. Đức 
Phật suy nghĩ: 

"Trong tình trạng hiện tại, đám đông người này cố tâm 
muốn lấn áp nhau, khiến cho những ngày an cư kiết hạ của 
ta trở nên bất ổn. Hơn nữa chúng Tăng ở đây không để ý 


4 Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 320, 321, 322. 

5 Xem Buddhist Legends, tập i, tr. 176. 




216 


Phần 1 - Đức Phật 


đến lời dạy của ta. Hay là ta rời khỏi đám đông để ẩn dật 
trong rừng sâu". 

Liền đó, không cho chư Tăng biết, Ngài một mình ra đi, 
đến khu rừng Parileyyaka, và nhập Hạ dưới gốc một cây 
sala (long thọ) tưoi đẹp. 

Theo tích chuyện được kể lại, trong thời gian này có một 
con voi và một con khỉ theo hầu cận và lo lắng mọi nhu cầu 
cho Đức Phật. 6 

Hạ Thứ Mười Một - tại Ekanala, một làng theo đạo Bà 
La Môn. 

Bài kinh Kasibharadvaja Sutta 7 thuật lại như sau: 

Một thòi kia Đức Phật ngự tại Ekanala trong 
Dakkhinagiri, một làng theo Bà La Môn Giáo của xứ 
Magadha. Lúc ấy lối năm trăm tay cày làm việc cho ông Bà 
la môn Kasibharadvaja sắp sửa ra đồng. Đức Phật đắp y 
mang bát đến noi người ta đang phân phối vật thực và đứng 
sang một bên. Vị Bà la môn Kasibharadvaja thấy vậy nói: 
"Này Tôn Giả, tôi cày và gieo. Sau khi cày và gieo, tôi ăn. 
Ông cũng vậy, này Tôn giả, ông cũng phải cày và gieo, sau 
khi đã cày và gieo, ông sẽ ăn." 

- Này Ông Bà La Môn, Như Lai cũng cày và gieo vậy. 
Đã cày và gieo xong, Như Lai ăn. 

- Nhưng nào tôi có thấy đâu cái cày, cái ách hay cái lưỡi 
cày, cũng không thấy bò hay cây roi bò của Tôn Giả 
Gotama (Cồ Đàm), mặc dầu Tôn Giả nói: "Như Lai cũng 
cày và gieo. Đã cày và gieo xong, Như Lai ăn". 


6 Dhammapadatthakatha, bản Chú giải Kinh Pháp Cú, Kosambaka Vatthu. 

7 Sutta Nipata, trang 12. 




Chương 12 - Con Đường Hoẳng Pháp 


217 


Tôn Giả tự xưng là nông dân, nhưng chúng tôi có thấy 
đâu lằn cày của Tôn Giả. Vậy xin Tôn Giả cho chúng tôi 
biết ông cày ở đâu? 

Đức Phật trả lời: 

"Đức tin (saddhã) là hột giống, giới luật (tapo) là mưa, 
trí tuệ (panna) là ách cày và cây cày, hạnh khiêm tốn (hiri) 
là cán cày, tâm (mano) là dây cương, và niệm (sati) là lưỡi 
cày và roi bò. 

"Như Lai sống với lục căn thu thúc, nói năng và ẩm thực 
tiết độ. Như Lai đã dùng hạnh chân thật để cắt đứt những 
cọng cỏ dại. Thành đạt Đạo Quả Tối Thượng (A-La-Hán) 
là mở dây thả bò. 

"Tinh tấn (viriya) là loài thú chở nặng đã đưa Như Lai 
đến trạng thái không bị trói buộc (Níp-Bàn). 

"Trực chỉ thẳng tiến, bất thối chuyển và đã đi, không còn 
sầu muộn. 

"Đó, lằn cày của Như Lai được thực hiện như thế đó. 
Hậu quả của nó là trạng thái Bất Tử. 

"Đã kéo xong lằn cày thì không còn phiền muộn âu sầu 
nữa." 

Nghe xong, vị Bà La Môn Kasibharadvaja bới đầy một 
chén cơm trộn sữa, dâng đến Đức Phật và nói: "Vậy xin 
Tôn Giả Gotama (Cồ Đàm) độ chén cơm trộn sữa này! Tôn 
Giả quả thật là một nông dân vì Ngài đã trồng một loại cây 
trổ trái 'Bất Tử'." 

Tuy nhiên, Đức Phật từ chối không nhận chén cơm. Ngài 
dạy: 



218 


Phần 1 - Đức Phật 


"Vật thực nhận lãnh do sự thuyết giảng giáo lý là không 
thích nghi để Như Lai dùng. Này Ống Bà La Môn, đó là 
thông lệ của Bậc Đại Giác. Đấng Chánh Biến Tri không thể 
dùng vật thực ấy. Khi nào truyền thống này còn được giữ 
gìn thì đó là chánh mạng. 

"Chỉ dùng những vật thực và ẩm thực hoàn toàn trong 
sạch bởi vì bậc thánh nhân tĩnh lặng là thửa ruộng phì 
nhiêu để cho những ai muốn, có thể gieo trồng hột giống 
tốt." 

Hạ Thứ Mười Hai - tại Veranja. 

Một vị Bà la môn ở Veranja nghe Đức Phật ngụ tại quê 
mình cùng với đông đảo chúng Tăng, gần cây Nimba của 
Naleru nên đến hầu Ngài và nêu lên nhiều câu hỏi có liên 
quan đến phẩm hạnh của Đức Phật. Sau khi được nghe lời 
giải đáp, vị Bà la môn lấy làm hoan hỷ, xin quy y Tam Bảo 
và cung thỉnh Đức Phật và chư Tăng ở lại nhập Hạ tại 
Veranja. Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách giữ im lặng. 

Bất hạnh thay, ngay lúc ấy tại Veranja có nạn đói. Do đó 
Đức Phật và chư Tăng phải dùng thức ăn của ngựa. Một 
người lái ngựa có lòng tốt dâng thức ăn của ngựa còn lại và 
Đức Phật chia sớt phần vật thực ấy một cách hoàn toàn 
bình thản. 

Trong khoảng thời gian ấy, Ngài Xá Lợi Phất, một hôm, 
sau khi xuất thiền, đến hầu Phật và cung kính bạch: "Bạch 
hóa Đức Thế Tôn, Giáo Pháp của vị Phật nào tồn tại lâu dài 
và Giáo Pháp nào không tồn tại?" Đức Phật trả lời rằng 
Giáo Pháp của chư Phật Vipassi, Sikhi và Vessabhu không 



Chương 12 - Con Đường Hoẳng Pháp 


219 


tồn tại lâu dài còn Giáo Pháp của chư Phật Kakusandha, 
Konagamana và Kassapa tồn tại lâu dài. 8 

Đức Phật dạy rằng sự kiện này do một vài vị Phật không 
giảng dạy cặn kẽ giáo lý và không ban hành giới luật để giữ 
hàng môn đệ trong nếp sống kỷ cưong và có những vị Phật 
đã làm đầy đủ các điều ấy. 

Nhân đó Ngài Sariputta (Xá Lợi Phất) cung kính xin 
Đức Phật ban hành những giới căn bản (Patimokkha, giới 
bổn) để trong tưong lai có thể giữ chư Tăng trong nếp sống 
kỷ cưong, và đời sống Thiêng Liêng Phạm Hạnh được tồn 
tại lâu dài. 

- Hãy nhẫn nại, Sariputta(Xá Lợi Phất), hãy nhẫn nại. 

Và Đức Phật dạy thêm: 

"Chỉ có Như Lai biết chừng nào là đúng lúc. Cho đến 
khi có một vài trường hợp hoen 0 phát sanh trong hàng 
Tăng chúng Như Lai không ban hành những "Phưong Tiện 
Kỷ Luật" và đặt ra "Giới Luật Căn bản" (Patimokkha) cho 
hàng môn đệ. Chừng nào có trường họp hoen 0 xảy diễn 
trong hàng Tăng chúng, chỉ đến chừng ấy Như Lai mới ban 
hành những "Phưong Tiện Kỷ Luật" và đặt ra "Giới luật 
Căn Bản" để tận diệt các ô nhiễm ấy. 

"Này Sariputta (Xá Lợi Phất), chừng nào chúng Tăng đạt 
đến mức cao thượng lâu dài (rattannu-mahattam), phát triển 
đầy đủ (vepulla-mahattam), tăng trưởng lợi ích (Lãbhagga- 
mahattam), và pháp học uyên bác (bahussuta-mahattam) thì 
trường họp hoen 0 sẽ phát sinh trong Tăng chúng. Đen 
chừng ấy Như Lai sẽ ban hành những Phưong Tiện Kỷ 


Vinaya Pitaka, Tạng Luật, bài kinh Suttavibhanga (Parajika) tr. 1-11, 
Miss I. B. Horner, Book of The Discipline, phần 1, trang 1-23. 




220 


Phần 1 - Đức Phật 


Luật và Giới Luật Căn Bản để ngăn ngừa những điều ô 
nhiễm ấy. 

"Này Sariputta (Xá Lợi Phất), hiện nay Giáo Hội các đệ 
tử không có điều gì bất ổn, không có những khuynh huớng 
xấu xa, không ô nhiễm, trong sạch và giới hạnh trang 
nghiêm. Nguời cuối cùng trong năm trăm đệ tử cũng đã 
Nhập Luru, không còn phải bị roi lại nữa, đã vững chắc và 
đang tiến đến giác ngộ." 9 

(Mùa nhập Hạ tại Veranja là đầu đề cho "Lời Giới 
Thiệu" quyển Parajika trong tạng Luật). 

Khi ra Hạ này Đức Phật tiếp tục du phuong hoang đạo 
đến Soreyya, Samkassa, Kannakujja, Payaga, và qua sông, 
ghé lại ít lâu tại Bénares và từ đó trở về Vesali ngự tại đồi 
Tháp trong Mahavana (Đại Lâm). 

Hạ Thứ Mười Ba - tại tảng đá Calỉya. 

Hạ Thứ Mười Bốn - tại Jetavana, kỳ Viên, Savatthi. 

Đại Đức Rãhula (La Hầu La) thọ Cụ Túc Giới năm này 
khi Ngài đúng hai muoi tuổi. 

Hạ Thứ Mười Lãm - tại Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ). 

Cái chết thê thảm của Vua Suppabuddha (Thiện Giác) 
xảy ra trong Hạ này. Vua oán giận Đức Phật vì Ngài ra đi, 
bỏ con gái vua là Công Chúa Yasodharã (Da Du Đà La). 

Cũng nên ghi nhận rằng Đức Phật chỉ nhập Hạ một năm 
noi chôn nhau cắt rún của Ngài. 

Hạ Thứ Mười Sáu - tại thành Avalỉ. 


9 Đức Phật muốn ám chi Đại Đức Ananda. 




Chương 12 - Con Đường Hoẳng Pháp 


221 


Trong Hạ này Đức Phật thâu phục quỷ Alavaka (Dạ 
Xoa), có tiếng là thuờng ăn thịt nguời. 

Alavaka là một con quỷ hung tợn, lấy làm tức giận khi 
thấy Đức Phật ở trong nhà của nó. Quỷ Alavaka liền đến 
truớc mặt Đức Phật và bảo Ngài ra đi. Đức Phật nói: 
"Đuợc, tốt lắm", và đi ra. Alavaka lại biểu đi vào. Đức Phật 
trở vô. Lần thứ nhì, rồi lần thứ ba, nó lại biểu nhu vậy. Đức 
Phật tuân lời. Nhung đến lần thứ tư, Ngài từ chối và bảo 
Alavaka muốn làm gì thì cứ làm. 

— Được, này ông Sa Môn, tôi hỏi ông một câu, nếu ông 
không giải đáp được, tôi sẽ phân tán tâm ông, hoặc cắt xẻ 
tim ông, hoặc nắm chân ông quăng tuốt qua phía bên kia 
sông Hằng. 

- Không thể được, trên thế gian này Như Lai không thấy 
ai, dầu là chư Thiên, sa môn, bà la môn hay trong đám 
đông Trời và người, không ai có thể phân tán tâm Như Lai, 
hoặc cắt xẻ tim Như Lai, hoặc nắm chân Như Lai cố quăng 
qua phía bên kia sông Hằng. Tuy nhiên, Đạo Hữu muốn hỏi 
việc gì cứ hỏi. 

Alavaka liền nêu lên câu hỏi sau đây: 

"Vật sở hữu quý nhất của con người là gì? 

Điều gì, nếu thực hành đúng, sẽ đem lại hạnh phúc? 

Hưong vị nào ngọt ngào hơn tất cả? 

Sống thế nào gọi là cao thượng nhất?" 

Đức Phật trả lời: 

"Đức tin là vật sở hữu quý nhất của con người. 

Giáo Pháp, nếu thực hành đúng, sẽ đem lại hạnh phúc. 

Đức hạnh chân thật quả là hương vị ngọt ngào nhất. 

Sống với trí tuệ được xem là cao thượng nhất." 



222 


Phần I - Đức Phật 


Alavaka lại hỏi tiếp: 

"Làm cách nào vượt qua trận thủy tai? 

Làm sao vượt trùng dưong? 

Làm cách nào chế ngự sầu muộn? 

Tự thanh lọc bằng cách nào?" 

Đức Thế Tôn trả lời: 

"Vượt qua trận thủy tai nhò niềm tin. 

Nhờ đức kiên trì, vượt trùng dưong. 

Chế ngự sầu muộn bằng tinh tấn. 

Tự thanh lọc bằng trí tuệ." 

Alavaka lại hỏi thêm: 

"Thành đạt trí tuệ bằng cách nào? 

Làm sao mưu tìm sự nghiệp? 

Thành đạt danh vọng bằng cách nào? 

Cái gì làm cho tình bằng hữu trở nên khắng khít? 

Từ thế gian này sang cõi khác, 

Làm thế nào tránh khỏi sầu muộn? 10 

Đức Phật đáp: 

"Người kiên trì, sáng suốt có niềm tin, thành đạt trí tuệ 
bằng cách lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đại Giác, có khả 
năng dẫn đến Níp-Bàn. 

Người làm công việc thích nghi một cách kiên trì, cần 
mẫn, sẽ tìm được sự nghiệp. 

Nhờ hạnh chân thật, thành đạt danh vọng. 

Đức quảng đại khoan dung làm cho tình bằng hữu trở 
nên khắng khít. 


10 Xem Kindred Sayings, phần I, trang 276-277. 




Chương 12 - Con Đường Hoẳng Pháp 


223 


Người cư sĩ thành thật, có được bốn phẩm hạnh: chân 
thật, giới đức, can đảm và rộng rãi bố thí, sẽ không buồn 
phiền sầu muộn sau khi qua đời. 

Được rồi, Đạo Hữu hãy đi hỏi các vị sa môn và bà la 
môn khác xem họ có gì quý báu, cao thượng hon chân thật, 
tự kiểm soát, quảng đại và nhẫn nại không?" 

Alavaka đã am hiểu những lời Phật dạy nên bạch: 

"Đã thấu hiểu bí quyết để mưu cầu an lạc trong tưong 
lai, vậy tôi còn phải đi hỏi các vị sa môn và bà la môn khác 
làm gì? Đức Thế Tôn hôm nay quang lâm đến Alavi chính 
vì sự an lành của tôi. Tôi đã thấu hiểu rằng của bố thí sẽ 
đem lại quả lành phong phú. Từ làng này sang làng khác, từ 
đô thị này đến thị trấn kia, tôi sẽ thênh thang đó đây để tán 
dưong công đức của bậc Chánh Biến Tri và tánh cách toàn 
thiện của Giáo Pháp Cao Thượng." 

Hạ Thứ Mười Bảy - tại Rạịagaha. 

Hạ Thứ Mười Tám - tại tảng đá Calỉya. 

Hạ Thứ Mười Chín Và Hai Mươi - tại Raịagaha. 

Đức Phật và Angulimala 11 

Đức Phật thâu phục tên sát nhân hung tợn Angulimala 
trong hạ thứ hai mươi. Lúc nhỏ ông này tên Ahimsaka 
(người vô tội). Cha ông là quốc sư của vua xứ Kosala. Ông 
ăn học ở Taxila, một trung tâm giáo dục trứ danh thời xưa, 
và trở thành vị đệ tử lỗi lạc và thân tín nhất của một ông 


11 


Psalms of the Brethren, trang 318-325. Xem Angulimala Sutta, Majjhima 
Nikãya, kinh 86, tập 2, trang 97. 




224 


Phần 1 - Đức Phật 


thầy rất danh tiếng. Bất hạnh thay, vì thế mà bạn bè ông 
nảy sanh lòng ganh tị, bày điều gièm xiểm và thành công 
đầu độc tu tuởng của thầy. Ông này tin lời, lấy làm tức 
giận, và không kịp nghĩ suy hay dò xét, mưu hại Ahimsaka 
bằng cách truyền lệnh cho ông này phải đem đến một ngàn 
ngón tay nguời, ngón út ở bàn tay mặt, dâng lên ông để làm 
lễ thọ giáo. Mặc dầu không vui, Ahimsaka guợng gạo vâng 
lời thầy, đi vào rừng Jalini, tại Kosala, và bắt đầu chuồi dài 
những cuộc sát nhân ghê tởm, để chặt lấy ngón tay. Ban 
đầu ông xỏ xâu các ngón tay lại, treo lên cành cây. Nhung 
vì kên kên và quạ đến ăn nên ông đeo trên cổ nhu một tràng 
hoa làm bằng ngón tay nguời, giữ cho khỏi bị mất và để 
dành cho đủ số cần thiết. Do đó có tên "Angulimala", có 
nghĩa là "tràng hoa kết bằng ngón tay". 

Kinh sách 12 ghi rằng khi ông để dành đuợc chín trăm 
chín muoi chỉn ngón thì Đức Phật xuất hiện. Nhìn thấy Đức 
Phật, Angulimala mừng lắm, nghĩ rằng đây là co hội để ông 
hoàn tất sứ mạng. 

Ông liền rảo buớc thẳng tới Đức Phật, tay rút guom ra 
khỏi vỏ. 

Đức Phật dùng thần thông tạo những trở ngại làm cho 
Angulimala chạy theo không kịp, dầu cố hết sức ruợt bắt. 
Mệt mỏi hết sức, mồ hôi nhễ nhại, ông dừng chân lại và cất 
tiếng gọi: "Hãy dừng lại, ông sa môn". 

Đức Thế Tôn từ tốn đáp: 

"Mặc dầu Nhu Lai đi, Nhu Lai đã dừng buớc. Còn con, 
Angulimala, hãy dừng buớc." 


12 Psalms of the Brethren, trang 320-321. 




Chương 12 - Con Đường Hoẳng Pháp 


225 


Tên sát nhân suy nghĩ: "Các vị sa môn này luôn luôn nói 
thật. Vị này nói rằng ông ta đã dừng buớc, còn ta thì không 
dừng. Thế là nghĩa làm sao?" 

Angulimala liền hỏi thêm: "Này Ông Sa Môn. Ông còn 
đi, chính tôi đã dừng. Ông lại nói rằng tôi không dừng còn 
ông thì đã dừng. Xin hỏi, này Ống Sa Môn, lời nói của ông 
có ý nghĩa gì?" 

Đức Phật dịu dàng đáp: "Đúng vậy, Angulimala, Nhu 
Lai đã dừng buớc, dừng luôn, mãi mãi. Nhu Lai đã từ 
khuớc, dứt bỏ, không còn hành hung hay gây tổn thuơng 
cho một sanh vật nào. Còn chính con không giữ lại bàn tay 
đẫm máu, vẫn sát hại đồng loại. Vậy, Nhu Lai đã dừng, còn 
con thì vẫn tiếp tục." 

Đen đây nghiệp tốt của Angulimala mau chóng trồi lên 
mặt. Ông nghĩ rằng vị sa môn này chắc không phải ai khác 
hon là Đức Phật Gotama (Cồ Đàm), quang lâm đến đây vì 
lòng bi mẫn, muốn tế độ mình. Nghĩ vậy, ông liền vứt đi tất 
cả võ khí, rồi đến gần Đức Phật, đảnh lễ Ngài và xin quy y. 
về sau Đức Phật chấp nhận ông vào Giáo Hội Tăng Già 
Cao Thuợng bằng cách thốt ra lời: "Ehi Bhikkhu!" "Hãy 
đến đây Tỳ Khuu!" 

Tin Angulimala xuất gia tỳ khưu với Đức Phật đuợc 
truyền rộng ra khắp xứ. Riêng Vua Kosala cảm thấy nhẹ 
nhàng nhu thoát khỏi nạn, vì Angulimala quả thật là một 
đại họa cho dân chúng trong xứ. 

Nhung tâm của Tỳ khiru Angulimala vẫn không an tĩnh 
bởi vì luôn luôn Ngài tuởng nhớ đến dĩ vãng tội lỗi của 
mình và những tiếng kêu la than khóc của các nạn nhân. 
Chí đến những lúc một mình hành thiền ở noi vắng vẻ cũng 
không quên đuợc. Ngày kia, khi đi trì bình ngoài đuờng, 



226 


Phần 1 - Đức Phật 


ngài bị người ta dùng gậy gộc đánh đập và chọi đá vào 
mình, phải đi về chùa với đầu cổ đầy thương tích, máu chảy 
dầm dề, mình mẩy chồ bị bầm dập, nơi bị cắt đứt, một cơ 
hội để Đức Phật nhắc lại rằng đó là hậu quả bất thiện của 
những hành vi hung bạo của ngài trong quá khứ. 

Ngày nọ, lúc đi bát, Tỳ Khưu Angulimala thấy một 
người phụ nữ sắp lâm bồn đang gặp khó khăn, rên xiết bên 
đường. Động lòng bi mẫn, Ngài đem câu chuyện đau 
thương ấy bạch lại với Đức Phật. Đức Phật khuyên Ngài 
hãy quày trở lại, đọc những lời xác nhận sau đây - những 
câu này vẫn còn được lưu truyền đến nay dưới tựa đề 
Angulimala Paritta: 

"Này Đạo Hữu, từ ngày được sanh vào Thánh tộc (nghĩa 
là từ ngày tôi xuất gia), tôi chưa hề cố ý tiêu diệt đời sống 
của một sinh vật nào. Do lời chân thật này, ước mong cô 
được vuông tròn và con của cô bình an vô sự." 

Ngài Angulimala học thuộc lòng bài kinh, rồi đi đến nơi, 
ngồi cách người phụ nữ một bức màn, đọc lại. Người mẹ 
đau khổ liền sanh được dễ dàng. Đến nay bài kinh Paritta 13 
này vẫn còn công hiệu. 

về sau, vào đúng thời kỳ, Đại Đức Angulimala đắc Quả 
A-La-Hán. Khi nhắc đến đường lối Đức Phật cảm hóa 
Ngài, Đại Đức Angulimala nói: 

"Có những sanh vật bị khắc phục bằng võ lực, 

Bằng cù móc hay roi vọt. 

Nhưng ta đây, được thuần hóa do một nhân vật 

Không cần đến gậy gộc, cũng không dùng gươm đao 14 


13 Kinh Bảo vệ. 

14 Psalms of the Brethren, trang 328. 




Chương 12 - Con Đường Hoẳng Pháp 


227 


Trong hai mươi lăm năm còn lại, Đức Phật sống phần 
lớn ở Savatthi, tại Jetavana (Kỳ Viên Tịnh Xá) do trưởng 
giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) kiến tạo và phần khác tại 
Pubbarama do bà Visakha dâng. 




228 


Phần I - Đức Phật 



















Chương 12 - Con Đường Hoẳng Pháp 


229 












230 


Phần I - Đức Phật 


Chương 13 - Đời sống hằng ngày của Đức Phật 

"Đức Thế Tôn đã tự giác. 

Ngài hoang dưong Giáo Pháp 
Đê giác ngộ kẻ khác." 

— Majjhima Nỉkãya 


Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích 
cực và nhiệt thành nhất trên thế gian. Ngài luôn luôn bận 
rộn với công việc đạo pháp trọn ngày, ngoại trừ những lúc 
cần phải để ý đến vài nhu cầu vật chất. Chương trình hoạt 
động của Ngài được sắp xếp rất có quy củ và mực thước. 
Đời sống bên trong là hành thiền, tĩnh tâm và chúng 
nghiệm hạnh phúc Níp-Bàn. Bên ngoài là phục vụ vị tha, 
nâng đỡ phẩm hạnh của chúng sanh trong khắp thế gian. 
Chính Ngài tự giác, rồi tận lực cố gắng giác ngộ người 
khác, dẫn dắt chúng sanh ra khỏi mọi phiền lụy của đời 
sống. 

Hoạt động hằng ngày của Đức Phật chia làm năm giai 
đoạn: 1. Buổi sáng. 2. Buổi trưa. 3. Canh đầu. 4. Canh giữa. 
5. Canh cuối. 

Buổi sáng 

Thường ngày, lúc còn tảng sáng sớm, Đức Phật dùng 
thiên nhãn để quan sát thế gian, xem có ai cần Ngài tế độ. 
Neu thấy có người cần hồ trợ tinh thần thì không đợi thỉnh 
cầu, Ngài tự ý đến để dẫn dắt người ấy vào chánh đạo. Ngài 
đi bộ. Nhưng một đôi khi Ngài cũng dùng phép thần thông 
bay trên không trung. Thông thường, chỉnh Ngài tự ý đi 
đến những người hư hèn ô nhiễm, như tên cướp sát nhân 




Chương 13 - Đời sống hằng ngày của Đức Phật 


231 


hung tợn Angulimala và quỷ Dạ Xoa, bạo tàn ác độc. 
Nhung cô bé Visakha có tâm đạo nhiệt thành và nhà triệu 
phú Anathapindika (Cấp Cô Độc) và những bậc thiện trí 
nhu Sariputta (Xá Lợi Phất) và Moggallana (Mục Kiền 
Liên) thì tìm đến thọ giáo để đuợc Ngài dẫn dắt. 

Trong khi tế độ thế gian, nếu không có ai thỉnh về trai 
tăng, Đức Phật - nguời mà các bậc vua chúa đều tôn sùng 
kính nể và khấu đầu đảnh lễ mồi khi đến truớc mặt - đi trì 
bình khất thực trên các nẻo đuờng, khi thì một mình, lúc thì 
với chúng Tăng. Im lặng đứng truớc cửa từng nhà, không 
thốt ra một lời, Ngài thọ lãnh vật thực nào mà tâm trong 
sạch bố thí của thiện tín hoan hỷ sót vào bát, rồi trở về 
chùa. Cho đến năm tám mươi tuổi, mặc dầu đau ốm bất 
thường, Ngài vẫn đi trì bình trong thành Vesali. 

Đức Phật thọ thực trước ngọ. Sau đó chư vị tỳ khưu hợp 
lại nghe Ngài thuyết một bài Pháp ngắn. Sau thời Pháp, 
Đức Phật ban lễ quy y Tam Bảo, truyền Ngũ Giới, và nếu 
có vị nào đạt đến trình độ tinh thần đầy đủ, Ngài chỉ dẫn 
vào Thánh Đạo, Con Đường Giải Thoát. Một vài vị đến gần 
để xin đề mục hành thiền thích hợp theo tâm tá nh mình. 
Neu có lời thỉnh nguyện, đôi khi Ngài cũng ban hành lễ 
xuất gia. 

Buổi trưa 

Sau khi giảng dạy hoặc kêu gọi chư vị đệ tử, Đức Phật 
lui về tịnh thất. Neu muốn, Ngài nằm nghiêng mình bên 
mặt và định thần một lát. Lúc dậy, Ngài nhập Đại Bi Định 
(Maha Karuna Samapatti) và dùng Phật nhãn 1 [1] quan sát 


1 


Buddhacakkhu, nhãn quan của một vị Phật, gồm tri kiến về những khuynh 
hướng (asaya) và những khuynh hướng ngủ ngầm (asayanusaya nana) và 




232 


Phần 1 - Đức Phật 


thế gian, nhất là các vị tỳ khưu đã đi vào rừng sâu hành 
thiền nơi vắng vẻ và các vị đệ tử khác ở xa, để hướng dẫn 
và khuyên dạy. Neu có một vị ở xa cần được hồ trợ, Ngài 
dùng thần thông bay đến nơi để tế độ rồi trở về tịnh thất. 

Vào buổi chiều, thiện tín kéo đến nghe Pháp. Do Phật 
nhãn, Ngài nhìn vào khuynh hướng tâm tánh của từng 
người trong cử tọa để thuyết Pháp độ một giờ. Mồi người 
nghe, dầu tâm tánh và tình cảm hoàn toàn khác nhau, đều 
có cảm tưởng rằng bài Pháp của Đức Phật đặc biệt hướng 
về mình. Đó là phương pháp giảng dạy của Đức Phật. Ngài 
thường dùng những thí dụ, những hình ảnh hay những ngụ 
ngôn có liên quan đến đời sống hằng ngày trong nhà để giải 
thích giáo lý, và Ngài nhắm vào tri thức hơn là tình cảm. 

Đối với người thuộc hạng trung bình, Đức Phật bắt đầu 
giảng về hạnh bố thí, giới luật và hạnh phúc ở các cảnh 
Trời. Đối với người tiến bộ hơn, Ngài đề cập đến những 
nguy hại của thú vui vật chất và hạnh phúc của sự từ 
khước, buông xả, thoát ly. Với các vị đạt đến trình độ cao 
thượng, Ngài giảng về pháp Tứ Diệu Đe. 

Trong một vài trường họp hiếm hoi - như trường hợp 
Angulimala và bà Khema - Đức Phật dùng oai lực thần 
thông để ảnh hưởng đến tâm người nghe. 

Giáo Pháp Cao Siêu của Đức Phật gợi nguồn cảm hứng 
cho cả lớp đại chúng lẫn hàng trí thức. Một thi sĩ Phật tử có 
hát lên những lời tán tụng như sau: 


tri kiến về tánh cách dã dượi hay nhiệt thành sắc bén của ngũ căn, 
(indrlyaparoparyattana nana, nhũng khả năng tinh thần như niềm tin, sự 
tinh tấn, chánh niệm, tâm định và trí tuệ). 




Chương 13 - Đời sống hằng ngày của Đức Phật 


233 


"Đem phỉ lạc đến bậc thiện trí, tạo kiến thức cho hạng 
trung bình, và đánh tan đêm tối của người ngu muội, đây 
quả thật là ngôn ngữ của tất cả mọi người." 2 [2] 

Cả hai lớp người, giàu và nghèo, cao sang và thấp kém, 
đều từ bỏ đức tin cũ của mình để hướng về Thông Điệp 
Hòa Bình của Đức Phật. Nen đạo pháp (Sasana) so sanh bắt 
đầu với năm vị đạo sĩ như hột nhân của tế bào, sớm sanh 
sôi nẩy nở, mở rộng đến hàng triệu người, và một cách êm 
thắm, ôn hòa, khắp miền Trung Ân Độ. 

Canh Đầu 

Từ sáu giờ đến mười giờ đêm là khoảng Đức Phật dành 
riêng để các vị tỳ khưu được tự do thỉnh cầu Ngài rọi sáng 
những hoài nghi của mình, hỏi về những điểm phức tạp 
trong Giáo Pháp, xin đề mục hành thiền, và lắng nghe 
thuyết giảng. 

Canh Giữa 

Từ mười giờ đến hai giờ khuya, chư Thiên và chư Phạm 
Thiên là những chúng sanh mà mắt người không thể trông 
thấy, từ các cảnh Trời, đến hầu Phật và hỏi Ngài về Giáo 
Pháp. Trong kinh sách có một đoạn, thường được nhắc đi 
lặp lại như sau: "Lúc bấy giờ đêm đã khuya, một vị Trời có 
hào quang rực rõ đến gần Đức Phật, cung kính đảnh lễ và 
đứng lại một bên". Nhiều bài kinh và nhiều lời vấn đáp 
được ghi lại trong bộ Samyutta Nikãya (Tạp A Hàm). 

Canh Cuối 


2 Satapancasataka, câu 78. 




234 


Phần 1 - Đức Phật 


Canh cuối cùng trong đêm, từ hai giờ khuya đến sáu giờ 
sáng, đuợc chia làm bốn phần. Trong phần đầu, từ hai đến 
ba giờ, Đức Phật đi kinh hành (canKãmana). Từ ba đến bốn 
giờ, Ngài nằm định thần, nghiêng về phía tay mặt. Từ bốn 
đến năm giờ, Ngài nhập Đại Bi Định (Maha 
Karunasamapatti), và rải tâm Từ đến khắp nơi, làm êm dịu 
tâm trí tất cả chúng sanh. Sau đó Ngài quan sát thế gian 
bằng Phật nhãn xem coi có thể tế độ ai. Những nguời đạo 
hạnh và những nguời cần đến, dầu ở cách xa thế nào Ngài 
cũng nhận ra và, mở lòng bi mẫn, tự ý đến với họ để đem 
lại sự hồ trợ cần thiết. 

Nhu vậy, trọn cả ngày, Đức Phật luôn luôn bận rộn với 
nhiệm vụ đạo đức. Ngài chỉ ngủ một giờ đồng hồ. Trong 
hai giờ tròn, buổi sáng và lúc bình minh, Ngài đuợm nhuần 
toàn thể thế gian với tâm Từ vô luợng và đem hạnh phúc 
đến cho hàng triệu chúng sanh. Tự nguyện sống đời nghèo 
nàn, đi trì bình khất thục mà không làm phiền đến ai, rày 
đây mai đó, tám tháng trời liền trong năm để hoang khai 
Diệu Pháp. Ngài không ngừng gia công để đem lại điều tốt 
đẹp và hạnh phúc cho tất cả, chí đến ngày nhập diệt, vào 
năm tám muơi tuổi thọ. 




Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


235 


Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 

"Mặt trời chiếu sáng ban ngày. Mặt trăng rạng tỏ ban đêm. 
Nhung giáp và gưom đao chói sáng nhà vua khi lâm trận. 

Lúc hành thiền, hào quang chư Phạm Thiên chiếu sáng. 

Nhưng ngày như đêm, Đức Phật rực rỡ sáng lòa trong vinh hạnh." 

— Kinh Pháp Củ 


Đức Phật là một nhân vật phi thường. Tuy nhiên, còn 
mang ngũ uẩn, Ngài vẫn còn bệnh hoạn, già yếu và tịch 
diệt một ngày nào, như tất cả chúng sanh. Ngài biết đến 
năm tám mươi tuổi sẽ viên tịch, vốn người khiêm tốn, 
Ngài quyết định trút hơi thở cuối cùng trong một làng mạc 
xa xôi hẻo lánh như Kusinara, thay vì ở các đô thị lớn như 
Savatthi hay Rajagaha, những nơi mà Ngài thường lưu ngụ 
và có nhiều tín đồ. Theo lời của chính Đức Phật, lúc tám 
mươi tuổi, cơ thể của Ngài tựa hồ như "một cái xe quá cũ". 
Dầu tuổi đã già, sức đã yếu, nhưng với ý chí sắt đá dũng 
mãnh, Ngài đi bộ trên con đường dài dằng và khó khăn 
cùng với vị đệ tử hầu cận thân tín, Đại Đức Ananda. Cũng 
nên ghi nhận rằng, hai vị đại đệ tử, Sariputta (Xá Lợi Phất) 
và Moggallana (Mục Kiền Liên) nhập diệt trước Ngài. Hai 
vị Tỳ Khưu Rãhula (La Hầu La) và Tỳ Khưu Ni Yasodharã 
(Da Du Đà La) cũng đã viên tịch. 

Cuộc hành trình cuối cùng của Đức Phật bắt đầu từ 
Rajagaha (Vương Xá), kinh đô xứ Magadha (Ma Kiệt Đà). 

Trước khi Ngài rời Rajagaha, Vua Ạịatasattu (A Xà 
Thế), có sai vị đại thần của mình tên Vassakara, đến thăm 
dò ý kiến Ngài về mưu định của nhà vua muốn gây chiến 
với nước cộng hòa Vajjian, thuở ấy rất trù phú. 




236 


Phần I - Đức Phật 


Điều Kiện Thịnh Suy 

"Đức Phật dạy: 

1. Ngày nào mà người dân Vajjian còn thường gặp gỡ và tụ 
hợp đông đảo với nhau; 

2. Ngày nào mà người dân Vajjian còn tụ họp trong tinh 
thần đoàn kết, còn vưon mình tiến triển trong tinh thần 
đoàn kết, và làm tròn nhiệm vụ trong tinh thần đoàn kết; 

3. Ngày nào mà người dân Vajjian không ban hành những 
đạo luật mới mẻ chưa từng được ban hành, không hủy 
bỏ những đạo luật sẵn có, và sống thích hợp với những 
quy tắc cổ truyền; 

4. Ngày nào mà người dân Vajjian còn hộ độ, tôn sùng, 
kính trọng và đảnh lễ các bậc trưởng thượng trong xứ, và 
còn nghe những lời dạy thích nghi của các vị này; 

5. Ngày nào không còn một người đàn bà hay con gái nào 
trong gia đình người dân Vajjian bị quyến rũ hay cưỡng 
ép phải sống với kẻ ngoại nhân; 

6. Ngày nào người dân Vajjian còn bảo trì, tôn trọng, kính 
nể và làm vẻ vang các tôn miếu của họ, dù ở trong hay 
ngoài tỉnh thành, và không xao lãng những nghi lễ cổ 
truyền; 

7. Ngày nào người dân Vajjian còn bảo bọc, bênh vực, và 
nhiệt thành ủng hộ các vị A-La-Hán, khiến các vị nào 
chưa đến sẽ đến trong xứ và vị nào đã đến, được sống an 
lành; 

Ngày nào mà bảy điều kiện trên còn được thực hiện, thì 

dân tộc Vajjian không thể suy đồi, trái lại còn cường thịnh 

hon trước." 

Nhân dịp này, vị lợi ích của chư đệ tử, Đức Phật truyền 

dạy bảy điều kiện thịnh suy của chúng Tăng. Ngài truyền 



Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


237 


Đức Ananda triệu tập tất cả các vị tỳ khưu lúc ấy có mặt tại 
Rajagaha và dạy: 

"Này hỡi các đệ tử, 

1. Ngày nào mà chư tỳ khưu còn thường gặp gỡ và tụ họp 
đông đảo với nhau; 

2. Ngày nào mà chư tỳ khưu còn tụ họp trong tinh thần 
đoàn kết, còn vưon mình tiến triển trong tinh thần đoàn 
kết, và làm tròn nhiệm vụ tăng sĩ trong tinh thần đoàn 
kết; 

3. Ngày nào mà chư tỳ khưu không tạo ra những giới luật 
mới mẻ chưa từng được ban hành, và nghiêm túc hành 
trì những giới luật đã được ban hành; 

4. Ngày nào mà chư tỳ khưu còn hộ trì, tôn kính và đảnh lễ 
những vị cao hạ, có nhiều kinh nghiệm, bậc cha của 
chúng Tăng, những người chưởng quản Giáo Hội, và 
kính trọng những lời dạy quý báu của các Ngài; 

5. Ngày nào mà chư tỳ khưu không bị ảnh hưởng của tham 
ái, có thể phát sanh bất cứ lúc nào, và lôi cuốn các vị 
trong vòng sanh tử triền miên; 

6. Ngày nào mà chư tỳ khưu còn tìm thích thú trong công 
phu chuyên cần hành thiền ở những noi vắng vẻ nhàn 
tịnh; 

7. Ngày nào mà chư tỳ khưu còn cố gắng phát triển chánh 
niệm, khiến các bạn đồng tu chưa đến có thể đến ở, và 
các đạo hữu đã đến, được sống an lành; 

Ngày nào mà bảy điều kiện thiết yếu ấy còn được thực 
hiện đầy đủ thì các tỳ khưu không thể suy đồi, trái lại còn 
phồn thịnh hon trước. Ngày nào mà bảy điều kiện an toàn 
ấy còn được bảo tồn và duy trì trong hàng Tăng chúng, 
ngày nào mà các tỳ khưu được dạy dồ rành mạch và rèn 



238 


Phần 1 - Đức Phật 


luyện trong tinh thần bảy điều kiện ấy, thì chúng tỳ khuu 
không thể suy đồi, trái lại còn phồn thịnh hơn." 

Rồi, với tâm từ bi vô luợng vô biên, Đức Phật soi sáng 
thêm cho các vị tỳ khuu bảy điều kiện an toàn khác nhu 
sau: 

"Ngày nào mà chu tỳ khuu không say mê, thích thú hay 
dấn thân vào công việc thế gian, vào những câu chuyện 
ngồi lê đôi mách, trong sự ua thích ngủ nghỉ, trong sự dể 
duôi để câu chuyện ngoài đời lôi cuốn. Ngày nào mà chu tỳ 
khuu không còn chứa chấp hay bị rơi vào ảnh huởng của 
khát vọng thấp hèn. Ngày nào mà chu tỳ khuu không kết 
hợp với bạn bè xấu xa, không có những khuynh huớng đê 
tiện tội lỗi. 

"Ngày nào mà bảy điều kiện trên đuợc thực hiện đầy đủ 
thì các tỳ khuu sẽ không dừng buớc nửa đuờng, không 
ngừng cố gắng khi đã thành đạt một vài kết quả trên đuờng 
tu học và không bỏ dở công trình truớc khi thành tựu đạo 
Quả A-La-Hán." 

Trong một cơ hội khác, Đức Phật dạy thêm rằng ngày 
nào mà chu tỳ khưu còn có tâm đạo vững chắc, khiêm tốn, 
chuyên cần, cố học, kiên cố tinh tấn, luôn luôn giữ tâm 
niệm và phát triển trí tuệ, thì Giáo Hội chu tỳ khuu không 
thể suy đồi mà trái lại còn phồn thịnh hơn. 

Lời Tán Dương của Đức Sariputta (Xá Lợi Phất) 

Sau khi thuyết giảng nhiều thời Pháp để dẫn dắt chư vị 
tỳ khưu, Đức Phật rời Rajagaha và cùng với Đại Đức 
Ananda đi Ambalatthika rồi từ đó đến Nalanda. Nơi đây 
Ngài ngự tại vườn xoài Pavarika. Trong dịp này, Đại Đức 



Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


239 


Sariputta (Xá Lợi Phất) đến hầu Phật và tán dương trí tuệ 
của Ngài như sau: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, con rất lấy làm thỏa thích, con 
tin tưởng nơi Đức Phật đến nỗi nghĩ rằng trong quá khứ, 
trong tương lai, cũng như ở hiện tại, không thể có một vị sa 
môn hay bà la môn nào cao siêu và trí tuệ hơn Đức Thế 
Tôn về phương diện tự mình giác ngộ." 

Đức Phật không chấp thuận một lời ca tụng tương tợ do 
đệ tử Ngài thốt ra. Ngài nhắc Đại Đức Sariputta rằng chính 
Đức Sariputta không hiểu biết đầy đủ công đức chư Phật 
trong quá khứ và ở vị lai. 

Đức Sariputta cung kính xác nhận rằng Ngài không am 
hiểu tất cả các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác vô thượng, 
nhưng vẫn giữ lời là chính mình đã hiểu biết truyền thống 
Chánh Pháp, tiến trình mà tất cả chư Phật đều phải trải qua 
trước khi đắc Quả Vô Thượng, bằng cách diệt trừ năm pháp 
triền cái là : 1) tham dục, 2) oán ghét, 3) dã dượi, hôn trầm, 
4) phóng dật, lo âu, và 5) hoài nghi, bằng cách dùng trí tuệ 
làm giảm suy những khát vọng mạnh mẽ trong tâm, trọn 
vẹn an trú tâm vào Tứ Niệm Xứ, và chân chánh phát triển 
bảy yếu tố dẫn đến Giác Ngộ (Thất Giác Chi). 

Pataliputtã 

Từ Nalanda, Đức Phật lần hồi đến Pataligama. Nơi đây 
hai vị đại thần xứ Magadha (Ma Kiệt Đà) là Sunidha và 
Vassakara đang xây thành đắp lũy để phòng thủ và ngăn 
chặn người Vajjian, lúc ấy rất hùng cường và phồn thịnh. 
Đức Phật ngự trong một căn nhà bỏ trống. Khi nhận thấy 
hàng ngàn vị Trời đến ở đó đây trong khắp vùng, Ngài nói 
trước rằng Pataliputta sẽ trở nên một thị trấn quan trọng, 



240 


Phần 1 - Đức Phật 


một trung tâm thương mại, một nơi trao đổi hàng hóa, 
nhưng về sau phải bị ba lần hiểm họa là lửa, nước và phân 
tranh. 

Khi hay tin Đức Phật đến Pataligama, các vị đại thần đến 
cung thỉnh Ngài cùng với chư đệ tử về nhà trai tăng. Sau 
khi thọ thực xong, Đức Phật dạy: 

"Bất luận nơi nào mà người biết thận trọng cư trú, người 
ấy cũng hết lòng nâng đỡ chư huynh đệ, những người tốt, 
biết tự kiểm soát, và hồi hướng phước báu đến các vị Trời 
thường tới lui trong vùng. Kỉnh mộ, chư Thiên sẽ kỉnh mộ. 
Tôn trọng, chư Thiên sẽ tôn trọng người sáng suốt thận 
trọng. Chư Thiên sẽ đối xử dịu dàng nhã nhặn với người ấy 
như bà mẹ hiền đối xử với đứa con duy nhất của bà, và 
người mà được chư Thiên chiếu cố, sẽ hưởng nhiều may 
mắn." 1 

Nhân dịp Đức Phật đến viếng, dân chúng đặt tên cổng 
thành là "cổng Gotama" và cũng định ý đặt tên chiếc đò 
đưa Đức Phật qua sông Ganges (Hằng), lúc ấy đang ngập 
lụt, là "đò Gotama", nhưng Đức Phật dùng thần thông cùng 
chư vị đệ tử sang sông trong lúc ai nấy đang nhộn nhịp sửa 
soạn đò. 

Những Cảnh Giới Tương Lai 

Từ bờ sông Ganges (Hằng), Đức Phật đi đến Kotigama 
và từ đó đến làng Nadika và ngự trong nhà gạch. Nhân dịp 
này Đại Đức Ananda đến gần Đức Phật, cung kính hỏi 
thăm Ngài về cảnh trạng tương lai của nhiều người trong 
làng đã quá vãng. Đức Phật nhẫn nại kể lại số phần của 


1 Giáo sư Rhys Davids - Dialogues of the Buddha. Tập n, trang 91. 




Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


241 


từng người, rồi Ngài dạy làm thế nào người đệ tử của một 
Đấng Thế Tôn thành đạt "Gương Trong của Chân Lý" để 
có thể nói trước rằng: "Ta sẽ không còn tái sanh vào địa 
ngục, cảnh thú, cảnh giới Peta (ngạ quỷ), những trạng thái 
buồn khổ, tội lỗi và thấp hèn. Ta đã nhập lưu, không thể 
còn rơi vào ác đạo và sự Giác ngộ cuối cùng đã được bảo 
đảm." 

Gương Trong của Pháp Bảo (Dhammãdãsa) 

"Này Ananda, Gương Chánh Pháp là gì? 

"Là gương lành của người đệ tử cao thượng đặt trọn vẹn 
niềm tin nơi Đức Phật và suy gẫm về các ân đức của Ngài 
như sau: 

"Ngài hẳn là Bậc ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn." 

"Người đệ tử cao thượng đặt trọn vẹn niềm tin nơi Đức 
Pháp và suy gẫm về các đặc tánh của Giáo Pháp như sau: 

"Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn khéo giảng dạy và được 
truyền bá đầy đủ là để tự chứng ngộ, có hiệu năng tức khắc, 
khuyến khích sự tìm tòi suy gẫm, dẫn đến nơi (Níp-Bàn), 
để bậc thiện trí thức am hiểu, mồi người cho riêng mình." 

"Và người đệ tử cao thượng đặt trọn vẹn niềm tin nơi 
Đức Tăng và suy gẫm về những phẩm hạnh của Giáo Hội 
Tăng Già như sau: 

"Giáo Hội các đệ tử của Đức Thế Tôn có đức hạnh toàn 
hảo. Các Ngài có phẩm hạnh toàn hảo. Các Ngài có phẩm 
hạnh chân chánh. Các Ngài có phẩm hạnh của bậc trí tuệ. 
Các Ngài là những vị đã thành tựu bốn Đạo và bốn Quả 



242 


Phần 1 - Đức Phật 


thánh. Giáo Hội các đệ tử Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng 
thọ lãnh những vật cúng dường và chồ ở. Các Ngài là bậc 
xứng đáng được lễ bái, là phước điền vô thượng trên thế 
gian." 

"Vị đệ tử cao thượng trở nên người có phẩm hạnh thích 
hợp với chư Phật; phẩm hạnh vững chắc, không thể sứt mẻ, 
hoàn toàn trong trắng, không một vết ô nhiễm, hoàn toàn 
khinh khoát; phẩm hạnh mà bậc thiện trí tán dương, mà 
không có khát vọng trần tục nào có thể làm hoen ố; phẩm 
hạnh thuận chiều đưa đến tâm định." 

Từ Nadika, Đức Phật lần hồi đến thành Vesali, lúc bấy 
giờ rất phồn thịnh, và ngụ tại khu vườn của AmbaPãỊĩ, một 
cô gái giang hồ xinh đẹp. Biết rằng thế nào AmbaPãỊĩ cũng 
đến, Đức Phật thận trọng khuyên dạy chư đệ tử phải luôn 
luôn chú tâm an trú chánh niệm và giác tỉnh và Ngài dạy 
chư tỳ khưu đường lối chú niệm. 

AmbaPãỊĩ 

Khi được tin Đức Phật ngự tại vườn xoài của mình thì 
AmbaPãỊĩ đến cung thỉnh Đức Phật cùng chư đệ tử về nhà 
trai tăng ngày hôm sau. 

Đức Phật nhận lời và từ chối lời thỉnh cầu đến sau của 
các nhà quý phái Licchavi. Các vị quý phái này đến gặp cô 
AmbaPãỊĩ và hứa sẽ đền bù bằng một số tiền rất lớn nếu 
nàng khứng chịu nhường bữa trai tăng. Nhưng cô 
AmbaPãỊĩ lễ phép khước từ. 

Ngày hôm sau Đức Phật đến nhà AmbaPãỊĩ. Sau bữa độ 
ngọ, cô gái, trước kia là giang hồ, phát tâm vô cùng trong 



Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


243 


sạch, kính dâng lên Đức Phật và chư Tăng vườn xoài rộng 
lớn. 2 

Lúc ấy nhằm mùa mưa, Đức Phật dạy các đệ tử nên nhập 
Hạ bên trong hoặc ở quanh thành Vesali. Phần Ngài, quyết 
định sẽ nhập Hạ tại Beluva, một làng nhỏ bé gần Vesali. 
Đây là Hạ thứ bốn mưoi lăm và cũng là Hạ cuối cùng của 
Ngài. 

Đức Phật Lâm Bệnh 

Trong năm ấy, Đức Phật lâm bệnh trầm trọng và rất đau 
đớn, gần như sắp chết. 

Nhò có một ý chí sắt đá, Ngài vững chắc giữ chánh 
niệm, luôn luôn giác tỉnh và nhẫn nại chịu đựng con đau 
không một lời rên xiết. Đức Phật biết rằng đã đến lúc Ngài 
sắp lìa thế gian, nhưng nghĩ rằng sẽ không hợp lẽ nếu ra đi 
mà không có vài lời đến vị đệ tử hầu cận và nhắc nhở Giáo 
Hội. Do đó Ngài quyết định khắc chế bệnh trạng bằng ý chí 
sắt đá và liên tục chứng nghiệm hạnh phúc A-La-Hán 3 . 

Liền sau khi Đức Phật bình phục, Đại Đức Ananda đến 
hầu Ngài, biểu lộ lòng vui mừng được thấy Ngài khỏi bệnh 
và tỏ ra yên chí được biết rằng Đức Phật sẽ không ra đi 
trước khi có lời khuyên nhủ Giáo Hội. 

Câu trả lời của Đức Phật, rất ý nhị và nên được ghi nhớ, 
bộc lộ rõ ràng tính chất đặc biệt của Tam Bảo (Phật, Pháp, 
Tăng). 


2 về sau cô Ambapali xin xuất gia, gia nhập vào Giáo Hội Tỳ Khưu Ni và 
đắc Quả A La Hán. 

3 Jivita samkhãram adhitthaya 




244 


Phần I - Đức Phật 


Lời kêu gọi của Đức Phật. 

"Này Ananda, Giáo Hội các đệ tử còn mong đợi gì nữa ở 
Như Lai? Như Lai đã truyền dạy Giáo Pháp mà không có 
sự phân biệt nào giữa giáo lý bí truyền và giáo lý công 
truyền 4 , về chân lý, Như Lai không khi nào có một bàn tay 
nắm lại của một ông thầy. Có người nghĩ rằng: 'Chính ta sẽ 
lãnh đạo Giáo Hội các Tỳ Khưu', hoặc 'Giáo Hội chư Tỳ 
Khưu sẽ tùy thuộc noi ta', hoặc 'chính Đức Phật phải dạy 
điều gì có liên quan đến Giáo Hội'. 

"Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng có người nào 
phải lãnh đạo Giáo Hội các Tỳ Kliưu, hoặc Giáo Hội phải 
tùy thuộc noi người nào. Tại sao Như Lai phải truyền dạy 
một điều nào có liên quan đến Giáo Hội? 

"Này Ananda, bây giờ Như Lai đã kiệt lực, già yếu và 
gần đến ngày lìa trần. Như Lai đã tám mươi, không khác 
nào cồ xe quá cũ kỹ, cần phải có những sợi dây cột lại các 
bộ phận để giữ nó khỏi rã rời. Thân của Như Lai cũng cần 
những sợi dây thừng tưong tợ. 

"Này Ananda, lúc nào Như Lai yên lặng, không có dấu 
hiệu của sự sống, tâm an trụ vào một điểm bằng cách chấm 


4 Anantaram abahiram karitva, danh từ này bao gồm cả hai, những cá nhân 
và những lời dạy: "Bao nhiêu giáo lý này ta sẽ không dạy ai khác", một ý 
nghĩ như vậy có nghĩa là hạn chế, chỉ dạy giáo lý trong một giới nhỏ nào. 
"Bao nhiêu giáo lý đây ta sẽ dạy kẻ khác", một ý nghĩ như vậy có nghĩa là 
không dạy hết giáo lý. "Ta sẽ dạy người này", câu này hàm ý có sự phân 
biệt người này với người kia. Đức Phật không hề có sự phân biệt nào, trên 
phương diện các đệ tử cũng như về mặt giáo lỷ. Trong lời dạy, Đức Phật 
không bao giờ bí truyền. Ngài cũng không hề có một nhóm nhỏ hay lớn 
nào riêng biệt, trong hay ngoài các đệ tử. 




Chirơng 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


245 


dứt mọi cảm thọ và không biết gì đến sự vật xung quanh, 
đến lúc ấy thân của Nhu Lai mới thật là thoải mái. 5 

"Vậy, này Ananda, hãy tự coi chính con là hải đảo (chồ 
ẩn náu) của con, chỉnh con là chồ nuông tựa của con. 
Không nên tìm nuong tựa bên ngoài 6 . 

"Hãy xem Giáo Pháp là hải đảo của con. Giáo Pháp là 
chồ nuong tựa của con. Không nên tìm nuong tựa ở bên 
ngoài. 

"Này Ananda, một thầy tỳ khiru phải sống cách nào nhu 
coi chính mình là hải đảo, là chồ nuong tựa của mình, 
không tìm nuong tựa bên ngoài? 

"Đây này, Ananda, một thầy tỳ khưu sống chuyên cần 
tinh tấn, suy gẫm, thận trọng giác tỉnh, từ khuớc mọi tham 
ái trong thế gian, luôn luôn giữ chánh niệm noi thân, thọ, 
tâm và pháp. 7 

"Dầu ngay trong hiện tại hay sau khi Nhu Lai nhập diệt, 
nguời nào sống đúng theo nhu vậy, xem chính mình là hải 
đảo của mình, là chồ nuông tựa của mình, không tìm nuong 
tựa đâu bên ngoài, những vị tỳ khuu ấy sẽ đứng hàng đầu 
trong những nguời sống hoàn toàn theo Giới Luật." 

Ở đây Đức Phật đặc biệt ghi nhận tầm quan trọng của sự 
cố gắng cá nhân nhằm thành đạt mục tiêu tối hậu là tự 
thanh lọc và tự mình giải thoát ra khỏi mọi hình thức khổ 


5 Đức Phật ám chỉ hạnh phúc Niết Bàn (phalasamapatti) 

6 Như cảnh Trời. 

7 Đây là Tứ Niệm Xứ (Satipatthana). Danh từ Pháp (dhamma) dùng ở đây 
trong một ý nghĩa riêng, ám chi cả hai đối tượng của tâm - vật chất và tinh 
thần. Xem Phụ Bản 6, trang 755-782, kinh Satipatthana Sutta, Majjhima 
Nikãya, kinh số 10. 




246 


Phần 1 - Đức Phật 


đau của đời sống, cầu xin van vái hay lệ thuộc vào nguời 
khác thì không có hiệu quả. 

Nhung ta có thể tự hỏi tại sao nguời Phật tử lại tìm 
nuơng tựa noi Phật, Pháp, Tăng, và trong lúc mà rõ ràng 
Đức Phật rành mạch dạy rằng không nên tìm nuong tựa noi 
đâu khác, ngoài chính mình? 

Trong khi tìm nuơng tựa noi Tam Bảo (Phật, Pháp, 
Tăng), nguời Phật tử chỉ xem Đức Phật là một vị Thầy, một 
Huấn Luyện Viên đã vạch ra con đuờng giải thoát, Pháp 
nhu con đuờng duy nhất hay phuong tiện duy nhất, và 
Tăng nhu những guong lành của một lối sống nên noi theo. 
Nguời Phật tử không bao giờ nghĩ rằng chỉ cần có việc 
nuơng tựa (quy y) noi Tam Bảo là đủ để giải thoát. 

Mặc dầu tuổi đã cao, sức đã yếu, Đức Phật chẳng những 
vận dụng mọi co hội để khuyên nhủ, dạy dồ chu tỳ khuru 
bằng nhiều phuong thức khác nhau mà còn đều đặn đi bát, 
khi nào không có lời cung thỉnh trai tăng. Một ngày kia, 
Ngài vào thành Vesali trì bình khất thực nhu thuờng lệ và 
sau khi cùng Đại Đức Ananda độ ngọ xong tại đền Capala, 
có lời dạy nhu sau: 

"Nguời nào đã trau dồi, phát triển thật lão luyện, chắc 
chắn nắm vững, chứng nghiệm, thực hành và thuần thục 
điêu luyện bốn Phuong Tiện để Thành Tựu (Tứ Thần Túc, 
Iddhipada) 8 có thể, nếu nguời ấy muốn, sống thêm đuợc 
một kiếp sống (kappa) 9 hay có thể hon chút ít 


8 Tứ Thần Túc (Iddhipada) là: 1. tác ý hay ý muốn làm (chanda), 2. tinh tấn 
hay sự cố gắng (viriya), 3. tư tưởng hay tâm (citta), và 4. suy xét 
(vimamsa). 

9 Cụm từ "một kiếp sống" ở đây được phiên dịch từ Phạn ngữ "kappa". 
Kappa có nghĩa là một kiếp sống thông thường, khoảng một trăm năm. 




Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


247 


(kappavasesam). Này Ananda, Như Lai đã trau dồi, phát 
triển, đã chắc chắn nắm vững và chứng nghiệm, thực hành 
và thuần thục điêu luyện Tứ Thần Túc. Nếu muốn, Như Lai 
có thể sống thêm một kiếp sống hay hơn chút ít." 

Kinh sách thêm rằng "mặc dầu lời gợi ý rất là rõ rệt hiển 
nhiên, Đại Đức Ananda lúc ấy không thấu hiểu để thỉnh cầu 
Đức Phật sống thêm một kiếp nữa vì lợi ích, vì sự tốt đẹp 
và hạnh phúc của nhiều chúng sanh, vì lòng bi mẫn, thương 
hại thế gian, vì lợi ích, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của trời 
và người." về sự thiếu sót này, kinh sách cho rằng lúc ấy 
tâm của Đại Đức Ananda bị Ma Vương ám ảnh. 

Đức Phật Báo Trước Ngày Nhập Diệt 

Đức Phật thị hiện trên thế gian để truyền dạy thực tướng 
của vạn pháp và con đường duy nhất để thoát ra khỏi mọi 
khổ đau phiền lụy của đời sống, cho những ai muốn tìm 
chân lý. Trên đường hoang Pháp dài dằng và vô cùng rực 
rỡ vinh quang, Ngài đã thực hành sứ mạng cao cả quý trọng 
ấy một cách mỹ mãn và lợi ích, cho Ngài và cho hàng tín 
đồ. Vào năm tám mươi tuổi thọ, thấy nhiệm vụ đã hoàn 
thành viên mãn, Ngài đã truyền dạy tất cả những điều cần 
thiết cho những ai muốn cố gắng theo chân Ngài, cả bậc 
xuất gia lẫn hàng cư sĩ, và chẳng những các vị này đã nắm 
vững Giáo Lý mà còn có đủ khả năng để rộng truyền đến 
kẻ khác. Do đó Đức Phật quyết định không kiểm soát sức 
khỏe trong những ngày còn lại của kiếp sống bằng ý chí và 
bằng cách chứng nghiệm hạnh phúc A-La-Hán. Lúc ấy, 


Kapavasesam nghĩa là một kiếp và thêm một phần của một kappa, lối 120 
năm. Nơi đây danh từ này được diễn đạt bằng "hơn chút ít". 




248 


Phần 1 - Đức Phật 


ngự tại đền Capala, Ngài báo trước cho Đại Đức Ananda 
rằng trong ba tháng nữa sẽ nhập diệt. 

Đức Ananda vội vã nhắc lại Phật ngôn và thỉnh cầu Ngài 
sống thêm một kiếp nữa, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của 
chúng sanh. 

Đức Phật trả lời: "Đã đủ rồi, này Ananda, không nên 
khẩn cầu Như Lai. Thời gian cầu khẩn ấy đã qua." 

Rồi Đức Phật giảng về tánh cách vô thường của đời sống 
và cùng đi với Đại Đức Ananda đến Mahavana. Đức Phật 
bảo Ngài Ananda triệu tập tất cả các vị tỳ khưu lúc ấy đang 
cư trú quanh thành Vesali và dạy: 

"Bất luận chân lý nào mà Như Lai đã giảng giải, các con 
phải khéo học hỏi, thực hành, trau dồi, phát triển đầy đủ, 
nhằm duy trì, làm cho đời sống Thánh Thiện được tồn tại 
trường tồn vĩnh cửu, vì tình thưong chúng sanh, vì sự tốt 
đẹp và hạnh phúc của nhiều người, vì sự tốt đẹp và hạnh 
phúc của chư Thiên và nhân loại. 

"Những chân lý ấy là gì? 

"Đó là Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh cần, Tứ Thần Túc, Ngũ 
Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi và Bát Chánh Đạo." 10 

Rồi Đức Phật nói lên những lời kêu gọi sau đây và tuyên 
bố cho các vị tỳ khưu biết ngày nhập diệt: 


10 


Đó là ba mươi bảy Bồ Đề Phần (Bodhipakkhiyadhamma), hay ba mươi 
bảy nhân sanh quả bồ đề, tức là ba mươi bảy yếu tố cần thiết dẫn đến giác 
ngộ và sự hiêu biết cùng tột. 




Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


249 


Những Phật Ngôn Tối Hậu 

"Hãy nhìn lại đây các Tỳ Khưu, Như Lai dạy các con. 
Tất cả các pháp được cấu tạo do điều kiện (các pháp hữu 
vi) đều là vô thường. Hãy liên tục tận lực chuyên cần. Như 
Lai đã sắp đến ngày nhập diệt. Còn ba tháng nữa Như Lai 
sẽ từ giã các con. 

"Như Lai đã đến tuổi. Đời sống của Như Lai quả là ngắn 
ngủi. Rời các con, Như Lai sẽ ra đi. Như Lai đã tự mình 
làm chồ nưong tựa cho mình. Hởi các Tỳ Khưu, hãy tinh 
tấn, giữ chánh niệm và sống đòi đạo hạnh. Hãy giữ gìn tâm 
các con bằng những tư tưởng có chiều hướng tốt. Những ai 
kiên trì cố ghép nếp sống của mình trong những khuôn khổ 
dạy trên sẽ bước ra khỏi con đường phiêu bạt vô định của 
đời sống và chấm dứt đau khổ." 

Đức Phật nhìn thành Vesali lần cuối cùng rồi cùng Đại 
Đức Ananda đi Bhandagama. Ngài dạy các vị tỳ khưu như 
sau: 

"Giới, định, tuệ, và sự giải thoát cùng tột, 

Đức Gotama (Cồ Đàm) đã thành tựu các điều ấy. 

Thấu triệt những điều ấy, 

Đức Phật truyền dạy giáo lý cho hàng môn đệ. 

Đức Đạo Sư đã giác ngộ, 

Chấm dứt mọi phiền não và dập tắt mọi khát vọng. 

Bốn Điều Tham Chiếu Lớn 

Đi từ làng này đến làng khác, một ngày nọ Đức Phật đến 
Bhoganagara và tại đây Ngài dạy bốn Đại Giáo Pháp tức là 
bốn điều tham chiếu lớn (Mahapadesa), theo đó ta có thể 
trắc nghiệm và làm sáng tỏ giáo huấn của Đức Phật. Ngài 
dạy: 



250 


Phần 1 - Đức Phật 


1. "Một vị tỳ khưu có thể nói rằng tôi nghe chính Đức 
Phật đã tuyên ngôn như vầy: "Đây là Giáo Pháp, đây là 
Giới Luật, đây là Giáo Huấn của Đức Bổn Sư". Những lời 
ấy, không nên chấp nhận, cũng không nên gác bỏ ngoài tai. 
Không chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên cứu tận 
tường từng chữ, từng tiếng, rồi hãy đối chiếu và so sánh với 
Kinh (Sutta) và Luật (Vinaya). Neu khi đối chiếu và so 
sánh kỹ càng, nhận thấy rằng nó không phù hợp với Kinh 
và không nhất trí với Luật, con có thể kết luận rằng: "Chắc 
chắn, đây không phải là Phật ngôn. Vị tỳ khưu kia đã hiểu 
sai." Như vậy, con phải loại bỏ những lời ấy. 

"Neu, khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với 
Kinh và nhất trí với Luật, con có thể kết luận rằng: "Chắc 
chắn đây là Phật ngôn, vị tỳ khưu ấy đã hiểu đúng." 

"Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn đầu tiên. 

2. "Lại nữa, một vị tỳ khưu có thể nói rằng trong ngôi 
chùa kia có chúng Tăng sống chung và có những vị sư lãnh 
đạo: Tôi nghe chính các sư ấy nói như thế này: "Đây là 
Giáo Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn của Đức 
Bổn Sư." Không nên chấp nhận, cũng không nên gác bỏ 
ngoài tai những lời ấy. Không chấp nhận, không bác bỏ, mà 
phải nghiên cứu tận tường, từng chữ, từng tiếng, rồi hãy đối 
chiếu với Kinh và so sánh với Luật. Neu khi đối chiếu và 
so sánh kỹ càng, những lời ấy không phù hợp với Kinh và 
không nhất trí với Luật, con có thể kết luận: "Chắc chắn 
đây không phải là Phật ngôn. Vị tỳ khưu kia đã hiểu sai." 
Như vậy, con phải loại bỏ những lời ấy. 

"Neu, khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với 
Kinh và nhất trí với Luật, con có thể kết luận rằng: "Chắc 
chắn đây là Phật ngôn. Vị tỳ khưu ấy hiểu đúng." 



Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


251 


"Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ nhì. 

3. "Lại nữa, một vị tỳ khuu có thể nói rằng trong ngôi 
chùa kia có nhiều vị su và những vị cao tăng học rộng, 
thông suốt Giáo Lý, hiểu rộng Kinh, Luật, Pháp Yếu 
(Matika): Tôi nghe chính các vị su ấy nói nhu vầy: "Đây là 
Giáo Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn của Đức 
Bổn Su". Không nên chấp nhận, cũng không nên gác bỏ 
ngoài tai. Không chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên 
cứu tận tuờng từng chữ, từng tiếng, rồi đem đối chiếu với 
Kinh (Sutta) và so sánh với Luật (Vinaya). Neu khi đối 
chiếu và so sánh nhu vậy, những lời ấy không phù hợp với 
Kinh và không nhất trí với Luật, con có thể kết luận: "Chắc 
chắn đây không phải là Phật ngôn. Vị tỳ khuu kia đã hiểu 
sai." Nhu vậy, con phải loại bỏ những lời ấy. 

"Neu, khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với 
Kinh và nhất trí với Luật, con có thể kết luận rằng: "Chắc 
chắn đây là Phật ngôn. Vị tỳ khưu ấy hiểu đúng." 

"Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ ba. 

4. "Lại nữa, một vị tỳ khuu có thể nói rằng trong ngôi 
chùa kia có một vị tỳ khuu cao hạ, học rộng, thông suốt 
Giáo Lý, hiểu rộng Kinh, Luật, và các Pháp Yeu (Matika): 
Tôi có nghe vị tỳ khuu cao hạ ấy nói nhu vầy: "Đây là Giáo 
Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn của Đức Bổn 
Su". Không nên chấp nhận, cũng không nên gác bỏ ngoài 
tai. Không chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên cứu 
kỹ càng, tuờng tận, từng chữ, từng tiếng, rồi đem đối chiếu 
với Kinh và so sánh với Luật. Neu khi đối chiếu và so sánh, 
những lời ấy không phù họp với Kinh và không nhất trí với 
Luật, con có thể kết luận: "Chắc chắn đây không phải là 



252 


Phần 1 - Đức Phật 


Phật ngôn. Vị tỳ khưu kia đã hiểu sai." Như vậy, con phải 
loại bỏ những lời ấy. 

"Neu, khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với 
Kinh và nhất trí với Luật, con có thể kết luận rằng: "Chắc 
chắn đây là Giáo Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn 
của Đức Bổn Sư." 

"Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ tư. 

"Này các Tỳ Khưu, đó là bốn điều tham chiếu lớn." 

Bữa Thọ Thực Cuối Cùng Của Đức Phật 

Rọi sáng cho chư vị đệ tử mồi khi có co hội, Đức Phật 
lần hồi đến Pava và tại đây, người thợ rèn tên Cunda cung 
thỉnh Ngài và chư tỳ khưu về trai tăng. Với tâm rất trong 
sạch, Cunda dâng lên Đức Phật một vật thực đặc biệt gọi là 
"Sukaramaddava" 11 . Theo lời chỉ dạy của Đức Phật, Cunda 
chỉ dâng vật thực ấy đến Ngài mà thôi, còn lại bao nhiêu 
phải đem chôn, sẽ không có ai khác dùng đến. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Phật nhiễm bệnh lỵ huyết 
trầm trọng, rất đau đớn, gần như sắp chết. Nhưng Ngài 
nhẫn nại chịu đựng, điềm tĩnh, không một lời rên xiết. 

Mặc dầu bệnh tình trầm trọng và người rất yếu, Đức 
Phật nhất định đi bộ đến Kusinara 12 , noi Ngài định nhập 


11 Theo Bản Chú Giải, đó là thịt một con heo rừng không già lắm cũng 
không tơ lắm nhưng không phải cố ý giết nó đế dâng lên Đức Phật 
(pavattamamsa). Có chỗ nói rằng đó là tên của một loại nấm. Cũng có chỗ 
cho rằng đó là tên một món ăn rất ngon. Xem Questions of Milinda, 
quyến 1 trang 244, và Dialogues of The Buddha, phần 2, trang 136, số 1. 

12 Theo Bản Chú Giải, Đức Phật chọn Kusinara đế nhập diệt vì ba lý do. Lý 
do đầu tiên là đê thuyết bài Pháp Mahasudasana Sutta nhằm khuyến khích 
đời sống đạo hạnh. Thứ nhì là để dẫn dắt Subhadda, người đệ tử cuối 




Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


253 


diệt, cách đó độ ba do tuần (lối chín cây số). Trên đoạn 
đường cuối cùng này, kinh sách ghi chép rằng Đức Phật 
phải ngồi lại nghỉ lối hai mưoi lăm noi vì bệnh và yếu. 

Ở một chồ nọ, Ngài ngồi dưới gốc cây to và dạy Đại 
Đức Ananda đi tìm nước uống, vì Ngài cảm nghe khát. Rất 
là khó khăn, Đại Đức Ananda mới tìm được chút ít nước 
trong một dòng suối nhỏ noi ấy năm trăm cồ xe bò vừa đi 
qua, quậy đục cả nước. 

Lúc bấy giò có người tên Pukkusa đến gần Đức Phật và 
bày tỏ lòng thán phục của mình trước sự trầm lặng khác 
thường của Ngài. 

Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng về trạng thái an 
tĩnh, không xao động, Pukkusa dâng lên Ngài hai bộ y bằng 
vàng. Theo lời dạy của Đức Phật, Pukkusa dâng một bộ đến 
cho Ngài và một bộ đến Đại Đức Ananda. 

Khi Đại Đức Ananda mặc bộ y cho Đức Phật thì lấy làm 
ngạc nhiên thấy rằng màu da của Đức Phật chiếu sáng lạ 
thường: 

- Bạch Đức Thế Tôn, tại sao có chuyện lạ thường, rất là 
kỳ diệu? Màu da của Đức Thế Tôn trở nên sáng lạn, rực rõ 
một cách lạ thường. Khi con đắp bộ y bằng vàng lên mình 
Ngài thì hình như màu sắc của vàng đã lu mờ đi mất. 

Nhân đó Đức Phật giải thích rằng trong hai trường họp, 
màu da của Đức Như Lai trở nên sáng lạn, rực rõ lạ 
thường. Đó là trong đêm Ngài đắc Quả Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác và đêm Đức Như Lai nhập diệt. 


cùng của Ngài, vì ngoài Đức Phật ra không ai có thế thuyết bài này được. 
Thứ ba là đế cho vị Bà La Môn Dona có thế phân chia xá lợi của Ngài 
một cách êm thấm giữa những người sùng mộ Ngài. 




254 


Phần 1 - Đức Phật 


Và Đức Phật công bố rằng trong đêm ấy, vào lúc canh 
ba, Ngài sẽ diệt độ trong cụm rừng long thọ (sala) của dòng 
tiểu vưong Malla, giữa cặp cây long thọ, gần Kusinara. 

Bữa Cơm Nhiều Phước Báu Của Cunda 

Đức Phật tắm lần cuối cùng trong dòng sông Kakuttha 
và sau khi nghỉ một lúc Ngài dạy Đức Ananda rằng chuyện 
sau đây có thể xảy ra. Có người sẽ làm cho Cunda ăn năn 
hối hận vì họ nói: "Này Cunda, ông thật là người có tội. 
Ồng sẽ bị chìm đắm sa đọa, vì Đức Thế Tôn đã lìa trần sau 
khi thọ thực lần cuối cùng với các món vật thực do ông 
dâng." 

Mồi lần Cunda, người thợ rèn, ăn năn hối hận như thế, 
con phải giải thích như vầy: "Này Cunda, ông có thật nhiều 
phước báu thù thắng. Ông sẽ hưởng được nhiều lợi lạc vì 
Đức Phật đã độ ngọ lần cuối cùng với các vật thực do ông 
dâng lên. Này Cunda, bần tăng có nghe chính Đức Phật dạy 
rằng có hai vật thực cúng dường đem lại phước báu bằng 
nhau, tạo quả bằng nhau, và vô cùng quý báu hơn tất cả. 
Hai vật ấy là gì? Đó là vật thực cúng dường mà Bồ Tát thọ 
lần cuối cùng trước khi chứng ngộ Đạo Quả Vô Thượng, 
Chánh Đẳng Chánh Giác, và vật thực cúng dường mà Đức 
Phật thọ lần cuối cùng trước khi nhập diệt. Hai vật cúng 
dường ấy đem lại phước báu bằng nhau, tạo quả bằng nhau, 
và vô cùng quý báu hơn tất cả các món khác. Và vật thực 
cuối cùng mà Đức Thế Tôn thọ là chính tay của Cunda, 
người thợ rèn, dâng lên. 

"Nghiệp tốt này sẽ trổ quả trong sự tái sanh thuận lợi, 
tuổi thọ cao, gặt nhiều may mắn và danh vọng, thọ hưởng 



Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


255 


nhiều phước báu trong các cảnh Trời và trong cảnh vua 
chúa, quyền quý cao sang." 

"Này Ananda, phải khuyên lon Cunda như thế ấy." 

Đức Phật lần hồi đến rừng long thọ của dòng tiểu vưong 
Malla và dạy Đại Đức Ananda chuẩn bị chồ để Ngài yên 
nghỉ giữa cặp cây long thọ, đầu hướng về phía bắc. Rồi 
Đức Phật nằm xuống, nghiêng mình về hông mặt, chân trái 
gác dài trên chân mặt và với chánh niệm vững chắc, hoàn 
toàn kiểm soát tâm, tuyệt đối giác tỉnh. 

Phải Tôn Kính Đức Phật Như Thế Nào 

Khi nhìn thấy những cây long thọ trổ bông, mặc dầu 
không phải mùa bông long thọ trổ, và thấy bao nhiêu người 
lễ bái và tôn sùng Ngài, Đức Phật kêu gọi chư đệ tử như 
sau: 

"Này Ananda, không phải như vậy là tôn trọng, kính 
cẩn, sùng bái, làm vẻ vang Như Lai đâu. 

Bất luận vị tỳ khưu nào, bất luận vị tỳ khưu ni hay thiện 
nam, tín nữ nào hành đúng theo Giáo Huấn, phẩm hạnh 
trang nghiêm, đời sống chân chính, là người tôn trọng, kính 
cẩn, sùng bái và làm vẻ vang Như Lai theo cách cao thượng 
nhất. 

Như vậy, này Ananda, con phải chuyên cần tu tập, hành 
đúng theo Giáo Huấn, phẩm hạnh trang nghiêm, sống đời 
chân chính." 

Lúc ấy, Đại Đức upavana, trước kia có sống gần và hầu 
cận Đức Phật lâu ngày, đứng trước mặt Đức Phật. Ngài dạy 
Đại Đức Upavana đứng sang qua một bên. Đại Đức 
upavana thấy vậy lấy làm ngạc nhiên vì trước kia chính 



256 


Phần I - Đức Phật 


Đại Đức Upavana cung phụng Đức Phật đầy đủ. Đức Phật 
giải thích rằng lúc bấy giờ có rất đông chư Thiên tựu đến 
quanh đó và các vị Trời ấy than phiền rằng vì bị Đại Đức 
Upavana che khuất, không thể thấy Ngài. 

Bốn Thánh Tích 

Kế đó Đức Phật đề cập đến bốn thánh tích mà, vì có liên 
quan đến đời sống của Ngài, người thiện tín có tâm đạo 
nhiệt thành nên đến chiêm ngưỡng với lòng thành kính và 
tôn sùng. 

Bốn nơi ấy là: 

"Nơi Bồ Tát Đản Sanh 13 . 

Nơi Đức Phật Thành Đạo 14 . 

Nơi Đức Phật Chuyển Pháp Luân 15 . 

Nơi Đức Phật Nhập Diệt 16 ." 

Và Đức Phật thêm: 

"Người nào trút hơi thở cuối cùng trong niềm tin vững 
chắc lúc đi hành huơng, sẽ tái sanh về nhàn cảnh." 

Đức Phật Cảm Hóa Subhadda 

Vào thuở ấy tại Kusinara, có một đạo sĩ du phương hành 
khất tên Subhadda 17 . Vị đạo sĩ này nghe tin đồn rằng vào 


13 Lumbini, giáp giới Tây Tạng. 

14 Buddha Gaya, lối 10 cây số cách nhà ga xe lửa Gaya. 

15 Isipatana, tên hiện nay là Saranath. 

16 Kusinara, hiện nay được gọi là Kasi, lối 40 cây số cách nhà ga Gorakhpur. 

17 Nên phân biệt đạo sĩ Subhadda này với một vị khác cũng tên Subhadda, 
lúc ấy đã xuất gia rồi. Chính vị Tỳ Khuư Subhadda kia, xuất gia lúc tuối 
già, sẽ nói rằng Đức Phật tịch diệt không phải là điều đáng phiên muộn, 
bởi vì không còn Đức Phật thì chư tỳ khưu sẽ được tự do, muốn làm gì thì 
làm, không sợ ai khiến trách. Và cũng vì nghe câu nói ấy mà ba tháng sau 
khi Đức Phật nhập diệt, Đức Kassapa (Ca Diếp) triệu tập 500 vị tỳ khưu 




Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


257 


canh chót đêm ấy Đức Gotama (Cồ Đàm) sẽ nhập diệt nên 
nghĩ như sau: 

"Ta đã có nghe những vị thầy đứng tuổi và các vị khác 
cao niên hơn, và các ông thầy của những vị ấy, các vị khất 
sĩ du phương, nói rằng hiếm hoi lắm, thật là hy hữu mới 
được có một Đấng Thế Tôn, Đấng Toàn Giác, xuất hiện 
trên thế gian. Đêm nay, vào canh chót, Đức Gotama (Cồ 
Đàm) sẽ nhập Vô Dư Níp-Bàn. Ta có một điều hoài nghi và 
tin tưởng nơi Đức Gotama. Hẳn vậy, Ngài sẽ giảng dạy 
Giáo Pháp để đánh tan mối hoài nghi của ta." 

Nghĩ vậy, vị Đạo Sĩ Subhadda liền đi ngay đến cụm 
rừng Upavattana Sala của dòng Malla, đến gần Đức 
Ananda và bạch rằng: "Tôi có nghe những ông thầy đứng 
tuổi và những vị khác cao niên hơn, và các ông thầy của 
những vị ấy, các đạo sĩ du phương hành khất, nói rằng 
hiếm hoi lắm, thật là hy hữu mới được có một Đấng Thế 
Tôn, Đấng Toàn Giác xuất hiện trên thế gian. Đêm nay, vào 
canh cuối cùng, Đức Gotama (Cồ Đàm) sẽ nhập Vô Dư 
Níp-Bàn. Tôi có điều hoài nghi và tin tưởng nơi Đức 
Gotama. Hẳn vậy, Đức Gotama sẽ có thể giảng dạy Giáo 
Pháp để đánh tan mối hoài nghi của tôi. Bạch Đại Đức, có 
thể nào tôi được vào yết kiến Đức Gotama trong giây lát 
không?" 

Đức Ananda trả lời: "Này Đạo Hữu Subhadda, chớ nên 
làm rộn Đức Thế Tôn. Ngài đã mệt mỏi lắm rồi." 

Subhadda lặp lại lời thỉnh cầu lần thứ nhì và lần thứ ba. 
Nhưng, lần thứ nhì và lần thứ ba, Đức Ananda cũng trả lời 
như trước. 


A La Hán đế nghe đọc lại Giáo Pháp và Giới Luật (Kết Tập Tam Tạng lần 
đầu tiên). 




258 


Phần 1 - Đức Phật 


Đức Phật nghe được câu chuyện, cho gọi Đại Đức 
Ananda vào dạy: "Không nên, này Ananda, không nên 
ngăn cản Subhadda vào. Hãy để Subhadda vào yết kiến 
Như Lai. Bất luận điều gì mà Subhadda sẽ hỏi, cũng là do 
noi ý muốn hiểu biết chớ không phải muốn làm phiền Như 
Lai. Và những điều Như Lai truyền dạy sẽ được lãnh hội 
mau chóng". Ngài Ananda đưa Subhadda vào gặp Đức 
Phật. Sau khi trao đổi những lời chào hỏi, Subhadda chúc 
tụng Đức Phật rồi ngồi lại một bên và hỏi: 

"Có nhiều vị đạo sĩ và giáo sĩ, lãnh đạo những giáo phái 
và giáo đoàn, là những người đứng đầu những tập đoàn tôn 
giáo nổi tiếng, những nhà truyền giáo trứ danh, được nhiều 
người tôn sùng như Purana Kassapa, Makkhali Gosala, 
Ajita Kesakambala, Pakudha Kaccayana, Sanjaya 
Belatthiputta, Nigantha Nataputta 18 . Tất cả những vị ấy có 
thông suốt chân lý như các Ngài đã nói vậy không, hay chỉ 
có vài vị thông suốt còn các vị khác thì không?" 

- Hãy để yên đó, này Subhadda, không nên thắc mắc, 
bận trí với tất cả hay vài vị đã chứng ngộ chân lý, hay 
không có ai chứng ngộ. Như Lai sẽ dạy con. Hãy nghe và 
ghi nhớ, Như Lai giảng đây. 

- Xin vâng, Bạch Đức Thế Tôn. 

Đức Phật dạy: 

"Trong bất luận giáo đoàn nào, nếu không có Bát Chánh 
Đạo thì cũng không có hạng nhất đẳng Sa Môn(Samana) 19 , 
cũng không có nhị đẳng 20 [20], tam đẳng 21 [21] hay tứ đẳng 


18 Tất cả những vị này đều là những giáo sĩ trứ danh thời Đức Phật. 

19 Đức Phật ám chỉ những vị Nhập Lun (Sotapanna, Tu Đà Hườn) 

20 Tư Đà Hàm (Sakadagami, Nhứt Lai). 

21 A Na Hàm (Anagami, Bất Lai). 




Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


259 


Sa Môn 22 [22]. Trong giáo đoàn nào có Bát Chánh Đạo, 
này Subhadda, thì có hạng nhất đẳng Sa Môn, nhị đẳng, 
tam đẳng và tứ đẳng Sa Môn. 

"Nơi đây, trong giáo đoàn này, hỡi Subhadda, có Bát 
Chánh Đạo. 

"Quả thật vậy, ở đây có hạng nhất đẳng, nhị đẳng, tam 
đẳng và tứ đẳng Sa Môn. Các nơi khác không có hạng Sa 
Môn. Này Subhadda, nếu chu đệ tử hành đúng giáo huấn, 
có đời sống chân chánh, thì thế gian sẽ không vắng bóng 
các bậc A-La-Hán. 

"Lúc tuổi còn hai muơi chín, Nhu Lai ra đi để tim cái gì 
tốt đẹp. Hôm nay, năm muơi mốt năm đã trôi qua kể từ 
ngày Nhu Lai đắp y mang bát. Ngoài những nguời ở đây, 
không có một đạo sĩ nào hành đúng, dầu nhiều hay ít, Giáo 
Pháp khả dĩ đua đến sự thành đạt Đạo Quả." 

Khi đuợc nghe vậy, Subhadda bạch với Đức Phật nhu 
sau: "Lành thay! Lành thay! Bạch Đức Thế Tôn, cũng tựa 
hồ nhu có nguời kia dựng lại ngay ngắn một vật đã bị lật 
đổ, hay khám phá ra một vật đã đuợc giấu kín, hay vạch 
đuờng chỉ lối cho nguời lạc buớc, hay cầm ngọn đèn rọi 
sáng trong đêm tối để cho ai có mắt có thể trông thấy. Giáo 
Pháp mà Đức Thế Tôn truyền dạy bằng trăm ngàn phuơng 
thức cũng duờng thế ấy." 

"Xin Ngài cho phép con thọ lễ quy y Phật, Pháp, Tăng. 
Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hoan hỷ cho con thọ lễ 
xuất gia sa di và tỳ khưu 23 truớc mặt Ngài." 


22 A La Hán (Arahat, Ưng Cúng). 

23 Pabbajja, từ bỏ, là xuất gia sa di bàng cách cạo râu tóc, đắp y vàng, quy y 
Tam Bảo và thọ mười giới. Người tu sơ đắng ấy được gọi là Samenara, 
sa-di. Upasampada, cụ túc giới, lề xuất gia tỳ khưu, dành cho người từ hai 




260 


Phần I - Đức Phật 


Đức Phật dạy: "Này Subhadda, người sống trong hệ 
thống giáo lý khác muốn xuất gia sa di và tỳ khưu phải trải 
qua một thòi kỳ học tập bốn tháng, sống biệt trú trong bốn 
tháng ấy. Sau đó, khi được chấp thuận, giới tử có thể thọ lễ 
xuất gia và được nâng lên hàng tỳ khưu. Tuy nhiên, do sự 
hiểu biết của con hôm nay, Như Lai cho phép làm một 
ngoại lệ cho riêng cá nhân con." 

Rồi Đức Phật dạy Đại Đức Ananda cử hành lễ xuất gia 
cho Subhadda. Trước mặt Đức Phật, Subhadda thọ lễ xuất 
gia sa di và tỳ khưu. Sau khi thọ đại giới không bao lâu, 
Đại Đức Subhadda sống đon độc một mình ở noi vắng vẻ, 
xa thành thị, chuyên cần kiên trì tinh tấn và nhiệt tâm cần 
mẫn, chứng ngộ chân lý trong kiếp sống ấy, nhò trí tuệ trực 
giác và đời sống thánh thiện thiêng liêng cao thượng vô 
song. Ngài sống trong trạng thái mà, để thành đạt, bao 
nhiêu vưong tôn công tử đã chân chánh từ khước cuộc sống 
phong phú của đời cư sĩ, chấp nhận làm người không nhà 
cửa, không tài sản sự nghiệp. Ngài nhận định rằng mình 
không còn tái sanh nữa. Sau kiếp sống thiêng liêng đầy đủ 
này không còn kiếp nào khác. 

Đại Đức Subhadda đã trở thành một trong những vị A- 
La-Hán. Ngài là người cuối cùng được Đức Phật thâu nhận 
làm đệ tử. 


mươi tuối trở lên. Người đã thọ cụ túc giới là hội viên của Giáo Hội với 
đầy đủ tư cách và được gọi là tỳ khưu (bhikkhu). Một vị tỳ khuư phải giữ 
tròn những giới bốn (patimokkha) và khi phạm một trong những trọng tội, 
như bất cọng trụ chăng hạn, phải bị trục xuất ra khỏi Giáo Hội. Nếu 
muốn, vị ấy có thế trờ lại làm một sa di. 




Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


261 


Lời Dạy Tối Hậu đến Đại Đức Ananda 

Đại Đức Ananda bạch với Đức Phật rằng sau khi Ngài 
diệt độ, nhục thể của Đức Thế Tôn phải được tôn vinh như 
thế nào? Đức Phật trả lời: 

"Này Ananda, con không nên bận tâm với việc phải làm 
vẻ vang nhục thể của Như Lai. Hãy chú tâm vào hạnh phúc 
châu toàn (Đạo Quả A-La-Hán) của chính con. Hãy tận lực 
tinh tấn để thành đạt hạnh phúc châu toàn của chính con. 
Hãy cố gắng, cần mẫn chuyên chú, quyết tâm mưu tìm sự 
tốt đẹp cho chính con. Có những người chiến sĩ sáng suốt, 
những vị Bà La Môn và những người cư sĩ trí tuệ, tin tưởng 
vững chắc noi Như Lai. Hãy để những người ấy tôn vinh và 
làm vẻ vang nhục thể của Như Lai." 

Nghe lời giáo huấn quý báu cuối cùng ấy, Đại Đức 
Ananda đi sang một bên và đứng khóc, bụng nghĩ rằng: 

"Than ôi! Ta chỉ là một tu sĩ có pháp học nhưng chưa 
được hoàn toàn giải thoát, cần phải thực hành nữa. Nhưng 
sau cùng, Đức Đạo Sư sắp tịch diệt, Đức Thế Tôn mà ta vô 
cùng quý mến." 

Đức Phật cho gọi Ngài đến và dạy: 

"Hõi Ananda, chớ nên phiền muộn. Chớ có khóc than. 
Như Lai đã từng dạy rằng tất cả chúng ta đều phải phân ly, 
cách biệt, và xa lìa những gì mà ta quý mến và thân yêu. 
Này Ananda, con đã tạo nhiều phước báu. Con sẽ sớm 
thanh lọc mọi ô nhiễm." 

Và Đức Phật tán dưong công đức của Đại Đức Ananda, 
rồi dạy Ngài Ananda vào thành Kusinara báo tin cho hoàng 
tộc Malla về sự nhập diệt sắp đến. 



262 


Phần 1 - Đức Phật 


Hoàng tộc Malla được báo tin, dắt vợ con đến khóc đảnh 
lễ Đức Phật. 

Quang Cảnh Cuối Cùng 

Đức Phật dạy Đại Đức Ananda: 

"Này Ananda, có thể con sẽ nói rằng Giáo Huấn Tối Cao 
không còn thầy giảng dạy. Chúng con không còn Đạo Sư. 

"Không nên, Ananda, con không nên suy tư như thế. 
Giáo Pháp và Giới Luật đã được Như Lai truyền dạy và 
quảng bá rộng rãi. Này Ananda, khi Như Lai nhập diệt rồi 
thì Giáo Pháp và Giới Luật ấy sẽ là Đạo Sư của chúng con. 

"Sau khi Như Lai nhập diệt, chúng Tăng có thể, nếu 
chúng Tăng muốn như vậy, hủy bỏ những học giới nhỏ 
nhen và không quan trọng." 

Bản chú giải ghi nhận rằng thay vì dùng mệnh lệnh cách 
(imperative form) bảo phải làm thế nào, Đức Phật chỉ dùng 
tiếp thuộc cách (subjunctive) trong lời dạy trên. Neu ý Ngài 
là muốn hủy bỏ các học giới nhỏ thì Ngài đã dùng mệnh 
lệnh cách rồi. Đức Phật biết trước rằng về sau, khi chủ tọa 
cuộc Ket Tập Tam Tạng Lần đầu tiên, với sự đồng ý của 
chúng tăng, Đại Đức Kassapa sẽ không hủy bỏ một học 
giới nhỏ nhen nào. Vì Đức Phật không dạy rõ, và các vị A- 
La-Hán không thể quyết định nên hủy bỏ học giới nhỏ nào, 
nên các ngài giữ nguyên vẹn tất cả. 

Một lần nữa Đức Phật dạy chư đệ tử như sau : 

"Nay các đệ tử , nếu các con còn bất luận một phân vân 
thắc mắc nào có liên quan đến Phật, Pháp, Tăng, Đạo, hay 
Phưong Pháp, hãy nêu lên những câu hỏi. về sau chớ ăn 



Chirơng 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


263 


năn hối tiếc vì nghĩ rằng: "Lúc ấy, ở trước mặt Đức Thế 
Tôn mà ta không hỏi." 

Tất cả chư vị đệ tử đều im lặng . 

Lần thứ nhì và lần thứ ba. Đức Phật lặp lại câu nói. Lần 
thứ nhì, lần thứ ba, các vị đệ tử vẫn giữ im lặng. 

Rồi Đức Phật dạy : "Có lẽ vì tôn kính Như Lai nên các 
con không nêu lên câu hỏi. Vậy nếu có thắc mắc, hãy thổ lộ 
với một đạo hữu khác." 

Các vị tỳ khưu vẫn giữ im lặng. 

Nhân đó Đại Đức Ananda bạch với Đức Phật như sau : 
"Quả thật kỳ diệu! Bạch Đức Thế Tôn. Quả thật tuyệt vời! 
Bạch Đức Thế Tôn. Con lấy làm hoan hỷ. Không có một đệ 
tử nào còn bất luận một hoài nghi hay thắc mắc về Đức 
Phật , Giáo Pháp, Giáo Hội Tăng Già, về Con Đường hay 
về Phưong Pháp." 

"Nay Ananda, con nói điều ấy theo đức tin của con. 
Nhưng Như Lai hiểu biết rằng trong chúng Tăng đây không 
có ai còn hoài nghi hay thắc mắc về Giáo Pháp, về Giáo 
Hội, về Con Đường hay về Phương Pháp. Trong năm trăm 
đệ tử , nay Ananda, người chậm trễ nhất cũng đã nhập lưu, 
không còn phải rơi trở xuống nữa, và đã chắc chắn sẽ 
chứng ngộ." 24 

Rốt cùng, để khuyên dạy đệ tử, Đức Phật nói lên lời giáo 
huấn: 


24 


Đức Phật ám chỉ Đại Đức Ananda. Được khuyến khích, Đại Đức Ananda 
cố gắng tu tập và về sau đắc quả A La Hán. 




264 


Phần 1 - Đức Phật 


"Hãy nghe đây, nầy các đệ tử, Như Lai khuyên các 
con. Tất cả các pháp hữu vỉ đều vô thường. Hãy tận lực 
liên tục chuyên cần." 

Đó là di huấn tối hậu của Đức Thế Tôn. 

Đức Phật Viên Tịch 

Đức Thế Tôn nhập sơ thiền. Xuất sơ thiền, Ngài nhập 
nhị thiền. Xuất nhị thiền, Ngài nhập tam thiền. Xuất tam 
thiền, Ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền, Ngài nhập không 
vô biên xứ. Xuất không vô biên xứ, Ngài nhập thức vô biên 
xứ. Xuất thức vô biên xứ, Ngài nhập vô sở hữu xứ. Xuất vô 
sở hữu xứ, Ngài nhập phi tuởng phi phi tuởng xứ. Xuất phi 
tuởng phi phi tuởng xứ, Ngài nhập diệt thọ tuởng định. 

Lúc ấy Đại ĐứcAnanda, không có thiên nhãn, hỏi Đại 
Đức Anuruddha: "Bạch su huynh, có phải Đức Thế Tôn đã 
nhập diệt rồi không?" 

- Không phải vậy, nay Ananda su đệ, Đức Thế Tôn chua 
diệt độ, Ngài mới nhập diệt thọ tuởng định. 

Rồi xuất diệt thọ tuởng định, Đức Phật nhập phi tuởng 
phi phi tuởng định. Xuất phi tuởng phi phi tuởng xứ, Ngài 
nhập vô sở hữu xứ định. Xuất vô sở hữu xứ, Ngài nhập 
thức vô biên xứ định. Xuất thức vô biên xứ, Ngài nhập 
không vô biên xứ định. Xuất không vô biên xứ, Ngài nhập 
tứ thiền. Xuất tứ thiền, Ngài nhập tam thiền. Xuất tam 
thiền, Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền, Ngài nhập sơ 
thiền. 

Xuất sơ thiền, Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền, Ngài 
nhập tam thiền. Xuất tam thiền, Ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ 



Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn 


265 


thiền, và tức khắc sau đó, Đức Phật cuối cùng nhập diệt. 




PHAN II - PHẠT PHAP 


Không làm việc ác. 
Làm những việc thiện. 
Thanh lọc tâm. 

Đó là lời dạy của chư Phật. 



Chương 15 - Phật Giáo là gì? 


267 


Chương 15 - Phật Giáo là gì? 

"Giảo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ qủa thật thâm diệu, khó 
nhận thức, khó lãnh hội, Vắng lặng, cao siêu, không nằm trong 
phạm vỉ luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiếu." 

— Trung A Hàm 


Tam Tạng (Tipitaka) 

Đức Phật đã nhập diệt, nhưng Giáo Lý cao siêu mà Ngài 
đã dày công hoang dương trong bốn mươi lăm năm trường 
vẫn còn lưu lại đến ngày nay cho nhân loại, trọn vẹn, đầy 
đủ, và hoàn toàn tinh túy. 

Mặc dầu giáo huấn của Đức Thế Tôn không được ghi 
chép ngay lúc bấy giờ trên giấy trắng mực đen, các vị đệ tử 
của Ngài luôn luôn nhuần nhã nằm lòng và truyền khẩu từ 
thế hệ này sang thế hệ khác. 

Ba tháng sau khi Đức Phật nhập Níp-Bàn, vào năm thứ 
tám triều đại Ajatasattu (A Xà Thế), năm trăm vị đại đệ tử 
A-La-Hán của Ngài kết hợp lần đầu tiên tại Rajagaha 
(Vương Xá) để nhắc lại những Phật ngôn quý báu. Đức 
Ananda - vị đệ tử trung thành đã được diễm phúc luôn luôn 
ở bên cạnh Đức Thế Tôn và hân hạnh được nghe tất cả giáo 
huấn của Ngài - và Đức UPãỊĩ, được chọn đứng lên trả lời 
những câu hỏi. Đức Ananda, được đề cử trình bầy những 
lời khuyên dạy (Sutta, kinh), Đức UPãỊĩ về những vấn đề 
có liên quan đến giới luật (Vinaya), và cả hai vị luân phiên 
trả lời các câu hỏi về phần Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), 
giáo lý cao siêu. Đó là lần kết tập đầu tiên, tập trung toàn 
thể giáo lý của Đức Phật và sắp xếp rành mạch thành ba 




268 


Phần II - Phật Pháp 


tạng (Tam Tạng Kinh: Tạng Luật, Tạng Kinh và Tạng 
Luận). 

Vì có những khuynh huớng làm sai lạc Giáo Pháp nên 
sau đó hai lần 1 , một trăm năm và hai trăm ba muơi sáu 
năm, các vị A-La-Hán lại kết tập lần thứ nhì và thứ ba để 
đọc lại Phật ngôn. 

Vào khoảng năm 83 truớc D.L, duới triều vua Vatta 
Gamani Abhaya 2 xứ Sri Lanka (Tích Lan), các vị A-La- 
Hán lại kết tập một lần nữa tại Aluvihara 3 , một ấp nhở của 
đảo Sri Lanka (Tích Lan), lối 30 cây số cách Kandy. Tại 
đây, lần đầu tiên trong lịch sử Phật Giáo, Tam Tạng PãỊĩ 
(Nam Phạn) đuợc ghi chép trên lá buôn 4 nhờ sự cố gắng 
liên tục và tầm mắt thấy xa của chu vị Đại Đức A-La-Hán. 
Đen ngày nay, và trong tuong lai, không có lý do nào để 
chỉ trích, và cũng không thể nào các học giả tân tiến làm sai 
lạc tách cách trong trắng của giáo lý thuần túy. 

Ke về luợng, ba Tạng kinh (Tipitaka), gồm trọn vẹn 
Giáo Lý của đức Phật, bằng mười một lần quyển thánh 
kinh của Ki-tô Giáo. 

Phạn ngữ Tipitaka (Bắc Phạn: Tripitaka) có nghĩa là ba 
cái giỏ. Ba cái giỏ ấy là: giỏ đựng Luật (Vinaya Pitaka), giỏ 
đựng Kinh (Sutta Pitaka) và giỏ đựng Luận (Abhidhamma 
Pitaka, Vi Diệu Pháp), tức ba Tạng: Luật, Kinh và Luật 


1 Xem Mahavamsa Translation, trang 14-50. 

2 Xem Mahavamsa Translation, trang 19-50. 

3 Một ấp nằm vào bên trong đảo Tích Lan, độ 30 cây số cách Kandy. Ngôi 
chùa cất trong đá này đến nay vẫn còn là nơi hành hương của chư Phật tử 
đến từ Tích Lan. 

4 Trong quyển Buddhaghosuppatti, tiểu sử của nhà chú giải chứ danh 
Buddhaghosa, có ghi nếu chất lại thành đống, Tam Tạng Kinh chép trên 
lá buôn sẽ to hơn sáu thớt voi. 




Chương 15 - Phật Giáo là gì? 


269 


Tạng Luật (Vinaya Pitaka) 

Tạng Luật được xem là cái neo vững chắc để bảo tồn 
con thuyền giáo hội trong những con phong ba bão táp của 
lịch sử. Phần lớn tạng Luật đề cập đến giới Luật và nghi lễ 
trong đời sống xuất gia của các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni. 
Ngót hai mưoi năm sau khi Thành Đạo, Đức Phật không có 
ban hành giói luật nhất định để kiểm soát và khép chư tăng 
vào kỹ cưong. về sau, mỗi khi có trường họp xảy diễn, 
Đức Phật đặt ra những điều răn thích họp. Tạng Luật nêu rỏ 
đầy đủ lý do tại sao và trường họp nào Đức Phật ban hành 
một giới, và mô tả rành mạch các nghi thức hành lễ sám hối 
(Vinaya) của chư tăng. Lịch trình phát triển đạo giáo từ 
thuở ban khai, so lược đời sống và chức nhiệm của Đức 
Phật, và các chi tiết về ba lần kết tập Tam Tạng là những 
điểm khác được đề cập đến trong Tạng Luật. Một cách gián 
tiếp, đây là những tài liệu hữu ích về lịch sử thời thượng cổ, 
về các cổ tục ở Ân, về kiến thức và trình độ thẩm mỹ thời 
bấy giờ. Người đọc Tạng Luật không khỏi ngạc nhiên và 
thán phục tánh cách dân chủ trong phưong pháp thành lập 
và tổ chức Giáo Hội Tăng Già, việc sử dụng tài sản, mức 
độ luân lý cao thượng của chư Tăng và khả năng xuất 
chúng của Đức Phật trong việc điều hành Giáo Hội. 

Ngài Zetland viết: 

"Và rất nhiều người lấy làm ngạc nhiên được biết rằng 
những nguyên tắc so đẳng trong quốc hội của chúng ta 
ngày nay (Anh Quốc) đã có sẵn trong Giáo Hội Phật Giáo 
Ấn Độ, từ hon hai ngàn năm về trước. 5 " 


5 Xem Legacy of India, do G.T Garrat xuất bản, trang 10 và 11. 




270 


Phần II - Phật Pháp 


Tạng Luật gồm năm quyển: 

Vibhanga: 

1. Parajika PãỊĩ (Tội nặng) 

2. Pacittiya PãỊĩ (Tội nhẹ) 

Khandaka: 

3. Mahavagga PãỊl (Phần lớn) 

4. Cullavagga PãỊĩ (Phần nhỏ) 

5. Parivara PãỊĩ (Giới toát yếu) 

Tạng Kinh (Sutta Pitaka) 

Tạng Kinh đại để gồm những bài Pháp có tánh cách 
khuyên dạy mà trong nhiều cơ hội khác nhau, Đức Phật 
giảng cho các bậc xuất gia và hàng cu sĩ. Một vài bài giảng 
của các vị đại đệ tử nhu các ngài Sariputta (Xá Lợi Phất), 
Moggallana (Mục Kiền Liên) và Ananda (A Nan Đà) cũng 
đuợc ghép vào Tạng Kinh và cũng đuợc tôn trọng nhu 
chính lời Đức Phật vì đã đuợc Đức Phật chấp nhận. Phần 
lớn các bài Pháp này nhằm vào lợi ích của chu Tỳ Khuu và 
đề cập đến đời sống thánh thiện của các bậc xuất gia. Nhiều 
bài khác liên quan đến tiến bộ vật chất và tinh thần, đạo 
đức của nguời cu sĩ. Kinh Sigalovada 6 chẳng hạn, dạy về 
bổn phận của nguời tại gia. Ngoài ra còn có những bài 
giảng lý thú dành cho trẻ em. 

Tang Kinh giống nhu một quyển sách ghi lại nhiều quy 
tắc để coi theo mà thực hành, vì đó là các bài Pháp do Đức 
Phật thuyết giảng ở nhiều truờng hợp khác nhau cho nhiều 


6 Chú giải về quyển kinh này, bà Rhys Davids viết: "Hạnh phúc thay, các 
làng mạc và gia tộc nằm dài theo sông Hằng (Ganges), nơi mà dân chúng 
đã hấp thụ sâu xa tánh chất ôn hòa của tình huynh đệ và tinh thần công 
minh chánh trực cao quý, xuyên qua nhũng ngôn từ mộc mạc và giản dị." 
(Xem Dialogues of the Buddha, phần III, trang 168). 




Chương 15 - Phật Giáo là gì? 


271 


người có căn cơ, trình độ, và hoàn cảnh khác nhau. Ở mỗi 
trường hợp, Đức Phật có một lối giảng để người thính Pháp 
có thể lãnh hội dễ dàng. Thoáng nghe qua hình như mâu 
thuẫn, nhưng phải nhận định đúng Phật ngôn theo mồi 
trường hợp riêng biệt mà Đức Phật dạy điều ấy. Tỷ như để 
trả lời môt câu hỏi về cài "Ta", có khi Đức Phật giữ im 
lặng, có khi ngài giải thích dong dài. Neu người vấn đạo 
chỉ vì tánh tò mò muốn biết thì Ngài làm thinh, không trả 
lời. Nhưng với người cố tâm tìm hiểu chân lý thì Ngài 
giảng dạy rành mạch và đầy đủ. 

Tạng kinh gồm năm bộ: 

1. Digha Nikãya, Trường A Hàm, chép lại những bài Pháp 
dài. 

2. Majjhima Nikãya, Trung A Hàm, những bài Pháp dài 
bậc trung. 

3. Samyutta Nikãya , Tạp A Hàm, những câu kinh tương tợ 
nhau. 

4. Anguttara Nikãya, Tăng nhứt A Hàm, những bài Pháp 
sắp xếp theo con số. 

5. Khuddaka Nikãya, Tiểu A Hàm, những câu kệ vắn tắt. 

Riêng bộ Khuddaka Nikãya (Tiểu A Hàm) chia làm 15 
tập: 

1. Khuddaka Patha, những bài ngắn. 

2. Dhammapada, Kinh Pháp cú, con Đường chân lý. 

3. Udana, Khúc ca hoan hỷ. 

4. Itivuttaka, những bài kinh bắt đầu bằng cụm từ "Phật 
dạy như thế này". 

5. Sutta Nipata, những bài kinh sưu tập. 

6. Vinãma Vatthu, câu chuyện những cảnh trời. 

7. Peta Vattthu, câu chuyện cảnh giới ngạ quỷ. 



272 


Phần II - Phật Pháp 


8. Theragatha, Trưởng Lão Tăng Kệ. 

9. Therigatha, Trưởng Lão Ni Kệ. 

10. Jataka, những câu chuyện tái sinh của Bồ Tát: Túc 
Sanh Truyện, hay Kinh Bổn Sanh. 

11. Niddesa, những bài trần thuật, Nghĩa thích. 

12. Patisambhida, quyển sách đề cập đến kiến thức Phân 
Giải. 

13. Apadana, đời sống của chư vị A-La-Hán. 

14. Buddhavamsa, tiểu sử của Đức Phật. 

15. Cariya Pitaka, những phẩm hạnh. 

Tạng Luận (Abhidhamma Pitaka - Vi Diệu Pháp 
Tạng) 

Tạng Luận thâm diệu và quan trọng nhất trong toàn thể 
Giáo Pháp vì đây là phần triết lý cao siêu, so với Tạng Kinh 
vốn giản dị hon. Abhidhamma, Tạng Luận hay Vi Diệu 
Pháp, là tinh hoa của Phật Giáo. 

Đối với một vài học giả, Vi Diệu Pháp không phải là 
Đức Phật giảng mà do các nhà sư uyên bác khởi thảo về 
sau. Tuy nhiên, đúng theo truyền thống thì chỉnh Đức Phật 
đã dạy phần chánh yếu của Tạng này. Những đoạn gọi là 
Matika hay Nòng cốt Nguyên Thủy của Giáo Lý cao siêu 
này, như thiện pháp (kusala dhamma), bất thiện pháp 
(akusala dhamma), và bất định pháp (abyakata dhamma), 
trong sáu tập của Tạng Luận (trừ tập Kathavatthu, những 
điểm tranh luận) 7 đều do chính Đức Phật dạy. Ngài 
Sariputta (Xá Lợi Phật) được danh dự lãnh trọng trách 
giảng rộng và giải thích sâu vào chi tiết. Dầu tác giả, hay 


7 Tác giả của tập này là Đức Moggaliputta Tissa dưới thời vua Asoka 
(Apadana Dục). Chính Ngài Tissa chủ tọa cuộc Kết Tập Tam Tạng lần 
thứ ba. 




Chương 15 - Phật Giáo là gì? 


273 


các vị tác giả là ai, chắc chắn Tạng Luận là công trình sáng 
tác của một bộ óc kỹ xảo kỳ tài chỉ có thể so sánh với một 
vị Phật. Và điểm này càng nổi bật một cách hiển nhiên 
trong tập Patthana Pakarana, vừa phức tạp vừa tế nhị, diễn 
tả mối tưong quan của luật nhân qủa với đầy đủ chi tiết. 

Đối với bậc thiện trí thức muốn tìm chân lý, Tạng Luận 
là quyển kinh chỉ đạo khẩn yếu, vừa là một tập khải luận vô 
giá. Ở đây có đủ thức ăn tinh thần cho các học giả muốn 
mở mang trí tuệ và đời sống lý tuởng của nguời Phật tử. Vi 
Diệu Pháp không phải loại sách để đọc thoáng qua cầu vui 
hay giải trí. 

Khoa tâm lý học hiện đại, còn hạn định, vẫn nằm trong 
phạm vi của Vi Diệu Pháp khi đề cập đến tâm, tu tuởng, 
tiến trình tu tuởng, các trạng thái tâm. Nhung Tạng Luận 
không chấp nhận có một linh hồn, hiểu nhu một thực thể 
truờng tồn bất biến. Nhu vậy, Vi Diệu Pháp dạy một thứ 
tâm lý học trong đó không có linh hồn. 

Neu đọc Vi Diệu Pháp nhu một quyển sách tâm lý học 
hiện đại thì ắt phải thất vọng, vì ở đây không có ý định giải 
quyết tất cả những vấn đề mà tâm lý học hiện đại phải đối 
phó. 

Tâm hay tâm vuong (Citta) đuợc định nghĩa rõ ràng. Tu 
tuởng đuợc phân tách và sắp xếp đại để thành từng loại về 
phuong diện luân lý. Tất cả những trạng thái tâm, hay tâm 
sở (Cetasika), đều đuợc luợc kê cẩn thận. Thành phần cấu 
hợp của mồi loại tâm đuợc kể ra từng chi tiết.Tu tuởng 
phát sanh thế nào cũng đuợc mô tả tỉ mỉ. Riêng những chặp 
tu tuởng bhavanga và javana, chỉ đuợc đề cập đến và giải 
thích trong Vi Diệu Pháp, thật là đặc biệt hữu ích cho ai 



274 


Phần II - Phật Pháp 


muốn khảo cứu về tâm lý học. Những vấn đề không liên 
quan đến giải thoát đều đuợc gác hẳn qua một bên. 

Sắc, tức phần vật chất, cũng đuợc đề cập đến, nhung 
không phải nhu các nhà vật lý học hay các y sĩ mô tả. Đon 
vị căn bản của vật chất, những đặc tánh, nguồn gốc của vật 
chất, tuong quan giữa vật chất và tâm, sắc và danh, đều 
đuợc giải thích. Vi Diệu Pháp không nhằm tạo lập một hệ 
thống tu tuởng về tâm và vật chất mà chỉ quan sát hai thành 
phần cấu tạo cái đuợc gọi là chúng sanh để giúp hiểu biết 
sự vật theo đúng thực tuớng. Dựa trên căn bản ấy, một triết 
lý đã đuợc xây dựng và dựa trên triết lý này một hệ thống 
luân lý đuợc phát triển nhằm đua đến mục tiêu tối hậu. 

Bà Rhys Davids viết: 

"Vi Diệu Pháp đề cập đến: 1) cái gì ở bên trong ta, 2) cái 
gì ở chung quanh ta, và 3) cái gì ta khao khát thành đạt." 

Tạng Kinh chứa đựng những lời dạy thông thuờng 
(vohara desana), còn Tạng Luận gồm Giáo Lý Cùng Tột 
(paramattha desana). 

Hầu hết các học giả Phật Giáo đều xác nhận rằng muốn 
thông hiểu Giáo Huấn của Đức Phật, phải có kiến thức về 
Tạng Luận vì đó là chìa khoá để mở cửa vào thực tế. 

Tạng Luận gồm bảy bộ: 

1. Dhammasanghani, phân loại các Pháp, Pháp Tụ. 

2. Vibhanga, những tiết mục, Phân Biệt. 

3. Dhatukatha, luận giải về các nguyên tố hay giới, Giới 
Thuyết. 

4. Puggala Pannatti, chỉ danh những cá tính, Nhon Thi 
Thuyết. 

5. Kathavathu, những điểm tranh luận, Thuyết Sự. 



Chương 15 - Phật Giáo là gì? 


275 


6. Yamaka, quyển sách về những cặp đôi, Song Đối. 

7. Patthana, quyển sách đề cập đến nhân quả tuơng quan, 
Phát Thú. 

Phật Giáo có phải là một Triết Học không? 

Đuợc tôn trí trọn vẹn trong Tam Tang Kinh, Giáo Pháp 
cao siêu đề cập đến những chân lý và những sự kiện mà 
mọi nguời đều có thể trắc nghiệm và kiểm chứng xuyên 
qua kinh nghiệm bản thân, Phật Giáo không hề liên quan 
đến những lý thuyết suông hay những không luận có thể 
đuợc chấp nhận ngày hôm nay là chân lý thâm diệu mà qua 
ngày sau thì bị loại bỏ nhu một lầm lẫn. Đức Phật không 
truyền giạy một lý thuyết triết học cách mạng, cũng không 
có ý định sáng tạo một nền khoa học vật lý mới. Bằng 
những lời lẽ rõ ràng, không thể lầm lẫn, Đức Phật giải thích 
những gì ở bên trong và những gì ở bên ngoài ta, có liên 
quan đến sự giải thoát, vuợt ra khỏi mọi hình thức khổ đau 
của đời sống và Ngài vạch ra Con Đuờng. 

Đức Phật cũng không truyền dạy tất cả những điều mà 
Ngài biết. Ngày kia, trong cụm rừng nọ, Đức Phật bốc lên 
một nắm lá và dạy: 

"Nay các Tỳ Khuu, những điều mà Nhu Lai dạy các con 
có thể sánh với nắm lá này, còn những điều mà Nhu Lai 
không dạy cũng nhu tất cả lá trong rừng 8 ." 

Đức Phật chỉ dạy những điều mà Ngài xét là cần thiết để 
gội rửa, thanh lọc tâm, và không bao giờ bàn đến các vấn 
đề không liên quan đến nhiệm vụ cao cả của Ngài. Mặc dầu 


Samyutta Nikaya, Tạp A Hàm, tập 5, trang 437-438. Kindred Sayings, 
Trang 370. 




276 


Phần II - Phật Pháp 


vậy, trên nhiều điểm, Ngài đã đi trước các học giả và các 
nhà khoa học hiện đại. 

Heraclitus (500 năm trước D.L) tin rằng tất cả đều trôi 
chảy (pante rhei) và vũ trụ luôn luôn đang trở thành. Ông 
dạy rằng không có cái chi trường tồn, mọi vật đều đang trở 
thành cái gì khác. Chính ông đã thốt ra câu nói trứ danh: 
"Không thể bước hai lần lên cùng môt chồ trên dòng suối". 
Pythagore (532 trước D.L) dạy thuyết chuyển sinh linh hồn. 
Descartes (1596 -1650) chủ trương cần phải quan sát mọi 
hiện tượng trên nền tảng của sự hoài nghi họp lý. Spinoza 
(1632-1677) vừa chấp nhận có thực thể trường tồn vừa lập 
luận rằng tất cả những hình thức tồn tại đều tạm bợ nhất 
thời. Theo triết gia nay, muốn diệt trừ đau khổ phải tìm ra 
một nguồn kiến thức không đổi thay, không xê dịch, trước 
sau như một, trường tồn, vĩnh cửu. Berkeley (1685-1776) 
cho rằng cái được gọi nguyên tử chỉ là một giả định của 
siêu hình học. Hume (1711-1776) phân tách phần tâm linh 
của con người và kết luận rằng đó chỉ là những trạng thái 
tinh thần luôn luôn biến chuyển. Theo Hegel (1770-1831): 
"toàn thể hiện tượng là sự đang trở thành". Schopenhauer 
(1788-1860), trong quyển "Thế Gian Xem Như Ý Chí và 
Tư Tưởng" diễn tả chân lý về sự đau khổ và nguồn gốc của 
nó theo lối Tây Phương. Henri Bergson (1859-1941) chủ 
trương thuyết vô thường và nhấn mạnh giá trị của trực giác. 
William James (1842-1910) đề cập đến luồng tâm như một 
dòng nước và phủ nhận một linh hồn trường cửu. 

Trên 2500 năm về trước, Đức Phật đã dạy những chân lý 
Vô thường (anicca), Khổ (dukkha) và Vô ngã (anatta). 

Giáo huấn mà Đức Phật truyền dạy, dầu có tánh cách 
luân lý hay triết lý, là để học hỏi, thực hành, và trên tất cả, 



Chương 15 - Phật Giáo là gì? 


277 


là để chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác "Giáo Pháp như chiếc 
bè đưa ta qua đại dương của cuộc sống 9 ". 

Vậy, một cách chính xác, Phật Giáo không phải là một 
triết học vì Phật Giáo không phải chỉ là: "Sự yêu chuộng trí 
tuệ, lòng ham thích thúc đẩy đi tìm trí tuệ" (Webster's 
Dictionary). Phật Giáo cũng không phải là "một lối giải 
thích căn cứ trên lý thuyết, cái không bao giờ cũng được 
biết (như trong siêu hình học) hay cái được biết không rành 
mạch (như trong triết học, luân lý hay chính trị)" 10 . 

Neu hiểu triết học là "nghiên cứu, học hỏi, không phải 
chỉ một vài sự kiện riêng biệt mà đặc tính căn bản của thế 
gian trong đó ta đang sống và cuộc sống đáng cho ta sống 
trong thế gian nầy" * 11 thì Phật Giáo có thể gần với triết học, 
nhưng Phật Giáo hàm xúc hơn nhiều 12 . 

Triết học đại để quan tâm đến sự hiểu biết và không chú 
ý đến phần thực hành, trong khi đó Phật Giáo đặc biệt đặt 
trong tâm trên phần thực hành và chứng ngộ. 

Phật Giáo có phải là một Tôn Giáo không? 

Giáo sư Rhys Davids viết: "Religion (tôn giáo) là gì? 
Như người ta biết rõ, danh từ Religion (tôn giáo) không có 
trong những sinh ngữ không liên quan đến tiếng Anh và 
căn nguyên của chữ nay vẫn còn bất định. Trong một đoạn, 
Ciceron phân tách danh từ nay làm hai phần, dẫn xuất từ 
"re" và "logo" và định nghĩa religion (tôn giáo) là sự lập lại 

9 Majjhima Nikãya, Trung A Hàm, số 22. 

10 William Durrant, The History of Philosophy, trang 2. 

11 Webb, History of Philosophy, trang 2. 

12 Một triết học hiểu như một hệ thống tri thức luận đem lại lời giải đáp đầy 
đủ cho câu hỏi: đời sống là gì? Phật Giáo không phải vậy. (Dr. Dahlke, 
Buddhism, trang 25). 




278 


Phần II - Phật Pháp 


nhiều lần những câu kinh, câu chú. Một lối giải thích khác, 
dẫn suất từ "re" và "logo" chủ truơng rằng ý nghĩa đầu tiên 
là liên kết, trói buộc, là sự hàn gắn, dính liền (chắc chắn đó 
là sự nối liền với Thần Linh). Lối giải thích thứ ba, dẫn 
xuất từ "lex", là sự ẩn náu trong luật pháp, là sự thận trọng 
đặt tâm linh vào khuôn khổ 13 ". 

Theo lối định nghĩa thông thuờng, một cách chính xác, 
Phật Giáo không phải là một tôn giáo (religion) bởi vì Phật 
Giáo không phải là "một hệ thống tín nguõng và tôn sùng 
lễ bái", trung thành với một thần linh siêu nhiên. 

Phật Giáo không đòi hỏi noi tín đồ một đức tin mù 
quáng. Do đó một niềm tin tuởng suông không thể có chồ 
đứng. Thay vào đó là lòng tín nhiệm căn cứ trên sự hiểu 
biết. 

Truớc khi đắc Quả Tu-Đà-Huờn nguời Phật tử lắm lúc 
còn hoài nghi Đức Phật, hoặc Giáo pháp hoặc Giáo Hội 
Tăng Già. Đen khi thành đạt Đạo Quả cao thuợng ấy rồi thì 
mọi hình thức hoài nghi hoàn toàn chấm dức và hành giả 
mới thật sự buớc theo chân Đức Phật 14 . 

Niềm tin mà nguời Phật Tử đặt noi Đức Phật cũng giống 
nhu niềm tin mà bệnh nhân đặt noi một luong y trứ danh 
hay của trò đặt noi thầy. Mặc dầu tìm nuong tựa noi Đức 
Phật và tôn trọng Ngài là vị huóng đạo vô thuợng, là thầy 
dắt dẫn trên Con Đuờng Trong Sạch (Thanh Tịnh Đạo), 
nguòi Phật Tử không quy phục mù quáng nhu kẻ nô lệ, 
không tin rằng chỉ quy y Tam Bảo hay chỉ có đức tin suông 


13 Dr. Dahlke, Buddhism, trang 1. 

Người Phật tử thường (còn phàm nhân) vẫn bước theo chân Đức Phật, 
nhưng chưa thật sự chứng ngộ Giáo Pháp. 


14 




Chương 15 - Phật Giáo là gì? 


279 


nơi Tam Bảo mà mình có thể trở nên trong sạch. Không ai, 
dầu là Đức Phật đi nữa, có đủ quyền lực để gội rửa bọn nhơ 
của nguời khác. Nói một cách chính xác, không ai có thể 
rửa sạch, cũng không ai có thể làm hoen 0 nguời khác. Đức 
Phật là vị Tôn Su có thể giúp đỡ bằng cách vạch ra con 
đuờng, nhung chính ta phải lãnh lấy nhiệm vụ gội rửa thân 
tâm của chúng ta. 

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: 

"Chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm. 

Chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gội rửa cho ta. 

Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta. 

Không ai có thể làm cho nguời khác trở nên trong sạch". 

(Câu 145) 

Nguời Phật Tử không làm nô lệ cho một quyển sách hay 
một cá nhân, cũng không hy sinh tự do tu tuởng của mình 
khi buớc theo dấu chân của Đức Phật. Nguời Phật Tử hoàn 
toàn tự do thực hiện ý chí, mở mang kiến thức và phát triển 
trí tuệ cho đến ngày chính mình đắc Quả Phật, bởi vì khả 
năng trở thành Phật nằm bên trong tất cả mọi chúng sanh. 

Lẽ dĩ nhiên, nguời Phật Tử nhắc lại Phật ngôn nhu 
những chân lý bất di dịch, nhung chính Đức Phật dạy phải 
nên luôn luôn suy gẫm, không nên nhắm mắt tin càng. 

Sự chứng ngộ có thể có trong hiện tại không phải là tiêu 
chuẩn chân lý duy nhất trong Phật Giáo. Điểm then chốt là 
Chánh Kiến (samma-ditthi), sự hiểu biết thuần lý. Đức Phật 
khuyên dạy nguời đi tìm chân lý không nên chấp nhận điều 
gì chỉ vì một nguời đáng tin cậy đã nói nhu vậy mà phải 
suy luận kỹ càng và thận trọng xét đoán để biết rõ điều nào 
là đúng, điều nào sai. 



280 


Phần II - Phật Pháp 


Ngày nọ, dân xứ Kesaputta, thường được gọi là người 
Kãlãma, bạch với Đức Phật rằng có nhiều vị tu sĩ và nhiều 
Bà La Môn đến đây giảng đạo. Người nào cũng khuyến dụ 
dân chúng chỉ nên tin giáo lý của mình, không nên tin lời 
dạy của các vị tu sĩ khác. Rốt cùng, người dân không còn 
biết tin ai. 

"Đúng như vậy, nay hỡi người Kãlãma, các con hoài 
nghi là phải, các con ngờ vực là phải. Trong trường hợp 
khả nghi thì sự ngờ vực phát sanh". 

Đức Phật dạy như vậy và khuyên nhủ người Kãlãma như 
sau — và đây là những lời khuyên mà người theo chủ nghĩa 
duy lý hiện đại có thể áp dụng giống như các vị đạo sĩ hoài 
nghi thời xưa: 

"Hãy đến đây, người Kãlãma! Không nên chấp nhận 
điều gì chỉ vì nghe nói lại (tỷ như nghĩ rằng ta đã nghe điều 
nay từ lâu). Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì tập tục cổ 
phong truyền lại như thế (tỷ như nghĩ rằng điều nay đã 
được truyền lại từ bao nhiêu thế hệ). Không nên chấp nhận 
điều gì chỉ vì có lời đồn đãi như vậy (tỷ như tin lời người 
khác mà không suy xét). Không nên chấp nhận điều gì chỉ 
vì điều ấy đã được ghi trong kinh sách. Không nên chấp 
nhận điều gì chỉ vì mình đã ức đoán như vậy. Không nên 
chấp nhận điều gì chỉ vì mình suy diễn như vậy. Không nên 
chấp nhận điều gì theo bề ngoài. Không nên chấp nhận điều 
gì chỉ vì điều ấy họp với thành kiến của mình. Không nên 
chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy hình như có thể chấp nhận 
được (tỷ như nghĩ rằng điều nay phải được chấp nhận). 
Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì nghĩ rằng vị tu sĩ thốt 



Chương 15 - Phật Giáo ỉà gì? 


281 


ra điều nầy ta đã được kính trọng từ trước (và như vậy, lời 
nói phải được chấp nhận). 15 

" Tuy nhiên, khi tự các con hiểu rõ rằng — những điều 
nay không hợp luân lý, những điều nay đáng được khiển 
trách, những điều nay bị các bậc thiện trí thức cấm đoán, 
nếu thực hiện những điều nay sẽ bị phá sản và phiền muộn 
— thì hẳn các con phải từ bỏ, không nên làm điều ấy. 

" Khi tự các con hiểu rõ rằng — những điều nay hợp luân 
lý, những điều nay không đáng bị khiển trách , những điều 
nay được các bậc thiện trí thức tán dưong, nếu thực hiện 
những điều nay sẽ được an vui hạnh phúc — thì hẳn các con 
phải hành động đúng như vậy". 16 

Phật ngôn nay được dạy trên 2500 trước đây, nhưng vẫn 
còn mãnh lực và hiệu năng cho đến thời đại văn minh của 
thế kỷ hai mươi. Đức Phật dạy các đệ tử nên tìm chân lý 
chớ không nên chỉ nghe qua là tin liền, dù người nói có 
nhiều uy tín đi nữa. 

về sau, Kinh Jnanasara-samuccaya lặp lại lời khuyên 
nay với những lời lẽ khác và cho một thí dụ quen thuộc với 
đời sống hàng ngày: 

"Tapac chedac ca nikasat svarnam iva pandỉtaỉh 
Parikshhya blikshavo grahyam madvaco na tu gauravat". 


15 Phần giải thích nằm trong dấu ngoặc trên đây được trình bầy hợp theo bản 
chú giải và chú giải các bản chú giải. Nguyên văn tiếng Pali là: "Etha 
tumhe Kalama. Ma anussavena, ma paramparaya, ma itikiraya, ma 
pitasampadanena, ma takkahetu, ma nayahetu, ma akara-parivitakkena, 
ma ditthinijJhãnakkhantiya, ma bhabbarũpataya, ma samano no garu ti." 
Angutara Nikãya , Tăng Nhứt A Hàm , tập 1, trang 189. Kindred Sayings, 
phần 1, trang 171-172. 


16 




282 


Phần II - Phật Pháp 


"Cũng như người thợ bạc sáng suốt thử vàng bằng cách 
đốt lên, cắt và cọ xát trên hòn đá để thử vàng, cùng thế ấy, 
con chấp nhận những lời của Như Lai sau khi thận trọng 
xét đoán chớ không phải chỉ vì tôn kính Như Lai". 

Đức Phật khuyên dạy hàng tín đồ nên tìm chân lý chớ 
không nên chỉ nghe qua là tin liền, dầu người nói có nhiều 
uy tín đi nữa. 

Bây giờ, đã chấp nhận rằng không có đức tin mù quáng 
trong Phật Giáo, vậy có hay không một hình thức tôn thờ 
hay lễ bái tượng Phật hay những thần tượng tưong tự? 

Người Phật Tử không cầu xin một ân huệ vật chất hay 
tinh thần nào khi đảnh lễ tượng Phật, mà chỉ bày tỏ lòng 
tôn kính ngưỡng mộ của mình đến lý tưởng siêu việt mà 
bức tượng tiêu biểu. Người Phật tử quỳ trước tượng Phật, 
dâng bông và dâng hưong, không phải dâng đến bức tượng 
bằng đá, bằng gồ, hay bằng giấy, mà là đến Đức Phật mà 
bức tượng là tượng trưng Ngài. 

Dâng bông, quỳ lạy, là biểu hiện ra bên ngoài niềm tri ân 
vô hạn sâu kín trong lòng. Cùng lúc ấy người Phật tử suy 
gẫm về hồng đức của Đức Thế Tôn và tánh cách vô thường 
của vạn pháp, xuyên qua những cánh hoa sớm nở tối tàn. 
Người Phật tử hiểu biết tạo cho mình cảm tưởng đang tôn 
kính quỳ trước mặt Đức Phật và nhò đó phát sanh nguồn 
cảm hứng thúc giục mình noi gưong lành trong sạch của 
Ngài. 

Đe cập đến các pho tượng triết gia trứ danh, bá tước 
Kaiserling, viết: "Trên thế gian này tôi không biết còn cái 
gì vĩ đại hon là chân dung của Đức Phật. Đây là sự thể cách 
hóa toàn hảo một giá trị tinh thần trong thế gian hữu hình". 



Chương 15 - Phật Giáo là gì? 


283 


Người Phật tử cũng đảnh lễ cây Bồ Đe, nhưng không 
phải để tỏ lòng tôn sùng thờ phượng cái cây, mà xem đó là 
chỉ tượng trưng của sự giác ngộ. Dầu có nhiều nghi thức lễ 
bái trong các buổi lễ, người tín đồ Phật Giáo không tôn 
sùng Đức Phật như một thần linh. 

Tượng Phật, cây Bồ Đề và các hình thức lễ bái không 
phải tuyệt đối cần thiết, nhưng rất hữu ích, vì giúp người 
hành lễ tập trung tư tưởng vào đối tượng trong sạch. Người 
trí thức thuần thục có thể khỏi phải nhờ đến những phưong 
tiện ấy để gom tâm quán tưởng và hình dung Đức Phật. 

Người Phật tử lễ bái Đức Phật để bày tỏ lòng tri ân 
ngưỡng mộ của mình đối với Ngài, nhưng điều Đức Phật 
mong muốn không phải là người tín đồ phải phục tùng 
vâng lời, mà nghiêm chỉnh thực hành giáo huấn của Ngài. 

Trước giờ Đại Níp-Bàn của Đức Phật, nhiều vị đệ tử đến 
đảnh lễ Ngài. Nhưng có một vị không đến, ở luôn trong tư 
thất, chuyên chú hành thiền. Khi câu chuyện được bạch lại 
Đức Phật, Ngài cho vời vị tỳ khưu đến và hỏi lý do về sự 
vắng mặt này. Vị tỳ khưu bạch rằng: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, con được biết rằng Đức Thế 
Tôn sẽ nhập diệt trong ba tháng nữa và con nghĩ rằng hình 
thức tôn sùng Ngài tốt đẹp nhất là đắc Quả A-La-Hán trước 
ngày ấy". 

Đức Phật ngợi khen thái độ cao quý của nhà sư chân 
thành và cần mẫn như sau: 

"Lành thay! Lành thay! Ai thưong Như Lai hãy cố gắng 
noi gưong vị tỳ khưu nay. Người tôn kính Như Lai nhất là 
người thực hành đúng Giáo Huấn của Như Lai nhất" 17 . 


17 


Xem Buddhist Legends, trang 249-250. 




284 


Phần II - Phật Pháp 


Trong một dịp khác Đức Phật dạy: 

"Người nào thấy Giáo Pháp (Dhamma) là thấy Như 
Lai". 1 " 

Một đặc điểm khác nên được ghi nhận trong nghi lễ tụng 
niệm Phật Giáo: câu kinh không phải là lời thỉnh nguyện, 
cũng không phải là lời cầu xin chuyển đạt một nguyện 
vọng. Dầu ta có bỏ hết thì giờ để cầu xin cũng không được 
gì. Đức Phật không khi nào và không thể nào ban bố những 
ân huệ cho người cầu nguyện. Đe được cứu rồi người Phật 
tử không nên cầu nguyện mà phải nhận lãnh trách nhiệm, 
cố gắng trau gioi đức hạnh, kiên trì tu tập để tự thanh lọc và 
thành tựu giải thoát. Không nên lệ thuộc người khác mà 
phải nưong nhờ noi mình, tự mình cố gắng. Đức Phật dạy: 

"Tumhechi kỉccam atappam akkhatar tathagata " 

"Các con phải cố gắng, các đấng Như Lai chỉ là những 

vị thầy" 19 . 

Chẳng những cầu nguyện, van xin, là vô ích mà đó còn 
là thái độ nô lệ tinh thần. Thay vì đọc kinh cầu nguyện 20 , 
Đức Phật khuyên nên cố gắng hành thiền để ghép mình vào 


18 Samyutta, Tạp A Hàm, tập 3, trang 129. 

19 Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 276. 

20 "Cầu nguyện là một hành động mà tôi chân thành thú nhận là tôi không có 
xu hướng theo." Canon B.H. Streeter, trong quyên Modern Churchman, 
tháng 9 nam 1924, trang 347. 

"Tôi không hiếu vì sao người ta vẫn tiếp tục cầu nguyện, ít ra người ta 
cũng phải biết chắc rằng có một lỗ tai đang nghe". Rev. c. Beard, trong 
quyên Reformation, trang 419. 

Sri Radhakrishnan ("Gautama The Buddha") viết: "Những lời vái van 
cầu nguyện có tánh cách là một sự thông cảm riêng tư, một sự mặc cả với 
thần linh. Đối tượng mà nó tìm là những tham vọng trần tục đang thiêu 
đốt ý thúc về bản ngã. Đàng khác, hành thiền là tự mình sửa đối lấy 
mình." 




Chương 15 - Phật Giáo là gì? 


285 


kỷ luật, tự kiểm soát, tự thanh lọc tâm, và giác ngộ. Thiền 
tập là liều thuốc bổ cho cả tâm lẫn trí. 

Trong Phật Giáo không có Thần Linh vạn năng, bắt buộc 
tín đồ phải sợ hãi cúi đầu vâng lệnh. Phật Giáo phủ nhận sự 
hiện hữu của một oai lực siêu thế, quan niệm như chúng 
sanh toàn năng hay có năng lực vô cùng tận. Không có tánh 
cách thần khải, không có người truyền đạt tin tức và những 
lời sám của một Thần Linh từ đâu trên cao ban xuống đến 
cho con người. Do đó người Phật Tử không quỳ lụy phục 
tùng một oai lực siêu nhiên cầm quyền thưởng phạt và 
kiểm sóat định mạng. Bởi vì không tin noi thiên khải Thần 
Linh. Phật Giáo không đòi hỏi độc quyền nắm chân lý và 
không bài xích bất cứ tôn giáo nào khác. "Tánh thiên chấp 
là kẻ thù tệ hại nhất của tôn giáo". 

Với đức tánh rộng lượng khoan dung của Ngài, Đức 
Phật hằng khuyên hàng môn đệ không nên giận dữ, bất 
mãn, hay không vui lòng , nếu có ai nói xấu Ngài, Giáo 
Pháp của Ngài hay Giáo Hội mà Ngài sáng lập. Đức Phật 
dạy: 

"Neu các con giận dữ, bất mãn, hay không vui lòng, 
chẳng những các con tự đặt mình vào chồ hiểm nguy có thể 
mất cả nền tảng đạo đức tinh thần mà các con còn không 
thể xét đoán đúng mức lời chỉ trích có giá trị hay không". 

Quả thật là sáng suốt! Đe trả lời những điều chỉ trích bất 
công, vô căn cứ, Đức Phật dạy: 

"Cũng như người kia ngửa mặt phun nước miếng lên 
tròi. Nước miếng không hẳn làm do trời, mà chỉ roi xuống 
người ấy". 



286 


Phần II - Phật Pháp 


Phật Giáo không ban hành những tín điều buộc nguời tín 
đồ phải nhắm mắt tin theo, không có giáo điều buộc phải 
chấp nhận truớc khi suy nghĩ, không có nghi thức dị đoan 
vô lý và lễ tiết bắt buộc phải thực hành, không có hiến tế và 
không có ép xác khổ hạnh để gội rửa tâm. 

Nhu vậy, một cách chính xác, không thể gọi Phật Giáo là 
một tôn giáo bởi vì đây không phải là một hệ thống tín 
nguõng và lễ bái. Phật Giáo cũng không phải là hành động 
hay hình thức biểu hiện ra ngoài tỏ rằng con nguời chấp 
nhận sự hiện hữu của một hay nhiều Thần Linh có năng lực 
chi phối định mạng mình và mình có phận sự vâng lệnh, 
phục vụ và tôn sùng 

Karl Marx nói: "Tôn giáo là linh hồn của những điều 
kiện không có linh hồn, là trái tim của thế gian không có 
tim, là nha phiến của dân chúng". 

Phật Giáo không phải là một tôn giáo nhu vậy, bởi vì 
những quốc gia Phật Giáo đã vuon mình truởng thành từ 
trong tổ ấm Phật Giáo, và những tiến bộ văn hóa hiện đại 
của các quốc gia ấy phần lớn là do ảnh huởng của giáo lý 
nhà Phật. 

Dầu sao, nếu hiểu rằng tôn giáo là giáo lý nhìn vào đời 
sống sâu hon là lóp vỏ bên ngoài, giáo lý nhìn ngay vào 
bên trong đời sống, thay vì chỉ nhìn trên mặt, giáo lý cung 
hiến cho con nguời một thái độ sống phù hợp với "cái nhìn 
sâu xa ấy, giáo lý giúp cho những ai cố gắng, có thể đối 
phó mạnh mẽ với kiếp sinh tồn và trực diện cái chết một 
cách bình tĩnh và yên lành 21 ", hay một hệ thống giúp giải 


21 


Silacava. Xem Ceylon Daily News, số đặc biệt Vesak, tháng 4-1939. 




Chương 15 - Phật Giáo là gì? 


287 


thoát ra khỏi những hình thức đau khổ của đời sống, thì 
chắc chắn Phật Giáo là tôn giáo của các tôn giáo. 

Phật Giáo và Luân Lý 

Giáo lý của Đức Phật có phần luân lý tuyệt hảo dành cho 
cả bậc xuất gia lẫn hàng cu sĩ. Tuy nhiên, Phật giáo không 
phải chỉ là một hệ thống giáo huấn về luân lý thông thuờng. 

Giới (Sĩla), hay luân lý, chỉ là giai đoạn so khởi, là 
phuong tiện nhằm đua đến mục tiêu, chớ không phải chính 
nó là mục tiêu. Mặc dầu "giới" là tuyệt đối cần thiết, nếp 
sống đạo hạnh riêng rẽ không thể dẫn đến giải thoát hay 
hoàn toàn trong sạch. Vuợt lên khỏi giới là Trí tuệ (paniĩa). 

Nen tảng của Phật Giáo là Giới. Tuệ là đỉnh tối cao. Giới 
với Tuệ đối với hành giả nhu cặp cánh đối với loài chim. 
Với nguời, trí tuệ nhu mắt, giới nhu chân. Một trong những 
danh hiệu của Đức Phật là "Vijjacarana sampano" - Minh 
Hạnh Túc - nguời đầy đủ trí tuệ và đạo hạnh. 

Trong Tứ Diệu Đế, nền tảng của Phật Giáo, ba đế đầu 
tiên là phần triết lý, đế cuối cùng là phần luân lý căn cứ 
trên triết lý ấy. 

Luân lý Phật Giáo không đặt nền tảng trên những lời dạy 
thần khải khả nghi, do một thần linh truyền lại duới hình 
thức sám truyền, cũng không phải là sáng tác khéo léo của 
một bộ óc kỹ xảo, mà là những quy tắc hợp lý và thực tiễn, 
căn cứ trên những sự kiện có thể kiểm chứng và trong kinh 
nghiệm cá nhân. Theo giáo su Max Muller, quy tắc Phật 
Giáo là một trong những quy tắc toàn hảo nhất trên thế 
gian. 



288 


Phần II - Phật Pháp 


Giáo sư Rhys Davids nói: "Dầu là Phật Tử hay không 
Phật Tử, tôi nghiên cứu từng hệ thống tôn giáo lớn trên thế 
gian, và trong tất cả, tôi không tìm thấy trong tôn giáo nào 
có cái gì cao đẹp và toàn vẹn hon Bát Chánh Đạo của Đức 
Phật. Tôi chỉ còn có một việc làm là thu xếp nếp sống cho 
phù họp với con đường ấy". 

Theo Phật Giáo, có những hành động tốt và sấu, có 
những hành động không tốt cũng không xấu, và những 
hành động có khuynh hướng chấm dứt mọi hành động. 
Hành động tốt rất cần thiết để giải thoát, nhưng một khi 
thành tựu mục tiêu tối thượng rồi thì hành giả đã vượt ra 
ngoài cái tốt và cái xấu. 

Đức Phật dạy 22 : 

"Những pháp chân chánh (dhamma), hay thiện pháp, con 
cũng nên từ bỏ. Càng phải loại bỏ hon nữa, những pháp 
không chân chánh (adhamma), hay bất thiện pháp". 

Hành động liên quan đến tham (lobha), sân (dosa) và si 
(moha) là bất thiện pháp. Hành động liên quan đến không 
tham (alobha), không sân (adosa) và trí tuệ (paiĩna) là thiện 
pháp. 

Hành động của một vị A-La-Hán, người đã tận diệt mọi 
ô nhiễm, không còn liên quan đến luân lý, bởi vì Ngài đã 
vượt ra ngoài cái tốt và cái xấu. Như vậy không có nghĩa là 
Ngài thụ động. Một vị A-La-Hán vẫn tích cực họat động. 
Nhưng hành động của Ngài hoàn toàn vị tha, hướng về sự 
trợ giúp kẻ khác đi trên con đường mà chính Ngài đã trải 
qua. Hành động ấy không có khả năng sáng tạo và khác với 
hành động của người thường, không gây phản ứng, không 


22 


Majjhima Nikaya, Trung A hàm, bài kinh số 22. 




Chương 15 - Phật Giáo là gì? 


289 


tạo nghiệp. Phạn ngữ gọi hành động như vậy là Kiriya (cơ 
năng, hay hành). Đã là vàng y thì không còn làm cho nó 
"y" hơn nữa. 

Những trạng thái tâm (tâm sở) của bốn loại tâm siêu thế: 
Sotapatti (Tu Đà Hườn), Sakadagami (Tư Đà Hàm), 
Anagami (A Na Hàm) và Arahatta (A-La-Hán), mặc dầu là 
thiện (kusala) không có khuynh hướng tạo nghiệp mới, trái 
lại, có chiều hướng chấm dứt dần dần dòng nghiệp. Trong 
các loại tâm siêu thế, yếu tố trí tuệ (panna) là quan trọng 
hơn tất cả, và trí tuệ có chiều hướng tiêu diệt nghiệp căn. 
Trong các loại tâm tại thế, tư (cetanã) - có chiều hướng tạo 
nghiệp - là quan trọng. 

Vậy, theo Phật Giáo, tiêu chuẩn của luân lý là gì? 

Câu giải đáp nằm trong lời Đức Phật dạy Rãhula (La 
Hầu La): 

"Neu có điều nào con muốn làm, nay hỡi Rãhula (La 
Hầu La), hãy nghĩ như vầy: Điều này có hại cho ta hay cho 
kẻ khác hay điều nay có hại cho kẻ khác và cho ta. Vậy, đó 
là một hành động xấu, sẽ đem lại sự đau khổ. Con phải hết 
sức cố gắng tránh làm điều ấy". 

"Neu có điều nào con muốn làm, nay hỡi Rãhula (La 
Hầu La), hãy nghĩ như vầy: Điều nay không có hại cho ta, 
không có hại cho ai khác, hay điều nay không có hại cho ai 
khác và cho ta. Vậy, đó là hành động tốt, sẽ đem lại hạnh 
phúc. Hành động ấy, con phải làm, và lặp đi lặp lại nhiều 
lần 23 ". 

Trong vấn đề luân lý, người Phật tử phải luôn luôn nghĩ 
đến mình và kẻ khác, luôn cả loài thú. 


23 


Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, Rahulovada sutta, số 61. 




290 


Phần II - Phật Pháp 


Trong Kinh Từ Bi (Kanariya Metta Sutta) Đức Phật dạy: 

"Cũng như người mẹ hiền hết lòng bảo bọc đứa con duy 
nhất của mình, dầu có phải hiểm nguy đến tánh mạng đi 
nữa, cùng thế ấy, ta hãy luyện tâm Từ vô lượng vô biên, 
bao trùm tất cả chúng sanh". 

Kinh Pháp Cú ghi: 

"Tất cả đều sợ hình phạt. Tất cả đều quý trọng đòi sống. 
Hãy lấy bụng ta suy bụng người, không nên sát hại, cũng 
không nên làm tổn thưong. 24 " 

Muốn hiểu rõ nền luân lý đặc biệt cao thượng của người 
Phật tử thuần thành, ta nên đọc cẩn thận các quyển kinh sau 
đây: Dhammapada, Sigalovada Sutta, Vyagghapajja Sutta, 
Mangala Sutta, Metta Sutta, Parabhava Sutta, Vasala Sutta, 
Dhammika Sutta, v.v... 

về phưong diện luân lý, đó là những lời dạy vô cùng cao 
đẹp, nhưng cũng chỉ là bước đầu, chớ không phải là mục 
tiêu của Phật Giáo. 

Theo một lối hiểu, Phật Giáo không phải là một triết lý. 
Theo một lối hiểu khác, Phật Giáo là triết lý của các triết lý. 
Theo một lối hiểu, Phật Giáo không phải là một tôn giáo. 
Theo một lối hiểu khác, Phật Giáo là tôn giáo của các tôn 
giáo. 

Phật giáo là gì? 

Phật Giáo không phải là một con đường siêu hình, cũng 
không phải là một con đường nghi thức. 


24 


Dhammapada, Pháp Cú Kinh, câu 129. 




Chương 15 - Phật Giáo là gì? 


291 


Phật Giáo không phải là một chủ nghĩa hoài nghi, cũng 
không độc đoán. 

Phật Giáo không chủ trưong rằng đời sống là trường tồn 
vĩnh cửu, vô thủy vô chung, (thường kiến), cũng không chủ 
trưong rằng sau kiếp sống nay không còn gì nữa, chết là hết 
(đoạn kiến). 

Phật Giáo không dạy lối sống khổ hạnh, cũng không 
giáo truyền lối sống lợi dưỡng. 

Phật Giáo không bi quan, không lạc quan, nhưng thực 
tiễn. 

Phật Giáo không tuyệt đối tại thế, cũng không hoàn toàn 
siêu thế. 

Phật Giáo là con đường giác ngộ duy nhất. 

Danh từ Phạn Ngữ gọi Phật Pháp là Dhamma. Đúng căn 
nguyên, Dhamma có nghĩa là nâng đõ, hay giữ lại (nâng đõ 
người hành động đúng theo quy tắc, hay giữ lại, không để 
cho người hành động đúng theo quy tắc phải roi vào những 
trạng thái đau khổ). 

Dhamma, Giáo Pháp, là cái gì thật sự là vậy, là thực 
tướng, Dhamma là giáo lý của thực tế. Dhamma là phưong 
tiện để giải thoát ra khỏi mọi hình thức khổ đau. Dhamma 
chính là sự giải thoát. 

Dầu chư Phật có ra đời hay không, Dhamma (Giáo 
Pháp) vẫn tồn tại vĩnh cửu. Dhamma (Giáo Pháp) luôn luôn 
bị che lấp trước cặp mắt vô minh của con người, cho đến 
lúc có một vị Phật ra đời, chứng ngộ và truyền bá lại cho 
thế gian. 



292 


Phần II - Phật Pháp 


"Dầu chư Phật có thị hiện trên thế gian haỵ không, nầy 
các Tỳ Khưu, có một sự kiện, một nguyên tắc nhất định, 
một định luật thiên nhiên, là tất cả các vật cấu tạo đều Vô 
thường (Anicca), Khổ (Dukkha) và tất cả đều không có linh 
hồn trường cửu (Vô ngã, Anatta). Như Lai đã chứng ngộ và 
thấu triệt điều ấy. Như Lai quảng bá, truyền dạy, tuyên bố, 
xác định, phân tách và chỉ dẫn rành mạch rằng tất cả các 
vật cấu tạo (hữu lậu) đều vô thường, khổ và vô ngã 25 ". 

Trong bộ Majjhima Nikãya (Trung A Hàm), Đức Phật 
dạy: 

"Như Lai chỉ dạy một điều: đau khổ và sự chấm dứt mọi 
đau khổ 26 ". 

Đó là giáo lý của thực tế. 

Kinh Udana dạy: 

"Nay hỡi Tỳ Khưu, cũng như nước của đại dưong hùng 
dũng chỉ có một vị là vị mặn của muối, Giáo pháp chỉ có 
một vị là Giải Thoát (Vimutti) 27 ". 

Đó là phưong tiện giải thoát. 

Giáo pháp cao thượng không phải là cái gì ở ngoài ta, 
mà hoàn toàn tùy thuộc nơi ta và chỉ do ta chứng ngộ. Do 
đó Đức Phật dạy: 

"Attadỉpa vỉharatha attapatỉsarana". 

"Hãy ẩn náu nơi chính ta như một hải đảo, xem chính ta 
là chồ nương tựa". 28 


25 Anguttara Nikãya, Tăng Nhứt A Hàm, phần 1, trang 286. 

26 Majjhima Nikãya, Trung A Hàm, tập I, trang 140, số 22. 

27 Trang 67. 

Maha Parinibbana Sutta, Kinh Đại Niết Bàn, Trường A-hàm, Kinh 16. 


28 




Chương 16 - Vài đặc điêm của Phật Giáo 


293 


Chương 16 - Vài đặc điểm của Phật Giáo 

" Giáo pháp mà Đức thế tôn khéo giảng dạy và được truyền 
bá đầy đủ là đế tự chứng ngộ, là Giáo Pháp có hiệu năng tức 
khắc, khuyến khích suy gẫm tìm tòi, dẫn đến ncrì (Nỉp-Bàn), đề 
bậc thiện tri am hiếu, môi người cho riêng mình." 

— Trung A Hàm. 


Nen tảng của Phật Giáo 

Tứ Diệu Đe mà chính Đức Phật đã khám phá và truyền 
dạy thế gian là đặc điểm chánh yếu mà cũng là nền tảng 
vững chắc của Phật Giáo. 

Bốn Chân Lý Thâm Diệu ấy là Khổ (lý do tồn tại của 
Phật Giáo ), nguồn gốc của sự khổ (ái dục), chấm dứt sự 
khổ (Níp-Bàn, mục tiêu cứu cánh của Phật Giáo), và con 
đường "Trung Đạo". 

Ba chân lý đầu tiên là phần triết lý của Phật Giáo. Chân 
lý thứ tư là phần luân lý căn cứ trên triết lý ấy. Tất cả bốn, 
gồm trọn vẹn giáo lý của Đức Phật, đều tùy thuộc nơi cơ 
thể vật chất này. Đây là những sự kiện hoàn toàn dính liền 
với con người và những chúng sanh khác, những sự kiện 
hiển nhiên, không còn tranh luận gì nữa. 

Dầu chư Phật có thị hiện trên thế gian cùng không, các 
chân lý ấy vẫn tồn tại mãi mãi. Các Ngài chỉ phát lộ cho thế 
gian. 

Phật Giáo nằm vững trên nền tảng đau khổ. Mặc dầu 
nhấn mạnh vào sự hiện hữu của đau khổ, Phật Giáo không 
phải là một giáo lý bi quan. Phật Giáo không hoàn toàn bi 




294 


Phần II - Phật Pháp 


quan, cũng không hoàn toàn lạc quan, mà chỉ thực tiễn. 
Nguòi ta sẽ có lý do để chủ truong rằng Phật Giáo là bi 
quan nếu giáo lý nay chỉ đề cập dong dài đến trạng thái đau 
khổ mà không vạch ra con đuờng để thoát khổ và tiến đạt 
hạnh phúc truờng cửu. Đức Phật đã nhận ra tính cách phổ 
thông của sự khổ và kê liệt một phuong thuốc trị liệu cho 
chứng bệnh chung của nhân loại. Theo Đức Phật Níp-Bàn, 
sự chấm dứt đau khổ, là hạnh phúc cao thuợng nhất mà con 
nguòi có thể quan niệm. 

Trong quyển bách khoa tự điển "Encyclopaedia 
Britannica", tác giả viết: 

"Chủ nghĩa bi quan yếm thế bày tỏ thái độ tuyệt vọng 
đối với đời sống, một ý niệm tổng quát và mo hồ rằng đời 
sống dẩy đầy đau khổ và tội lỗi. Trong thực tế, giáo lý 
nguyên thủy của Đức Phật cũng lạc quan nhu bất luận chủ 
nghĩa lạc quan nào khác ở phuong Tây. Chủ truong rằng 
Phật Giáo là "bi quan", là chỉ áp dụng suông vào Phật Giáo, 
nguyên tắc đặc cách của nguời phuong Tây theo đó, không 
thể có hạnh phúc nếu không có tự ngã. Nguời Phật tử chân 
chánh nhìn tuong lai với lòng nhiệt thành huớng về hạnh 
phúc truờng cửu." 

Hạnh Phúc 

Đức Phật không bao giờ khuyên nhủ hàng thiện tín nên 
đem hết tâm trí và thì giờ để than van sầu muộn về những 
bất hạnh của kiếp sinh tồn. Hành động nhu vậy chỉ làm cho 
cuộc sống càng thêm đau khổ. 

Tâm phỉ (Pĩti) là một trong những yếu tố chánh yếu, hay 
điều kiện phải có truớc tiên, để thành tựu giác ngộ. Theo ý 
của nhiều văn hào vô tư, không thiên vị, người Phật tử 



Chương 16 - Vài đặc điêm của Phật Giáo 


295 


được xem là hạnh phúc nhất trên thế gian. Người Phật tử 
không có mặc cảm tự ti rằng mình là kẻ có tội, đáng được 
thương hại. Chư Vị Hội Viên của Giáo Hội Thánh Thiện, 
những người đã khép nếp sống của mình vào khuôn khổ 
đạo đức đầy đủ nhất và phẩm hạnh cao siêu nhất. "Aho 
sukham, aho sukham", "Quả thật hạnh phúc! Quả thật hạnh 
phúc!" "Chúng ta sẽ sống trong phỉ lạc." là những lời 
thường được người bước theo dấu chân Đức Phật lặp đi và 
nhắc lại. 

Ngày nọ có một vị Trời đến hầu Phật và hỏi: 

" Những người thường lai vãng chốn rừng sâu. Những 
bậc thánh nhân, có đời sống đạo hạnh, mồi ngày chỉ ăn một 
lần. Tại sao các vị ấy trông có vẻ tự tại ? Xin Ngài dạy 
cho." 

Đức Phật đáp : 

"Những vị ấy không than van sầu muộn những chuyện 
đã qua, không nóng nảy khao khát những gì chưa đến, mà 
chỉ tập chung tâm trí vào hiện tại. Do đó các vị ấy tự tại." 

Chư tỳ khưu sống an vui trong hiện tại trường cửu, 
không âu sầu hối tiếc quá khứ mà cũng không lo âu cho 
tương lai. 

Định Luật Nhân Quả và Hạnh Phúc 

Trong bộ Samyutta Nikãya (Tạp A Hàm) có lối diễn tả 
hứng thú pháp Paticca Samuppada (Liên Quan Tương 
Sinh) bằng hạnh phúc như sau: 

"Đau khổ dẫn đến Tín nhiệm (Saddhã); Tín nhiệm dẫn 
đến Hoan hỷ thỏa thích (Pamajja); Thỏa thích dẫn đến Phỉ 
lạc (Pĩti); Phỉ lạc dẫn đến Khinh An tịch tịnh (Passaddhi); 
Khinh An dẫn đến Hạnh Phúc (Sukha); Hạnh phúc dẫn đến 



296 


Phần II - Phật Pháp 


tâm Định (Samadhi); Định dẫn đến Tri và Kiến chân tướng 
của sự vật (Yathabhutannanadassana); Tri kiến chân tướng 
của sự vật dẫn đến khước từ, Đoạn tuyệt (Nibbida). Đoạn 
tuyệt, khước từ, dẫn đến buông xả (Viraya); Buông xả, 
không luyến ái, dẫn đến giải thoát (Vimutti); Giải thoát dẫn 
đến dập tắt mọi dục vọng (Khaye-Nana), tức là Đạo quả A- 
La-Han." 1 

Đoạn kinh quan trọng này giải thích tại sao đau khổ có 
thể dẫn đến hạnh phúc và cuối cùng đến các thánh Đạo và 
thánh Quả. 

Đức Khoan Hồng Trong Phật Giáo 

Không cần phải có đức tin mù quáng để thấu hiểu Tứ 
Diệu Đe. Người phàm tục có thể kinh nghiệm hai chân lý 
đầu tiên - chân lý tại thế. Còn hai chân lý sau - thuộc về 
siêu thế (Lokuttara) - chỉ có bậc thánh nhân mới chứng 
nghiệm. 

Giáo Huấn của Đức Phật được xây dựng trên nền tảng 
vững chắc ấy, những sự kiện mà ai ai cũng có thể trắc 
nghiệm và kinh nghiệm, chớ không phải xây dựng trên sự 
sợ sệt một cái gì mà chính ta không biết. Như vậy Phật 
Giáo thuần lý và rỏ ràng thực tiễn. 

Trong toàn thể Giáo Pháp, không có điều nào không hợp 
với lý trí hay không thể thực hành. Đức Phật đã thực hành 
những điều Ngài dạy, và dạy những gì Ngài đã thực hành. 
Điểm quan trọng nhất được nhấn mạnh trong giáo lý là 
pháp hành, bởi vì tín ngưỡng suông không thể thanh lọc 
thân tâm con người 


1 


Samyutta Nikaya, Tạp A Hàm, tập ii, trang 32. Kindred Sayings, phần ii, 
trang 27. 




Chương 16 - Vài đặc điêm của Phật Giáo 


297 


Kinh Pháp Cú dạy: 

"Người lão thông pháp học và đọc thuộc lòng kinh điển 
mà không hành theo lời dạy, con người dể duôi ấy cũng tựa 
như kẻ chăn bò. Có đếm bò, nhưng bò thì của người khác. 
Người ấy không hưởng được phước báu của bậc Sa môn." 
(câu 19) 

Một hệ thống thuần lý và thực tiễn không thể chứa đựng 
giáo lý bí truyền hay thần bí. 

Trong kinh Mahã Parinibbana sutta (Đại Níp-Bàn) Đức 
Phật tuyên bố rỏ ràng: 

"Như Lai đã truyền dạy chân lý mà không có sự phân 
biệt nào giữa giáo lý bí truyền và giáo lý công truyền bởi 
vì, khi đề cập đến chân lý, Như Lai không hề có bàn tay 
nắm lại của ông thầy còn muốn giữ lại điều gì." 

Đức Phật dùng danh từ Anantaram 2 và Abahiram. Nếu 
Ngài có ý nghĩ : "Bao nhiêu giáo lý nay, Ta sẽ không dạy ai 
khác" ắt ta có thể liệt Ngài vào hàng các ông thầy dạy học 
với bàn tay nắm lại. Neu Đức Phật có ý nghĩ : "Ta sẽ dạy 
những người này", hay "Ta sẽ không dạy những người kia", 
ắt Ngài đã tạo ra một nhóm người ở bên trong và một nhóm 
người khác ở bên ngoài. Đức Phật không phân biệt như 
vậy. 

Khi đề cập đến giáo lý bí truyền, trong bộ Anguttara 
Nikãya (Tăng Nhứt A Hàm), Đức Phật dạy: 

"Nay các đệ tử, có ba hạng còn giữ lại bí mật của mình, 
không cởi mở. Là ba hạng nào? Hàng phụ nữ không cởi 
mở, giữ kín bí mật. Tri kiến thần bí được giữ kín, không cởi 


2 Xem chú thích Chương 14. 




298 


Phần II - Phật Pháp 


mở. Tà giáo được giữ kín, không cởi mở. Giáo Pháp và 
Giới Luật do một vị Phật toàn thiện công bố thì rực rõ chói 
sáng trong thế gian, chó không giữ kín." 

Quả thật Đức Phật không bày tỏ quan điểm riêng của 
mình về vài thắc mắc của nhân loại mà giữ im lặng một 
cách đặc biệt về những đề tài tranh luận ấy, vì nó không 
thích nghi với sứ mạng cao cả của Ngài và không cần thiết 
cho sự giải thoát của chúng sanh. Trong trường họp nọ, có 
một vị tỳ khưu tên Malunkyaputta đến hầu Phật và nóng 
nảy muốn Ngài giải thích tức khắc vài điểm thắc mắc, và 
nếu không được như vậy, thầy dọa sẽ hườn tục, từ bỏ đời tu 
sĩ. Thầy bạch : 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, đến nay Đức Thế Tôn chưa hề 
giải rỏ. Ngài đã gát qua một bên và đã loại bỏ những lý 
thuyết đề cập đến quan điểm: thế gian này có trường tồn 
vĩnh cửu không, thế gian này có giới hạn không, hay vô 
hạn định, v.v. 3 " 

Đức Phật khuyên thầy không nên lãng phí thì giờ và 
năng lực trong những học thuyết chỉ có hại cho tiến bộ đạo 
đức. 

"Cũng như người kia bị một mũi tên tẩm độc đâm sâu 
vào mình, và khi lưong y muốn nhổ mũi tên ra để điều trị 
thì ông vội vã ngăn cản lại và nói: Tôi sẽ không để cho ai 
nhổ mũi tên này ra, trước khi biết rỏ ràng và đầy đủ chi tiết 
về người bắn tôi, về tánh chất của mũi tên v.v... Người này 
sẽ chết trước khi biết được những điều ấy. Đây cũng vậy, 
người nọ sẽ chết trước khi thắc mắc của mình được giải 
thích." 


3 Majjhima Nikaya, Trung Hàm, Cula Malunkya, số 63. Xem Chương 22. 




Chương 16 - Vài đặc điêm của Phật Giáo 


299 


Giải quyết những vấn đề siêu hình ấy không dẫn đến 
nhàm chán, dứt bỏ dục vọng, giác ngộ, Níp-Bàn. 

Một lần khác, khi có một vài đệ tử muốn tìm hiểu về 
những điểm này, Đức Phật thuật lại truyện ngụ ngôn con 
voi với nguòi mù. 4 

Con voi đuợc dẫn đến truớc một nhóm nguời mù để 
những nguời này biết hình dáng con voi nhu thế nào. Mồi 
nguòi rờ nhằm một bộ phận của thân voi và có ý niệm khác 
nhau về hình dáng toàn thể, rồi bênh vực quan điển của 
mình. Rốt cùng cuộc tranh luận trở nên sôi nổi. 

Bằng cách giữ im lặng, không bàn đến, Đức Phật gát qua 
một bên những khảo sát vô ích, chỉ nhằm thỏa mãn tánh tò 
1 Ĩ 1 Ò, mà không dẫn đến giải thoát. 

Phật Giáo không chủ tâm cung cấp giải đáp cho tất cả 
mọi vấn đề luân lý và triết học của nhân loại. Phật Giáo 
cũng không đề cập đến những khảo sát và học thuyết không 
có chiều huóng đem lại tiến bộ tinh thần đạo đức. Phật 
Giáo có một mục tiêu rỏ ràng và thực tiễn - chấm dứt đau 
khổ - luôn luôn nhắm vào mục tiêu ấy, và hoàn toàn gát bỏ 
qua một bên tất cả những gì không thích nghi. Tuy 
nhiên,mọi quan sát sâu sắc về bản chất thực sự của đời 
sống đều đuợc khuyến khích. 

Cuông bách, nguợc đãi, hay cuồng tính, không thể có 
một vai trò nào trong Phật Giáo. Xuyên qua đoạn đuờng 
2.500 năm dài dẳng và ôn hòa, không một giọt máu bị đổ vì 
danh nghĩa của Đức Phật. Không có một ông vua hùng 
dũng nào đã tung kiếm hoặc múa guom để truyền bá Phật 


4 Xem Udana, vi, trang 4; Woodward, Some Sayings of the Buddha, trang 
287-288. 




300 


Phần II - Phật Pháp 


Pháp, và không có sự cảm hóa bằng võ lực hay bằng một 
phương tiện cưỡng bách nào khác. Tuy nhiên, Đức Phật là 
nhà truyền bá đầu tiền và vĩ đại nhất thế gian. Phật Giáo đã 
được hoang khai rộng rãi, vẫn còn đang mở rộng trên khắp 
thế gian, và đang ôn hòa thâm nhập vào tất cả các quốc gia, 
chính vì giá trị cố hữu sẵn có và tánh cách tốt đẹp của giáo 
huấn, chớ tuyệt nhiên không phải nhờ sự hỗ trợ của chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa quân phiệt, hoặc một phương tiện 
gián tiếp nào khác để đưa người ngoài vào đạo. 

Aldous Huxley viết: 

"Một mình trong các tôn giáo lớn trên thế giới, Phật 
Giáo đã vạch ra con đường của mình mà không có sự 
ngược đãi, áp bức, kiểm duyệt hay điều tra." 

Lord Russell ghi nhận: 

"Trong tất cả các tôn giáo lớn của lịch sử, tôi chọn Phật 
Giáo, đặc biệt trong những hình thức nguyên thủy; bởi vì ở 
đây yếu tố ngược đãi là nhở bé nhất." 

Dưới danh nghĩa của Đức Phật, không có nơi thiêng 
liêng thờ phượng não đã bị máu của hàng phụ nữ vô tội làm 
hoen 0 , không có tư tưởng gia chân chánh nào đã bị thiêu 
sống, và không có sự thiêu đốt tàn nhẫn những người khác 
đạo. 

Phật Giáo không dạy giáo điều bí ẩn và không nói đến 
phép lạ. Đức Phật chắc chắn có nhiều oai lực thần thông 
siêu phàm vì Ngài đã dày công trau gioi tâm linh, nhưng 
Đức Phật không dùng phép lạ. Như phép Yamaka 
Patihariya 5 chẳng hạn, mà có nơi sai lầm gọi là "đôi phép 
lạ" là hiện tượng tâm linh mà chỉ có vị Phật mới có thể tạo 


5 Xem chú thích Chương 8. 




Chương 16 - Vài đặc điêm của Phật Giáo 


301 


nên. Trong trường hợp đặc biệt này, do oai lực thần thông, 
Đức Phật làm cho nước và lửa đồng thời phát sanh từ thân 
Ngài, xuyên qua các lỗ chân lông . 

Phật Giáo nhắm đến phần tri thức nhiều hon phần tình 
cảm và chú trọng đến phẩm cách của hàng tín đồ hon là sức 
mạnh về số lượng. 

Ngày kia nhà triệu phú UPãỊĩ, một tín đồ của Nigantha 
Nataputta, đến gần Đức Phật và lấy làm thỏa thích được 
thính pháp nên quỳ xuống bày tỏ lòng mong muốn được 
Đức Phật cho phép bước theo dấu chân Ngài. Nhưng Đức 
Thế Tôn khuyên trưởng giả UPãỊĩ: 

"Nay người cư sĩ, ông hãy nghĩ suy cặn kẽ. Một người 
lỗi lạc như ông nên suy tư cẩn thận trước khi làm điều gì." 

Nghe những lời bất ngờ ấy, trưởng giả UPãỊĩ lại càng 
thỏa thích, và bạch: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, nếu con đến một vị đạo sư nào 
khác và xin đi theo để tu học, các đệ tự của vị ấy kiệu con 
lên, rồi đi khắp đường phố hò reo, công bố rằng triệu phú 
gia này đã từ bỏ tôn giáo mình để đi theo đạo sư kia. Bạch 
Đức Thế Tôn, Ngài thì trái lại, khuyên con hãy đi về suy 
nghĩ lại. Con càng thêm thỏa thích với những lời khuyên 
dạy vàng ngọc ấy." 

Và ông lặp lại lời thỉnh cầu: 

"Lần thứ nhì con xin được quy y Phật Bảo, Pháp Bảo và 
Tăng Bảo." 

Mặc dầu nhà triệu phú UPãỊĩ đã trở thành Phật tử do sự 
hiểu biết và lòng tự nguyện , Đức Phật bi mẫn vô biên, và 



302 


Phần II - Phật Pháp 


khoan hồng rộng lượng, khuyên ông cứ tiếp tục hộ trì vị 
đạo sư cũ. 

Kêu gọi tất cả những ai đi tìm chân lý không nên để thế 
lực bề ngoài ảnh hưởng, Đức Phật đi xa đến mức khuyên 
dạy các đệ tử không nên khấu đầu khuất phục một cách mù 
quáng trước oai quyền của bậc trưởng thượng mà phải suy 
tư xét đoán. 

Phật Giáo đượm nhuần tinh thần tự do tìm hiểu và hoàn 
toàn quảng đại khoan hồng. Đây là một giáo huấn được 
truyền bá với tinh thần cởi mở và thiện cảm, một giáo huấn 
rọi sáng và sưởi ấm toàn thể vũ trụ bằng đuốc tuệ và từ bi, 
và bao trùm trong ánh hào quang rực rõ của mình tất cả 
chúng sanh đang lặn hụp chiến đấu trong đại dưong của 
vòng sanh tử triền miên. 

Lòng bi mẫn và đức khoan hồng của Đức Phật quả thật 
vô biên. Ngài không dùng oai quyền của mình để ban hành 
những điều răn cấm. Thay vì dùng thời mệnh lệnh cách, sai 
bảo: - "Ngưoi phải làm thế nay không được làm thế kia", 
Ngài khuyên dạy: - "Điều nay con nên làm, điều kia con 
không nên làm". 

Những giới luật thông thường của Phật tử không phải là 
những điều răn, những mệnh lệnh mà là kỹ cưong 
(Sikhapada) do chính người Phật tử tự nguyện khép mình 
vào. 

Lượng khoan hồng và lòng từ bi của Đức Phật bao gồm 
tất cả nam nữ, và tất cả chúng sanh. 



Chương 16 - Vài đặc điêm của Phật Giáo 


303 


Phật Giáo và Đẳng cấp Xã Hội 

Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã cố 
gắng loại bỏ chế độ mua tôi bán mọi, đã xây dựng một nền 
luân lý cao thượng và ý niệm về tình huynh đệ giữa loài 
người, và bằng những danh từ mạnh mẽ, Ngài lên án hệ 
thống đẳng cấp, có tánh cách xúc phạm đến phẩm giá con 
người, lúc bấy giờ đã ăn sâu trong xã hội Ãn Độ. Ngài 
tuyên bố: 

"Là cùng đỉnh, không phải do sanh trưởng. 

Là bà ỉa môn, không phải do sanh trưởng. 

Do hành động, ngirời nay là cùng đinh 

Do hành động, người kia là Bà la môn. 6 " 

Kinh Vasettha Sutta 7 thuật lại câu truyện hai người thanh 
niên bà la môn bàn cãi nhau về vấn đề cái gì làm cho con 
người thuộc về thành phần bà la môn. Một người chủ 
trưong là sự sanh trưởng. Người kia thì cho rằng chính 
phẩm hạnh cá nhân làm cho con người được liệt vào đẳng 
cấp ưu tú ấy. Và không người nào thuyết phục được người 
kia. Nên cả hai đồng ý đem câu chuyện đến nhờ Đức Phật 
phân xử. 

Rồi hai người bạn đến cầu Đức Phật và trình bầy sự việc 
lên Ngài. 

Trước tiên, Đức Phật nhắc nhở hai người rằng các loài 
cây cối, côn trùng, loài thú có bốn chân, rắn rít, cá tôm, 
chim chóc, đều có hình thể riêng biệt và có thể phân biệt 
với nhau, còn trường hợp con người thì khác, không có biệt 
mạo riêng từng loại. Rồi Ngài giải thích làm thế nào con 


6 Sutta Nipata - Vasala Sutta. Xem Phụ bàn 3. 

7 Cùng bộ kinh Sutta Nipata, trang 115. 




304 


Phần II - Phật Pháp 


người có thể phân biệt với nhau bằng việc làm hằng ngày. 
Để kết luận, Đức Phật chú giải: 

"Sự sanh trưởng không làm cho con người được liệt vào 
giai cấp bà la môn hay bị loại ra khỏi giai cấp này. 

Nep sống hằng ngày tạo nên người nông dân, thưong gia 
hay nô bộc. 

Nep sống hằng ngày tạo ra hạng trộm cắp, binh sĩ, tu sĩ, 
hay vua chúa." 

Một cuộc đối thoại có liên quan đến vấn đề đẳng cấp 
cũng được ghi chép trong kinh Madhura Sutta 8 . Vua 
Madhura thuật lại câu chuyện sau đây với Đại Đức 
Kaccana: 

"Kính bạch Đại Đức, những vị bà la môn nói như thế 
nay: Trong bốn đẳng cấp mà con người được phân hạng, 
Bà la môn là cao cả hon hết. Các đẳng cấp khác đều thấp 
kém hon. Chư vị Bà la môn được xem là trong sạch. Những 
người khác thì không. Những vị bà la môn là con chánh 
thức của thần Braham (Phạm thiên), được sanh ra từ trong 
miệng Ngài, được đặc cách tạo nên, và sẽ là thừa kế của 
Ngài. Kính bạch Đại Đức. người nghĩ như thế nào?" 

Đại Đức Kaccana giải đáp rằng đó là một lối quả quyết 
vô căn cứ, và Ngài chỉ dẫn rằng một người giàu có sang 
trọng có thể thuê mướn một người khác để làm gia đinh 
cho mình. Người xấu xa tội lồi, dầu ở đẳng cấp nào, cũng 
phải tái sanh vào cảnh khổ, còn người hiền lưong đạo đức 
thì vào nhàn cảnh. Người đã gây tội ác, bất luận thuộc về 
đẳng cấp nào, cũng phải chịu hình phạt, và Ngài nhấn mạnh 
rằng khi xuất gia nhập chúng thì mọi người đều được kính 
nể tôn trọng bằng nhau, không có bất luận sự phân biệt nào. 


Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, tập II, trang 83-90. 




Chương 16 - Vài đặc điêm của Phật Giáo 


305 


Theo Phật giáo, đẳng cấp hay chủng tộc không gây trở ngại 
cho việc trở thành một Phật tử hay được chấp nhận vào 
Giáo Hội Tăng Già, tập đoàn những bậc thánh nhân cao 
thượng. Ngư phủ, người hốt rác, gái giang hồ, cùng với các 
chiến sĩ và Bà la môn, đều được chấp nhận vào Giáo hội, 
được hưởng đồng đều cấp bậc và địa vị. 

Đức UPãỊĩ, trước kia là thợ cạo, giữa đám đông các vị 
khác, được chọn làm đại đệ tử chuyên về những vấn đề có 
liên quan đến giới luật. Đức Sunita, được các vua chúa và 
hành quý tộc trong nướctôn kính như bậc A-La-Hán, chỉ là 
người hốt rác. Triết gia Sati là con một ngư ông. Cô gái 
giang hồ AmbaPãỊĩ được chấp thuận vào Giáo hội và đắc 
quả A-La-Hán. Rajumala, được Đức Phật cảm hóa lúc nàng 
sắp sửa quyên sinh mạng sống, là một cô gái nông nô. 
Punna cũng thuộc giai cấp nông nô, được Đức Phật chấp 
nhận lời thỉnh cầu nhập Hạ, trong lúc Ngài từ chối Trưởng 
giả Anathapindika (Cấp cô độc), chủ của nàng. Subha là 
con gái của người thợ rèn. Capa là con gái của một người 
đuổi nai cho thợ săn. Những trường họp tưong tợ, còn 
nhiều trong kinh điển, chứng tỏ rằng cánh cửa của Phật 
Giáo rộng mở cho tất cả mọi người, không có bất luận sự 
phân biệt nào. 

Đức Phật tạo co hội đồng đều cho tất cả và nâng cao quy 
chế con người, hon là hạ thấp. Phật Giáo có sửa cho trẻ so 
sinh, mà cũng có thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho người 
trưởng thành khỏe mạnh. Phật Giáo kêu gọi đồng đều, 
người giàu cũng như kẻ nghèo. 



306 


Phần II - Phật Pháp 


Phật Giáo và Hàng Phụ Nữ 

Cũng chính Phật Giáo đã nâng cao quy chế của hàng phụ 
nữ và dắt dẫn nữ giới thực hiện địa vị quan trọng của mình 
trong xã hội. Truớc thời Đức Phật, nguời đàn bà Ản Độ 
không đuợc trọng đãi. 

Một văn hào Ân, Hemacandra, khinh rẽ và xem nữ giới 
nhu những "ngọn đuốc soi sáng con đuờng dẫn xuống địa 
ngục" - Naraka margadvarasya dipika. 

Đức Phật không coi rẻ phẩm giá mà chỉ ghi nhận bẩm 
chất yếu đuối của nguời phụ nữ. Ngài nhìn nhận có thiên 
tánh trong cả hai giới, nam và nữ, và trong giáo huấn Ngài 
đặt mồi giới vào đúng vị trí của nó. Nam hay nữ không 
phải là một trở ngại việc thanh lọc thân tâm hay trong công 
trình phục vụ độ tha. 

Đôi khi, để chỉ nguời đàn bà, phạn ngữ (PãỊĩ) có danh từ 
"matugama" nghĩa là "hạnh làm mẹ" hay "xã hội những bà 
mẹ". Là mẹ, nguời phụ nữ đuợc huởng danh dự xứng đáng 
trong Phật Giáo. Bà mẹ đuợc xem là cây thang thích nghi 
để con cái nuong theo đó mà lên tận những cảnh trời. Vợ 
hiền là nguời bạn chí thân của chồng (parama sakha). 

Mặc dầu thoạt tiên Ngài từ chối, không chấp nhận nữ 
giới vào Giáo Hội, nhung về sau , do lời thỉnh cầu tha thiết 
của Đức Ananda và của bà Mahã Pajapati, kế mẫu Ngài, 
Đức Phật cho phép thành lập Giáo Hội Tỳ Khưu Ni (nữ tu 
sĩ). Nhu vậy, Đức Phật là nguời đầu tiên sáng lập một đoàn 
thể phụ nữ có giới luật và kỹ cuong đầy đủ. 

Cũng nhu hai vị A-La-Hán Sariputta (Xá Lợi Phất) và 
Moggallana (Mục Kiền Liên) là đại đệ tử cai quản Giáo 
Hội Tỳ Khuu, giáo hội độc thân có tánh cách dân chủ xua 



Chương 16 - Vài đặc điêm của Phật Giáo 


307 


nhất trong lịch sử, hai vị A-La-Hán Khema và Uppalavanna 
là đại đệ tử bên phái nữ, cai quản Giáo Hội Tỳ Khưu Ni. 
Nhiều vị đệ tử khác cũng đuợc Đức Phật liệt vào hàng lỗi 
lạc và nhiệt thành nhất. Trong những nguời dòng Vajjian 
cũng vậy, tánh cách tự do của nguời phụ nữ đuợc xem là 
một trong những nguyên do đua dân tộc này đến trạng thái 
phồn thịnh. Truớc thời Đức Phật, nguời phụ nữ không đuợc 
huởng tự do đầy đủ và không đuợc có co hội để phát triển 
khả năng tinh thần và bẩm tánh đạo đức của mình. Ở Ản 
Độ, vào thời xua cũng nhu còn ở nhiều noi ngày nay, sanh 
con gái là thêm một trở ngại, một bất hạnh trong gia đình. 

Hôm nọ, trong lúc Đức Phật đang nói truyện với vua 
Kosala thì có tên lính hầu vào báo tin hoàng hậu hạ sanh 
công chúa. Đuợc tin, vua tỏ vẻ không bằng lòng. Thấy vậy 
Đức Phật khuyên: 

"Một bé gái, tâu đại vuong, có khi là đứa con quý, còn 
hon con trai." 

Đối với nguời phụ nữ bị nguợc đãi đủ điều truớc thời 
Đức Thế Tôn, sự thành lập Giáo Hội Tỳ Khuu Ni chắc 
chắn là một phuớc lành. Trong Giáo Hội nay, các bà hoàng 
hậu, công chúa, các tiểu tho trong hàng quý tộc, các mệnh 
phụ phu nhân, những bà mẹ khổ đau, những nguời phụ nữ 
thân cô, chí đến hạng gái giang hồ, bất luận ở đẳng cấp nào 
trong xã hội, đều tụ họp nhau lại, ôn hòa và vui vẽ, cùng 
nhau đồng huởng và đồng hấp thụ không khí tự do bình 
đẳng, khác hẳn với nếp sống lầu son gác tía và cung vàng 
điện ngọc. Có rất nhiều nguời, theo lẽ thông thuờng ắt phải 
mãi mãi bị lãng quên trong bóng tối, đã tỏ ra lỗi lạc và đã 
thành tựu mục tiêu giải thoát sau khi tìm nuong tựa noi 
Giáo Hội. 



308 


Phần II - Phật Pháp 


Tỳ Khưu Ni Kliema, vị đệ tử đứng đầu hàng trong Giáo 
Hội, trước kia là thứ hậu sinh đẹp của vua Bimbisara (Bình 
Sa Vưong), không chịu gặp Đức Phật vì nghe nói rằng Đức 
Phật thường nhắc đến sắc đẹp bề ngoài với những lời lẽ 
không tưng bốc. Ngày kia bà tình cờ đi đến một ngôi chùa 
để thưởng ngoạn phong cảnh, rồi dần dần vào giảng đường, 
lúc ấy Đức Phật đang thuyết Pháp. Đọc được tư tưởng của 
bà, Đức Phật dùng thần thông tạo nên một thiếu nữ sinh 
đẹp đứng hầu bên cạnh và cầm quạt, quạt Ngài. Bà Khema 
mãi mê ngắm sắc đẹp tuyệt trần của thiếu nữ. Đức Phật làm 
cho thiếu nữ biến dần từ trẻ đẹp đến trưởng thành, rồi già 
nua, tóc bạc răng long, da nhăn, lưng còm và cuối cùng kiệt 
sức, té quỵ xuống đất. 

Chỉ đến lúc ấy bà Khema mới nhận định tá nh cách phú 
du tạm bợ của sắc đẹp bề ngoài và bản chất vô thường của 
đời sống. Bà nghĩ: "Thân hình sinh tưoi đẹp đễ kia phút 
chốc đã trở nên héo tàn hư hoại dường ấy. Vậy thì hình 
dáng mỹ miều của ta sẽ tàn tạ có khác gì?" 

Thấu hiểu ý nghĩ thầm kín ấy, Đức Phật khuyên bà: 

"Người khứng làm nô lệ cho tham dục sẽ lăn trôi theo 
dòng, 

Giong như loài ruồi muỗi bị cuốn quấn trong mạng 
nhện. 

Nhưng, quả thật thảnh thơi, người đã cất lìa tất cả 
những trói buộc, 

Tâm tư hướng về nơi khác, không màng thế sự, và bỏ lại 
một bên mọi dục lạc của ngũ trần. " 9 


9 Psalms of the Sisters, phần I, trang 82. 




Chương 16 - Vài đặc điêm của Phật Giáo 


309 


về sau bà Khema đắc quả A-La-Hán và, với sự đồng ý 
của đức vua, bà xuất gia Tỳ Khuu Ni và đuợc liệt vào hàng 
cao kiến nhất trong Giáo Hội. 

Bà Patacara vừa mất hai con, chồng, cha, mẹ, và anh 
trong một truờng hợp thê thảm, tâm lực của Đức Phật dẫn 
dắt đến Ngài. Sau khi nghe lời khuyên dạy êm dịu của Ngài 
bà đắc Quả Tu Đà Huòn và xin xuất gia. Ngày nọ, xuống 
suối rửa chân, bà ghi nhận rằng khi rút chân lên có những 
giọt nuờc từ chân liên tiếp gieo điểm xuống dòng suối, trôi 
đi một đổi, rồi tan mất. Có những giọt trôi xa hon nữa, 
nhung rồi cũng tan mất. Bà suy nghĩ: 

"Cùng duờng thế ấy, tất cả chúng sanh đều phải chết. 
Nguời lúc thiếu thời, nguời đã truởng thành, cũng có nguời 
lúc tuổi thọ đã cao, nhung tất cả đều phải chết." 

Đức Phật đọc tu tuởng ấy, biến hình xuất hiện truớc mặt 
bà và thuyết giảng một thòi Pháp. Khi nghe xong bà đắc 
quả A-La-Hán. về sau bà trở thành một nguồn an ủi cho 
nhiều bà mẹ bất hạnh. 

Hai bà Dhammadinna và Bhadda Kapilani là hai vị Tỳ 
Khuu Ni đuợc biệt danh là chú giải Giáo Pháp. 

Đe giải đáp cho Mara (Ma Vuong), chính Tỳ Khuu Ni 
Soma 10 đã ghi nhận: 

"Bên trong một nguòi phụ nữ có tâm vững chắc và tri 
kiến cao thuợng, bản chất nguời phụ nữ có ảnh huởng gì 
đến quyền tìm hiểu Giáo Pháp? Nguời còn ôm ấp mối hoài 
nghi về câu hỏi: "Trong những vấn đề nay ta có phải là đàn 
bà không? Hay ta là đàn ông, hay nhu vậy, ta là gì khác? - 


10 


Xem Kindred Sayings, phần I, trang 162 




310 


Phần 11 - Phật Pháp 


ĐÓ là con người thích nghi để nói chuyện với ma vương 
Tâm Ác." 

Trong hành tín nữ cũng có nhiều vị lỗi lạc với tâm đạo 
nhiệt thành, lòng quảng đại bố thí, kiến thức sâu rộng và 
tâm từ. 

Bà Visakha là vị đại thí chủ của Giáo Hội đứng đầu 
trong hàng thuần thánh chân chánh 11 . 

Bà Suppiya, một tín nữ giàu lòng mộ đạo khác, vì không 
thể tìm ra thịt ở chợ, cắt một miếng ở đùi mình để nấu bát 
cháo dâng lên một vị tỳ khưu đang đau ốm. 

Bà Nakulamata là một người vợ trung thành đã cứu được 
chồng ra khỏi bàn tay tử thần nhờ đọc lại phẩm hạnh của 
mình. 

Samavati là một bà hoàng hậu sùng đạo dễ mến, mặc 
dầu bị thiêu đốt, bà không tỏ ý oán giận, trái lại, còn rải tâm 
từ cho người chủ mưu hại mình. 

Hoàng hậu Mallika nhiều lần có thể gián và khuyên giải 
chồng là vua Pasenadi. 

Một tỳ nữ Khujjuttara, giảng giải Giáo Pháp và cảm hóa 
được nhiều người. 

Bà Punabbasumata, có lòng muốn nghe Pháp nhưng còn 
phải dồ ngủ đứa con đang khóc cho nó nín rồi mới đi được. 
Bà ru con: 

"Nín đi con, bé Uttara! Hãy ngủ đi 

Punabbasu, đê mẹ được đi nghe Giáo Pháp 

Mà bậc tôn sư, bậc trí tuệ nhất thế gian truyền dạy 

Mẹ rất yêu mến con của mẹ 


11 


Xem Chương 10. 




Chương 16 - Vài đặc điêm của Phật Giáo 


311 


Và cũng hết lòng quỷ trọng cha con. 

Nhưng mẹ càng yêu quỷ hơn nữa 

Giáo lý cao siêu đã vạch ra con đường " 12 

Một bà mẹ có nhiều nghĩ ngợi suy tu khác vừa mất đứa 
con duy nhất. Nhung bà không than khóc nhu nguời 
thường. 

Có người hỏi tại sao, bà đáp: 

"Nó đến đây một mình, không ai kêu gọi, 

Và sớm ra đi, cũng một mình, không ai mời mọc. 

Đen như thế nào, nó ra đi cùng thế ấy. 

Vậy thì ở đây có lý do gì để sầu muộn? 13 " 

Hai bà Sumana và Subhadda có những đức tánh gưong 
mẩu và hết lòng đặt niềm tin noi Đức Phật. 

Bấy nhiêu thí dụ tưởng cũng đủ nói lên vai trò quan 
trọng của hàng phụ nữ trong thòi Đức Phật. 

Phật Giáo và Tinh Thần Bất Bạo Động 

Tình thưong vô lượng vô biên của Đức Phật không chỉ 
hướng về nhân loại mà còn bao trùm luôn cả loài thú. 
Chính Đức Phật đã đánh đổ nghi thức giết thú để tế lễ thần 
linh và khuyên hàng đệ tử nên nới rộng tâm từ (Metta) đến 
tất cả chúng sanh, chí đến những con vật nhỏ bé đang bò 
dưới chân. Ngài dạy rằng không ai có quyền tiêu diệt mạng 
sống của kẻ khác, vì tất cả mọi người đều quý trọng đời 
sống. 

Các vị tỳ khưu phải rèn luyện tâm từ đến mức độ không 
được đào đất và cũng không được sai bảo hay nhờ cậy 


12 Xem Kindred Sayings, phần I, trang 270 

13 Jataka Translation, số 354 




312 


Phần 11 - Phật Pháp 


người khác đào đất. Giới luật dạy như vậy. Các Ngài cũng 
không thể uống nước chưa lọc. 

Nhà vua Phật Giáo vĩ đại nhất, Đức Vua Asoka (A-Dục), 
có cho ghi khắc trong đá những hàng chữ sau đây: 

"Không nên lấy sự sống nuôi sự sống. Cho đến rom rạ, 
nếu còn côn trùng trong ấy, cũng không nên đốt." 

Một người Phật tử thuần thành phải hành tâm từ đối với 
mọi chúng sanh và đồng nhất hóa với tất cả, không nên có 
bất luận sự phân biệt nào. 

Tâm Từ, một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong 
Phật Giáo, cố gắng phá võ mọi trở ngại đẳng cấp xã hội, 
chủng tộc hay tín ngưởng đã gây chia rẽ giữa người và 
người. Neu chỉ vì nhãn hiệu tôn giáo khác nhau mà những 
người không cùng theo một hệ thống tín ngưỡng không thể 
hợp nhau lại trên một lập trường chung, trong tinh thần 
huynh đệ tuông thân tưong ái như anh chị em ruột một nhà 
thì hẳn các vị giáo chủ đã thất bại thảm thê trong sứ mạng 
cao cả của các Ngài. 

Trong bản tuyên ngôn của Ngài về lượng khoan hồng, 
căn cứ trên hai bài kinh Culla Vyuha Sutta, và Mahã Vyuha 
Sutta, Đức Vua Asoka (A-Dục) viết: 

"Chỉ có đoàn kết là tốt đẹp. Như vậy có nghĩa là tất cả 
mọi người đều vui lòng lắng tai nghe giáo lý của người 
khác truyền dạy." 

Trong tất cả giáo lý của Đức Phật không có một điểm 
nào dành riêng cho một quốc gia hay một dân tôc đặc biệt. 
Ngài kêu gọi tất cả mọi người. 

Đối với người Phật tử thuần thành, không có người thân 
kẻ so, người thù nghịch hay kẻ xa lạ. Không có người phải 
bị xã hội ruồng bỏ, bởi vì tâm Từ là tình thưong bao quát, 



Chương 16 - Vài đặc điêm của Phật Giáo 


313 


đại đồng, do sự hiểu biết un đúc rèn luyện. Tâm Từ củng cố 
tình huynh đệ giữa tất cả mọi chúng sanh. Nguời Phật tử 
chân chánh là một công dân thế giới. 

Nhu vậy, một vài đặc điểm của Phật Giáo là thuần lý, 
thực tiễn, công hiệu, không bạo động, không quá kích, 
khoan hồng, và đại đồng. 

Trên hai ngàn năm trăm năm, xuyên qua lịch sử nhân 
loại, Phật Giáo là một ảnh huởng cao quý nhất có tánh cách 
thống nhất, hòa hợp, và nâng đõ con nguời. 

Có những quốc gia nổi lên rồi suy tàn. Có những đế 
quốc - xây dựng trên bạo lực và cuờng quyền - đã phồn 
thịnh cực độ, rồi tan rã. Nhung vuong quốc của Pháp Bảo, 
kiến tạo bằng Từ bi và Lý trí, đến nay vẫn còn thịnh vuợng, 
và sẽ tiếp tục thịnh vuợng, ngày nào mà nguời Phật tử còn 
biết giữ gìn những quy tắc cao cả của Giáo Pháp. 




314 


Phần 11 - Phật Pháp 


Chương 17 - Bốn Chân Lý Thâm Diệu hay Tứ Diệu Đế 

"Ảnh sáng phát sanh đến Như Lai, rọi rõ những việc trước 
kia chưa từng được nghe đến. " 

— Kinh Chuyên Pháp Luân 


Chân lý (Sacca) là cái gì thấy sự có. Danh từ Sanskrit 
(Bắc Phạn), Satya, có nghĩa là một sự kiện hiển nhiên, 
không còn tranh luận. 

Theo Phật Giáo, có bốn chân lý như thế, Tứ Diệu Đế 1 . 
Cả bốn đều liên quan đến cái gọi là chúng sanh. 

Trong kinh Rohitassa, Đức Phật dạy: 

"Trong chỉnh tẩm thân dài một trượng này, cùng với tri 
giác và tư tưởng, Như Lai tuyên bổ thế gian, nguồn gốc của 
thế gian, sự chấm dứt thế gian và con đường dẫn đến sự 
chấm dứt thế gian . 2 " 

Trong đoạn kinh này, danh từ"Loka" - được phiên dịch 
là "Thế gian" - ám chỉ tình trạng đau khổ. 

Bài kinh quan trọng này đề cập đến bốn chân lý Thâm 
Diệu (Tứ Diệu Đe) mà chính Đức Phật đã khám phá ra do 
chính tri kiến trực giác của Ngài. Dầu chư Phật có xuất 
hiện hay không, các chân lý ấy vẫn tồn tại, và một vị Phật 
chỉ là nhân vật đã trực nhận và truyền dạy lại cho thế gian 
còn đang bị màn vô minh che lấp. Những chân lý ấy tuyệt 
đối, vĩnh cửu, bất di bất dịch, không thể biến đổi. Đức Phật 


1 Xem Chương 6. 

2 Samyutta Nikãya, Tạp A Hàm, phần I, trang 62; xem Kindred Sayings, 
phần I, trang 86. 





Chương 17 - Bốn Chân Lý Thâm Diệu hay Tứ Diệu Đế 


315 


đã tự mình chứng ngộ chớ không nhờ sự hỗ trợ của ai khác. 
Chính lời của Ngài là "... trước kia chưa từng được nghe 
đến. 3 " 

Phạn ngữ (PãỊĩ) gọi chân lý ấy là Ariyasaccani (Thánh 
Đe). Gọi như vậy vì đây là những chân lý mà bậc hoàn toàn 
trong sạch, bậc thánh vĩ đại nhật là Đức Phật đã tìm ra. 

Chân lý đầu tiên đề cập đến Dukkha - một danh từ khó 
có thể chính xác chuyển sang ngôn ngữ nào khác - mà ta 
thường gọi là đau khổ hay phiền não (Kho Đe). Đứng về 
phưong diện cảm giác, Dukkha là cái gì làm cho ta khó 
chịu đựng ("du" là khó, "kha" là chịu đựng). 

Neu xem như một chân lý trừu tượng, Dukkha hàm xúc 
ý nghĩa khinh miệt ợ du"), và trống rổng ("kha"). Thế gian 
nằm trong đau khổ, và như vậy là đáng khinh miệt, không 
đáng cho ta bám níu. Thế gian là một ảo ảnh, không có chi 
thực tế. Do đó thế gian là trống rồng, hư vô. Vậy Dukkha là 
sự hư vô đáng khinh miệt. 

Hạng người thường chỉ thấy lóp ngoài, nhưng bậc thánh 
nhân thấy được thực tướng của sự vật. Đối với các Ngài, tất 
cả mọi kiếp sinh tồn đều dẩy đầy đau khổ và các Ngài nhận 
thấy rằng không thể có hạnh phúc thật sự, hoàn toàn bền 
vững, trong một thế giới huyền ảo, tạm bợ và vô thường. 
Không thể có hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu trong một thế 
gian luôn luôn biến đổi. Hạnh phúc vật chất chỉ là thỏa mãn 
một vài ước vọng. Như "khi Ta vừa đạt đến thì nó vội lìa 


3 Do đó không thể chứng minh giả thuyết cho rằng Phật Giáo là một giai 
đoạn trưởng thành tự nhiên của Àn Độ Giáo, mặc dầu ta phải nhìn nhận 
rằng có một vài điếm tương đồng căn bản giữa hai tôn giáo, vì đó là 
những đặc điếm giáo lý trùng họp với chân lý vĩnh cửu hay Pháp 
(Dhamma). 




316 


Phần 11 - Phật Pháp 


bỏ ta". Dục vọng không khi nào được thỏa mãn trọn vẹn. 
Không bao giờ ta cho là đủ. 

Mọi người đều phải trãi qua giai đoạn sanh (jati), và do 
noi sự sanh, có già (jara), bệnh (vyadhi), và cuối cùng là 
chết (marana). Không ai tránh khỏi bốn nguyên nhân ấy 
của sự đau khỏ. 

Một ước vọng không được toại nguyện làm cho ta đau 
khổ. Chúng ta không muốn sống chung với người không ưa 
thích mà cũng không muốn xa lìa người thân yêu. Những 
điều thiết tha mong mỏi không phải lúc nào cũng được 
thành tựu. Trái lại, những hoàn cảnh nghịch lòng lắm lúc 
xảy đến một cách đột ngột, làm cho ta vô cùng khốn khổ. 
Đôi khi một vài trường hợp khó khăn trở thành không thể 
chịu đựng nổi và đau khổ đến mức độ có người suy nhược 
và kém hiểu biết phải nghĩ đến việc quyên sinh tánh mạng, 
tưởng chừng như cái chết sẽ giải quyết mọi vấn đề. 

Hạnh phúc thực sự nằm bên trong chúng ta không thể 
định nghĩa bằng những danh từ như tài sản, quyền thế, danh 
vọng, hay chinh phục, xâm lăng, chiếm đoạt. Neu sự 
nghiệp vật chất ấy được thâu đoạt bằng bạo lực hay bằng 
một phưong tiện bất công nào khác, hoặc giả, nếu sự 
nghiệp vật chất ấy được hướng theo một chiều lầm lạc, nếu 
ta đem lòng luyến ái, trìu mến nó , thí đó là một nguồn đau 
khổ và phiền não - cho người làm chủ nó. 

Đối với người thường, thọ hưởng dục lạc là hạnh phúc 
tốt đẹp duy nhất. Chắc chắn rằng có hạnh phúc nhất thời 
trong khi mo ước, lúc thọ hưởng, và khi hồi nhớ lại những 
khoái lạc vật chất tưong tợ, nhưng hạnh phúc ấy quả thật là 
huyền ảo và tạm bợ. Theo Đức Phật, không luyến ái 



Chương 17 - Bốn Chân Lý Thâm Diệu hay Tứ Diệu Đế 


317 


(viragata), tức là vượt lên trên mọi dục lạc, là hạnh phúc 
cao thượng hơn. 

Tóm tắt, chính cơ thể vật chất nay là cội nguồn của đau 
khổ. 

Khô đế, chân lý đầu tiên về sự khổ - tùy thuộc nơi cái 
được gọi là chúng sanh và các sắc thái của đời sống - phải 
được phân tách tỉ mĩ và quan sát tận tường . Sự quan sát 
nay dẫn đến tri kiến chân chánh về thực tướng của ta . 

Nguồn cội của sự đau khổ nay là ái dục (tanha), lòng 
khát khao thèm muốn, hay luyến ái, bám níu, là Chân lý 
Thâm Diệu thứ nhì ( Tập Đe). 

Kinh Pháp Cú ghi nhận: 

"Do ái dục phát sanh sầu muộn, Do ái dục phát sanh lo 
sợ. Người đã trọn vẹn thoát khỏi ái dục không còn sầu 
muộn, càng ít lo sợ." (câu 216 ). 

Ái dục là một năng lực tinh thần hết sức hùng mạnh, 
luôn luôn ngủ ngầm bên trong tất cả mọi người, mọi chúng 
sanh, là nguyên nhân của bao nhiêu điều bất hạnh trong 
đời. Chính ái dục - thô tục hay vi tế - là cho ta đeo níu sự 
sống dưới mọi hình thức và, do đó, dẫn dắt ta mãi mãi 
phiêu bạc trong vòng luân hồi. 

Hình thức thô kịch nhất của ái dục được giảm suy khi ta 
đắc Quả Tư Đà Hàm (Sakadagami, Nhứt Lai), tầng thứ nhì 
trong tứ thánh, và tận diệt khi đắc Quả A Na Hàm 
(Anagami, Bất Lai). Đen khi chứng đắc Quả A-La-Hán mới 
hoàn toàn dập tắt mọi hình thức vi tế của ái dục. 



318 


Phần 11 - Phật Pháp 


Cả hai, đau khổ và ái dục chỉ có thể được tận diệt bằng 
cách đi theo con đường "Trung Đạo" mà Đức Phật đã vạch 
ra để thành đạt hạnh phúc Níp-Bàn tối thượng . 

Diệt Đế, chân lý thâm diệu thứ ba, là sự chấm dứt toàn 
vẹn mọi hình thức đau khổ, tức Níp-Bàn, mục tiêu cứu 
cánh của người Phật tử. Mục tiêu nay phải được thành tựu 
bằng cách tận diệt ái dục. 

Níp-Bàn phải được thấu triệt bằng nhãn quang tinh thần 
và do sự từ bỏ tất cả mọi luyến ái bên trong đối với thế gian 
bên ngoài. 4 

Chân lý nay (Diệt Đe) phải được chứng ngộ bàng cách 
trau dồi Bát Chánh Đạo (con dường chân chánh chia làm 
tám chi). Đó là con dường duy nhất dẫn đến Níp-Bàn ( Đạo 
Đe). Con đường nay tránh xa cực đoan ép xác khỏ hạnh, 
làm suy giảm trí thức, và cực đoan lợi dưỡng, làm chậm trễ 
mọi tiến bộ tinh thần. 

Bất Chánh Đạo gồm tám yếu tố, hay tám chi, được kể ra 
như sau: 

1. - Chánh kiến (Samma ditthi) 

2. - Chánh Tư Duy (Samma Samkappa) 

3. - Chánh Ngữ (Samma Vaca) 

4. - Chánh Nghiệp (Samma Kammanta) 

5. - Chánh Mạng (Samma Ajiva) 

6. - Chánh Tinh Tấn (Samma Vayama) 

7. - Chánh Niệm (Samma Sati) 

8. - Chánh Định (Samma Samadhi) 


4 Xem Chương 33-34. 




Chương 17 - Bốn Chân Lý Thâm Diệu hay Tứ Diệu Đế 


319 


1. - Chánh Kiến là hiểu biết đúng đắn, tức am hiểu tận 
tuờng Tứ Diệu Đế. Nói một cách khác, Chánh Kiến là thấu 
triệt thực tuớng của bản thân mình. Kinh Rohitassa Sutta 
dạy rằng tất cả chân lý trong vũ trụ đều nằm vỏn vẹn trong 
tấm thân một truợng nay. 

Chánh Kiến là yếu tố tất yếu trong Phật Giáo để thành 
tựu mục tiêu cứu cánh. 

2. - Do sự hiểu biết chân chánh, có những tu tuởng đúng 
đắn. Chánh Tư Duy là chi thứ nhì của Bát Chánh Đạo. 
Nhận định rằng Chánh Tư Duy là "quyết định", hay "có 
nguyện vọng", chân chánh ắt không đúng hẳn với Phạn ngữ 
Sampaka. Ý nghĩ chân chánh, hay suy niệm chân chánh, có 
phần sát nghĩa hon. "Có những tư tưởng chân chánh" được 
coi là chính xác hon hết. 

Trong Bát Chánh Đạo, Samkappa đồng nghĩa với 
"Vitakka", "Tầm", là một tâm sở rất quan trọng giúp ta gạt 
bỏ những ý tưởng và những khái niệm sai lầm, đồng thời 
tạo những tâm sở có tánh cách thiện. 

Tâm làm cho con người do bẩn hay trong sạch. Tâm xây 
dấp bản tánh và gầy dựng số mạng con người. Tư tưởng 
thấp hèn làm cho ta trở nên bần tiện. Trái lại, tư tưởng 
trong sạch nâng đõ con người đến chồ thanh cao siêu thoát. 
Lắm khi chỉ một tư tưởng cũng đủ tiêu diệt thế gian. 

Chánh Tư Duy gồm ba phần: 

a. Nekkhamma. Xuất gia, là sự từ khước những dục vọng 
trần tục, hay lòng vị tha, nghịch nghĩa với tâm luyên ái, 
vị kỹ, bám níu vào tư sản. 

b. Avyapada, tâm từ ái, thiện chí , hay hảo tâm, nghịch 
nghĩa với thù hận, ác ý, ganh ghét. 



320 


Phần II - Phật Pháp 


c. Avihimsa, không hung bạo, hay ôn hòa, hiền lương, bi 

mẫn, nghịch nghĩa với tính hung bạo, tàn ác. 

Những đức tánh và những tật xấu kể trên luôn luôn ngủ 
ngầm bên trong mọi người. Ngày nào mà chúng ta còn là 
phàm nhân thì các đức tánh và tật xấu ấy cón có thể đột 
ngột bộc phát và biểu hiện ra ngoài với sức trỗi dậy khó 
lường trước được. 

Đen khi tận diệt mọi ô nh iễm và đắc quả A-La-Hán rồi 
tâm mới hoàn toàn trong sạch. 

Trong thế gian vô minh nay, tham, sân, si là nguồn cội 
của tất cả tội lỗi. Kẻ thù độc hiểm nhất của nhân loại là 
lòng tham, tức sự luyến ái, bám níu vào cái được gọi là 
"Ta", hay "Của Ta". Tất cả mọi nghiệp dữ đều có thể xảy ra 
do lòng tham gây nên. 

Khi bị trở ngại, lòng tham tức giận, sanh ra thù hằn. 
Chúng ta luôn luôn lựa chọn. Hoặc vui thích với những gì 
vừa ý, hoặc ghét bỏ điều gì phật lòng. Vừa ý thì luyến ái, 
bám níu. Trái lòng thì bất mãn, xua đuổi, sân hận, oán ghết. 
Lòng tham thường thúc giục ta bám níu vào dục lạc và tìm 
mọi phương cách để thỏa mãn nhục dục. Tâm sân làm cho 
ta tức giận, lắm khi đến độ cố gắng tiêu diệt điều mình 
không ưa thích. Đen khi diệt được tự ngã, không còn chấp 
cái "Ta" nữa thì ta nhận thức rằng tất cả đều tạm bợ, và tất 
cả đều nằm dưới sự chi phối của định luật vô thường. Lúc 
ấy tham và sân tự nhiên tiêu tan, không còn nữa. 

Kinh Pháp Cú có ghi: 

"Không có lửa nào như lửa tham 

Không có ngục tù nào như lòng sân 

Không có lưới nào như vô minh 

Và không có dòng sông nào như ái dục", (câu 251) 



Chương 17 - Bốn Chân Lỷ Thảm Diệu hay Tứ Diệu Đế 


321 


Trong khi lần bước trên bậc thang tiến hóa tinh thần, 
chúnh ta lần hồi từ bỏ mọi luyến ái, thô kịch và vi tế, mọi 
hình thức đeo níu vào những gì có liên quan đến "Của Ta" 
và "Ta", tựa hồ như em bé kia, càng trưởng thành, em dần 
dần từ bỏ những món đồ choi thân yêu quý chuộng một 
thời nào. Neu lúc còn trẻ tho mà có người đến giải thích 
cho rằng các món đồ choi kia là vô ích, nên bỏ đi, thì chắc 
là em không bằng lòng. Vì tuổi còn tho, em không thể có 
sự hiểu biết của người đã trưởng thành, không thể tin được 
rằng những thú vui tạm bợ ấy không đem lại lợi ích. Nhưng 
đến lúc lớn lên, hiểu biết rộng hon, em bé tự nhiên vứt bỏ 
không chút luyến tiếc, những vật mà trước kia em tưởng 
chừng như không thể rời được. 

Cùng một thế ấy, khách lữ hành trên đường tiến bộ tinh 
thần để đến cho tuyệt đỉnh cao thượng, nhờ chuyên chú suy 
niệm và tinh thần hành thiền, một ngày kia sẽ nhận thức 
rằng những thích thú khoái lạc mà thủa nào tưởng chừng 
như là điều kiện tất yếu của đời sống, chỉ là những giọt mật 
hiếm hoi thỉnh thoảng roi vào miệng, trong lúc đó ta đang 
sống giữa khu rừng mênh mông đầy chông gai và đá nhọn, 
vô cùng gian lao nguy khốn. Đen chừng ấy hành giả tự 
nhiên xem thường dục lạc, lần hồi chấm dứt mọi hình thức 
luyến ái và một ngày tưoi đẹp kia, hoàn toàn dập tắt lửa 
tham. 

"Thế gian nầy, không luyến ải là hạnh phúc. Và vượt 
hắn lên mọi hình thức dục lạc là hạnh phúc". 

Đức Phật nhiều lần khuyên dạy và nhắc nhở hàng môn 
đệ như thế. 

Sân hận là một bẩm tánh khác rất khó đối trị, Phạn ngữ 
"Vyapada" bao hàm ý nghĩa tức giận, ác ý, không thỏa 



322 


Phần II - Phật Pháp 


mãn, bất toại nguyện, thù hận. Tâm sân hận không những 
hao mòn người ôm ấp dưỡng nuôi nó mà còn ảnh hưởng 
không tốt đến những người ở xung quanh. Vyapada là kém 
tình thân hữu. 

Nghịch nghĩa của sân hận (vyapada) là Avyapada, Từ ái, 
có thiện chí, một Phạn ngữ đồng nghĩa vói tâm "Từ". Từ 
(Metta) là hiền lành, hảo tâm, tình thưong bao trùm tất cả 
chúng sanh không có bất luận sự phân biệt nào. 

Người có tâm Từ không thể sân hận, thù oán, và không 
khàc nào một bà từ mẫu. Luôn luôn sẵn sàng nâng đõ và 
bảo bọc đứa con duy nhất, dầu có phải hy sinh tánh mạng 
cũng vui lòng. Một hành giả noi theo đường "Trung Đạo" 
cũng tự mình đồng nhất với tất cả chúng sanh, rải tâm Từ 
đến tất cả, không thấy mảy may khác biệt nào giữa mình và 
chúng sanh khác, dầu đó là một con vật câm điếc, người 
bạn xấu số của chúng ta. Hành giả hòa đồng với tất cả, tự 
mình chan hòa trong toàn thể, thấy vạn vật và mình là một. 
Trong tâm không còn một điểm vị kỷ, hành giả vượt lên 
khỏi mọi hình thức chia rẽ, riêng tư. Không bị giam hảm 
trong những tư tưởng hẹp hòi, không chịu ảnh hưởng của 
tinh thần đấu tranh giai cấp, quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, 
hành giả nhìn tất cả thế gian là quê hưong của mình và mọi 
người, mọi chúng sanh, là bạn đồng hành trong đại trùng 
dưong mà ta gọi là đời sống của muôn loài vạn vật. 

Avihimsa hay Karuna - không hung bạo, hay tâm Bi - là 
yếu tố thứ ba của Chánh Tư Duy. Tâm "Bi" hay lòng bác 
ái, là một đức độ êm dịu có đặc tính làm rung động những 
tâm hồn trắc ẩn cao thượng trước cảnh khổ của người khác. 
Cũng như tâm Từ, tâm Bi không bị hạn định trong một 
quốc gia, một tôn giáo, một giai cấp, hay một loại chúng 



Chương 17 - Bốn Chân Lý Thâm Diệu hay Tứ Diệu Đế 


323 


sanh nào. Tình thương mà có giới hạn thì không phải là tâm 
Bi. 

Người có tâm Bi mềm dịu như một tai hoa, nhưng lắm 
khi ý chí muốn giúp người thoát ra cảnh khổ cũng làm cho 
tâm Bi cứng rắn như một hòn đá. Ngày nào chưa cứu giúp 
được người đau khổ, tâm Bi cũng không thể thỏa mãn. Lắm 
khi, để làm êm dịu cảnh đau khổ của kẻ khác, người có 
lòng bi mẫn không ngần ngại hy sinh đến cả sanh mạng 
mình. Trong Túc Sanh Truyện (Jataka), mồi truyện tích đều 
chỉ cho ta thấy rằng Bồ Tát luôn luôn hết sức cố gắng giúp 
đỡ người bất hạnh và sẵn sàng tạo hạnh phúc cho mọi 
chúng sanh. 

Tâm Bi giống như tình thâm của một bà từ mẫu thương 
xót đứa con đang lâm bệnh. Bao nhiêu tâm trí, lời nói, và 
hành động, đều tập trung lại để chuyên chú tìm phương thế 
làm cho con đỡ đau khổ. Người có tâm Bi không bao giờ 
hành hung hay làm hại ai. Hành tâm Bi đúng mức, ta có thể 
tiêu diệt mọi hình thức hung bạo, tàn ác. 

Kẻ thù trực tiếp của tâm Bi là lòng độc ác, hung tợn, tàn 
bạo. Kẻ thù gián tiếp của tâm Bi là âu sầu, ủ dột, phiền 
muộn. Tâm Bi trong Phật Giáo không phải là những giọt 
nước mắt chảy suông trước sự đau khổ của kẻ khác. 

Tâm Từ bào trùm tất cả càn khôn vạn vật, nghèo cũng 
như giàu, tốt như xấu, thân như sơ, thù như bạn. Tâm Bi 
trái lại, chỉ nhằm vào hạng chúng sanh xấu số, chuyên lo 
nâng đỡ người thấp hèn, nghèo đói, cô thân, tuyệt vọng, 
chăm nom săn sóc người đau ốm bệnh hoạn, khuyên nhủ và 
an ủi người thất bại, dẫn dắt và cứu vớt người tội lỗi, và soi 
sáng người tối tăm. 



324 


Phần II - Phật Pháp 


Tâm Bi là quy tắc đạo đức căn bản của người tu Phật, 
xuất gia cũng như cư sĩ. Đe cập đến tâm Bi trong Phật 
Giáo, Aldous Huxley viết như sau: 

"Tánh chất ôn hòa của người Ân Độ biêu hiện trọn vẹn 
giảo lỷ của Đức Phật. Phật Giáo truyền bá tỉnh thần bất 
bạo động (ahỉmsa), tức lòng bi mẫn đoi với tất cả chúng 
sanh. Đối với người cư sĩ Phật tử, chế tạo và buôn bán 
sủng đạn, buôn bản chất độc, chất say, giết hại cầm thủ, 
đều là những giói luật không nên vi phạm." 

Đức Phật khuyên hàng đệ tử như sau: 

"Nay hỡi các Tỳ khưu, dầu có người bình phấm, chỉ trích 
các con như thế nào,đúng hay sai, họp thời hay không, lễ 
độ hay thô bỉ, hợp lý hay điên rồ, ngay thăng hay gian xảo, 
các con hãy co gắng tự rèn luyện tâm tánh giữ tâm luôn 
luôn trong sạch, không khi nào thốt ra một lời xẩu xa bất 
thiện, luôn luôn dịu hiền và bi mẫn đoi với những người ấy. 
Các con hãy mở rộng tấm lòng đê tâm từ cuồn cuộn chảy 
đến họ như một dòng suối trường lưu bất tức. Các con nên 
rãi tâm Từ bao trùm cả càn khôn vạn vật, dồi dào, phong 
phú, vô lượng vô biên. Không bao giờ thù oản, không sân 
hận, các con phải co gắng tự trau gioi như thế." 

Người đã thanh lọc mọi tham vọng ích kỷ, thù hận, mọi 
tư tưởng hung ác, tàn bạo, và đượm nhuần tinh thần vị tha 
từ ái và ôn hòa sẽ thấy đời sống mình an lành vui vẽ. 

3.- Chánh Tư Duy dẫn đến Chánh Ngữ, lời nói chân 
chánh, chi thứ ba của Bát Chánh Đạo. Chánh Ngữ là không 
nói dối, không nói đâm thọc, làm cho người nay phiền giận 
người kia, không nói lời thô bỉ và nói nhảm nhí. Người đã 
tận diệt tham vọng tất nhiên không thể có lời nói giả dối, 



Chương 17 - Bốn Chân Lỷ Thâm Diệu hay Tứ Diệu Đế 


325 


phỉ báng, thô bỉ vì một mục tiêu ích kỷ nào, mà luôn chân 
thành, trung tín, luôn tìm cái đẹp cái tốt nơi nguời khác hơn 
là lừa dối, vu oan sĩ nhục, chia rẽ những nguời bạn đồng 
cảnh ngộ với mình. Một nhân vật hòa nhã và đuợm nhuần 
tâm Từ không thể có lời nói thô lổ cộc cằn để làm suy giảm 
giá trị mình và gây tổn hại đến nguời khác. Lới lẽ của 
nguời giàu lòng từ ái bi mẫn không những chân thật dịu 
dàng mà còn hữu ích và luôn đem lợi lộc lại cho kẻ khác. 

4. - Sau Chánh Ngữ là Chánh Nghiệp, hành động chân 
chánh, khả dĩ tạo thiện nghiệp. Hành động chân chánh là 
không sát sanh, không trộm cắp, và không tà dâm. 

Nguyên nhân của tâm luyến ái, thù hận, và tánh hung 
bạo độc ác là tham, sân, si. Hành giả đã tẩy sạch tham sân 
si, và giữ tâm hoàn toàn thanh tịnh thì những xu huớng xấu 
xa không khởi sanh lên đuợc. Tâm thanh ý tịnh thì đời sống 
cũng đuợc trong sạch. Nguời không tham, không sân, 
không si, ắt cũng không thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm. 

5. - Chi thứ năm của Bát Chánh Đạo là Chánh Mạng, 
hành nghề sinh sống chân chánh. Giữ thân, khẩu, ý trong 
sạch, hành giả cố gắng sống đời trong sạch, lánh xa năm 
nghề nuôi mạng khả dĩ tạo nghiệp xấu là buôn bán khí giới, 
buôn bán nô bộc, nuôi thú vật để bán cho nguời ta ăn thịt 
hoặc làm nghề đồ tể, bán vật thực có chất say, và buôn bán 
độc duợc. 

Đối với hàng xuất gia, đạo đức giả dối không phải là 
Chánh Mạng. 

6. - Chánh Tinh Tấn, cố gắng chân chánh, chi thứ sáu 
của Bát Chánh Đạo, chia làm bốn: 



326 


Phần II - Phật Pháp 


a. - Cố gắng tiêu trừ các ác pháp phát sanh. 

b. - Cố gắng đè nén các ác pháp đang, hoặc chưa phát 

sanh. 

c. - Cố gắng làm cho thiện pháp phát sanh. 

d. - Cố gắng trau gioi các thiện pháp đã phát sanh. 

Chánh Tinh Tấn rất quan trọng. Theo Phật Giáo, chính 
sự cố gắng liên tục là yếu tố cần thiết để giải thoát chớ 
không phải nưong nhờ hay van vái ai mà thực hiện được 
mục tiêu. Bên trong mồi người đều có một kho tàng đức 
hạnh cao thượng và một hầm tật xấu đê hèn. Chánh Tinh 
Tấn là đè nén, tuyệt trừ tật xấu và cố gắng vun xới đắp bồi 
tánh tốt. 

Tóm tắt, Chánh Tinh Tấn là cố gắng chú tâm kiểm soát 
thân, khẩu, ý. 

7. - Chánh Tinh Tấn liên quan mật thiết với Chánh 
Niệm, tức liên tục chú tâm quán tưởng đến thân, thọ, tâm, 
và pháp - niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, và niệm pháp. 

Suy niệm chân chánh về bốn đề mục trên có khuynh 
hướng tận diệt bốn sai lầm rất phổ thông trong đòi sống là: 

- Ưa thích (Subha) cái không được ưa thích. 

- Thấy đau khổ (dukkha) là hạnh phúc (sukha). 

- Xem cái vô thường (anicca) là trường tồn bất biến 

(nicca). 

- Vô ngã (anatta), lại cho là linh hồn trường cửu (atta). 

8. - Chánh Tinh Tấn và Chánh Niệm dẫn đến Chánh 
Định, nhiếp tâm an trụ vào một điểm duy nhất. Chánh Định 
là yếu tố rất cần thiết giúp minh sát sự vật để thấy rỏ thực 
tướng của vạn hữu. 



Chương 17 - Bốn Chân Lỷ Thâm Diệu hay Tứ Diệu Đế 


327 


Trong tám yếu tố hay chi nầy: 

- Chánh Kiến và Chánh Tư Duy thuộc về Trí tuệ (paníĩa). 

- Chánh Ngữ , Chánh Nghiệp, và Chánh Mạng thuộc 
về Giới Hạnh (Sĩla). 

- Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định thuộc 
về Định (samadhi). 


Chánh Ngữ 

Giới 

(Sĩla) 

Chánh Nghiệp 

Chánh Mạng 

Chánh Tinh Tấn 

Định 

(Samadhi) 

Chánh Niệm 

Chánh Định 

Chánh Kiến 

m /V 

Tuệ 

(Paũũa) 

Chánh Tư Duy 


Theo thứ tự phát triển, Giới (Sĩla), Định (Samadhi) và 
Tuệ (Paiĩna) là ba giai đoạn của con đường. Một cách chính 
xác, tám chi của Bát Chánh Đạo là tám tâm sở (cetasika) 
luôn luôn nằm trong bốn loại tâm siêu thế (lokuttara citta) 
có đối tượng là Níp-Bàn. 

Tám tâm sở ấy là tuệ căn (pannindrĩya), tầm (vitakka), 
ba điều kiêng cữ (virati), tinh tấn (viriya), niệm (sati) và 
nhất điểm tâm (ekaggatã). 












328 


Phần II - Phật Pháp 


Tất cả tám yếu tố ấy cũng cho thấy tâm trạng của người 
có chú nguyện cố gắng thành đạt giải thoát. 




Chương 18 - Nghiệp Báo 


329 


Chương 18 - Nghiệp Báo 

"Tất cả chủng sanh đều có cái nghiệp của mình." 

— Trung A Hàm 


Định luật nhân quả trong lĩnh vực tinh thần đạo đức là 
Nghiệp Báo, Kamma 1 . 

Tái Sanh là hệ luận tự nhiên của Nghiệp. Nghiệp Báo và 
Tái Sanh là hai giáo lý căn bản trong đạo Phật có liên quan 
mật thiết với nhau. 

Từ trước thời Đức Phật, hai học thuyết Nghiệp Báo và 
Tái Sanh đã được truyền bá sâu rộng tại Ân Độ. Tuy nhiên, 
chính Đức Phật đã giải thích tận tường và trình bầy đầy đủ 
Giáo Pháp cao siêu ấy, đến nay vẫn còn lưu truyền. 

Vì sao có sự bất đồng trong nhân loại? 

Ta phải giải thích thế nào những chênh lệch tựa hồ như 
bất công trong thế gian? 

Tại sao có hạng người sanh trưởng trong cung điện nguy 
nga, giàu sang vinh hiển, trí tuệ xuất chúng, đạo hạnh thanh 
cao, thân hình tráng kiện, trong khí ấy có kẻ khác lại phải 
chịu sống trong cảnh cùng đinh, cơ hàn khốn khổ? Tại sao 
người kia có tiền của ức triệu mà người nọ lại thiếu trước 
hụt sau? Tại sao có người thông minh tuyệt vời và có kẻ tối 
tăm ngu muội? Tại sao người nay được sanh ra với bản 
tánh hiền lương của các bậc thánh nhân, kẻ nọ lại sẵn nết 
hung dữ từ khi lọt lòng mẹ? Tại sao có hạng thần đồng 


1 


Sanskrit là Karma. 





330 


Phần II - Phật Pháp 


thông suốt nhiều thứ tiếng, có hạng thần đồng về môn toán 
học, thần đồng về khoa hội họa, văn chuông, âm nhạc 
v.v...? Tại sao có những trẻ em sanh ra đã mù, điếc, câm, 
ngọng hoặc kỳ hình dị thể? Tại sao có những trẻ em vừa 
mở mắt chào đời đã đuợc huởng mọi phuớc lành, và có em 
lại bị xem nhu một tội khổ? 

Có chăng những nguyên nhân nhất định, tạo nên hoàn 
cảnh chênh lệch trong thế gian? Neu không, những trạng 
thái bất đồng kể trên hẳn là những sự kiện ngẫu nhiên sảy 
ra hoàn toàn do sự may rủi. 

Bậc trí tuệ không thể tin noi sự may rủi mù quáng và 
không chấp nhận lối giải thích bằng sự ngẫu nhiên. 

Trong thế gian nay không có điều chi xảy đến cho nguời 
nào mà không do một hay nhiều nguyên nhân. Quả vui, quả 
khổ của những nguời đang gặt hái đều trổ sanh do những 
nhân tốt hay xấu đã tạo, hoặc trong kiếp hiện tại, hoặc 
trong những kiếp quá khứ. Nhung với lý trí phàm tục, với 
sự hiểu biết tùy thuộc noi giác quan của nhục thể, không dễ 
gì thấu triệt những nguyên nhân vô hình và phức tạp của 
guồng máy thế gian. Ta chỉ thấy hiển hiện truớc mắt cái 
quả đang trổ mà không thấy đuợc tất cả các nguyên nhân vi 
tế đã tạo điều kiện cho quả ấy phát sanh, vì nhân kia không 
phải hoàn toàn đuợc tạo nên trong kiếp hiện tại mà có thể 
đuợc rải rác gieo trồng từ vô luợng tiền kiếp. 

Có chăng những bậc cao minh sáng suốt, tiếp nhận đuợc 
bằng tuệ giác những điều mà mắt thịt tai phàm không thể 
nghe thấy? Phật Giáo xác nhận rằng có thể có. 

Vài hệ thống tín nguỡng chủ truong rằng tất cả các sự 
khác biệt trong đời đều do một nguyên nhân duy nhất, và 
nguyên nhân ấy là do sự quyết định tối cao của Đấng Tạo 



Chương 18 - Nghiệp Báo 


331 


Hóa. Đức Phật không nhìn nhận có một Đấng Tạo Hóa toàn 
tri, toàn năng, tạo ra càn khôn vũ trụ. 

Các nhà bác học hiện đại giải thích thế nào sự chênh 
lệch của nhân loại? 

Căn cứ trên sự cảm nhận của giác quan, nhà khoa học 
cho rằng tình trạng bất đồng kia do những nguyên nhân vật 
lý và hóa học hổn hợp, do truyền thống và do giới thân cận. 

Nhà sinh lý học trứ danh, ông Julien Huxley, có viết nhu 
sau: 

"Mầm giống so khởi cấu tạo con nguời là những đon vị 
sinh lý gọi là "gene" (gene là những cực vi tế bào trong tinh 
trùng do đó mầm giống của cha truyền sang con gọi là định 
luật truyền thống). 

Có những loại "gene" tạo ra màu sắc cho co thể. Có loại 
chi phối bề cao, sức nặng. Có loại ảnh huởng tới khả năng 
sinh sản, tuổi thọ, và sức khỏe của con nguời. Cũng có loại 
"gene" ảnh huởng đến hình hài thể vóc. Phần lớn các đặc 
tánh di truyền, nếu không phải là tất cả, đều do các đơn vị 
sinh lý "gene" chi phối. 

"Riêng về những đặc tính tinh thần - phức tạp và tế nhị 
hơn - thật khó mà chứng minh một cách cụ thể. Mặc dầu có 
những sự kiện hiển nhiên có sự di truyền thuộc về tinh 
thần, nhung không có hiện tuợng nào xác nhận rằng những 
đặc điểm tinh thần từ ông bà cha mẹ truyền xuống cho con 
cháu phải theo một thể thức nào giống nhu thể thức truyền 
thống về xác thịt. 

"Mọi truyền thống, tinh thần và vật chất, bằng cách nay 
hay cách khác, đều tùy thuộc nơi tác động tuơng quan giữa 



332 


Phần II - Phật Pháp 


các bẩm thụ "gene" mà mồi người mang trong mình từ lúc 
mới được thọ thai." 

Ta phải nhìn nhận rằng tất cả các hiện tượng lý-hóa mà 
nhà khoa học hiện đại nêu lên đã giải thích một phần vấn 
đề. Tuy nhiên các hiện tượng lý-hóa ấy không thể là 
nguyên nhân duy nhất quyết định sự khác biệt tế nhị giữa 
những cá nhân. Neu thuyết truyền thống hoàn toàn là đúng, 
nếu con cái nhất định phải giống cha mẹ, thì ta phải giải 
thích thế nào trường hợp hai bé sanh đôi, thụ hưởng một 
thứ sanh khí, một thứ "gene", được nuôi dưỡng in như 
nhau, tại sao bẩm tánh của mỗi em lại khác? Trí tuệ và tánh 
nết lại càng khác biệt. 

Truyền thống không đủ để giải thích chồ âm u sâu rộng 
của vấn đề chênh lệch trong đời. Đúng ra, thuyết nay giải 
thích những chồ giống nhau nhiều hon là chứng minh 
những điểm dị biệt. Hạt "gene" cực kỳ vi tế - lối một phần 
ba chục triệu của một phân Anh (1/30.000.000 inch) - chỉ 
giải thích được một phần vấn đề, phần vật chất. Đối với sự 
chênh lệch tinh thần, trí tuệ đạo đức, vô cùng phức tạp và tế 
nhị hon, chúng ta vẫn còn cần nhiều tia sáng khác. Truyền 
thống không thể giải thích tại sao có những đứa con hung 
dữ, sát nhân, trong một gia đình có tiếng là lưong thiện, và 
trái lại, có những trẻ con hiền từ, sanh trưởng trong một gia 
đình hung ác. Thuyết truyền thống cũng không thể giải 
thích do đâu có những thần đồng, những bậc vĩ nhân, 
những bậc Đại Giáo Chủ v.v... 

Luận về thuyết truyền thống, Tiến sĩ Th. Pascal viết như 
sau trong quyển "Reincarnation": 

"Quay về vai trò của bẩm thụ "gene" trong vấn đề truyền 
thống, chúng ta lập lại rằng bẩm thụ vật lý"gene" tự nó giải 



Chương 18 - Nghiệp Báo 


333 


thích phần vật chất của con người, về khả năng trí thức và 
đạo hạnh, bẩm thụ "gene" không rọi được tia sáng nào. Neu 
bẩm thụ "gene" cấu tạo được trọn vẹn con người, ta sẽ tim 
thấy trong mọi người tất cả bẩm tánh của cha mẹ và không 
khi nào có những tánh khác. 

"Như vậy sẽ không có những người con sát nhân trong 
gia đình lưong thiện và cũng không có những bậc hiền 
nhân sanh trưởng trong gia đình hung ác. Trong đời sống 
hằng ngày ta có thể gặp hai đứa trẻ sinh đôi, cùng cha, cùng 
mẹ, cùng thừa hưởng một bẩm thụ của cha mẹ, cùng được 
sanh ra trong những điều kiện như nhau, cùng trưởng thành 
trong những điều kiện như nhau, cùng trưởng thành trong 
một giới thân cận, thân hình, mày mặt thật giống nhau, 
những một đứa thì hiền lưong, còn một đứa thì hung ác tàn 
bạo. Ngoài ra, số trẻ thần đồng cũng khá nhiều và đủ làm 
bối rối các học giả chủ trưong thuyết truyền thống. Neu đi 
ngược dòng thời gian, phăng mãi lên trong gia phả các vị 
thần đồng, ta có thể tìm được chăng những vị tổ tiên cũng 
thần đồng như vậy? Vậy, không phải tất cả bẩm tánh và trí 
tuệ của con người đều do noi cha mẹ, ông bà, cũng không 
truyền lại hết cho con. Bằng chứng là trong hàng con cháu 
của Mozart, Beethoven và Dantes không có một thần đồng 
hay một vĩ nhân nào, và trong phạm vi của các nhà duy- 
vật-học, chưa có gì chứng minh được thuyết truyền thống 
một cách thiết thực. 

"Ve mặt thể xác, không phải tất cả đặc điểm vật lý của 
cha mẹ đều được truyền hết cho con, trí tuệ và tính nết mồi 



334 


Phần II - Phật Pháp 


người con một khác 2 và nhiều gia đình lương thiện lấy làm 
đau khổ mà sanh ra những đứa con ngỗ nghịch bất lương." 

Phật Giáo cũng nhìn nhận có phần ảnh hưởng của sự 
truyền thống và của giới thân cận, nhưng cho rằng không 
đủ. Phật Giáo thêm vào đấy định luật Nghiệp Báo 
(Kamma), tức là sự tổng hợp các hành động khác trong quá 
khứ và hiện tại. Chính chúng ta phải lãnh phần trách nhiệm 
về những hành động của chúng ta trong quá khứ và gặt hái 
hoàn cảnh an vui hay đau khổ trong hiện tại. Chính ta tạo 
thiên đàng cho ta. Cũng chính ta tạo địa ngục cho ta. Ta là 
người xây dựng tương lai của ta. Chính ta tạo cái mà người 
thế gian gọi là Định Mệnh. 

Nguyên Nhân của Sự Chênh Lệch 

Thuở Đức Phật còn tại tiền, có chàng thanh niên tên 
Sudha, thắc mắc trước trạng huống bất đồng giữa loài 
người, muốn tìm chân lý, đến gần Ngài và bạch rằng: 

"Bạch Đức Thế Tôn, vì lý do nào và nguyên nhân nào 
trong đời có người yểu (appayuka) và có người thọ 
(dighayuka), người bệnh hoạn (bavhabadha) và người khoẻ 
mạnh (appabadha), người xấu xa (dubbanna) và người đẹp 
đẽ (vannavanta), có hạng người làm gì cũng không ai làm 
theo, nói chi cũng không ai nghe (appesakka) và hạng 
người có thế lực, làm gì cũng có người theo, nói chi cũng 
có người nghe (mahesakka), có người nghèo khố 
(appabhopga) và người giàu sang (mahabhoga), có người 
sanh trưởng trong gia đình bần tiện (nicakulina) và có 

2 Đại tá Ingersol viết như sau về văn hào trứ danh nước Anh, ông 
Shakespeare. "Cả cha lẫn mẹ ông Shakespeare đều không biết đọc biết 
viết, ông Shakespeare trưởng thành trong một làng bé nho giữa những 
người dốt". 




Chương 18 - Nghiệp Báo 


335 


người dòng dõi cao sang (uncakulina), có người dốt 
(duppanna) và có người trí tuệ (pannavanta)? 

Đức Phật trả lời vắn tắt như thế nay: 

"Tất cả chúng sanh đều mang theo cái Nghiệp (Kamma) 
của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như 
người chí thân, như chồ nưong tựa. Chính vì cái nghiệp 
riêng của mồi người mồi khác nên mới có cảnh dị đồng 
giữa chúng sanh. 3 " 

Rồi Đức Phật giải thích cho Subha nghe từng trường 
hợp: 

"Neu người kia trọn đời chỉ biết sát sanh, người thợ săn 
chẳng hạn, bàn tay luôn luôn đẩm máu, hằng ngày sống 
trong sự giết chóc và gây thưong tích không chút xót 
thưong. Do tính hiếu sát ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, 
người ấy sẽ là một người có mạng "yểu". 

"Neu người kia luôn luôn thận trọng, không hề xác phạm 
đến tính mạng của ai, sống xa gưom đao, giáo mác và các 
loại khí giới, lấy lòng tứ ái đối với tất cả chúng sanh.Do sự 
không sát sanh (Tâm Từ) ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, 
người ấy sẽ trường " thọ". 

"Neu người kia độc ác, luôn luôn tìm cách hại người, 
luôn luôn dùng đấm đá và gưom đao đối sử với mọi người. 
Do nết hung dữ, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ 
ưon yếu bệnh hoạn. 


3 Kammassaka manava satta, Kammadayada, Kammayoni, Kammabandhu, 
Kammapatisarana, Kamma satte vibhajati yadidam hinappanitataya'ti. 
(Majjhima Nikãya, Trung A Hàm, bài kinh Cullakammavibhanga Sutta, 
số 135). 

Xem lời giải đáp của Đại đức Nagasena cho Vua Milinda về vấn đề nay. 
Warren, Buddhism in Translation, trang 214. 




336 


Phần II - Phật Pháp 


"Neu người kia không bao giờ làm tổn thương ai khác. 
Do đức tánh hiền lương nhu hòa, nếu tái sanh trong cảnh 
người, người ấy sẽ được mạnh khỏe. 

"Neu người kia thô lồ, cộc cằn, luôn luôn giận dữ, chưởi 
mắng, nguyền rủa kẻ khác.Do hậu quả của sự thô lồ, cộc 
cằn ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ xấu. 

"Neu người kia thanh tao nhã nhặn, dầu ai có chưởi 
mắng thậm tệ cũng không hề oán giận và tìm cách trả thù. 
Do hậu quả của phong thái thanh nhã ấy, nếu tái sanh trong 
cảnh người, người ấy sẽ đẹp đẽ. 

"Neu người kia có tánh đố kỵ, thèm thuồng, ham muốn 
lợi danh của kẻ khác, không biết tôn kính người đáng kính, 
luôn luôn chứa chấp lòng ganh tỵ. Do hậu quả của tính tật 
đố ganh ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người có 
ảnh hưởng, nói gì không ai nghe, làm gì không ai theo. 

"Neu người kia không có tá nh đố kỵ, không thèm ham 
muốn lợi danh của người khác, biết tôn trọng người đáng 
kính, không chứa chấp lòng ganh tỵ. Do ảnh hưởng của tâm 
không ganh tỵ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là 
người có thế lực, nói gì cũng có người nghe, làm gì cũng có 
người theo. 

"Neu người kia không bao giờ biết bố thí vật gì. Do tánh 
keo kiết, bám níu vào tài sản sự nghiệp của mình, nếu tái 
sanh trong cảnh người, sẽ là người nghèo nàn thiếu thốn. 

"Neu người kia giàu lòng quảng đại, tánh ưa bố thí. Do 
lòng quảng đại rộng rãi ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, 
sẽ là người giàu có dư dã. 

"Neu người kia không biết phục thiện, tánh ưa kiêu 
hãnh, không tôn trọng người đáng kính. Do tánh ngạo mạn 



Chương 18 - Nghiệp Báo 


337 


và vô lễ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người đê 
tiện thấp hèn. 

"Neu người kia biết phục thiện, tánh không kiêu hãnh, 
biết tôn trọng người đáng kính. Do đức tính biết phục thiện 
và có lễ độ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người 
sang trọng quyền quý. 

"Neu người kia không chịu gần người có tài đức để học 
hỏi điều hay lẽ phải và phân biệt chánh tà. Do sự kém học 
ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người dốt. 

"Neu người kia cố công tìm đến người có tài đức để học 
hỏi. Do sự học hỏi chánh đáng ấy, nếu tái sanh trong cảnh 
người, sẽ là người thông minh trí tuệ." 4 


4 về sự báo ứng của nghiệp, khi đề cập đến mối tương đồng giữa nhân và 
quả (nhân nào tạo quả ấy), Tiến sĩ Crimm có viết như sau: 

"Trong tất cả những trường họp tương tợ, ta có thế dẫn chứng dề dàng 
rằng đinh luật tương đồng có tác dụng điều chinh và chuyến hướng cho 
thức tái sanh phối họp với một tế bào mới. Như người kém lòng từ bi, giết 
chóc người và vật một cách dề dàng, đã ôm ấp dưỡng nuôi sâu kín trong 
lòng bản tánh sát sanh. 

"Người ấy sẽ không ngần ngại và lắm khi cũng lấy lòng thỏa thích mà 
giết một sanh mạng, tức là cắt đứt một sự sống của một chúng sanh, hay 
nói cách khác, là thâu ngắn đời sống của một chúng sanh. Tức nhiên mầm 
giống có khuynh hướng sát sanh, mầm giống có bấm tánh thâu ngắn đời 
sống, thấm nhuần trong người ấy và đến lúc chết, do định luật tương 
đồng, bị hấp dẫn đến một cảnh giới cũng có những khuynh hướng tương 
tợ, và trong cảnh giới ấy đương nhiên đời sống bị thu ngắn lại. Cùng một 
thế ấy, người có tâm ác, vui thích trong việc hành hạ chúng sanh và làm 
cho kẻ khác đau đớn tật nguyền cũng nuôi sâu kín trong lòng mầm giống 
hung ác ấy. Khi chết - do định luật tương đồng, cái gì giống nhau có sức 
hấp dẫn lẫn nhau, xấu hút xấu, tốt hút tốt - tâm ác sẽ bị thu hút đến nhũng 
cảnh giới cũng hung ác như vậy, với năng lực tạo nên một thân thê xâu xa 
dị tướng. 

"Một người có tánh nóng giận hằng kích thích những mầm giống có 
tính chất làm cho sắc diện trở nên xấu xa. Vì đối sắc diện là đặc tánh của 
sự giận dừ. 




338 


Phần II - Phật Pháp 


Trên đường tái sanh luân hồi, con người chịu ảnh hưởng 
của nghiệp quá khứ nhiều hơn truyền thống. 

Như trường họp của Đức Phật. Ngài đã thọ sanh nhờ 
tinh trùng, minh châu và bẩm thụ "gene" của cha mẹ cũng 
như mọi chúng sanh. Nhưng về mặt thể chất cũng như về 
phương diện tinh thần, trong quý tốc, từ tổ tiên mấy đời 
xuống đến Ngài, không ai có thể sánh với Ngài. Đức Phật 
đã có lần dạy rằng Ngài không thuộc dòng dõi vua chúa mà 
thuộc dòng của chư Phật, chắc chắn Đức Phật là bậc siêu 
nhiên. Ngài sanh ra với cái nghiệp phi thường mà chính 
Ngài đã tạo nên từ vô lượng kiếp. 

Theo kinh Lakkhana Sutta 5 , Đức Phật sanh ra với tướng 
mạo khác thường - 32 đặc điểm phi thường - là do bao 
nhiêu công đức cao dày mà ngài đã tạo ra trong vô lượng 
kiếp quá khứ. Kinh Lakkhana Sutta cũng giải thích rành 
mạch mỗi tướng tốt của Đức Phật, tướng nào phát sanh do 
nhân nào. 

Trường họp hy hữu của Đức Phật chứng tỏ rằng năng 
lực của Nghiệp chẳng những chi phối cơ thể mà còn vượt 
lên, làm mất phần hiệu năng của tinh trùng, minh châu và 
bẩm thụ "gene" của cha mẹ. Vì thế Ngài dạy rằng : 


"Người nào có tánh ganh tỵ, keo kiệt, kiêu hãnh, hằng tích trữ những 
bấm chất thù hận, ác cảm, khinh rẻ kẻ khác, những khuynh hướng khai 
triên mầm giống tương xứng với cảnh nghèo khố v.v... 

"Đó dĩ nhiên, chi là hậu quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ, có thê 
thay đối tánh nam hay tánh nữ, như kinh Digha Nikãya, Trường A Hàm, 
số 21 có thuật rằng Gopiksa, vì bà rất ghét tâm tánh đàn bà và do đó tự 
tạo cho mình một bấm tánh đàn ông". The Doctrine of the Buddha, trang 
191. 

5 Digha Nikãya, Trường A Hàm, iii, trang 112, số 30. 




Chương 18 - Nghiệp Báo 


339 


"Ta là kẻ thừa hưởng những hành vi tạo tác của ta như 
một di sản từ quá khứ truyền lại." 

Đe cập đến sự khác biệt giữa chúng sanh, sách 
Atthasalini ghi rằng: 

"Do sự khác biệt giữa cái nghiệp mỗi chúng sanh nên có 
trạng thái chênh lệch trong sự tái sanh. Người sanh ra sang 
cả, kẻ thì đê hèn. Người sanh ra trong sự khinh khi nguyền 
rủa, kẻ thì được tôn trọng kính vì. Người được hạnh phúc 
an vui từ lúc lọt lòng mẹ, kẻ lại khổ sở khốn cùng. 

"Do sự khác biệt giữa cái nghiệp mồi chúng sanh nên có 
sự khác nhau về hình dung, sắc diện: người thì đẹp đễ, kẻ 
lại xấu xa, người cao, người thấp, kẻ thì tuấn tú phưong 
phi, người thì kỳ hình dị tướng . 

"Do sự khác biệt giữa cái nghiệp mồi chúng sanh nên có 
trạng thái chênh lệch trong xã hội như được, thua, danh 
thom, tiếng xấu, được ca tụng hay bị khiển trách, hạnh 
phúc hay đau khổ." 

"Do nghiệp, thế gian luân chuyển. 

Do nghiệp, chúng sanh tồn tại. 

Và cũng do nghiệp, mà chúng sanh vướng víu. 

Liên kết với nhau như bánh xe, 

cấu họp, dính liền và quây tròn quanh cái trục. 

Do nghiệp, chúng sanh được vinh hạnh tôn sùng. 

Do nghiệp, chúng sanh chịu cảnh nô lệ tôi đòi, 

Bị nạn độc tài đàn áp và đi đến chồ bại vong . 

Đã biết rằng nghiệp sanh quả 

Tại sao vẫn tin rằng: 

"Trong đời nầy không có nghiệp báo? 6 


6 The Expositor, trang 65, chương 87. 




340 


Phần II - Phật Pháp 


Tóm tắt, theo Phật Giáo, những sự chênh lệch về tinh 
thần, đạo đức, trí tuệ và bẩm tánh, một phần lớn đều tùy 
thuộc hành động và khuynh huóng của chúng ta trong quá 
khứ và trong hiện tại, tức là nghiệp. 

Không Phải Tất Cả Đều Do Nghiệp 

Mặc dầu chủ truong rằng nguyên nhân chánh tạo nên 
hoàn cảnh chênh lệch trong đời sống là sự khác biệt giữa 
cái Nghiệp mỗi chúng sanh, Phật Giáo không quả quyết 
rằng tất cả đều do noi Nghiệp. Nói cách khác, Nghiệp 
không phải là nguyên nhân duy nhất tạo nên những khác 
biệt, những sự chênh lệch giữa chúng sanh. Định luật 
Nghiệp Báo tuy quan trọng, chỉ là một trong 24 nguyên 
nhân (Paccaya) 7 trong đời sống đuợc mô tả trong triết hoặc 
Phật Giáo. Đe điều chỉnh quan niệm sai lầm cho 
rằng: "Những quả lành, dữ, hay không-lành, không-dữ, tất 
cả đều phát sanh do những hành động 8 (nghiệp đã tạo ra) 
trong quá khứ (Pubbekatehetu)", Đức Phật dạy: 

"Neu luận nhu vậy và quả quyết rằng do những hành 
động trong quá khứ mà con nguời trở thành sát nhân, trộm 
cuóp, dâm loàn, láo xuợc, thô lỗ, nhảm nhí, tham lam, xảo 
quyệt, hu hèn, thì ta có lý do để ỷ lại, dựa trên quá khứ mà 
không muốn thực hiện, không cố gắng thực hiện,và cũng 
không cần thiết phải thực hiện, hay không thực hiện, một 
hành động, dầu hành động ấy có đáng thực hiện hay 
không. 9 " 


7 Xem Compendium of Philosophy, trang 191, Manual of Abhidhamma, 
tác giả Narada Thera. 

8 Hành động bằng thân, khẩu hay ý. 

9 Angutatara Nikãya, Tăng Nhứt A Hàm, trang 173; Gradual Sayings; Phần 
i, trang 157. 




Chương 18 - Nghiệp Báo 


341 


Đoạn kinh quan trọng trên đây đính chánh một quan 
điểm sai lầm chủ truơng rằng tất cả những xảy ra trong 
lãnh vực tinh thần cũng nhu vật chất, đều do tiền nghiệp 
mà phát sanh. 

Neu kiếp sống hiện tại tuyệt đối do hành động quá khứ 
chi phối hay hoàn toàn do tiền nghiệp chủ động thì định 
luật Nghiệp Báo chẳng có gì khác hon là Thuyết Định 
Mệnh hay Tiền Định. Không ai còn tụ do để cải thiện đời 
sống mình, trong hiện tại hay trong tuong lai,và tự do ý trí 
chỉ là một điều phi lý. Đời sống trở nên hoàn toàn tụ động 
và con nguời không mấy khác biệt với một cái máy. 

Tin rằng chúng ta đuợc sanh ra do một đấng Tạo Hóa 
Toàn Năng, toàn quyền định đọat số phận và sắp đặt truớc 
định mạng mà, dầu muốn dầu không, ta không thể nào thay 
đổi đuợc, hoặc tin rằng cái Nghiệp tạo ra số phận và định 
đoạt đời sống của chúng ta thì có gì khác nhau? Có khác 
chăng chỉ ở hai danh từ. 

Thuyết định mạng nhu vậy không phải là định luật 
Nghiệp Báo trong Phật Giáo. 

Năm Niyama (Định Luật) 

Theo Phật Giáo có năm định luật, hay tiến trình 
(Niyama) 10 tác động trong lĩnh vực vật chất và tinh thần. 
Đó là : 

1. Utu Niyama, là định luật vật lý có liên quan đến tiến 
trình của những sự vật vô co nhu hiện tuợng thời tiết, mua, 
gió, nhiệt, hàn v.v... bốn mùa tám tiết và đặc tánh của mồi 


10 


Xem Abhidhammavatara, trang 54. Bà Rhys Davids, Buddhism, trang 
119. 




342 


Phần II - Phật Pháp 


mùa như hạ thì nóng, đông thì lạnh cũng nằm trong định 
luật nầy. 

2. Biịa Niyama, là định luật vật lý có liên quan đến tiến 
trình của những sự vật hữu cơ như cây cỏ. Do định luật nay 
thì mầm nào sanh giống đó. Cây lúa thì do bột lúa, cây cam 
thì do hột cam, vị ngọt do đường, mía, mật ong mà ra v.v... 
Lý thuyết khoa học về tế bào và bẩm thụ gene trong việc 
thọ thai cũng do định luật nay chi phối. Sự giống nhau về 
phương diện vật lý của hai trẻ sanh đôi cũng vậy. 

3. Kamma Niyama, là định luật nhân quả hay là sự tiến 
triển từ hành động, thiện hoặc ác, đến quả, lành hay dữ. 
Nhân gieo thì quả trổ. Nhân lành đem lại quả tốt. Nhân ác 
đem lại quả xấu. Đó là định luật thiên nhiên, quả phải trổ 
sanh do nhân như vậy, chớ không phải là hình thức thưởng 
hay phạt. Tiến trình từ nhân đến quả cũng tự nhiên và cần 
thiết như sự xoay chuyển của mặt trăng quanh mặt trời. Đó 
là nguyên tắc nhân quả tương xứng của định luật Nghiệp 
Báo. 

Nguyên tắc của luật nhân quả là quả trổ liên tục. Một 
nhà bác học tìm tòi, học hỏi, thâu thập được nhiều kiến 
thức và kinh nghiệm trong đời sống, đến lúc chết và tái 
sanh, tất cả những kinh nghiệm và kiến thức ấy cũng được 
chuyển từ kiếp nay sang kiếp khác. Đối khi ta phảng phất 
nhớ lại một vài kinh nghiệm và kiến thức trong kiếp trước, 
nhưng lắm lúc ta quên hẳn, cũng như ta quên một vài kinh 
nghiệm và kiến thức đã thu thập lúc còn nhỏ, trong cùng 
một kiếp sống. Do nguyên tắc quả trổ liên tục có những 
trường hợp thần đồng nhạc sĩ, họa sĩ, sử học gia, ngôn ngữ 
gia v.v..., những em bé chưa học mà nói được nhiều thứ 
tiếng. 



Chương 18 - Nghiệp Báo 


343 


4. Dhamma Niyama, là định luật của vạn pháp, như 
những hiện tượng xảy ra khi một vị Bồ Tát đản sanh trong 
kiếp chót, luật hấp dẫn lực và những định luật khác trong 
vũ trụ v.v... đều có thể liệt vào lịch trình tiến triển nay. 

5. Citta Niyama, là định luật tâm lý, như tiến trình tâm, 
sự cấu tạo phần tâm linh, những năng lục của tâm như thần 
giao cánh cảm, hiểu biết quá khứ vị lai, huệ nhãn, huệ nhĩ, 
tha tâm htông, và những hiện tượng tượng tưong tợ mà 
khoa học hiện đại chưa giải thích được. 

Năm lịch trình tiến triển tự nó là những định luật dựa 
theo đó ta có thể giải thích tất cả những hiện tượng tâm lý 
cũng như vật lý. 

Nghiệp Báo chỉ là một trong năm định luật ấy. 

Cũng như tất cả định luật trong vũ trụ, năm lịch trình 
tiến triển kể trên không do một oai lực thiêng liêng huyền 
bí nào tạo nên. 

Định luật liên quan đến sự tiến triển vật lý, loại vô cơ, 
loại hữu cơ, định luật của vạn pháp (Dhamma Niyama) là 
những lịch trình tiến triển ít nhiều tự động, mặc dầu trong 
một giới hạn nào, trí thông minh của con người cũng có thể 
kiểm soát được. Thí dụ như lửa nóng có đặc tánh làm 
phỏng da, tiết lạnh đến mức độ nào thì làm đông nước, 
nhưng cũng có người có thể đi trên lửa mà không bị phỏng 
mà cũng có người khỏa thân ngồi trên tuyết lãnh sơn mà 
không sao. Những người trồng hoa chuyên nghiệp có thể 
tạo những cảnh vườn tụyêt đẹp với các loại hoa trái mùa, 
người luyện phép du dà (yoga) có thể dùng oai lực thần bí 
nâng cao một vật nặng. 



344 


Phần II - Phật Pháp 


Định luật thuộc về phần tâm linh cũng như máy móc như 
các định luật khác, nghĩa là cũng tác động một cánh hồn 
nhiên, tự động, vô ý thức, không cần kích thích, không tùy 
thuộc nơi ý muốn nào bên ngoài. Khi nhân đã gieo thì, do 
Nghiệp Báo, quả phải trổ. 

Công phu tu tập trong Phật Giáo nhằm mục đích kiểm 
soát tâm, và sự kiểm soát nầy có thể thực hiện được nhờ 
hiểu biết chân chánh và tư tưởng trong sạch. Luật nhân quả 
tác động một cách rất máy móc. Khi Nghiệp quá nặng thì 
dầu con người có muốn cũng không thể sửa đổi hậu quả 
nghiêm khắc của nó. Nhưng trong những trường hợp ấy 
cũng vậy, Chánh Kiến là tác ý trong sạch có thể sửa chữa 
phần nào cái Nghiệp. Trong một giới hạn nào Nghiệp lành 
có thể làm dịu bớt quả dữ. 

Định luật nhân quả thật phức tạp. Chỉ có Đức Phật mới 
thấu hiểu được cội nguồn của nó. 

Mục tiêu tối hậu của người Phật tử là tận diệt Nghiệp. 




Chương 19 - Nghiệp là gì? 


345 


Chương 19 - Nghiệp là gì? 

" Cetanã là Nghiệp" 

— Tăng Nhứt A Hàm 


Nghiệp (Kamma) 

Kamma, Nghiệp, theo đúng nghĩa của danh từ, là hành 
động, hay việc làm. Định nghĩa cùng tột của Nghiệp 
là cetanã 1 . Tư tưởng, lời nói, việc làm, thường khởi xuất do 
" Ỷ muốn lảm " tạo động cơ. Phật Giáo gọi ý muốn làm ấy là 
cetanã. 

- Tất cả những hành động có cetanã, dầu biểu hiện bằng 
thân, khẩu, hay ý, đều tạo Nghiệp. 

- Tất cả những hành động có cetanã thiện hay bất thiện, 
đều tạo Nghiệp. 

- Những hành động không có chủ tâm, mặc dầu đã biểu 
hiện bằng lời nói hay việc làm, đều không tạo Nghiệp. 


1 Theo Tạng Abhidhamma, Bộ Dhammasanganĩ - "Cetanã" được Đức Phật 
giảng như sau: Katamã tasmim samaye cetanã lĩoti? Yã tasmim samaye 
tajjãmanovinfíãnadhãtnsamphassajã cetanã sancetanã cetayitattam - 
ayam tasmim samaye cetanã hoti. - Tư trong khi có ra sao? Khi nào có sư 
tính làm, cách định hành động, thái độ cố quyết hành động sanh từ xúc 
phối họp cùng ý thức giới. Như thế gọi là tư có trong khi ấy. 

Theo bản Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo), phần Hành uấn, Ngài 
Buddhaghosa có giải về Tác ý (manasikaro) như sau: 

"Kiriya karo: sư lam goi la tac ; manamhi kãro manasikaro: sư làm 
trong y goi la tac ý . Dù tạo ý sai lầm từ ý trước cũng gọi là tác ý . Chính 
tác ý này có ba trường họp : Tiên hanh theo canh ; Tiên hanh theo Ịô tâm ; 
Tiền hanh theo đong Ịưc . Trong ba điêu ấy , ãrammanapatipãdako 
manamhi karoti manasikãro: sư lam trong ý tiền hanh theo canh , do đó 
gọi là tác ý thành cảnh." 







346 


Phần II - Phật Pháp 


Đức Phật dạy:'W«j hỡi các Tỳ Khim, Như Lai xác 
nhận rằng chính cetanã là Nghiệp. Do có ý muốn mới có 
hành động, bằng thân, khẩu hay ý 2 ”. 

Ngoại trừ những hành động của chư Phật và chư vị A- 
La-Hán, mồi hành động có cetanã đều gọi là Nghiệp. Mặc 
dầu chư Phật và chư vị A-La-Hán vẫn còn chịu ảnh hưởng 
của những nhân đã gieo trong quá khứ, các Ngài không còn 
tạo Nghiệp mới nữa vì các Ngài đã thoát ra ngoài cái lành 
và cái dữ, đã tận diệt "vô minh" và "ái dục" là hai nguồn 
gốc của Nghiệp. Ratana Sutta (Tam Bảo Kinh) ghi rằng: 
"Mầm giống (Khina-bija) đã bị tận diệt, những ham muốn 
vị kỹ không còn khởi sanh." 

Như vậy không có nghĩa là chư Phật và chư vị A-La- 
Hán sống một cách thụ động. Các Ngài luôn luôn tích cực 
hoạt động để tạo an lành hạnh phúc cho chúng sanh. Hành 
động của các Ngài, thường được coi là thiện, không có 
năng lực tạo Nghiệp. Am hiểu tận tường thực tướng của 
vạn pháp, các Ngài phá tan mọi thằng thúc (kiết sử) trói 
buộc chúng sanh trong vòng luân hồi, những chuồi dài 
nhân và quả. 

Một vài hệ thống tín ngưỡng cũng nhìn nhận rằng mọi 
chênh lệch trong xã hội đều do Nghiệp, nhưng khi đề cập 
đến Nghiệp, lại chủ trưong rằng mọi hành động, có cetanã 
hay không, đều tạo Nghiệp. 

Theo chủ trưong ấy, một người giết cha, giết mẹ dầu cố 
tâm hay vô ý, đều phạm trọng tội như nhau. Cũng như đối 
với lửa, dầu vô tình hay cố ý thọc tay vào lửa thì phải bị 
phỏng như nhau, không hon không kém. 


Anguttara Nikaya, iii, 415; The Expositor phần I, trang 117; Atthasalini, 
trang 88. 




Chương 19 - Nghiệp là gì? 


347 


Lập luận như vậy dĩ nhiên sẽ đưa đến một định thức phi 
lý. Đứa bé trong bào thai, vô tình làm cho mẹ đau đớn, hay 
bà mẹ vô ý làm đau đứa con trong lòng mình, hẳn cũng tạo 
Nghiệp bất thiện? Vã lại, nêu ra một sự kiện để giải thích 
một sự kiện tưong tợ, như trường hợp của người thọc tay 
vào lửa và một người hành động ác là một luận cứ không 
thể đứng vững. Thí dụ, theo luận điệu trên, nếu ông A sai 
ông B đi giết người, thì chính ông B phạm tội sát nhân mà 
ông A thì không sao cả, vì chỉ có ông B là người "thọc tay 
vào lửa". Hon nữa, cũng theo luận điệu trên, một hành 
động ác không có tác ý có thể còn tai hại hon một hành 
động ác có tác ý. Nói cách khác, cố ý làm ác bị hại ít hon là 
vô tình, vì theo ví dụ người thọc tay vào lửa, biết rằng lửa 
nóng người cố tâm tất phải dè dặt hon nên ít bị nóng. 
Người vô tình, vì không định ý trước, không kịp ngăn 
ngừa, ắt bị phỏng nhiều hon. 3 

Trong sự báo ứng của Nghiệp, Tâm là yếu tố tối quan 
trọng. Tất cả những việc làm, lời nói và tư tưởng đều do 
tâm ảnh hưởng. "Khi không điều phục được tâm tức nhiên 
không thể kềm chế được việc làm, lời nói, và tư tưởng. 
Điều phục tâm tức kềm chế thân, khẩu, ý." 4 

"Chính tâm dẫn dắt thế gian, chính tâm lôi kéo thế gian; 
và tất cả mọi người đều làm chủ cái tâm." 

Kinh Pháp cú có câu: 

"Tâm dẫn đầu mọi hành động. Tâm là chủ. Tâm tạo tác 
tất cả. Neu nói hay làm với tâm ác thì do đó, đau khổ sẽ 
theo liền với ta như bánh xe lăn theo dấu chân con bò kéo 
xe." (câu 2) 


3 Xem Poussin, "The Way to Nirvara", trang 68. 

4 Atthasalini, trang 63; The Expositor, phần I, trang 91. 




348 


Phần II - Phật Pháp 


Ta CÓ thể thắc mắc vì sao một vật vô hình như tâm lại có 
thể gây ra những xáo trộn cho thế gian vật chất. Thật ra 
không có gì khó hiểu. Chính các bộ máy cực kỳ hùng mạnh 
và có khả năng làm đảo lộn thế gian hiện đại chỉ là sản 
phẩm của những bộ óc phong phú. 

Cái tâm vô hình tạo nên tất cả những tác động báo ứng 
của Nghiệp. 

Nghiệp không nhất thiết chỉ là những hành động trong 
quá khứ, mà bao trùm quá khứ và hiện tại. Như vậy, nói 
một cách, chúng ta như thế nào trong hiện tại là tùy thuộc 
trong quá khứ chúng ta đã hành động như thế nào, và trong 
tương lai chúng ta sẽ hành động như thế nào tùy thuộc nơi 
hành động của chúng ta như thế nào trong hiện tại. Hiểu 
một cách khác nữa, ta phải thêm rằng trong hiện tại chúng 
ta như thế nào không hoàn toàn bởi vì trong quá khứ ta đã 
như thế và trong tương lai chúng ta sẽ như thế nào cũng 
không hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta như thế nào trong 
hiện tại. 

Hiện tại chắc chắn là con đẻ của quá khứ, đồng thời 
cũng là mẹ sanh của tương lai. 

Nhưng trong sự báo ứng vô cùng phức tạp của Nghiệp, 
ta không thể nhìn vào hiện tại mà quả quyết quá khứ và 
tương lai. Thí dụ như tên cướp sát nhân ngày hôm nay có 
thể là một người hiền như bậc thánh nhân ngày mai. Một 
người hiền lương đạo đức ngày hôm qua có thể hôm nay 
trở nên hư hèn hung dữ. 

Lời mẹ dạy con: "Neu con ngoan sẽ được mẹ cưng và 
con sẽ vui vẽ. Neu con không ngoan mẹ sẽ không cưng và 
con sẽ buồn" là giáo lý Nghiệp Báo. 



Chương 19 - Nghiệp là gì? 


349 


Cái gì giống nhau thu hút lẫn nhau. Tốt đem lại tốt, xấu 
đem lại xấu. Đó là định luật Nhân Quả. 

Tót tắt, Nghiệp Báo là định luật Nhân Quả trong lĩnh 
vực luân lý hay nhu nguời phuong Tây thuờng nói, là "ảnh 
huởng của hành động". 


Nghiệp và Quả (Kamma và Vipaka) 

Nghiệp là hành động. Quả là phản ứng của hành động 
ấy. Nói cách khác, Quả (Vipãka) là hậu quả của hành động. 
Cũng như mồi vật đều dính liền với cái bóng của nó, mồi 
hành động có Tư (cetanã) đều dính liền với quả. Nghiệp có 
thể ví như một cái hột có khả năng trở thành cây. Quả như 
trái cây. Lá, hoa các thứ là những sự khác biệt bên ngoài 
như sức khỏe, sự thịnh vượng, sự giàu sang, sự bệnh hoạn 
và những điều bất hạnh trong đời sống vật chất mà không 
ai tránh khỏi. 

Nói một cách chính xác, Nghiệp và Quả đều tùy thuộc 
noi Tâm. Hành động (Nghiệp) và hậu quả của hành động 
ấỵ (Quả) đều do Tâm tạo nên. Vì Nghiệp có thể tốt hay 
xấu, Quả có thể lành hay dữ. 

Neu hành động thuộc về tâm thì quả cũng thuộc về tâm. 
Lắm khi ta nghe an vui hạnh phúc, khoan khoái trong lòng, 
hay buồn bực đau khổ v.v... đó là đang thọ Quả thuộc về 
tâm. Quả trổ sanh tốt hay xấu tùy theo Nhân gieo tốt hay 
xấu. 

Trong phạm vi vật chất, Anisamsa là những phước lành 
như giàu sang, khỏe mạnh, tuổi thọ v.v..., Adinava là 
những tôi khổ như bần cùng, xấu xí, bệnh tật, yểu tử v.v... 
Nghiệp là những tâm thiện và bất thiện tại thế (Kusala 



350 


Phần II - Phật Pháp 


akusala lokiya citta) và Quả (Vipaka) là những loại tâm 
Quả tại thế (lokiya vipãka citta). 

Theo Vi Diệu Pháp 5 , Nghiệp gồm 12 loại tâm bất thiện 
và 8 loại tâm thiện thuộc Dục Giới (Kãmavacara), 5 loại 
tâm thiện thuộc sắc Giới (rũpavacara) và 4 loại tâm thiện 
thuộc Vô Sắc Giới (arũpavacara). Tổng cộng là 29 tâm tại 
thế (lokiya citta). 

Ngoài ra, 8 loại tâm siêu thế (lokuttara citta) không thể 
coi là Nghiệp vì các loại tâm ấy có khuynh huóng diệt 
Nghiệp. 

Động co của tất cả các loại tâm tại thế là Tu (cetanã), 
trái lại, yếu tố chánh yếu trong các loại tâm siêu thế là Trí 
tuệ (panna). 

9 loại tâm thiện thuộc sắc Giới và Vô sắc Giới (5 thiện 
Sắc Giới và 4 thiện Vô sắc Giới) hoàn toàn thuộc về tâm, 
không biểu hiện duới hình thức việc làm và lời nói nhu 20 
loại tâm thuộc Dục Giới. 

Mọi hành động đều do tâm. Chính tâm biểu hiện bằng 
thân, khẩu hay ý. 

Tất cả 29 loại tâm kể trên (12+8+5+4) đều đuợc gọi là 
Nghiệp vì các loại tâm ấy có khả năng tạo Quả một cách tự 
động, không cần trợ lực của yếu tố nào từ bên ngoài. 

Vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ, hậu quả dĩ nhiên phải 
có của các loại tâm thiện hay bất thiện, gọi là tâm Quả 
thuộc Dục Giới. Năm loại tâm Quả thuộc sắc Giới và 4 loại 


5 Xem Compendium of Philosophy; Abhidhammattha Sangaha, Ch. 1; 
Manual of Abhidhamma, Ch. 1. 




Chương 19 - Nghiệp là gì? 


351 


tâm Quả thuộc Vô sắc Giới đều là hậu quả đuơng nhiên 
của Nghiệp. 

Đã gieo nhân tức phải gặt Quả, lúc nầy, nơi nầy, hay lúc 
khác, nơi khác, ở kiếp hiện tại hay trong kiếp vị lai. Ngày 
hôm nay ta gặt hái những gì chính ta đã gieo trong hiện tại 
hay trong quá khứ. 

Trong bộ Samyutta Nikãya, Tạp A Hàm, có những lời 
dạy nhu sau: 

"Đã gieo giong nào, 

Sẽ gặt quả nẩy. 

Hành thiện sẽ thâu gặt quả lành. 

Hành ác sẽ thâu gặt quả dữ. 

Hãy gieo giong tốt, 

Ta sẽ hưởng quả lành. 6 " 

Nghiệp Báo tự nó là một định luật có hiệu lực trong một 
phạm vi riêng biệt, không chịu ảnh huởng của tha lực nào 
từ bên ngoài đua vào. 

Khả năng trổ Quả đã dính liền với Nghiệp. Trong hành 
động (bằng thân, khẩu, ý) đã có tiềm tàng năng lực tạo 
Quả, cũng nhu trong hột đã có tiềm tàng tạo nên cây và 
sanh ra trái. Nhân sanh Quả, Quả giải thích Nhân. Hột sanh 
trái, thấy trái ta biết hột nhu thế nào. Sự liên quan giữa hột 
và trái cũng nhu giữa Nghiệp và Quả. "Trong Nhân đã có 
san mầm giống của Quả." 

Hạnh phúc và đau khổ, thuờng xảy đến cho nhân loại, là 
Quả phải có, trổ sanh do những nhân nào. Phật Giáo không 
chủ truơng có sự thuởng phạt do một oai lực siêu phàm 
toàn tri, toàn năng, tối thuợng ban bố cho những linh hồn 


6 Quyển 1, trang 227. Kindred Sayings, phần I, trang 293. 




352 


Phần II - Phật Pháp 


đã làm lành hay gây dữ. Thuyết Duy Thần cố giải thích mọi 
việc bằng kiếp sống truờng cửu trong tuơng lai mà không 
biết đến quá khứ. Thuyết Duy Thần tin rằng linh hồn của 
nguời chết sẽ trãi qua một cuộc phán xét và xem những 
phuớc báu và tội khổ trong đời hoàn toàn do ý muốn của 
một Tạo Hóa Tối Thuợng, ngự trên một cảnh trời nào đó, 
tạo ra càn khôn vạn vật và trọn quyền định đoạt số phận 
của nhân loại, vật do mình tạo ra. 

Phật Giáo không nhìn nhận có một linh hồn trường cửu, 
được tạo nên một cách ngẩu nhiên và độc đoán. Phật Giáo 
tin có định luật và công lý thiên nhiên, không phải một 
đấng Thượng đế toàn năng hay một Đức Phật đại từ đại bi 
tạo nên. Theo định luật và công lý thiên nhiên ấy thì mồi 
hành động đều gây nên một phản ứng tưong xứng mà 
người đời thường lầm tưởng là sự ban thưởng hay hình 
phạt. 

Một vài người dựa theo nhận thức riêng của mình cho 
rằng thuyết Nghiệp Báo trong Phật Giáo là một loại nha 
phiến để thoa dịu và ru ngủ người xấu số bằng luận điệu 
như sau: 

"Bây giờ anh phải chịu khó nghèo khổ vì đã tạo Nghiệp 
xấu trong quá khứ. Anh kia được giàu sang vì anh ấy tạo 
Nghiệp tốt. Như vậy, hãy cam tâm chịu lấy số phận nghèo 
đói của anh và cố gắng tạo Nghiệp tốt trong hiện tại để 
được giàu sang trong kiếp tới. 

"Trong kiếp nay anh bị hà hiếp bóc lột vì đã tạo Nghiệp 
xấu trong quá khứ. Hãy nhận lãnh số phận hẩm hiu ấy và 
nhẫn nại cam tâm chịu khổ. Từ nay hãy ăn hiền ở lành, 
chắc rằng kiếp sau anh sẽ được giàu sang hạnh phúc." 



Chương 19 - Nghiệp là gì? 


353 


Đức Phật không hề dạy như vậy. Thuyết Nghiệp Báo 
trong Phật Giáo cũng không bao giờ chấp nhận một cuộc 
phán xử sau kiếp sống. Đức Phật vị tha, từ bi vô lượng vô 
biên, truyền dạy Nghiệp Báo không phải để bảo vệ người 
giàu sang và an ủi người nghèo khổ bằng cánh hứa hẹn 
hạnh phúc huyền ảo trong tưong lai. 

Theo lý Nghiệp Báo, chúng ta không nhất định phải bị 
trói buộc trong hoàn cảnh nào, vì Nghiệp Báo không phải 
là số mạng, cũng không phải Tiền Định do một oai lực 
huyền bí nào đã định đoạt cho ta một cách bất khả kháng. 
Chính hành động thiện hay ác của ta gây phản ứng lành hay 
dữ. Do đó chúng ta hoàn toàn tự do tạo ra những phản ứng 
mới để hòa dịu Nghiệp lực. Chúng ta có đủ năng lực để 
chuyển phần nào cái Nghiệp của chúng ta theo ý muốn. 
Chuyển đến mức độ nào chỉ tùy noi ta. 

Như vậy chúng sanh không bị bắt buộc phải gặt hái trọn 
vẹn những gì đã gieo. Trong một tình trạng nào đó và trong 
một giới hạn nào đó, với sự cố gắng chánh đáng, ta có thể 
sửa đổi cái Nghiệp của ta. 

Nguồn Gốc của Nghiệp 

Vô minh (avijja) hay không hiểu biết thấu đáo thực 
tướng của sự vật là nguyên nhân chính tạo ra Nghiệp. 
Trong Liên Quan Tưong Sinh (Paticca Samuppada) có câu: 

"Tùy thuộc noi Vô Minh, Hành phát sanh" (avijja 
paccaya samkhãra)." 

Vì không am hiểu chân tướng của vạn pháp nên mới có 
những hành động tạo Nghiệp. 



354 


Phần II - Phật Pháp 


Ái dục (Tanha) - đi liền với Vô Minh - là một nguyên 
nhân khác tạo duyên sanh ra Nghiệp. Chính Vô Minh và Ái 
Dục là cội rễ của mọi tội ác. Tất cả những hành động của 
hạng phàm nhân (puthujjana, là những chúng sanh còn 
trong tam giới) mặc dầu bắt nguồn từ ba căn trong sạch là 
bố thí (alobha, không tham), từ bi (adosa, không sân) và trí 
tuệ (amoha, không si) vẫn còn tạo Nghiệp, vì chua tận diệt 
Vô Minh và Ái Dục. Trái lại, những loại tâm siêu thế 
(maggacitta, đạo tâm) không tạo Nghiệp vì bản chất của 
các loại tâm ấy có khuynh huớng tận diệt Vô Minh và Ái 
Dục. 


Người Tạo Nghiệp 

Ai tạo Nghiệp? Ai gặt quả? "Nghiệp có phải là một sự 
tích trữ trong linh hồn không?" 

Đe trả lời câu hỏi tế nhị ấy, Đại Đức Buddhaghosa viết 
như sau trong sách Visuddhi Magga (Thanh Tịnh Đạo): 

"Không có người tạo Nghiệp. 

"Không có người gặt quả, 

"Chỉ có những thành phần cầu tiến mãi mãi (chỉ có sự 

vận chuyển của pháp hành). 

"Đó là nhận thức chân chánh. 7 " 

Theo Phật Giáo, có hai thực tế. Thực tế biểu hiện ra bề 
ngoài và thực tế cùng tột. Thực tế bề ngoài là những chân 
lý mặc ước, hay Tục đế (sammuti sacca). Thực tế cùng tột 
là chân lý trừu tượng, tuyệt đối, cùng tột, hay Chân 


7 Quyển II, trang 602. Xem Warren, Buddhism in Translation, trang 248. 
The Path of Purity, chương iii, trang 728. 

Kammasa karako natthi - vipãkassa ca vedako; Suddhadhamma 
pavattanti - evetam samma dassanam. 




Chương 19 - Nghiệp là gì? 


355 


đế (paramattha sacca). Thí dụ như cái bàn, cái quạt, con 
người, con vật v.v... là những thực tế biểu hiện ra ngoài mà 
ngũ quan ta có thể cảm nhận. Bằng một cách mặc ước, 
chúng ta đồng ý chấp nhận danh từ bàn, quạt, người, vật 
v.v... để chỉ những vật ấy. Vậy bàn là thực tế bề ngoài, 
chân lý mặc ước, tục đế. 

Nhưng nếu phân tách cái bàn, ta thấy rằng cái mà ta gọi 
là bàn chỉ là sự kết hợp của những tế bào, và tế bào chỉ là 
sự kết hợp của những năng lực và tánh chất. Vậy, phân tách 
đến mức cùng tột, vật chất chỉ là sự cấu thành của những 
năng lực và tánh chất. Năng lực và tánh chất ấy là thực tế 
cùng tột, chân lý tuyệt đối, chân đế. 

Khi nói chuyện với mọi người, nhà bác học gọi nước là 
nước. Nhưng trong phòng thí nghiệm, nhà bác học gọi 
nước là H2O. Nước là danh từ mặc ước, chế định, phổ 
thông. H2O là danh từ chuyên môn, là thực tế tuyệt đối. 

Cùng một thế ấy, trong những câu chuyện thông thường, 
ta dùng danh từ mặc ước như đàn ông, đàn bà, chúng sanh 
v.v... Những cái được gọi là hình sắc ấy, khi được phân 
tách tỉ mỉ cho thấy rằng chỉ là những thành phần tâm-vật-lý 
luôn luôn biến đổi, không thể tồn tại y hệt trong hai khoảnh 
khắc kế tiếp. 

Như vậy, Phật Giáo không tin rằng có một thực thể đon 
thuần như một người hay một linh hồn vĩnh cửu, hành động 
ngoài sự hành động, tri giác ngoài sự tri giác, hay ý thức 
một việc ngoài ý thức. Nói cách khác, Phật Giáo chủ 
trưong có sự hành động mà không có người hành động, có 
sự tri giác mà không có người tri giác, có thức mà không có 
người ý thức. 

Vậy thì ai tạo Nghiệp và ai gặt Quả? 



356 


Phần II - Phật Pháp 


Tư (cetanã) hay ý muốn, làm động cơ phát xuất hành 
động (bằng thân, khẩu, ý), là người tạo người Nghiệp. Thọ 
(vedana), cảm giác, là người gặt Quả. Ngoài hai tâm sở"tác 
ý" và "thọ", không có người tạo Nghiệp cũng không có 
người gặt Quả. 

Đại Đức Buddhaghosa dạy rằng khi những thành phần 
vật chất phối hợp lại, cấu thành cái gọi là cây, một ngày 
nào và ở một điểm nào, và trổ ra trái, thì ta nói"cây sanh 
trái" hay "cây trổ trái". Cùng dường thế ấy, năm uẩn(sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức) phối hợp lại, cấu thành cái gọi là 
trời hay người và, một ngày nào, quả lành hay quả dữ thổ 
sanh thì ta nói rằng vị trời hay người ấy có phước hay vô 
phước. 

về điểm nay Phật Giáo cũng đồng quan điểm với giáo 
sư William James khi giáo sư bác bỏ luận cứ của Descartes 
và chủ trương rằng: 

"Chỉnh tư tưởng là người tư tưởng. 8 " 

Nghiệp ở đâu? 

Một nhà phân tách tâm linh như sau viết như sau: 

"Nghiệp được tích trữ bên trong phần tâm linh, nhưng 
thông thường chỉ có một số ít người tìm ra và xâm nhập 
được vào thâm cung bí hiểm của tâm linh ấy. Nghiệp là sự 
thâu nhận trọn vẹn tất cả những kinh nghiệm đã trãi qua, 
những cảm giác đã thọ, những ảnh hưởng đã thâm nhiễm 
của một cá nhân. Tiềm thức không phải chỉ trung thực ghi 
nhận những kinh nghiệm cá nhân mà còn giữ lại những 
cảm xúc và những khuynh hướng sơ khởi và - mặc dầu 


Psychology, trang 216. 




Chương 19 - Nghiệp là gì? 


357 


hình như suy giảm lần trong con người văn minh dưới lớp 
lễ nghi hình thức của xã hội - vẫn còn tiềm lực mạnh mẽ có 
thể bộc phát một cách bất ngờ với một năng lực hùng hậu 
không thể đóan trước được." 

Người Phật tử cũng nhận định như vậy, nhưng với một ý 
niệm sửa đổi căn bản khác biệt. 

Phật Giáo chủ trương rằng cái Nghiệp không được tàng 
trữ trong một nơi nào gọi là tâm linh, bởi vì không có chi 
chứng minh rằng có một nơi nào trong guồng máy phức tạp 
và luôn luôn biến đổi con người có thể làm nơi chứa đựng 
như một kho tàng. 

Tuy nhiên, mồi kinh nghiệm, mỗi cảm giác, mồi ảnh 
hưởng đã ghi nhận, mồi đặc tính, phàm hay thánh, của một 
số cá nhân đều được phát triển tùy sự biến đổi liên tục của 
những hiện tượng tâm-vật-lý của cá nhân ấy như một dòng 
suối luân lưu bất tận. 

Tóm tắt, tất cả nghiệp lực đều tùy thuộc nơi sự biến đổi 
của luồng tâm lực (citta santati) và luôn luôn sẵn sàng phát 
hiện trong muôn ngàn hiện tượng, mồi khi có cơ hội. 

Một hôm Vua Milinda hỏi Đại Đức Nagasena: 

-"Kính bạch Đại Đức, Nghiệp được tích trữ ở đâu?" 

- Tâu Đại vương, ta không thể nói Nghiệp được tích trữ 
ở một nơi nào trong cái tâm luôn luôn biến đổi, hay ở một 
nơi nào khác trong thân thể con người. Nhưng tùy thuộc 
nơi danh và sắc, Nghiệp khởi hiện trong một lúc thích ứng. 
Cũng như ta không thể nói trái xoài được tích trữ ở nơi nào 



358 


Phần II - Phật Pháp 


trong cây xoài nhưng, tùy thuộc noi cây xoài và khi đầy đủ 
co duyên, nó sẽ trổ ra đúng lúc, đúng mùa. 9 " 

Cũng như ta không thể nói gió hay lửa nằm ở noi nào 
nhất định, ta không thể quả quyết Nghiệp được chứa đựng 
trong hay ngoài thân. 

Nghiệp là một năng lực cá biệt được chuyển từ kiếp nay 
sang kiếp khác. Nghiệp thủ một vai trò quan trọng trong 
việc cấu tạo tâm tánh con người. Nghiệp giải thích những 
hiện tượng kỳ diệu mà ta gọi là vĩ nhân, thiên tài, thần đồng 
v.v... Một sự hiểu biết rành mạch về định luật Nghiệp Báo 
là điều kiện chánh yếu khả dĩ tạo tình trạng an lành hạnh 
phúc cho thế gian. 


9 Visuddhi Magga, Thanh Tịnh Đạo, chương XVII. 





Chương 20 - Sự báo ímg của Nghiệp 


359 


Chương 20 - Sự báo ứng của Nghiệp 

"Chính Nghiệp dẫn dắt thế gian nay" 

— Atthasalini 


Sự báo ứng của Nghiệp là một tiến trình vô cùng phức 
tạp mà chỉ có Đức Phật mới có thể am tường thấu đáo. Đe 
nhận thức phần nào vấn đề khó khăn ấy, ta cần phải biết 
lịch trình tiến triển của dòng tư tưởng (citta vithi). 

Tâm, hay thức, phần tinh túy của cái được gọi là chúng 
sanh, đóng vai trò tối quan trọng trong guồng máy phức tạp 
của con người. Chỉnh tâm làm cho ta trong sạch, cũng 
chính tâm làm cho ta ô nhiễm. Trong thực tế, tâm là người 
thù nguy hiểm nhất mà cũng là người bạn chí thân của con 
người. 

Khi ngủ say, không chiêm bao mộng mị, tâm của ta ở 
trong một trạng thái ít nhiều tiêu cực, tương tợ như trạnh 
thái tâm của người vừa chết, hay lúc được thọ thai. Danh từ 
Phật Giáo gọi loại tâm ấy là Bhavanga, hay yếu tố của đời 
sống. Bhavanga cũng có nghĩa là nguyên do tối cần, hay 
điều kiện tối cần để tồn tại. Phát sanh và hoại diệt từng 
khoảnh khắc, luồng Bhavanga trôi chảy như một dòng suối, 
luôn luôn biến đổi, không khi nào giống hệt nhau trong hai 
chập tư tưởng kế tiếp. 

Không phải chỉ lúc ngủ mê không nằm mộng ta mới có 
loại tâm Bhavanga, mà lúc thức cũng có. Trong đời sống, ta 
có loại tâm ấy nhiều hơn tất cả những loại tâm khác. Do đó 
Bhavanga là điều kiện tối cần thiết cho đời sống . 




360 


Phần II - Phật Pháp 


CÓ vài học giả cho rằng Bhavanga đồng nghĩa với tiềm 
thức. Theo Tự Điễn Triết Học 1 , tiềm thức là một ngăn trong 
tâm mà vài tâm lý gia và triết gia cho rằng ngăn ấy nằm 
cạnh phía dưới ngưỡng cửa của thức. 

Theo các triết gia tây phưong, tiềm thức và thức cùng 
tồn tại trong cùng một lúc 2 . Nhưng theo Phật Giáo, hai loại 
tâm không thể tồn tại trong cùng một lúc. 

Bhavanga không phải là một "hạ tầng cảnh giới" cũng 
không như "tâm cao thượng" của F.w. Myer. Hình như 
trong tất cả nền triết học Âu Tây, không có khoảng nào đề 
cập đến cái gì như Bhavanga. 

Bhavanga là yếu tố chánh yếu duy trì cuộc sống. Danh 
từ gần Bhavanga nhất có lẽ là "Liên Tục Sinh Tồn", có noi 
gọi là "Luồng Hộ Kiếp", vì nó là điều kiện tất yếu cho kiếp 
sống sinh tồn. 

Neu không bị ngoại cảnh xâm nhập, như lúc ngủ say 
không mộng mị, thì những chập tư tưởng Bhavanga liên tục 
nối tiếp như dòng nước. Khi có một đối tượng xuất hiện - 
vật chất hay tinh thần - thí dụ như một hình sắc, thì luồng 
Bhavanga rung động trong hai chập tư tưởng, rồi tắt. Lúc 
luồng Bhavanga vừa tắt thì "ngũ môn hướng tâm" hay "ngũ 


1 Dictionary of Philosophy. 

2 Theo triết học Phật Giáo, không lúc nào không có một loại tâm đang đeo 
níu một đối tượng, vật chất hay tinh thần. Nói cách khác, tâm luôn luôn 
có đối tượng. Đối tượng của tâm có thê là vật chất như tiếng động, hình 
sắc hay tinh thần như một tư tưởng, tâm Từ chăng hạn. Mỗi chập tư tường 
phát sanh rồi hoại diệt và, trước khi diệt, tạo điều kiện cho chập tư tưởng 
kế tiếp phát sanh. Sự tồn tại của một chập tư tưởng như vậy nhanh đến độ 
giác quan của con người khó có thê ý thức được. Những nhà chú giải ghi 
nhận rằng trong thời gian một cái nhoáng, có hằng tỷ tỷ chập tư tường 
phát sanh và hoại diệt. 




Chương 20 - Sự báo ímg của Nghiệp 


361 


khai môn" (pancadvaravajjana) phát sanh và hoại diệt. Tác 
động của tâm nay là hướng về đối tượng, trong trường hợp 
nay đối tượng là hình sắc. Tức thì, nhãn thức (cakkhu- 
vinnãna) thấy đối tượng, nhưng chưa biết gì. Ke đó là "tiếp 
thọ tâm", hay "tâm tiếp thâu" (sampaticchana). Tiếp theo là 
"suy đạc tâm" (santirana) quan sát, dò xét đối tượng. Rồi 
"xác định tâm" (votthapana) phân biệt, lựa chọn, thu nhận 
hay loại bỏ. Đen đây là vai trò của tự do ý trí. Do noi chập 
tư tưởng quyết định, phát sanh tiến trình Javana, một giai 
đoạn tối quan trọng, vì chính ở giai đoạn nay hành động 
thiện hay bất thiện biểu hiện. Chính Nghiệp được tạo nên 
trong giai đoạn nay. 

Neu quyết định chánh đáng (yoniso manasikara) thì tạo 
thiện nghiệp. Neu quyết định sai lầm (ayoniso manasikara) 
thì tạo bất thiện nghiệp. Mặc dầu đối tượng có đáng được 
ưa thích hay không, ta vẫn có thể tạo một tiến trình Janava 
thiện hay bất thiện theo ý muốn. Thí dụ như khi gặp người 
thù nghịch, tức nhiên là sự giận dữ phát sanh ngoài ý muốn 
của ta. Nhưng bậc thiện trí thức có thể chế ngự tâm mình, 
thay vì nổi giận, rải tâm Từ đến người ấy. Vì lý do đó mà 
Đức Phật dạy: 

"Làm ác do ta. 

Làm cho ta nho bẩn do noi ta. 

Không làm ác do ta. 

Làm cho ta trong sạch cũng do noi ta. 

Cả hai, nho bẩn và trong sạch, chỉ tùy thuộc noi ta. 

Không ai khác có thể làm cho ta trong sạch. 3 " 

Dĩ nhiên là trong đời sống, tư tưởng của ta bị rất nhiều 
yếu tố bên ngoài chi phối như giới thân cận, tập tục, lễ nghi 


3 Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 165. 




362 


Phần II - Phật Pháp 


v.v... Trong những trường hợp ấy thì tự do ý trí cũng bị 
lũng đoạn. Tuy nhiên, dầu ở trường họp khó khăn nào, ta 
cũng có đủ khả năng dùng tự do ý chí vượt qua các áp lực 
bên ngoài và tạo những tư tưởng thiện hay bất thiện. Một 
người thân cận có thể là yếu tố có nhiều ảnh hưởng, nhưng 
chính ta phải chịu trách nhiệm về tất cả các hành động của 
ta và chỉ có hành động của ta mới theo sát ta như bóng với 
hình. 

Javana là một Phạn ngữ rất khó chuyển dịch ra ngôn 
ngữ khác. Vài học giả dịch là "trực cảm". Danh từ "Đổng 
lực hay xung lực" đôi khi cũng được dùng. Trong quyển 
sách nay, Phạn ngữ Javana được giữ nguyên vẹn. 

Theo đúng nguyên căn, Javana có nghĩa là chạy, bởi vì 
trong tiến trình tâm, mỗi loại thường phát sanh trong một, 
hai, hay ba chập tư tưởng, chỉ có tâm Javana phát sanh liên 
tiếp trong bảy chập lúc bình thường và năm chập khi lâm 
chung, và tất cả bảy chập đều cùng chung một cảnh hay đối 
tượng. Những tâm sở phát sanh trong bảy chập tư tưởng ấy 
đều giống hệt nhau, nhưng năng lực thì không đồng đều, có 
chập mạnh có chập yếu hon. 

Tiến trình tâm (citta vithi), hay lộ trình tiến triển của một 
tư tưởng, một thời gian cực nhỏ, chấm dứt bằng "Na cảnh 
hay Đăng ký tâm" hay "tâm ghi nhận" (tadalambana) trong 
hai chập. Như vậy, trọn lộ trình tư tưởng có tất cả mười bảy 
chập. 

Kinh sách thường diễn tả lịch trình tiến triển của tâm 
như sau: 

"Người kia nằm dưới gốc cây xoài, lấy khăn trùm đầu 
lại, ngủ mê. Một ngọn gió thổi qua làm rung động nhánh 
cây và một trái xoài rụng xuống cạnh bên đầu anh chàng 



Chương 20 - Sự báo ímg của Nghiệp 


363 


đang ngủ. Anh tung khăn ra và hướng tầm mắt về phía có 
tiếng động. Thấy một vật, anh cầm lên, quan sát và nhận ra 
đó là một trái xoài. Anh hả miệng cạp ăn, và nuốt cùng với 
nước miếng. Xong, nằm xuống ngủ lại." 

Trong câu truyện, giấc ngủ say là luồng Bhavanga yên 
tĩnh trôi chảy. Ngọn gió thoảng qua cây xoài là tâm "Hộ 
kiếp vừa qua" (atiti Bhavanga ). Nhánh cây rung động là 
tâm "Hộ kiếp rung động" (Bhavanga calana). Trái xoài 
rụng là tâm "Hộ kiếp dứt vòng" (Bhavanga upaccheda). 
Hướng về đối tượng là "Khai môn hay Ngũ môn hướng 
tâm" (pancadvaravajjana). Thấy đối tượng mà chưa biết gì 
là "ngũ quan thức" (panca vinnãna), trong trường hợp nay 
là nhãn thức. Nhặt lên là "Tiếp thâu hay tiếp thọ". Quan sát 
là "Thẩm tấn hay suy đạc tâm". Nhận định rằng đó là một 
trái xoài là "Phân đoán hay Xác định tâm". Chính sự 
thưởng thức trái xoài là tiến trình Javana (7 chập Đổng lực), 
và sự nuốt miếng xoài, là "Na cảnh hay đăng ký tâm". Khi 
ăn xong trái xoài người kia nằm ngủ lại, là khi trãi qua trọn 
lộ trình thì tâm trở lại trạng thái Hộ kiếp (Bhavanga). 

Tóm lại mồi lộ trình tư tưởng chia làm 17 chập: 3 chập 
Bhavanga, 1 ngũ môn hướng tâm, 1 ngũ quan thức, 1 tiếp 
thọ tâm, 1 suy đạc tâm, 1 xác định tâm, 7 chập Javana và 2 
chập đăng ký, như sau: 



364 


Phần II - Phật Pháp 


Chập tâm 

Lộ trình tâm hay 

sự tiến triến của một dòng tư tưỏ'ng 

1 

Atita Bhavanga 

(Hộ kiếp vừa qua) 

2 

Calana Bhavanga 

(Hộ kiếp rung động) 

3 

Upaccheda Bhavanga 
(Hộ kiếp dứt vòng) 

4 

Pancadvaravajjana 

(Khai môn hay 

Ngũ môn hướng tâm) 

5 

Paííca Vinnãna 

(Ngũ thức) 

6 

Sampaticchana 

(Tiếp thâu hay tiếp thọ tâm) 

7 

Santirana 

(Thâm tân hay suy đạc tâm) 

8 

Votthapana 

(Phân đoán hay 

Xác định tâm) 

9 

Javana 

(Đông lực hay xung lực) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Tadalambana 

(Na cảnh hay Đăng ký tâm) 

17 


Trong 7 chập tư tưởng của tiến trình Javana (đổng lực), 
chập đầu có năng lực tạo Nghiệp yếu nhất nên trổ quả trong 
kiếp hiện tại, gọi là "Hiện Nghiệp" (dittha dha mm a 
vedaniya kamma, nghiệp có hiệu năng tức khắc trong hiện 
tại). Neu không trổ sanh trong kiếp hiện tại thì quả ấy sẽ 






















Chương 20 - Sự báo ímg của Nghiệp 


365 


tiêu mất, gọi là quả không trổ sanh, hay "Nghiệp Vô Hiệu 
Lực" (Ahosi). 

Chập tu tuởng yếu kế đó là chập thứ 7 của tiến trình 
Javana. Quả của chập nay trổ sanh trong kiếp sống kế liền 
sau kiếp hiện tại, gọi là "Hậu Nghiệp" (upapaja vedaniya 
kamma, nghiệp có hiệu năng liền kế đó). Nghiệp nay trổ 
quả kế tiếp theo, cũng tự nhiên trở nên vô hiệu lực nếu 
không trổ sanh trong kiếp kế liền đó. 

Quả của 5 chập tư tưởng còn lại, từ chập 2 đến chập 6 
của tiến trình Javana (đổng lực), có thể trổ sanh bất cứ lúc 
nào trong vòng luân hồi, từ kiếp kế kiếp hiện tại đến lúc 
hoàn toàn giải thoát, gọi là "Nghiệp Vô Hạn Định" 
(aparapariya vedaniya kamrna, quả trổ sanh trong thời gian 
vô hạn định). 

A. Phân loại theo Thời gian 

Như vậy, theo thời gian, Nghiệp có thể được phân loại 
như sau: 

1. - Hiện Nghiệp (Dittha dhamma vedaniya kamma), quả trổ 

sanh trong kiếp hiện tại. 

2, - Hậu Nghiệp (Upapajja vedaniya kamma), quả trổ sanh 

trong kiếp kế kiếp hiện tại. 

3. - Nghiệp Vô Hạn Định (Aparãpariya vedaniya kamma), 

quả trổ sanh không nhất định lúc nào trong thời gian 
chưa đắc Quả Níp-Bàn. 

4, - Nghiệp Vô Hiệu Lực (Ahosi Kamma). 



366 


Phần II - Phật Pháp 


Những câu chuyện thí dụ: 

Hiên nghiệp 

a) Quả lành trố sanh trong kiếp hiện tại. 

Hai vợ chồng kia chỉ có một cái áo (choàng theo lối 
nguời Ãn). Khi chồng có việc đi đâu, mặc áo, thì vợ phải ở 
nhà. Neu vợ đi thì chồng ở nhà. Một ngày kia, chồng đi 
nghe Đức Phật thuyết pháp, lấy làm thỏa thích, khởi sanh ý 
muốn dâng lên Đức Phật cái áo duy nhất ấy, nhung lòng 
luyến ái cố hữu của con nguời trỗi dậy, và một cuộc tranh 
đấu diễn ra bên trong anh. Sau cùng, tâm bố thí chế ngự 
lòng luyến ái. Anh hết sức vui mừng, reo lên: "Ta đã chiến 
thắng, ta đã chiến thắng", và hành động đúng y sở nguyện, 
dâng cái áo lên Đức Phật. 

Câu truyện lọt đến tai vua. Đức vua lấy làm hoan hỷ, 
truyền lệnh ban cho anh 32 bộ áo. Nguời chồng có tâm đạo 
nhiệt thành ấy lựa ra hai bộ, một bộ cho mình và một bộ 
cho vợ, còn lại bao nhiêu dâng hết lên Đức Phật. 4 

b) Quả dữ trố sanh kiếp hiện tại. 

Một nguời thợ săn dắt bầy chó vào rừng kiếm thịt, thấy 
bên đàng một vị tỳ khiru đang đi khất thực. Hôm ấy anh đi 
cả buổi mà không săn đuợc gì, nguời thợ săn lấy làm bực 
tức cho rằng vì gặp vị đạo sĩ giữa đàng, đó là điềm xấu nên 
xui xẻo. Lúc trở về lại gặp vị đạo sĩ ấy nữa, nguời thợ săn 
nổi giận xua chó cắn, mặc dù vị tỳ khuu kia hết lời năn nỉ 
van lon. Không còn cách gì khác nữa, vị tỳ khuu bèn trèo 
lên cây để tránh bầy chó dữ. Nguời thợ săn chua đã nu 
giận, chạy đến gốc cây, duong cung bắn lên, nhằm bàn 
chân vị tỳ khiru. Trong lúc sợ hãi mất bình tỉnh và vô cùng 


4 Buddhist Legends - Dhammapadatthakatha, phần 2, tr. 262. 





Chương 20 - Sự báo ímg của Nghiệp 


367 


đau đớn, vị tỳ khưu đánh rơi cái y của mình xuống, chụp 
lên đầu và bao trùm lên mình thợ săn. Bầy chó dữ thấy một 
nguời đang lúng túng trong bộ y vàng ngỡ là nhà su đã té 
xuống nên áp lại cắn xé chủ mình. 5 

Hâu Nghỉêp : Quả trổ sanh trong kiếp kế liền, sau kiếp 
hiện tại. 

Có nguời làm công cho nhà triệu phú nọ, một nguời rằm, 
sau khi làm việc cực nhọc ngoài đồng, chiều về thấy cả nhà 
đều thọ bát quan ngày ấy. Mặc dầu chỉ còn có nửa ngày, 
anh liền xin thọ giới và nhịn đói buổi chiều. Bất hạnh thay, 
sang hôm sau anh qua đời. Nhờ tâm trong sạch nghiêm trì 
bát quan trai giới, anh tái sanh lên cõi trời. 

Vua Ajatasattu (A Xa Thế), con Vua Bình Xa Vuơng 
(Bimbisara), liền sau khi chết, tái sanh vào cảnh khổ vì 
mang trọng tội giết cha. 

Nghiệp Vô Hạn Định : Quả trổ sanh bất cứ lúc nào,từ 
kiếp kế kiếp hiện tại đến lúc giải thóat hoàn toàn. 

Không ai có thể lẫn thoát ra khỏi Nghiệp nầy. Chu Phật 
và chu vị A-La-Hán cũng không thể tránh khỏi quả dữ của 
những Nghiệp đã gieo trong thời dĩ vãng. 

Đức A-La-Hán Moggallana (Mục Kiền Liên), trong một 
kiếp quá khứ xa xôi, đã nghe lời nguời vợ tàn ác âm mưu 
ám hại cha mẹ 6 . Do hành động sai lầm ấy, Ngài đã trãi qua 
một thời gian lâu trong cảnh khổ và, trong kiếp cuối cùng, 
bị một bọn cuớp giết chết. 


5 Buddhist Legends, trang 282. 

6 Theo một vài quyển sách, chính ông đã giết mẹ. 






368 


Phần II - Phật Pháp 


Đức Phật bị vu oan là giết chết một nữ tu sĩ theo đạo lõa 
thể. Kinh sách chép rằng sở dĩ Đức Phật phải chịu tiếng oan 
nhu vậy là vì trong một tiền kiếp, Ngài đã thiếu lễ độ với 
một vị Độc Giác Phật. 

Devadatta (Đồ Bà Đạt Đa) toan giết Đức Phật, lăn đá từ 
trên núi cao làm trầy chân Ngài. Kinh sách chép rằng vào 
một tiền kiếp xa xôi, Đức Phật đã lỡ tay giết nguời em khác 
mẹ trong một vụ tranh chấp tài sản. 

B. Phân loại theo Tác động 

Theo một lối phân loại khác, căn cứ trên tác động, 
Nghiệp chia làm bốn: 

1. - Nghiệp Tái Tạo (.ỉanaka Kamma) 

2. - Nghiệp Trợ Duyên (Upatthambhaka Kamma) 

3. - Nghiệp Bổ Đồng (Upapidaka Kamma) 

4. - Nghiệp Tiêu Diệt (Upaghataka Kamma) 

Theo Phật Giáo, chập tư tưởng cuối cùng của đời sống 
thật quan trọng, vì trong giờ phút lâm chung, Nghiệp lành 
hay dữ có năng lực mạnh nhất tạo điều kiện cho sự tái sanh 
liền kế đó. Nghiệp ấy gọi là Nghiệp Tái Tạo (Janaka 
Kamma). 

Cái chết của một chúng sanh chỉ là sự "sự gián đoạn tạm 
thời của một hiện tượng tạm thời". Mặc dầu thể xác hiện tại 
hoại diệt nhưng một hình thể khác sẽ phát sanh thích ứng 
tùy theo tư tưởng mạnh nhất trong giờ lâm chung, và hình 
thể sau nay không hoàn toàn giống hình thể trước mà cũng 
không tuyệt đối khác. Thể xác tan rã, nhưng luồng Nghiệp 
lực vẫn tồn tại. Tiến trình tư tưởng cuối cùng ấy, gọi là 
"Nghiệp Tái Tạo", quyết định cảnh giới của kiếp sống tới. 



Chương 20 - Sự báo ímg của Nghiệp 


369 


Thông thường, tiến trình tư tưởng cuối cùng của một 
người tùy thuộc nơi phẩm hạnh của người ấy trong đời 
sống. Tuy nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt mà ngoại 
cảnh tạo cơ hội thuận lợi hay bất lợi, làm cho một người tốt 
có thể có những tư tưởng xấu, hay người xấu có những tư 
tưởng tốt lúc thở hơi cuối cùng. Chính chập tư tưởng cuối 
cùng ấy tạo điều kiện cho sự tái sanh trong kiếp kế. Trong 
trường hợp nay phẩm hạnh của người kia trong đời sống 
không đem lại ảnh hưởng nào cho sự tái sanh. Nhưng, như 
vậy không có nghĩa là quả phải có của những hành động 
trong quá khứ đã tiêu tan mất. Quả ấy sẽ trổ sanh đúng lúc 
và tương xứng với nhân đã gieo. 

Những biến đổi bất ngờ trong lúc tái sanh giải thích vì 
sao có những đứa con hung dữ, xấu xa, trong một gia đình 
lương thiện và những người hiền lành đạo đức sanh trưởng 
trong một gia đình hư hèn tàn ác. 

Nghiệp Tái Tạo cũng có thể bị Nghiệp quá khứ chen vào 
để trợ lực hay để làm suy nhược và ngăn trở. Những ảnh 
hưởng và duy trì gọi là "Nghiệp Trợ Duyên" 
(Upatthambhaka Kamma). 

Những ảnh hưởng làm suy nhược và ngăn trở gọi là 
"Nghiệp Bổ Đồng" (Upapidaka Kamma). 

Theo định luật Nghiệp Báo, khả năng trổ quả của 
Nghiệp Tái Tạo cũng có thể bị một Nghiệp quá khứ khác, 
nghịch chiều và mạnh hơn, hoàn toàn tiêu diệt một cách bất 
ngờ, cũng như một chướng ngại vật chận đứng sức tiến của 
một làn tên bay đến là rơi mũi tên xuống đất. Ảnh hưởng 
phản nghịch ấy gọi là "Nghiệp Tiêu Diệt" (Upaghataka 
Kamma). Nghiệp nay mạnh hơn hai Nghiệp trên vì chẳng 



370 


Phần II - Phật Pháp 


những gây trở ngại mà còn tiêu diệt hoàn toàn năng lực của 
một Nghiệp khác. 

Trường hợp của Devadatta (Đe Bà Đạt Đa) được sanh 
trưởng trong hoàng tộc. Nghiệp Trợ Duyên giúp Ngài 
trưởng thành trong hoàn cảnh tiện nghi, sung túc. Đen khi 
manh tâm chia rẽ Tăng Già, tạo Nghiệp Bổ Đồng, do 
Nghiệp nay Ngài bị trục xuất ra khỏi Giáo Hội và phải chịu 
nhục nhã. Sau cùng, Nghiệp Tiêu Diệt dẫn ông vào khổ 
cảnh. 

c. Phân loại theo Báo ứng 

Căn cứ trên khả năng báo ứng (vipãkadanavasena), 
Nghiệp có thể phân làm bốn loại: 

1. - Trọng Nghiệp (Garuka Kamma), 

2, - Cận Tử Nghiệp (Asaiĩna Kamma), 

3. - Thường Nghiệp (Acinna Kamma), 

4, - Tích Trữ Nghiệp (Katatta Kamma). 

Loại Nghiệp đầu tiên là "Trọng Nghiệp" (Garuka 
Kamma ), có nghĩa là hành động trọng yếu, nghiêm trọng, 
một cái Nghiệp nặng, vì nó chắc chắn trổ quả trong kiếp 
hiện tại hay kế tiếp, sau kiếp hiện tại. Neu là một Trọng 
Nghiệp thuộc về loại "thiện "thì đó là kết quả của thiền 
(Jhãna). Người đắc tứ Thiền sắc Giới chẳng hạn thì hưởng 
quả vị của Thiền ấy ngay trong kiếp hiện tại hay trong kế 
tiếp. 

Nếu là một Trọng Nghiệp thuộc về loại "bất thiện", thì 
đó là hậu quả của năm tội ác, Anantariya Kamma, Ngũ 
Nghịch Đại Tội, tức là: giết cha, giết mẹ, giết một vị A-La- 
Hán, gây thưong tích cho Đức Phật, và gây chia rẽ Tăng 
Già. 



Chương 20 - Sự báo ímg của Nghiệp 


371 


Đức Phật có lưu ý hàng đệ tử rằng nếu không phạm tội 
giết cha thì Vua Ajatasattu (A Xà Thế) đã đắc quả Tu Đà 
Hườn rồi. Trong trường họp nay Trọng Nghiệp bất thiện 
được gây ra trước, và ngăn cản tiến bộ tinh thần về sau. 

Neu không có một Trọng Nghiệp làm điều kiện cho sự 
tái sanh trong kiếp kế liền đó, thì "Cận Tử Nghiệp "(Asaíma 
Kamma ) là nghiệp dắt dẫn đi thọ sanh. Cận Tử Nghiệp là 
hành vi cuối cùng, hay hành vi nào mà chập tư tưởng cuối 
cùng nhớ đến trước khi lâm chung. Vì lẽ ấy, trong các xứ 
Phật Giáo thường có tập tục nhắc nhở người sắp lìa trần 
những hành vi tốt đẹp của họ trong đời sống, giúp đỡ, 
khuyến khích họ tạo một vài nghiệp lành ngay trước giờ 
lâm chung như đọc kinh, niệm Phật, bố thí v.v... 

Đôi khi người xấu có thể chết một cách yên ổn và tái 
sanh vào cảnh giới hữu phúc nếu họ được may mắn hồi nhớ 
lại, hoặc làm một điều thiện trong giờ phút cuối cùng. Như 
vậy không có nghĩa là người ấy - dầu tái sanh trong nhàn 
cảnh - tránh khỏi quả dữ của nhân ác đã gieo trong quá 
khứ. 

Mặc khác, một người lành có thể thọ sanh trong cảnh 
khổ vì bất thình lình trong giờ phút cuối cùng lại có một 
hành vi hay tư tưởng bất thiện. Trong trường họp nay cũng 
vậy, nhân lành đã gieo sẽ trổ quả đúng lúc, nhưng vì có 
chập tư tưởng bất thiện cuối cùng, người ấy phải chịu tái 
sanh trong cảnh khổ. 

Loại nghiệp thứ ba là 'Thường Nghiệp" (Acinna 
Kamma). Thường Nghiệp là hành động hằng ngày, những 
việc làm mà ta thường lập đi lập lại, hay thường nhắc nhở, 
nhớ đến, và ưa thích hon hết. Những thói quen, lành hay 
dữ, dần dần trở thành bản chất và ít nhiều uốn nắn tâm tánh 



372 


Phần II - Phật Pháp 


con người. Trong khi nhàn rồi tâm thường duyên theo 
những tư tưởng, những hành vi quen thuộc một cách tự 
nhiên, lắm khi vô ý thức. Cùng một thế ấy, trong giờ phút 
lâm chung, trừ khi bị một ảnh hưởng nào mạnh hon, ta 
thường nhớ lại những hành vi và tư tưởng quen thuộc. Như 
bác sĩ thì nhớ bệnh nhân, giáo sư thì nhớ cử tọa v.v... 

Sau cùng là "Nghiệp Tích Trữ"(Katatta Kamma ), bao 
gồm tất cả những trường hợp không có kể trong ba loại 
nghiệp trên. Những trường hợp nào không nằm trong ba 
loại nghiệp kể trên gom chung lại thành một loại: Nghiệp 
Tích Trữ. Nghiệp nay giống như cái vốn dự trữ của một cá 
nhân. 

D. Phân loại theo Cảnh giói 

Lối phân loại cuối cùng căn cứ trên những cảnh giới mà 
quả có thể trổ sanh. Theo lối nay quả có thể chia làm bốn: 

1. Những hành động bất thiện (akusala) tạo quả trổ sanh 
trong Dục Giới (Kãmaloka), 

2. Những hành động thiện (kusala), tạo quả tái sanh trong 
Dục Giới, 

3. Những hành động thiện, tạo quả tái sanh trong sắc Giới 
(rũpaloka), và 

4. Những hành động thiện, tạo quả tái sanh trong Vô sắc 
Giới (arũpaloka). 

Những Hành Đông Bất Thiên Tao Quả Trô Sanh Trong 

Duc Giới 

Có mười hành động bất thiện, tạo nghiệp dữ. Trong 10 
hành động ấy, 





Chương 20 - Sự báo ímg của Nghiệp 


373 


- Ba biểu hiện bằng việc làm (thân nghiệp) là: sát sanh 
(panatipata), trộm cắp (adinnadana), và tà dâm (kamesu 
micchacara) 

- Bốn biểu hiện bằng lời nói (khẫu nghiệp) là: nói dối 
(musavada), nói đâm thọc (pisunavaca), nói lời thô lồ 
cộc cằn (pharusavaca), nói nhảm nhí vô ích 
(samphappalapa). 

- Ba biểu hiện bằng tu tuởng (ý nghiệp) là: tham lam 
(abhijjha), sân hận (vyapada), và tà kiến (micchaditthi). 

Sát sanh là cố ý giết chết một chúng sanh. Trong Phạn 
ngữ Panatipata, "pana" có nghĩa là đời sống tâm-vật-lý của 
một chúng sanh. Xem thuờng đời sống, tiêu diệt, cắt đứt, 
ngăn chặn sức tiến của năng lực một đời sống, không để nó 
tiếp tục trôi chảy là panatipata. 

"Pana" có nghĩa là cái gì đó có hơi thở. Do đó tất cả 
những động vật - gồm cả loài thú - đều đuợc xem là "pana". 
Cây cỏ không có phần tinh thần, tuy nhiên giới luật hàng 
xuất gia không cho các vị tu sĩ xâm phạm đến đời sống của 
cỏ cây. Giới nay không áp dụng cho nguời cu sĩ. 

Có năm chi tạo nghiệp sát sanh: 1,- Có một chúng sanh; 
2.- Biết rằng đó là một chúng sanh; 3.- Ý muốn giết; 4,- cố 
gắng để giết; 5,- Chính hành động giết chết. 

Nghiệp bất thiện đuợc gây nên do hành động sát sanh 
nặng hay nhẹ tùy tánh cách quan trọng của chúng sanh bị 
giết, lành hay dữ, lớn hay nhở v.v... Giết một bậc vĩ nhân 
hiền đức hay một con thú to lớn tạo nghiệp nặng hay là giết 
một tên sát nhân hung dữ hay một sinh vật bé nhỏ, vì sự cố 
gắng để thực hiện hành động sát sanh và tai hại gây ra quan 
trọng hơn. Quả dữ của nghiệp sát sanh là mạng yểu, bệnh 
hoạn, buồn rầu, đau khổ vì nạn chia ly và lo sợ. 



374 


Phần II - Phật Pháp 


CÓ năm chi tạo nghiệp trộm cắp: 1,- Có một vật thuộc sở 
hữu của nguời khác; 2,- Biết như vậy; 3.- Có ý muốn đoạt 
vật ấy làm sở hữu của mình; 4,- cố gắng trộm cắp; 5,- 
Chính hành động trộm cắp. Quả đưong nhiên của nghiệp 
trộm cắp là nghèo nàn, khốn khổ, thất vọng và làm thân nô 
lệ. 

Có bốn chi tạo nghiệp tà dâm là: 1,- Ý nghĩ muốn thỏa 
mãn nhục dục; 2,- cố gắng tiếp theo; 3.-Tìm phưong tiện 
để đạt mục tiêu; 4,- Chỉnh hành động tà dâm. Quả đưong 
nhiên của nghiệp tà dâm là có nhiều kẻ thù, đời sống gia 
đình (giữa vợ và chồng) không có hạnh phúc, tái sanh làm 
đàn bà hay người bán nam bán nữ. 

Có bốn chi tạo nghiệp nói dối: 1.- Có sự giả dối (không 
chân thật) trong lời nói; 2,- Ý muốn làm người khác hiểu 
sai sự thật; 3.- Thốt ra lời; 4,- Tạo sự hiểu biết sai lạc cho 
người khác. Quả đưong nhiên của nghiệp nói dối là bị 
mắng chửi nhục mạ, tánh tình đê tiện, không ai tín nhiệm 
và miệng thúi. 

Có bốn chi tạo nghiệp nói đâm thọc: 1,- Có những người 
sẽ là nạn nhân của sự chia rẽ; 2.- Ý muốn phân ly những 
người ấy hay muốn lấy lòng một người; 3.- cố gắng thực 
hiện tình trạng phân ly; 4,- Thốt ra lời nói đâm thọc. Quả 
của nghiệp nói đâm thọc là bị chia rẽ với bạn bè. 

Có ba chi để tạo nghiệp nói thô lỗ: 1,- Một người khác; 
2.- Tư tưởng sân hận; 3.- Thốt ra lời thô lỗ. Quả của nghiệp 
nói thô lồ là không làm gì ai cũng bị ghét, tiếng nói khàn 
khàn. 

Có hai chi tạo nghiệp nói nhảm: l.-Ý muốn nói chuyện 
nhảm nhí; 2.- Thốt ra lời nói nhảm. Quả của nghiệp nói 
nhảm là thân thể không nở nang đều (có một bộ phận nào 



Chương 20 - Sự báo ímg của Nghiệp 


375 


trong mình yếu kém), lời nói không rõ ràng minh bạch làm 
cho người ta không tin. 

Có hai chi tạo nghiệp tham lam: 1,- Vật sở hữu của 
người khác; 2,- Tâm thèm muốn, ước mong được làm chủ 
vật ấy. Quả của nghiệp tham lam là không được mãn 
nguyện. 

Có hai chi để tạo nghiệp sân hận: 1,- Một người khác; 2,- 
Tư tưởng muốn tạo phiền não cho người đó. Quả của 
nghiệp sân hận là thân hình xấu xa, nhiều bệnh hoạn và 
bẩm tánh khó thưong. 

Tà kiến là thấy sự vật không đúng, hiểu biết sai lầm, tin 
rằng không có quả báo. 

Có hai chi để tạo nghiệp tà kiến: 1,- Nhìn sự vật một 
cách sai lầm; 2.- Khư khư cố chấp quan niệm sai lầm ấy. 
Hậu quả đưong nhiên của tà kiến là: ham muốn thấp hèn, 
thiếu trí tuệ, kém thông minh, bệnh hoạn kinh niên và có 
những tư tưởng đáng chê trách. 

Theo Phật Giáo có 10 loại tà kiến: 

1. Tin rằng không có gì gọi là "để bát"(dinnam). Câu nay 
hàm ý là để bát chư Tăng không đem lại lợi ích gì. 

2. Tin rằng không có gì là "cúng đường"(ittham), hay 

3. "dâng tặng"(hutam). Noi đây cũng vậy hai câu nay có 
nghĩa là để bát cúng dường Đức Phật và chư Tăng, bố thí 
vật thực và dâng tặng vật dụng đến những người cần 
món ấy không đem lại lợi ích gì. 

4. Tin rằng không có nhân quả. Hành động thiện hay bất 
thiện đều không gây hậu quả nào. 

5. Tin rằng không có gì gọi là "thế gian nay", hay 



376 


Phần II - Phật Pháp 


6. "Thế gian tới", tức những người sanh ở đây không chấp 
nhận có kiếp quá khứ và những người ở đây không chấp 
nhận một đời sống vị lai. 

7. Tin rằng không có "mẹ", hay 

8. Tin rằng không có "cha". 

Hai câu nay ngụ ý rằng đối xử với cha mẹ như thế nào 
cũng không đem lại hậu quả gì. 

9. Tin rằng không có chúng sanh chết và tái sanh. 

10. Tin rằng không có những bậc tu sĩ xa lánh chốn phồn 
hoa đô hội, tìm noi vắng vẻ để hành thiền và những bậc 
thiện trí thức, đức độ cao cả, đạo hạnh trang nghiêm đã 
chứng đạt Đạo Quả (ám chỉ chư Phật và chư vị A-La- 
Hán). 

Nghiệp Lành Tao Quả Trô Sanh Trong Luc Giới 
Có 10 loại hành động tốt tạo nghiệp lành (kusalakamma) 
trổ quả trong Dục Giới là: 

1. Bố thí (dana) hay là lòng quảng đại rộng rãi; 

2. Trì Giới (Sĩla); 

3. Tham thiền (bhavana); 

4. Lễ bái (apacayana), biết trọng người đáng kính; 

5. Phục vụ (veyyavacca); 

6. Hồi hướng phước báu (pattidana); 

7. Hoan hỷ với phước báu của người khác (anumodana), 
tâm Hỷ; 

8. Nghe Pháp (dhamma savana); 

9. Hoang Pháp (dhamma desana); và 

10. Củng cố chánh kiến của mình (ditthijjukamma). 

Đôi khi thiện nghiệp thứ bẩy được chia làm hai: "tán 
dưong phước báu của người khác" (pasamsa) được thêm 
vào cùng "hoan hỷ với phước báu của người khác" 




Chương 20 - Sự báo img của Nghiệp 


377 


(anumodana). Điểm thứ 10, chánh kiến cũng được chia làm 
hai là qui y Tam Bảo (tisarana) và niệm (anussati). 

Neu tính như thế ấy thì mười thiện nghiệp trở thành 
mười hai. 

Đức khoan dung quảng đại hay "Tâm Bố Thí" tạo quả 
dưới hình thức được nhiều của cải, sự nghiệp. "Trì Giới" 
đem lại sự tái sanh trong gia tộc quý phái và hoàn cảnh an 
lành hạnh phúc. "Tham Thiền" đưa đến sự tái sanh trong 
Sắc Giới và Vô Sắc Giới và nâng đõ, đưa hành giả đến giác 
ngộ và giải thoát. Quả của sự "Hồi Hướng Phước Báu" là 
được một đời sống sung túc, dồi dào phong phú. "Hoan Hỷ 
với phước báu của người khác" đem lại trạng thái an vui, 
bất luận trong cảnh giới nào. "Nghe Pháp" và "Hoang 
Pháp" đem lại trí tuệ. "Kính Trọng Người Đáng Kính"là 
nhân tạo quả được có thân bằng quyến thuộc quý phái 
thượng lưu. "PhụcVụ" tạo quả dưới hình thức có nhiều 
người theo hầu hạ và giúp đõ. "Tán Dưong Hành Động của 
kẻ khác" đem lại hậu quả là được nhiều người khen tặng. 
"Quy Y Tam Bảo" sớm chấm dứt phiền não. "Niệm" đem 
lại hạnh phúc dưới nhiều hình thức. 

Thiên Nshiêp Tao Quả Có Thể Trổ Sanh Trong sắc Giới 

Sau đây là năm tầng thiền sắc Giới (Rũpa Jhãnas) 7 hoàn 
toàn thuộc về tâm: 


7 Theo Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Abhidhammatha Sangaha, Thiền sắc Giới 
(Rũpa Jhãna) có năm tầng, nhưng sách Visuddhi Magga, Thanh Tịnh 
Đạo, chỉ nêu lên bốn tầng. Không có nhiều khác biệt giũa hai lối giải 
thích. Theo Vi Diệu Pháp, mồi tầng Thiền (Jhãna) tương ứng với một chi 
thiền (tầm, sát, phỉ, lạc, trụ). Trong sách Thanh Tịnh Đạo tanh nhị thiền 
không còn hai chi tầm, sát nữa mà chỉ gồm ba chi thiền: phỉ, lạc, trụ. 





378 


Phần II - Phật Pháp 


1. Tâm thiện của sơ thiền, gồm: tầm (vitakka), sát (vicãra), 
phỉ (pĩti), lạc (sukha), và trụ (ekaggatã). 

2. Tâm thiện của nhị thiền gồm: sát, phỉ, lạc, trụ. 

3. Tâm thiện của tam thiền gồm: phỉ, lạc, trụ. 

4. Tâm thiện của tứ thiền gồm: lạc và trụ, và 

5. Tâm thiện của ngũ thiền gồm: xả (upekkha) và trụ. 

Mồi tầng trong năm tầng thiền ấy đều là nhân tạo quả 
tuơng xứng cho hành giả thọ huởng trong cảnh sắc giới, 
sau khi từ bỏ xác thân nay. 

Thiện Nghiệp Tạo Quả Trổ Sanh Trong Vô sắc Giới 

Có bốn tầng Thiền Vô sắc tạo quả cho hành giả thọ 
huởng trong những cảnh trời Vô sắc: 

1. Tâm thiện đeo níu trạng thái "Không vô biên thiên" 
(Akasanancayatana). 

2. Tâm thiện đeo níu trạng thái "Thức vô biên thiên" 
(Vinnãnancayatana) 

3. Tâm thiện đeo níu trạng thái "Vô sở hữu thiên" 
(Akincannac ay atana). 

4. Tâm thiện đeo níu trạng thái "Phi tuởng, phi phi tuởng 
thiên" (Nevasaiĩna nasaíĩnayatana). 8 


Đe có thêm chi tiết, xem "A Manual of Abhidhamma", tác giả Narada 
Thera, trang 43-56. 






Chương 21 - Tính chất của Nghiệp 


379 


Chương 21 - Tính chất của Nghiệp 

"Gieo giống nào, gặt giống nẩy." 

— Tạp A Hàm 


Chúng ta có phải gặt hái tất cả những nhân đã gieo 
không? Không nhất thiết phải như thế. Trong bộ Anguttara 
Nikãya, Tăng Nhứt A Hàm, Đức Phật dạy: 

"Neu có ai cho rằng con người phải gặt hái trọn hậu quả 
theo tất cả những hành động trong quá khứ thì không thể có 
đời sống đạo đức, và con người cũng không thể có cơ hội 
tận diệt phiền não: Nhưng nếu nói rằng quả phải gặt tương 
xứng với nhân đã gieo thì ắt có đời sống đạo đức và con 
người sẽ có cơ hội dập tắt phiền não." 1 

Như vậy, theo Phật Giáo có thể uốn nắn, chuyển hoán 
cái nghiệp, mặc dầu kinh Pháp Cú, câu 127, có dạy: 

"Không phải bay lên trời cao, lặn xuống biển sâu, hay 
chui vào hang núi, mà ta có thể tìm được nơi nào trên thế 
gian nay để lẫn tránh quả dữ của Nghiệp xấu." 

Neu như phải trả quả của tất cả những nghiệp đã tạo 
trong quá khứ thì chúng sanh ắt phải chịu vĩnh viễn sống 
trong đau khổ và không thể mong có ngày giải thoát. 

Dầu không hoàn toàn làm chủ cái Nghiệp - vì nhân đã 
gieo - nhưng ta cũng không tuyệt đối phải bó tay chịu làm 
nô lệ. Dầu con người xấu xa đê tiện nhất cũng có thể cố 
gắng trở nên trong sạch đạo đức. Chúng ta luôn luôn biến 


1 


Anguttara Nikaya, Tăng Nhứt A Hàm, phần 1, trang 249. Xem Warren, 
"Buddhism in Translations", trang 218. 





380 


Phần II - Phật Pháp 


đổi và luôn luôn trở thành một cái gì mới, và cái mới ấy tùy 
thuộc chính ta, tùy thuộc nơi hành động của chính ta. Từng 
giây, từng phút ta có thể tự cải hoán, làm cho ta trở nên tốt 
đẹp hơn, cũng nhu xấu xa hơn. Dầu nguời tội lỗi hu hèn 
nhất cũng không đáng khinh. Trái lại, nên tạo cho họ một 
niềm tin tuởng nơi sự cố gắng cải thiện bẩm chất bình sanh 
của họ. Nên thuơng hại họ, biết đâu một lúc nào trong quá 
khứ ta cũng cùng ở trong tình trạng với hạng nguời hu hèn 
ấy và ta đã tiến bộ. Hôm nay ở một vị trí thấp kém, họ cũng 
có thể cố gắng theo ta và có khi tiến troi hơn ta. 

Ai biết đuợc cái nghiệp đã tích trữ của một nguời khác? 

Angulimala, tên sát nhân lừng danh khét tiếng một thời, 
đã giết chết cả ngàn anh em đồng loại, trở thành một vị A- 
La-Hán và thoát khỏi quả dữ của những hành động tàn ác 
ấy. 

Cô AmbaPãỊĩ, một gái giang hồ biết hồi tâm tu hành 
cũng đắc Quả A-La-Hán. 

Alavaka, dạ xoa hung tợn thuờng ăn thịt nguời, từ bỏ 
thói dữ và cố gắng tu tập, cũng đắc Quả Tu Đà Huờn. 

Vua Asoka (A-Dục) có tiếng là hung ác bạo tàn, trở 
thành một đấng minh quân, đổi những trận giặc xâm lăng 
khốc liệt ra những chiến dịch truyền bá đạo lý cao siêu 
thâm diệu và giáo huấn từ bi của Đức Phật, để mưu cầu 
hạnh phúc cho một phần nhân loại: 

"Giữa oai danh của trăm ngàn vua chúa trong lịch sử 
nhân loại, danh thơm cao quý vừa hùng vĩ vừa dịu dàng, 
vừa trong sáng vừa trầm lặng, của Hoàng Đe A Dục chói 
ngời rực rờ nhu một vị sao tỏ rạng." 



Chương 21 - Tinh chất của Nghiệp 


381 


ĐÓ là một vài trường hợp hiếm hoi chỉ rằng nhờ ý chí 
hùng dũng, con người có thể đổi hẳn tâm tánh, từ xấu ra 
tốt, từ dữ ra lành. 

Trong một vài trường họp khác, cũng có thể quả của một 
nhân yếu mà tái sanh tròn đủ, còn quả của một nhân mạnh 
lại được lắng dịu. 

Đức Phật dạy: 

"Hỡi nay các Tỳ khưu, người kia không biết khép mình 
vào kỹ cưong của thân, của đạo lý, của tâm, của trí tuệ, 
người kém đạo đức, kém giới hạnh và do đó, sống đau khổ. 

"Dầu một hành động tầm thường của người ấy cũng đủ 
tạo quả đưa vào cảnh khổ. 

" Hõi nay các Tỳ kliưu, người nọ có nếp sống kỹ cưong 
về phưong diện vật chất cũng như về mặt tinh thần đạo 
đức, và trí tuệ, người đạo đức cao thượng, biết làm điều 
thiện và lấy tâm Từ vô lượng đối xử với tất cả mọi chúng 
sanh. 

"Người như thế, dầu có một hành động lầm lạc tầm 
thường như kể trên, hành động ấy không tạo quả trong hiện 
tại hay trong kiếp vị lai. 2 

"Tỷ như có một người kia sớt một muống muối vào bát 
nước. Nay hỡi các Tỳ khưu, các thầy nghĩ như thế nào? 
Nước trong bát có thể trở nên mặn và khó uống không? 

- Bạch hóa Đức Thế Tôn, có. 

- Tại sao? 


2 Đức Phật muốn ám chi các vị A La Hán. 




382 


Phần II - Phật Pháp 


- Bạch Đức Thế Tôn, vì nước trong bát thì ít mà cho vào 
một muống muối thì phải mặn. 

- Bây giờ, tỷ như người kia đổ muống muối ấy xuống 
sông Hằng (Ganges), nay hỡi các Tỳ khưu, các thầy nghĩ 
sao? Nước sông Hằng có vì muối ấy mà trở nên mặn và 
khó uống không? 

- Bạch hóa Đức Thế Tôn, không? 

- Tại sao? 

- Bạch Đức Thế Tôn, vì sông Hằng rộng lớn, nước 
nhiều, chỉ bấy nhiêu muối ấy không đủ làm mặn. 

- Cũng dường thế ấy, có trường hợp người kia vì phạm 
một lỗi nhở mà chịu cảnh khổ. Người khác cũng tạo một lỗi 
tưong tợ nhưng gặt quả nhẹ hon và sau khi chết, quả kia 
không trổ sanh nữa, dầu trổ một cách nhẹ nhàng. 

"Có thể có trường họp người kia bị bỏ tù vì ăn cắp nửa 
xu, một xu, hay một trăm đồng xu, và cũng trong trường 
hợp người nọ không bị bỏ tù vì nửa xu, một xu, hay một 
trăm đồng xu. 

"Ai bị bỏ tù vì nửa xu, một xu, hay một trăm xu? 

"Khi người ta nghèo khổ, túng thiếu, bần cùng thì dầu 
chỉ nửa xu, một xu, hay một trăm đồng xu cũng bị bỏ tù. 

"Ai không bị bỏ tù vì nữa xu, một xu, hay một trăm đồng 
xu? 

"Khi người ta giàu có, dư dả, sung túc, thì không bị bỏ tù 
vì nửa xu, một xu, hay một trăm đồng xu. 

"Cùng một thế ấy, có trường họp người kia chỉ có một 
vài hành động bất thiện nhỏ nhặt mà phải lâm vào cảnh 



Chương 21 - Tính chất của Nghiệp 


383 


khốn cùng, và có trường hợp người nọ cũng phạm lỗi lầm y 
như vậy mà không phải gặt quả nào trong kiếp hiện tại. 
Hành động bất thiện ấy cũng không có hậu quả nhở nhen 
nào sau kiếp sống nầy. 3 " 

Nguyên Do Vì Sao Đôi Khi Quả Trổ Sanh Trái 
Ngược Với Nhân Đã Gieo 

Nhân lảnh tạo quả lành. Nhưng đã gieo nhân lành rồi 
còn hối tiếc, đã làm một việc thiện mà còn ăn năn, hối hận, 
thì quả trổ sanh không được tương xứng với nhân. 

Tích chuyện sau đây là một ví dụ: 

Ngày kia Vua Pasenadi xứ Kosala đến hầu Đức Phật và 
bạch rằng: 

"Bạch Đức Thế Tôn, tại thành Savatthi (Xá Vệ) có một 
nhà triệu phú vừa qua đời mà không có người thừa kế. Vì lẽ 
ấy bao nhiêu tài sản của ông, gồm hàng trăm thoi vàng, 
ngoài số bạc và của cải khác, đều được bổ xung vào kho. 
Bạch Đức Thế Tôn, người giàu có lúc ấy còn sanh tiền 
sống thật kham khổ, ăn thì chỉ cơm nát với thức ăn thừa và 
thiu, mặc thì chỉ dùng vải thô và chỉ gai, còn di chuyển thì 
chỉ có một chiếc xe cũ kỹ với con ngựa gầy." 

Đức Phật dạy: 

"Mặc dầu vậy, trong một tiền kiếp nhà triệu phú ấy 
thường để bát cúng dường đến một vị Độc Giác Phật tên là 
Taragasikhi. Tuy để bát cúng dường nhưng ông không bao 
giờ quan tâm đến công đức ấy. Ông lại có ý hối tiếc vì đã 
mất của, và tự nghĩ thầm: 'Phải chi ta để dành vật thực ấy 


3 Aguttara Nikaya, Tăng Nhứt A Hàm, phần 1, trang 249, Xem Warren, 
"Buddhism in Translations", trang 218. 




384 


Phần II - Phật Pháp 


cho người ăn kẻ ở trong nhà còn hon.' Ngoài ra, ông còn 
giết chết một người cháu để sang đoạt gia tài. 

"Do quả lành của công đức bố thí cúng dường, ông tái 
sanh bảy lần trong cảnh Trời. Cũng do quả lành ấy ông tái 
sanh bảy lần làm triệu phú tại thành Savatthi (Xá Vệ) nay. 
Vì ông đã hối tiếc, nghĩ thầm rằng: 'Phải chi ta để dành vật 
thực ấy cho người ăn kẻ ở trong nhà còn hon', nên mặc dầu 
giàu có, ông không thể toại hưởng sự nghiệp vĩ đại ấy, 
không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp, luôn luôn lo sợ 
hết của, không dám nhờ tiền để tạo tiện nghi cho đời sống 
vật chất. 

"Vì đã giết chết một người cháu để sang đoạt tài sản, nhà 
triệu phú độc ác ấy phải chịu đau đớn nhiều năm, nhiều 
trăm năm, trong cảnh khổ. Và cũng vì hành động ác độc ấy 
ông phải chịu tuyệt dòng liên tiếp trong bảy kiếp, do đó bao 
nhiêu tài sản của ông phải bị xung vào quốc khố. 4 " 

Nhà triệu phú được một sự nghiệp vĩ đại nhờ nhân tốt đã 
gieo. Tuy nhiên đã gieo nhân lành mà còn hối tiếc nên dù 
được sự nghiệp lớn lao, ông không được hưởng. 

Duyên Hỗ Trợ và Duyên Trở Ngại 

Trong sự báo ứng của nghiệp ta nên biết rằng có những 
năng lực hồ trợ, nâng đỡ, tạo điều kiện, trợ duyên cho quả 
sớm trổ sanh, và ngược lại cũng có những năng lực kiềm 
hãm, ngăn chặn, không cho quả trổ sanh, hay nghịch 
duyên. 


4 Samyutta Nikãya, Tạp A Hàm, phần i, trang 91. Xem Warren, "Buddhism 
in Translations", trang 296; và Grimm, "The Doctrine of the Buddha", 
trang 248. 




Chương 21 - Tinh chất của Nghiệp 


385 


Sự sanh trưởng (gati), thời gian hay hoàn cảnh (kala), 
nhân cách hay tướng mạo (upadhi), và sự nồ lực cố gắng 
(payoga) là những năng lực trợ duyên hay nghịch duyên, hồ 
trợ hay ngăn cản quả trổ sanh. 

Thí dụ như người kia sanh trưởng trong một gia đình 
quý phái, giàu sang, hay trong hoàn cảnh an lành, sự tái 
sanh tốt ấy đôi khi là một năng lực ngăn chặn không cho 
quả dữ trổ sanh. 

Trái lại, người nọ sanh trưởng trong gia đình ghèo khó 
khốn cùng, hay trong cảnh khổ, sự tái sanh bất hạnh của 
người nay tạo điều kiện thuận tiện cho quả dữ trổ sanh. 

Danh từ Phật Giáo gọi những năng lực ấy là "tái sanh 
thuận lợi" (gati sampatti) và "tái sanh bất thuật lợi" (gati 
vipatti). 

Người kia, dầu không phải là hạng thông minh, mà nhờ 
có Nghiệp tốt, sanh trưởng trong hoàng tộc thì cũng được 
thiên hạ kính nể kiêng vì. Neu cũng kém thông minh như 
người ấy mà sanh trong gia đình túng thiếu bần hàn thì ắt 
không được kính trọng như vậy. 

Đức vua Dutthagamani xứ Tích Lan gieo nhân xấu vì đã 
gây chiến tranh chống tộc Tamil, đồng thời cũng tạo nhiều 
Nghiệp tốt do các công tác từ thiện có tánh cách tôn giáo và 
xã hội. Nhờ Nghiệp Tái Tạo tốt ấy Ngài được tái sanh vào 
cỏi Trời. Tục truyền rằng đến thời Đức Phật Di Lạc 
(Metteya) ra đời, Ngài sẽ trở xuống một lần chót. Nhân bất 
thiện mà Ngài đã gieo không trổ quả, nhò được "tái sanh 
thuận lợi" trong hoàn cảnh tốt. 

Trường họp vua Ạịatasattu (A-Xà-Thế) là một thí dụ 
khác. Phạm trọng tội giết cha, nhưng về sau ông đến gần 



386 


Phần II - Phật Pháp 


Đức Phật và trở nên một vị minh quân có tâm đạo nhiệt 
thành. Vì mang trọng giết cha, ông phải tái sanh vào cảnh 
khổ, và do sự tái sanh bất thuận lợi ấy, bao nhiêu nhân lành 
ông đã gieo không đủ duyên hồ trợ để trổ quả . 

Dung mạo đẹp đẽ (upadhi sampatti) hay xấu xa (upadhi 
vipatti) là hai yếu tố khác có thể hộ trợ hay gây trở ngại cho 
sự báo ứng của Nghiệp. 

Neu nhò Nghiệp tốt mà nguời kia đuợc tái sanh thuận 
lợi, nhung bất hạnh phải tật nguyền hay có tuớng mạo dung 
nhan xấu xí thì cũng không hoàn toàn trọn huởng phuớc 
lành của mình. Một vị hoàng tử đáng lẽ phải nối ngôi cha 
để trị vì thiên hạ, nhung nếu vị ấy tật nguyền cũng có thể 
đó là một trở ngại, không đuợc lên ngôi báu. 

Trái lại, diện mạo phuong phi là yếu tố giúp thành công. 
Một đứa trẻ tuy nghèo nhung mặt mày thông minh sáng sủa 
có thể làm cho nguời khác chú ý đến và gieo ít nhiều thiện 
cảm đến nguời khác. 

Thời gian hay co hội thuận lợi và bất thuật lợi 
(kalasampatti và kalavipatti) là hai yếu tố khác có thể ảnh 
huởng đến sự báo ứng của Nghiệp. Thí trong một thiên tai, 
tất cả đều phải cùng chung chịu một số phận. Đó là điều 
kiện bất thuận lợi, trợ duyên cho nghiệp xấu trổ sanh. Cũng 
có những điều kiện thuận lợi làm suy giảm năng lực hoặc 
ngăn chặn không cho Nghiệp xấu trổ sanh. 

Trong các năng lực trợ duyên và nghịch duyên, hạnh 
tinh tấn hay sự nồ lực cố gắng (payoga) là quan trọng hon 
tất cả. Trong sự báo ứng xủa Nghiệp, tình trạng cố gắng 
hay thiếu cố gắng giữ một vai trò chánh yếu. Do cố gắng 
trong hiện tại, ta có thể chuyển Nghiệp, tạo Nghiệp mới, 
hoàn cảnh mới, môi truờng mới, cả một thế giới mới. 



Chương 21 - Tính chất của Nghiệp 


387 


Dầu có điều kiện thuận lợi và đuợc trợ duyên đầy đủ mà 
nếu không nồ lực cố gắng thì chẳng nhung ta bỏ mất cơ hội 
quý báu, mà có khi còn hoang phí cả sự nghiệp, vật chất 
hay tinh thần. 

Neu bệnh mà không tìm thầy thuốc. Neu gặp khó khăn 
mà không cố gắng giải quyết, không nồ lực để vuợt qua, thì 
quả dữ ắt đuợc trợ duyên đầy đủ để trổ sanh. Trái lại, nếu ta 
tận lực cố gắng để vuợt qua mọi khó khăn, luôn luôn cải 
thiện hoàn cảnh, tận dụng mọi khả năng mọi cơ hội hiếm 
có để vững vàng tiến bộ thật sự, Nghiệp tốt sẽ đuợc trợ 
duyên đầy đủ để trổ sanh. 

Mặc dầu không hoàn toàn làm nô lệ cũng không tuyệt 
đối làm chủ cái Nghiệp, chắc chắn là những yếu tố trợ lực 
và nghịch duyên ấy cũng ảnh huởng phần nào năng lực báo 
ứng của Nghiệp, do sự tái sanh, hoàn cảnh, cá tính, cố gắng 
cá nhân, và những yếu tố tuơng tợ. Chính lý Nghiệp Báo 
đem lại cho nguời Phật tử sự an ủi, niềm hy vọng, chồ 
nuơng tựa và khích lệ tinh thần để có thể đảm vững buớc 
trên con đuờng tiến bộ. 

Khi có việc bất chắc xảy đến, khi gặp trợ ngại, khó khăn, 
thất bại, và hoàn cảnh bất hạnh, nguời Phật tử nhận định 
rằng mình đang gặt hái giống nào mà truớc kia chính mình 
đã gieo, mình đang trang trãi một món nợ đã vay lúc nào 
trong quá khứ. 

Tuy nhiên, thay vì phải bó tay chịu quy hàng hoàn cảnh 
để cho định luật Nghiệp Báo tụ nhiên diễn tiến, nguời Phật 
tử tận lực cố gắng diệt trừ, bứng tận gốc rễ giống cỏ xấu, và 
gieo trồng những giống tốt. Tuơng lai hoàn toàn nằm trong 
tay ta. 



388 


Phần II - Phật Pháp 


Người tin tưởng lý Nghiệp Báo không khi nào lên án kẻ 
hư hèn tội lỗi bởi vì mọi người đều có khả năng và co hội 
để tự cải thiện bất cứ lúc nào. Người kia dầu phải chịu đau 
khổ trong hiện tại nhưng vẫn có hy vọng như mọi người, 
rằng trong một ngày tưoi đẹp nào, chính mình cũng có thể 
đạt Đạo Quả cao thượng, an vui hạnh phúc vĩnh cửu trường 
tồn. Ta tạo địa ngục cho ta, do chính hành động của ta. 
Cũng do hành động của chính ta, ta tạo thiên đàng cho ta. 

Một người Phật tử thuần thành và hiểu biết chắc chắn 
định luật Nghiệp Báo không khi nào van vái cầu xin được 
cứu rỗi. Trái lại, đặt trọn niềm tin noi chính mình, noi hạnh 
tinh tấn của mình, để được giải thoát. Thay vì bó tay đầu 
hàng hay vuốt ve tâng bốc một thần lực siêu nhân nào, 
người Phật tử đặt trọn niềm tin mình trên ý trí của mình, và 
không ngừng hoạt động để tạo an lành cho tất cả. 

Niềm tin vững chắc noi Nghiệp Báo "nâng cao giá trị 
của hạnh tinh tấn và kích thích lòng nhiệt thành", bởi vì lý 
Nghiệp Báo dạy mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm của 
mình. 

Đối với người Phật tử so co, định luật Nghiệp Báo là 
một điều răn. Với hạng người trí thức, Nghiệp Báo là một 
khích lệ. 

Luật Nhân Quả giải thích vấn đề đau khổ, giải thích tình 
trạng bí ẩn của cái được gọi là số Mạng và Tiền Định của 
một vài tôn giáo và, trên hết, giải thích hoàn cảnh chênh 
lệch giũa loài người, giữa chúng sanh. 

Chúng ta là vị kiến trúc sư xây đắp số phận của chúng ta. 
Chính ta tạo ra hay tiêu diệt ta. Chính ta tạo thiên đàng cho 
ta và cũng chính ta tạo địa ngục cho ta. 



Chương 21 - Tinh chất của Nghiệp 


389 


Những gì ta nghĩ, nói, và làm, là của ta. Chính tư tưởng, 
lời nói và hành động là Nhgiệp. Và Nghiệp đưa ta lên hay 
xuống từ kiếp nay sang kiếp khác, mãi mãi trong vòng luân 
hồi. 

Đức Phật dạy: 

"Phước và tội mà con người tạo ra là những gì mà con 
người làm chủ, những gì đưa con người đi, từ noi nay... Là 
những gì bén gót chạy theo con người như bóng theo hình. 
Vậy, từ đây con người hãy tích trữ cái tốt để đem đi noi 
khác, trong tưong lai. Hãy tạo một nền tảng vững chắc cho 
thế gian ngày mai." 5 


5 Kindred Sayings, phần i, trang 98. 





390 


Phần II - Phật Pháp 


Chương 22 - Khởi thủy của đời sống là gì? 

"Nay hỡi các đệ tử, khởi điếm của một cuộc hành trình xa xôi 
nay thật không thế quan niệm được. Chủng sanh bị bao trùm kín 
mít trong màng Vô Minh. Bị dây Ái Dục trói buộc chặt chẽ, 
không thê khám phá khởi điếm của cuộc luân chuyến triền miên, 
cuộc hành trình vô đinh." 

— Tạp A Hàm 


Đối với người Phật tử, tái sanh không phải là lý thuyết 
suông mà là một sự kiện có thể chứng minh bằng những 
trường hợp hiển nhiên đã xảy ra. Thuyết tái sanh là giáo lý 
căn bản của Phật Giáo, mặc dầu mục tiêu cuối cùng của 
Phật Giáo là Níp-Bàn - sự chấm dứt tái sanh - có thể thành 
đạt ngay trong kiếp sống hiện tại. 

Lý tưởng của chư vị Bồ Tát, hay Bồ Tát Đạo, và giáo lý 
về con đường giải thoát cũng đều đặt nền tảng trên thuyết 
tái sanh. 

Những văn kiện lịch sử trong tư tưởng nhân loại có ghi 
nhận rằng thuyết luân hồi, xem như sự chuyển linh hồn hay 
đầu thai, đã được các triết gia như Pythagore, các thi hào 
như Shelley, Tennyson, Wordsworth và nhiều nhân vật 
khác ở phương Đông cũng như phương Tây chấp nhận. 

Ta không nên lẫn lộn giáo lý tái sanh của Phật Giáo với 
thuyết chuyển sinh linh hồn, hay đầu thai, của một vài hệ 
thống tín ngưỡng khác, bởi vì Phật Giáo không nhìn nhận 
có sự chuyển sinh của một linh hồn trường cửu, do một 
Thần Linh tạo ra hay phát xuất từ một Đại Hồn 
(Paramatma). 




Chương 22 - Khởi thủy của đời sống là gì? 


391 


Chính Nghiệp, tức hành động, tạo điều kiện để tái sanh. 
Nghiệp quá khứ tạo điều kiện để tái sanh trong kiếp hiện 
tại. Nghiệp hiện tại phối hợp với nghiệp quá khứ, tạo điều 
kiện để tái sanh trong kiếp vị lai. Hiện tại là con đẻ của quá 
khứ và trở nên cha mẹ của tuong lai. 

Hiện tại là một sự thật hiển nhiên, không cần phải chứng 
minh. Quá khứ đuợc ghi nhận trong trí nhớ hay một noi 
nào khác nhu báo chí, sách vở v.v... và ý niệm về tuong lai 
căn cứ trên những kế hoạch đặt truớc, những suy luận, 
những tỉnh toán sẽ thực hiện. 

Neu quả quyết rằng có quá khứ, hiện tại, và tuong lai thì 
tức nhiên ta phải đứng truớc một vấn đề: Nguồn gốc tối hậu 
của đời sống là gì? Khởi điểm của đời sống ở cho nào? 

Đe giải đáp, có luồng tư tưởng chủ trưong rằng nguyên 
nhân đầu tiên của đời sống là một nguyên lý, một năng lực 
của vũ trụ, hay một Thần Linh toàn năng. Một luồng tư 
tưởng khác không nhận có nguyên nhân đầu tiên vì theo 
kinh nghiệm chung, trong chuồi dài nhân và quả, nhân sanh 
quả, quả trở thành nhân, mãi mãi liên tục như thế, không 
thể quan niệm một khởi điểm. 

Theo luồng tư tưởng thứ nhất thì đời sống có một khởi 
điểm 1 . Hệ thống thứ nhì chủ trưong không có khởi điểm. 
Theo sự nhận xét của một vài nhân vật, quan điểm cho rằng 
mọi vật phải có một nguyên nhân đầu tiên cũng vô lý như 
ta quan niệm có hình tam giác mà lại tròn. 


1 


"Không có lý do nào đế giả định rằng thế gian có một khởi điếm. Ý niệm 
chủ trương sự vật phải có một khởi điếm phát sanh do trí tư tưởng nghèo 
nàn." Bertrand Russel - "Why I am not a Christian". 




392 


Phần II - Phật Pháp 


CÓ thể biện giải rằng đời sống phải bắt đầu trong một 
quá khứ vô định nào và khởi điểm ấy tức là Tạo Hóa. 
Trong truờng hợp ấy không có lý do nào ta không thể nêu 
lên thêm một câu hỏi:"Còn nguyên nhân nào sanh ra Tạo 
Hóa?" 

Trong những môn phái chủ truong có nguyên nhân đầu 
tiên, có rất nhiều quan điểm khác nhau. Nhiều giáo chủ và 
triết gia đã dùng danh từ khác nhau nhu Paramatta, 
Brahma, Isvara, Thuợng Đe, Đấng Toàn Năng, Allah, Đức 
Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa, Luật Tuần 
Huờn, Nguyên Nhân Vô Nhân, Bản Thể Thần Linh, Pakati, 
Padhãna v.v... 

Theo Ản Độ Giáo, tất cả những Atma, hay linh hồn, đều 
phát sanh từ Đại Hồn (Paramatma), và từ kiếp nay đầu thai 
sang kiếp khác, đến chừng nào linh hồn ấy hợp đủ điều 
kiện để nhập trở về Đại Hồn. Ta có thể nên lên một câu 
hỏi: -"Vậy linh hồn (atma) ấy, khi đã nhập vào Đại Hồn, có 
còn phải xuất ra khỏi Đại Hồn nữa để đầu thai không?" 

Co Đốc Giáo chủ truong có nguyên nhân đầu tiên. 
Nguyên nhân ấy là Đấng Thuợng Đe Toàn Năng, và mọi 
việc trong đời sống đều do noi ý muốn của Ngài. 

Khi đề cập đến vấn đề nay, Schopenhaeur viết: 

"Nguời nào tự cho rằng mình đuợc sanh ra từ hư-không 
phải nghĩ rằng mình sẽ trở thành hu-không. Nhu vậy, truớc 
đời sống đã có một quá khứ vô tận. Rồi một tuông lai vô 
tận lại bắt đầu, và xuyên qua cả quá khứ, hiện tại, và vị lai, 
ấy mình không bao giờ ngừng sống, thật là một ý nghĩ quái 
dị. 



Chương 22 - Khởi thủy của đời sống là gì? 


393 


"Hơn nữa nếu tái sanh vào thời điểm tuyệt đối thì chết 
tức nhiên là phải chấm dứt sự tuyệt đối, và quả quyết rằng 
con nguời đuợc sanh ra từ hu vô, bắt buộc phải dẫn đến kết 
luận rằng sau cái chết tuyệt đối không còn gì nữa." 2 

spencer Lewis cũng luận rằng: 

"Theo những nguyên tắc Thần học, con nguời đuợc sanh 
ra một cách độc đoán, không đuợc thăm dò ý muốn truớc 
khi sanh, và khi ra đời, không có phuớc báu cũng không tội 
lỗi, không sang không hèn, từ buớc đầu tiến trình của kiếp 
sống đến hơi thở cuối cùng. Không ai cần biết đến những ý 
nguyện, những uớc vọng, những điều mong mỏi, những 
mục tiêu tranh đấu, hay những lời nguyện với tất cả tâm 
thành của một cá nhân. Đó là tính cách tiền định của thuyết 
Thần Học. 

"Giáo thuyết chủ truơng rằng tất cả mọi nguời đều tội lỗi 
từ lúc ra đời và tội truyền kiếp ấy đã đuợc gây nên do một 
lỗi lầm của Adam, là một thách đố công lý, thách đố tình 
thuơng, lòng từ ái, và tánh cánh vô tu vạn năng." 

Huxley nói: 

"Neu chúng ta nhận định rằng có một nhân vật nào cố 
tình tạo nên vũ trụ nay và làm cho nó sống thì theo ý tôi, rỏ 
ràng nhân vật ấy không từ ái và công bình, mà theo sát 
nghĩa của danh từ, lại còn có ác tâm và bất công." 

Theo Einstein: 

"Neu nhân vật ấy toàn năng, tức nhiên mồi điều gì xảy 
ra, mồi hành động, tư tưởng, của con người, mồi cảm giác 
và nguyện vọng của con người, đều là công trình của Ngài. 


2 Xem "The World as Will and Idea". 




394 


Phần II - Phật Pháp 


Vậy thì làm sao có thể nghĩ rằng con người bị bắt buộc phải 
chịu trách nhiệm về những hành động và tư tưởng của mình 
trước Đấng Thần Linh Vạn Năng ấy? 

"Khi ban bố những hình phạt và phần thưởng thì chỉnh 
nhân vật ấy, trong một giới hạn nào, cũng tự phán xử lấy 
mình. Làm sao sự kiện nay có thể phù hợp với lòng từ thiện 
và đức tánh công minh chánh trực mà ta gán cho Ngài?" 

Theo Charles Bradlaugh: 

"Sự hiện hữu tội lỗi trong thế gian là một trở ngại khủng 
khiếp cho những người tin theo chủ nghĩa hữu thần. Đau 
khổ, khốn cùng, tội ác, bần cùng, đối chiếu với lòng bác ái 
vĩnh cửu, và thách đố một câu giải đáp về những lời tuyên 
bố của vị Thần Linh được xem là Toàn Thiện, Toàn Tri Và 
Toàn Năng." 

Khi đề cập đến vấn đề Thượng Đế và nổi đau khổ của 
nhân loại. Giáo sư Javana B. s. Haldane viết: 

"Có hai lẽ, hoặc đau khổ là điều kiện tất yếu để con 
người cải thiện tâm tánh mình, hoặc Thượng Đe không 
Toàn Năng. 

"Có người đau khổ ít nhưng tâm tánh thật tốt nhờ có 
diễm phúc được sanh trưởng vào một gia đình có gia giáo, 
sự kiện nay đánh đồ lẽ thứ nhất. 

"Ve điểm thứ nhì, nếu ta quy trách nhiệm về một Thần 
Linh Toàn Năng, tức nhiên vị nay có thể tạo nên mọi việc 
theo ý muốn. Đàng khác, nếu quan sát toàn thể vũ trụ ta sẽ 



Chương 22 - Khởi thủy của đời sống là gì? 


395 


thấy một vài khuyết điểm cần phải sửa sai. Và một đấng 
Tạo hóa có thể tạo bất luận gì Ngài muốn." 3 

Trong một con tuyệt vọng vào lúc về già, thi hào Lord 
Tennyson cũng đã mạnh mẽ phản đối Thuợng Đe là nhân 
vật đã từng nói, nhu có ghi trong kinh Isaiah, "Ta tạo hòa 
bình và tội lỗi" (Isaiah XXV, 7); 

"Thế nào? Tôi có thể xem đó là tình thuong vô hạn đã 
phục vụ chúng ta tốt đẹp chăng? 
Hay đó là sự hung bạo vô tận, sự hung bạo đã tạo nên địa 
ngục truòng cửu? 

Đã tạo ra ta, biết truớc chúng ta, đã phán xử chúng ta, và 
Thuợng Đe mặc tình làm tất cả theo ý riêng của mình. Bà 
mẹ đã qua đời có may mắn hon, vì bà không còn nghe tiếng 
thì thầm than thở của chúng ta." 

Những tác giả độc đoán thời xua đã tuyên bố rằng 
Thuợng Đe tạo con nguời theo hình ảnh của Ngài. Một vài 
tu tuởng gia hiện đại, trái lại, nói rằng chỉnh con nguời tạo 
Thuợng Đe theo hình ảnh của mình. 

Văn hào Voltaire cho rằng Thuợng Đe là sản phẩm cao 
quý nhất mà con nguời đã tạo 4 . 


3 Xem bài viết của ông về "A plea for Atheism - Humanity's Gain from 
Unbelief'. 

4 "Rõ ràng không thề chứng minh một cách chính xác sự hiện hữu của 
Thượng Đe. Cho đến nay, hầu hết các chứng minh đều nêu lên trong tiên 
đề như dẫn chứng, nhũng gì sẽ phải được chứng minh ở phần kết luận". 
Reverend w. Kirkus trong "Orthodoxy Scripture and Reason", trang 34. 
"Ta được hướng dẫn đến cho phải nhìn nhận rằng có những tội lỗi xấu xa 
trong vũ trụ. Và đó là trách nhiệm của Thượng Đe. Chúng ta không thế 
phủ nhận khuyết điếm của Thượng Đe đã cho tội lồi và đau khố tồn tại." 
Canon c. E. Raven trong "The Grounds of Christian Assumption". 




396 


Phần II - Phật Pháp 


Với sự trưởng thành của nền văn hóa nhân loại, quan 
niệm của con người về Thượng Đe cũng dần dần được cải 
thiện. Hiện nay có một khuynh hướng thay thế Thượng Đe 
hữu ngã bằng một Thượng Đe vô ngã. 

Dầu sao không thể quan niệm một nhân vật tưong tợ, 
biết tất cả mọi việc và có mặt ở khắp mọi nơi, một kết tinh 
của tất cả những gì tốt đẹp ở trong hay ở ngoài vũ trụ. 

Khoa học hiện đại cũng cố gắng theo sát vấn đề với sự 
hiểu biết hệ-thống-hóa có giới hạn của mình. Theo khoa 
học ta là sản phẩm trực tiếp của tinh trùng và minh châu 
của cha mẹ. Nhưng khoa học không giải thích thỏa đáng 
phần tâm linh là thành phần vô cùng quan trọng hơn cơ thể 
vật chất trong guồng máy phức tạp của con người. Trong 
khi quả quyết "omne vivum ex vivo", tất cả đời sống đều 
do đời sống sanh ra, khoa học cũng chủ trương rằng tâm và 
sự sống được sanh ra từ chồ không có sự sống. 

Theo quan điểm của khoa học, chúng ta được sanh ra 
hoàn toàn do nơi cha mẹ. Vậy, trước đời sống của ta, bắt 
buộc phải có đời sống của cha mẹ ta v.v... Do đó, "trước 
đời sống có đời sống", mãi mãi đến nguyên sanh chất 
(protoplasm) đầu tiên. Nhưng đến đây khoa học không thể 
giải thích do đâu có nguyên sanh chất đầu tiên ấy. 

Trước vấn đề khởi thủy của sự sống, thái độ của Phật 
Giáo như thế nào? 

Trước tiên ta phải nhận định rằng Đức Phật không có ý 
giải quyết tất cả những vấn đề luân lý và triết học của nhân 
loại. Đức Phật không hề đề cập đến những vấn đề nào 
không hướng về sự cải thiện con người hay về sự giác ngộ. 
Đức Phật cũng không đòi hỏi ở tín đồ một đức tin mù 



Chương 22 - Khởi thủy của đời sống là gì? 


397 


quáng về nguyên nhân đầu tiên của đời sống, cũng nhu về 
các vấn đề khác. 

Thuở nọ có một vị tỳ khuru tên Malunkyaputta, cảm thấy 
lối tu giải thoát từng bậc của Đức Phật rất chậm chạp nên 
ân cần bạch với Đức Phật rằng Ngài chua hề đề cập đến 
nguồn gốc của đời sống, và nếu Ngài không giải thích liền 
điểm ấy thì thầy sẽ từ bỏ đời tu sĩ để hoàn tục. Vị tỳ khiru 
nói: 

"Bạch Đức Thế Tôn, những lý thuyết nay chua đuợc 
Ngài giải thích rõ ràng minh bạch. Ngài đã gác vấn đề ấy 
qua một bên, không dạy đến rằng thế gian có vĩnh cửu 
không, thế gian có giới hạn hay vô cùng tận? Neu Đức Thế 
Tôn giải rõ những điều ấy con sẽ tiếp tục đi theo Ngài để 
sống đời tu sĩ thanh cao. Neu không, con sẽ giã từ Ngài. 

"Neu Đức Thế Tôn biết chắc rằng thế gian là vĩnh cửu 
thì xin Ngài giải thích minh bạch cho con rằng thế gian là 
vĩnh cửu, Neu Đức Thế Tôn biết chắc rằng thế gian không 
vĩnh cửu, xin Ngài giải rõ cho con rằng thế gian không vĩnh 
cửu. Chắc chắn trong truòng hợp nay, đối với nguời không 
hiểu biết và không giác ngộ thì điều đáng làm hon hết là 
phải nói rằng: tôi không biết, tôi chua giác ngộ". 

Đức Phật thản nhiên, chậm rãi hỏi vị tỳ khuu lầm lạc kia 
có phải ông ta xuất gia đi tu với mục đích giải quyết những 
vấn đề tuong tợ nhu thế không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, không . 

Đức Phật khuyên thầy tỳ khuu không nên lãng phí thời 
gian và năng lực trong những việc chỉ làm chậm trễ tiến bộ 
tinh thần của mình. 

Ngài dạy: 



398 


Phần II - Phật Pháp 


"Nầy Malunhyaputta, kẻ nào nói rằng, ta quyết không 
xuất gia theo Đức Nhu Lai để sống đời đạo hạnh truớc khi 
Ngài giải rỏ cho ta điều ấy - kẻ ấy sẽ chết trước khi nghe 
Như Lai giải thích. 

"Thí dụ có một người kia bị bắn sâu vào mình một mũi 
tên có tẩm thuốc độc. Bạn bè thân quyến chạy đi tìm lưong 
y để cứu chữa. 

"Trong lúc ấy bệnh nhân nói: tôi sẽ không cho ai rút mũi 
tên nay ra, trước khi giải thích tận tường về nguồn gốc của 
mũi tên, người nào bắn tôi, bản chất của mũi tên là thế nào 
v.v..., người ấy sẽ chết trước không được nghe giải thích. 

"Cũng cùng thế ấy, kẻ nào nói: - "Tôi sẽ không theo Đức 
Như Lai để sống đời tu sĩ trước khi Ngài giải rỏ cho tôi thế 
gian có vĩnh cửu hay không, thế gian có giới hạn không, 
hay vô cùng tận...", kẻ ấy sẽ chết trước khi được nghe Đức 
Thế Tôn giải thích. 

"Neu tin rằng thế gian nay là trường tồn vĩnh cửu, chính 
sự tin tưởng ấy có phải là đời sống phạm hạnh của bậc tu sĩ 
không? 

- Dạ, không. 

- "Tuy nhiên, dầu tin rằng thế gian là vĩnh cửu hay 
không, vẫn có sanh, có già, có chết. Chấm dứt sanh, lão, 
bệnh, tử là điều mà Như Lai hằng giảng giải. 

"Nay Maluankyaputta, Như Lai không hề nêu lên vấn đề 
thế gian có vĩnh cửu hay không, thế gian có giới hạn hay vô 
cùng tận. Tại sao? 

"Bởi vì những điều ấy không ích lợi, không thể làm nền 
tảng cho đòi sống phạm hạnh, không chấm dứt sân hận, 



Chương 22 - Khởi thủy của đời sống là gì? 


399 


phiền não, không dẫn đến sự dập tắt, trạng thái vắng lặng, 
trí tuệ giác ngộ hay là Níp-Bàn. Vì vậy Như Lai không đề 
cập đen vân đe ây. 

Theo Phật Giáo, chúng ta được sanh ra từ cái bào thai 
hành động (Kammayoni). Chính hành động hay Nghiệp của 
ta trong quá khứ là cái bào thai nuôi dưỡng và tạo điều kiện 
để tái sanh. Cha mẹ cấu họp nền tảng vật chất. Như vậy, 
trước chúng sanh có chúng sanh. Trước một chúng sanh 
trong kiếp hiện tại phải có một chúng sanh trong kiếp quá 
khứ. Lúc thọ thai, chính Nghiệp tạo điều kiện cho thức đầu 
tiên làm nguồn sống cho thai bào. Chính Nghiệp lực vô 
hình, phát sanh từ kiềp quá khứ, tạo những hiện tượng tâm 
linh và những hiện tượng sinh khí trong một hiện tượng vật 
lý sẵn có - tức tinh trùng và minh châu của cha mẹ - để 
gồm đủ ba yếu tố, tam nguyên, cấu thành con người. 

Đề cập đến vấn đề thọ thai, Đức Phật dạy: 

"Noi nào có ba yếu tố ấy hợp lại là mầm sống khởi sanh. 
Neu cha và mẹ gặp nhau mà không nhằm thời kỳ thọ thai 
của mẹ và không có một chủng tử (Gandhabba) thì không 
có mầm sống. Neu cha mẹ gặp nhau trong thời kỳ thọ thai 
của mẹ mà không có sự phối họp của một chủng tử 
(Gandhabba) thì cũng không có mầm sống. Neu cha mẹ 
gặp nhau nhằm thời kỳ thọ thai của mẹ và có một chủng tử 
thì có mầm sống, do sự phối hợp của ba yếu tố. 5 6 " 


5 Majjhima Nikãya, Trung A Hàm, Cula Malunkya sutta, số 63. 

6 Majjhima Nikãya, Trung A Hàm, Mahatanhasamkhaya sutta, số 38. 

Mặc dầu đèn có sẵn tim và dầu, nhung nếu không có ngọn lửa từ bên 
ngoài châm vào ắt không có ánh sáng. 




400 


Phần II - Phật Pháp 


Gandhabba ở đây không có nghĩa là "một vị trời mà 
người ta cho rằng có bổn phận chứng kiến việc thọ thai" 7 
hay một mụ bà, mà chỉ là một chủng tử, hay yếu tố nòng 
cốt trong bào thai. Danh từ Gandhabba chỉ dùng trong 
trường hợp đặc biệt nay thôi. Ta không nên lầm lẫn với một 
linh hồn trường cửu. 

Có sự tái sanh ở chồ nay tức nhiên phải có một chúng 
sanh chết ở một noi nào khác. Nói một cách chính xác, cái 
sanh của một chúng sanh, tức sự cấu họp của ngũ uẩn 
(Khandhanam patubhavo), hay những hiện tượng tâm-vật- 
lý trong kiếp hiện tại, chuyển tiếp liền theo cái chết của một 
chúng sanh vừa qua đời, cũng giống như ta thường nói, khi 
mặt trời lặn ở một noi tức là mặt trời mọc ở một noi khác. 
Câu nói có vẽ bí hiểm ấy có thể rỏ ràng và dễ hiểu hon nếu 
ta hình dung đời sống như một lượn sóng, chớ không phải 
như một đường thẳng. Lượn sóng nổi lên, rồi hạ xuống để 
bắt đầu lượn sóng mới. Tuy hai lượn sóng khác nhau nhưng 
không có một thời gian gián đoạn. Sanh và tử chỉ là hai giai 
đoạn trong một tiến trình. Sanh rồi tử, tử rồi sanh, sự luân 
lưu bất tận sanh-tử, tử-sanh của chuồi dài những kiếp sống 
gọi là luân hồi (samsara), một cuộc đi bất định, mãi mãi và 
không mục đích. 8 


7 Xem F. L. WoodwarcỊ "Some Sayings of the Buddha", trang 40. 

8 Anãmataggo' yam bhikkhave samsaro, pubbakoti na pannayati 
avjjanivarananam sattanam tanhasamyojananam sandhavatam. 

"Khởi diêm, hỡi các đạo hữu, thật không thê đo lường hay tính toán 
được. Lịch trình diễn tiến của nó cũng vậy. Cái điếm đấu tiên của cuộc 
chạy dài đăng đắng của những chúng sanh bị che lấp kín mít trong vô 
minh và bị trói chặt vào ái dục, quả thật chưa được khám phá". F. L. 
Woodward, "Kindred Sayings", phần iii, trang 118. 

"Không thê quan niệm được điếm khởi đầu của vòng luân hồi. Không 
thế khám phá được khởi điếm nguyên thủy của chúng sanh vốn bị che lấp 




Chương 22 - Khởi thủy của đời sống là gì? 


401 


Nguồn gốc của đòi sống là gì? 

Đức Phật tuyên bố rõ ràng rằng không thể biết được giới 
hạn sự luân lưu của những kiếp sống trong vòng luân hồi. 
Chúng sanh, bị lớp vô minh bao trùm và những dây ái dục 
trói buộc, mãi mãi thênh thang trong vòng luân hồi. Khởi 
điểm của cuộc hành trình xa xôi ấy không thể nhận ra. 

Đời sống tựa hồ như dòng nước chảy trôi vô cùng tận. 
Ngày nào còn tiếp nhận nước bùn của vô minh và ái dục thì 
dòng đời còn trôi chảy và chỉ ngưng khi nào vô minh và ái 
dục hoàn toàn bị cắt đứt. Chừng ấy thì không còn tái sanh 
nữa, như trường họp chư vị A-La-Hán. Ta không thể xác 
định khởi điểm của dòng đời. Nguồn gốc và lịch trình tiến 
hóa của vũ trụ, Đức Phật không đề cập đến. 


trong màn vô minh và dính mắc trong ái dục, đang vội vã, hấp tấp, chạy 
đảo điên xuyên qua vòng sanh tử liên tục tiếp diễn" — Nyanatyloka Thera. 

Samsara, luân hồi, theo đúng nghĩa uyên nguyên của danh từ, là cuộc 
đi thênh thang bất định và không ngừng. Sách Atthasalini định nghĩa danh 
từ Samsara như sau: 

Khandhanam patipati dhatu-ayatanana ca 
Abbhocchinam vattamana samsaro tipavuccati. 

Samsara, luân hôi, là sự tiếp diên không ngừng của ngũ uân, tứ đại và 
lục căn. 





402 


Phần II - Phật Pháp 


Chương 23 - Đức Phật và vấn đề Thần Linh Tạo Hóa 

"Ta liệt Brahma vào hạng bất công đã tạo nên một thế gian 
hư hỏng." 

— Túc Sanh Truyện. 


Phạn ngữ (PãỊĩ) tương đương với danh từ "Tạo Hóa" 
trong các tôn giáo khác là Issara (Sanskrit, Bắc Phạn, là 
Isvara), hay Brahma. 

Trong toàn bộ Tam Tạng, tuyệt đối không có đoạn nào 
đề cập đến sự hiện hữu của một Tạo Hóa. Nhiều lần Đức 
Phật phủ nhận một linh hồn trường cửu (atta). Ngài tuyệt 
nhiên không chấp nhận có một đấng Tạo Hóa, bất luận 
dưới một hình thức, một năng lực hay một chúng sanh. 

Mặc dầu Đức Phật không hề đặt một Thần Linh siêu 
nhân nào lên trên con người, có vài học giả cũng quả quyết 
rằng Ngài đặc biệt không đề cập đến vấn đề tranh luận quan 
trọng ấy. Những đoạn kinh trích ra sau đâysẽ rọi sáng quan 
điểm của Đức Phật về Thần Linh Tạo Hóa. 

Trong bộ Anguttara Nikãya (Tăng Nhứt A Hàm), Đức 
Phật có nêu ba quan điểm khác nhau đang thịnh hành trong 
thời bấy giờ. Một trong ba quan điểm ấy là "tất cả những 
thọ cảm của con người, dầu hạnh phúc, đau khổ hay vô ký, 
đều do một đấng Tối Cao tạo nên (Issaranim- manahetu). 1 " 

Theo quan điểm trên, chúng ta như thế nào là do đấng 
Tạo Hóa muốn cho ta như thế ấy. số phận của ta hoàn toàn 


1 


Anguttara Nikaya, Tăng Nhứt A Hàm, phần i, trang 174; "Gradual 
Sayings", i, trang 158. 





Chương 23 - Đức Phật và vấn đề Thần Linh Tạo Hóa 


403 


mằm trong tay Tạo Hóa. Tất cả đều do Tạo Hóa định đoạt. 
Đức tánh giả định gọi là "ý trí tự do" mà người ta gán cho 
con người, tạo vật của đấng Tạo Hóa, tức nhiên trở thành 
vô nghĩa. 

Đề cập đến vấn đề định mệnh, Đức Phật dạy: 

"Như vậy, chính do ý muốn và sự tác tạo của đấng Tối 
Cao mà con người trở thành sát nhân, trộm cắp, tà dâm, giả 
dối, phỉ báng, thô lỗ, nhảm nhí, thèm thuồng, khát khao, 
hiểm độc, tinh quái, và hiểu biết sai lầm. Do đó, nếu chủ 
trưong rằng có một Thần Linh là nguồn gốc của tất cả 
những điều ấy, thì con người sẽ không còn ý muốn, hoặc cố 
gắng, cũng không thấy có sự cần thiết để làm, hoặc tránh 
không làm hành động ấy. 2 " 

Trong kinh Devadaha sutta 3 , khi giảng về lối tu khổ 
hạnh của các đạo sĩ lõa thể, Đức Phật lưu ý các đệ tử như 
sau: 

"Nay hỡi càc Tỳ kliưu, nếu quả thật chúng sanh gánh 
chịu đau khổ hay thọ hưởng hạnh phúc vì đó là ý muốn của 
Thần Linh Tạo Hóa (Issaranim manahetu) thì vị Thần Linh 
đã tạo nên những vị tu sĩ khổ hạnh lõa thể kia chắc chắn là 
một nhân vật độc ác, vì các người ấy chịu đau khổ khủng 
khiếp." 

Kinh Kevaddha sutta có tường thuật cuộc đối thoại giữa 
một vị tỳ khưu tọc mạch muốn tìm hiểu và một vị Brahma 
(Phạm Thiên) tự xưng là đấng Tạo Hóa. 

Thầy tỳ khưu muốn biết đến đâu Tứ Đại (đất, nước, lửa, 
gió) phải tiêu diệt, lại gần vị Mahã Brahma (Đại Phạm 


2 Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, ii, trang 222, bài kinh số 101. 

3 Digha Nikãya, Trường A Hàm, phần i, trang 221, bài kinh số 11. 




404 


Phần II - Phật Pháp 


Thiên) và hỏi: "Xin Ngài hoan hỷ giảng giải đến đâu bốn 
nguyên tố 'đất, lửa, nuớc, gió', chấm dứt, không để lại dấu 
vet?" 

"Nay đạo hữu, vị Mahã Brahma (Đại Phạm Thiên) trả 
lời, ta là đấng Brahma (Phạm Thiên), đấng Mahã Brahma, 
đấng Tối Thuợng, đấng Vô Song, là Chúa Tể, bậc Toàn 
Thắng, là Nguời Toàn Quyền Cai Trị, là Cha của những 
chúng sanh đã, đang, và sẽ ra đời." 

Vị tỳ khuu lặp lại lời cầu khẩn và đuợc trả lời y nhu 
trước. 

Khi thầy hỏi lần thứ ba, Đức Brahma nắm tay thầy dắt ra 
ngoài và thú thật như sau: 

"Nay hởi đạo hữu, các vị trong đám hầu cận ta tin tưởng 
rằng Đức Brahma (Phạm Thiên) thấy, hiểu biết và thấu triệt 
mọi việc. Vì lẽ ấy, trước mặt họ ta không thể trả lời với đạo 
hữu rằng ta không biết đến bốn yếu tố 'đất, nước, lửa, gió' 
phải chấm dứt, không để lại dấu vết. Đạo hữu bỏ Đức Thế 
Tôn để đi tìm hiểu những vấn đề tưong tợ ở noi khác thì rõ 
thật lỗi lầm và trái đạo. Hởi đạo hữu, đạo hữu hãy trở về, 
đến hầu Đức Phật, và xin Ngài giải thích. Ngài giảng thế 
nào thầy hãy tin theo lời." 

Trong kinh Patika Sutta 4 , Đức Phật nhắc lại nguồn gốc 
của Mahã Brahma, người được gọi là đấng Tạo Hóa và dạy 
rằng: 

"Ve điểm nay, hỡi các đệ tử, vì được sanh ra đầu tiên 
(trong châu kỳ mới của thế gian nay) nên nghĩ rằng: — 'Ta 
là đấng Phạm Thiên, đấng Đại Phạm Thiên, là bậc Toàn 


4 Digha Nikaya, Trường A Hàm, số 24, phần iii, trang 29. "Dialogues of the 
Buddha", iii, trang 16-27 




Chương 23 - Đức Phật và vấn đề Thần Linh Tạo Hóa 


405 


Thắng, Toàn Tri, Toàn Quyền Định Đoạt, là Giáo Chủ , là 
Tạo Hóa, là Chúa Tổ, là Người Chỉ Định, là Chủ Nhân Của 
Chính Ta, Cha của những chúng sanh đã, đang, và sẽ ra 
đời. Chính ta đã tạo tất cả chúng sanh ấy. Tại sao vậy? Một 
khoảnh khắc trước đây ta nghĩ, 'Phải chi có những chúng 
sanh khác được ra đời!' Đó là lời chú nguyện trong tâm ta. 
Và tức khắc, có những chúng sanh chào đời.' 

"Và những người mới được sanh ra sau nay nghĩ: — 'Vị 
ứng cúng kia chắc là đấng Phạm Thiên, đấng Đại Phạm 
Thiên, bậc Toàn Thắng, Toàn Tri, người cầm Quyền Định 
Đoạt, là Giáo Chủ, là người Sáng Tạo, là Tạo Hóa, là Chúa 
Te, là Chủ Nhân của Chính Ngài, là Cha của những chúng 
sanh đã, đang, và sẽ được ra đời'. 

"Ve điểm nay, hỡi các đệ tử, chỉnh vị được sanh ra đầu 
tiên ấy có nhiều tuổi thọ hon, đẹp đẽ hon, có nhiều quyền 
lực hon. Còn những vị sanh ra sau thì tuổi thọ ngắn hon, 
kém đẹp đẽ và ít quyền lực hon. Và rất có thể như thế nay, 
hởi các đệ tử, một vài vị, đã ở trong cùng trạng thái với vị 
trước, đã chết, và từ cảnh giới ấy, tái sanh vào trạng thái 
nay (làm người trên quả địa cầu). Đen như vậy, người ấy có 
thể từ bỏ đời sống gia đình để xuất gia làm tu sĩ không nhà 
cửa. Bỏ nhà ra đi, người nay cố gắng, kiên trì tu tập, tăng 
trưởng đạo tâm, càng tinh tấn, càng bền trí trau gioi trí tuệ, 
và một ngày kia thành đạt tâm phỉ lạc, an trụ và nhờ đó có 
thể nhớ lại tiền kiếp và chỉ nhớ đến mức đó thôi, không xa 
hon nữa. Vì trí nhớ giới hạn như thế người kia nghĩ: — 'Vị 
Phạm Thiên , bậc ứng Cúng kia, bậc Toàn Thắng, Toàn 
Tri, người cầm Quyền Định Đoạt, Giáo Chủ, Người Sáng 
Tạo, Tạo Hóa, Chúa Tể, người cầm Quyền Chỉ Định, Bậc 
Chủ Nhân Của Chính Mình, Cha của những chúng sanh đã, 
đang, và sẽ ra đời, người đã tạo nên ta. Vị nay quả thật là 



406 


Phần II - Phật Pháp 


trường tồn, vĩnh cửu, vững bền, không biến đổi, Ngài sẽ 
tồn tại như thế ấy mãi mãi. Nhưng chúng ta đã được vị ấy 
tạo nên, chúng ta do đấy mà ra, vậy chúng ta là vô thường, 
phải biến đổi, không bền vững bền, tuổi thọ ngắn, phải 
chết.' 

"Đó là khởi điểm, bước đầu của tất cả. Đúng vậy, đó là 
giáo lý cổ truyền. Và câu truyện ấy được tạo dựng do 
Brahma, vị Phạm Thiên." 

Trong Túc Sanh Truyện Bhuridatta Jakata, số 543, Bồ 
Tát hỏi vị tạo hóa giả định, người mà thời bấy giờ được tin 
là cầm cán cân công lý của vũ trụ, như sau: 

"Người có mắt ắt thấy cảnh đau thưong của đời sống. 

Tại sao Phạm Thiên không tạo một vũ trụ tốt đẹp 
Neu oai lực của Ngài là vô hạn? 

Tại sao ít khi Ngài nâng tay lên để ban phước lành? 

Tại sao tạo vật mà do chính Ngài tạo ra 
Lại phải bị đọa đầy trong cảnh khổ? 

Tại sao Ngài không ban hạnh phúc cho tất cả? 

Tại sao đời sống lại dẩy đầy 
Giả dối, lừa đảo, mê muội? 

Tại sao gian tham lại thắng 

Còn chân thật và công lý lại thất bại nặng nề? 

Ta liệt Brahma (Phạm Thiên) vào hạng bất công 
Đã tạo một thế gian hư hỏng. 5 [5]" 

Trong Túc Sanh Truyện Mahã Bodhi Jakata, Đại Bồ Đề, 
Bồ Tát phê bình giáo lý chủ trưong rằng mọi việc đều do 
đấng Tối Cao tạo nên như sau: 

"Neu có một Thần Linh toàn quyền ban phước 
Mà lại gieo họa cho tạo vật chính Ngài tạo ra. 


5 Jataka Translation, tập vi, trang 110. 




Chương 23 - Đức Phật và vấn đề Thần Linh Tạo Hóa 


407 


Và cho chúng nó những hành động tốt hay xấu. 
Vị Thần Linh ấy quả thật đầy tội lỗi. 

Vì con nguời chỉ thừa hành ý muốn của Ngài. 6 " 


6 Jataka Translation, tập vi, trang 122. 





408 


Phần II - Phật Pháp 


Chương 24 - Do đâu tin có Tái Sanh? 

"Như Lai đã nhớ lại nhiều kiếp sống trong quá khứ" 

— Trung A Hàm 


Do đâu ta tin có tái sanh? 

Đối với người Phật tử, Đức Phật có đủ uy quyền nhất để 
thuyết minh vấn đề Tái Sanh. Chính trong đêm Ngài đắc 
Quả Chánh Đẳng Chánh Giác, lúc canh một, Đức Phật 
chứng ngộ Túc Mạng Minh là tuệ biết rỏ những kiếp quá 
khứ . 

Ngài nói: "Như Lai đã nhớ lại nhiều kiếp sống trong quá 
khứ như thế nay: trước hết một kiếp, rồi hai kiếp, rồi ba, 
bốn, năm, mười, hai mươi, đến năm mươi, rồi một trăm, 
một ngàn, một trăm ngàn kiếp v.v... 1,1 

Vào canh hai, Đức Phật chứng đắc Thiên Nhãn Minh, 
nhận thấy chúng sanh chết từ kiếp sống nay tái sanh vào 
một kiếp sống khác. Ngài chứng kiến cảnh tượng "kẻ sang 
người hèn, kẻ đẹp người xấu, kẻ hạnh phúc người khốn 
khổ, chúng sanh hoại diệt và tái sanh, tùy hành vi tạo tác 
của mồi người". 

Đó là những Phật ngôn đề cập đến vấn đề tái sanh. 
Những đoạn kinh tham khảo trong kinh điển liên quan đến 
thuyết tái sanh chứng tỏ rằng Đức Phật không dựa vào một 
nguồn hiểu biết nào san có để giải thích chân lý hiển nhiên 
nay. Ngài chỉ dựa trên kinh nghiệm bản thân và nhận thức 
cá nhân của chính Ngài, một nhận thức tuy siêu phàm 


1 Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, Mahasaccaka Sutta, kinh số 36, i, 248 





Chương 24 - Do đâu tin có Tái Sanh? 


409 


nhưng mồi chúng ta đều có thể thành đạt nếu trau giồi rèn 
luyện đúng mức. 

Trong bài kệ hoan hỷ (Udana) đầu tiên, Đức Phật tuyên 
ngôn: 

"Xuyên qua kiếp sống nay (anekajati), Như Lai lang 
thang đi, đi mãi, để tìm người thợ cất cái nhà nay. Phiền 
muộn thay những kiếp sống triền miên lặp đi lặp lại 
(dukkha jati punappunam)." 2 

Trong bài kinh Pháp đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakka sutta) 3 Đức Phật đề cập đến chân lý thâm 
diệu thứ nhì như sau: "Chỉnh Ái Dục dẫn dắt chúng sanh đi 
tái sanh"(yayam tanha ponobhavika). Và Đức Phật kết luận 
bài Pháp: "Đây là kiếp sống cuối cùng của Như Lai. Từ đây 
Như Lai không còn tái sanh nữa (ayam anyima jati natthi 
dani punabbhavo)." 

Trong bộ Majjhima Nikãya, Trung A Hàm, có ghi rằng, 
sau khi thành tựu Đạo Quả Phật, vì lòng thưong chúng 
sanh, Ngài dùng tuệ nhãn quan sát chúng sanh trước khi 
quyết định hoang dưong Giáo Pháp. Ngài nhận thấy rằng 
có những chúng sanh biết tội lồi, sợ tái sanh, sợ mãi mãi 
sanh-tử, tử-sanh trong vòng luân hồi (paralokavajjabhaya- 
dassavino). 4 

Trong nhiều đoạn kinh khác nhau, Đức Phật dạy rỏ ràng 
rằng có những kẻ phải bị sanh vào cảnh khổ vì đã sống 
cuộc đời tội lỗi ô trược và có người, nhờ hành thiện, tạo 
nghiệp lành, được tái sanh vào nhàn cảnh. 


2 Dhammapada, kinh Pháp Cú, câu 153. 

3 MahaVagga, trang 10, Samyutta Nikãya, Tạp A Hàm, câu 428. Xem 
Chương 6. 

4 Majjhama Nikãya, Trung A Hàm, phần i, trang 169. 




410 


Phần 11 - Phật Pháp 


Ngoài những tích truyện thú vị trong Túc Sanh Truyện 
(Jataka), một bộ truyện có giá trị luân lý quan trọng ghi lại 
các tiền kiếp của Đức Phật, hai bộ Majjhima Nikãya (Trung 
A Hàm) và Anguttara Nikãya (Tăng Nhứt A Hàm) thỉnh 
thoảng cũng đề cập đến những kiếp sống quá khứ của Đức 
Phật. 

Trong kinh Ghatikara sutta 5 , Đức Phật cũng thuật lại cho 
Đại Đức Ananda rằng trong một tiền kiếp, vào thời Đức 
Phật Kassapa, ngài là Jotipala. Kinh Anathapindikovada 
sutta 6 cũng ghi rằng liền sau khi tái sanh vào cảnh trời, nhà 
triệu phú Anathapindika (Cấp Cô Độc) trở về viếng Đức 
Phật đêm sau. Trong bộ Anguttara Nikãya 7 , Tăng Nhứt A 
Hàm, Đức Phật nhắc đến một kiếp sống quá khứ Ngài có 
tên Pacetanã. Trong bộ Samyutta Nikãya, Tạp A Hàm, Đức 
Phật kể tên vài vị Phật đã thị hiện trên thế gian truớc Ngài. 

Maha-Parinibbana sutta (Kinh Đại Níp-Bàn) 8 ghi rằng 
một hôm Đại Đức Ananda đến bạch với Đức Phật, hỏi 
thăm về số phận của một số người chết trong làng nọ. Đức 
Phật nhẫn nại diễn tả trường hợp từng người, từng hoàn 
cảnh. 

Những trường họp tưong tợ rất nhiều trong Tam Tạng 
Kinh, chứng tỏ Đức Phật giảng giải giáo thuyết tái sanh 
như một chân lý có thể kiểm chứng. 9 

Theo lời chỉ dạy của Đức Phật, trong hàng đệ tử của 
Ngài có nhiều vị tu hành đúng đắn, trau gioi và phát triển 


5 Majjhama Nikãya, Trung A Hàm, phần ii, trang 45 (kinh số 81). 

6 Majjhama Nikãya, Trung A Hàm, phần iii, trang 258 (kinh số 143). 

7 Majjhama Nikãya, Trung A Hàm, phần i, trang 111 

8 Digha Nikãya, phần ii, trang 91 (kinh số 16). 

9 Xem J. G. Jennings, "The Vedantic Buddhism of the Buddha" 




Chương 24 - Do đâu tin có Tái Sanh? 


411 


trí tuệ đúng mức, đã được biết ít nhiều về tiền kiếp của 
mình trong vô lượng kiếp sống. Tuệ giác của Đức Phật vô 
hạn định. 

Trước thời Đức Phật, một vị nọ người Ân Độ Rishis, 
cũng nổi tiếng nhờ những phép thần thông như thiên nhãn, 
thiên nhĩ, thần giao cánh cảm, viễn giác, viễn cảm v.v... 

Mặc dầu khoa học chưa tiến đến mức am hiểu những 
pháp siêu thường, theo Phật Giáo, người trau gioi thiền tập 
và phát triển tâm lực đầy đủ có thể nhớ những việc xảy ra 
trong các kiếp quá khứ cũng như một việc đã xảy diễn vào 
lúc nào trong kiếp sống nay. Xuyên qua những người ấy, ta 
có thể giao cảm trực tiếp với những cảnh giới khác bằng tư 
tưởng và tri giác, không phải bằng năm giác quan thường. 

Cũng có một vài người khác thường, nhất là các em bé, 
do luật phối hợp tư tưởng bất ngờ, sực nhớ lại đoạn nào 
hoặc một vài chi tiết trong những kiếp sống quá khứ 10 . 
Sách có chép rằng Pythagoras đã nhớ lại tường tận cái nhẫn 
mà ông đã dùng trong một tiền kiếp, lúc ấy ông vây hãm 
thành Troy. Trong kiếp tái sanh làm Pythagoras, cái nhẫn 
ấy vẫn còn để trong một đền thò Hy Lạp. * 11 

Có một em bé, nhờ cách nọ hay cách kia, nhớ lại kiếp 
trước. Nhưng đến khi lớn lên thì em không còn nhó nữa. 
Do những thí nghiệm của các nhà tâm linh học trứ danh, 
những hiện tượng ma quỷ, những sự giao cảm giữa hai 
cảnh âm dưong, những sự kiện mà ta thường gọi là có một 


10 Trường hợp của Shanti Devi, xứ Ấn Độ, là một thí dụ hiển nhiên. Xem 
tạp chí "The Bosat", tập xiii, số 2, trang 27. 

11 William Q. Atkinson và E. D. Walyer, trong quyển "Reincarnation and 
the Law of Kamma". 




412 


Phần 11 - Phật Pháp 


Số âm linh nhập v.v... cũng đem lại một vài tia sáng cho 
vấn đề tái sanh. 12 

Trong trạng thái thôi miên, có vài người đã thuật lại 
những kinh nghiệm của mình ở kiếp quá khứ. Cũng có một 
ít người khác, như trường họp Edgar Casey ở Mỹ Quốc, 
chẳng những thấy được kiếp trước của người khác nhờ đó 
mà còn có thể chữa bệnh cho họ. 

Ta có thể giải thích những hiện tượng ấy rằng đó là nhò 
người kia nhớ lại những kinh nghiệm ở kiếp trước, hoặc có 
một âm linh nhập. Cách giải thích thứ nhất có vẽ hợp lý 
hon nhưng ta cũng không hoàn toàn bác bỏ cách giải thích 
thứ nhì. 13 

Bao nhiêu lần tình cờ mà ta gặp một người trước kia 
chưa từng gặp, nhưng trong trí vẫn nhớ hình như đã quen 
biết đâu đây? Bao nhiêu lần ta mục kích một cảnh lạ chưa 


12 Kinh Theregatha, Trưởng lão Tăng Kệ, ghi rằng có một vị Bà La Mò kia 
"được tín đồ khâm phục nhờ mỗi lần gõ móng tay lên trên một đầu lâu khi 
biết được người chủ của cái đầu lâu ấy đã tái sanh ở nơi nào." 

Có những người biêu hiện các nhân cách khác nhau trong các thời 
điếm khác nhau trong đời của họ. Giáo sư James cũng có nêu lên một vài 
trường họp đặc biệt và thú vị trong quyến "Principles của Psychology". 
(Xem F. w. H. Myers, "Human Personality and its Survival of Bodily 
Death"). Sách Thanh Tịnh Đạo có ghi một chuyện một vị trời nhập vào 
một người cư sĩ (Xem The Path of Purity, phần i, trang 48). 

Chính tác giả (Đ.Đ. Narada) cũng có gặp nhũng người ngồi đồng, làm 
trung gian cho giới vô hình chuyến đạt tư tưởng và những người khác bị 
âm linh không tốt nhập vào. Khi ở trong trạng thái mê thì những người ấy 
làm và nói những điều mà thường họ không hề biết, và sau khi tinh lại họ 
cũng không còn nhớ gì hết. 

13 Xem "Many Mansions", đã có dịch ra Việt ngữ dưói tựa đề "Những bí ẩn 

của cuộc đời" do dịch giả Nguyễn Hữu Kiệt, và "The World Within" của 
Gina Cerminara. 




Chương 24 - Do đâu tin có Tái Sanh? 


413 


từng đến, nhưng tự nhiên có cảm giác đã quen thuộc một 
lúc nào . 

Trong Chú Giải Kinh Pháp Cú có ghi lại câu truyện hai 
vợ chồng người kia, khi gặp Đức Phật thì quỳ dưới chân 
Ngài, bạch rằng: 

"Nay con yêu dấu, có phải chăng phận sự con là phụng 
dưỡng cha mẹ lúc tuổi già? Tại sao bấy lâu nay con không 
đến thăm viếng cha mẹ? Đây là lần đầu tiên mà cha mẹ gặp 
lại con." 

Đức Phật giải thích rằng sở dĩ có sự bộc khởi mối thâm 
tình một cách đột ngột và bất ngờ như vậy là vì trong nhiều 
kiếp sống quá khứ hai ông bà đã làm cha mẹ Ngài, và Đức 
Phật dạy: 


14 Chính những kinh nghiệm tương tợ làm cho Sừ Walter Scott ý thức được 
thuyết luân hồi. Khi viết lại tiếu sử của Sừ Walter Scott trong quyến "Life 
of Scott", tác giả Lockhart có trích một đoạn trong quyến nhật ký của ông, 
ngày 17-2-1828 như sau: "Chắc chắn tôi không thế nói rõ có nên viết ra 
đây hay không, rằng ngày hôm qua vào giờ cơm chiều, tôi bị cái mà tôi 
gọi là ý thức có những tiền kiếp ám ảnh một cách kỳ lạ, thí dụ như một ý 
nghĩ mơ hồ rằng không có việc gì xảy ra mà ta có thế nói là lần thứ nhất. 
Cũng những vấn đề ấy được đem ra thảo luận và có những người phát 
biếu những ý kiến y hệt. Sự xúc động mạnh mễ đến độ có thê tả như cái 
mà người ta gọi là một ảo ảnh ở sa mạc và cơn sôt trên biên cả." 

"Bulwer Lytton diễn tả những kinh nghiệm bí ân khó hiếu ấy như một 
loại kỳ lạ thuộc về tinh thần làm cho ta nhớ lại nhũng nơi và những người 
chưa từng gặp trước kia. Nhũng người theo học thuyết của Platon giải 
thích rằng đó là những tâm tranh đấu và bất thỏa mãn từ kiếp sống trước, 
bây giờ trôi lên." — H.M. Kitchener, "The Theory of Reincarnation", trang 
7. 

Chính tác giả (Đ.Đ. Narada) đã gặp vài người nhớ lại từng đoạn, đời 
sống của họ trong kiếp trước. Tác giả cũng có gặp một vài bác sĩ trứ danh 
ở Âu Châu có thế thôi miên người khác và làm cho họ nhớ lại tiền kiếp. 




414 


Phần 11 - Phật Pháp 


"Do hoàn cảnh thân cận trong quá khứ hay thuận lợi 
trong hiện tại. Tình thâm ở thòi xa xôi ấy mọc lên trở lại 
nhu hoa sen mọc trong nước. 15 " 

Trên thế gian có những nhân vật cao siêu xuất chúng, 
những bậc toàn giác như Đức Phật. Có thể nào chỉ trong 
một thời gian của một kiếp sống mà có thể trau gioi trí tuệ 
đến mức cao siêu toàn thiện như vậy chăng? Có thể nào có 
tình trạng tiến hóa đột ngột như vậy chăng? 

Ta giải thích thế nào về trường hợp của những nhân vật 
như Đức Khổng Tử, Homer, Panini, Buddhaghosa, và 
Plato, những bậc thiên tài xuất chúng như Kalidasa, 
Shakespeare, và những hạng thần đồng như Ramanujan, 
Pascal, Mozart, Beethoven v.v...? 

Các bậc cao siêu xuất chúng như vậy, dĩ nhiên đã trãi 
qua nhiều kiếp sống cao thuợng trong quá khứ và đã từng 
thâu thập những kinh nghiệm tuong tợ. Phải chăng là sự 
ngẫu nhiên hay hoàn cảnh thuận lợi đã đưa các vị ấy vào 
trong gia đình họ? 

Trong trường hợp các thần đồng hình như cũng tạo nên 
những thắc mắc cho các nhà khoa học. Vài nhân vật trong 
ngành y học giải thích rằng những hiện tượng như thần 
đồng, phát sanh do sự phát triển khác thường của những 
hạch tuyến như hạch màn mũi, từng quả tuyến và hạch thận 
tuyến. Nguyên nhân sự phát triển khác thường của các hạch 
tuyến ấy bên trong vài cá nhân nhất định cũng có thể là do 
nghiệp quá khứ. Tuy nhiên, nếu chỉ một vài hạch tuyến 
phát triển khác thường, làm sao Christian Heineken có thể 
nói chuyện ngay vài tiếng đồng hồ sau khi được sanh ra, 


15 


Xem "Buddhist Legends", tập 3, trang 108. 




Chương 24 - Do đâu tin có Tái Sanh? 


415 


đọc lại nhiều đoạn trong thánh kinh lúc lên một, trả lời 
những câu hỏi về địa du lúc lên hai, nói đuợc tiếng Pháp và 
tiếng La Tinh lúc lên ba, và khi lên bốn đã theo học các lóp 
triết? Neu chỉ vì có một vài hạch tuyến phát triển khác 
thường thì làm sao John Stuart Mill có thể đọc chữ Hy Lạp 
lúc mới ba tuổi, làm sao Macaulay có thể viết Thế Giới Sử 
lúc vừa sáu tuổi, làm sao William James Sidis đọc và viết 
rành chữ mẹ đẻ (Hoa Kỳ) lúc mới lên hai, đã đọc và viết 
những tiếng Pháp, Nga, Anh, Đức và chút ít La Tinh và Hy 
Lạp khi lên tám, làm sao Charles Bennet ở Manchester có 
thể nói được nhiều thứ tiếng lúc mới ba tuổi? Những người 
không phải trong giới khoa học có giải thích được chăng 
các sự kiện lạ lùng ấy? 16 Các nhà khoa học có giải thích 
được chăng vì sao các hạch tuyến ấy lại phát triển khác 
thường trong một vài người mà không phát triển trong 
người khác, hay tất cả mọi người? vấn đề thực sự còn chưa 
được giải quyết. 

Thuyết truyền thống riêng rẽ không đủ để giải thích các 
trường họp thần đồng. 

"Phải chi trong ông bà cha mẹ hay trong hàng con cháu 
các vị ấy cũng có những thần đồng, dầu kém hon, thì cũng 
là những sự kiện để chứng minh thuyết truyền thống." 

Đe giải thích vấn đề phức tạp ấy một cách thỏa đáng ta 
phải thêm vào thuyết truyền thống lý Nghiệp Báo và Tái 
Sanh. 

Có lý do nào để tin rằng chỉ vỏn vẹn kiếp sống hiện tại 
nay mà đủ có thể quyết định hạnh phúc vĩnh cửu hay cảnh 
khốn cùng vô tận trong tuong lai không? Bao nhiêu cố 


16 


Ceylon Observer", 21-11-1948. 




416 


Phần 11 - Phật Pháp 


gắng trong kiếp sống ngắn ngủi nhiều lắm là một trăm năm 
có thể là sự chuẩn bị thích nghi cho cuộc sống vĩnh cửu 
không? 

Neu chúng ta tin có hiện tại và tuong lai, tất nhiên chúng 
ta tin có quá khứ. 

Neu có những lý do để tin rằng có những kiếp sống 
trong quá khứ thì cố nhiên chúng ta không có lý do nào để 
không tin rằng sau khi kiếp hiện tại tạm thời chấm dứt 
chúng ta vẫn tiếp tục sống. 17 

Chỉnh những kiếp sống quá khứ và vị lai giải thích vì 
sao trong đời, lắm khi nguời hiền luong đạo đức phải chịu 
gian lao khốn khổ và có những nguời gian ác tàn bạo lại 
đuợc giàu sang may mắn. 18 

Chúng ta sanh ra trong trạng thái mà chính hành động 
của ta trong quá khứ đã tạo nên. Neu trong kiếp hiện tại, 
mặc dầu sống trong sạch, mà ta gặp phải những điều bất 
hạnh thì nên biết rằng đó là do nghiệp xấu của ta trong quá 
khứ. Trái lại, nếu đời sống nho bẩn tội lỗi mà ta vẫn đuợc 
an vui hạnh phúc, giàu sang, may mắn, thì đó cũng do 
nghiệp tốt của ta đã tạo trong quá khứ. Hành động tốt và 
xấu của ta trong hiện tại cũng sẽ tạo quả ngay khi co duyên 
hội đủ. 

Mộ văn hào Tây Phuong nói: 

"Dầu tin có những kiếp sống quá khứ hay không, niềm 
tin nay là giả thuyết hợp lý duy nhất khả dĩ bắt nhịp cầu để 
vuợt qua những cái hố trong sự hiểu biết của chúng ta về 


17 "Chúng ta phải đến chổ nhìn hiện tại như con đẻ của quá khứ và là cha mẹ 
của tương lai" — T.H. Huxley. 

18 Addison. 




Chương 24 - Do đâu tin có Tái Sanh? 


417 


các sự kiện trong đời sống hằng ngày. Lý trí cho ta biết 
rằng ý niệm về đời sống quá khứ và lý nghiệp báo có thể 
giải thích chẳng hạn như mức độ khác biệt giữa hai đứa trẻ 
sanh đôi, như làm thế nào có người như Shakespeare, với 
kinh nghiệm ít ỏi, giới hạn trong một kiếp sống, có thể mô 
tả chính xác một cách kỳ diệu bao nhiêu nhân vật, thuộc 
nhiều loại rất khác nhau, những cảnh tượng v.v... mà thực 
ra ông không thể biết được. Nó giải thích tại sao các tác 
phẩm của các bậc vĩ nhân vượt lên khỏi rất xa kinh nghiệm 
mà các vị ấy có thể có. Nó giải thích hiện tượng thần đồng 
và sự khác biệt sâu xa giữa người nay và người khác, trên 
phương diện tâm trí, đạo đức, tinh thần và vật chất, điều 
kiện, hoàn cảnh v.v... mà ta có thể quan sát ở khắp nơi trên 
thế gian." 


Nghiệp Báo và Tái Sanh giải thích những gì? 

Thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh giải thích: 

1. Vấn đề đau khổ mà chính ta phải chịu trách nhiệm; 

2. Tình trạng chênh lệch tựa hồ như bất công giữa người 
và người; 

3. Sự hiện hữu của những bậc vĩ nhân và những thần 
đẳng; 

4. Tại sao hai trẻ sanh đôi giống nhau y hệt về mặt vật 
chất, được nuôi dưỡng y như nhau, mà lại có những 
đặc tính hoàn toàn khác biệt về mặt tinh thần, đạo đức 
và trí tuệ; 

5. Tại sao trong một gia đình, nếu theo định luật truyền 
thống thì con cái phải giống nhau hết, mà trong thực tế 
thì lại khác; 

6. Tại sao có những người có khiếu đặc biệt: 

7. Tại sao cha mẹ và con cái lại có những đặc tính khác 
nhau về mặt đạo đức và trí tuệ; 



418 


Phần 11 - Phật Pháp 


8. Tại sao trẻ con lại có những tật xấu như tham lam, sân 
hận, ganh tỵ; 

9. Tại sao khi gặp một người nào lần đầu tiên, ta đã có 
thiện cảm hay ác cảm; 

10. Tại sao trong mỗi người lại có tiềm tàng ngủ thầm "một 
kho tàng đức hạnh và một hầm tật xấu"; 

11. Tại sao có sự thay đổi bất ngờ, bậc thiện trí thức trở 
thành tầm thường hay kẻ sát nhân bổng nhiên đổi tánh, 
sống như bậc thánh; 

12. Tại sao có trường hợp cha mẹ hiền lưong mà sanh con 
hung ác, trái lại cha mẹ hung dữ lạisanh con nhân từ; 

13. Tại sao, một đàng, ta như thế nào trong hiện tại là do ta 
đã như thế nào trong quá khứ, và ta sẽ như thế nào 
trong tưong lai là do ta như thế nào trong hiện tại; theo 
một đàng khác, trong hiện tại ta như thế nào không 
hoàn toàn bởi vì trong quá khứ ta đã như thế nào và 
trong tưong lai ta sẽ như thế nào cũng không hoàn toàn 
tùy thuộc noi chúng ta như thế nào trong hiện tại; 

14. Tại sao có những cái chết đột ngột và có sự thay đổi bất 
ngờ về tài sản sự nghiệp; 

15. Và trên tất cả, thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh giải 
thích vì sao có bậc toàn giác, những bậc giáo chủ toàn 
thiện như chư Phật, với đầy đủ đức tánh vật lý, tinh 
thần và trí tuệ. 




Chương 25 - Liên Quan Tương Sinh-Paticcasamuppada 


419 


Chương 25 - Liên Quan Tương Sinh-Paticcasamuppada 

"Không thê tìm ra một Tạo Hóa, một Brahma, hay một vị nào 
khác, làm chủ vòng luân chuyến của đời sống (Liên Quan 
Tưcmg Sinh). Chỉ có những hiện tirợng diễn tiến tùy duyên!" 

— Thanh Tịnh Đạo 


Tiến trình của hiện tượng tái sanh được Đức Phật giải 
thích đầy đủ trong Liên Quan Tương Sinh (Paticca 
Samuppãda). 

Paticca là "bởi vì" hay,"bởi", hay "tùy thuộc nơi". 
Samuppada là "phát sanh", hay "khởi đầu". Chiếu y theo 
ngữ nguyên, danh từ ấy là "phát sanh bởi vì", hay "phát 
sanh tùy thuộc", Paticca Samuppãda áp dụng cho trọn công 
thức nhân quả gồm tất cả 12 nhân và quả liên quan với 
nhau, Phạn ngữ gọi là Paccaya và Paccayuppaíĩna, nhân tạo 
duyên cho quả trổ sanh. Nên hiểu phương pháp tương quan 
của Paticca Samuppãda (Liên Quan Tương Sinh) như sau: 

- Bởi vì có A nên B phát sanh, bởi vì có B nên c phát 
sanh. Khi nào không có A tất nhiên không có B. Khi 
nào không có B thì c cũng không có. Nói cách khác, cái 
nay như vầy thì có cái kia; cái nay không phải như vầy 
thì cái kia không có (ỉmasmỉm satỉ, ỉdam hotỉ; imasmỉm 
asatỉ, ỉdam natthỉ hotỉ). 

Liên Quan Tương Sinh là một bài pháp giảng về tiến 
trình của hiện tượng sanh-tử chớ không phải là một lý 
thuyết triết học về sự tiến hóa của vũ trụ. Giáo lý nay chỉ đề 
cập đến vấn đề nguồn gốc của vòng sanh tử luân hồi, 
nguyên nhân của sự đau khổ, và chỉ nhằm mục đích giúp 




420 


Phần II - Phật Pháp 


chúng sanh thoát ra khỏi mọi đau khổ của đời sống, chớ 
không tìm giải thích những bí ẩn liên quan đến nguồn gốc 
cùng tột của vũ trụ. 

Pháp Liên Quan Tuơng Sinh chỉ giải thích "sự phát sanh 
của một trạng thái tùy thuộc nơi trạng thái truớc kế đó". 1 

Vô Minh (avijja) - tức không nhận thức chân lý về đau 
khổ, nguồn gốc của đau khô, sự chấm dứt đau khổ, và con 
đuờng dẫn đến sự chấm dứt đau khổ - là nguyên nhân 
chánh làm động lực thúc đẩy, chuyển động bánh xe đời 
sống. Nói cách khác, Vô Minh là không nhận thức thực 
tuớng của vạn pháp, hay không thấu đáo hiểu biết chân 
tuớng của chính mình. Chỉnh màng Vô Minh nhu lớp mây 
mù bao phủ, che lấp mọi sự hiểu biết chân chánh (Chánh 
Kiến). 

Đức Phật dạy rằng: 

"Vô Minh là lớp ảo kiến mịt mù dày đặc trong ấy chúng 
sanh quây quần quanh lộn." 2 . 

Đen khi lớp Vô Minh bị phá tan để trở thành tri kiến, 
nhu truờng hợp của chu Phật và chu vị A-La-Hán thì mọi 
vấn đề nhân và quả cũng chấm dứt. 

Trong kinh Itivuttaka 3 , Đức Phật dạy: 

"Nguời đã tiêu trừ ảo kiến và phá tan lớp tối tăm dầy đặc 
sẽ không còn thênh thang đi mãi nữa. Đối với nguời ấy 
không còn vấn đề nhân và quả."(Sutta Nikãya, trang 14) 


1 Tabbhavabhavibhavakaramatta - Abhidhammattha Sangaha. Xem "A 
Manual of Abhidhamma" của tác giả Narada Thera, trang 360. 

2 Sutta Nikãya, câu 730. 

3 Suuta Nipatta, trang 14. 




Chương 25 - Liên Quan Tương Sinh-Paticcasamuppada 


421 


Tùy thuộc nơi Vô Minh, Hành (samkhãra) phát sanh. 
Phạn ngữ "samkhãra" có rất nhiều ý nghĩa. Vì thế ta nên 
tùy truờng họp mà định nghĩa danh từ nay. Ở đây samkhãra 
là những Tu (cetanã) thiện (kusala), bất thiện (akusala), và 
không lay chuyển (anenja), tạo nghiệp (kamma) đua đi Tái 
Sanh. Cetanã bất thiện nằm trong 12 loại tâm bất thiện. 
Cetanã thiện nằm trong 8 loại tâm tịnh hảo (sobhana) và 5 
loại tâm thiện trong thiền sắc Giới (rũpaJhãna). Cetanã 
không lay chuyển nằm trong bốn loại tâm thiện trong thiền 
Vô Sắc Giới (arũpaJhãna). 

Trong Ngũ uẩn, samkhãra là danh từ gọi chung 50 trong 
52 tâm sở. Hai tâm sở còn lại là Thọ và Tuởng. 

Những Tu (cetanã) của bốn loại tâm thánh đạo siêu thế 
(lokuttara maggacitta), đuợc coi nhu không phải là 
samkhãra (hành), bởi vì những loại tâm nay huớng về sự 
tận diệt Vô Minh. 

Trí tuệ (paiĩna) là thành phần chánh yếu trong các loại 
thánh đạo tâm. 

Trái lại, trong các loại tâm hiệp thế, yếu tố quan trọng là 
cetanã. 

Tất cả những tư tưởng, lời nói và việc làm, thiện và bất 
thiện, đều được bao gồm trong Hành (samkhãra). Những 
hành động tốt hay xấu - trực tiếp phát sanh từ Vô Minh hay 
bị Vô Minh gián tiếp làm động cơ thúc đẩy - đều nhất định 
phải tạo nghiệp, nghĩa là có tác động kéo dài thêm cuộc 
hành trình xa xôi của vòng luân hồi. 

Ngược lại, những hành động (bằng thân, khẩu hay ý) 
hoàn toàn trong sạch, tuyệt đối không xuất phát từ tham, 
sân, si, nhất định phải thoát ra khỏi vòng phiền não của đời 



422 


Phần II - Phật Pháp 


Sống. Do đó Đức Phật so sánh Giáo Pháp của Ngài như một 
chiếc bè mà chúng sanh có thể nưong theo để cố gắng vượt 
qua đại dưong của cuộc sống. Những hành động của chư 
Phật và chư vị A-La-Hán không thể gọi là Hành 
(samkhãra) vì các Ngài đã hoàn toàn tận diệt Vô Minh. 

Vô Minh chiếm một phần quan trọng trong những hành 
động bất thiện và vẫn có tiềm tàng ngủ ngầm trong những 
hành động thiện. Như vậy cả hai hành động, thiện và bất 
thiện, đều được coi là bắt nguồn từ Vô Minh. 

Tùy thuộc noi Hành, tức hành động thiện và bất thiện 
trong kiếp vừa qua, "Thức-Tái-Sanh" (patisandhi vinnãna), 
hay Thức-Nối-Liền, phát sanh trong kiếp kế. Gọi là Thức- 
Tái-Sanh hay Thức-Nối-Liền vì thức ấy nối liền kiếp quá 
khứ với kiếp hiện tại. Chính đây là thức đầu tiên trong một 
kiếp sống của chúng sanh. Trong trường hợp là người thì 
đó là thức đầu tiên của một chúng sanh khi bà mẹ thọ thai. 
Hiểu một cách chính xác, Thức, trong Liên Quan Tưong 
Sinh là 19 loại Thức-Tái-Sanh được mô tả trong Vi Diệu 
Pháp (Abhidhamma). Tất cả ba mưoi hai loại tâm quả 
(vipãkacitta) kinh nghiệm trong kiếp sống vừa qua cũng 
được hàm xúc trong danh từ ấy. 

Bào thai trong bụng mẹ được cấu tạo do sự phối họp của 
thức-tái-sanh với tinh trùng và minh châu của cha mẹ. 
Trong thức ấy có ngủ ngầm tất cả những cảm giác đã thọ, 
những đặc tính và những khuynh hướng riêng biệt trong 
dòng đời đã qua của một cá nhân. 



Chương 25 - Liên Quan Tương Sinh-Paticcasamuppada 


423 


Thức-tái-sanh được coi là tinh khiết 4 vì không bắt nguồn 
từ tham, sân, si 5 , cũng không xuất phát từ không-tham, 
không-sân, không-si 6 . 

Danh-Sắc (nãma-rũpa) phát sanh cùng một lúc với thức- 
tái-sanh. 

Hành và Thức (samkhãra và viiĩnãna) thuộc về hai kiếp, 
quá khứ và hiện tại, của một chúng sanh. Thức và Danh- 
sắc trái lại, cùng phát sanh trong một kiếp sống. 

Danh từ kép Danh-Sắc (nãma-rũpa) gồm hai hợp tổ: 
"Danh" (nãma), phần vô hình, và "Sắc" (rũpa), phần hữu 
hình, của một chúng sanh. Ta nên phân biệt Danh-Sắc 
trong trường họp "Danh" riêng biệt và "Sắc" riêng biệt, và 
trường họp "Danh-Sắc" họp chung. Trong cảnh Vô sắc 
Giới (arũpa), chỉ có Danh mà không có sắc. Trong cảnh 
giới Vô Tưởng Thiên (asanha), chỉ có sắc mà không có 
Danh. Trong Dục Giới (kamma) và sắc Giới (rũpa), cả 
Danh và sắc đồng phát sanh một lượt, cùng một lúc. 

Danh ở đây là ba uẩn: Thọ, Tưởng và Hành, cả ba cùng 
phát sanh một lượt với "thức-tái-sanh". 

Sắc là ba lần "mười-thành-phần": 

1. "mưòi-thành-phần" của thân, 

2. "mười-thành-phần" của giống (nam nữ), và 

3. "mười-thành-phần" của ý căn, cũng cùng khởi sanh một 
lượt với thức-tái-sanh, do nghiệp quá khứ tạo nên. 


4 "Thức nầy là tinh khiết", pabhassaram idam cittam, Đức Phật dạy như vậy 
trong Anguttara Nikãya, Tăng Nhứt A Hàm, tập 1, trang 10. Theo chú 
giải, Đức Phật nói vậy khi đề cập đến thức-tái-sanh. 

5 Trong trường họp "Quả Vô Nhân" (Ahetuka vipãka). 

6 Trong trường họp "Quả Vô Nhân"(Sahetuka vipãka). 




424 


Phần II - Phật Pháp 


Mười thành phần của thân gồm có bốn nguyên tố gọi là 
Tứ Đại: 

1. Nguyên tố có đặc tánh duỗi ra (pathavi), đất; 

2. Nguyên tố có đặc tánh làm dính liền, hay kết hợp lại 
(apo), nước; 

3. Nguyên tố có đặc tánh làm nóng (tejo), lửa; 

4. Nguyên tố có đặc tánh là chuyển động (vajo), gió; 

Và sáu chuyển hóa (upada rũpa) của bốn nguyên tố ấy là; 

5. Màu sắc (vanna) 

6. Mùi(gandha) 

7. Vị (rasa) 

8. Bản chất dinh dưỡng (oja) 

9. Sinh khí (jivitindrĩya) và 

10. Thân (kãya) 

Mười-thành-phần của giống và mười-thành-phần của ý 
căn gồm 9 thành phần đầu (tức từ nguyên tố một đến 
nguyên tố 9), và thứ 10 là giống (nam hay nữ), hoặc ý căn 
(vatthu), tức căn cứ, hay nơi mà từ đó tâm phát sanh. 

Như vậy ta thấy hiển nhiên rằng ngay từ lúc bà mẹ thọ 
thai, chúng sanh đã có nam tanh hay nữ tánh rồi. Và chính 
nghiệp quá khứ là nguyên nhân. 

Phạn ngữ "kãya" ở đây có nghĩa là phần nhạy, khả năng 
"xúc" của thân (pasada). 

về giống (nam tánh hay nữ tánh), ngay lúc bà mẹ thọ 
thai, tuy chưa nở nang đầy đủ để hiển lộ ra hình thức, 
những khả năng trở thành nam hay nữ vẫn còn tiềm tàng. 
Cũng như ý căn, căn nguyên xuất phát ra ý, hay nơi trú 
ngụ, trụ sở của ý mà ta giả định là tim hay não, chưa hình 
thành lúc thọ thai. Tuy nhiên khả năng trở thành của ý căn 
vẫn còn tiềm tàng. 



Chương 25 - Liên Quan Tương Sinh-Paticcasamuppada 


425 


về điểm nầy nên ghi nhận rằng Đức Phật không có chỉ 
rỏ nhất định phần nào trong thân là ý căn. Vào thòi Ngài 
còn tại tiền, phần đông chủ trưong, như kinh Upanishads, 
rằng tim là căn nguyên xuất phát ra ý. Trong kinh Patthana, 
Nhân Quả Tương Quan, khi đề cập đến căn ý, Đức Phật 
dùng những danh từ gián tiếp như "yam rũpam nissaya - 
tùy thuộc nơi phần vật chất ấy", mà không chỉ rõ phần vật 
chất ấy có phải là tim hay não. Tuy nhiên những nhà chú 
giải, như Đức Buddhaghosa và Anurudha, quả quyết rằng ý 
căn là tim. Nên biết rằng Đức Phật không chấp nhận cũng 
không bác bỏ chủ trương phổ thông thời bấy giờ cho rằng ý 
căn là tim. 

Trong thời ký thai ghén, Lục Căn (salayatana) của thai 
bào dần dần phát triển từ những hiện tượng tâm-vật-lý gồm 
tiềm lực vi tế vô tận trở thành guồng máy lục căn vô cùng 
phức tạp. Rất giản dị lúc ban sơ, guồng máy con người dần 
dần trở thành vô cùng phức tạp. Những máy móc thường 
thì trái lại, phức tạp lúc mới phát minh rồi dần dần trở nên 
giản dị, đến đổi lắm khi chỉ dùng sức của một ngón tay 
cũng đủ làm chuyểu động một bộ máy vĩ đại. Guồng máy 
lục căn của con người vận chuyển tự nhiên một cách tự 
động, gần như máy móc, không cần phải có một tác nhân 
nào tương tợ như một linh hồn để điều khiển. Mồi căn 
(nhãn, nhĩ, tỷ, nhiệt, thân, ý) đều có những đối tượng và 
những sinh hoạt riêng biệt. Mồi đối tượng của lục căn, tức 
lục trần-sắc, thinh, hương vị, xúc, pháp - tiếp xúc với mồi 
căn liên hệ, làm phát sanh một loại "thức" . Như sắc tiếp 
xúc với nhãn làm phát sanh nhãn thức, thinh xúc với nhĩ 
làm phát sanh nhĩ thức v.v... Điểm giao hợp liên quan của 
ba yếu tố "căn" (giác quan), "trần" (đối tượng của giác 



426 


Phần II - Phật Pháp 


quan), và "thức" là Xúc (phassa). Xúc hoàn toàn khách 
quan. 

Đức Phật dạy: 

"Vì có mắt (nhãn) và hình thể ( sắc) nên nhãn thức phát 
sanh, xúc là điểm giao hợp của ba yếu tố ấy. Vì có tai (nhĩ) 
và âm thanh (thinh) nên nhĩ thức phát sanh. Vì có mũi (tỷ) 
và mùi (huong ) nên tỷ thức phát sanh. Vì có luõi (thiệt) và 
vị (vị) nên thiệt thức phát sanh. Vì có thân (thân) và vật có 
thể sờ đụng (xúc) nên thân thức phát sanh. Vì có tâm (ý) và 
đối tuợng của tâm (pháp) nên ý thức phát sanh. Điểm giao 
hợp của ba yếu tố ấy là Xúc (phassa ). 7 

Vậy nên hiểu rằng sự đụng chạm suông không phải là 
xúc (phassa), vì muốn có xúc (phassa) phải có đủ ba yếu tố: 
đối tuợng, giác quan và thức (na sangatimatto eva phasso). 

Tùy thuộc noi Xúc, Thọ (vevanã) phát sanh. 

Một cách chỉnh xác, chỉnh Thọ cảm giác một đối tuợng 
ấy tiếp xúc với giác quan. Chính Thọ thâu nhận quả lành 
hay quả dữ của những hành động trong hiện tại hay trong 
quá khứ. Ngoài tâm sở Thọ không có một linh hồn hay một 
bản ngã nào thọ huởng quả lành hay gặt hái quả dữ. 

Trong tất cả những loại tâm vuong đều có tâm sở Thọ. 
Đại khái có ba loại Thọ là: thọ lạc (somanassa) hay cảm 
giác vui, hạnh phúc; thọ khổ (domanassa) hay cảm giác 
buồn, phiền não; và thọ vô ký (adukkhamasukha), không 
hạnh phúc cũng không phiền não. Họp với cảm giác đau 
đớn (dukkha) và sung suớng (sukha) về vật chất, thì có tất 
cả năm loại cảm giác (thọ). Thọ vô ký, không vui suớng, 


7 Samyutta Nikaya, Tạp A Hàm, phần ii, trang 70. Kindred Sayings, phần 
ii, trang 50. 




Chương 25 - Liên Quan Tương Sinh-Paticcasamuppada 


427 


hạnh phúc, cũng không đau khổ, phiền não, còn có tên là 
upekkha mà ta không nên lầm lẫn với tâm xả, hay trạng 
thái tâm bình thản. 

Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), chỉ có cảm giác đau 
đớn trong một loại tâm vuong, và chỉ có một cảm giác sung 
suớng trong một loại tâm vuong khác. Hai loại tâm vuong 
có liên quan đến cảm giác phiền não. Ngoài ra, trong tám 
muoi lăm loại tâm vuong (89 - 4 - 85) còn lại, đều có cảm 
giác hạnh phúc hay vô ký. 

Nên ghi nhận rằng Đạo Quả Níp-Bàn là hạnh phúc 
không có liên quan gì đến Thọ (vedana). Đức Phật dạy rằng 
Đạo Quả Níp-Bàn là hạnh phúc cao thuợng nhất trong các 
hạnh phúc, nhung đó không phải là trạng thái thọ huởng 
những cảm giác sung suớng hay hạnh phúc. 

Đạo Quả Níp-Bàn là hạnh phúc giải thoát ra khỏi mọi 
hình thức đau khổ. 

Tùy thuộc noi Thọ, Ái phát sanh. Cũng nhu Vô Minh, 
Ái hay Dục (tanha) rất quan trọng. Luyến ái, khao khát, 
bám níu, là một vài danh từ thuờng dùng để phiên dịch 
Phạn ngữ "tanha". 

Có ba loại ái dục là: 

1. Ái Dục duyên theo nhục dục ngũ trần( kammatanha). 

2. Ái Dục duyên theo những khoái lạc vật chất có liên quan 
đến chủ truong thuờng kiến (bhava tanha). Trong lúc thọ 
huởng, nghĩ rằng vạn vật là truờng tồn vĩnh cửu, và 
những khoái lạc nay sẽ mãi mãi tồn tại. 

3. Ái Dục duyên theo những khoái lạc vật chất có liên quan 
đến chủ truong đoạn kiến (vibhava tanha). Trong lúc thọ 
huởng, nghĩ rằng tất cả đều tiêu diệt sau khi chết. Chết là 
hết. 



428 


Phần II - Phật Pháp 


Bhava-tanha có khi được giải thích là sự luyến ái đeo níu 
trong Sắc Giới, và Vibhava-tanha là sự luyến ái đeo níu 
trong Vô Sắc Giới. Hai Phạn ngữ ấy thường được dịch là ái 
dục đeo níu theo sự sống và ái dục đeo níu theo sự không- 
sống, không-sinh-tồn. 8 

Có sáu loại ái dục liên quan đến lục trần (sắc, thinh, 
hưong, vị, xúc, pháp). Neu tính có sáu ái dục liên quan đến 
lục căn và sáu ái dục liên quan đến lục trần thì tất cả là 
mười hai. Neu tính luôn ái dục trong quá khứ , hiện tại, và 
tưong lai thì có tất cả 36. Và nếu tính cả ba loại ái dục kể 
trên thí có 108. 

Đối với người thường trong thế gian, loại aí dục đeo níu 
theo nhục dục ngũ trần phát triển một cách rất là tự nhiên. 
Chế ngự sự khao khát của lục căn thật khó khăn vô cùng. 
Hai yếu tố quan trọng và hùng mạnh nhất trong Liên Quan 
Tương Sinh là Vô Minh và Ái Dục, hai nguyên nhân chánh 
làm chuyển động bánh xe luân hồi. Vô Minh là nguyên 
nhân trong quá khứ, tạo điều kiện cho hiện tại, tạo điều 
kiện cho tương lai. Ái Dục là nguyên nhân trong hiện tại, 
tạo điều kiện cho tương lai. 

Tùy thuộc nơi Ái, phát sanh Thủ (Upadana), cố bám lấy 
vật ham muốn. Thủ là Ái Dục tăng trưởng đến mức cao độ. 
Ái Dục như đi mò trong đêm tối để lấy trộm một vật. Thủ 
như chính sự trộm cắp. Nguyên nhân của Thủ là cả hai, 
luyến ái và lầm lạc. Do Thủ phát sanh ý thức sai lầm"Tôi" 
và "Của tôi". 

Thủ có bốn: nhục dục, tà kiến, thân kiến và chủ trương 
sai lầm cho rằng có một linh hồn trường cửu. 


Xem Chương 6. 




Chương 25 - Liên Quan Tương Sinh-Paticcasamuppada 


429 


Thân kiến và chủ trương lầm lạc về linh hồn trường cửu 
cũng được coi là tà kiến. 

Tùy thuộc nơi Thủ, Hữu (Bhava) phát sanh. Theo căn 
nguyên của danh từ, bhava có nghĩa là "đang trở thành". 
Hữu (bhava) là cả hai, hành động tạo nghiệp 
(kammabhava) thiện và bất thiện (tiến trình tích cực của sự 
trở thành), và những cảnh giới của chúng sanh (tiến trình 
tiêu cực của sự trở thành). Có sự khác biệt tế nhị giữa Hành 
(samkhãra) và Hữu (kammabhava). Hành là hành động 
trong quá khứ. Hữu là hành động trong hiện tại. Cả hai đều 
là hành động tạo nghiệp, hữu (kammabhava) tạo điều kiện 
cho sự tái sanh sắp đến. 

Tùy thuộc nơi Hữu có sự Sanh (jati) trong kiếp kế. Một 
cách chỉnh xác, Sanh là sự khởi phát của những hiện tượng 
tâm-vật-lý (khandanam patubhavo). 

Lão và Tử Ợaramarana) là hậu quả hiển nhiên của Sanh. 

Quả phát sanh vì có nhân. Vậy, nếu không có Nhân tức 
không có Quả. Neu Nhân chấm dứt, tức nhiên Quả cũng 
chấm dứt. 

Vấn đề được rỏ ràng hơn nếu ta suy nghiệm Liên Quan 
Tương Sinh theo chiều ngược như thế nay: 

Lão và Tử chỉ có thể hiện hữu trong một cơ thể tâm-vật- 
lý, tức trong một guồng máy lục căn. Một cơ thể tương tợ 
cần phải được "sanh" ra. Mà Sanh là hậu quả dĩ nhiên của 
nghiệp quá khứ (tức những hành động trong thời gian trước 
đó), phát sanh do Thủ và Ái tạo duyên. Ái chỉ phát sanh khi 
có Thọ, và Thọ là hậu quả của sự xúc chạm giữa Lục Căn 
và Lục Trần. 



430 


Phần II - Phật Pháp 


Như vậy, tức phải có Lục Căn. Mà không thể có Lục 
Căn nếu không có Danh-Sắc, tâm và cơ thể vật chất. Tâm 
phát sanh do Thức Tái-sanh tạo duyên. Thức Tái-sanh do 
sinh hoạt tâm linh trong quá khứ (Hành), và Hành bắt 
nguồn từ Vô Minh, nghĩa là không nhận thức được thực 
tướng của vạn hữu. 

Toàn thể phương thức có thể tóm tắt như sau: 

Tùy thuộc nơi Vô Minh phát sanh Hành. 

Tùy thuộc nơi Hành phát sanh Thức. 

Tùy thuộc nơi Thức phát sanh Danh-Sắc 
Tùy thuộc nơi Danh-Sắc phát sanh Lục Căn. 

Tùy thuộc nơi Lục Căn phát sanh Xúc. 

Tùy thuộc nơi Xúc phát sanh Thọ. 

Tùy thuộc nơi Thọ phát sanh Ái. 

Tùy thuộc nơi Ái phát sanh Thủ. 

Tùy thuộc nơi Thủ phát sanh Hữu. 

Tùy thuộc nơi Hữu có Sanh. 

Tùy thuộc nơi Sanh có Lão, Tử, sầu Muộn, Ta Thán, 

Đau Khổ, Buồn Rầu, và Thất Vọng. 

Đó là trọn vẹn các yếu tố cấu thành đau khổ. 

Tận diệt Vô Minh dẫn đến chấm dứt Hành. 

Chấm dứt Hành dẫn đến chấm dứt Thức. 

Chấm dứt Thức dẫn đến chấm dứt Danh-Sắc. 

Chấm dứt Danh-Sắc dẫn đến chấm dứt Lục Căn. 

Chấm dứt Lục Căn dẫn đến chấm dứt Xúc. 

Chấm dứt Xúc dẫn đến chấm dứt Thọ. 

Chấm dứt Thọ dẫn đến chấm dứt Ái. 

Chấm dứt Ái dẫn đến chấm dứt Thủ. 

Chấm dứt Thủ dẫn đến chấm dứt Hữu. 

Chấm dứt Hữu dẫn đến chấm dứt Sanh. 



Chương 25 - Liên Quan Tương Sinh-Paticcasamuppada 


431 


Chấm dứt Sanh dẫn đến chấm dứt Lão, Tử, sầu Muộn, 

Ta Thán, Đau Khổ, Buồn Rầu, và Thất Vọng. 

Đỏ là chấm dứt hậu quả của các yếu tố cấu thành Đau 

Khổ. 

Hai yếu tố đầu tiên của Liên Quan Tuơng Sinh (Vô 
Minh, Hành) thuộc về quá khứ. Tám yếu tố giữa thuộc về 
hiện tại. Và hai yếu tố cuối cùng thuộc về vị lai. 

Cả hai, Hành (samkhãra), thiện và bất thiện, và Hữu 
(bhava), đều đuợc xem là nghiệp (kamma). Vô Minh 
(avijja), Ái (tanha) và Thủ (upadana) là khát vọng hay ô 
nhiễm (kilesa). Thức, Danh-Sắc, Lục Căn, Xúc, Thọ, Sanh, 
Lão, Tử đều là quả (vipãka). 

Nhu vậy Vô Minh, Hành, Ái,Thủ và Hữu là năm nguyên 
nhân trong quá khứ tạo duyên (điều kiện) cho năm quả 
trong hiện tại là Thức, Danh-Sắc, Lục Căn, Xúc và Thọ 
phát sanh. Cùng thế ấy Ái, Thủ, Hữu, Vô Minh và Hạnh 
trong hiện tại tạo duyên cho năm quả kế trên phát sanh 
trong tuong lai. 

Tiến trình Nhân và Quả liên tục diễn tiến vô cùng tận. 
Không thể nhận ra khởi điểm của tiến trình ấy vì ta không 
quan niệm đuợc lúc nào trong dòng thời gian vô tận, luồng 
sống của ta không bị màng Vô Minh bao phủ. Tuy nhiên, 
giờ phút nào mà trí tuệ thay thế Vô Minh và luồng sống 
chứng nghiệm đuợc bản chất của Níp-Bàn (Nibbana dhatu) 
thì, chỉ đến chừng ấy, tiến trình sanh tử mới chấm dứt. 



432 


Phần II - Phật Pháp 


"Chỉnh Vô Minh dẫn dắt ta đi vòng quanh ảm đạm 
Rầy đây mai đó của chuỗi dài sanh-tử, tử-sanh vô cùng 

ff9 

tận. 


9 Chalmers, "Buddha's Teachings", câu 729-730. 





Chương 25 - Liên Quan Tươỉĩg Sinh-Paticcasamuppada 


433 

















434 


Phần II - Phật Pháp 


Nhân. 
(Holu) 


Quầ - 
(Pha la) 


-Khât vong 
(Kilesa) 


Hành đống 
(Kamrna) 

- Hâu quả - 
(Vipaka) 


• 1 Võ minh 
2 Hành 

' 3 Thức 

4 Danh sác 

5 Lục căn 

6 Xúc 
7. Thọ 

[8 Ai 

L«J. Thủ 


1—10 I lữu 


11. Sanh 
12 Lâo&Từ 


Ai 

Thủ 

.Hữu 

r Sanh 
1 Lão & Từ 


Võ minh 
Hành 

Thức 
Danh sắc 
Lục căn 
Xúc 
Tho 


Nhân quá khử 

Quá hiện lại 


Nhan hiện tai 


Quả vị lai 





























Chương 26 - Những hình thức Sanh và Tử 


435 


Chương 26 - Những hình thức Sanh và Tử 

"Mãi mãi hạng thiến trí tìm đi tái sanh, 

Mãi mãi sanh đến, rồi tử đến, 

Mãi mãi người khác đưa ta đến mồ." 

— Tạp A Hàm 


Pháp Liên Quan Tương Sinh dùng những danh từ kỹ 
thuật tế nhị để diễn tả tiến trình sanh tử và dạy rằng hiện 
tượng chết phát sanh do một trong bốn nguyên nhân sau 
đây: 

1. Sự kiệt lực của Nghiệp Tái Tạo (kammakkhaya) 

Người Phật tử tin rằng thông thường, các tư tưởng, tác ý, 
hay ý muốn thật mạnh lúc sinh tiền, sẽ hồi sinh với một 
năng lục mạnh mẽ trong giờ phút lâm chung. Chính tư 
tưởng cuối cùng ấy tạo điều kiện cho sự tái sanh sắp đến. 
Khi năng lực của Nghiệp Tái Tạo (ịanaka) đã kiệt thì 
những sinh hoạt của cơ thể mà luồng sinh lực nằm trong đó 
cũng chấm dứt. Có khi chấm dứt sớm hơn tuổi thọ thông 
thường trong cảnh giới ấy. Trong trường hợp nay thường 
xuyên xảy đến cho chúng sanh trong cảnh khổ (apaya) 
nhưng cũng có thể xảy ra trong những cảnh giới khác. 

2. Hết tuổi thọ (ayukkhaya) 

Tuổi thọ có thể dài hay ngắn tùy vào cảnh giới. Những 
cái chết tự nhiên như chết già, chết vì hết tuổi thọ, thuộc về 
loại nay. 

Có những cảnh giới trong ấy kiếp sống dài hơn ở những 
cảnh khác. Trong cảnh giới của mình, nếu tuổi thọ đã đến 
mức tối đa, kiếp đã mãn, thì dầu nghiệp lực còn mạnh cũng 




436 


Phần II - Phật Pháp 


phải chết. Tuy nhiên, nếu năng lực của Nghiệp Tái Tạo thật 
mạnh, nghiệp lực có thể tự hồi sanh, tạo "Sắc" mới trong 
cảnh giới ấy hay trong một cảnh giới cao hon, nhu truờng 
hợp chu Thiên. 

3. Nghiệp Tái Tạo và tuổi thọ đồng thời chấm dứt 
cùng một lúc (ubhayakkhaya). 

4. Một nghiệp lực ngược chiều, thật mạnh, ngăn 
chận, làm bế tắc thình lình luồng trôi chảy của Nghiệp 
Tái Tạo (upacchedaka kamma). 

Những cái chết đột ngột, bất đắc kỳ tử, và những trường 
hợp yểu tử đều do nhân nay. 

Một năng lực thật mạnh có thể đổi chiều hướng một mũi 
tên bay, hay ngăn chặn lằn bay, làm cho mũi tên roi xuống 
đất. Cũng dường thế ấy, một nghiệp lực thật mạnh trong 
quá khứ có thể đánh tan tiến trình tư tưởng cuối cùng và 
tiêu diệt kiếp sống tâm linh của một chúng sanh. Cái chết 
của Devadatta (Đe Bà Đạt Đa) là do nghiệp tiêu diệt mà 
ông đã tạo. 

Ba trường hợp đầu tiên được gọi chung là "chết đúng 
thì" (kala marana). Trường họp thứ tư là "chết không đúng 
thì" (akala marana). 

Như ngọn đèn dầu có thể tắt vì bốn nguyên nhân: 

1. Tim lụn. 

2. Dầu cạn. 

3. Tim lụn và dầu cạn cùng lúc, và 

4. Những nguyên nhân khác từ bên ngoài như một con 

gió mạnh thổi qua. 

Theo Phật Giáo cũng có bốn lối sanh là: 



Chương 26 - Những hình thức Sanh và Tử 


437 


1. Noãn sanh (andaja), sanh từ trong trứng. 

2. Bào sanh (jalabuja), sanh từ trong bào thai. 

3. Thấp sanh (samsedaja), sanh từ cho ẩm thấp. 

4. Hóa sanh (opapatika), đột nhiên sanh ra. 

Tất cả chúng sanh đều được sanh ra theo một trong bốn 

1 Ặ • Ặ 

lôi ây. 

Chim và những loài bò sát có trứng thuộc loại noãn 
sanh. Người, một vài cảnh Tròi trên quả địa cầu, và loài thú 
thuộc loại thai sanh, hay bào sanh. Có những mầm giống 
được sanh ra và trưởng thành từ noi ẩm thấp, như vài loại 
côn trùng, thuộc loại thấp sanh. Những chúng sanh thuộc 
loại hóa sanh thường là vô hình đối với con người, tức mắt 
người không thể thấy. Do nghiệp quá khứ, các chúng sanh 
ấy bồng nhiên xuất hiện, khởi phải qua một giai đoạn phôi 
thai nào. Ngạ quỉ (peta), chư Thiên (deva), và chư Phạm 
Thiên (Brahma) đều thuộc loài hóa sanh. 




438 


Phần II - Phật Pháp 


Chương 27 - Những Cảnh Giới 

"Không thê đi đến mức cùng tận của thế gian 

— Tăng Nhứt A Hàm 


Theo Phật Giáo, quả địa cầu chỉ là một điểm nhỏ trong 
vũ trụ bao la, không phải là nơi duy nhất trên đó có sanh 
linh, mà con người cũng không phải là chúng sanh duy 
nhất. Chúng sanh vô cùng tận, mà hệ thống tinh tú cũng cô 
cùng tận. "Bào thai không phải là con đường duy nhất để đi 
tái sanh" . Ta cũng có thể đi mãi đến mức cùng tận của thế 
gian 1 . Đức Phật dạy như vậy. 

Tùy theo nghiệp thiện hay bất thiện đã tạo, chúng sanh 
có thể tái sanh vào một trong ba mươi mốt (31) cảnh giới. 

Có bốn trạng thái bất hạnh được xem là khổ cảnh 
(apaya) 2 vì cả tinh thần lẫn vật chất đều chịu đau khổ. Bốn 
cảnh giới ấy là: 

1. Địa Ngục (Niraya). 

"Ni" là không có. "Aya" là hạnh phúc. Niraya là cảnh 
giới trong đó không có hạnh phúc, là cảnh khổ mà một 
chúng sanh phải chịu vì đã tạo nghiệp bất thiện, hay nói 
cách khác, là trạng thái đau khổ mà chúng sanh phải chịu 
để trả quả bất thiện đã tạo lúc nào trong quá khứ. Khổ cảnh 
không phải là địa ngục trường cửu mà chúng sanh bị bắt 
buộc phải ở trong đó để chịu hình phạt đau khổ một cách 
vĩnh viễn. 


1 Xem Kindred Sayings, phần i, trang 85-86. 

2 Apa + aya =không có hạnh phúc. Niraya (Ni + aya) cũng có nghĩa "thiếu 
hạnh phúc" 





Chương 27 - Những Cảnh Giới 


439 


Đen lúc trả xong nghiệp xấu, kẻ bất hạnh cũng có thể tái 
sanh vào một cảnh giới khác, an vui hạnh phúc, nhờ các 
thiện nghiệp đã tạo. 

2. Cảnh Thú (Tiracchana-yoni). 

"Tiro" là xuyên qua. "Acchana" là đi. Tiracchana-yoni là 
cảnh giới của loại cầm thú. nguời Phật tử tin có sự tái sanh 
vào cảnh thú vì đã tạo nghiệp xấu. Tuy nhiên, nếu có tích 
trữ thiện nghiệp thích đáng, từ cảnh thú chết đi, cũng có thể 
tái sanh vào cảnh nguời. Một cánh chính xác, ta phải nói 
rằng cái nghiệp đã biểu hiện duới hình thức thú có thể biểu 
hiện duới hình thức nguời, hay nguợc lại. Cũng nhu luồng 
điện có thể biển hiện kế tiếp duới nhiều hình thức nhu ánh 
sáng, hoi nóng, động lực v.v... Nhu vậy, động lực không 
phải do hơi nóng, cũng không phải do ánh sáng mà phát 
sanh. Cùng thế ấy, không phải nguời trở thành thú hay thú 
trở thành nguời 3 .Ta cũng ghi nhận rằng lắm khi có những 
con thú nhu mèo, chó sống còn đầy đủ hơn nguời, tuy vẫn 
mang hình thức thú. Đó cũng do tiền nghiệp. 

Chính Nghiệp tạo tinh chất của sắc tuớng. Hình thể nhu 
thế nào là do hành động thiện hay bất thiện trong quá khứ. 

3. Cảnh Ngạ Quỉ (Peta-joni). 

Đúng theo nguyên ngữ, "Peta" là nguời đã ra đi, hay 
nguời tuyệt đối không có hạnh phúc. Cảnh ngạ quỉ có nhiều 
hình thù xấu xa dị tuớng mà mắt thuờng của nguời không 
thể thấy. Ngạ quỉ không có cảnh giới riêng biệt của mình 
mà sống trong rừng bụi, ở những nơi dơ bẩn v.v... Bộ 
Samyatta (Tạp A Hàm) cũng có đoạn nhắc đến cảnh ngạ 
quỉ. 


3 Xem Chương 31. 




440 


Phần II - Phật Pháp 


Đức Moggallana (Mục Kiền Liên) miêu tả trạng thái đau 
thuơng ấy nhu sau: 

"Vừa rồi, đi từ đồi kên kên xuống, tôi có thấy một đám 
diều, quạ và kên kên tranh nhau xô đẩy và mổ cắn một 
chúng sanh chỉ còn bộ xuơng, đang bay lơ lửng trên không 
trung và kêu la rên siết. Nay đạo hữu, lúc đó tôi có ý nghĩ 
nhu sau:- Thật là quái lạ! Vì sao chúng sanh có thể đến đồi 
ký hình dị thể, tàn tệ nhu thế, thật là kinh dị." 

"Khi bạch với Đức Phật. Ngài dạy rằng nguời ấy truớc 
kia là một tên đồ tể, do nghiệp đã tạo trong quá khứ , phải 
lâm vào trạng thái ấy trong hiện tại. 4 

Theo sách Milinda vấn Đạo, có bốn hạng ngạ quỉ: 

Hạng Vantasika, sống bằng vật ói mửa của kẻ khác, 
hạng Khuppipasino, phải luôn luôn chịu đói khát, hạng 
Nijjhamatanhika, phải chịu khát đến hao mòn tiều tụy, hạng 
Paradattupajivino, chỉ sống nhờ thực vật của nguời khác 
cho. 

Trong kinh Tirokudda sutta (Khuđaka Patha) có dạy 
rằng những hạng ngạ quỉ kể trên có thể huởng đuợc phuớc 
báu mà thân quyến họ đã tạo nên và hồi huớng đến họ, và 
cũng có thể nhờ đó mà tái sanh sang một cảnh giới khác có 
hạnh phúc hơn. 

4. Cảnh Giới A Tu La (Asura-yoni). 

Là cảnh giới của những nguời không bao giờ hớn hở vui 
tuơi và không bao giờ có những cuộc tiêu khiển giải trí. Họ 
là một hạng chúng sanh khác cũng đau khổ tuơng tợ nhu 


4 Xem Kindred Sayings, phần ii, trang 170. 




Chương 27 - Những Cảnh Giới 


441 


ngạ quỉ. Nên phân biệt hạng nầy với hạng Asuras thường 
hay chống đối chư Thiên. 

Trên bốn cảnh giới bất hạnh (duggati) ấy, có bảy cảnh 
giới hữu phúc (sugati). Bảy cảnh ấy là: 

1. Cảnh Người (Manussa). 5 

Là một cảnh giới trong đó hạnh phúc và đau khổ lẫn lộn. 
Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh vào cảnh nay vì ở đây 
có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để phục vụ và thực hành 
những Pháp cần thiết nhằm thành tựu Đạo Quả Phật. Kiếp 
cuối cùng của Bồ Tát luôn luôn ở cảnh người. 

2. Cảnh Tứ Đại Thiên Vương (Catummahãrajika). 

Cảnh trời thấp nhất, nơi mà những vị Trời canh phòng 
bốn hướng lưu ngự cùng với đoàn tùy tùng. 

3. Cảnh Đạo Lọi (Tavatimsa). 

Tavatimsa có nghĩa là ba mươi ba. Có tên như vậy vì 
Đạo Lợi cũng là cung Trời của ba mươi ba vị, trong đó Trời 
Sakka (Đế Thích) là vua. Theo một tích chuyện, có ba 
mươi ba người kia do Magha (một tên khác của Trời Đe 
Thích) lãnh đạo, tình nguyện thực hiện nhiều công tác từ 
thiện. Cả ba mươi ba vị đều tái sanh vào cảnh nay. Chỉnh ở 
cung Trời Đạo Lợi mà Đức Phật giảng Vi Diệu Pháp cho 
chư thiên nghe trong ba tháng liền. 

4. Cảnh Dạ Ma (Yama). 


5 Đúng theo nghĩa trắng, là những chúng sanh có tâm phất triển, hay ở một 
trình độ cao (mano ussannam etasam). Dùng từ Bắc Phạn (Sanskrit) 
tương đương với Manussa là Manushya, có nghĩa là những người con của 
Manu. Gọi như vậy vì họ trở nên những chúng sanh có văn hóa cao hơn 
nhờ thần Manu. 




442 


Phần II - Phật Pháp 


Yama có nghĩa cái gì tiêu diệt khổ đau, là tên cảnh giới 
của các vị Trời Dạ Ma. 

5. Cảnh Đấu Xuất Đà (Tusita). 

Theo nghĩa trắng, Tusita là dân cu có hạnh phúc, là cảnh 
giới khoái lạc. 

Những vị Bồ Tát đã thực hành tròn đủ các Pháp cần thiết 
để đắc Quả Phật đều luu ngụ ở cảnh giới nay, chò co hội 
thích nghi để tái sanh vào cảnh nguời lần cuối cùng. Bồ Tát 
Mettaya (Di Lạc), vị Phật tuong lai, hiện đang ở cảnh Trời 
nay chờ ngày tái sanh vào cảnh nguời để thành tựu Đạo 
Quả Phật. Hoàng hậu Maya (Ma Da), mẹ của Bồ Tát 
Siddhattha (Sĩ Đạt Ta), sau khi chết cũng tái sanh vào cảnh 
Trời Đấu Xuất Đà và từ đó sang cung Tròi Đạo Lợi nghe 
Đức Phật giảng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). 

6. Cảnh Hóa Lạc Thiên (Nimmanarati). 

Cảnh giới của những vị Trời ở trong những cung điện to 
lớn, đẹp đẽ. 

7. Cảnh Tha Hóa Tự Tại (Paranimmitavasavatti). 

Cảnh giới của những vị Trời có khả năng tạo thêm 
những vị khác để phục vụ mình 

Chu Thiên trong sáu tỉnh Trời thuộc Dục Giới kể trên 
cũng có hình thể, nhung co thể vật chất (sắc) của các vị ấy 
rất vi tế hon "sắc" ở cảnh nguời nhiều. Vì thế, thông 
thuờng mắt nguời không thể trông thấy. 

Tất cả những vị ấy đều phải chết, mặc dầu trên một vài 
phuong diện, nhu về hình thể, noi ở, vật thực, thì đuợc 
sung suớng hon ở cảnh nguời. về trí tuệ, các vị ấy thuờng 
không hon nguời. 



Chương 27 - Những Cảnh Giới 


443 


Chư Thiên trong cảnh Dục Giới đều là hóa sanh, bồng 
nhiên xuất hiện dưới hình thức một thiếu nữ hay một thanh 
niên lối mười lăm hay mười sáu tuổi. Đó là những cảnh 
giới có nhiều khoái lạc tạm bợ. 

Bốn (4) cảnh khổ (Apaya) và bảy (7) cảnh hữu phúc 
(Sugati) đều nằm trong Dục Giới (Kãmaloka). 

Trên Dục Giới có sắc Giới (Rũpaloka), cảnh giới các vị 
Phạm Thiên, những vị Trời đã từ bỏ tham dục và đang thọ 
hưởng hạnh phúc của Thiền (Jhãna). 

A. - Cảnh Giới tương ứng vói Sơ Thiền 

1. Phạm Chúng Thiên (Brahma Parisajja). Cảnh giới của 
các vị Trời tùy tùng các vị Phạm Thiên. 

2. Brahma Purohita. Cảnh giới của những vị Trời thân cận 
các vị Phạm Thiên. 

3. Đại Phạm Thiên (Maha Brahma). Cảnh giới của những 
vị Phạm Thiên có nhiều hạnh phúc, đẹp đẽ và tuổi thọ 
nhiều hơn các Phạm Thiên khác, nhờ phước báu đạo do 
thiền tập. 

B. - Cảnh Giới tương ứng với Nhị Thiền: 

4. Thiều Quang Thiên(Parittabha). Cảnh giới của những vị 
Phạm Thiên có ít ánh sáng. 

5. Vô Lượng Quang Thiên (Appamanabha). Cảnh giới của 
những vị Phạm Thiên có ánh sáng vô cùng, vô hạn định. 

6. Quang Âm Thiên (Abhassara). Cảnh giới của những vị 
Phạm Thiên có ánh sáng rực rỡ chói lòa. 



444 


Phần II - Phật Pháp 


c.- Cảnh Giới tương ứng với Tam Thiền: 

7. Thiền Tịnh Thiên (Parittasubha). Cảnh giới của những vị 
Phạm Thiên có hào quang nhỏ. 

8. Vô Lượng Tịnh Thiên (Appamanasubha). Cảnh giới của 
những vị Phạm Thiên co hào quang vô cùng, vô hạn 
định. 

9. Biến Tịnh Thiên (Subha kinha). Cảnh giới của những vị 
Phạm Thiên có hào quang vững chắc, không lay động. 

D.- Cảnh Giới tương ứng với Tứ Thiền: 

10. Quảng Quả Thiên (Vehapphala). Cảnh giới của những 
vị Phạm Thiên hưởng quả rộng lớn. 

11. Vô Tưởng Thiên (Asaníĩasatta). Cảnh giới của những 
vị Trời không có tâm (danh). 

12. Vô Phiên Thiên (Suđhavasa). Cảnh giới hoàn toàn tinh 
khiết. Cảnh nay lại chia làm năm (5) là: 

i. Aviha, cảnh giới trường cửu. 

ii. Atappa, cảnh giới êm đềm tĩnh lặng. 

iii. Sudassa, cảnh giới đẹp đẽ. 

iv. Sudassi, cảnh giới quang đãng. 

V. Akannittha, cảnh giới tối thượng. 

Chỉ có những vị đắc Thiền sắc Giới mới tái sanh vào 
những cảnh sắc Giới kể trên. Đắc Sơ Thiền thì sanh vào ba 
cảnh giới thứ nhất (A), đắc Nhị Thiền thì sanh vào ba cảnh 
giới thứ nhì (B), đắc Tam Thiền thì sanh vào ba cảnh giới 
thứ ba (C), đắc Tứ Thiền thì sanh vào bảy cảnh giới thứ tư 
(D). 

Trong mồi tầng Thiền-na, có nhiều bậc. Cũng cùng đắc 
một tầng thiền, như Sơ Thiền chẳng hạn, mà có người ở 
bậc thấp còn có người ở bậc cao. Bậc thứ ba là những 
người đã nắm vững hoàn toàn tầng Thiền của mình. 



Chương 27 - Những Cảnh Giới 


445 


Trong cảnh thứ 11, Vô Tưởng Thiên (Asannasatta), 
chúng sanh không có tâm. Chỉ có sự biến chuyển liên tục 
của Sắc. Trong lúc năng lực của Thiền (Jhãna) diễn tiến thì 
tâm tạm thời chấm dứt. Thông thường Danh và sắc dính 
liền với nhau, không thể phân tách ra được. Nhưng đôi khi, 
do năng lực của Thiền, như trường hợp kể trên, cũng có thể 
tách rời Danh và sắc. Khi một vị A-La-Hán nhập đại định 
(Nirodha Samapatti, Diệt Thọ Tưởng Định) cũng vậy, tâm 
của Ngài tạm thời không có. Đối với hạng phàm nhân như 
chúng ta thì khó mà quan niệm được một trạng thái tưong 
tợ. Tuy nhiên, có nhiều việc không thể quan niệm mà thật 
sự có. 

Vô Phiên Thiên (Suddavasa) hay cảnh giới hoàn toàn 
tinh khiết là cảnh giới tuyệt đối riêng biệt của các vị A Na 
Hàm (Anagami). Chúng sanh ở trong một cảnh khác mà 
đắc Quả Bất Lai, hay A Na Hàm, thì tái sanh vào cảnh nay. 
về sau, các Ngài đắc Quả A-La-Hán và sống cảnh hoàn 
toàn tinh khiết ấy cho đến lúc hết tuổi thọ, nhập Đại Níp- 
Bàn. 

Có bốn (4) cảnh gọi là Arũpaloka (Vô sắc Giới), hoàn 
toàn không có phần vật chất (Sắc) hay hình thể. 

Theo Phật Giáo, có những cảnh giới trong ấy chỉ có 
Danh (tâm) mà không có sắc (vật chất). "Cũng như khi ta 
cầm một thanh sắt và buông thả tay ra thì thanh sắt roi 
xuống đất. Tuy nhiên cũng có thể dùng đá nam châm để 
giữ thanh sắt lơ lững giữa không trung. Cùng một thế ấy, 
do Thiền, có thể tách rời Danh ra khỏi sắc và giữ trạng thái 
ấy cho đến khi chấm dứt Thiền. Đó chỉ là sự tách rời tam 
thời Danh và sắc, hai yếu tố theo thường phải dính liền 



446 


Phần II - Phật Pháp 


nhau." Cũng nên ghi nhận rằng không có giống nam, hay 
giống nữ trong hai cảnh sắc và Vô sắc Giới. 

Trong Vô Sắc Giới có bốn cảnh tưong xứng với bốn tâm 
Thiền Vô Sắc Giới: 

1. Không Vô Biên Xứ Thiên (Akasanankã- 
yatana). Cảnh giới có quan niệm rằng không gian vô tận. 

2. Thức Vô Biên Xứ Thiên (Vinnancayatana). Cảnh 
giới có quan niệm quan niệm rằng thức là vô cùng tận. 

3. Vô Sở Hữu Xứ Thiên (Akincannancayatana). Cảnh 
giới có quan niệm về hu không. 

4. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên (Neva Sanna 
Nasannayatana). Cảnh giới có quan niệm rằng không có 
tri giác cũng không có không-tri-giác. 6 

Nên ghi nhận rằng Đức Phật không nhằm mục đích 
truyền bá một lý thuyết về vũ trụ. Dầu những cảnh giới trên 
có hay không, điều ấy không ảnh hưởng gì đến giáo lý của 
Ngài. Không ai bị bắt buộc phải tin điều nào, nếu điều ấy 
không thích hợp với suy luận của mình. Nhưng nếu bác bỏ 
tất cả những gì mà lý trí hữu hạn của con người không thể 
quan niệm thì điều ấy cũng không hoàn toàn chánh đáng. 


6 Xem "A Manual of Abhidhamma", do tác giả Narada Thera, trang 234- 
246, đế có thêm chi tiết về tuối thọ của những cảnh giới khác nhau. 




Chương 27 - Những Cảnh Giới 


447 


Bảng Tóm Tắt 
I. Vô Sắc Giói - Thiền Vô sắc 



Tuổi Thọ 

Phi tưởng phi phi tưởng thiên 

Vô sở hữu xứ thiên 

Thức vô biên xứ thiên 

Không vô biên xứ thiên 

84.000 đại a-tăng-kỳ 

60.000 " ’ 

40.000 " 

20.000 " 

II. Sắc Giói 

Tứ Thiền Sắc Giới 

Sắc cứu cánh (Vô phiên Thiên) 
Thiện hiện (Cảnh giới tối thượng) 
Thiện kiến (Cảnh giới quang đãng) 
Vô nhiệt (Cảnh giới đẹp đẽ) 

Vô phiền (Cảnh giới thanh tịnh) 
Cảnh giới trường cửu 

Vô Tưởng Thiên 

Quảng Quả Thiên 

16.000 đại a-tăng-kỳ 

8.000 " 

4.000 " 

2.000 " 

1.000 " 

500 " 

500 " 

500 " 

Tam Thiền sắc Giới 

Biến Tịnh Thiên 

Vô Lượng Tịnh Thiên 

Thiểu Tịnh Thiên 

64 đại a-tăng-kỳ 

32 " ’ 

16" 

Nhị Thiền sắc giới 

Quang Âm Thiên 

Vô Lượng Quang Thiên 

Thiều Quang Thiên 

8 đại A-Tăng-Kỳ 

4 " 

2 " 

Sơ Thiền Sắc Giới 

Đại Phạm Thiên 

Phạm Thiên Purohita 

Phạm Chúng Thiên 

1 a-tăng-kỳ 

1/2 a-tăng-kỳ 

1/3 hay 1/4" a-tăng-kỳ 














448 


Phần II - Phật Pháp 


III. Dục Giới 

Lạc Cảnh - Trời Dục Giới 


Tha Hóa Tự Tại 

16.000 Thiên Niên 

Hóa Lạc Thiên 

8.000 " 

Đấu Xuất Đà 

4.000 " 

Dạ Ma 

2.000 " 

Đạo Lợi 

1.000 " 

Tứ Đại Thiên Vương 

500 " 


Cảnh Người - Tuổi Thọ bất định 
Khổ Cảnh 


A Tu La 

Không giới hạn 

Ngạ Quỉ 

Không giới hạn 

Loài Thú 

Không giới hạn 

Địa Ngục 

Không giới hạn 








Chương 28 - Hiện tượng Tái Sanh 


449 


Chương 28 - Hiện tượng Tái Sanh 

"Đống xương tàn (của tất cả thế xác) của một người, 
Xuyên qua các kiếp Sống nay trong một chu kỳ, 

Có thê cao vọi như một ngọn núi 
- Bậc cao minh nói như vậy." 

— Itivuttaka 


Theo triết học Phật Giáo (Vi Diệu Pháp, Abhidhamma), 
ba hiện tượng có thể xuất hiện cho con người thấy trong 
giai đoạn hấp hối là: Nghiệp (Kamma), Hiện Tượng Của 
Nghiệp (Kamma Nimita), và Biểu Hiện Lâm Chung (Gati 
Nimitta). 

Kamma (Nghiệp) là vài hành động tốt hay xấu trong đời 
sống hoặc ngay trước phút lâm chung. Neu người hấp hối 
đã phạm một trong năm trọng tội (Garuka Kamma, ngũ 
nghịch trọng tội: giết cha, giết mẹ, giết một vị A-La-Hán, 
làm tổn thương Đức Phật và chia rẽ Tăng Chúng), hoặc 
người ấy đã đắc một trong các tầng Thiền-na (Jhãna), thì 
chứng nghiệm hiện tượng Kamma trước khi chết. Những 
hành động thiện hay bất thiện đặc biệt ấy có năng lực thật 
mạnh, chen vào, áp đảo tất cả các hành động khác và biểu 
hiện thật rõ rệt trước mắt người hấp hối. 

Neu không có Nghiệp nặng như vậy thì có thể tiến trình 
tư tưởng cuối cùng của người ấy đeo níu theo cái Nghiệp 
vừa tạo liền trước khi chết, gọi là Asanna Kamma, hay Cận 
Tử Nghiệp. Cận Tử Nghiệp là hành vi cuối cùng hay hành 
vi nào mà chập tư tưởng cuối cùng nhớ đến, liền trước khi 
lâm chung. 




450 


Phần II - Phật Pháp 


Nếu không phải Cận Tử Nghiệp thì có thể là Thường 
Nghiệp (Acinna Kamma), hành động tốt hay xấu thường 
ngày, những việc ta thường làm hằng ngày, hay những việc 
mà ta thường nhớ đến và ưa thích hơn hết. Trong trường 
hợp nay, nếu người hấp hối là một bác sĩ thì thấy đang săn 
sóc bệnh nhân, một tỳ khưu thì thấy đang thuyết pháp, một 
tên trộm thì thấy đang cạy cửa, khoét vách v.v... 

Neu ba trường họp trên không xảy ra thì Nghiệp Tích 
Trữ (Katatta Kamma), xuất hiện. Nghiệp Tích Trữ gồm tất 
cả những trường họp không có kể trong ba loại Nghiệp 
trên, những hành động, tốt hay xấu, không quan trọng. 

Hiện Tượng của Nghiệp - Kamma Nimitta - là những 
biểu tượng xuất hiện trong tâm thức của người hấp hối dưới 
hình thức sắc, thinh, hương, vị, xúc hay pháp, tức là những 
hình sắc, âm thanh, mùi, vị hay tư tưởng mạnh mẽ, quen 
thuộc, trong nếp sanh hoạt hằng ngày, tốt hay xấu. Như 
người đồ tể thì thấy con dao hay con thú chết, bác sĩ thì 
thấy bệnh nhân, người mộ đạo thì thấy các món lễ vật v.v... 

Biểu Hiện Lâm Chung - Gati Nimitta - là vài dấu hiệu có 
liên quan đến cảnh giới mà người hấp hối sắp được tái sanh 
vào. Do đó, mặt người sắp lâm chung thường lộ vẽ vui 
sướng hoặc đau khổ. Khi triệu chứng phát sanh, nếu là xấu 
thì ta có thể sửa chữa kịp thời bằng cách giảng kinh hay nói 
pháp để tạo đối tượng tốt đẹp trong tư tưởng người sắp 
chết. Những Biểu Hiện Lâm Chung (Gati Nimitta) 1 thường 
là lửa, rừng, vùng sơn cước, thai bào mẹ, thiên cung v.v... 

Dầu sanh trong trường họp bất đắc kỳ tử, tiến trình tư 
tưởng của người sắp chết vẫn diễn tiến và đối tượng của 


1 


Quyển "The Tibetan Book of the Dead" của tác giả Dr W.T. Evans- 
Wents, có trình bầy đầy đủ chi tiết 




Chương 28 - Hiện tượng Tái Sanh 


451 


chập tư tưởng cuối cùng ấy là một trong ba hiện tượng: 
Nghiệp, Hiện Tượng của Nghiệp và Biểu Hiện Lâm Chung 
(Kamrna, Kamrna Nimitta, và Gati Nimitta). 

Thí dụ một người sắp lâm chung và tái sanh vào cảnh 
người. Đối tượng của chập tư tưởng cuối cùng là một vài 
hành động (nghiệp) tốt. Tiến trình tư tưởng cuối cùng của 
người ấy diễn ra như sau: Luồng Bhavanga ngưng rung 
động trong hai chập rồi diệt. Liền khi ấy Ngũ Môn Hướng 
Tâm (manodvaravajjana) phát sanh rồi tắt. Ke đến một giai 
đoạn tâm lý quan trọng, tiến trình Javana, lúc bình thường 
phát sanh liên tiếp trong bảy chập, nhưng trong tư tưởng 
cuối cùng của một kiếp sống thì chỉ phát sanh trong năm 
chập liên tiếp. Tiến trình nay không có năng lực tái tạo mà 
chỉ có nhiệm vụ điều hòa kiếp sống mới (abhinavakarana). 
Trong trường hợp của người sắp tái sanh trở lại vào cảnh 
người, đối tượng của luồng Javana cuối cùng là một nghiệp 
tốt, vậy là tâm thiện. Đăng Ký Tâm (tadalambhana citta), 
có phận sự ghi nhận, có thể phát sanh trong hai chập, mà 
cũng có thể không phát sanh. Đó là chập tư tưởng tối hậu 
của kiếp sống hiện tại. Có người lầm tưởng rằng Tử Tâm 
(cuti citta) tạo điều kiện để tái sanh. Trong thực tế, Tử Tâm 
không có nhiệm vụ đặc biệt nào. Chính tiến trình Javana 
tạo điều kiện cho sự tái sanh sắp đến. 

Cái chết thật sự đến lúc Tử Tâm (cuti citta) chấm dứt. 
Ke từ đó tâm và vật thực (cittaja và aharaja) không còn tạo 
năng lực vật chất nữa. Chỉ còn một loại năng lực vật chất 
phát sanh do hoi nóng (utuja) tiếp tục tồn tại đến khi co thể 
vật chất tan rã 2 . 


2 Theo Phật Giáo năng lực vật chất do bốn yếu tố tạo nên: 

a) Kamma (nghiệp), là hành động thiện hay bất thiện trong quá khứ. 

b) Utu, là sự biến đổi vật chất hay Tejo, nguyên tố lửa, có đặc tánh nóng 




452 


Phần II - Phật Pháp 


LÚC Tử Tâm vừa tắt thì Thức-tái-sanh phát hiện cùng 
một lúc cũng phát sanh "mười-thành-phần của thân", 
"mười-thành-phần của giống" nam hay nữ, và "mười- 
thành-phần của ý căn" * * 3 . 

Như vậy, theo Phật Giáo, tá nh chất nam hay nữ đã được 
quyết định ngay lúc bà mẹ thọ thai và do Nghiệp tạo điều 
kiện, chớ không phải là một sự hòa hợp ngẫu nhiên của 
minh châu và tinh trùng. 

Sự diệt tắt của tâm trong kiếp vừa qua là co hội để cho 
một tâm mới phát sanh trong kiếp sống kế. Tuy nhiên, 
không có cái gì vĩnh cửu, nguyên vẹn đon thuần, không 
biến đổi, được chuyển từ quá khứ sang hiện tại. Cũng như 
bánh xe lăn tròn trên đường, mồi một lúc chỉ có một điểm 
của bánh xe chạm với đường. Nói một cánh chỉnh xác, 
chúng ta chỉ sống trong từng chập tư tưởng. Ta chỉ sống 
trong hiện tại và hiện tại nhất định phải trôi vào dĩ vãng. 

Trong tiến trình luôn luôn biến đổi của đời sống, trong 
một khoảnh khắc, mồi chập tư tưởng, sanh, trụ, rồi diệt, và 
trong khi diệt, chuyển tất cả năng lực và cảm giác đã ghi 
nhận cho chập tư tưởng kế. Vậy mồi chập tư tưởng mới 
gồm những năng lực tiềm tàng của chập trước và thêm vào 
đó chút gì khác. Đen lúc chết, chập tư tưởng cuối cùng 
chấm dứt, để nhường cho cho chập tư tưởng kế phát sanh 
trong kiếp sống mới. Vậy, cái thức mới gồm chứa tất cả 
những kinh nghiệm trong quá khứ, vì tất cả những cảm giác 
trong quá khứ đều được ghi nhận trong cái tâm biến đổi, và 
tất cả tiềm năng đều được chuyển từ kiếp nay sang kiếp 


hay lạnh, trong Tứ Đại. 

c) Citta, gồm tâm vương và tâm sở. 

d) Ahara, sức dinh dưỡng trong thực vật. 

3 Xem Chương 25 




Chương 28 - Hiện tượng Tái Sanh 


453 


khác, mặc dầu phần vật chất tan rã. Vì lẽ ấy, đôi khi có 
người còn nhớ được kiếp quá khứ của mình. Neu trí nhớ 
chỉ thùy thuộc khối não, tức nhiên không thể có người nhớ 
được tiền kiếp của mình. 

"Chúng sanh mới là sự biển hiện của luồng nghiệp trong 
hiện tại, không giống hệt cũng không đồng nhất với chúng 
sanh trước kế đó. 

"Những thành phần (ngũ uẩn) tạo nên chúng sanh ấy 
không giống hệt cũng không phải là một với thành phần 
(ngũ uẩn) đã tạo nên chúng sanh trước. Tuy nhiên, cũng 
không phải hoàn toàn là khác vì cả hai cùng nằm chung 
trong một luồng nghiệp, mặc dầu biểu hiện dưới hình thức 
mới, trong thế gian mà ngũ quan ta có thể thâu nhận, và ta 
cho là có một chúng sanh mới." 

Theo Phật Giáo, cái chết là sự chấm dứt của đời sống 
tâm-vật-lý của cá nhân. Chết là sự diệt tắt của: sinh lực 
(ayu) - tức đời sống tâm linh và vật lý (jivitidriya), hoi 
nóng (usma) và thức (viiĩnãna). 

Chết không phải là sự tiêu diệt hoàn toàn của một chúng 
sanh, mặc dầu kiếp sống chấm dứt. Cái tiềm lực làm sống 
chúng sanh không bị tiêu diệt. 

Cũng như ánh sáng đèn điện là biểu hiện bề ngoài mà ta 
có thể thấy của luồng điện vô hình, chúng ta là biểu hiện bề 
ngoài của luồng nghiệp vô hình. Bóng đèn có thể võ và ánh 
sáng có thể tắt, nhưng luồng điện vẫn tồn tại, và ánh sáng 
có thể phát hiện trở lại nếu ta đặt vào đấy một bóng đèn 
khác. Cùng thế ấy, sự tan rã của thể xác không làm xáo trộn 
luồng nghiệp lực, và sự chấm dứt của thức hiện tại dẫn đến 
sự phát sanh của công thức mới. Tuy nhiên, không có gì 



454 


Phần II - Phật Pháp 


trường tồn bất biến, như một thực thể đơn thuần, "chuyển" 
từ hiện tại sang tương lai. 

Trong trường hợp nêu trên, người chết tái sanh trở lại 
vào cảnh người, chập tư tưởng cuối cùng tất nhiên là một 
loại tâm thiện. Thức-tái-sanh (patisandhi vinnãna) là tâm 
thiện ấy phát sanh, tự nhiên chuyển đến hạt minh châu và 
tinh trùng tương xứng trong cảnh người và tắt, nhường cho 
những chập Bhavanga nối tiếp. 

Như thế, lúc chết, luồng nghiệp lực vẫn luôn luôn trôi 
chảy, không có một điểm thời gian gián đoạn. Ngay lúc 
chết những chập tư tưởng vẫn liên tục kế tiếp như trong đời 
sống. 

Hiện tượng tử-sanh, chết và tái sanh, diễn ra tức khắc, 
dầu ở nơi nào, cũng như làn sóng điện phát ra trong không 
gian được thâu nhận tức khắc vào bộ máy thâu thanh. 
Luồng nghiệp lực trực tiếp chuyển từ cái chết ngay đến tái 
sanh, không trãi qua một trạng thái chuyển tiếp nào 
(antarabhava). Phật Giáo thuần túy không chủ trương có 
linh hồn người chết tạm trú ở một nơi nào, chờ đến khi tìm 
được một nơi thích hợp để đầu thai 4 . 

Trong kinh Milinda Panha (Mi-lin-đa vấn Đạo), đức vua 
Milinda hỏi Đại Đức Nagasena: 

"Kính bạch Đại Đức, nếu có một người chết ở đây và tái 
sanh vào cảnh Trời Phạm Thiên và một người khác cũng 


4 Dr Evans-Wents viết rằng theo kinh sách Tây Tạng, có một trạng thái 
chuyến kiếp từ khi chết đến lúc đầu thai. Linh hồn ngirời chết phải ở trạng 
thái ấy trong 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay 7 tuần lễ, cho đến 49 ngày ("The Tibetan 
Book of the Dead", trang XLII - XLIII, 58, 160, 165). Quan niệm nhu vậy 
trái với giáo lý của Đức Phật (Xem "A Manual of Abhidhamma). 




Chương 28 - Hiện tượng Tái Sanh 


455 


chết ở đây và tái sanh tại Kashmir, người nào sanh ra 

trước? 

-Tâu Đại Vương, cả hai cùng sanh ra một lượt. Đại 
Vương sanh ở đâu? 

- Kính bạch Đại Đức, trong một làng nọ gọi là Kalasi. 

- Làng Kalasi cánh đây bao xa? 

- Bạch Đại Đức, lối 200 dặm. 

-Tâu Đại Vương, Kashmir cách đây bao xa? 

- Bạch Đại Đức, lối 20 dặm. 

- Bây giờ xin Đại Vương hãy nghĩ đến làng Kalasa. 

- Bạch Đại Đức tôi đã nghĩ xong. 

-Và bây giờ Đại Vương xin hãy nghĩ đến Kashmir. 

- Bạch Đại Đức tôi đã nghĩ xong. 

- Trong khi nghĩ đến hai nơi, nơi nào tư tưởng của Đại 
Vương đến mau và nơi nào đến chậm? 

- Bạch Đại Đức cả hai đều bằng nhau. 

- Vậy, tậu Đại Vương, cùng một thế ấy, người chết ở đây 
và tái sanh vào cảnh Phạm Thiên không chậm hơn người 
chết ở đây và tái sanh ở Kashmir. 

- Kính bạch Đại Đức, Ngài ban thêm cho con một thí dụ 
khác. 

-Tâu Đại Vương, nếu hai con chim đang bay trên trời và 
cả hai cùng đáp một lúc. Một con đáp trên ngọn cậy cao. 
Còn con kia thì đáp trên ngọn cây thấp. Tâu Đại Vương 
nghĩ thế nào, cái bóng của con nào rọi xuống đất trước? 

- Cả hai cái bóng đều rọi xuống cùng lúc. Không có cái 
nào rọi trước cái nào rọi sau. 5 " 


5 "Milinda's Questions", phần 1, tr. 127-128. 




456 


Phần II - Phật Pháp 


Vấn đề có thể được nêu lên: "Tìm đâu luôn luôn có minh 
châu và tinh trùng sẵn sàng để tiếp nhận thức-tái-sanh?" 

Theo Phật Giáo, số chúng sanh vô cùng tận, vô hạn định, 
và noi trú ngụ của chúng sanh cũng vậy. Bào thai cũng 
không phải là noi duy nhất cho sự tái sanh. 

Quả địa cầu chỉ là một điểm nhỏ, so với vũ trụ bao la, 
không phải là cảnh giới duy nhất có thể trú ngụ. Và con 
người cũng không phải là chúng sanh duy nhất. 6 [6] 

Vậy, tin rằng luôn luôn có một noi thích ứng để tiếp 
nhận thức tái sanh cũng không có gì quá đáng. Neu ta tung 
lên trời một hòn gạch, hòn gạch sẽ roi trở xuống, và luôn 
luôn có một điểm nào trên mặt đất sẵn sàng tiếp nhận hòn 
gạch. 


6 Trên dãy ngân hà có lối một triệu hành tinh trên ấy có sự sống — "The 
Nature of the Universe", Fred Hoyle, tr. 87-89. 





Chương 29 - Cái gì đi tải sanh ? 


457 


Chương 29 - Cái gì đi tái sanh? 

(Lý Vô Ngã) 

"Không là một, cũng không phải khác." 

— Thanh Tịnh Đạo 


Ngoài Danh và sắc, phần tâm linh và phần vật chất, là 
hai thành phần cấu tạo chúng sanh, Phật Giáo không chấp 
nhận có một linh hồn vĩnh cửu hay một bản ngã trường tồn 
mà con người đã thọ lãnh một cách bí ẩn, từ một nguồn gốc 
cũng không kém bí ẩn. 

Một linh hồn mà trường cửu tất nhiên phải bất biến, 
trước cũng như sau. Neu linh hồn mà người ta giả định là 
phần tinh túy của con người là trường tồn vĩnh cửu thì linh 
hồn không thể tái sanh hay hoại diệt, mà ta không thể giải 
thích vì sao "từ lúc sơ khởi, linh hồn nay lại khác biệt rất xa 
với linh hồn kia." 

Đe chứng minh rằng có những lạc thú vô cùng tận trên 
một thiên đàng vĩnh cửu và cảnh khổ đau vô cùng tận dưới 
một địa ngục trường tồn, tức nhiên phải chủ trương có một 
linh hồn trường cửu. 

Bertrand Russell viết: 

"Ta phải nói rằng sự phân biệt cũ kỹ giữa linh hồn và thể 
xác đã tiêu tan như mây khói, bởi vì vật chất đã mất tính 
chất cứng rắn của thể đặc mà tâm cũng mất tính chất tinh 
thần của nó. Tâm lý học vừa bắt đầu trở thành một ngành 
khoa học. Trong tình trạng hiện hữu của tâm lý học, sự tin 




458 


Phần II - Phật Pháp 


tưởng nơi một cái gì trường tồn vĩnh cửu không có cái nào 
đòi hỏi khoa học tán trợ" 1 . 

Theo nhà học giả uyên bác, tác giả quyển "The Riddle of 
the Universe": 

"Biện chứng Thần Linh Học chủ trương có một đấng 
Tạo Hóa thổi vào con người một linh hồn bất diệt (thường 
được xem là một phần của Thần Linh). Đó là một câu 
truyện thần thoại. Biện chứng Vũ Trụ Luận cho rằng "trật 
tự luân lý của thế gian" đòi hỏi phải có một linh hồn trường 
tồn bất diệt. Đó là giáo điều vô căn cứ. Biện chứng Chung 
Quả Luận chủ trương rằng do sự tiến triển không ngừng 
của con người để cải thiện vận mạng mình, những khuyết 
điểm của linh hồn phàm tục phải được cải tiến mãi mãi 
trong đời sống và sau kiếp sống. Đó là một lối hiểu sai lầm 
của thuyết sinh vật đồng nhân (anthropomorphism) cho 
rằng tất cả những sinh vật đều có hành động và tư tưởng 
như người. Theo biện chứng Đạo Đức Luận, những khuyết 
điểm và những tham vọng chưa được thỏa mãn trong đời 
sống phải được bổ khuyết và "đền bù một cách công bình 
và vĩnh viễn" sau kiếp sống. Đó chỉ là một điều mong ước 
cuồng nhiệt. Biện chứng Nhân Chủng Luận cho rằng sự tin 
tưởng nơi tánh cách bất diệt của linh hồn cũng như sự tin 
tưởng nơi một đấng Tạo Hóa là chân lý cố hữu trong toàn 
thế nhân loại. Đó hiển nhiên là một sai lầm. Biện chứng 
Bản Thể Luận chủ trương rằng linh hồn là một thực thể đơn 
giản, vô hình, và bất khả phân, tất không thể bị liên quan 
đến sự vong hoại do cái chết gây ra. Điều nay căn cứ trên 
quan niệm sai lạc về hiện tượng tâm linh. Đó là ảo mộng 
của Duy thần luận. Tất cả những biện chứng kể trên cũng 


1 Religion and Science, trang 132. 




Chương 29 - Cải gì đi tải sanh ? 


459 


như tất cả những giả thuyết tương tợ về bản ngã đã lâm vào 
tình trạng nguy ngập trong vòng mười năm nay và đã bị 
khoa học chỉ trích và bác bỏ hoàn toàn." 2 

— Nếu không cỏ chỉ dưới hình thức lỉnh hồn, chuyển 
từ kiếp sống nay sang kiếp sống khác thì cái gì được tái 
sanh? 

Hỏi như vậy đương nhiên là chấp nhận có một cái gì tái 
sanh. 

Cách đây vài thế kỷ có lập luận "Cogito, ergo sum", "tôi 
tư tưởng, tức là có tôi". Đúng như vậy. Tuy nhiên, trước 
tiên phải chứng minh rằng có một cái "tôi", đang tư tưởng. 

Chúng ta nói rằng mặt trời mọc ở phương Đông và lặn ở 
phương Tây, mặc dầu ta biết rằng thật sự không phải mặt 
trời mọc lên và lặn xuống mà chính là quả địa cầu quay. 
Chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng ta không thể gõ hai lần 
đúng y vào một chỗ, mặc dầu bề ngoài là như vậy. Tất cả 
đều biến đổi rất nhanh chóng. Không thể có hai khoảnh 
khắc giống hệt nhau. 

Người Phật tử đồng ý với Bertrand Rưssell khi ông nói: 

"Hiển nhiên có vài lý do để chủ trương rằng cái "Tôi" 
ngày hôm nay và cái "Tôi" ngày hôm qua là một; và để lấy 
một thí dụ hiển nhiên hơn nữa, nếu cùng một lúc, tôi thấy 
một người và nghe người ấy nói ắt, có cảm giác rằng cái 
"Tôi" đang nghe và cái "Tôi" thấy là một." 3 


1 Bertrand Russell, The Riddle of the Universe, trang 166. 

3 Religion and Science, trang 132. 




460 


Phần II - Phật Pháp 


Cho đến những ngày gần đây các khoa học gia còn tìm 
noi tính cách bất khả phân tán và bất khả diệt của nguyên 
tử. 

"Với đầy đủ lý lẽ, các nhà vật lý học đã phân tán hạt 
nguyên tử ấy ra từng loạt những thành phần nhỏ. Cũng vì 
những lý do không kém chánh đáng, các nhà tâm lý khám 
phá rằng tâm không phải là một thực thể đồng nhất với cái 
gì liên tục truờng tồn mà là một loạt những yếu tố kết hợp 
với nhau trong những liên quan mật thiết nào. Do đó, vấn 
đề truờng tồn bất diệt trở thành câu hỏi rằng sau khi thể xác 
kia chết thì những yếu tố của tâm và những yếu tố của thân 
có còn tiếp tục liên quan mật thiết với nhau không?" 4 

Cũng nhu c. E. M. Joad viết trong quyển "The Meaning 
of Life": 

"Vật chất đã tan rã duới chỉnh mắt chúng ta. Nó không 
còn ở thể đặc, không còn bền vững truờng tồn, không còn 
bị những định luật cuõng chế quy định, và quan trọng hon 
tất cả, không còn đuợc biết là gì." 

Vậy, hình nhu cái đuợc gọi là nguyên tử "có thể bị phân 
tán và có thể bị tiêu diệt". Những điện tử và duong tử cấu 
thành một nguyên tử "có thể gặp nhau và tiêu diệt lẫn 
nhau". Trong lúc ấy, sự bền vững của hai thành phần điện 
tử và duong tử, chỉ tựa hồ nhu sự vững bền của một luợn 
sóng, không có giới hạn chắc chắn, và luôn luôn nằm trong 
tiến trình biến đổi liên tục, cả hai đều thay đổi hình thức và 
vị trí." 


4 Religion and Science, trang 166. 




Chương 29 - Cải gì đi tải sanh ? 


461 


Theo Đức Giám Mục Berkeley, cái được gọi nguyên tử 
là một giả tưởng của siêu hình học và Ngài chủ trương có 
một thực chất tinh thần gọi là linh hồn. 

Sau khi tìm hiểu cái hồn, Hume viết như sau: 

"Có vài triết gia tư tưởng rằng trong mồi chập tư tưởng 
chúng ta mật thiết ý thức cái gọi là "Ta" và chúng ta cảm 
giác rằng cái "Ta" có thật, và thật sự tồn tại. Các triết gia 
ấy, ngoài sự hiển nhiên của mọi luận chứng, cũng quả 
quyết rằng cái "Ta" hoàn toàn không biến đổi và không thể 
phân chia. 

"Riêng về phần tôi, khi xâm nhập mật thiết vào cái mà 
tôi gọi là "Tôi" thì luôn luôn tôi vấp phải một cảm giác đặc 
biệt như nóng hay lạnh, sáng hay tối, thương hay ghét, vui 
hoặc buồn. Tôi chưa từng bắt gặp cái "Tôi", ngoài những 
cảm giác ấy, và chưa hề chiêm nghiệm được cái gì ngoài 
cảm giác ,.." 5 

Bergson nói: 

"Tất cả mọi tâm thức chỉ tồn tại trong thời gian sinh hoạt 
và một trạng thái tâm, nếu không biến đổi thì không còn là 
trạng thái nữa. Trạng thái tâm là một sự biến đổi không 
ngừng. Neu sự biến đổi ngưng là trạng thái tâm cũng 
ngưng. Trạng thái tâm chẳng qua là sự biến đổi." 

Theo nhà tâm lý học trứ danh Watson: 

"Chưa có ai từng sờ đụng một linh hồn, hay nhìn thấy 
linh hồn trong một ống thí nghiệm, hay bằng cách gì khác, 
để tiếp xúc với linh hồn, như đã từng tiếp xúc với các vật 
khác trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ngờ vực sự hiện 


5 William James, Principles of Psychology, trang 351. 




462 


Phần II - Phật Pháp 


hữu của linh hồn được coi là phản tôn giáo và có thể bị roi 
đầu. Cho đến ngày nay, người có địa vị ưu tú cũng không 
dám nêu vấn đề ấy lên." 6 

Đe cập đến vấn đề linh hồn, Giáo sư James viết: 

"Cho đến nay, để giải thích những sự kiện thật sự có thể 
chứng minh được về kinh nghiệm của thân thì thuyết linh 
hồn là hoàn toàn vô ích. Cho đến nay không ai có thể bị 
cưỡng bách phải chấp nhận thuyết ấy vì những lý do khoa 
học. 

"Cái Ta (dùng như một túc từ) là sự kếp hợp do kinh 
nghiệm, cấu tạo với sự vật đã được biết một cách khách 
quan. Vậy cái Ta (thường dùng như một chủ từ) biết được 
sự vật ấy không thể là một sự kết hợp. Không thể dùng cái 
Ta ấy trong những nhu cầu tâm lý và xem nó như một thựa 
thể siêu hình không biến đổi, một linh hồn trường tồn bất 
biến. 

Cũng như không thể xem nó như một nguyên lý, một 
bản ngã siêu việt vượt ra ngoài thời gian. Cái "Ta" chỉ là 
một tư tưởng biến đổi từng chập. Không một tư tưởng nào 
giống chập tư tưởng trước kế đó, nhưng luôn luôn thuận 
ưng theo chập tư tưởng trước để cùng chung họp lại thành 
một tư tưởng riêng biệt." 7 

Và giáo sư James kết luận đoạn sách thích thú về linh 
hồn như sau: "Chính cái tư tưởng là người tư tưởng" 

Và đó là dư âm của những lời mà Đức Phật đã dạy từ 
hon 2500 trước, trong vùng thung lũng sông Hằng 
(Ganges). 


6 Watson, Behaviourism, trang 4. 

7 Principles of Psychology, trang 215. 




Chương 29 - Cải gì đi tải sanh ? 


463 


Phật Giáo dạy một thứ tâm lý học trong đó không có linh 
hồn. Phật Giáo chủ trương rằng chúng ta là sự cấu hợp của 
hai thành phần Danh và sắc (nãma-rũpa), phần tâm linh và 
phần vật chất, và hai thành phần nay ở trong trạng thái luôn 
luôn biến đổi như một dòng suối trường lưu bất tức. 

Từ ngàn xưa, những nhà hiền triết Ân Độ cũng có tin 
một nguyên tử bất khả phân tán gọi là Paramanu. Theo 
quan niệm thời bấy giờ, 36 Paramanu hợp thành một Anu; 
36 Anu hợp thành một Tajjari; 36 Tajjari hợp thành một 
Ratharenu. Một hạt bụi rất nhỏ mà ta thấy vởn vơ trong làn 
ánh sáng, gọi là Ratharenu. Vậy, nếu chia hột bụi kia làm 
46.656 phần thì Paramanu là một phần nhỏ ấy (1/46.656). 

Theo quan niệm thời bấy giờ thì Paramanu là đơn vị vi 
tế nhất của vật chất, không thể phân chia được nữa. 

Với nhãn quang siêu phàm, Đức Phật phân tách 
Paramanu và tuyên bố rằng Paramanu gồm có những năng 
lực tương quan gọi là Paramattha, hay là thành phần chánh 
yếu của vật chất. 

Những Paramattha ấy là Đất (Pathavi), Nước (Apo), Lửa 
(Tejo), và Gió (Vayo), gọi là Tứ Đại. 

Đất (Pathavi) là thành phần có đặc tính duỗi ra, thể chất 
của phần vật chất. Neu không có thành phần đất (Pathavi), 
thì một vật thể không thể chiếm không gian. Hai tá nh cách 
tương đối, cứng và mềm, là điều kiện của thành phần ấy. 

Nước (Apo) là thành phần có đặc tính làm dính liền lại. 
Do ngũ quan, ta có thể tiếp xúc với thành phần Đất 
(Pathavi), nhưng không thể dùng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân 
để tiếp xúc với thành phần Nước (Apo) trong vật chất. 
Chính thành phần nay làm cho những phân tử rời rạc của 



464 


Phần II - Phật Pháp 


vật thể dính liền lại và cho ta ý niệm hình thể. Khi một vật 
ở thể đặc chảy ra thì thành phần Nước (Apo) trong chất 
lỏng ấy trở nên trội hon. Khi một vật ở thể đặc bị phân tán 
thành bụi, trong mỗi hột bụi tí ti cũng có chứa thành phần 
Nước. Hai Paramattha, Đất (Pathavi) và Nước (Apo), trong 
vật chất liên quan với nhau thật là mật thiết. Khi thành 
phần Nước (Apo), có đặc tánh làm dính liền, tiêu tan, thì 
thành phần Đất (Pathavi), có đặc tính duỗi ra cũng không 
còn. 

Lửa (Tejo) là thành phần nóng trong vật chất. Lạnh cũng 
là một hình thức của Lửa (Tejo). Cả nóng lẫn lạnh đều nằm 
trong thành phần Lửa (Tejo) của vật chất và cả hai đều có 
năng lực làm cho vật chất trở nên chín mùi, hay nói cách 
khác tạo sinh lực cho vật chất. Vật chất được tồn tại hay bị 
hư hoại đều do thành phần Lửa. Trái với ba thành phần 
khác trong Tứ Đại, Lửa (Tejo), cũng gọi là Utu, có năng 
lực làm cho vật chất tự mình hồi sinh. 

Gió (Vayo) là thành phần di động. Chính thành phần Gió 
(Vayo) trong vật chất tạo nên sự vận chuyển và được xem 
là năng lực làm phát sanh hoi nóng. 

Sự di động và nhiệt lực trong phạm vi vật chất cũng 
tương đương như tâm và nghiệp trong phạm vi tinh thần. 

Tứ Đại, Đất-Nước-Lửa-Gió, là những đơn vị căn bản 
của vật chất, luôn luôn pha lẫn với bốn chuyển hóa là màu 
sắc (vanna), hương (gandha), vị (rasa), và bản chất dinh 
dưỡng (oja). 

Tứ Đại và bốn chuyển hóa luôn luôn dính liền nhau và 
liên quan với nhau rất mật thiết. Nhưng trong một loại vật 
chất, thành phần nay có thể trội hơn thành phần khác. Thí 
dụ như trong đất, thành phần Đất (Pathavi) trội hơn ba 



Chương 29 - Cải gì đi tải sanh? 


465 


thành phần kia. Trong nước thì thành phần Nước (Apo) trôi 
hơn. Trong lửa thì thành phần Lửa (Teio) và trong không 
khí thì thành phần Gió (Vajo) trội hơn. 

Như vậy, vật chất gồm có những năng lực và những đặc 
tính trong trạng thái liên tục biến đổi, luôn luôn trôi chảy 
như một dòng suối. Theo Phật Giáo vật chất chỉ tồn tại 
trong thời gian bằng 17 lần một chập tư tưởng. 8 

Tâm, thành phần quan trọng hơn trong guồng máy phức 
tạp của con người gồm có 52 trạng thái tâm (tâm sở) luôn 
luôn biến đổi. Thọ (vedana), hay cảm giác, là một. Tưởng 
(sanna), hay tri giác, là một tâm sở khác. 50 tâm sở còn lại 
gọi chung là Hành (samkhãra), hay là những sinh hoạt có 
tác ý của tâm. Trong 52 trạng thái tâm, hay tâmn sở, Tư 
(cetanã), hay "ý muốn làm" là quan trọng nhất. Tất cả tâm 
sở đều phát sanh trong thức (vinnãna), hay Tâm. 

Theo triết học Phật Giáo, không có một khoảnh khắc nào 
mà tâm có thể trống rồng, nghĩa là không lúc nào không có 
một loại tâm duyên theo một đối tượng vật chất hay tinh 
thần. Thời gian tồn tại của một loại tâm như vật gọi là chập 
tư tưởng. Khi một chập tư tưởng diệt, tức khắc có một chập 
mới phát sanh. Như vậy, những chập tư tưởng liên tục nối 
tiếp, và thời gian tồn tại của một chập tư tưởng thật ngắn, 
khó mà quan niệm được. 

Mồi chập tư tưởng gồm ba giai đoạn (khana): Sanh 
(uppada), Trụ (thiti), và Diệt (bhanga). 


Theo các nhà chú giải kinh điến, nếu chia thời gian của một cái nhoáng ra 
làm một triệu phần thì thời gian của một chập tư tưởng còn ngắn hơn là 
một phần triệu của thời gian một cái nhoáng. 




466 


Phần II - Phật Pháp 


Ngay khi một tư tưởng vừa qua giai đoạn diệt (bhanga), 
tức khắc giai đoạn sanh (uppada) của chập tư tưởng kế khởi 
lên. Trong tiến trình luôn luôn biến đổi của đời sống, mồi 
chập tư tưởng khi diệt, chuyển tất cả năng lực và tất cả 
những cảm giác thâu nhận cho chập tư tưởng kế tiếp. Mồi 
chập tư tưởng mới gồm những tiềm năng do chập tư tưởng 
trước trao lại và thêm vào đó còn có cài gì khác nữa. Như 
vậy có sự luân lưu không ngừng của tâm. Luồng tâm như 
một dòng suối luôn luôn trôi chảy. Chập tư tưởng mới 
không hoàn toàn giống chập tư tưởng trước bởi vì thành 
phần cấu tạo đã đổi mới, mà cũng không tuyệt đối là khác 
bởi vì cả hai cùng nằm trong một luồng sống, một dòng 
đời. Không có chúng sanh đồng nhất nhưng có sự đồng 
nhất trong tiến trình đời sống của chúng sanh. 

Không nên nhận định rằng tâm là một chuồi dài những 
chập tư tưởng riêng biệt, kế tiếp nối liền với nhau, như một 
sợi dây xích, hay một đoàn những toa xe lửa nối liền. Trái 
lại, "nó liên tục trôi chảy như một dòng sông, luôn luôn tiếp 
nhận dồi dào những thành phần mới, từ những chi lưu ngũ 
quan và luôn luôn cung cấp cho thế gian chung quanh 
những tư tưởng mới thâu nhập trên đường đời 9 ". 

Trong chuồi dài những trạng thái tâm, có sự kề nhau nối 
tiếp mà không có trạng thái chập chồng cái nay trên cái kia 
như có người lầm tưởng. Không có chập tư tưởng đã qua 
mà còn trở lại. Không có chập tư tưởng hoàn toàn giống hệt 
chập qua. Những trạng thái ấy luôn luôn biến đổi, không 
thể tồn tại trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Hạng phàm nhân 
còn lúng túng trong ảo mộng, lầm nhận sự liên tục giả mạo 
bên ngoài ấy là cái gì vững bền, vĩnh viễn, không đổi thay, 


9 Xem Compendium of Philosophy - Introduction, trang 12. 




Chương 29 - Cải gì đi tải sanh? 


467 


và còn đi xa đến đổi đưa một linh hồn trường tồn bất biến 
(giả định là người vừa hành động vừa quan sát hành động) 
vào trong cái tâm luôn luôn biến đổi. 

Bốn loại hiện tượng tâm linh, hợp với một hiện tượng 
vật lý, tạo nên Ngũ uẩn (pancakkhandha), sự kết hợp vô 
cùng phức tạp của năm thành phần cấu tạo một chúng sanh. 

Mồi cá nhân là sự phối họp của năm uẩn ấy. 

Nhìn ra đại dưong ta thấy một biển nước bao la, những 
thành phần bé nhở trong biển cả là sự kết họp của nhiều 
giọt nước li ti. Trên bờ biển, cát nhiều vô số kể, nhưng ta 
chỉ thấy một thảm cát trãi dài trên bãi. Những lượn sóng kế 
tiếp nhô lên rồi tan ra trên mặt cát, nhưng một cách chính 
xác, không có một lượn sóng đồng nhất, bất biến, từ đáy 
sâu của biển cả nhô lên để rồi tan mất sự đồng nhất ấy trên 
bãi cát. 

Xem xi-nê, ta thấy cảnh vật di động trên màn ảnh, nhưng 
thực ra chỉ có những hình ảnh riêng biệt, liên tục tiếp diễn 
theo một tốc độ nào và cho ta cảm giác đang nhìn một hoạt 
cảnh liên tục. 

Ta không thể nói hưong hoa tỏa ra từ tai hoa, nhụy hoa, 
hay từ sắc màu của hoa, nhưng mùi thom là của hoa. 

Cùng một thế ấy mồi cá nhân là sự kết họp của năm uẩn. 

Toàn thể tiến trình của những hiện tượng tâm-vật-lý ấy 
luôn luôn trở thành rồi tan biến, sanh rồi diệt. Đôi khi Đức 
Phật dùng danh từ thông thường mà gọi tiến trình ấy là 
"Ta" hay atta. Tuy nhiên, đó chỉ là một tiến trình luôn luôn 
biến đổi chớ không phải là một thực thể trường tồn bất 
biến. 



468 


Phần II - Phật Pháp 


Phật Giáo không hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu của 
một cá tính theo nghĩa thông thường của nó. Phật Giáo chỉ 
phủ nhận - trong định nghĩa cùng tột (Paramatha Saccena, 
Chân đế) - một chúng sanh bất biến, một thực thể vĩnh cửu, 
chớ không phủ nhận có sự liên tục trong tiến trình. 

Danh từ triết học Phật Giáo gọi một cá nhân là Santati, 
một sự trôi chảy, một triều lưu, hay sự liên tục. Dòng triều 
lưu bất tức hay sự liên tục không ngừng ấy của hiện tượng 
tâm-vật-lý - do nghiệp lực tạo điều kiện - đã bắt nguồn từ 
quá khứ xa xôi mà ta không thể quan niệm, và sẽ còn liên 
tục diễn tiến trong tưong lai vô tận, ngoại trừ trường họp ta 
áp dụng Bát Chánh Đạo một cách đầy đủ và đúng mức. 

Chính dòng triều lưu liên tục của hiện tượng tâm-vật-lý 
ất là cái mà các hệ thống tín ngưỡng khác gọi là cái "Ta" 
vĩnh cửu hay cái "linh hồn" trường tồn. 

— Nếu không cỏ linh hòn, coi như một thực thể đơn 
thuần, không biến đối, thì cái gì tái sanh? 

Theo Phật Giáo, sanh là sự kết họp của những uẩn 
(khandas) hay nhóm, họp thể (khandhanam patubhavo). 

Cũng như sự tái sanh của một trạng thái vật chất phải do 
trạng thái trước làm nguyên nhân và tạo điều kiện, những 
hiện tượng tâm-vật-lý nay cũng phát hiện do những nguyên 
nhân từ trước khi sanh làm điều kiện. Tiến trình biến đổi 
hiện tại là kết quả của lòng khao khát ham muốn duyên 
theo sự biến đổi trong một kiếp sống trước, và bản năng 
ham muốn tự nhiên trong hiện tại sẽ tạo điều kiện cho sự 
tái sanh sắp đến. Trong một kiếp sống, tiến trình của đời 
sống có thể diễn tiến mà không cần có một thực thể trường 
tồn di chuyển từ chập tư tưởng nay sang chập tư tưởng kế, 



Chương 29 - Cái gì đi tải sanh ? 


469 


thì một loạt tiến trình cũng có thể đặc tính mà không cần có 
một cái gì khác chuyển từ kiếp nầy sang kiếp khác. 

Thuyết tái sanh của Phật Giáo không phải thuyết chuyển 
sinh linh hồn, hiểu nhu có sự di chuyển của một linh hồn từ 
thân xác nay đến co thể vật chất khác. Trong sách vua 
Milinda vấn Đạo (Milinda Panha) và Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhi Magga), Đại Đức Nagasena và Đại Đức 
Buddhagosa đã dùng nhiều truyện ngụ ngôn để giúp ta lãnh 
hội dễ dàng định luật tái sanh của Phật Giáo. 

Câu truyện mồi lửa rất là rõ ràng. Đời sống xem nhu một 
ngọn lửa, và hiện tuợng tái sanh nhu sự mồi lửa từ cây đèn 
nay sang cây đèn khác. Ngọn lửa của đời sống liên tục tiếp 
diễn, mặc dầu có sự gián đoạn bộc lộ ra bên ngoài mà ta 
gọi là cái chết. 

Vua Milinda hỏi Đại Đức Nagasena: 

- "Kính bạch Đại Đức, phải chăng có sự tái sanh mà 
không có gì chuyển sinh thân nay đến xác thân khác?" 

- Đúng nhu vậy, sự tái sanh diễn tiến không cần có cái gì 
chuyển sinh thân nay đến thể xác khác?" 

- Xin Ngài ban cho một thí dụ. 

-Tâu Đại Vuong, thí dụ nguời nọ dùng lửa của cây đèn 
nay để mồi cây đèn kia. Có phải ngọn lửa cây đèn nay 
chuyển sang cây đèn kia không ? 

- Kính bạch Ngài, không phải vậy. 

- Đúng thế, tâu Đại Vuông, tái sanh diễn tiến không cần 
có sự di chuyển của một cái gì từ noi nay đến noi khác. 

- Kính bạch Đại Đức, xin Ngài ban cho một thí dụ khác. 

- Tâu Đại Vuong, Ngài còn nhớ không, thửa nhỏ đi học, 
ông thầy dạy làm tho đọc cho Ngài nghe vài vần tho để 
Ngài đọc theo đến thuộc lòng. 



470 


Phần II - Phật Pháp 


- Bạch Ngài, có như vậy. 

- Vậy, tâu Đại Vương, có phải lời thơ chuyển từ ông thầy 
sang trí nhớ của Đại Vương không? 

- Bạch Ngài, không. 

- Cùng một thế ấy, tâu Đại Vương, hiện tượng tái sanh 
diễn tiến mà không cần có cái gì chuyển từ chổ nay sang 
qua nơi khác. 

Và Đức vua Milinda hỏi tiếp: 

- Kính Bạch Đại Đức, vậy thì cái gì tiếp nối từ kiếp nay 
sang kiếp khác? 

-Tâu Đại Vương, chính Danh và sắc, phần tâm linh và 
phần vật chất, cũng được sanh ra trong kiếp sống kế. 

- Có phải cũng tâm và thể xác trước được di chuyển đến 
và sanh trở lại trong kiếp sống sau không? 

-Tâu Đại Vương, không phải chỉnh tâm và thể xác trong 
kiếp trước được được sanh trở lại trong kiếp sống nay. 
Tuy nhiên, Danh và sắc ở kiếp trước đã hành động, gây 
nhân , tạo nghiệp - thiện hay ác - và tùy thuộc nơi nghiệp 
ấy, tâm và thể xác được sanh ra trong kiếp nay. 

- Kính bạch Đại Đức, nếu không phải chính tâm và thân 
trước được sanh trở lại trong kiếp kế thì ta có thể tránh 
khỏi quả báo của những hành động bất thiện không? 

- Neu không có sự tái sanh thì ta không còn trả quả của 
những hành động bất thiện, nhưng tâu Đại Vương, ta đã 
tái sanh trong một kiếp sống khác thì tức nhiên phải còn 
chịu hậu quả của những hành động quá khứ. 

- Kính thỉnh Đại Đức cho một thí dụ. 

-Tâu Đại Vương, cũng như người nọ bẻ trái xoài của một 
người khác, bị chủ bắt, nạp cho vua và thưa: "Tâu Đại 
Vương, người nay đã lấy của tôi một trái xoài", và người 



Chương 29 - Cải gì đi tải sanh ? 


471 


nọ trả lời: "Tâu Đại Vương, tôi không có lấy trái xoài 
của ông ấy. Trái xoài mà tôi bẻ không phải là trái mà 
ông ấy đã trồng ra cây xoài. Như vậy tôi không đáng bị 
trừng phạt." Vậy, Tâu Đại Vương, người lấy trái xoài có 
đáng bị phạt không? 

- Kính bạch Đại Đức, dĩ nhiên người ấy đáng tội. 

- Vì lẽ gí? 

- Bạch Ngài, dầu có viện lẽ nào để chạy tôi, người ấy cũng 
đáng bị phạt vì trài xoài mà người ấy bẻ là do xoài của 
ông kia trồng ra cây. 

- Cùng một thế ấy, Tâu Đại Vương, với tâm và thân nay ta 
làm một điều gì - thiện hay ác - và do hành động ấy, một 
tâm và thân khác được sanh ra trong kiếp mới. Như ,vậy, 
ta không tránh khỏi sự ràng buộc của nghiệp quá khứ. 10 

Đại Đức Buddhaghosa giải thích điểm phức tạp nay 
bằng những thí dụ như tiếng dội, ánh sáng, con dấu và sự 
phản chiếu của mặt gương. 

Một văn hào hiện đại cũng giải thích tiến trình tử-sanh 
ấy bằng một loạt những quả bi da. * 11 

"Thí dụ như, nếu một quả bi da lăn đến đụng một quả 
khác đang ở yên một cho, thì quả lăn tới ngưng lại và quả 
bị đụng lại lăn. Không phải quả banh lăn chuyển sang quả 
banh bị đụng. Nó vẫn còn nằm lại phía sau, nó chết. Nhưng 
ta không thể phủ nhận rằng chính sự di chuyển của nó, sức 
xung kích của nó, cái kết quả dĩ nhiên, hay cái nghiệp lực 
của quả banh trước phát hiện trong quả banh kế, chớ không 
phải một chuyển động mới khác được tạo ra." 


10 Xem Warren, Budhism in Translations, trang 234-235. 

11 Xem sách "Buddha and the Gospel of Budhism", trang 106, của tác giả 
Dr. Ananda Coomasvami. 




472 


Phần II - Phật Pháp 


Cùng một lối ấy - để dùng những danh từ thông thường - 
xác thân chết, và nghiệp lực tái sanh trong một cơ thể khác 
mà không cần có cái gì di chuyển từ kiếp sống nay sang 
kiếp khác. Chúng sanh mới được sanh ra, không thể hoàn 
toàn là một, nhưng cũng không tuyệt đối khác hẳn với 
chúng sanh vừa chết, bởi vì cả hai cùng nằm trong một 
luồng nghiệp, chỉ có sự liên tục của dòng đời, triền miên 
thay đổi, tiếp diễn trong một thể xác mới, bất di bất dịch, 
chuyển sang từ thể xác nay sang thân khác. 




Chương 30 - Trách nhiệm tinh thần 


473 


Chương 30 - Trách nhiệm tinh thần 

"Chỉnh ta làm cho ta ô nhiêm, 

Chỉnh ta làm cho ta trong sạch. " 

— Kỉnh Pháp Cú 


Có phải chính người hành động (tạo nghiệp) gặt quả 
trong kiếp tương lai? 1 

Nói một cách tuyệt đối rằng chính người gieo nhân sẽ 
gặt quả là một cực đoan, mà nói rằng người gieo nhân và 
người gặt quả là hai người hoàn toàn khác biệt là rơi vào 
một cực đoan khác. Tránh hai cực đoan trên, Đức Phật 
truyền dạy một Giáo Pháp "Trung Đạo" căn cứ trên lý 
Nhân Quả: 

"Không tuyệt đối là một người, cũng không phải là hai 
người hoàn toàn khác biệt" (Naca so, naca anno), Đại đức 
Budhhaghosa viết như vậy trong sách Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhi Magga). Sự biến thể của loài tằm có thể là một 
thí dụ. Khởi đầu là một cái trứng. Trứng nở ra tằm. Tằm 
thành nhộng, nhộng thành bướm và bướm đẻ trứng. 

Trong trường hợp nay, sự biến thể diễn tiến trong một 
kiếp sống. Và trong một kiếp sống, bướm không tuyệt đối 
giống tằm, mà cũng không hoàn toàn khác. Chỉ có một 
luồng sống, một diễn tiến của đời sống, hay một sự liên tục. 

Đe giải thích điểm nay, Đại đức Nagasena dùng thí dụ 
ngọn đèn dầu thấp trong đêm tối. Ánh sáng của ngọn đèn 


1 


Xem "The Questions of Milinda", phần 1, trang 111; và Dr Dahike, 
"Budhism and Science", trang 64. 





474 


Phần II - Phật Pháp 


lúc đầu không tuyệt đối giống hệt ánh sang của nó lúc về 
khuya. Tuy nhiên, ánh sáng lúc đầu hôm và lúc khuya vẫn 
tùy thuộc nơi cây đèn. Truờng hợp nay cũng vậy, trong ánh 
sáng có một sự liên tục. Mồi giai đoạn trong sự liên tục ấy 
tùy thuộc nơi giai đoạn truớc kế đó. 

— Nếu không có một linh hồn trường cửu, có thể có 
trách nhiệm tinh thần không? 

Có thể có, bởi vì có sự liên tục, hay nói cách khác, có sự 
giống nhau trong tiến trình biến đổi. 

Một em bé trở nên một nguời truởng thành. Nguời kia 
không hoàn toàn là em bé, bởi vì các tế bào trong thân thể 
nguời ấy đã hoàn toàn đổi mới, tuy nhiên nguời kia và em 
bé cũng không phải tuyệt đối là hai nguời, bởi vì cả hai chỉ 
là hai giai đoạn khác nhau trong tiến trình của một đời 
sống. Mặc dầu vậy, cá nhân nguời kia phải chịu trách 
nhiệm về tất cả những hành động của em bé. Dầu tiến trình 
của đời sống chấm dứt ở một nơi và biểu hiện lại ở một nơi 
khác, hay tiến trình ấy diễn tiếp trong một kiếp sống, yếu tố 
chánh vẫn là sự liên tục. Thí dụ nhu nguời kia là ông A 
trong kiếp sống truớc và ông B trong kiếp nay. Với cái chết 
của ông A, hiện tuợng vật chất và tinh thần do đó nghiệp 
lực biểu hiện đã tiêu tan. Với cái sanh của ông B một môi 
vật mới xuất khởi. Hình thể bề ngoài tuy có biến đổi, nhung 
luồng tâm trôi chảy liên tục (citta santati), không bị cái chết 
làm gián đoạn, vẫn tiếp tục diễn tiến, và mang theo tất cả 
cảm giác do ngũ quan đã thâu nhận. 

Một cách mặc uớc, ta tự hỏi phải chăng ông B bị bắt 
buộc phải chịu trách nhiệm về hành vi của ông A ở kiếp 
trước? 



Chương 30 - Trách nhiệm tinh thần 


475 


Vài người cũng có thể phản đối, cho rằng ông B không 
nhớ gì về hành động của ông A hết, sao lại phải chịu trách 
nhiệm củavề hành vi của ông A? 

Tuy nhiên, trạng thái giống hệt nhau cũng như trí nhớ có 
phải là yếu tố chánh yếu trong vấn đề trách nhiệm tinh thần 
không? Thí dụ như người kia cố ý giết chết một người và 
sau đó mất trí, không còn nhớ gì đến chuyện ấy hết. Người 
ấy có chịu trách nhiệm về hành động sát nhân hay không? 
Sự mất trí nhớ không giúp cho người kia tránh khỏi trách 
nhiệm của hành động cố ý sát nhân. Ta lại hỏi: "Hình phạt 
một người đã mất trí nhớ thì có ích gì? Người ấy không còn 
nhớ rằng mình chịu hình phạt nay vì đã phạm tội kia. Vậy 
đâu là công lý?" 

Người Phật tử tin tưởng noi lý nhân quả, công bình và 
hợp lý, báo ứng một cách tự nhiên, khách quan, tự động. Lý 
nhân quả căn cứ trên Nhân và Quả. Ta không thể coi đó là 
một hình thức thưởng hay phạt. Neu người kia làm một 
chuyện gì trong lúc ngủ, chẳng hạn như trong lúc đang ngủ 
mà đứng dậy đi ra ngoài hành lang, rồi đi trên lan can. Tức 
nhiên là ông ta sẽ té xuống đường và trong những trường 
hợp tưong tợ, có thể gãy tay hay gãy chân. Khi nằm trên 
giường bệnh, ông không còn nhó gì đến sự đi trên lan can, 
vừa đi vừa ngủ, nhưng dĩ nhiên, ông phải biết hậu quả của 
việc làm ấy. 

Sự kiện ông không còn nhớ gì đến hành động trước 
không thay đổi một tí nào hậu quả của hành động ấy. Cánh 
tay gãy, hay một cái chân què, làm cho ông đau đón vô 
cùng. Vì lẽ ấy người Phật tử cố gắng không đi trên lan can 
hay một noi nguy hiểm nào khác, trong lúc ngủ hay lúc 



476 


Phần II - Phật Pháp 


thức, để tránh việc làm tổn thương cho chính mình hay gây 
thương tích cho người khác ở dưới đất nếu ta té vào người. 

Sự quên mất dĩ vãng của mình không gây trở ngại nào 
cho sự nhận định khôn ngoan về lối báo ứng của định luật 
Nghiệp Báo. Chính nhờ sự hiểu biết lý nhân quả, đã gieo 
nhân thì phải gặt quả, lúc nào cũng trong vòng luân hồi, mà 
người Phật tử cố gắng tu dưỡng tâm tánh mình. 




Chương 31-Nghiệp chuyến ỉên và Nghiệp chuyên xuống 


477 


Chương 31-Nghiệp chuyển lên và Nghiệp chuyển xuống 

"Chủng sanh lên cao hay xuống thấp là do nơi Nghiệp. " 

— Trung A Hàm 


Nghiệp lực có thể đưa xuống được không? Nói cách 
khác, người ta có thể tái sanh vào cảnh thú không? 

Câu trả lời của người Phật tử có thể không được tất cả 
mọi người chấp nhận, vì Phật Giáo xác nhận rằng sự kiện 
ấy có thể xảy ra. 

Hình thể vật chất mà xuyên qua đó sự liên tục của đời 
sống được cụ thể hóa chỉ là những biểu hiện hữu hình và 
nhất thời của nghiệp lực. Thân hiện tại không phải là cái 
biến thể của xác quá khứ mà là kế nghiệp, là cái hình thể 
khác biệt, tiếp nối hình thể quá khứ. Cả hai nối liền nhau 
trong một dòng nghiệp lực. 

Một luồng điện có thể biển hiện kế tiếp dưới hình thức 
ánh sáng, rồi hơi nóng, hay sự di động. Không phải ánh 
sáng trở thành hơi nóng, hay hơi nóng trở thành sự di động. 
Cùng một lối ấy, nghiệp lực có thể biển hiện dưới hình thức 
một vị Trời, một người, một con thú, hay một hạng chúng 
sanh khác. Các hình thể vật chất ấy không liên hệ với nhau. 
Chính cái nghiệp tạo nên bản chất hình thể ấy. Bản chất của 
hình thể vật lý như thế nào tùy hành động của ta trong quá 
khứ, và hành động nay tùy thuộc nơi trình độ tiến hay thoái 
hóa của ta. 

Thay vì nói rằng người trở thành thú hay thú thành 
người, đúng hơn ta phải nói rằng cái nghiệp lực đã biểu 




478 


Phần II - Phật Pháp 


hiện trong hình thể người có thể biểu hiện trong hình thể 
thú. 

Trên bước phiêu lưu trong vòng luân hồi - để dùng 
những ngôn từ quy ước - chúng ta thâu thập nhiều kinh 
nghiệm, đã thọ nhiều cảm giác và thu hoạch một số đặc 
tính, tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta chắc chắn đã 
được ghi nhận trong tâm, như mực đen đã ghi trên giấy 
trắng, không gì làm phai lợt. Bẩm tánh riêng mà chúng ta 
đã cấu tạo trong những kiếp sống liên tục - dầu trong cảnh 
người, Trời, thú hay ngạ quỷ - vẫn luôn luôn ngủ ngầm bên 
trong ta, và ngày nào mà chúng ta chưa thành tựu thánh 
Đạo và thánh Quả, ngày nào mà chúng ta còn là phàm 
nhân, thì những bẩm tánh ấy, trong một lúc bất ngờ, có thể 
phát lộ với một sức mạnh phi thường và tiết lộ cho ta biết 
khuynh hướng của dòng nghiệp còn tiềm tàng bên trong ta. 

Một người hiền lưong học rộng, tánh tình cao thượng, 
mực thước, bồng nhiên chìm đắm say mệ trong vòng trụy 
lạc. Tai sao người như thế lại có thể làm chuyện tồi tệ như 
vậy? Ai có thể ngờ người cao thượng như thế mà hành 
động xấu xa hèn hạnhư vậy! 

Trong sự đổi tánh bất ngờ, hành động lỗi lầm của người 
kia không có chi là lạ. Đó chỉnh là sự nổi lên trên bề mặt 
cái bẩm tánh thầm kín phức tạp ngủ ngầm. Vì lẽ ấy, những 
người rất cao thượng lắm khi cũng bị quyến rũ làm những 
chuyện mà không ai có thể ngờ. 

Thí dụ như trường hợp của Devadatta (Đe Bà Đạt Đa). 
Sanh ra là một hoàng tử cao quý, trưởng thành trong giới 
luật của hàng xuất gia cao thượng, đã đạt được phép thần 
thông, mà còn bị lòng ganh tỵ chi phối. Vì ganh tỵ là bẩm 



Chương 31-Nghiệp chuyến ỉên và Nghiệp chuyên xuống 


479 


tánh tiềm tàng trong dòng nghiệp của ông, nhiều lần mưu 
toan ám hại vị tôn sư của mình là Đức Phật. 

Đó là bản chất phức tạp của con người. Cái quá khứ vừa 
qua chưa hẳn là đủ để cho ta biết hoàn cảnh vị lai sắp đến. 
Chúng ta tạo nghiệp mới trong từng khoanh khắc, từng 
chập tư tưởng. Theo một lối hiểu, cái Ta trong hiện tại quả 
thật là kết quả của cái Ta trong quá khứ; và cái Ta trong 
tưong lai sẽ là kết quả của cái Ta trong hiện tại. Nhưng 
hiểu một lối khác, chúng ta không hoàn toàn là kết quả của 
cái Ta trong quá khứ và trong tưong lai cũng sẽ không 
tuyệt đối là hậu quả của cái Ta trong hiện tại. Người kia 
hôm qua là kẻ sát nhân, hôm nay có thể có một đòi sống 
thanh cao trong sạch, ngày mai có thể phạm những tội lỗi 
tày tròi. 

Ta có thể tự xét đoán ta một cách chắc chắn và không sợ 
lầm lạc trong cái hiện tại vĩnh cửu nay. Hiện giờ ta đang 
gieo giống cho tưong lai. Trong giò phút hiện tại nay ta có 
thể đóng vai trò của người thô lồ, tàn bạo và tạo địa ngục 
cho chính ta, hay trái lại vai trò của một đấng siêu nhân và 
tạo thiên đàng cho ta. Mồi chập tư tưởng trong hiện tại tạo 
điều kiện cho chập tư tưởng kế đó phát sanh. Theo triết học 
Phật Giáo, hiện tượng tái sanh sắp đến do tiến trình tư 
tưởng cuối cùng của kiếp sống vừa qua tạo nên. Trong một 
kiếp, mồi chập tư tưởng vừa qua để lại tất cả tiềm năng cho 
chập tư tưởng sắp đến thì trong hiện tượng sanh tử, chết và 
tái sanh, cũng vậy. Chập tư tưởng cuối cùng của kiếp sống 
vừa qua, khi chấm dứt, chuyển lại tất cả bản chất và đặc 
tính đã thâu thập cho chập tư tưởng nối tiếp, tức chập tư 
tưởng đầu tiên của kiếp tái sanh kế đó gọi là "patisandhi 
vinnãna", Thức-tái-sanh. 



480 


Phần II - Phật Pháp 


Bây giờ, nếu lúc lâm chung nguời kia đamg ôm ấp một 
uớc vọng thấp hèn hay có một tu tuởng hoặc một hành 
động tuơng xứng với loài thú, thì nghiệp xấu sẽ tạo điều 
kiện đua nguời ấy tái sanh vào cảnh giới thú. Cái nghiệp 
lực đã biểu hiện duới hình thức nguời sẽ biểu hiện duới 
hình thức một con thú. Nhu vậy không có nghĩa là tất cả 
những nghiệp tốt đã tạo trong quá khứ đều mất. Nghiệp tốt 
ấy vẫn còn tiềm tàng và chò co hội thuận tiện để lộ xuất. 
Trong truòng hợp kể trên, sau khi chết, thú có thể nhò 
nghiệp tốt quá khứ, tái sanh trở lại cảnh nguời. 

Tiến trình tu tuởng cuối cùng không hẳn phải tùy thuộc 
noi hợp thành lực của các hành động trong đòi sống. Theo 
thông thuờng, một nguời tốt thì tái sanh trong cảnh tốt, 
nguòi xấu trong cảnh xấu. Tuy nhiên, trong vài truòng hợp 
đặc biệt, chuyện bất ngờ có thể xảy ra. 

Thí dụ nhu hoàng hậu Mallika 1 , đã sống đời hiền luong 
đạo đức, nhung vì lúc lâm chung đã nảy ra một tư tưởng 
không lành nên phải tái sanh vào cảnh khổ. Tuy nhiên, nhò 
nghiệp tốt mạnh, bà chỉ sống trong cảnh khổ vài ngày thôi. 

Ta tự hỏi: "Có thể biện giải điều nầy không?" 

Neu vì một sự khiêu khích nào, chàng kia vốn hiền 
lưong đạo đức lại lõ tay giết người, tức nhiên chàng ấy phải 
mang tội sát nhân. Những hành động tốt của người ấy trong 
quá khứ chắc chắn sẽ trổ sanh quả lành, nhưng nghiệp ác 
gây ra không vì đó mà mất hậu quả. Neu năng lực của 
nghiệp thiện mạnh hơn năng lực của nghiệp bất thiện, thì 
quả ác bị quả lành lấn át không phát hiện được đầu đủ. Dù 
sao đương sự cũng phải gặt hái phần quả bất thiện, do 


1 Chánh hậu của vua Kosala vào thời Đức Phật. 




Chương 31-Nghiệp chuyến ỉên và Nghiệp chuyên xuống 


481 


nghiệp lực hướng chuyển đến cảnh giới của các nhóm 
người ác, một nơi không thích hợp với bẩm tánh hiền lành 
sẳn có của đương sự. Ta có thể tưởng tượng một hành động 
vô luân làm mất giá trị người cao quý đến mức nào! 

Ngày kia có hai vị tu sĩ khổ hạnh tên Punna và Seniya, 
một người tu ép xác, sống như loài bò và một người sống 
như loài chó, đến viếng Đức Phật và hỏi Ngài về tương lai 
của mình. 

Đức Phật trả lời: 

"Thế gian nay có người cố gắng ép xác, sống hoàn toàn 
và thường xuyên như chó, luyện tập thói quen, tâm địa và 
cử chỉ như chó. Người sống thướng xuyên với thói quen, 
tâm địa và cử chỉ hoàn toàn như chó, sau khi chết sẽ tái 
sanh giữa loài chó. Neu người tin tưởng rằng: 'Do lối sống 
khắc khổ và cao quý nay, ta sẽ trở nên một vị Trời hay một 
hạng thần linh khác', thì chắc chắn đó là một lầm lạc. Đối 
với người lầm lạc như thế, Như Lai tuyên bố rằng trong 
tương lai, họ sẽ gặt hái một trong hai trạng thái, cảnh khổ 
hoặc cảnh thú. Như vậy nếu không tái sanh vào khổ cảnh, 
người tu khổ hạnh sống hoàn toàn như chó sẽ tái sanh làm 
bạn với chó. 2 " 

Cùng thế ấy Đức Phật tuyên bố rằng người tu khổ hạnh, 
ép xác sống hoàn toàn và thường xuyên như loài bò, sau 
khi chết, sẽ tái sanh giữa đám bò. 

Vậy, trong sự tiến hóa của chúng sanh có thể có nghiệp 
đưa xuống. Ngược lại, cũng có nghiệp chuyển lên. 

Thí dụ như lúc chết, một con thú có thể nảy ra một bản 
năng lành. Bản năng lành nay có thể đưa đến sự tái sanh 


2 Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, bài kinh số 57. 




482 


Phần II - Phật Pháp 


vào cảnh người để thọ hưởng quả lành. Chập tư tưởng cuối 
cùng của con thú không phải hoàn toàn tùy thuộc noi một 
động tác bởi vì theo thường, tâm của loài thú rất chậm chạp 
và thú khó có thể hành thiện. Chập tư tưởng cuối cùng của 
thú tùy thuộc một vài hành động lành trong quá khứ xa xôi 
của vòng luân hồi vô tận. Vậy, trong giây phút sắp chết, thú 
có thể hồi nhớ lại những cảm xúc hay hình ảnh khả dĩ đưa 
đến sự tái sanh trong cảnh người. 

Một văn hào Pháp, Poussin, hình dung sự kiện nay 
xuyên qua định luật truyền thống: 

"Một người có thể giống ông nội mà không giống cha. 
Căn nguyên của một chứng bệnh đã thâu thập vào co thể 
của tổ tiên và, qua mấy thế hệ, vẫn tiềm tàng không xuất 
hiện. Nhưng có thể bổng nhiên biểu hiện thật sự." 

Giáo Lý Nghiệp Báo và Tái Sanh thật là phức tạp. 

Từ đâu chúng ta đến? Ta sẽ đi đâu? Và chừng nào đi? 
Nào ai biết! Nhưng chúng ta phải ra đi, đó là điều chắc 
chắn. 

Tài sản, sự nghiệp mà ta trìu mến bao nhiêu, thân bằng 
quyến thuộc mà ta yêu quý bao nhiêu, sẽ không đi theo ta. 
Chắc chắn như vậy. Cho đến cái thân nay mà ta gọi là "của 
ta", cũng vậy. Từ cát bụi nó đến, nó sẽ trở về với cát bụi. 
Danh vọng hảo huyền, vinh quang trống rồng, tất cả đều 
tiêu tan theo mây gió. 

vẫn một thân một mình, chúng ta phiêu bạt trong con 
bão bùng, giữa đại dưong của vòng luân hồi, trôi dạt đó đây 
theo cái nghiệp, xuất hiện ở đây dưới hình thú hay người, ở 
kia như chư Thiên hay chư Phạm Thiên. 



Chương 31-Nghiệp chuyến lên và Nghiệp chuyên xuống 


483 


Chúng ta gặp nhau, rồi ra đi. Có thể sẽ còn gặp nhau trở 
lại, nhung sẽ không nhận ra nhau. Khó tìm ra một chúng 
sanh mà trong vòng luân hồi vô tận chua là cha, là mẹ, là, 
anh , là chị, là con, là em, của chúng ta. 

Đức Phật dạy rằng nếu có nguời chặt hết cây cỏ của xứ 
Àn Độ, gom lại thành đống, rồi nhặt lên từng món mà nói, 
đây là mẹ tôi, đây là mẹ của tôi, thì có thể nhặt hết đống kia 
mà chua kể hết tất cả các bà mẹ của mẹ mình. 

Trên buớc viễn du trong vòng luân hồi, mối liên hệ giữa 
chúng sanh thật là mật thiết. 

Những kiếp sống vô số kể, những đau khổ vô cùng tận 
mà chúng ta phải trãi qua trong quá khứ đuợc Đức Phật 
nhắc lại nhu sau: 

"Neu có thể gom lại xuong của một nguời trong vòng 
luân hồi, và nếu xuong ấy còn nguyên vẹn, thì nó sẽ nhu 
một thạch trụ, một chồng, một đống, khổng lồ bằng quả núi 
Vepulla. 

"Đã lâu rồi, con đau khổ về cái chết của một nguời cha, 
nguòi mẹ, nguời anh, nguòi chị, và trên con đuờng dài, mồi 
khi đau khổ là con khóc, khóc mãi nhu vậy trong cuộc hành 
trình xa xôi thăm thẳm. Nuớc mắt đã roi còn nhiều hon 
nuớc trong bốn biển. 

"Đã lâu rồi, máu của con đã đổ vọt khi bị chặt đầu, trong 
những kiếp sống duới hình thức bò, trâu, trừu, dê v.v... Đã 
lâu rồi, con đã bị cầm tù vì tội trộm cắp, cuớp giật, hay dâm 
loàn, và đã bị hành quyết. Trong cuộc hành trình xa xôi, 
máu con đã đồ ra còn nhiều hon nuớc trong bốn biển. 

"Và nhu vậy, đã lâu rồi con phải chịu biết bao đau khổ, 
biết bao bứt rứt dày vò, biết bao là vận xấu và choáng đầy 



484 


Phần II - Phật Pháp 


biết bao nhiêu nghĩa địa. Đã lâu lắm rồi, con 
bao nhiêu hình thức sinh tồn. Đã lâu lắm rồi, 
quá đủ để bây giờ con ngoảnh mặt quay lung, 
đuòng khác để lánh xa tất cả ." 3 


bất mãn vói 
đã quá lâu, 
tim một con 


3 Xem "The Book of the Gradual Sayings", phần I, trang 31-34. 





Chương 32 - Nghiệp báo và Tái sanh với ngieời phương Tây 


485 


Chương 32-Nghiệp báo và Tái sanh với người phương 

Tây 


Thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh là căn bản của nền triết 
học Plato. Con người trãi qua một "chu kỳ của sự cần 
thiết". Tội lỗi mà con người gây ra ở phần phân nửa đầu 
tiên của cuộc hành trình, con người phải trả trong phần 
phân nửa sau. Trong quyển "Republic", Nghiệp Báo được 
biểu hiện trong nhân vật Lachesis, con gái của "sự cần 
thiết", mà chúng sanh ở cảnh vô hình đã chọn để đầu thai 
vào. Orpheus chọn hình thể một con thiên nga. Thersites 
chọn hình con dã nhân. Agamemmon chọn hình con ó. 
Cùng một lối ấy, vài con thú trở thành người rồi lại thành 
một người khác nữa. Người bất công trở thành man rợ, 
người công minh chánh trực trở nên văn minh lịch sự. 

Trong thời kỳ tiền chiến của dân tộc Ba Tư, sự gặp gỡ 
Đông và Tây tạo nên cuộc cách mạng chống lối "thế mạt 
luận"(eschatology - luận về cứu cánh tối hậu của loài người 
sau khi chết và sau khi tận thế) giản dị của Homer, và con 
người bắt đầu tìm một giải thích sâu hơn về đời sống. Cũng 
nên ghi nhận rằng cuộc tìm kiếm ấy khởi đầu do những 
người Hy Lạp vùng Tiểu-Á-Te-Á (Ionian Greek of Asia 
Minor), mà những người nay lại chịu ảnh hưởng của Ân 
Độ. 

Theo lời người ghi chép lại tiểu sử của Pythagoras 1 , ông 
sanh vào lối 588 trước D.L. tại đảo Samos. Ông du lịch rất 


1 


Pythagoras nhớ lại đã tham dự trận chiến Trojan dưới tên Euphorbus. 
Empedocles đã có những kiếp sống làm một thanh niên, một thiếu nữ, 
một con chim và một con cá trong lòng biên cả (Frag. 117, Diels). 





486 


Phần II - Phật Pháp 


nhiều và đã nghiên cứu giáo huấn của nguời Ản. Chính 
Pythagoras đã truyền dạy thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh 
cho nguời phuong Tây. 

Trong quyển "Greek Thinkers", sử gia Garbe viết rằng: 
"Thật không phải quá đáng khi qủa quyết rằng nhờ sự trung 
gian của nguòi Ba tu (Persia) mà những nguời Hy Lạp hiếu 
kỳ trong thời Đức Phật đã thâu thập những kiến thức ít 
nhiều chính xác về thời kỳ văn hóa cực thịnh của phuong 
Đông." 

Thuyết Tái Sanh Dưới Mắt Những Người Khác 

Bhavagad Gita: 

"Cũng như người kia vứt bỏ bộ quần áo cũ để mặc y 
phục mới vào, người nọ vứt bỏ thể xác quá cũ để nhập vào 
một thân hình mới." 

"Con người sanh ra chắc chắn phải chết, và chết rồi chắc 
chắn sẽ tái sanh trở lại." 

Herodotus: 

"Người Ai Cập truyền bá lý thuyết chủ trương rằng linh 
hồn con người trường tồn bất diệt. Khi thân xác hư hoại, 
linh hồn sẽ nhập vào một xác thân khác san sàng đón 
nhận." 

Pythagoras: 

"Tất cả đều có linh hồn, tất cả là linh hồn lang thang, 
quanh quẩn trong thế gian hữu cơ và diễn tiến theo ý 
nguyện hay định luật trường cửu." 


Plato: 



Chương 32 - Nghiệp báo và Tái sanh với người phương Tây 


487 


"Linh hồn thọ hơn thể xác. Linh hồn liên tục sanh rồi tái 
sanh, tái sanh trở lại trên thế gian." 

Ovid viết về Pythagoras, Dryden phiên dịch: 

"Cái được gọi là chết chỉ là vật chất cũ rít nằm trong 
hình thức mới. 

"Cũng như người ta thay một bộ y phục, và trong những 
bộ quần áo khác nhau, bị đẩy đưa từ nơi nay đến nơi khác, 
linh hồn vẫn là một, chỉ có hình thể đổi mới. 

"Và cũng như loại sáp mềm dẻo mà người ta đổ vào 
khuôn, mặt sáp sẽ ghi nhận hình ảnh của cái khuôn, cùng 
một lúc hình ảnh cũ bị xóa bỏ. Chỉ có hình thức biến đổi, 
sáp vẫn là sáp. 

"Như vậy, được sanh ra là bắt đầu trở thành một cái gì 
mới, khác hơn cái trước. 

"Và những hình thức mới ấy cũng biến đổi nữa. Không 
có cái gì giữ nguyên vẹn hình thể mà không liên tục thay 
hình dổi dạng." 

Schopenhauer: 

"Ta thấy rằng thuyết luân hồi khởi xuất từ thuở sơ khai, 
trong thời kỳ vàng son của nhân loại, luôn luôn lan rộng 
trong dân gian, được coi là tín ngưỡng của phần lớn và 
cũng là giáo lý của tất cả tôn giáo, ngoại trừ tín ngưỡng của 
người Do Thái và hai tôn giáo xuất xứ từ hình thức rất tế 
nhị của tín ngưỡng ấy. Các thuyết luân hồi đã biến chuyển 
đến rất gần chân lý mà Phật Giáo đề cập . Như vậy, trong 
lúc Cơ Đốc Giáo tự an ủi với những ý tưởng sẽ tự gặp mình 
trở lại trong một thế gian khác, và cũng sẽ tự nhận ra tức 
khắc, thì theo các tôn giáo khác, sự gặp gỡ trở lại đã diễn 



488 


Phần II - Phật Pháp 


tiến nhiều lần, nhưng ta không thể nhận ra. Trong những 
kiếp tái sanh liên tục tái diễn, những người đã có liên quan 
mật thiết hoặc có tiếp xúc ngay YỚi nhau sẽ gặp lại nhau 
trong một kiếp sống vị lai, cũng lại có sự liên hệ với nhau 
hoặc y hệt, hoặc tưong tợ, và những tình cảm, thiện hay ác, 
đối với nhau như trong kiếp sống nay. 

"Cũng như đã được ghi chú trong kinh Phệ Đà (Vedas) 
và tất cả các kinh sách khác ở Ản Độ, thuyết luân hồi được 
xem là nền tảng của Bà La Môn Giáo và Phật Giáo. Cho 
đến nay, phần lớn các dân tộc Á Đông không phải Hồi 
Giáo, hon phân nữa nhân loại, vẫn tin tưởng chắc chắn 
thuyết luân hồi và đời sống thực tế hằng ngày vẫn chịu ảnh 
hưởng xâu sắc của thuyết ấy. 

"Đó cũng là tín ngưỡng của người Ai Cập, và từ Ai Cập, 
Orpheus, Pythagoras và Plato đã nhiệt thành nhận lãnh, và 
đặc biệt giữ lại. Giáo lý nay cũng được dạy trong những bí 
ẩn của người Hy Lạp, chắc chắn không thể chối cải là theo 
quyển thứ chín trong Định Luật của Plato." 

"Sách Edda, đặc biệt là trong tập "Volusna", cũng dạy 
thuyết luân hồi; không ít hon nền tảng của những người 
theo tín ngưỡng Druid (một hệ thống tín ngưỡng trước thòi 
Co Đốc Giáo). 

"Theo như tất cả những gì được trình bầy, sự tin tưởng 
noi thuyết luân hồi tự nó là niềm tin quả quyết tự nhiên của 
con người mồi khi nghĩ đến vấn đề nay mà không bị ám 
ảnh trước ..." (The World As Will And Idea) 

Hume: 

"Thuyết luân hồi là hệ thống duy nhất đề cập đến trạng 
thái vĩnh cửu trường tồn mà triết học có thể quan tâm đến." 



Chương 32 - Nghiệp báo và Tái sanh với người phương Tây 


489 


Disraeli: 

"Không có hệ thống nào vừa giản dị, vừa ít va chạm sự 
hiểu biết của chúng ta bằng thuyết luân hồi. Thuyết ấy xem 
những đau khổ và lạc thú trong kiếp sống nay nhu sự 
thuởng hay phạt các hành động của ta trong một trạng thái 
khác." 

Dante: 

"Và đây hỡi con, do noi trọng luợng lúc chết, con sẽ trở 
lại xuống đây." 

Emerson: 

"Cái định mệnh mà chúng ta phải lãnh là do chính ta đã 
chuẩn bị một cách hồn nhiên, vô ý thức, trong rất nhiều 
kinh nghiệm mà ta không thấy nổi giá trị. Có lẽ chúng ta 
còn tiếp tục nhận lãnh định mệnh ấy trong nhiều kiếp nữa, 
truớc khi hoàn tất công việc trả quả." 

Lesling: 

"Tại sao tôi không thuờng trở lại đây để lãnh hội những 
hiểu biết mới, những kinh nghiệm mới? Trong mỗi chuyến 
đi, tôi có đem theo đầy đủ kinh nghiệm và hiểu biết để khỏi 
phải phiền phức trở lại không?" 

Huxley: 

"Cũng nhu chủ thuyết tiến hóa luận, thuyết chuyển sinh 
linh hồn bắt nguồn từ thực tế. 

"Kinh nghiệm sống hằng ngày làm chúng ta quen dần 
với những sự kiện đuợc gom lại duới danh từ truyền thống. 
Mồi nguời chúng ta đều mang theo với mình những đặc 
điểm của cha mẹ, đôi khi của thân quyến xa xôi. Riêng về 
những thói quen, những khuynh huóng hành động mà ta 



490 


Phần II - Phật Pháp 


gọi là "tâm tánh", thường được chuyển đi rất xa theo chiều 
dọc, từ ông bà xuống con cháu, và theo chiều ngang, trong 
quyến thuộc. Như vậy, ta có thể nói rằng tánh tình, tinh 
thần và tinh hoa trí thức của con người, chắc chắn có 
thuyên chuyển từ người nay sang người khác và từ thế hệ 
trước đến thế hệ sau. Bên trong đứa trẻ so sinh đã có ngủ 
ngầm những đặc điểm truyền thống, và cái "ta" chỉ là một 
khối năng lực tiềm tàng, thêm vào chút gì khác. Nhưng 
tiềm năng ấy rất sớm nổi lên mặt và trở thành sức mạnh 
thật sự, một thực lực, từ tuổi trẻ trở lên, biểu hiện lúc lu mờ 
khi sáng tở, lúc yếu, lúc mạnh, lúc đúng, lúc sai lầm, và 
mồi lần đổi sang từ thể xác nay đến một xác thân khác thì 
tâm tánh riêng biệt ấy lại bị một tâm tánh khác biến đổi. 

"Những triết gia Ãn Độ gọi cái "Tánh" đồng nghĩa với 
Karma (nghiệp). Chỉnh cái nghiệp chuyển từ đời này đến 
đời khác và nối liền các kiếp sống trong một chuồi dài 
những kiếp chuyển sinh, và các triết học gia ấy chủ trưong 
rằng trong mồi kiếp sống, cái nghiệp biến đổi, không những 
do truyền thống mà còn do chính động của mình" 

Tennyson: 

"Hoặc nếu tôi đến đây xuyên qua những kiếp sống thấp 
kém, mặc dầu cả mọi kinh nghiệm trong quá khứ đã vững 
chắc đóng khuôn trong tâm, có thể tôi quên đi số phần yếu 
kém của tôi. Bởi vì năm đầu tiên của chúng ta đã bị lãng 
quên, những vang âm trí nhớ, vốn tới lui thường xuyên, 
không còn lai vãng." 

Wordsworth: 

"Cái sanh của chúng ta chỉ là một giấc điệp và một sự 
lãng quên. Linh hồn vì tinh tú của đời sống, xuất hiện với ta 
hôm nay, đã có co sở ở một noi và sau đó, đến đây từ 



Chương 32 - Nghiệp báo và Tái sanh với người phương Tây 


491 


phương xa: không trọn vẹn trong sự lãng quên, cũng không 
trơ trọi." 

Shelley: 

"Neu không có lý do nào để giả định rằng ta đã có sống 
trước thời kỳ hiện tại bắt đầu biểu hiện, thì cũng không căn 
cứ vào đâu để giả định rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục sống 
nữa sau khi kiếp sống hiện tại chấm dứt." 

Giáo sư Francis Bowen của đại học Harvard viết như sau 
để kêu gọi tín đồ Cơ Đốc Giáo nên chấp nhận thuyết tái 
sanh : 

"Đời sống của chúng ta trên một quả cầu là một qui 
phạm và một sự chuẩn bị tiến đến đời sống sau này, cao 
thượng và vĩnh viễn hơn. Nhưng nếu phải bị giới hạn trong 
thời gian của một kiếp sống thì thật là ngắn ngủi, và hình 
như khó đầy đủ mục tiêu quan trọng như thế. Bảy mươi 
năm chắc chắn không đủ để chuẩn bị cho thời gian vĩnh 
cửu vô cùng tận. Nhưng có gì bảo đảm cho ta rằng giai 
đoạn tập sự cho linh hồn phải bị gò bó trong thời hạn hẹp 
hòi như vậy? Tại sao giai đoạn ấy không thể tiếp tục kéo 
dài thêm hay lặp lại trong một chuồi dài những thế hệ kế 
tiếp, một cái tính tạo sinh khí cho một số thể xác vô định? 
Từ thân này đến thân khác, và mang đến cho mồi thể xác 
những kiến thức đã thâu lượm, tá nh tình đã tạo nên, khí 
chất và tâm tánh sẵn có trong những giai đoạn kế tiếp liền 
đó. Nó không cần biết đến quá khứ của nó, mặc dầu đang 
mang quả và chịu sâu rộng của quá khứ ấy trong thể chất 
hiện tại. Bao nhiêu đoạn dài của kiếp sống quá khứ đã bị 
lãng quên hoàn toàn, mặc dầu đã góp phần quan trọng vào 
việc xây dựng tâm và trí. Do đó có sự khác biệt giữa người 
này và người kia. Trách nhiệm của chúng ta không vì sự 



492 


Phần II - Phật Pháp 


quên lãng ấy mà giảm kém đi. Hình như ta vẫn chịu ảnh 
hưởng của sự lạm dụng thì giờ, mặc dầu đã quên hẳn ta đã 
phung phí như thế nào,và ở đâu. Chính đến nay, chúng ta 
vẫn còn đang lập lại những quả đắng, do noi sức khỏe yếu 
kém, và tham vọng hư hèn của những hành động dễ duôi 
vô ý thức và tội lỗi đã bị lãng quên, bị lãng quên vì chúng 
quá nhiều. 

"Neu mỗi linh hồn tuyệt đối là một tạo vật mới, mồi đời 
sống phải được tạo ra hoàn toàn, thì một cách họp lý, ta có 
thể hỏi tại sao các linh hồn có thể khác biệt nhau như thế từ 
lúc đầu? Neu thuyết di thể cũng nằm trong chuông trình 
của một chánh quyền trên thiên đàng để trị vì thế gian thì 
tất cả những khó khăn trên đều tự nhiên tan biến cùng một 
lúc. Đứng về một phưong diện, mọi người đều được sanh 
vào trạng thái mà chính mình tạo trong lịch trình quá khứ 
của mình. Lý thuyết chủ trưong rằng mình phải chịu hậu 
quả của những tội lỗi mà tổ tiên gây nên là một bài học 
khó. Nhưng không ai có thể phản đối về cái thân phận mà 
chính mình đã thừa hưởng của chính mình, của chính tự 
ngã của mình trong một trạng thái ở kiếp sống quá khứ. Cái 
mà ta gọi là chết chỉ là biến trạng đưa đến một đòi sống 
khác trên quả địa cầu và nếu đời sống ấy không được cao 
quí tốt đẹp hon kiếp sống cũa vừa chấm dứt thì chính là tại 
ta." 

Tiên kiêp 

" Tôi trải mình nằm dài trên bãi biển 

Và thả hồn tho mộng một không gian bé nhở. 

Tôi nghe những lượn sóng to tan vỡ và gầm thét. 

Mặt trời ở ngay trước mặt tôi. 

"Những ngón tay đen trên bàn tay dã dượi của tôi 

Lười biếng nô đùa với cát xám, 



Chương 32 - Nghiệp báo và Tái sanh với người phương Tây 


493 


Những lượn sóng vập vồ trườn lên bãi. 

Những lượn sóng rút về biển cả 
vang động và vui vẻ , 

"Những hột cát vừa trong, vừa mịn, 

Âm áp nằm trên tay tôi, 

Cũng như những người bé nhỏ mà tôi thấy 
Ngồi đó đây trên bãi biển. 

"Những hột cát nhỏ, rực rỡ và mịn màng, 

Lọt xuyên qua kẽ tay tôi; 

Mặt trời rọi xuống trên tất cả ... 

Và tôi đã bắt đầu mơ tưởng: 

"Tất cả những cái ấy trước kia là thế nào ? 

Bao nhiêu năm đã tôi qua, xa xôi trong dĩ vãng 
Tôi đã nằm trên bãi biển nào mà nay đã lãng quên, 
Cũng như tôi đã nằm đây hôm nay . 

"Những lượn thủy triều đã vươn lên. 

Và chiếu sáng bãi cát cũng như hôm nay . 

Và trong lòng bàn tay thuộc về thời thượng cổ của tôi 
Những hột cát vẫn ấm áp và mịn màng. 

"Tôi đã quên hẳn từ đâu tôi đến đây, 
hay quê nhà của tôi là thế nào. 

Hay lúc ấy tôi gọi cái biển gầm thét vang động này. 
Bằng những danh từ quái lạ và man rợ nào. 

"Chỉ biết rằng lúc ấy mặt trời đã rọi sáng xuống 

cũng như rọi sáng hôm nay, 

và những hột cát mịn màng 

nằm trên ngón tay dài thượt và đen xám của tôi. 2 


2 Frances Corníòrd, "An Anthology of Modern Verse", do A. Methuen, 
London, Methuen and Co., chọn và trích đăng trong "The Buddhist 
Annual ofCeylon", 1927. 




494 


Phần II - Phật Pháp 


Chương 33 - Níp-Bàn (Nibbana) 

"Níp-Bàn là hạnh phúc tối thượng" 

— Kỉnh Pháp Củ 


Dầu người ta có thể viết đầy đủ và rõ ràng như thế nào, 
dầu người ta có dùng danh từ bóng bẩy đến đâu để cố gắng 
mô tả trạng thái vắng lặng của Níp-Bàn, văn tự không thể 
giúp nhận thức thế nào là Níp-Bàn. Níp-Bàn không phải là 
cái gì có thể miêu tả bằng giấy trắng mực đen hay nhận 
thức bằng lý trí. Níp-Bàn là pháp siêu thế (lokuttara 
dhamma), chỉ có thể chứng ngộ bằng tuệ giác. 

Không thể có sự hiểu biết Níp-Bàn bằng lý trí thuần túy, 
vì Níp-Bàn không phải là một vấn đề có thể dùng luận lý để 
thấu đạt (atakkavacara). Lời dạy của Đức Phật hoàn toàn 
hợp lý. Trí thức có thể lĩnh hội đầy đủ các Phật ngôn. 
Nhưng Níp-Bàn, mục tiêu cứu cánh của Phật Giáo, vượt ra 
khỏi phạm vi luận lý. Tuy nhiên, suy tưởng về các sắc thái 
tích cực của đời sống,ta sẽ đi tới kết luận hợp lý rằng, đối 
chiếu với hiện tượng tùy thế, hữu vi, sanh khởi tùy duyên, 
hiện hữu do điều kiện, phải có trạng thái bất tùy thế mà sự 
hiện hữu không tùy thuộc điều kiện, vô sanh, bất tử và 
không phiền não. 

Chú giải Túc sanh truyện (Jataka) có ghi rằng trong kiếp 
làm nhà tu sĩ khổ hạnh, Bồ Tát Sumedha có suy niệm như 
sau: 

"Cũng như, mặc dầu có cảnh khốn khổ đau thương, 

vẫn có trạng thái an vui hạnh phúc. 

Cùng thế ấy, đã có hiện sinh, 

Tức nhiên phải có bất-hiện-sinh. 




Chương 33 - Níp-Bàn (Nibbana) 


495 


Cũng như mặc dầu có Sức Nóng khó chịu, 

vẫn có Sức Lạnh dịu dàng mát mẻ. 

Cùng thế ấy đã có sự hiện hữu của ba thứ lửa, 

Tức nhiên phải có Níp-Bàn. 

Cũng như, mặc dầu có tội lỗi xấu xa, 

vẫn có cái tốt cái đẹp. 

Cùng thế ấy, dầu quả thật có sự sanh 

Tức nhiên phải có sự không-sanh" 1 

Định nghĩa 

Danh từ Nam phạn "Nibbana" - Níp-Bàn (Bắc phạn: 
Nirvana) gồm hai phần: "ni" và "vana". "Ni" là hình thức 
phủ định, không; "vana" là dệt, hay ái dục. Ái dục này xem 
như sợi dây nối kiếp sống nay với kiếp sống khác. 

"Gọi là Níp-Bàn vì Níp-Bàn là sự dứt bỏ, sự tách rời - 
'Ni' - ra khỏi ái dục - 'Vana', sự thèm khát nhục dục". 

Ngày nào còn bị ái dục hay luyến ái trói buộc thì còn tạo 
thêm nghiệp mới, và các nghiệp mới này phải trổ quả dưới 
một hình thúc nào,trong vòng sanh-tử, tử-sanh vô cùng tận. 
Đen khi mọi hình thức ái dục chấm dứt, năng lực của 
nghiệp tái tạo cũng dứt, tức nhiên không còn tạo nghiệp 
nữa, và ta thành đạt Níp-Bàn, thoát ra khỏi vòng sanh tử 
triền miên. 

Quan niệm giải thoát trong Phật Giáo chính là trạng thái 
vượt qua khỏi vòng sanh tử triền miên vô tận, chứ không 
phải chỉ là sự trốn thoát ra khỏi tội lồi, và địa ngục. 

Cũng có noi giải thích Níp-Bàn là sự dập tắt lửa tham 
(lobha), sân (dosa), và si (moha). 


1 Warren, Buddhism in Translations, trang 6. 




496 


Phần II - Phật Pháp 


Đức Phật dạy: 

"Toàn thể thế gian nằm trong những ngọn lửa. Lửa gì đã 
nhúm lên những ngọn lửa ấy? Chính lửa tham, lửa sân, lửa 
si; chỉnh lửa sanh, lửa già, lửa chết, lửa phiền não, lửa ta 
thán, lửa đau đón, lửa khổ sở, lửa thất vọng, đã nhúm lên 
những ngọn lửa ấy." 

Nhận định theo một lối, Níp-Bàn là sự dập tắt các ngọn 
lửa ấy. Nhưng không phải vì thế mà có thể nói rằng Níp- 
Bàn chỉ là sự dập tắt các ngọn lửa. Nên phân biệt phưong 
tiện và mục tiêu. Ở đây, dập tắt các ngọn lửa tham, sân và 
si, chỉ là phưong tiện để đi đến Níp-Bàn. 

Níp-Bàn có phải là hư vô không? 

Neu chỉ vì ngũ quan không thể cảm nhận được mà ta quả 
quyết rằng Níp-Bàn là hư vô, là không không, không có gì 
hết, thì cũng phi lý như người mù kết luận rằng trong đời 
không có ánh sáng, chỉ vì không bao giờ anh ta thấy ánh 
sáng. Trong ngụ ngôn "Rùa và Cá" được nhiều người biết, 
cá chỉ biết có nước nên khi nói với rùa, cá dõng dạc kết 
luận rằng không có đất, bởi vì có những câu hỏi của cá đều 
được rùa trả lời là "không". 

Thuở xưa có một con cá. Cá chỉ biết trong nước và 
không biết gì ngoại trừ nước. Một hôm, cá mải mê boi lội 
trong ao đầm quen thuộc như mọi hôm thì gặp lại chị Rùa. 
Hỏi ra thì hèn lâu rùa đi dạo trên đất liền. Cá hỏi: "Chào chị 
rùa, chị đi đâu mà hèn lâu tôi không gặp?" 

- Này chị cá, chào chị. Hôm rày tôi đi một vòng lên trên 

đất khô. Rùa trả lời. 



Chương 33 - Níp-Bàn (Nibbana) 


497 


- Đất khô à! Cá lấy làm ngạc nhiên. Chị nói đất khô, vậy 
đất khô là gì? Đất làm sao khô được? Tôi chưa bao giờ 
thấy cái gì mà khô. Đất khô chắc là không có gì hết. 

Bẩm tánh ôn hòa, Rùa nhỏ nhẹ đáp: 

- Được, tốt lắm, nếu chị muốn nghĩ như vậy cũng tốt. 
Không ai ngăn cản chị đâu. Tuy nhiên, chỗ mà tôi đi 
mấy hôm rày đất khô thật. 

- Nay chị rùa, đâu chị nói rõ lại coi. Đất khô mà chị nói ra 
làm sao, giống như cái gì? Nó có ẩm ướt không? 

- Không, đất khô không ẩm ướt. 

- Đất khô có mát mẻ và êm dịu, dễ chịu không? 

- Không, đất khô không mát mẻ và êm dịu dễ chịu. 

- Đất khô trong suốt và ánh sáng rọi xuyên qua được 
không? 

- Không, đất khô không trong suốt và ánh sáng không rọi 
xuyên qua được. 

- Đất khô có mềm mại và dịu dàng để mình boi lội trong 
ấy không? 

- Không, đất khô không mềm mại dịu dàng, và mình 
không thể boi lội trong lòng đất. 

- Đất có di chuyển và trôi chảy thành dòng không? 

- Không, đất không di chuyển và trôi chảy thành dòng. 

- Đất có nổi sóng và tan ra thành bọt kông? Cá rất bực 
mình với loạt câu trả lời "không, không,..." của rùa. 

- Không, đất không nổi sóng. Rùa thành thật trả lời. 

Cá bồng nhiên lộ vẻ hân hoan của người đắc thắng và vang 
lên: 

- Thấy chưa, thật quả như tôi đã nói chớ gì nữa! Tôi đã 
bảo rằng đất khô của chị là hư vô, không có gì hết. Tôi 
hỏi và chị đã xác nhận rằng đất khô và không ẩm ướt, 



498 


Phần II - Phật Pháp 


không mát mẻ, không êm dịu và không trong suốt, và 
ánh sáng không rọi xuyên qua đuợc, không mềm mại và 
dễ chịu để mình có hể bơi lội trong ấy, đất cũng không 
di chuyển và trôi thành dòng, cũng không nổi sóng và 
cũng không tan rã thành bọt. Không phải gì hết thì có 
phải là hu vô không? 

Rùa đáp: 

- Đuợc, tốt lắm. Nay chị cá, nếu chị quả quyết rằng đất là 
hu vô, không có gì hết, thì chị cứ tiếp tục nghĩ nhu thế. 
Thật ra, nguời nào đã biết nuớc và đất liền rồi sẽ nói 
rằng chị chỉ là con cá dại dột, vì chị quả quyết rằng cái 
gì mà chị không biết là không có gì hết, hu vô. Nói là hu 
vô bởi vì chị không bao giờ biết. 

Đen đây, rùa bỏ cá ở lại một mình với ao đầm nhỏ bé, 
quay đầu lội đi và suy tuởng đến một cuộc viễn du khác 
trên đất khô, nơi mà cá tuởng tuợng là hu vô... 

Câu chuyện lý thú nay ngụ ý tuy rằng đã có sống trong 
nuớc và trên khô, rùa không giải thích cho cá bản chất thật 
sự của đất vì cá chỉ biết nuớc mà cá cũng không thể nhận 
thức đuợc thế nào là đất liền, vì chỉ biết có nuớc thôi. Cũng 
thế ấy, tuy chu vị A-La-Hán đã từng biết thế nào là thời 
gian và trạng thái siêu thế là sao, nhung các ngài không thể 
dùng ngôn ngữ của thế gian để mô tả trạng thái siêu thế mà 
nguời tại thế cũng không thể nhận thức trạng thái siêu thế 
là sao, bằng sự hiểu biết của thế gian. 

Níp-Bàn là hu vô, tức nhiên Níp-Bàn phải trùng họp với 
không gian (akasa). Cả hai, Níp-Bàn và không gian, đều 
vĩnh cửu và không biến đổi. Không gian là vĩnh cửu vì nó 
là hu vô. Thật ra, Níp-Bàn ở ngoài không gian và thời gian. 



Chương 33 - Níp-Bàn (Nibbana) 


499 


về sự khác biệt không gian và Níp-Bàn ta có thể tóm tắt 
rằng, không gian là Không, nhưng Níp-Bàn là Có. 

Khi đề cập đến những cảnh giới khác nhau mà chúng 
sanh có thể sanh vào, Đức Phật có nhắc đến cảnh "Vô Sở 
Hữu Xứ" (Ãkincannayatana), cảnh giới có quan niệm về hư 
không. 

Níp-Bàn là một Đạo Quả. Có thể chứng ngộ Níp-Bàn 
như một đối tượng tinh thần (vatthudhamma). Sự kiện nay 
rõ ràng chứng tỏ rằng Níp-Bàn không phải là một trạng thái 
hư vô. Nếu Níp-Bàn là hư vô, Đức Phật đã không mô tả 
bằng những danh từ như "Vô Tận"(Ananta), "Bất Tùy Thể" 
(Asamkhata), "Vô Song" (Anupameya), "Tối Thượng" 
(Anuttara), "Tối Cao" (Para), "Vượt Ra Ngoài" (Pàra), 
"Chồ Nưong Tựa Tối Thượng" (Paràyana), "Châu Toàn" 
(Tana), "An Toàn" (Khema), "Hạnh Phúc" (Siva), "Duy 
Nhất" (Kevala), "Bất Khả Diệt" (Akkhara), "Tuyệt Đối 
Trong Sạch" (Visuddha), "Siêu Thế" (Lokuttara), "Vĩnh 
Cửu" (Amata), "Giải Thoát" (Mutti),"Vắng Lặng" (Santi) 
v.v... 

Trong kinh Udana và Itivuttka, Đức Phật đề cập đến 
Níp-Bàn như sau: 

- "Nay chư tỳ khưu, có một trạng thái không sanh 
(ajata), không khởi phát (abhuta), không được cấu tạo 
(akata) và không tùy thế (asamkara). Neu không có trạng 
thái không sanh, không khởi phát, không cấu tạo, và không 
tùy thế, ắt không thể có lối thoát cho cái có sanh, có khởi 
phát, có cấu tạo, và tùy thế (hữu vi). 



500 


Phần II - Phật Pháp 


Do sự kiện có trạng thái không sanh, không khởi phát, 
không cấu tạo, và không tùy thế, nên mới có lối thoát cho 
cái có sanh, có khởi phát, có cấu tạo, và tùy thế". 2 
Kinh Itivuttaka ghi: 

"Cái có sanh, trở thành, khởi phát, được cấu tạo, 

và như thế là không bền vững, trái lại phải chịu sanh và 

tử. 

Một sự cấu thành, một 0 bệnh hoạn, mỏng manh. 

Một sự sống nhờ vật thực, một sự trở thành, 

Không đáng để cho ta thích thú trong đó chút nào. 

Thoát ra ngoài trạng thái ấy, dẫn đến thực tế, 
ngoài phạm vi luận lý, bền vững. 

Không sanh, không khởi phát, không phiền não. 

Con đường không ô nhiễm. 

Con đường chấm dứt mọi thống khổ, thoát khỏi lo âu. 

Để đến vắng lặng và hạnh phúc." 3 

Vậy, Níp-Bàn không phải là hư vô. Cũng không phải chỉ 
là một sự chấm dứt. Níp-Bàn không phải là thế nào thì ta có 
thể nói một cách quả quyết. Nhưng nếu mô tả chính xác 
Níp-Bàn là thế nào thì ngôn ngữ của thế gian không thể 
thích hợp, vì Níp-Bàn là tuyệt đối, duy nhất, phải tự mình 
chứng ngộ (paccatam veditabbo). 


2 Theo bản Chú giải, bốn danh từ đó đồng nghĩa. Ajata có nghĩa là phát 
sanh mà không tùy thuộc nguyên nhân hay điều kiện (hetupaccaya). 
Abhuta (sát nghĩa là "không trở thành") có nghĩa là không phát sanh. Bởi 
không phát sanh từ một nguyên nhân, và không trở thành, tức nhiên 
không cấu tạo (akata). Trở thành và phát sanh là đặc tánh của những vật 
tùy thế — hiện hữu do nguyên nhân hay điều kiện, tùy duyên — như tâm 
và vật chất, danh và sắc. Níp-Bàn trái lại, không tùy thuộc nguyên nhân 
hay điều kiện đế có, là bất tùy thế (asamkhata). 

Xem Woodward, Verses of Upliữ, trang 98 - "As it was said", trang 142. 

3 Woodward, "As it was said", trang 142 




Chương 33 - Níp-Bàn (Nibbana) 


501 


Hữu Dư Níp-Bàn và Vô Dư Níp-Bàn. 

Khi đề cập đến Níp-Bàn, kinh sách thường nhắc đến Vô 
Dư và Hữu Dư Níp-Bàn (Anupadisesa và Sopadisesa 
Nibbana Dhatu ). 4 

Trên thực tế, không phải có hai loại Níp-Bàn mà có hai 
hình thức Đạo Quả Níp-Bàn. Hai danh từ khác nhau để chỉ 
hai hình thức chứng nghiệm: một trước khi chết và một sau. 

Đạo Quả Níp-Bàn có thể thành tựu trong kiếp sống hiện 
tại. Không có điểm nào trong toàn thể Giáo Lý của Đức 
Phật dạy rằng mục tiêu cứu cánh chỉ có thể thành đạt sau 
khi chết. Đây là sự khác biệt giữa quan niệm về Níp-Bàn 
của người Phật tử và quan niệm của người không phải Phật 
tử, về một cảnh trời vĩnh cửu, chỉ có thể đạt được sau kiếp 
sống. 

Khi Đạo Quả Níp-Bàn được thành tựu trong kiếp sống 
hiện tiền nghĩa là trong lúc còn mang thân ngũ uẩn, thì gọi 
là "Hữu Dư Níp-Bàn" (Sopadisesa Nibbana Dhatu). 

Lúc bỏ xác thân , vị A-La-Hán đạt Đại Níp-Bàn, không 
còn vật chất, chừng ấy gọi là "Vô Dư Níp-Bàn" 
(Anupadisesa Nibbana Dhatu). 

Một vị phật hay một vị A-La-Hán, lúc còn tại tiền thọ 
hưởng Hửu Dư Níp-Bàn, và không còn tạo nghiệp mới nữa. 
Nhưng những nhân lành hay dữ đã tạo trong dĩ vãng vẫn 
còn trổ quả tới lúc danh và sắc tan rã. 

Trong kinh Itivuttaka, Đức Phật dạy: 


4 Sa = với; upadi = ngũ uẩn, tức danh sắc; sesa = còn lại. Ngũ uẩn được gọi 
là "upadi" bởi vì bị ái dục và vô minh bám chặt. 




502 


Phần II - Phật Pháp 


"CÓ hai hình thức chứng nghiệm Níp-Bàn là chứng 
nghiệm Níp-Bàn trong lúc còn mang thân và chứng nghiệm 
Níp-Bàn lúc không còn thân. 

"Nay chư Tỳ khưu, chứng nghiệm Níp-Bàn trong lúc 
còn mang thân là gì? Là noi đây, nay chư Tỳ khưu, một 
thầy Tỳ khưu đắc Quả A-La-Hán, đã tận diệt mọi ô nhiễm, 
đã sống đời sống thiêng liêng cao thượng, đã làm những 
việc cần phải làm, đã bỏ gánh nặng xuống, đã thành đạt 
mục tiêu, đã tận diệt mọi trói buộc của đời sống, một thầy 
Tỳ khưu hiểu biết chân chánh và đã được giải thoát. Ngũ 
quan của thầy vẫn còn, và vì chưa xa lìa hẳn ngũ quan, thầy 
còn thọ hưởng những quả lành và gặt hái những quả dữ. Sự 
chấm dứt tham, sân, si, của thầy tỳ khưu ấy gọi là chứng 
nghiệm Níp-Bàn trong lúc còn mang thân ngũ uẩn". 

"Nay chư Tỳ khưu, chứng nghiệm Níp-Bàn trong lúc 
không còn thân ngũ uẩn là gì? 

"Noi đây, nay chư Tỳ khưu, một thầy tỳ khưu đắc Quả 
A-La-Hán, đã tận diệt mọi ô nhiễm, đã sống đời sống 
thiêng liêng cao thượng, đã làm những việc cần phải làm, 
đã bỏ gánh nặng xuống, đã thành đạt mục tiêu, đã tận diệt 
mọi trói buộc của đời sống, một thầy Tỳ khưu hiểu biết 
chân chánh và đã được giải thoát. Trong chính kiếp sống 
ấy, thầy không còn thích thú với những cảm giác của thân 
nữa, thầy mát mẻ. Đó là chứng nghiệm Níp-Bàn trong lúc 
không còn thân ngũ uẩn ." 5 


5 Bởi vì vị ấy không còn tái sanh. 





Chương 34 - Đặc tánh của Níp-Bàn 


503 


Chương 34 - Đặc tánh của Níp-Bàn 

"Níp-Bàn ỉ à gì, hỡi đạo hữu? 

Sự tận diệt tham, tận diệt sân, tận diệt si. 

Đó, nay đạo hữu, gọi là Nỉp-Bàn." 

— Tạp A Hàm 


Đối nghịch với cảnh giới hữu tình của vòng luân hồi 
trong ấy tất cả đều là những hiện tuợng luôn luôn biến đổi, 
sanh diệt, diệt sanh, Níp-Bàn là vĩnh cửu (dhuva), đáng 
đuợc ham muốn (subha), và hạnh phúc (sukha). 

Theo Phật Giáo các pháp - tại thế và siêu thế - đều đuợc 
sắp vào hai loại: (a) những pháp hữu vi, tùy thế, thuộc thế 
gian pháp, có nhiều hay một nguyên nhân tạo điều kiện để 
phát sanh (samkhata); và (b) những pháp vô vi, bất tùy thế 
(asamkhata), không cần nguyên nhân hay điều kiện nào để 
hiện hữu. 

Vậy tùy thế (samkhatalakkhanani) luân chuyển trong ba 
giai đoạn: sanh (uppada), diệt (vaya) và biến đổi trạng thái 
(thitassa annathattam ). 1 

Phát sanh hay trở thành là đặc tánh chánh yếu của mọi 
vật cấu tạo, hữu vi, do một hay nhiều nguyên nhân tạo điều 
kiện để hiện hữu. Cái gì phát sanh hay trở thành tức nhiên 
phải biến đổi và phân tán. Pháp hữu vi luôn luôn trở thành 
và lôn luôn biến đổi. Vô thuờng biến đổi là định luận bao 
quát, phổ thông cho mọi sụ vật - vật chất lẫn tinh thần - 
nằm trong vũ trụ, từ tế bào hết sức vi tế đến những chúng 


1 Xem "Gradual Sayings", trang 135. 





504 


Phần II - Phật Pháp 


sanh thật to lớn hay những hình thể khổng lồ. Tâm, tuy vô 
hình, biến đổi lại càng nhanh chóng hơn vật chất. 

Sự hiện hữu của Níp-Bàn, trạng thái siêu thế mà chu 
Phật và chu vị A-La-Hán chứng ngộ, không tùy thuộc 
nguyên nhân nào. Vì lẽ ấy, Níp-Bàn không trở thành, 
không biến đổi, không bị phân tán. Níp-Bàn là vô sanh 
(ajata), bất hoại (ajara), và bất diệt (amara). Một cách chính 
xác, Níp-Bàn không phải là quả, cũng không phải là nhân. 
Do đó Níp-Bàn là duy nhất (kevala). 

Cái gì phát sanh do một nguyên nhân chắc chắn phải 
hoại diệt, và do đó, là không đáng đuợc ham muốn. Đời 
sống là sở hữu mà con nguời thiết tha quý trọng nhất, thế 
nhung lắm khi, trong những cảnh ngộ khó khăn và duới 
những gánh nặng quá đổi, chính cái đời sống đuợc yêu 
chuộng ấy trở thành không thể chịu nổi. Trong những lúc 
ấy, sống là một cực hình, và những nguời yếu tánh đôi khi 
nghĩ đến việc quyên sinh cuộc sống, tuởng chừng nhu chết 
là quyết đuợc mọi vấn đề đau khổ. 

Tất cả chúng ta đều thuơng yêu và hết sức cố gắng chăm 
nom, săn sóc, trang điểm thân thể nhu vật rất quý. Nhung 
tấm thân duyên dáng, yêu kiều, diễm lệ, và khả ái nay là 
nguồn gốc bao nhiêu đau khổ. Đen lúc bị thời gian và bệnh 
tật làm hao mòn tiều tụy đi rồi thì cơ thể vật chất nay chỉ 
còn là gánh nặng vô cùng khả 0. 

Sau đây là một chuyện tích lý thú, ngụ ý rằng đời sống 
và những lạc thú của kiếp nhân sinh chỉ là tạm bợ: 

- Một chàng nọ lầm lủi đi giữa một khu rừng mênh 
mông đầy chông gai và gành đá ngổn ngang. Bồng nhiên 
anh thấy sau lung một thớ tuợng to tuớng rảo buớc đi về 
phái mình. Sợ hãi, anh đâm đầu chạy. Voi chạy theo đến 



Chương 34 - Đặc tánh của Níp-Bàn 


505 


trước một giếng cạn, anh định nhảy xuống để tránh voi. 
Nhưng nhìn xuống giếng anh nhìn thấy một con rắn độc 
nằm dưới đáy. Không còn cách nào khác nữa anh đành đeo 
theo một sợi dây đầy gai có sẵn, lòng thòng trên miệng 
giếng. Tạm thoát khỏi nạn, anh nhìn lên thấy hai con chuột, 
một đen một trắng, đang cặm cụi gặm sợi dây mà anh đang 
đeo. Lúc anh ngửa mặt lên thì từ một 0 ong phía trên, vài 
giọt mật nhỏ ngay vào miệng. 

Anh chàng lấy làm thỏa thích, lãng quên là mình đang 
sống trong tình trạng bấp bênh và hết sức nguy ngập, yên 
trí tận hưởng vị ngọt ngào của mật. Vừa lúc ấy có một 
người giàu lòng bi mẫn chỉ đường cho anh thoát nạn. 

Nhưng anh lễ độ xin Ngài cảm phiền chờ một chút, để 
anh thưởng thức hết giọt mật... 

Khu rừng mênh mông và đầy chông gai là vòng luân hồi, 
trầm luân bể khổ. Đời sống của chúng sanh không phải là 
một vườn hoa hồng tưoi đẹp mà dẫy đầy những hoàn cảnh 
cam go đau khổ. Chúng ta phải vượt qua bao nhiêu chướng 
ngại, chịu đựng bao nhiêu sự chỉ trích bất công, những 
hành vi chống đối, những câu nói khiêu khích, những cuộc 
tấn công, những lời nguyền rủa. Đó là những con đường 
chông gai của cuộc sống. 

Thớt voi giống như cái chết. Con rắn độc như tuổi già. 
Sợi dây đầy gai là sự sanh 2 . Hai con chuột, là ngày và đêm. 
Những giọt mật ngọt ngào là thú vui của đời sống,và người 
giàu lòng bi mẫn, sẵn sàng chỉ lối thoát là Đức Phật. 

Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc trong đời sống chỉ là 
sự thoả mãn một vài điều mong mỏi. Khi được một việc ta 


2 Sanh (jati) ở đây có nghĩa là sự sống, những kiếp sống trong vòng luân hồi. 




506 


Phần II - Phật Pháp 


lại muốn việc khác. Tham vọng không khi nào dứt, không 
khi nào ta cho là vừa đủ. 

Vậy, phiền não và đau khổ là bản chất thiên nhiên của 
đời sống, và không chúng sanh nào trong tam giới có thể 
tránh thoát. 

Níp-Bàn là pháp bất tùy thế, vô vi, không tùy thuộc nhân 
duyên để hiện hữu. Do đó Níp-Bàn là truờng cửu, vô sanh, 
bất diệt (dhuva), đáng đuợc ham muốn (subha), và hạnh 
phúc (sukha). 

Ta nên phân biệt hạnh phúc Níp-Bàn với hạnh phúc 
thông thuờng ở thế gian. 

Hạnh phúc Níp-Bàn không phai lạt, cũng không nhàm 
chán. Đó là hạnh phúc không mệt mỏi, không đổi thay. 

Hạnh phúc tạm bợ ở thế gian là sự thỏa mãn một vài 
tham vọng (vedayita). Trái lại, hạnh phúc Níp-Bàn phát 
sanh do sự giảm suy dục vọng(vupasama). 

Trong kinh Bahuvedaniya Sutta 3 , Đức Phật kể ra muòi 
loại hạnh phúc sắp xếp theo thứ tự, bắt đầu từ những khoái 
lạc thô kịch do sự thỏa mãn nhục dục. Phẩm hạnh đạo đức 
càng lên cao, loại hạnh phúc càng trở nên phấn khởi, cao 
thuợng, vi tế đến độ thế gian khó nhận thức đuợc rằng đó là 
hạnh phúc. Khi đắc So Thiền, hành giả đã huởng đuợc một 
thứ hạnh phúc khác thuờng, tuyệt đối không liên hệ đến 
ngũ quan. Hạnh phúc này phát sanh do sự chế ngự lòng 
ham muốn thỏa mãn nhục dục mà nguời sống theo vật chất 
đánh giá thật cao. Tuy nhiên, khi hành giả đắc Tứ Thiền, 
cho đến loại hạnh phúc của So Thiền cũng trở thành thô 


3 Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, kinh số 57. 




Chương 34 - Đặc tánh của Níp-Bàn 


507 


kịch và không lợi ích, so với hạnh phúc mới thành tựu, tức 
tâm Xả (Upekkha). 

Đức phật dạy: 

"Nầy Ananda, những giây trói buộc của nhục dục ngũ 
trần có năm loại. Năm loại ấy là gì? Là những hình thể do 
mắt tiếp nhận, đáng ham muốn, quyến rũ, dễ mến, dễ say 
mê, và theo sau đó là sụ thèm thuồng khuấy động, làm dậy 
lên đám bụi khát vọng. 

"Là những âm thanh do tai, những mùi huong do mũi, 
những vị do luõi, những sự xúc chạm do thân tiếp nhận, 
đáng ham muốn, quyến rũ, dễ mến, dễ say mê và theo sau 
đó là sự thèm thuồng, khuấy động, làm dậy lên đám bụi 
khát vọng; nay Ananda, đó là năm dây trói buộc của nhục 
dục. Bất luận hạnh phúc hay lạc thú nào phát sanh do năm 
trói buộc của nhục dục ngũ trần là hạnh phúc vật chất. 

"Kẻ nào nói rằng: - 'đây là hạnh phúc cao thuợng nhất 
mà chúng sanh có thể thọ huởng'. Nhu Lai không chấp 
nhận. Tại sao? Bởi vì có hạnh phúc khác phấn khởi và cao 
thuợng hon. Và hạnh phúc khác phấn khởi và cao thuợng 
hon là gì? 

"Ở đây, vị Tỳ khuu hoàn toàn dứt bỏ lòng ham muốn 
thỏa mãn những dục vọng, xa lìa những trạng thái bất thiện, 
sống ẩn dật noi vắng vẻ và yên tĩnh, phát triển Tầm, Sát 
đến Phỉ, Lạc và an trụ tâm trong So Thiền (Pathama Jhãna). 
Đó là hạnh phúc phấn khởi và cao thuợng hon. 

"Tuy nhiên nếu ai nói rằng: - 'đây là hạnh phúc và lạc 
thú cao trọng nhất mà chúng sanh có thể thọ huởng', Nhu 
Lai không chấp nhận. Tại sao? Bởi vì có hạnh phúc khác, 
phấn khởi và cao thuợng hon. 



508 


Phần II - Phật Pháp 


"Nơi đây Tầm, Sát vững chắc, không chao động. Yên 
tĩnh bên trong, tâm kiên cố, vị Tỳ khưu chấm dứt Tầm, Sát, 
và do trạng thái vắng lặng, tiến đến Phỉ, Lạc và an trụ tâm 
vào Nhị Thiền (Dutiya Jhãna). Đó là hạnh phúc khác, phấn 
khởi và cao thượng hơn. 

"Nhưng nếu có kẻ bảo rằng đó là cao thượng nhất mà 
chúng sanh có thể thọ hưởng, Như Lai không chấp nhận. 
Còn hạnh phúc cao thượng hơn? 

"Ở đây, chấm dứt lòng thích thú trong Phỉ, giữ yên lặng, 
an trụ và hoàn toàn giác tỉnh, vị Tỳ khưu thọ hưởng trạng 
thái mà bậc thánh nhân mô tả 'tâm bình thản, quân bình 
(tâm xả)' và an trụ trong hạnh phúc. Như vậy, hành giả 
nhập Tam Thiền (Tatiya Jhãna). Đó là hạnh phúc phấn khởi 
và cao thượng hơn. 

"Mặc dầu vậy, nếu có kẻ bảo rằng đó là hạnh phúc cao 
thượng nhất, Như Lai không chấp nhận. Còn hạnh phúc cao 
thượng và phấn khởi hơn? 

"Nơi đây, dứt bỏ lạc thú và đau khổ, để lại phía sau mọi 
lạc thú và phiền não, không-đau-khổ, không-vui-thú, tâm 
xả hoàn toàn và an trụ, hành giả thành đạt Tứ Thiền 
(Catuttha Jhãna). Đó là hạnh phúc phấn khởi và cao thượng 
hơn. 

"Tuy nhiên, nếu nói rằng đó là hạnh phúc cao thượng 
nhất thì Như Lai không chấp nhận. Còn hạnh phúc cao 
thượng hơn. 

"Nơi đây, vượt lên mọi tri giác và hình thể, không còn 
phản ứng của giác quan, hoàn toàn không quan tâm đến tri 
giác về tình trạng khác nhau, vị Tỳ khưu suy niệm: 'không 
gian vô tận' và sống trong cảnh giới Không Vô Biên Xứ 



Chương 34 - Đặc tánh của Níp-Bàn 


509 


(Akasanancayatana), có quan niệm rằng không gian vô 
cùng tận. Đó là hạnh phúc phấn khởi và cao thượng hơn 

"Nhưng nói rằng đó là hạnh phúc cao thượng nhất thì 
Như Lai không chấp nhận. Có hạnh phúc ca thượng hơn. 

"Nơi đây vượt lên khỏi cảnh giới Không Vô Biên Xứ, vị 
Tỳ khưu suy niệm: 'thức vô cùng tận', và sống trong cảnh 
Thức Vô Biên Xứ (Vinnãnanacayatana). Đó là hạnh phúc 
khác, phấn khởi và cao thượng hơn. 

"Tuy nhiên nếu nói đó là hạnh phúc cao thượng nhất thì 
Như Lai không chấp nhận. Còn hạnh phúc cao thượng hơn. 

"Nơi đây vượt khỏi cảnh Thức Vô Biên Xứ, vị Tỳ khưu 
suy niệm: 'không có gì hết' và sống an trụ trong cảnh giới 
Vô Sở Hữu Xứ (Ãkincannayatana). Đó là hạnh phúc cao 
thượng hơn. 

"Mặc dầu vậy, nếu có kẻ bảo rằng đó là hạnh phúc cao 
thượng nhất, thi Như Lai không chấp nhận. Có hạnh phúc 
khác cao thượng hơn. 

"Nơi đây vượt hẳn lên khỏi cảnh giới Vô Sở Hữu Xứ, vị 
Tỳ khưu sống an trụ trong cảnh giới Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng (N'evasahna n'asanhayatana). Đó là hạnh phúc khác, 
phấn khởi và cao thượng hơn. 

"Tuy nhiên nếu có ai bảo: 'đây là lạc thú và cao thượng 
nhất mà chúng sanh có thể thọ hưởng'. Như lai sẽ không 
chấp nhận. Tại sao? Bởi vì hạnh phúc khác, phấn khởi và 
cao thượng hơn. 

"Nơi đây vượt hẳn khỏi cảnh giới Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng, đạt đến mọi chấm dứt mọi tri giác và cảm giác, vị 
Tỳ khưu sống không còn tri giác và cảm giác 



510 


Phần 11 - Phật Pháp 


(Saíĩnavedayita Nirhoda). Nầy Ananda, đó là hạnh phúc 
khác, phấn khởi và cao thượng hơn. 

"Trong mười hạnh phúc, đó là hạnh phúc cao thượng 
nhất. Trạng thái tối thượng ấy là Nirodha Samapatti (Diệt 
Thọ Tưởng Định), nghĩa là thọ hưởng quả Níp-Bàn trong 
kiếp hiện tiền." 

Ta có thể hỏi: "Sao có thể gọi là trạng thái cao thượng 
nhất trong khi không còn tâm thức để thọ hưởng?" 

Đức Phật giải đáp: 

"Không, nay chư đệ tử, Như Lai không chấp nhận là một 
hạnh phúc nếu hạnh phúc ấy chỉ là một cảm giác thỏa thích. 
Nhưng nay chư đệ tử, nơi nào phát sanh chân hạnh phúc, 
nơi ấy, và chỉ nơi ấy thôi, Đức Thế Tôn mới nhận là hạnh 
phúc ." 4 

Và Đức Phật dạy tiếp: 

"Như Lai tuyên bố rằng mà tất cả những gì mà giác quan 
cảm nhận đều là đau khổ. Tại sao? Bởi vì người trong cuộc 
cảnh khổ khao khát được hạnh phúc, mà người được xem là 
đã có hạnh phúc cũng vẫn khao khát được thêm nữa. Lòng 
tham của thế gian không cùng tận." 

Dùng những ngôn từ chế định, Đức Phật tuyên bố: 

"Nibbanam paramam sukham - Níp-Bàn là hạnh phúc 
tối thượng". 

Là hạnh phúc tối thượng vì Níp-Bàn không phải là loại 
hạnh phúc do ngũ quan chứng nghiệm. Níp-Bàn là pháp 


4 Majjhima Nikaya, Trung A Hàm, kinh số 57. 




Chương 34 - Đặc tánh của Níp-Bàn 


511 


chân lạc tuyệt đối, là hạnh phúc phát sanh do trạng thái tích 
cực giải thoát ra khỏi mọi đau khổ của đời sống. 

Chính sự đoạn tuyệt trạng thái đau khổ thuờng đuợc gọi 
là hạnh phúc, mặc dầu danh từ ấy không mấy thích hợp để 
miêu tả bản chất thật sự của Níp-Bàn. 


Níp-Bàn ở đâu? 

Trong sách "Vua Milinda vấn Đạo", Đức Nagasena giải 
đáp câu hỏi ấy nhu sau: 

"Không có noi nào nhìn về huớng tây, huớng nam, 
huớng đông, huớng bắc, phía trên, phía duới, hay phía 
ngoài, mà có thể nói rằng đó là Níp-Bàn. Tuy nhiên, Níp- 
Bàn thật sự có,và nguời nào có cuộc sống chân chánh, giới 
hạnh trang nghiêm, và chú tâm minh sát, dầu ở Hy Lạp, 
Trung Hoa, Alexandria, hay Kosala, đều có thể thành tựu 
Đạo Quả Níp-Bàn. 

"Cũng nhu lửa, không phải đuợc tích trữ ở một noi đặc 
biệt nào, nhung khi họp đủ điều kiện thì lửa phát sanh. 
Cùng thế ấy ta không thể nói Níp-Bàn ở đâu, nhung khi 
Đạo đủ duyên đầy, thì Quả Níp-Bàn đuợc thành tựu." 

Kinh Rohitassa Sutta có ghi lại những Phật ngôn sau 
đây: 

"Nhu Lai tuyên bố rằng thế gian, nguồn gốc của thế 
gian, và con đuờng dẫn đến sự chấm dứt thế gian, đều nằm 
trong tấm thân một truợng nay, cùng với tri giác và tư 
tưởng ." 5 


5 Samyutta Nikaya, Tạp A Hàm, phần 1, trang 62. 




512 


Phần 11 - Phật Pháp 


Trong đoạn kinh nầy, danh từ 'thế gian' có nghĩa là đau 
khổ. Do đó, chấm dứt hay tiêu diệt thế gian là chấm dứt 
đau khổ, tức Níp-Bàn. Níp-Bàn của ta tùy thuộc noi tấm 
thân một truợng nay. Níp-Bàn không phải là cái gì đã đuợc 
tạo ra hay cái gì cần phải đuợc tạo ra . 6 

Níp-Bàn là noi bốn nguyên tố cấu thành vật chất — 
nguyên tố Nuớc (apo), có đặc tính kết hợp, làm dính liền 
lại; nguyên tố Đất (pathavi), có đặc tính duỗi ra; nguyên tố 
Lửa (Tejo) có đặc tính nóng, lạnh cũng là một hình thức 
nóng; và nguyên tố Gió (vayo), có đặc tính di động — 
không thể có chồ đứng. 

Đe cập đến Níp-Bàn ở đâu, Bộ Samyutta Nikãya, Tạp A 
Hàm, có ghi: 

"Noi mà bốn nguyên tố cấu thành hợp chất có đặc tính 
dính liền, duỗi ra, đốt cháy và di động không còn chồ 
đứng " 7 

Trong kinh Udana 8 , Phật dạy: 

"Cũng như, nay chư Tỳ khưu, mặc dầu bao nhiêu nước 
từ sông ngòi kênh rạch và các trận mưa to từ trên trời đổ 
xuống chảy dồn về biển cả, nhưng không vì thế mà mực 
nước biển dâng nên quá cao hay xuống quá thấp. Cũng 
duờng thế ấy, không vì lẽ có nhiều vị Tỳ khưu nhập Đại 
Níp-Bàn mà Níp-Bàn quá đông đúc hay quá thưa thớt." 


6 "Quả thật pháp nầy (Níp-Bàn) phải được thành tựu (hay chứng ngộ) do 
bốn Thánh Đạo (Dự lưu, Nhất lai, Bất lai, A La Hán), chớ không phải 
được tạo nên." — Thanh Tịnh Đạo. 

7 Kindred Sayings, phần I, trang 23. 

8 Xem Woodward, "Verses of Uplift", trang 66-67. 




Chương 34 - Đặc tánh của Níp-Bàn 


513 


Do đó Níp-Bàn không phải một cảnh trời nào đó dành 
riêng cho một cá thể xuất chúng mà là một pháp, một sự 
thành tựu, mà mọi chúng sanh đều có thể đạt đến. 

Trong thực tế, không có một cảnh trời vĩnh cửu, trong ấy 
có hình thức khoái lạc mà con nguời ham muốn và noi ấy 
ta có thể mặc tình thọ huởng. Thật không thể tuởng tuợng 
một cảnh giới truòng cửu nhu vậy ở bất luận noi nào. 

Chấp nhận rằng không có noi nào gọi là Níp-Bàn, vua 
Milinda hỏi Đức Nagasena căn cứ trên nền tảng nào ta có 
thể sửa dọn đời sống để chứng ngộ Níp-Bàn. 

- Có, tâu Đại vuong, có một nền tảng nhu thế. 

- Nhu vậy, kính bạch Đại đức, nền tảng ấy là gì? 

- Tâu Đại vuong, giới hạnh là căn bản. Bởi vì, nếu vững 
vàng đặt nền tảng trên giới hạnh và thận trọng nhiếp tâm 
quán tuởng thì dầu ở noi nào, ở miền Bắc Hải hay ở Hy 
Lạp, ở Trung Hoa hay ở xứ Thát Đát, dầu ở Alexandria hay 
ở Nikumba, ở Benares hay ở Kosala, ở Kashmir hay ở 
Gandhara, trên đỉnh núi cao hay ở một cảnh trời xa lạ, dầu 
thế nào đi nữa, nguời đã sửa dọn mình, sống đời chân 
chánh, sẽ thành tựu Đạo Quả Níp-Bàn . 9 

Cái gì nhập Níp-Bàn? 

Đây là một câu hỏi không thích nghi, cần phải gác lại 
một bên, bởi vì Phật Giáo phủ nhận sự hiện hữu của một 
thực thể truờng tồn hay một linh hồn truờng cửu . 10 


9 Questions of King Milinda, trang 202-204. 

10 Xem Chương 29. 




514 


Phần 11 - Phật Pháp 


Cái được gọi chúng sanh mà ta thường nghe như ở trong 
"bộ y phục của một linh hồn", chỉ là sự gắn hợp của những 
yếu tố tùy thế, hiện hữu do điều kiện. 

Vajira, vị Tỳ khưu ni A-La-Hán dạy: 

"Khi tất cả những bộ phận được ráp vào đúng chồ của 
nó, danh từ "cái xe" phát sanh (trong tâm ta). Cùng thế ấy, 
một cách chế định, thói quen thông thường gọi là một 
chúng sanh khi ngũ uẩn cấu họp lại ." 11 

Theo Phật Giáo, cái được gọi là chúng sanh gồm hai 
phần, danh và sắc, và hai phần này luôn luôn biến đổi trong 
chấp nhoáng. Ngoài hai yếu tố tổng họp ấy, không có một 
linh hồn trường cửu hay một thực thể bất biến. Cái được 
gọi là "Ta" cũng là một ảo tưởng. 

Cũng như ngay trong hiện tại, không có một cái "Ta" 
trường cửu hay một chúng sanh không biến đổi, không cần 
phải nói rằng không có một cái "Ta" hay một linh hồn ở 
Níp-Bàn. 

Sách Thanh Tịnh Đạo dạy: 

"Chỉ có trạng thái khốn khổ, không có người khốn khổ, 
cũng không có người hành động, không ai hết, ngoài trừ sự 
hành động. 

Có Níp-Bàn, nhưng không có người tìm Níp-Bàn. 

Có con đường, nhưng không có con người đi đến đó." 

Điểm khác biệt chánh yếu giữa quan niệm của người 
Phật Tử về Nibbana và quan niệm của Ân Độ Giáo về 
Nibbana hay Mukti là người Phật Tử, trong lúc nhìn vào 


11 Kindred Sayings, phần I, trang 170. 




Chương 34 - Đặc tánh của Níp-Bàn 


515 


mục tiêu, không tin có linh hồn và một tạo hóa, còn người 
theo Ản Độ Giáo thì tin có linh hồn trường cửu và tạo hóa. 

Vì thế ta không thể nói rằng Phật Giáo là một chủ nghĩa 
"vĩnh cửu" hay "hư vô". 

Trong Níp-Bàn không có gì để "vĩnh-cửu-hóa", mà cũng 
không có gì để "hư-vô-hóa". 

Cũng như Sir Edwin Arnold nói: 

"Neu có người dạy rằng Níp-Bàn là chấm dứt, 

Bạn hãy nói người ấy dối. 

Neu có người dạy rằng Níp-Bàn là còn sống nữa, 

Bạn hãy nói người ấy sai lầm." 

Phải nhìn nhận vấn đề Níp-Bàn là khó hiểu nhất trong 
Giáo lý của Đức Phật. Tuy nhiên, dầu có tìm đến đâu, ta 
cũng không thể thấu triệt bản chất thật sự của Níp-Bàn. 
Đường lối tốt nhất để hiểu Níp-Bàn là gia công bằng trí tuệ 
trực giác của chính ta. 

Mặc dầu con người trung bình không thể tri giác Níp- 
Bàn được bằng ngũ quan, con đường duy nhất đi thẳng đến 
Níp-Bàn đã được Đức Phật giải thích cặn kẻ trong từng chi 
tiết và rành mạch cho tất cả. 

Mục tiêu còn lu mờ sau đám mây che lấp, nhưng phưong 
pháp để thành tựu thật là ràng minh bạch, và khi thành tựu 
được rồi thì mục tiêu sẽ hiện ra sáng tỏ như "mặt trăng 
trong không bị mây án". 




516 


Phần 11 - Phật Pháp 


Chương 35 - Con đường Níp-Bàn (I) 

"Con đường Trung Đạo này dẫn đến trạng thái Vắng lặng, sự 
thành tựu, sự giác ngộ và Níp-Bàn." 

— Kinh Chuyến Pháp Luân. 


Con đường Níp-Bàn là Trung Đạo (Majjhima Patipada) 
tránh xa hai cực đoan là lối sống khổ hạnh, làm giảm suy 
năng lực trí thức, và lối sống lợi dưỡng, làm chậm trễ tiến 
bộ tinh thần. 

Trung Đạo gồm tám chi: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, 
Chánh Niệm và Chánh Định. 

Hai chi trên là Trí Tuệ (paiĩna), ba chi kế là Giới Luật 
(Sĩla) và ba chi cuối cùng là Định (samadhi): 


Chánh Ngữ 

Chánh Nghiệp 
Chánh Mạng 

Giới 

Chánh Tinh Tấn 
Chánh Niệm 
Chánh Định 

Đinh 

• 

Chánh Kiến 
Chánh Tư Duy 

rr< 'V 

Tuệ 


Theo đúng thứ tự của lịch trình tiến hóa tinh thần, Giới, 
Định và Tuệ là ba giai đoạn trên đường dẫn đến Níp-Bàn. 
Ba giai đoạn này được cụ thể trong kệ ngôn sau đây: 








Chương 35 - Con đường Níp-Bàn (I) 


517 


"Chẩm dứt mọi hành động bất thiện, 

Phát triển những hành động thiện, 

Thanh lọc tâm, 

Đỏ ỉà lời dạy của tất cả chư Phật” — Pháp Cú 

Ta gặt hái những gì chính ta đã gieo. Điều bất thiện đem 
lại đau khổ. Điều thiện, hạnh phúc. Đau khổ và hạnh phúc 
của ta là ảnh huởng trực tiếp của những hành động thiện và 
bất thiện của chúng ta. Nguời có Chánh Kiến nhận thức rõ 
ràng định luật nhân quả - tức hành động và phản ứng của 
hành động - và tận dụng mọi khả năng để tránh xa điều ác, 
phát triển việc lành. 

Làm nhu vậy, vì lợi ích riêng của mình và sự an lành của 
nguời khác, nguời có tránh kiến nhận thấy có bổn phận làm 
cho đời sống mình là một phuớc lành, cho mình, và cho tất 
cả những nguòi khác. 

Biết rằng đời sống thật vô cùng quí báu đối với mọi 
chúng sanh, và không ai có quyền hủy hoại sự sống của kẻ 
khác, nguời có Chánh Kiến nới rộng tâm Bi và tâm Từ của 
mình đến tất cả, dầu là những con vật bé nhỏ, và tránh xa 
mọi hành động sát hại hoặc gây thuong tích cho bất cứ 
nguòi hay thú. 

Không có luật lệ nào bắt chúng sanh này phải làm mồi 
cho chúng sanh khác. Tuy nhiên nguời mạnh vẫn giết kẻ 
yếu để lấy thịt bày tiệc tùng. Đó là bản năng của loài thú. 
Đối với thú, hành động tuong tự còn có chồ tha thứ vì 
chúng không có ý thức đuợc việc của mình làm, nhung với 
ai có đầy đủ lý trí mà còn cố tình làm vậy thì thật là đáng 
trách. Dầu để ngon miệng, hay để giải khuây, không có lý 
do nào ta tự cho phép, hoặc nhò tay nguời khác giết một 
chúng sanh. Neu sát hại thú vật là sai lầm thì giết nguời còn 



518 


Phần 11 - Phật Pháp 


đáng ghê tởm đến bậc nào - dầu giết từng cá nhân hay giết 
từng đoàn, từng nhóm, dầu dùng những phuong tiện tàn 
bạo hay những phuong pháp gọi là văn minh tân tiến và 
nhân đạo, dầu giết để đem lại hòa bình, giết vì mục tiêu tôn 
giáo, hay vì mục tiêu nào có vẻ đẹp đẽ nào khác. 

Liêm khiết, chân thật và chánh trực cũng là đặc tính của 
nguời có Chánh Kiến. Nguời có Chánh Kiến tránh xa mọi 
trộm cắp, dầu là sự trộm cắp hiển nhiên, lộ liễu, hay trộm 
cắp vi tế, kín đáo, ẩn núp duới một lớp gì khác. Nguời có 
Chánh Kiến cũng tránh xa mọi hành động tà dâm làm giảm 
suy giá trị con nguời. Nguời có Chánh Kiến tránh vọng 
ngữ, không nói thô lồ đâm thọc và nhảm nhí, mà chỉ dùng 
lời lẽ chân thật, nhã nhặn, hiền hòa và bổ ích. Có nhiều loại 
thuốc và ruợu làm tâm trí xao lãng và lu mờ. Nguời có 
Chánh Kiến cũng tránh xa các loại ruợu mạnh, cố gắng trau 
gioi và mở mang trí tuệ. 

Năm quy tắc so đẳng ấy - nhằm kiểm soát cả hành động 
và lời nói - rất cần thiết cho những ai buớc chân vào con 
đuờng dẫn đến Níp-Bàn. Phạm những giới ấy tạo trở ngại 
cho tiến bộ tinh thần. 

Đã vững vàng tiến một buớc huớng đến mục tiêu, bây 
giờ hành giả cố gắng thu thúc lục căn. Đe chế ngự sự thèm 
thuồng vật thực và để cho tâm và thân đuợc nhẹ nhàng 
khoan khoái, trong mồi tháng nhịn ăn một ngày là tốt. Đời 
sống phải giản dị và thanh đạm. sống xa hoa dẫn con nguời 
trở lên nô lệ của tham vọng. Nên ở độc thân, vì tất cả năng 
lực nhờ đó mà bảo tồn trọn vẹn, để có thể xử dụng trong 
việc trau gioi tinh thần và đạo đức, cho mình và cho nguời 
khác. Cũng nhờ đó, ta có thể tách rời ra khỏi những dây trói 
buộc của xã hội, những trở ngại cho mức tiến đạo đức. Hầu 



Chương 35 - Con đường Níp-Bàn (I) 


519 


hết tất cả những vị giáo chủ đều có một cuộc sống khiêm 
tốn, độc thân giản dị, tự ý nghèo nàn, và tự kiểm soát chặt 
chẽ. 

Trong khi tiến bộ từ từ và vững chắc, hành giả càng 
kiểm soát hành động, lời nói và thu thúc lục căn càng chặt 
chẽ hon. Nghiệp lực của nguời hành giả tinh tấn bấy giờ 
thúc đẩy đuong sự từ khuớc những lạc thú trần gian và 
chấp nhận đời tu sĩ. Những ý nhu sau phát sinh: 

"Đời sống tại gia là sào huyệt củra tranh chấp, 

Dầy đầy những vất vả, những nhu cầu, 

Nhung đời sống của bậc xuất gia, 

Tự do và cao cả nhu trời rộng mênh mông." 

Nhận thấy rằng xa hoa vật chất là ảo huyền và thú vui 
vật chất không tạo hạnh phúc thật sự, hành giả tự nguyện 
bỏ tất cả sự nghiệp vật chất trên đời để khoác lên mình tấm 
y vàng và cố ghép mình vào nếp sống hòan toàn trong sạch. 

Tuy nhiên không phải vì sắc tuớng bề ngoài mà chính sự 
thanh lọc bên trong đời sống guong mẫu, làm cho con 
nguời trở nên trong sạch. Sự đổi thay từ trong ra ngoài, chớ 
không phải từ ngoài trở vô trong. Không tuyệt đối cần thiết 
phải rút và ẩn dật noi hẻo lánh vắng vẻ và sống đời tu sĩ 
mới chứng ngộ đuợc Níp-Bàn. Đời sống tỳ khuu chắc chắn 
giúp sự tiến bộ tinh thần đuợc thành đạt mau chóng và dễ 
dàng hon, nhung nguời cu sĩ vẫn có thể đắc quả Thánh. 

Truớc tất cả những quyến rũ của đời sống tại gia, nguời 
tu sĩ mà đắc đuợc Quả A-La-Hán chắc chắn đáng đuợc tán 
duong hon vị tỳ khuu, cũng đắc Quả A-La-Hán, giữa 
khung cảnh tĩnh mịch an nhàn, không có gì làm cho tâm 
giao động. 



520 


Phần II - Phật Pháp 


Nhắc đến một vị đại thần đắc Quả A-La-Hán lúc ngồi 
trên lưng voi, trong một cái bành sang trọng, Đức Phật ghi 
nhận: 

"Dầu trang sức lộng lẫy, nếu người kia đi trong sự thanh 
bình an lạc, 

Neu giữ tâm yên lặng thu thúc, vững chắc và trong sạch, 
Và nếu người kia tự chế ngự, không làm tôn thương bất 
luận chúng sanh nào, 

Người ấy là Bà La Môn, là sa môn, là tỳ khưu." 

(Kinh Pháp Cú, câu 142). 

Có rất nhiều trường hợp người tu sĩ sống tại gia cũng 
chứng ngộ Níp-Bàn. Vị thiện tín giàu lòng quảng đại và 
tâm đạo nhiệt thành của Đức Phật, Anathapindika (Cấp Cô 
Độc) là một vị Tu Đà Huờn (Sotapanna). Mahanãma dòng 
Thích Ca là một vị Tư Đà Hàm (Sakadagami). Người thợ lò 
gốm Ghatikara đắc quả A Na Hàm (Anagami) và Đức Vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn) nhập diệt với Đạo Quả A-La-Hán. 

Một vị Tỳ khưu phải giữ bốn loại Giới Luật Cao 
Thượng: 

1) Patimokkha Sĩla - Giới luật căn bản 

2) Indrĩyasamvara Sĩla - Giới luật có liên quan đến công 
trình thu thúc lục căn 

3) Ajivaparisuddhi Sĩla - Giới luật có liên quan đến đời 
sống trong sạch 

4) Paccayasannissita Sĩla - Giới luật có liên quan đến sử 
dụng "tứ vật dụng", những vật cần thiết cho đời sống. 

Bốn loại giới luật ấy gọi chung là Sĩla Visuddhi (Tứ 
Thanh Tịnh Giới, sự trong sạch của giới hạnh), là tầng đầu 
tiên trong bảy tầng trong sạch, Thanh Tịnh Đạo, dẫn đến 
Níp-Bàn. 



Chương 35 - Con đường Níp-Bàn (I) 


521 


Giới tử đã thọ lễ xuất gia và thọ trì Upasampada (Cụ Túc 
Giới ) được gọi là Bhikkhu (Tỳ kliưu). Tu sĩ hành khất có 
lẽ là gần nhất của danh từ "Bhikkhu", không phải trong ý 
nghĩa người đi xin, mà trong nghĩa đòi sống bằng vật thực 
được tặng, bằng lòng quảng đại, bằng tâm trong sạch bố trí 
của người khác. 

Một vị tỳ khưu không có lời thề phải sống bằng đòi sống 
xuất gia cho đến chết. Giới tử tự nguyện để xin ghép mình 
vào giới luật để sống đời sống trong sạch, đời sống thiêng 
liêng cao thượng của vị tỳ khưu cho đến ngày, nếu muốn, 
cũng tự ý, bước chân ra khỏi Giáo Hội mà không bị một sự 
bị ràng buộc nào. 

Nhưng ngày nào còn đắp trên mình bộ y vàng, vị tỳ 
khưu phải giữ trọn 220 giới chánh 1 [1] và nhiều giới phụ 
khác. Bốn trọng giới có liên quan đến đòi sống độc thân, 
đến sự trộm cắp, sát nhân và khoác loác khoe khoang rằng 
mình đã đạt đến một mức cao thượng mà thật ra mình 
không có, phải được gìn giữ trang nghiêm. Vị nào phạm 
một trong bốn trọng giới kể trên phải chịu tội Parajika (Bất 
Cộng Trụ) và đưong nhiên không còn là tỳ khưu nữa. Neu 
muốn, vị ấy có thể xuất gia Samanera (Sadi) trở lại. 

Ngoài bốn trọng tội ấy, nếu vị tỳ khưu phạm nhầm giới 
nào khác, phải tùy nặng nhẹ mà sám hối chịu tội. 

Những đặc điểm chánh của một vị tỳ khưu là trong sạch, 
hoàn toàn độc thân, tự ý sống nghèo nàn, khiêm tốn, đon 
giản, vị tha phục vụ, tự kiểm soát, nhẫn nại, bi mẫn và 
thanh tao nhã nhặn. 


Ngoài ra, còn bảy điều diệt tránh (adhikaranasmatha dhamma), cộng lại là 
227. 


1 




522 


Phần II - Phật Pháp 


Đời sống của một tỳ khưu, hay nói cách khác, sự từ bỏ 
những thú vui và những tham vọng của thế gian, chỉ là một 
phương tiện hữu hiệu để thành tựu quả Níp-Bàn. Sự xuất 
gia tự nó không phải là cứu cánh. 




Chương 36 - Con đường Níp-Bàn (II) 


523 


Chương 36 - Con đường Níp-Bàn (II) 


"Một con đường đế thành đạt lợi ích thế gian, 

Một con đường khác dẫn đến Nip-Bàn " 

— Kinh Pháp Củ. 


Tâm Định (Samadhi) 

Đã vững vàng trên nền tảng Giới luật, hành giả bước vào 
con đường cao thượng hơn - hành thiền - để tiến đến tâm 
Định (samadhi), tức là kiểm soát và trao gioi tâm, giai đoạn 
thứ nhì của con đường trong sạnh (Thanh Tịnh Đạo). 

Định (samadhi) là giữ tâm an trụ vào một điểm, gom tâm 
vào đề mục, và hoàn toàn không để ý gì khác, ngoài đề mục 
ấy. 

Theo Phật Giáo, có bốn mươi đề mục thành thiền khác 
nhau, tùy tâm tánh của mỗi cá nhân. Bốn mươi đề mục 
hành thiền là: 

a.~ Mười đề mục để niệm (kasỉna, biến xứ): 1 


1 "Kasina" ở đây có nghĩa là trọn vẹn, tất cả, đầy đủ. Gọi như vậy bởi vì ánh 
sáng tủa ra từ hình ảnh khái niệm của đề mục "Kasina" phải bao trùm trọn 
vẹn, tất cả, không giới hạn. 

Trong trường hợp dùng đất làm đề mục, ta phải làm một cái dĩa hình tròn, bề 
kính độ một gang bốn ngón tay. Lấy đất sét màu da trời lúc bình minh, 
nhồi nhuyến, đắp lên, rồi cạo gọt thật kỹ, thật láng. Neu không có đủ đất 
màu da trời lúc bình minh thì làm mặt, rồi dùng đất màu khác cũng được, 
đế đắp phía dưới. Cái vật tròn bằng đất đế suy niệm ấy gọi là "kasina 
mandala". 

Các loại Kasina khác cũng làm tương tợ như vậy. Sách Thanh Tịnh Đạo có 
mô tả từng chi tiết. Cũng nên ghi nhận rằng đề mục ánh sáng và không 
gian không có trong kinh điển. Nếu không kế hai đề mục nay, thì còn lại 
ba mươi tám đề mục hành thiền tất cả. 





524 


Phần II - Phật Pháp 


1. Dùng đất để làm đề mục, 2. Dùng nước để làm đề 
mục, 3. Dùng lửa làm đề mục, 4. Dùng không khí làm đề 
mục, 5. Dùng vật có màu xanh làm đề mục, 6. Dùng vật có 
màu vàng làm đề mục, 7. Dùng vật có màu đỏ để làm đề 
mục, 8. Dùng vật có màu trắng để làm đề mục, 9. Dùng ánh 
sáng làm đề mục, 10. Dùng không gian làm đề mục. 

b. — Mười đề mục về tử thi (asubha, ô trược) 2 , là mười 
loại tử thỉ kể sau: 

1. Tử thi sình (uddhumataka), 2. Tử thi đã đổi màu sắc 
(vinolaka), 3. Tử thi đã rã ra, chảy nước (vipubbaka), 4. Tử 
thi bị cắt đứt đoạn (vicchidaka), 5. Tử thi bị đục khoét ra 
từng mảnh (vikkhayidaka), 6. Tử thi văng ra từng mảnh 
(vikkhittaka), 7. Tử thi bị cắt đứt và rời ra vung vẩy tản 
mác (hatavikkhitaka), 8. Tử thi bị đẩm máu (lohitaka), 9. 
Tử thi bị vòi đục (pulapaka), và 10. Tử thi chỉ còn bộ 
xưong (atthila) 

c. — Mười đề mục suy niệm (anussatỉ, niệm niệm) 3 : 

1. Niệm Phật (Buddhanussati), 2. Niệm Pháp 
(Dhammanussati), 3. Niệm Tăng (Sanghanussati), 4. Niệm 
Giới (Sĩlanussati), 5. Niệm tâm bố thí (Caganussati), 6. 
Niệm chư Thiên (Devatanussati), 7. Niệm trạng thái thanh 
bình an lạc (Upasamanussati), 8. Niệm sự chết 
(Marananussati), tuần tự, và cùng với, 9. Niệm Thân 
(Kãyagatasati), và 10. Niệm hoi thở (Anapanasati) 

d. — Tứ Vô Lượng Tâm, hay bốn phẩm hạnh cao thượng 
(Brahmavihara): 


2 Vào thời Đức Phật có nhiều tử thi còn quàng lại trong các nghĩa địa, chờ 

ngày chôn hoặc thiêu, còn làm mồi ngon cho thú và chim. Ngày nay, 
không thê có tử thi như vậy nữa đế dùng làm đề mục hành thiền. 

3 "Anussati" là niệm niệm, không ngùng niệm. 




Chương 36 - Con đường Níp-Bàn (II) 


525 


Từ, Bi, Hỷ và Xả 

e. ~ Một đề mục quán tưởng (Saũũa, tưởng, tri giác): 

Quán tưởng tánh cách ô trược của vật thực 4 . 

f. ~ Một đề mục phân tách (catudhatuvavatthana) 5 : 

Như phân tách bốn nguyên tố cấu tạo vật chất (Tứ Đại: 
đất, nước, lửa, gió). 

g. — Bốn Thiền Vô sắc: 

1. Cảnh giới Không Gian Vô Cùng Tận 
(Akasanancayatana), 2. Cảnh giới Thức Vô Cùng Tận 
(Vinnãnancayatana), 3. Cảnh giới Hư Không 
(Ãkincannayatana), và 4. Cảnh giới Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng (N'eva sahna n'asaiĩnayatana). 


Đề mục thích hợp với những bẩm tánh khác nhau 

Theo kinh sách, mười đề mục về tử thi và niệm thân, 
như 32 phần ô trược, thích hợp với bẩm tánh tham ái, vì 
những đề mục nay có khuynh hướng tạo sự nhòm chán co 
thể vật chất mà giác quan bám níu. 

Tứ Vô Lượng Tâm và bốn Kasinas màu,thích hợp với 
bẩm tánh sân hận. 

Những đề mục suy niệm về Đức Phật, v.v... thích họp 
với bẩm tánh của người có nhiều đức tin. 


4 "Aliare patikkulasanna" - như quán tưởng tánh cách ghê tởm của vật thực 

khi đi tìm, lúc ăn, lúc tiết ra, lúc tiêu hóa, lúc thoát ra, v.v... 

5 Thí dụ như qua sát bốn yếu tố: đất, có tánh cách duỗi ra (pathavi); nước, 

dính liền lại (apo); lửa, nóng hay lạnh (tejo); và gi, di động (vajo). Xem 
xét những đặc tánh riêng biệt. 




526 


Phần II - Phật Pháp 


Những đề mục suy niệm về sự trạng thái thanh bình an 
lạc, quán tuởng đến sự nhàm chán vật thực, và phân tách 
Tứ Đại, thích hợp với những bẩm tánh thiên về trí thức. 

Những đề mục nhu suy niệm về Đức Phật, tâm Từ, niệm 
thân và niệm về sự chết, thích hợp với tất cả bẩm tánh. 

Có sáu loại bẩm tánh (carita) là: 

1. Bẩm tánh tham ái (ragacarita), 

2. Bẩm tánh sân hận (dosacarita), 

3. Bẩm tánh si mê (mohacarita), 

4. Bẩm tánh có nhiều đức tin (saddhãcarita), 

5. Bẩm tánh thiên về trí thức (budhicarita), và 

6. Bẩm tánh phóng dật (vitakkacarita). 

"Carita" là bẩm tánh, hay bản chất cố hữu của một 
nguời. Bản chất này biểu lộ khi ở trạng thái bình thuờng, 
không có gì làm giao động. Bẩm tánh của mồi nguòi khác 
nhau là do noi hành động quá khứ, hay nghiệp khác nhau 
của mồi nguời. Những hành động quen thuộc có khuynh 
huớng tạo bẩm tánh riêng biệt. 

Bên trong của một số nguời, "raga" hay tham ái, có năng 
lực mạnh hon các tánh kia, trong khi "dosa" hay sân hận, 
oán ghét ác ý, trội hon noi nguời khác. Phần đông chúng 
sanh thuộc về hai loại ấy. Có một phần ít, kém thông minh 
và ít nhiều si mê (mohacarita). Gần với những hạng si mê 
có những nguời có bẩm tánh phóng dật, không thể chú tâm 
vào một việc (vitakkacarita). Vài người lại có tâm đạo đặc 
biệt nhiệt thành, đức tin vững chắc (saddhãcarita), người 
khác thì đặc biệt thông minh sáng suốt (buddhicarita). 

Phối hợp những bẩm tánh ấy lại với nhau có 63 loại. 
Tính chung với bẩm tánh khảo sát (ditthicarita) là 64 loại. 



Chương 36 - Con đường Níp-Bàn (II) 


527 


Những đề mục hành thiền có thể, ít hay nhiều, thích hợp 
với mồi bẩm tánh và mỗi hạng người. 

Trước khi thực hành thiền tập, hành giả nên thận trọng 
quan sát đề mục tham thiền. Thuở xưa, muốn hành thiền 
phải tìm đến sự hướng dẫn của một vị thầy có khả năng và 
nhờ sự giúp đỡ của vị này, chọn một đề mục thích hợp với 
bẩm tánh mình. Ngày nay, hành giả phải tự mình xem xét 
lấy và chọn đề mục mà mình cho là thích hợp nhất. 

Khi đề mục đã chọn, hành giả phải rút vào một noi yên 
tĩnh, càng ít bị giao động càng tốt. Một cụm rừng, một hang 
đá, hoặc noi vắng vẻ nào khác cũng có thể thích nghi. Ở 
những noi ấy hành giả ít bị phiền nhiễu trong khi hành 
thiền. 

Nên biết rằng cảnh vắng lặng bên trong của tất cả mọi 
người. Neu tâm không an, dầu ở giữa rừng sâu tĩnh mịch 
cũng không thích hợp. Nhưng nếu tâm không bị giao động 
thì ở trung tâm thành phố cũng được. Khung cảnh chung 
quanh chỉ tác động một cách gián tiếp, giúp tâm an trụ. 

Điều kế đó mà hành giả phải quyết định là giờ giấc, lúc 
mà hành giả và khung cảnh chung quanh có nhiều điều kiện 
thuận tiện nhất để tham thiền. 

Sáng sớm tâm trí còn tưoi tĩnh, hoặc tối, trước khi đi 
ngủ, nếu không quá mệt, thường là lúc thích họp nhất để 
hành hiền. Tuy nhiên, dầu thì giờ nào mà ta đã chọn, nên cố 
giữ đúng giờ ấy mỗi ngày, để cho tâm được quen, có ảnh 
hưởng tốt đẹp đến pháp hành. 

Cách ngồi cũng có thể giúp ích cho việc gom tâm. Người 
phưong Đông thường ngồi tréo chân mặt đặt trên vế trái và 
chân trái đặt trên vế mặt, thân mình ngay thẳng. Đó là lối 



528 


Phần II - Phật Pháp 


ngồi kiết già. Neu không quen ắt thấy khó ngồi như thế. 
Nhiều người ngồi bán già dễ dàng hơn. Chỉ để chân mặt đặt 
trên vế trái, còn chân trái thì để dưới luôn, khỏi phải tréo 
lên. 

Khi ngồi theo điệu tam giác ấy thì thân mình vững vàng. 
Tay mặt đặt trên tay trái, cổ ngay, giữ mũi nằm trên một 
đường thẳng góc với rún. Lưỡi ép sát trên nóc vọng, sắp 
sửa quần áo ngay ngắn và lưng quần không nên thắt chặt 
lắm. Vài người chịu nhắm mắt lại để không còn nhìn thấy 
gì nữa. 

Nhắm kín mắt cũng có lợi, nhưng thường hay làm buồn 
ngủ. Đen lúc muốn ngủ rồi thì hành giả không còn kiểm 
soát được tâm nữa. Những tư tưởng bất định phát sanh, 
không còn giữ thân ngay ngắn, vô tình mở mệng, chảy 
nước dãi và gục đầu. 

Chư Phật thường ngồi kiết già, hình đóa sen búp, mắt 
nhắm phân nửa, nhìn theo chót mũi đến chí đất, không xa 
hơn lối một thước hai. 

Người nào thấy lối ngồi kiết già khó khăn, có thể thuận 
tiện ngồi trên ghế, hay chồ nào khác, vừa đủ cao để hai bàn 
chân gác trên mặt đất. 

Thế ngồi không quan trọng. Hành giả tùy tiện, ngồi thế 
nào cũng được, miễn là thấy thoải mái và dễ dàng là được. 

Người có chú nguyện cố gắng gom tâm vào một điểm 
phải nồ lực kiểm soát những tư tưởng ô nhiễm mồi khi nó 
vừa khởi sanh. 



Chương 36 - Con đường Níp-Bàn (II) 


529 


Hành giả có thể bị mười đạo binh của Ma Vương tấn 
công như có ghi trong kinh Sutta Nipata 6 [6]. Mười đạo 
binh ấy là: 

1. tham dục (Kãma), 2. nản chí (arati), 3. đói và khát 
(Khuppipãsã), 4. ái dục (tanha), 5. dã dượi hôn trầm 
(Thĩna-middha), 6. sợ sệt (bhaya), 7. hoài nghi (vicikiccha), 
8. phỉ báng, gièm pha và ngoan cố (makkha, thambha), 9. 
thâu đoạt một cách bất chánh tiếng tốt, danh vọng, những 
lời tán dương khen tặng và lợi lộc (Lãbha, siloka, Sakkãra, 
micchayasa), và 10. tự phụ và khinh miệt kẻ khác 
(attukkamsanaparavambhana). 

Tùy trường họp, những lời gợi ý sau đây của Đức Phật 
về pháp hành thiền có thể bổ ích cho tất cả mọi người. 

1. Cố tạo những tư tưởng tốt, trái nghịch với tư tưởng trở 
ngại. Như bị lòng sân trở ngại, cố tạo tâm từ. 

2. Suy niệm về hậu quả xấu có thể xẩy ra. Như nghĩ rằng 
sân hận có thể đưa đến tội lỗi, sát nhân v.v... 

3. Không để ý, cố lãng quên những tư tưởng xấu ấy. 

4. Đi ngược dòng tư tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu do đâu 
tư tưởng ô nhiễm ấy phát sanh và như vậy, trong tiến 
trình ngược chiều ấy, hành giả quên dần điều xấu. 

5. Gián tiếp vận dụng năng lực vật chất. Cũng như một 
người mạnh mẽ tráng kiện khắc phục một người khác, 
suy nhược yếu ớt, ta phải vận dụng sức lực của cơ thể để 
chế ngự những tư tưởng xấu xa. Đức Phật khuyên: "Cắn 
chặt răng lại và ép lưỡi sát vào nóc vọng phía trên, hành 
giả vận dụng hết năng lực để kiềm chế tâm và như vậy, 


6 Padhana Sutta, trang 28. 




530 


Phần II - Phật Pháp 


khi cắn răng lại và ép lưỡi sát phía trên, cưỡng bách và 
kiềm chế tâm, những tư tưởng xấu xa và nguy hại sẽ suy 
nhược dần và tiêu tan. Do đó tâm sẽ lắng dịu, an trụ, 
thuần nhất và định". 7 

Khi đã trải qua những giai đoạn cần thiết ấy, hành giả 
tìm một noi ẩn dật và đặt niềm tin vào ý chí quyết thành 
tựu cho kỳ được mục tiêu, tận lực và tliên tục cố gắng phát 
triển tâm định. 

Một vật để như hình tròn Kasina chỉ có thể giúp hành giả 
đạt đến tâm định. Như một đức tánh như tâm từ có lợi ích 
đặc biệt là tạo nên tâm tánh hay bản chất con người. 

Trong lúc hành thiền, hành giả có thể lặp lại một cách có 
thể hiểu biết những lời, hay những câu kệ đặc biệt, vì 
những chữ hay gợi cho hành giả những lý tưởng mà nó 
tượng trưng. 

Dầu quyết tâm nồ lực đến đâu, người hành giả còn so co 
vẫn phải trải qua những giai đoạn khó khăn, những vấp váp 
lúc ban đầu. "Tâm phóng, những ý tưởng ngoài đề mục sẽ 
phát sinh và vẩn vo trước mắt, cảm thấy sốt ruột, thấy tiến 
bộ chậm chạp lên nản lòng, do đó mất nhẫn nại, kém cố 
gắng." Nhưng hành giả phải bền chí, không chịu thất bại. 
Cố gắng thêm, thêm nữa, để khắc phục mọi trở ngại, vượt 
qua khó khăn để nhìn thẳng vào đề mục và kềm giữ tâm 
không một giây xao lãng. 

Thí dụ như hành giả dùng Kasina đất làm đề mục hành 
thiền (Kammatthana): 

Trước tiên lấy đất sét nhồi làm thành dĩa tròn bằng độ ba 
tấc bề kính, cạo gọt cho tron bén, tô mặt thật láng và đều 


7 Majjhima Nikaya, Vitakka Santhana Sutta, số 20. 




Chương 36 - Con đường Níp-Bàn (II) 


531 


đặn. Cái đĩa tròn Kasina để tham thiền này được gọi là đề 
mục sơ khởi (parikamma nimitta). Đặt cái Kasina ấy cách 
chồ mình ngồi một thước, hành giả chăm chú nhìn vào đó 
và niệm "pathavi, pathavi" (đất, đất) cho đến lúc tâm hoàn 
toàn an trụ, không còn ý tưởng ngoại lai nào khác. Và khi 
hành như thế ít lâu - có khi vài tuần, có khi vài tháng, vài 
năm hay hơn nữa - hành giả có thể hình dung đề mục nghĩa 
là lúc nhắm mắt vẫn còn thấy cái vòng Kasina. Đó là hình 
ảnh của đề mục phát hiện trong tâm (uggaha nimitta). Tep 
tục cố gắng, hành giả chăm chú vào uggaha nimitta nay và 
phát triển hình ảnh khái niệm của đề mục (patibhaga 
nimitta). 

Theo sách Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga), sự khác 
biệt giữa hai hình ảnh ấy là: "Trong 'uggaha nimitta' hành 
giả còn thấy rõ cái dĩa tròn kasina, tỷ như trên ấy có lồi lõm 
vv... còn trong 'patibhaga nimitta' dĩa tròn kasina xuất hiện 
như một cái gương tròn mới lấy từ trong bao ra, hoặc như 
vỏ ốc xa cừ trau gioi bóng loáng, hoặc như mặt trăng rằm 
xuất lộ giữa những đám mây." 

Hình ảnh khái niệm (patibhaga nimitta) không có màu 
sắc, cũng không có hình thể. Nó chỉ là hình thức xuất lộ do 
tri giác tạo nên. 

Bấy giờ hành giả nồ lực chú tâm vào hình ảnh khái niệm 
trừu tượng ấy và đạt đến mức độ gọi là" cận định" (upacara 
samadhi, tâm gần nhập định). Lúc ấy, năm chướng ngại 
tinh thần cố hữu, dính liền với chúng sanh (nivarana, năm 
pháp triền cái, hay năm pháp che lấp) tạm thời được khắc 
phục do tâm an trụ, hay nhất điểm tâm (ekaggatã), phỉ 
(pity), tầm (vitakka), lạc (sukha), và sát (vicãra), kể theo 
thứ tự. Lúc bấy giờ, có thể nhập toàn định và đắc thiền, thọ 



532 


Phần II - Phật Pháp 


hưởng trạng thái yên tĩnh và vắng lặng của tâm nhất điểm. 
Tâm nhất điểm này được thành tựu nhờ hành giả đã vượt 
qua các pháp triền cái (nivarana), thành tựu trạng thái gọi là 
cittavisuddhi (Tâm Tịnh), giai đoạn thứ nhì của Thanh Tịnh 
Đạo. 

Neu hành giả dùng kasina nước làm đề mục hành thiền 
thì nên lấy một bát nước đầy chí miệng, tốt nhất là nước 
mưa trong sạch, không màu sắc và chăm chú nhìn vào đấy, 
rồi niệm "apo, apo" (nước, nước) cho đến khi tâm lắng dịu, 
an trụ vào đề mục nước. 

Muốn dùng kasina lửa làm đề mục, hành giả đốt một 
ngọn lửa nhỏ trước mặt mình rồi chăm chú nhìn vào đấy 
,xuyên qua một cái lồ cõ bốn ngón tay bề kỉnh trong một 
tấm vải, tấm đệm hay một tấm da. 

Với đề mục kasina gió, hành giả nhìn vào ngọn gió thổi 
xuyên qua cửa sổ hoặc một cái lồ trong vách và chăm chú 
niệm "vayo, vayo" (gió, gió). 

Neu muốn hành đề mục dùng màu sắc thì dùng cái đĩa 
tròn kasina có màu sắc như xanh, vàng, hoặc đỏ, hoặc trắng 
rồi chăm chú nhìn vào và niệm màu sắc ấy như "xanh, 
xanh" (nilam, nilam) cũng như đề mục đất v.v... Hành giả 
cũng có thể nhìn vào cành hoa hoặc xanh, hoặc vàng v.v... 
để niệm màu sắc ấy. 

Hành giả muốn niệm đề mục ánh sáng có thể nhìn mặt 
trăng, hoặc một ngọn đèn không chao động, hoặc ánh sáng 
có hình ảnh mặt trăng hay mặt trời, chiếu xuyên qua lá cây 
hay xuyên qua vách, in trên tường hay dưới mặt đất, và 
niệm "aloka, aloka" (ánh sáng, ánh sáng). 



Chương 36 - Con đường Níp-Bàn (II) 


533 


CÓ thể phát triển và trau giồi đề mục không gian bằng 
cách nhìn lên trời, xuyên qua cái lồ độ bốn ngón tay bề 
kính, khoét trên vách, hay trên miếng vải hoặc miếng da. 

Đề mục Tử thi (Asubha) 

Ở Ân Độ thời xua, nguời ta không chôn nguời chết, 
cũng không hỏa thiêu mà chỉ đem ra để ngoài nghĩa địa. Do 
đó, có muời loại tử thi làm đề mục hành thiền. Ngày nay, 
phong tục ấy không còn nữa. Nhu vậy, muòi đề mục tham 
thiền về tử thi không thể đặt thành vấn đề. 

Niệm về Hồng ân của Đức Phật (Buddhanussatỉ) 

Là suy niệm về các phẩm hạnh của Đức Phật nhu sau: 

"Đức Thế Tôn hẳn thật là bậc ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thuợng Sĩ, Điều Ngự Truợng Phu, Thiên Nhân Su, Phật, 
Thế Tôn." . 

Niệm về những đặc tánh của Giáo Pháp 
(Dhammanussatỉ) 

Là suy niệm về các đặc tánh của Giáo Pháp nhu sau: 

"Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn khéo giảng dạy và đuợc 
truyền bá đầy đủ là để tự chứng ngộ, có hiệu năng tức khắc, 
khuyến khích sự tìm tòi suy gẫm, dẫn đến noi (Níp-Bàn), 
để bậc thiện trí an hiểu, mồi nguời cho riêng mình." 

Niệm về Tăng Già (Sanghanussati) 

Là suy niệm về phẩm hạnh tinh khiết của các hội viên 
Giáo Hội nhu sau: 

"Giáo Hội của các đệ tử của Đức Thế Tôn có đức hạnh 
toàn hảo. Các Ngài có phẩm hạnh bậc trí tuệ. Các Ngài là 



534 


Phần II - Phật Pháp 


những vị đã thành đạt bốn Đạo và bốn Quả Thánh. Giáo 
Hội của các đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng lãnh 
nhận những vật cúng dường và chồ ở. Các Ngài là bậc 
xứng đáng được lễ bái, là phước điền vô thượng trên thế 
gian." 

Niệm về Giới đức (Sĩlanussati) 

Là suy niệm về phẩm hạnh có tính hoàn hảo của chính 
mình. 

Niệm về tâm bố thí (Caganussati) 

Là suy niệm về bản chất khoan hồng rộng lượng của 
chính mình. 

Niệm về chư thiên (Devanussati) 

Là suy niệm như sau: 

"Các vị trời đã sanh vào những cảnh giói đáng phấn 
khởiấy do nhờ niềm tin và những đức tánh khác của các 
Ngài. Ta cũng có những đức tánh ấy". 

Suy niệm như thế nhiều lần. 

Niệm về những đặc tính của Níp-Bàn 
(Upasamanussati) 

Là suy nệm về đặc tính tịch tịnh của Níp-Bàn, như chấm 
dứt đau khổ và tưong tự. 

Niệm về sự chết (Marananussati) 

Là suy niệm về sự chấm dứt đòi sống tâm-vật-lý. Quán 
tưởng về cái chết giúp hành giả thấu hiểu bản chất tạm bợ 
của đời sống. Khi quán triệt rằng chết là điều chắc chắn 
phải đến và sống là tạm bợ, nhất thời, hành giả sẽ cố gắng 
tận dụng kiếp sống nay để tự trau gioi, tự phát triển và giúp 



Chương 36 - Con đường Níp-Bàn (II) 


535 


kẻ khác mở mang, thay vì phung phí thì giờ trong dục lạc, 
dễ duôi. Kiên trì hành thiền, suy niệm cái chết không làm 
cho hành giả trở thành bi quan yếm thế và sống tiêu cực mà 
trái lại, càng tích cực và tinh tấn hon. Ngoài ra, hành giả 
còn có thể ứng phó với cái chết một cách bình tĩnh, thản 
nhiên. Khi quán tuởng sự chết, hành giả có thể suy niệm 
rằng đời sống nhu ngọn đèn dầu, hoặc suy niệm rằng cái 
đuợc gọi chúng sanh chỉ là sự biểu hiện tạm thời và bề 
ngoài của luồng nghiệp lực vô hình, không khác nào ánh 
sáng của ngọn đèn điện là biểu hiện tạm thời của luồng 
điện lực vô hình ở trong sợi dây điện. 

Hành giả có thể hình dung đời sống theo nhiều lối khác, 
quán tuởng về tánh cách vô thuờng cùa kiếp nhân sinh và 
sự kiện hiển nhiên chắc chắn là cái chết phải đến. 

Niệm Thân (Kãyagatasati) 

Là suy niệm về ba muơi hai phần ô truợc của co thể nhu 
tóc, lông, móng tay, móng chân, răng, da, thịt, gân, xuong, 
tủy, tận, tim, gan, lá lách, mật, phổi, ruột, bao tử v.v... 

Quán tuởng về tánh cách ô truợc của co thể giúp hành 
giả chế ngự tâm luyến ái đối với bản thân mình. Nhiều vị tỳ 
khuu thời Đức Phật đã đắc quả A-La-Hán nhờ hành thiền 
với đề mục này. 

Nguời không thích hợp với tất cà ba muơi hai phần ô 
truợc có thể chọn một vài phần nhu xuong, thịt, da cũng 
đuợc. Bên trong thân này là bộ xuong. Đầy bên ngoài bộ 
xuong là thịt, và bên ngoài, chỉ là một lớp da bao bọc lấy 
thịt và xuong. Khi suy niệm nhu thế về co thể vật chất, 
hành giả dần dần giảm bớt luyến ái thân mình. 



536 


Phần II - Phật Pháp 


Đối với người không chú trọng đến nhục dục, đề mục 
nầy có thể không thích hợp. Hành giả có thể quán tưởng 
khả năng tạo tác cố hữu của guồng máy phức tạp này mà ta 
gọi là con người. 

Niệm hơi thở (Anapanasati) 

Là pháp suy niệm về hơi thở, Ana có nghĩa là thở vô, 
Apana là thở ra. 

Tham thiền, niệm hơi thở là phương pháp luyện tập cho 
tâm an trụ, đồng thời giúp hành giả chứng ngộ minh sát tuệ 
và dẫn đến Đạo Quả A-La-Hán. 

Đây là đề mục hành thiền rất lợi ích và có thể thích hợp 
với tất cả mọi người. Xưa kia Đức Phật cũng đã áp dụng 
pháp hành thiền về sổ Tức Quán nay trước khi Ngài đắc 
quả Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Kinh Satipatthana Sutta (Tứ Niệm Xứ) và sách Thanh 
Tịnh Đạo có trình bày pháp môn bổ ích này với đầy đủ chi 
tiết. 

Sau đây là một vài điều cho người hành giả sơ cơ: 

Nên chọn lối ngồi thích hợp. Giữ thân hình ngay ngắn. 
Đặt tay mặt lên tay trái. Mắt nhắm hoặc mở hi hí. 

Trước khi khởi niệm, từ từ thở ra dài bằng miệng, rồi 
ngậm lại. Ke đó thở vô bằng mũi, như thường, không cố 
sức thở mạnh quá mà cũng không yếu quá. Lúc thở vô đếm 
thầm, Một. Rồi thở ra, đếm Hai. Luôn luôn chú tâm theo 
hơi thở, không tưởng nhớ đến điều chi khác. Và cứ thở vô 
đếm Ba, thở ra đếm Bốn, như thế đến Mười. Trong khi 
niệm, tâm hành giả có thể xao lãng phóng túng. Nhưng 
không nên ngã lòng. Hãy cố gắng cho đến khi kềm giữ 



Chương 36 - Con đường Níp-Bàn (II) 


537 


được tâm vào hơi thở. Từ từ hành giả có thể tăng thêm loạt 
số, như đếm đi đếm lại đủ năm loạt từ Một đến Mười chẳng 
hạn. về sau, hành giả có thể chú tâm vào hơi thở mà không 
cần đếm. Có người thích đếm, vì đếm gom tâm được dễ 
dàng. Cũng có nhiều người không thích. Điều chánh yếu là 
gom tâm. Đem là phụ thuộc. 

Khi thực hành pháp thiền này, hành giả cảm thấy thân 
nhẹ nhàng và rất an lạc. Sau khi khi kinh nghiệm một thời 
gian, ngày kia hành giả thông hiểu được rằng cái mà người 
ta gọi là thân đây chỉ sống nhờ vào hơi thở, và khi hơi thở 
chấm dứt thì thân này phải chết. Tức khắc hành giả nhận 
định lý Vô thường của vạn hữu. Nơi nào biến đổi vô 
thường thì nơi ấy không thể có thực tồn, hay linh hồn bất 
diệt. Chừng ấy tuệ minh sát được triển khai để chứng ngộ 
Đạo Quả A-La-Hán. 

Điều này rõ ràng chứng tỏ rằng mục tiêu của pháp hành 
thiền về hơi thở chẳng những là trau gioi tâm an trụ mà còn 
khai thông minh sát tuệ để thành đạt giải thoát cuối cùng. 

Đây là phương pháp giản tiện và vô hại mà tất cả mọi 
người đều có thể thực hành. 

Đe có đầy đủ chi tiết, đọc giả có thể tham khảo bộ 
Visuddhi Magga (Thanh Tịnh Đạo). 

Theo Kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthana), pháp niệm hơi 
thở có thể thực hành như sau: 

"Thở vô, hành giả ghi nhận thở vô. Thở ra, hành giả ghi 
nhận thở ra. 

1.- "Khỉ thở vô dài, hành giả biết: 'Ta thở vô dài'. Khi thở 

ra dài, hành giả biết: 'Ta thở dài'. 



538 


Phần II - Phật Pháp 


2, - "Khi thở vô ngắn, hành giả biết: 'Ta thở vô ngắn'. Khi 

thở ra ngắn, hành giả biết: 'Ta thở ra ngắn'. 

3, - "Tri giác rõ ràng và trọn vẹn tiến trình của hơi thở (tức 

chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối), 'ta sẽ thở vô' 
hành giả tự luyện tập lấy như thế; tri giác rõ ràng và 
trọn vẹn tiến trình của hơi thở, 'ta sẽ thở ra', và hành giả 
tự luyện tập lẩy như thế. 

4, - "Làm cho hơi thở êm dịu, 'ta sẽ thở vô', hành giả tự 

luyện tập lấy như thế. Làm cho hơi thở êm dịu, 'ta sẽ thở 
ra', hành giả tự luyện tập như thế." 

Tứ Vô Lượng Tâm (Brahmavihara) 

Nơi đây Brahma có nghĩa là cao thượng, hay cao nhã 
như trong danh từ "brahmacariya" (lối sống cao 
thượng).Vihara có nghĩa là phương thức hay trạng thái của 
phẩm hạnh, hay trạng thái của đời sống. Những trạng thái 
này cũng được gọi là "appamanna", YÔ lượng, vô biên. Bởi 
vì những tư tưởng này được rải khắp cho tất cả chúng sanh, 
không có giới hạn, không có sự ngăn trở. 

Metta (sanskrit là "maitri") tâm từ, lòng từ ái, hảo tâm, 
thiện ý, được định nghĩa là cái gì làm cho tâm êm dịu. Tâm 
Từ (metta) không phải là tình thương có liên quan đến nhục 
dục ngũ trần hay lòng trìu mến cá nhân đối với một người 
nào. Kẻ thù trực tiếp của tâm từ là sân hận, oán ghét, hay ta 
không ưa thích, bực mình (kodha). Kẻ thù gián tiếp là lòng 
trìu mến cá nhân (pema). Tâm Từ bao trùm tất cả chúng 
sanh, không loại bỏ và không phân biệt chúng sanh nào. 
Đen mức cùng tột, tâm Từ là tự đồng hóa tất cả chúng sanh 
(sabbattata), tự mình chan hòa trong toàn thể, thấy vạn vật 
và mình là một. Tâm Từ là lòng chân thành ước mong cho 
tất cả chúng sanh đều được an lành vui vẻ. Thái độ từ ái là 



Chương 36 - Con đường Níp-Bàn (II) 


539 


đặc điểm chánh yếu của tâm Từ. Tâm Từ lánh xa sân hận, 
oán ghét. 

Tâm Bi (karana) là cái gì cho ta rung động truớc sự đau 
khổ của kẻ khác, là cái gì thoa dịu nồi khổ của nguời. Đặc 
tính của tâm Bi (karuna) là ý muốn giúp nguời khác thoát 
ra một cảnh khổ. Kẻ thù trực tiếp của tâm Bi là sự uon hèn 
suy nhuợc (himsa), và kẻ thù gián tiếp là uu sầu, phiền 
muộn (domanassa). Tâm Bi bao trùm những chúng sanh 
đau khổ và tiêu trừ mọi hành động độc ác tàn bạo. 

Tâm Hỷ (Mudita) không phải là trạng thái thỏa thích 
suông, mà là lòng hoan hỷ, có thiện cảm, truớc hạnh phúc 
của nguời khác. Ganh tỵ (issa) là kẻ thù trực tiếp của tâm 
Hỷ, và thái độ hỷ hạ vui vẻ là kẻ thù gián tiếp. Đặc điểm 
chánh yếu của tâm Hỷ là hoan hỷ với sự thạnh vuợng và 
thành công (anumodana) của nguời khác. Tâm Hỷ bao trùm 
những chúng sanh hữu hạnh. Tâm Hỷ là đức tánh thành 
thật chung vui, chung mừng và ngợi khen. Tâm Hỷ loại trừ 
mọi hình thức bất mãn (arati) truớc sự thạnh vuợng của 
nguời khác. 

Tâm Xả (Upekkha) theo sát nghĩa, là nhận định vô tu, 
tức không luyến ái cũng không ghét bỏ. Xả không phải là 
lạnh lùng, lãnh đạm mà trạng thái thản nhiên, hoàn toàn 
không chao động, là tâm tuyệt đối quân bình. Đây là tâm 
trạng bình thản của tâm giữa những hoàn cảnh thăng trầm 
của đời sống, nhu tán duong và khiển trách, hạnh phúc và 
đau khổ, đuợc và thua, danh thom và tiếng xấu. Nguời thù 
trực tiếp của tâm Xả là luyến ái (raga), và kẻ thù gián tiếp 
là thái độ lạnh lùng, vô tình. Thái độ vô tu là đặc điểm 
chánh yếu của tâm Xả (Upekkha). 



540 


Phần II - Phật Pháp 


Ở đây, danh từ Upekkha không có nghĩa là tâm vô ký, 
không-hạnh-phúc - không-phiền-não, mà rõ ràng hàm xúc ý 
nghĩa một phẩm hạnh. Bình thản, tâm quân bình được xem 
như sát nghĩa nhất. Tâm Xả bao trùm cả tốt lẫn xấu, những 
điều khả ái và khả 0 , thích thú cũng như nghịch lòng. 

Sách Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga) mô tả với đầy 
đủ chi tiết phưong pháp phát triển Tứ Vô Lượng Tâm để 
phát triển các tầng Thiền-na (Jhãna). 

Một khi đã thành công phát triển và trau gioi đầy đủ 
Thiền (Jhãna), hành giả có thể dễ dàng phát triển các năng 
lực thần thông (abhinna) như thiên nhãn (dibacakkhu), 
thiên nhĩ (dibbasota), hồi nhớ tiền kiếp (pubbe 
nivasanusstinana), tha tâm thông (paracittavịịanana) và 
nhiều năng lực thần thông khác (iddhividha). 

Mặc đầu tâm định( samadhi) và các năng lực tinh thần 
này chắc chắn đen lại nhiều lợi ích cho hành giả, ta lên ghi 
nhận rằng đó không phải là điều chánh yếu để thành đạt 
Đạo Quả A-La-Hán. Có những vị A-La-Hán gọi là 
Sukkhavipassaka, đi thẳng đường, và chứng đắc đạo Quả 
A-La-Hán bằng cách hành thiền Minh sát (vipassana), 
không qua sự hồ trợ của Thiền-na (Jhãna). Nhiều người ở 
thời Đức Phật, nam cũng như nữ, đã đắc Quả A-La-Hán mà 
không có đắc Thiền (Jhãna). 

Chỉ có những vị đã đắc thiền mới phát triển được năm 
loại năng lực thần thông (abhinna) là: 

1) Dibbacakkhu, thiên nhãn, cũng được gọi là huệ nhãn, là 
khả năng thấy được những việc ở cảnh việc ở cảnh trời 
hay cảnh người, xa hay gần, mà ắt người không thể thấy. 



Chương 36 - Con đường Níp-Bàn (II) 


541 


2) Cutupapatanana, tri kiến có liên quan đến cái chết và sự 
xuất hiện trở lại của chúng sanh, cũng đồng nghĩa với 
thiên nhãn, hay nhãn thông. Anagatamsanana, tri kiến có 
liên quan đến tuơng lai, và Yathkammupagatanana, tri 
kiến về sự ra đi của chúng sanh tùy hành động thiện hay 
bất thiện,là hai loại hiểu biết nằm trong phân hạng nay. 

3) Dibbasota, thiên nhĩ, cũng gọi là nhĩ thông hay huệ nhĩ, 
là khả năng nghe đuợc những âm thanh, vi tế hay thô 
kịch, xa hay gần. 

4) Pubbenivasanussatinana, là khả năng hồi nhớ các tiền 
kiếp, của mình và của nguời khác, về điểm này, năng 
lực của Đức Phật không có giới hạn. Ngài có thể nhớ 
đuợc vô luợng tiền kiếp. Nhung đối với nguời khác thì 
năng lực này có giới hạn, tùy theo mức độ trau gioi. 

5) Paracittavijanana, tha tâm thông, là năng lực tinh thần có 
thể đọc tu tuởng của nguời khác. 

6) Iddhividha là những năng lực thần thông nhu bay trên 
không trung, đi trên mặt nuớc, chun duới đất, tạo những 
hình thể mới v.v... 




542 


Phần II - Phật Pháp 


Chương 37 - Chướng ngại Tinh thần (Năm Triền cái) 

"Có năm chướng ngại làm cản trở tâm. 

Do các chướng ngại này, tâm không mềm dẻo, 
không nhu thuận, không trong sáng, 
không thê được phân tách dê dàng, 
cũng không được cấu tạo hoàn bị đế tiêu trừ ô nhiễm 

— Tạp A Hàm. 


Chướng ngại tinh thần, Nivarana (Ni + Var, có nghĩa 
làm trở ngại, ngăn chận), là cái gì gây trở ngại cho tiến bộ 
tinh thần của ta, hay cái gì ngăn chận con đường đưa đến 
giải thoát và những cảnh Trời. 

Nivarana cũng có nghĩa là cái gì "bịt trùm, bao kín, hay 
ngăn trở tư tưởng." 

Có năm loại chướng ngại tinh thần, hay năm pháp Triền 
Cái là: 

1. Tham dục (Kãmacchanda), 2. Oán ghét (Vyapada, Sân 
hận), 3. Hôn trầm - Dã dượi (Thĩna-Middha), 4. Phóng dật - 
Lo âu (Uddhacca-Kukkuca, Trạo hối), và 5. Hoài nghi 
(Vicikiccha). 

1. Kãmacchanda - Tham dục: là ham muốn về nhục 
dục, luyến ái theo ngũ trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc). 
Tham dục cũng được xem là một trong những thằng thúc, 
trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi. 

Một người ở mức độ trung bình thường xu hướng chạy 
theo những ham muốn có tánh cách huyền ảo tạm bợ của 
cơ thể vật chất, nếu không đủ khả năng để kiểm soát và 
kềm chế thì chắc chắn phải bị sa đọa trong dục vọng. 




Chương 37 - Chướng ngại Tinh thần (năm triền cái) 


543 


Chướng ngại tinh thần này có thể chế ngự bằng tâm an trụ 
vào một điểm (ekaggatã, nhất điểm tâm), một trong năm 
chi thiền. Khi đắc Quả Tư Đà Hàm (Sakadagami), hành giả 
khắc phục được phần lớn, và chỉ hòa toàn chế ngự Tham 
Dục khi đắc Quả A Na Hàm (Anagami). Những hình thành 
vi tế của luyến ái như Rũpa Raga, luyến ái theo níu theo 
những cảnh sắc giới, và Arũpa Raga, luyến ái theo vô sắc 
giới, chỉ được trọn vẹn tiêu trừ khi đắc Quả A-La-Hán. 

Sáu điều kiện sau đây có khuynh hướng tận diệt tham 
dục: 

1. Nhận thức mối nguy hại của đối tượng, 2. Kiên trì 
quán tưởng về những nguy hại ấy, 3. Thu thúc lục căn, 4. 
Ảm thực độ lượng, 5. Tạo giới thân cận tốt, và 6. Luận đàm 
hữu ích. 

2. Vyapada, Oán ghét, hay không bằng lòng, bất toại 
nguyện: Điều ưa thích dẫn đến luyến ái, còn điều trái với 
sở thích đưa đến tâm ghét bỏ, không bằng lòng. Luyến ái 
và ghét bỏ là hai ngọn lửa to lớn, thiêu đốt thế gian. Được 
sự hồ trợ của vô minh, cả hai tạo lên những bất hạnh trong 
đời. 

Một yếu tố khác của Thiền (Jhãna), "Phỉ", có khả năng 
chế ngự tâm oán ghét. Chướng ngại này được khắc phục 
phần lớn khi hành giả đắc Quả Tư Đà Hàm, và được trọn 
vẹn chế ngự khi đắc Quả A Na Hàm. 

Sáu điều kiện sau đây có xu hướng tiêu trừ chướng ngại 
oán ghét: 

1. Hay biết, ghi nhận đối tượng với thiện ý, 2. Kiên trì 
quán tưởng tâm Từ (Metta), 3. Suy nghiệm rằng Nghiệp 



544 


Phần II - Phật Pháp 


(kamma) là do chính ta tạo nên, 4. sống theo quan điểm ấy, 
5. Tạo giới thân cận tốt, và 6. Luận đàm hữu ích. 

3. Thĩna-Middha, Hôn Trầm - Dã Dượi: Thĩna, là 
trạng thái uể oải của tâm vuong và Middha, Dã Duợi, là 
trạng thái uể oải của tâm sở. 

Một tâm trạng nhuễ nhoại cũng bất động nhu một vật vô 
tri vô giác, nhu cái nón treo trên cây, nhu nhụa đeo dính 
trên khúc gồ hay một miếng bo quá đặc cứng không có thể 
trét ra. 

Không nên hiểu Hôn Trầm - Dã Duợi là trạng thái mỏi 
mệt không muốn cử động, bởi vì chu vị A-La-Hán, đã tận 
diệt hai pháp triền cái ấy, đôi khi vẫn còn cảm thấy thân thể 
mệt mỏi. Hai chuông ngại này đua đến tâm luời biếng, uể 
oải, nghịch nghĩa với hạnh tinh tấn, đức kiên trì. Yeu tố 
"Tầm", một chi khác của Thiền, có thể khắc phục phần lớn, 
và hoàn toàn chế ngự Hôn Trầm - Dã Duợi khi đắc Quả A- 
La-Hán. 

Sáu điều kiện sau đây có chiều huớng tiêu trừ hai 
chuớng ngại này: 

1. Suy niệm về đối tuợng của ẩm thực vô độ luợng, 2. 
Thay đổi oai nghi, hay tu thế, 3. Quán tuởng đối tuợng ánh 
sáng, 4. Sống ngoài trời, 5. Tạo giới thân cận tốt, và 6. 
Luận đàm hữu ích. 

4. Uddhacca, Phóng Dật: là trạng thái bất ổn, hay chao 
động, của tâm. Đó là tâm trạng có liên quan đến tất cả 
những tâm bất thiện. Thông thuờng, tâm trở nên chao động, 
hay bất ổn định, khi hành động bất thiện. 

Kukkucca - Hối, Lo Âu, là hối tiếc một hành động bất 
thiện đã làm, một một hành động thiện đã bỏ qua không 



Chương 37 - Chướng ngại Tinh thần (năm triền cái) 


545 


làm, hay làm không được viên mãn. Chính sự ăn năn về 
một hành động bất thiện không ngăn cản được hậu quả 
không tốt của nó xẩy ra. Hối tiếc tốt đẹp nhất là quyết tâm 
không lặp lại hành động bất thiện ấy nữa. 

Cả hai pháp triền cái Phóng Dật và Lo Âu này đều có thể 
khắc phục bằng chi Thiền "Lạc" (sukka). Hành giả sẽ tận 
diệt Phóng Dật lúc đắc Quả A-La-Hán, và Lo Âu, với Đạo 
Quả A Na Hàm. 

Sáu điều kiện sau đây có chiều hướng chế ngự hai tâm 
trạng ấy: 

1. Thông suốt pháp Học, 2. Nghiên cứu học hỏivà thảo 
luận, 3. Thấu triệt tinh thần của Giới Luật, 4. Thân cận với 
những vị Tăng cao Hạ, 5. Thân cận với người tốt, và 6. 
Luận đàm hữu ích. 

5. Vicikiccha, Hoài Nghi: là tâm trạng bất định." Vi" là 
không chứa đựng. "Cikkiccha" là trí tuệ. Vicikicha là cái gì 
không chứa đựng dược liệu cho trí tuệ. 

Cũng được giải thích là sự va chạm gây nên do suy niệm 
hồn tạp, do tâm trạng thắc mắc (Vici: tìm kiếm; Kiccha, va 
chạm). 

Ở đây, Hoài Nghi (Vicikiccha) không có nghĩa là mất 
niềm tin, không phải hoài nghi về Đức Phật v.v... bởi vì 
một người không phải Phật tử cũng có thể khắc phục 
Vicikiccha, Hoài Nghi, và đắc Thiền (Jhãna). Neu xem như 
một thằng thúc, tức dây trói buộc chúng sanh vào vòng luân 
hồi thì Vicikkiccha là hoài nghi về Đức Phật v.v... nhưng, 
nếu xem như một chướng ngại tinh thần, thì đó chỉ là một 
tâm trạng lỏng lẻo, không nhất quyết về điều mình đang 
làm. Theo bản Chú giải, Vicikkiccha là không đủ khả năng 



546 


Phần II - Phật Pháp 


quyết định một việc gì đó phải là thế nào. Nói khác đi, thì 
đó là tâm trạng bất định. 

Trạng thái này có thể khắc phục được bằng chi Thiền 
"Sát", nghĩa là liên tục chú tâm. Hành giả tận diệt Hoài 
Nghi khi đắc Quả Tu Đà Huờn. 

Sáu điều kiện sau đây có chiều hướng tiêu trừ Hoài 
Nghi: 

1. Thông suốt Giáo Pháp và Giới Luật, 2. Nghiên cứu 
tìm học và thảo luận, 3. Thấu triệt tinh thần của Giới Luật 
(Vinaya), 4. Niềm tin hoàn toàn vững chắc, 5. Thân cận 
người tốt, và 6. Luận đàm hữu ích. 




Chương 38 - Con Đường Níp-Bàn (III) 


547 


Chương 38 - Con Đường Níp-Bàn (III) 

"Tất cả các pháp hữu vỉ 1 đều vô thường, 

Tất cả các pháp hữu vỉ đều đau khô 
Tất cả các pháp, hữu vi và vô vỉ, đều vô ngã." 

— Kinh Pháp Củ 


Tuệ Minh Sát (Vipassana) 

Khi đã tạm thời chế ngự các pháp Triền Cái (Nivarana) 
tức năm chướng ngại tinh thần, tâm hành giả trở nên trong 
sạch như mặt kiếng được lau chùi bóng loáng, phản chiếu 
mọi sự vật một cách rõ ràng, đúng với sự thật. Tuy nhiên, 
tâm định chỉ tạm thời đè nén những tư tưởng bất thiện mà 
không tận diệt. Các tâm bất thiện này có thể trồi lên mặt và 
tái phát một cách bất ngờ, bất cứ lúc nào. 

Giới luật điều hoà hành động và lời nói. Định kiểm soát 
tâm. Nhưng chính Tuệ (Panna), giai đoạn cuối cùng, giúp 
người có nguyện vọng từ phàm trở nên thánh tận diệt mọi ô 
nhiễm mà tâm định tạm thời chế ngự. 

Hành giả bắt đầu phát triển quan kiến trong sạch (ditthi- 
visuddhi, kiến tịnh) 2 để nhận thấy chân tướng của vạn 
pháp. Với tâm an trụ vào một điểm, hành giả phân tách và 
quan sát cái gọi là chúng sanh. Sự dò xét và quan sát này 
cho thấy rằng cái được gọi là "Ta", cá thể, hay tự ngã, chỉ 
là sự cấu thành phức tạp của tâm và cơ thể vật chất, danh 


1 Pháp hữu vi: những vật và những hiện tượng phát sanh do điều kiện. 
Những vật cấu tạo, tùy thế, chỉ hiện hữu nhờ có duyên sanh. 

2 Kiến Tịnh là giai đoạn thứ ba của con đường trong sạch (Visuddhi- 
magga,Thanh Tịnh Đạo). 





548 


Phần II - Phật Pháp 


và sắc. Cả hai đều ở trạng thái luôn luôn biến đổi, luôn luôn 
trôi chảy, nhu một dòng suối truờng luu bất tức. 

Khi đã có đuợc quan kiến chân chánh về bản chất thực 
sự của cái gọi là chúng sanh và hoàn toàn dứt khoát với 
mọi ảo tuởng về một linh hồn truờng cửu, hành giả cố tìm 
những nguyên nhân sanh ra cái "Ta" và nhận định rằng thế 
gian này không có sự tự nhiên phát sanh mà không tùy 
thuộc ở một, hay nhiều điều kiện, trong hiện tại, hay trong 
quá khứ. Vạn pháp đều do duyên sanh. Hành giả nhận định 
rằng kiếp sống của mình có đây là do vô minh (avijja), ái 
dục (tanha), thủ (upadana), và nghiệp (kamma), của kiếp 
quá khứ, và vật thực (oja) trong kiếp sống hiện tại. Do năm 
nguyên nhân ấy, cái gọi là chúng sanh đuợc cấu tạo. 
Nguyên nhân quá khứ tạo điều kiện cho hiện tại, và cùng 
thế ấy, hiện tại tạo điều kiện cho tuong lai. Chú tâm suy 
niệm nhu thế ấy hành giả vuợt lên mọi hoài nghi về quá 
khứ, hiện tại và tuong lai. 3 

Tiếp theo, hành giả suy niệm rằng tất cả các vật cấu tạo, 
hay các pháp hữu, vi đều vô thuờng (anicca), phải chịu đau 
khổ (dukkha), và không có một linh hồn truờng cửu phải 
bất diệt (anatta). Huớng tầm mắt vào bất luận noi nào, hành 
giả chỉ nhìn thấy ba đặc tuớng ấy phát rộ rành mạch, rõ 
ràng, không thể lầm lẫn. Bây giờ hành giả nhận thức rằng 
kiếp sống chỉ là một sự trôi chảy, một di động liên tục, 
không gián đoạn. Dù ở các cảnh Trời hay trên quả địa cầu, 
hành giả không tim đuợc noi nào có hạnh phúc thật sự, bởi 
vì mỗi hình thức khoái lạc chỉ là buớc đầu, mở đuờng đến 
đau khổ. Do đó, cái gì vô thường tất nhiên phải chịu đau 


3 Kankhavitaranavisuddhi: Đoạn Nghi Tịnh, giai đoạn thứ tư của Con 
Đường Trong Sạch (Thanh Tịnh Đạo, Visuddhi magga). 




Chương 38 - Con Đường Níp-Bàn (III) 


549 


khổ, và nơi nào đau khổ và biến đổi chiếm ưu thế thì không 
thể có một tự ngã trường tồn vĩnh cửu. 

Khi cố tâm chuyên chú hành thiền như thế ấy, sẽ có một 
ngày kia, trước sự ngạc nhiên của chính mình, hành giả 
chứng kiến một ánh hào quang (obhasa) phát tủa ra từ thân 
mình, lúc ấy hành giả thọ cảm trạng thái thoả thích, hạnh 
phúc và vắng lặng, trước kia chưa từng bao giờ được biết. 
Hành giả càng củng cố tâm định và tinh tấn thêm. Tâm đạo 
nhiệt thành càng tăng trưởng, tâm niệm toàn hảo, và Tuệ 
Minh Soát càng trở nên sâu sắc một cách lạ thường. 

Lầm tưởng mức tiến bộ khá cao ấy là Đạo Quả Thánh, 
nhất là vì thấy có hào quang, hành giả phát triển tâm ưa 
thích trạng thái tinh thần ấy. Nhưng sớm nhận thấy rằng 
những hiện tượng mới ấy chỉ làm trở ngại cho những tiến 
bộ tinh thần mới ấy, hành giả trau gioi và phát triển "trạng 
thái trong sạch của sự hiểu biết" liên quan đến "Con Đường 
và Không-Phải-Con-Đường". 4 

Đã nhận thức con đường chân chánh, hành giả gom tâm 
quán tưởng vào sự phát sanh (udaya nana, tuệ sanh) và sự 
hoại diệt (vaya nana, tuệ diệt) của tất cả các pháp hữu vi. 
Trong hai trạng thái sanh và diệt, sự hoại diệt nổi bật chiếm 
ưu thế hơn, nên dần dần gây ấn tượng mạnh hơn trong tâm 
hành giả, bởi vì sự thay đổi được nhận thấy dĩ nhiên và rõ 
ràng hơn sự trở thành. Do đó, hành giả hướng tâm chú 
niệm của mình về sự phân tán của sự vật (bhanga nana, tuệ 
diệt) và nhận định rằng cả hai, danh và sắc, hai thành phần 
cấu tạo cá nhân mình luôn luôn ở trong trạng thái đổi thay, 
trôi chảy, không thể tồn tại giống hệt trong hai khoảnh khắc 


4 Maggamaggananadassanavisudhi: Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh, giai đoạn 
thứ năm của Thanh Tịnh Đạo. 




550 


Phần II - Phật Pháp 


kế tiếp. Bây giờ, phát sanh đến hành giả sự hiểu biết rằng 
tất cả những gì bị phân tán đều là đáng sợ (bhaya nana, tuệ 
kinh hãi). Toàn thể thế gian phát hiện truớc mắt hành giả 
nhu một đống củi đang phừng cháy, một nguồn hiểm họa. 
Ke đó là hành giả suy tuởng về tánh chất rách nát, đổ vỡ và 
tạm bợ nhất thời (adinava nana, tuệ hiểm nguy) của thế 
gian đáng kinh sợ này và có cảm giác nhàm chán nó 
(nibbida nana, tuệ chán nản) và nảy sanh ra ý muốn tẩu 
thoát ra khỏi đó (muncitukamyata nana, tuệ muốn giải 
thoát). 

Huớng về đối tuợng ấy, hành giả chú tâm niệm trở lại 
vào ba đặc tánh vô thuờng, khổ, vô ngã (patisankha nana, 
tuệ suy tu) và sau đó phát triển tâm xả chọn vẹn, hoàn toàn 
thản nhiên đối với tất cả các pháp hữu vi - không luyến ái 
cũng không ghét bỏ, hay bất toại nguyện - đối với bất luận 
sự việc gì trên thế gian (sankharupekkha nana, tuệ xả 
hành). 

Chín loại tuệ giác ấy: udaya, vaya, bhanga, bhaya, 
adinava, nibbida, muncitukamyata, patisamkha, và 
upekkha-nanas có tên chung là "patipada nana dassana 
visuddhi", trạng thái trong sạch của sự hiểu biết và trông 
thấy có liên quan đến Con Đuờng hay pháp hành, Đạo Tri 
Kiến Tịnh, giai đoạn thứ sáu của Con Đuờng Trong Sạch 
(Thanh Tịnh Đạo). 

Khi đạt đến mức độ tinh thần này, hành giả chọn một 
trong ba loại đặc tuóng, vô thuờng, khổ, vô ngã, cái nào 
thích hợp nhất với mình và gia công khai triển tuệ giác theo 



Chương 38 - Con Đường Níp-Bàn (III) 


551 


chiều hướng ấy cho đến ngày vẻ vang tươi sáng mà hành 
giả thành tựu mục tiêu cuối cùng - Đạo Quả Níp-Bàn . 5 6 

"Cũng như người đi trong đêm tối nhờ trời chớp, nhìn 
thấy quang cảnh quanh mình rồi giữ lại hình ảnh ấy trước 
mắt một lúc lâu. Cũng thế ấy, do cái chóp bật sáng lên của 
tuệ giác, hành giả nhoáng chứng ngộ Níp-Bàn một cách rõ 
ràng và hình ảnh ấy lưu lại trong tâm, không còn phai mờ 

~ ff 6 

nữa. 

Người đã thành tựu Níp-Bàn lần đầu tiên được gọi là Tu 
Đà Huờn (Sotapanana, Nhập Lưu), có nghĩa là người bước 
vào dòng suối chảy đến Níp-Bàn lần đầu tiên. 

Dòng suối là Bát Chánh Đạo. 

1) Vị Tu Đà Huờn (Sotapanna) không còn là người 
phàm tại thế (puthujjana) nữa. Ngài đã là bậc Thánh Nhân 
(Ariya). 

Khi bước vào dòng suối, vị Tu Đà Huờn đã tận diệt ba 
Thằng Thúc (Samyojana), tức là ba trong mười dây trói 
buộc cột chúng sanh vào cuộc phiêu lưu vô tận, sanh tử 
triền miên trong vòng luân hồi. Ba dây trói buộc ấy là: 

a. Sakkãya-ditthi = sati + kaye + ditthi - Thân Kiến. 

Theo đúng nghĩa là quan kiến trong khi có một nhóm 
hay một họp tổ tồn tại. Ở đây, danh từ Kãya ám chỉ năm 
uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Tin rằng có một thực 
thể không biến đổi, một linh hồn trường cửu, trong khi đó 
chỉ là một sự cấu thành phức tạp của những uẩn tâm-vật-lý, 
được gọi là Sakkãya-dithi. Kinh Dhammasangani (trong Vi 

5 Tuệ giác trong Con Đường siêu thế nầy có tên là Nanadassana visudhi, 

Tri Kiến Tịnh, giai đoạn thứ bảy của Thanh Tịnh Đạo. 

6 Dr Dhalke. 





552 


Phần II - Phật Pháp 


Diệu Pháp) kể ra hai mươi loại lý thuyết khác nhau về linh 
hồn. Sakkãya-ditthi, thường được phiên dịch là ảo kiến về 
cái ta, hay thân kiến, lý thuyết về bản ngã hay ảo ảnh của 
bản ngã luận. 

b. . Vicikiccha - Hoài Nghi. Có sự hoài nghi về: 

1. Đức Phật, 2. Giáo Pháp, 3. Giáo Hội Tăng Già, 4. 
Giới Luật, 5. Quá Khứ, 6. Vị Lai, 7. Cả Hai, Quá Khứ và 
Vị Lai, và 8. Liên Quan Tương Sinh (Paticca Samuppada). 

c. Sĩlabbataparamasa - Giới cấm Thủ. 

Tin tưởng vào những nghi thức và lễ cúng (sai lầm). 
Kinh Dhammasangani giải thích điểm này như sau: 

"Có giáo lý của những vị tu sĩ và những vị Bà La Môn, 
ngoài giáo lý này (tức ngoài Phật Giáo), dạy rằng có thể tự 
thanh lọc bằng cách giữ giới hay bằng nghi thức cúng tế 
hay bằng cả hai, nghiêm trì giới luật và theo đúng nghi thức 
cúng tế." 

Đe tận diệt bảy Thằng Thúc còn lại, vị Tu Đà Huờn còn 
phải tái sanh nhiều lắm là bảy lần. Niềm tin nơi Đức Phật, 
Giáo Pháp và Giáo Hội Tăng Già của các Ngài thật hoàn 
toàn vững chắc. Bất luận trong trường hợp nào và không vì 
lý do gì, các Ngài còn vi phạm năm giới căn bản. Các Ngài 
không còn tái sanh vào cảnh khổ. 

2) Từ đây hành giả, bây giờ là bậc thánh nhân, đã 
nhoáng chứng Níp-Bàn từ xa, càng quyết tâm gia công, tiến 
bộ nhanh chóng, kiện toàn Tuệ Giác, thành tựu Đạo Quả 
Tư Đà Hàm (Sakadagami), tầng nhì trong bốn tầng thánh, 
bằng cách làm suy giảm hai Thằng Thúc là tham dục hay 
lòng tham duyên theo Dục Giới (Kãmaraga) và bất toại 
nguyện (patigha). Danh từ "Sakadagami" có nghĩa là Nhứt 





Chương 38 - Con Đường Níp-Bàn (III) 


553 


Lai. Gọi vị Tư Đà Hàm là Nhứt Lai vì Ngài còn tái sanh 
trong cảnh người chỉ một lần nữa thôi, nếu trong kiếp hiện 
tiền Ngài chưa đắc được Đạo Quả A-La-Hán. Nên ghi nhận 
rằng vị Thánh Nhân đắc được tầng thứ nhì chỉ có thể làm 
suy giảm sức trói buộc chặt chẽ của hai Thằng Thúc đã cột 
trói Ngài từ quá khứ vô tận. Đôi khi các Ngài cũng còn 
phải bận rộn với một vài tư tưởng luyến ái và sân hận, 
nhưng ở mức độ rất thấp. 

3) Chí đến khi thành đạt tầng thánh thứ ba, A Na Hàm 
(Anagami, Bất Lai), hành giả mới trọn vẹn tận diệt hai 
Thằng Thúc ấy. Ke từ đó, Ngài không còn tái sanh vào 
cảnh người hay các cảnh trời Dục Giới nữa vì đã hoàn toàn 
tận diệt mọi ham muốn thoả mản vật chất của Dục Giới. 

Sau khi viên tịch ở đây, Ngài tái sanh vào cảnh giới Vô 
Phiên Thiên (Suddhavasa, cảnh giới hoàn toàn tinh khiết), 
một cảnh giới thích họp với các vị A Na Hàm. Ngài sẽ 
chứng đắc Đạo Quả A-La-Hán và sống hết tuổi thọ trong 
cảnh giới này. Một người cư sĩ Đắc Quả A Na Hàm sẽ sống 
độc thân. 

4 ) Bậc Thánh Nhân A Na Hàm cố gắn thành tựu bước 
tiến cuối cùng để tận diệt năm Thằng Thúc còn lại là: luyến 
ái những cảnh sắc Giới (Rũparaga), luyến ái những cảnh 
Vô Sắc Giới (Arũparaga), ngã mạn (mana), phóng dật 
(uddhacca) và vô minh (avijja), và đắcQuả A-La-Hán, 
mức đến cuối cùng. 

Những vị Tu Đà Huờn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm được 
gọi là Sekhas (ta thường dịch là "bậc hữu học", trong ý 
nghĩa là những vị "còn phải học thêm nữa"), bởi vì các 
Ngài còn cần phải tu luyện thêm nữa mới đến mức tuyệt 
đỉnh. Chư vị A-La-Hán được gọi là Asekhas (thông thường 



554 


Phần II - Phật Pháp 


được gọi là "bậc vô học") vì các Ngài không còn phải học 
hành thêm. 

Một vị A-La-Hán (đúng theo căn nguyên của danh từ 
Arahant, là bậc xứng đáng thọ lãnh vật cúng dường, ứng 
Cúng) không còn tái sanh nữa vì Ngài không còn tạo 
nghiệp mới. Mầm giống tái tạo đã bị tận diệt. 

Vị A-La-Hán nhận thức rằng tất cả những điều kiện phải 
làm đã làm xong, gánh nặng phiền não đã được đặt xuống 
và tất cả những hình thức ái dục, tất cả những mức độ vô 
minh đều hoàn toàn được tiêu diệt, loại trừ. Vị hành giả 
hữu phước ấy bấy giờ đã đến mức tột đỉnh, cao hon tất cả 
các cảnh Trời, hoàn toàn dứt bỏ mọi tham vọng và mọi ô 
nhiễm của thế gian, và chứng nghiệm hạnh phúc vô cùng 
cao thượng mà ngôn ngữ trần gian phàm tục không thể mô 
tả - hạnh phúc Níp-Bàn. 

Tuy nhiên, ngày nào còn mang co thể vật chất này, một 
vị A-La-Hán vẫn còn phải chịu đau đớn về vật chất. 

Ta có thể ghi rằng các vị A Na Hàm hay A-La-Hán nào 
đã phát triển Thiền sắc Giới và Vô sắc Giới (Rũpa và 
Arũpa Jhãna), ngay trong kiếp sống này có thể chứng 
nghiệm hạnh phúc Níp-Bàn liên tục trong bảy ngày. Danh 
từ PãỊĩ goị là Nirodha Samapatti - Diệt Thọ Tưởng Định 
hay Đại Định 7 . Trong trạng thái này, vị Thánh Nhân hoàn 
toàn không thọ cảm đau đớn gì hết và mọi sanh hoạt tinh 
thần đều ngưng. Luồng tâm tạm thời ngừng trôi chảy. 


7 Nirodha-Samapatti, đúng nghĩa là "thành đạt sự chấm dứt". Xem "A 
Manual of Abhihamma", tác giả Narada, trang 227 và 435. 




Chương 38 - Con Đường Níp-Bàn (III) 


555 


về sự khác biệt giữa người nhập Nirodha Samapatti, 
Diệt Thọ Tưởng Định, và người chết, sách Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhi Magga) dạy rằng: 

"Trong xác chết, chẳng những mọi năng lực của co thể 
như hoi thở, tiếng nói, tâm đều ngưng động và yên lặng, 
mà mọi sự sống cũng đều chấm dứt. Hoi nóng không còn 
và giác quan cũng hết nhạy cảm. Trong khi ấy, bên trong vị 
tỳ khưu nhập Diệt Thọ Tưởng Định, sự sống, hoi nóng vẫn 
còn và giác quan vẫn sáng suốt mặc dù hoi thở, sự quan sát 
và tri giác đều ngưng động và yên lặng." 8 

Thep Phật Giáo, trong ngôn ngữ ước định thông thường, 
ta nói đó là hình thức hạnh phúc cao thượng nhất có thể có 
được trong kiếp sống này. 

Tại sao, đã đắc Quả Níp-Bàn, một vị A-La-Hán còn 
tiếp tục sống trong kiếp người? 

Là bởi vì cái nghiệp lực tạo điều kiện cho Ngài tái sanh 
trong kiếp sống hiện tiền chưa chấm dứt. Đe lặp lạilời của 
Schopenhauer, cũng giống như cái bánh xe mà anh thợ lò 
gốm quay để uốn nắn món độ Khi nắn xong, giở tay ra, 
bánh xe vẫn còn quay cho đến lúc hết trớn. 

Hoặc nữa, để ghi lại một hình ảnh mà kinh sách chúng ta 
thường dùng, cũng như một cái nhánh mà ta chặt lìa khỏi 
thân cây. Nhánh không còn trổ ra thêm lá tưoi hay hoa quả 
nữa, vì không còn tiếp nhận mủ từ trong thân cây, nhưng lá 
và hoa đã sẵn có trên cành vẫn tồn tại thêm một thời gian. 


The Path of Purity, Thanh Tịnh Đạo, phần 11, trang 872. 




556 


Phần II - Phật Pháp 


Vị A-La-Hán tiếp tục sống cho đến hết kiếp sống hiện 
tiền, nhưng không tạo nên nghiệp mới và không hề quan 
tâm đến sự chết. 

Ngài sẽ nói như Đức Sariputta (Xá Lợi Phất): 

"Ta không quan ngại đến cái chết hay sự sống, 

Ta sẽ trải cái thể xác phù du này xuống trong tức khắc 

Với tâm sáng suốt và thức tỉnh, hoàn toàn kiểm soát. 

Ta không hững hờ với ý tưởng về sự chết, cũng không 

Thích thú trong sự sống. Ta chò thì giờ. 

Như người làm thuê đã hoàn tất công việc." 9 

Sau khi vị A-La-Hán nhập diệt 

Như ngọn lửa trước gió có thể tắt mà ta không thể ghi 
nhận xem ngọn lửa ấy đi về đâu, cùng thế ấy, Đức Phật 
dạy, một vị A-La-Hán thoát ra khỏi danh-sắc, tâm và vật 
chất, rồi mất, ta không thể ghi nhận Ngài đi đâu. 

Như vậy, vị A-La-Hán chỉ biến mất đi đâu hay quả thật 
Ngài không còn nữa? 

Kinh Nipata dạy rằng người đã biến "mất" thì không còn 
hình thể để cho ta nói rằng người ấy "còn'. Khi tất cả những 
điều kiện đều chấm dứt thì tất cả mọi vấn đề để chấm dứt 
như vậy. 

Kinh Udana giải thích điểm phức tạp này như sau: 

"Như những tia lửa nóng văng tủa tung ra khi anh thợ 
rèn đập vào cục sắt đỏ. Từng đóm một phát lên, tủa ra, rồi 
tắt. Và không ai biết nó đi về đâu. Cũng dường thế ấy, 
những vị đã hoàn tất Đạo Quả Giải Thoát. Đã vượt qua trận 


9 Psalm of the Brethen, trang 346. 




Chương 38 - Con Đường Níp-Bàn (III) 


557 


lụt tham ái. Đã thành tựu hạnh vphúc ắng lặng, các Ngài 
không lưu lại vết dấu nào." 10 

về vấn đề này, bộ Majjhima Nikãya, Trung A Hàm cũng 
có ghi lại giai thoại lý thú sau đây: * 11 

"Một vị đạo sĩ du phưong hành khất tên Vacchagotta đến 
yết kiến Đức Phật và hỏi: "Này Đạo Sĩ cồ Đàm, một vị tỳ 
khưu đã giải thoát sẽ tái sanh đi đâu?" Lẽ dĩ nhiên vị đạo sĩ 
muốn ám chỉ người đã đắc Quả A-La-Hán. 

"Này Vaccha, nói rằng người ấy tái sanh thì không đúng. 
-Vậy người ấy không tái sanh? 

- Nói rằng người ấy không tái sanh thì không đúng. 

-Này Đạo sĩ cồ Đàm, vậy người ấy vừa tái sanh vừa 
không tái sanh? 

-Nói rằng người ấy vừa tái sanh vừa không tái sanh là 
không đúng. 

-Vậy người ấy không tái sanh mà cũng không tái sanh? 
-Này Vaccha, nói người ấy không tái sanh mà cũng 
không không tái sanh cũng không đúng." 

Trước những câu giải đáp thoáng nghe hình như không 
vững ấy, Vaccha lấy làm bối rối và trong tâm trạng mập mò 
ấy, vị đạo sĩ du khất than: 

"Này Đạo sĩ cồ Đàm, quả thật tôi hết biết gì nữa vấn đề 
này, và thấy càng rối trí! 

"Đủ rồi, Vaccha, không nên rối trí và không biết gì nữa. 
Này Vaccha, giáo lý này thật uyên thâm, bí hiểm, và khó 
hiểu, tốt đẹp, thật tốt đẹp và không thể thấu hiểu bằng cách 


10 Woodward, Verses of Uplift, trang 114. 

11 Kinh Aggivacchagotta, Majjhima Nikãya, kinh số 72. 




558 


Phần II - Phật Pháp 


luận lý suông, tế nhị và chỉ có bậc thiện trí mới thấu đạt. 
Đây là một giáo lý mà Vaccha khó lãnh hội vì Vaccha 
truởng thành trong một giáo phái khác, trong niềm tin khác, 
trong tín nguỡng khác, trong kỷ cuong khác và ngồi duới 
chân một đạo su khác. 

"Do đó, hởi Vaccha, Nhu Lai sẽ nêu lên đây những câu 
hỏi và Vaccha hãy giải đáp theo ý mình. Này Vaccha, nếu 
có lửa đang cháy truớc mặt, Vaccha có ý thức rằng lửa 
đang cháy truớc mặt mình không? 

- Neu lửa cháy trước mặt tôi, tôi sẽ ý thức được rằng lửa 
đang cháy trước mặt tôi. 

- Neu có người hỏi do đâu lửa cháy thì Vaccha giải đáp 
thế nào? 

- Tôi sẽ đáp rằng do nhiên liệu, cỏ và cây khô mà lửa cháy 
trước mặt tôi. 

- Neu lửa trước mặt Vaccha tắt, Vaccha có ý thức rằng lửa 
trước mặt Vaccha tắt không? 

- Neu lửa trước mặt tôi tắt, tôi sẽ ý thức rằng lửa trước 
mặt tôi tắt. 

- Neu có người hỏi ngọn lửa tắt rồi đi về ngã nào? Hướng 
Đông hay hướng Tây, Nam hay Bắc? Vaccha sẽ giải đáp 
thế nào? 

- Câu hỏi đặt như thế không đúng, hỡi Sa Môn cồ Đàm, 
bởi vì lửa cháy do nhiên liệu, cỏ và cây khô. Khi nhiên 
liệu hết, không còn nhiên liệu nữa, không còn gì nuôi 
ngọn lửa nữa, ta nói rằng ngọn lửa tắt. 

- Cũng đúng như vậy, tất cả những hình thể (sắc), cảm 
giác (thọ), tri giác (tưởng), sinh hoạt tinh thần (hành), và 



Chương 38 - Con Đường Níp-Bàn (III) 


559 


thức đã bị dứt bỏ, diệt tận gốc rễ, giống như ta bứng gốc 

một cây kè và không còn gì có thể đâm chồi lên nữa, tắt 

hẳn. 

Vị Thánh Nhân, này Vaccha, đã vứt bỏ được cái gọi là 
thân ngũ uẩn này, thật cao siêu, không thể đo lường được, 
mênh mông như đại hải. Nói rằng vị ấy tái sanh là không 
đúng. Nói rằng vị ấy không tái sanh cũng không đúng, mà 
nói rằng vị ấy không tái sanh cũng không không tái sanh 
cũng không đúng." 

Ta không thể nói rằng vị A-La-Hán tái sanh, vì mọi khát 
vọng tạo điều kiện cho sự tái sanh đều bị tận diệt. Ta cũng 
không thể nói rằng vị A-La-Hán tan biến, mất tiêu, trở 
thành hư vô, không còn gì hết, at tại, vì không có cái gì để 
tiêu mất, tở thành hư vô. 

Một khoa học gia, Robert Oppenheimer viết: 

"Neu hỏi rằng vị trí của điện tử có ở nguyên một chồ 
không, ta phải trả lời "không". Neu hỏi điện tử có ngừng 
nghỉ không, ta phải trả lời "không". Neu hỏi điện tử có di 
động không, ta phải trả lời "không". 

"Đức Phật cũng giải đáp như vậy, khi có người hỏi về 
hiện trạng của con người sau khi chết 12 . Nhưng đó không 
phải là những câu trả lời quen thuộc trong truyền thống 
khoa học của những thế kỷ mười bảy, mười tám." 

Vậy ta có thể kết luận chắc chắn rằng Níp-Bàn được 
thành đạt bằng cách hoàn toàn chấm dứt mọi ô nhiễm 
(kilesa). Nhưng bản chất thật sự của pháp Cao Thượng 
(Dhamma) ấy không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ. 


12 Lẽ dĩ nhiên, ở đây tác giả ám chỉ của người đã đắc Quả A La Hán. 




560 


Phần II - Phật Pháp 


về phương diện siêu hình, Níp-Bàn là hoàn toàn giải 
thoát ra khỏi mọi đau khổ. về phương diện tâm lý, Níp-Bàn 
là tận diệt "Tự Ngã", về phương diện luân lý, Níp-Bàn là 
sự tận diệt tham, sân, si. 




Chương 39 - Phấm hạnh A-La-Hán 


561 


Chương 39 - Phẩm hạnh A-La-Hán 

"Dù ít tụng nhưng hành đủng giáo lý, diệt tham, sân, si, 
tri kiến chân chánh, tâm siêu thoát, không luyến ái, tại đây và về 
sau. Người ấy sẽ chứng nghiệm thành quả của đời song phạm 
hạnh thiêng liêng." 

— Kỉnh Pháp Củ 


Trong Tam Tạng kinh điển có rất nhiều Phật ngôn mô tả 
trạng thái vắng lặng và hạnh phúc của một vị A-La-Hán, 
còn tạm trú trên thế gian cho đến khi ngũ uẩn chấm dứt, để 
phục vụ những ai muốn tìm Chân Lý, bằng lời giáo huấn và 
gương lành trong sạch. 

Kinh Pháp Cú ghi lại những Phật ngôn sau đây: 

Đối với người đã trải qua suốt cuộc hành trình 1 , chấm 
dứt mọi ưu phiền 2 , hoàn toàn siêu thoát 3 , cắt đứt mọi trói 
buộc 4 , nhiệt độ (tham ái) không còn nữa.^ — (câu 90) 


1 Suốt cuộc hành trình trong vòng luân hồi: ám chỉ một vị A La Hán. 

2 Hành giả chấm dứt mọi ưu phiền lúc đắc Quả A Na Hàm, tầng thứ ba 
trong bốn tầng thánh. Đen tầng ấy, hành giả đã tận diệt mọi luyến ái đeo 
níu theo dục vọng và mọi hình thức bất mãn. 

3 Sabbadhi, hoàn toàn tự do, thoát ra khỏi mọi dính mắc đối với ngũ uẩn 
v.v... 

4 Có bốn loại trói buộc (gantha) là: a/ tham muốn (abhijja), b/ oán ghét 
(vyapada), c/ dễ duôi nương theo nghi thức lề bái và cúng tế 
(Sllabbataparamasa, giới cấm thủ), d/ cố chấp trong thành kiến, khư khư 
chấp rằng thành kiến của mình là chân lý (idhamsaccabhinivesa, kiến 
thủ). 

Những câu này ám chỉ phâm hạnh của một vị A La Hán. Có hai loại nhiệt 
độ: tinh thần và vật chất. Lúc còn sống, một vị A La Hán còn thọ cảm 
nhiệt độ của thế xác, nhưng không quan tâm đến. Tuy nhiên, Ngài không 
còn có nhiệt độ của tham vọng, hay lửa tham ái. 


5 





562 


Phần II - Phật Pháp 


Người tự lực cố gắng giữ tâm niệm, không luyến ái, 
không đeo níu theo noi trú ẩn nào; cũng tựa hồ như những 
con thiên nga đã lìa ao hồ, người ấy rời bỏ nhà này đến nhà 
khác, và ra đi. 6 — (câu 91) 

Những ai không tích trữ 7 , giữ chánh niệm khi dùng vật 
thực 8 , những vị đã nhắm sự Giải Thoát, vốn hư không và 
vô hình tướng, như đối tượng của mình 9 . Lộ trình của 
những vị ấy không khác nào lộ trình của đàn chim bay trên 
không trung, không thể vẽ lại được. — (câu 92) 

Người tận diệt ô nhiễm, không luyến ái vật thực, nhắm 
đến Giải Thoát, vốn hư không và vô tướng, như đối tượng 
của mình. Con đường của Ngài không khác nào con đường 
của đàn chim bay trên không trung, không thể vẽ lại. — (câu 
93) 

Chư vị A-La-Hán chứng nghiệm hạnh phúc Níp-Bàn 
bằng cách chứng đắc Đạo Quả A-La-Hán trong kiếp sống 


6 Chư vị A La Hán đi lang thang bất định, không luyến ái một nơi ở nhất 
định nào bởi vì các Ngài đã hoàn toàn tự do, đã thoát ra khỏi mọi quan 
niệm về "Ta" và "Của Ta". 

7 Có hai loại tích trữ là hoạt động có liên quan đến nghiệp (tức tích trữ 
nghiệp hay hành), và bốn món cần thiết trong đời sống của một vị tỳ khưu 
(tứ vật dụng: thuốc men, chỗ ở, y bát và vật thực). Loại tích trữ đầu tiên 
có khuynh hướng kéo dài cuộc hành trình trong vòng luân hồi. Tứ vật 
dụng, mặc dù cần thiết, có thế là một trở ngại cho tiến bộ tinh thần. 

8 Dứt khoát từ bỏ mọi thèm muốn về vật thực. 

q Giải Thoát, hay Níp-Bàn, là thoát ra khỏi mọi phiền não (Vimokkha). Gọi 
là hư không vì còn lòng tham-sân-si, chớ không phải Níp-Bàn là hư vô, 
không có gì hết hay tuyệt diệt. Níp-Bàn là trạng thái siêu thế tích cực, 
không thê mô tả bằng ngôn ngữ tại thế. Không có dấu vế của tham-sân-si, 
chư vị A La Hán chứng nghiệm quả vị Níp-Bàn lúc còn ở trong kiếp sống 
này. Nói rằng sau khi từ bỏ kiếp này, các Ngài sẽ còn sống, "tại", hay hết 
sống, "bất tại", đều không đủng, bởi vì Níp-Bàn không phải vĩnh cửu 
cũng không phải hư vô. Không có cái gì đế vĩnh viễn hóa cũng không có 
cái gì, ngoại trừ khát vọng, để tuyệt diệt (hư vô hoá). 




Chương 39 - Phấm hạnh A-La-Hán 


563 


hiện tiền. Đã chế ngự lục căn như tuấn mã được huấn luyện 
thuần thục, đã tiêu trừ ngã mạn và không còn ô nhiễm, 
người vững chắc như thế, chí đến chư Thiên cũng quý mộ. 
— (câu 94) 

Như đất, người giữ tâm quân bình và có nếp sống kỷ 
cương không còn xúc động. Người ấy như trụ đồng 
Indakhila 10 , như ao hồ phẳng lặng, không bị bùn đất làm 
nhơ bẩn. Với người có tâm quân bình như thế * 11 , cuộc đi 
lang thang bất định của đời sống không còn lặp lại nữa 12 . — 
(câu 95) 

Tâm trầm tĩnh, ngôn ngữ trầm tĩnh, hành động trầm tĩnh, 
người ấy, hiểu biết chân chánh, trọn vẹn siêu thoát, hoàn 
toàn tịnh lạc và quân bình. — (câu 96) 

Người không nhẹ dạ 13 , thấu triệt trạng thái Vô Sanh 14 
(Níp-Bàn), cắt đứt mọi hệ lụy 15 , chấm dứt mọi cơ hội 16 


10 Indakhila là một cây cột vừa vững chắc vừa cao của Trời Đế Thích, hoặc 
là cây trụ chánh ở cống vào một thị trấn. 

Các nhà chú giải ghi nhận rằng Indakhila này là những trụ cột vững 
chắc, dựng lên bên trong hay bên ngoài các thị trấn cho đẹp mắt. Thông 
thường, các trụ cột này làm bằng gạch hoặc bằng gỗ, hình bát giác. 
Những trụ cột này được chôn thật sâu dưới đất. Do đó có thành ngữ 
"vững chắc như trụ Indakhila". 

11 "Tadi" là người đã buông xả, không còn luyến ái nhũng gì ưa thích, 
không bất mãn với điều không vừa lòng, cũng không bám níu vào điều gì. 
Giữa tám điều kiện thăng trầm của thế sự - được và thua, tán dương và 
khiên trách, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khố - một vị A La 
Hán sống hoàn toàn bình thản. Tâm quân bình, không chao động, không 
biếu hiện lòng ưa thích hay bất mãn, không hỷ hạ vui cười mà cũng 
không lo âu sầu muộn. 

12 Bởi vì các Ngài không còn sanh tử nữa. 

13 Assaddho, theo sát nghĩa là không tín nhiệm hay không trung thành. Vị A 
La Hán không chấp nhận suông những nguồn hiếu biết, vì chính Ngài đã 
tự chứng nghiệm chân lý. 




564 


Phần II - Phật Pháp 


(cho điều thiện và điều ác phát sanh) 17 , tận diệt mọi tham 
ái 18 , nguời ấy quả thật là tối thuợng. — (câu 97) 

Dù ở làng mạc hay trong rừng sâu, ở non cao hay trũng 
thấp 19 [19], bất luận noi nào mà vị A-La-Hán trú ngụ, noi 
ấy quả thật là tịnh lạc. — (câu 98) 

Quả thật tịnh lạc, chốn rừng sâu mà nguời trần tục không 
thích ở. Nguời hết dục vọng 20 sẽ hoan hỷ an trú (ở noi ấy) 
vì các Ngài không tìm dục lạc. — (câu 99) 

Hạnh phúc thay, ta sống không hận thù giữa đám nguời 
thù hận. Giữa những nguời thù hận, ta sống không thù hận. 
— (câu 197) 

Hạnh phúc thay, ta sống mạnh khỏe 21 giữa những nguời 
uơn yếu. Giữa đám nguời bệnh hoạn ta đuợc sống mạnh 
khoẻ. — (câu 198) 

Hạnh phúc thay, ta sống không khao khát (dục lạc) giữa 
những nguời khao khát. Trong đám nguời tham ái ta sống 
không dục vọng. — (câu 199) 


14 Akata, Vô Sanh, là Níp-Bàn. Akatannu cũng có thể được hiểu là người vô 
ân bạc nghĩa. 

15 Những dây nối liền trong kiếp nhân sinh. Sandicchedo cũng có nghĩa là 
người phá nhà, một tên trộm. 

16 Hata + avakaso là người đã tiêu trừ cơ hội. 

17 Vanta + aso, người ăn đồ ói mửa, là một định nghĩa khác của danh từ này. 

18 Bằng bốn Thánh Đạo. Những hình thức thô kịch của tham ái được chế 
ngự trong ba tầng Thánh đầu tiên. Hình thức vi tế được tận diệt trong tầng 
cuối cùng. 

19 Nina và Thala, sát văn tự là những lóp thấp và những đất cao, những 
thung lũng và những đồi cao. 

20 Chư vị A La Hán đã dứt bỏ dục vọng,thích ở nơi vắng vẻ ẩn dật trong 
rừng sâu, nơi mà người trần tục không thích. 

Khỏe mạnh, không còn những chứng bệnh của tham ái. 


21 




Chương 39 - Phấm hạnh A-La-Hán 


565 


Hạnh phúc thay, ta sống không bị chướng ngại. Dưỡng 
nuôi phỉ lạc, ta sẽ như các vị Trời trong cảnh Quang Ảm 
Thiên. — (câu 200) 

Người không còn bờ bên này 22 hay bên kia 23 , cũng 
không còn cả hai bên, bên này và bên kia, người thoát ly 
phiền não và không còn bị ràng buộc 24 - Như Lai gọi 
ngưòiay là Bà La Môn (Brahmana). 2? — (câu 385) 

Người có hành thiền 26 , sống trong sạch và ẩn dật 27 , hoàn 
thành nhiệm vụ và thoát ra khỏi mọi hoặc lậu 28 , người đã 
thành tựu Mục Tiêu Tối Thượng 26 - Như Lai gọi người ấy 
là Bà La Môn. — (câu 391) 

Người đã cắt đứt mọi thằng thúc, người không còn run 
sợ, đã vượt hẳn ra khỏi mọi ràng buộc, không dính mắc - 
Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. — (câu 397) 

Người ấy đã cắt đứt dây cưong (sân hận), dây thừng 
(luyến ái), và dây nọng (tà kiến), cùng các món đồ bắt kế 
(những khuynh hướng còn ngủ ngầm), vứt bỏ cây trục (vô 


22 Bờ bên này, tức Param, lục căn: nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ỷ. 

23 Bờ bên kia, tức Aparam, lục trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 

24 Không dính mắc, không bị ràng buộc vào điều gì như "Ta" và "Của Ta". 

25 Brahmana là một danh từ có liên quan đến giai cấp Bà La Môn, giai cấp 
được ưu đãi nhất thời bấy giờ, và cũng là danh từ đế gọi những người 
theo đạo Bà la Môn. Mặc dù vậy ở đây Brahmana có nghĩa là người đã 
hoàn tất Con Đường, người đã chứng nộ Đạo và Quả, tức một vị Phật hay 
một vị A La Hán. Trong chương này danh từ Bà La Môn được dùng theo 
ý nghĩa này. 

26 Người thực hành thiền vắng Lặng (Samatha, chỉ) và thiền Minh sát 
(Vipassana, quán). 

27 Asinam, người sống một mình trong rừng, ẩn dật. 

28 Bằng cách chứng ngộ Tứ Diệu Đế và tận diệt các Thằng Thúc. 

Tức chứng ngộ Níp-Bàn. 


29 




566 


Phần II - Phật Pháp 


minh), người đã giác ngộ (Phật) 30 - Như Lai gọi người ấy là 
Bà La Môn. — (câu 398) 

Người không tức giận, chịu đựng lời khiển trách, roi vọt, 
và hình phạt. Người lấy hạnh nhẫn nhục làm quân lực (để 
tự bảo vệ) - Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. — (câu 
399) 

Người không nóng giận, làm tròn bổn phận 31 , giới hạnh 
trang nghiêm, thoát khỏi ái dục, thu thúc lục căn và mang 
xác thân ngũ uẩn này lần cuối cùng 32 - Như Lai gọi người 
ấy là Bà La Môn. — (câu 400) 

Như nước trên lá sen, như hột cải đặt trên đầu mũi kim, 
người không luyến ái dục lạc - người ấy, Như Lai gọi là Bà 
La Môn. — (câu 401) 

Tại đây, trên thế gian này, người chứng ngộ sự tận diệt 
phiền não của chính mình, người bỏ gánh nặng xong bên 
đàng 33 và siêu thoát - người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. 
- (câu 402) 

Người có tri kiến thâm diệu, người trí tuệ, thấu hiểu 
đường chánh nẻo tà 34 , người đã thành đạt mục tiêu tối 
thượng - Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. — (câu 403) 

Người không trìu mến hàng cư sĩ cũng như hàng xuất 
gia, người du phưong đó đây, không có một noi ở nhất 
định, người không còn tham ái - người ấy, Như Lai gọi là 
Bà La Môn. — (câu 404) 


30 Đã thông suốt Tứ Diệu Đế. 

31 Bổn phận đối với đạo giáo. 

32 Vì người đã tận diệt dục vọng không còn tái sanh nữa. 

33 Gánh nặng của ngũ uẩn. 

34 Người thông suốt con đường dẫn đến những cảnh khổ, con đường dẫn đến 
các nhàn cảnh và con đường Níp-Bàn. 




Chương 39 - Phấm hạnh A-La-Hán 


567 


Người đã rời bỏ gậy gộc trong khi tiếp xúc với chúng 
sanh, mạnh hay yếu, không sát sanh hoặc làm tổn thưong 
bất luận ai - Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. — (câu 
405) 

Thân hữu giữa những người thù nghịch, ôn hoà trong 
đám đông hung hăng, hỷ xả giữa người cố chấp 3 " - Như Lai 
gọi người ấy là Bà La Môn. — (câu 406) 

Noi con người mà tham lam, sân hận, ngã mạn và phỉ 
báng (không còn bám vào được) lả tả roi như hột cải để đầu 
mũi kim (phải roi) - Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. — 
(câu 407) 

Người nói lời êm dịu, hiền hoà, xây dựng, chân thật và 
không xúc phạm đến ai - người ấy, Như Lai gọi là Bà La 
Môn. — (câu 408) 

Người không tham ái điều gì trong thế gian này hay thế 
gian kế, người dập tắt dục vọng và siêu thoát - người ấy, 
Như Lai gọi là Bà La Môn. — (câu 410) 

Người đã vượt khỏi điều thiện, điều ác, và mọi ràng 
buộc 36 , người không ưu phiền, không ô nhiễm và tinh khiết 
- người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. — (câu 412) 

Ngh không bọn nho, người trong sáng như mặt trăng, 
thanh tịnh, vắng lặng và không chao động 37 , người đã tuyệt 
trừ tham ái thủ hữu - người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. 
-(câu 413) 

Người đã tự tách rời ra những ràng buộc trong cảnh 
người và vượt qua những thằng thúc của cảnh Trời, thoát ly 

35 Những người còn thành kiến ngã chấp, còn luyến ái ngũ uẩn. 

36 Những ràng buộc ấy là: tham, sân, si, ngã mạn và tà kiến. 

37 Không bị ô nhiễm làm chao động. 




568 


Phần II - Phật Pháp 


mọi hệ lụy - người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. — (câu 

417) 

Người đã dứt bỏ ưa 38 và ghét 39 , thản nhiên, không bị ô 
nhiễm 40 làm hoen ố, người đã khắc phục thế gian 41 và kiên 
trì cố gắng - người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. — (câu 

418) 

Người không bám vào ngũ uẩn trong quá khứ, vị lai hay 
hiện tại, không luyến ái (ái) và không bám chặt vào (thủ) - 
người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. — (câu 412) 

Vô quý 42 , cao thượng, anh dũng, đại hiện thánh 43 , người 
đã khắc phục 44 , không còn dục vọng, người ấy rửa sạch 45 
(mọi ô nhiễm), đã giác ngộ 46 - người ấy, Như Lai gọi là Bà 
La Môn. — (câu 422) 

Bậc hiền thánh đã thấu hiểu tiền kiếp, đã thấy những 
cảnh hạnh phúc 47 và đau khổ 48 , đã đến mức tận cùng của 
mọi kiếp sống 49 , người đã, với trí tuệ cao siêu, tự mình cải 


38 Tức luyến ái, đeo níu theo nhục dục ngũ trần. 

39 Arati, ghét bỏ, không chịu cuộc sống ở chốn rừng sâu (theo bản Chú giải). 

40 Upadhi, bọn nhơ. Có bốn loại upadhi là: ngũ uẩn (khanda), khát vọng 
(kilesa), tác hành (abhisankhara), và dục lạc (kama). 

41 Thế gian là ngũ uẩn. 

42 Usabham, là con trâu cổ - Ý nói người vô úy, không sợ sệt, như con trâu 
cổ. 

43 Mahesim, người tìm giới định, tuệ, cao thượng. 

44 Vijitavinam, người đã khắc phục mọi khát vọng. 

45 Nahatakam, người đã thanh lọc mọi ô nhiễm. 

46 Buddham, người đã thông suốt Tứ Diệu Đế. 

47 Sagga, là sáu cảnh Trời Dục, mười sáu cảnh Trời sắc Giới, bốn cảnh Trời 
Vô Sắc Giới. (Xẹm Chương 27). 

48 Apaya là bốn khổ cảnh. 

Jatikkhayam là đạo quả A La Hán. 


49 




Chương 39 - Phấm hạnh A-La-Hán 


569 


tiến 50 , hoàn tất 51 (đời sống phạm hạnh thiêng liêng) và 
chấm dứt mọi dục vọng - người ấy, Như Lai gọi là Bà La 
Môn. — (câu 423). 


50 Abhinnavosito tức là đến mức cùng tột bằng cách thông suốt những điều 
phải đirợc thông suốt, xa lìa những điều phải xa lìa, chứng ngộ những gì 
phải chứng ngộ và trau dồi những gì phải trau dồi (theo bản Chú giải). 
Sabbavositavosanam tức là đã sống đời phạm hạnh thiêng liêng dẫn đến 
mức tận cùng là tuệ giác có liên quan đến Con Đirờng A La Hán, chấm 
dứt mọi khát vọng. 


51 





570 


Phần II - Phật Pháp 


Chương 40 - Lý tưởng của Bồ Tát, hay Bồ Tát Đạo 

"Tấm thân bằng thịt bằng máu mà tôi mang đây, 

Chỉ đế làm cho thế gian được an lành và hữu phước." 

— Sri Sanghabodhỉ 


Trong giáo lý của Đức Phật, có ba phương cách, hay ba 
con đường, để thành đạt tuệ giác (bodhi). Người có chú 
nguyện đạt cho kỳ được mục tiêu phải tùy bản tánh mình, 
chọn một trong ba đường ấy là: Thinh Văn Giác (Savaka 
Bodhi 1 ), Độc Giác (Pacceka Bodhi), và Toàn Giác (Samma 
Sambodhi). 

Thinh Văn Giác (Savaka Bodhi), cũng được xem là lý 
tưởng A-La-Hán 2 , là sự giác ngộ của một đệ tử, hay A-La- 
Hán Đạo. người có nguyện vọng đi theo con đường A-La- 
Hán thường phải tìm sự hướng dẫn của một đạo sư cao 
thượng đã chứng ngộ Đạo Quả. Đối với người đệ tử có 
trình độ tinh thần tiến bộ đầy đủ, chỉ một lời chỉ giáo đơn 
sơ của vị chân sư cũng có thể khai thông trí tuệ và đưa vào 
vòng Thánh Đạo. Như Đức Sariputta (Xá Lợi Phất) chẳng 
hạn, chỉ được nghe nửa bài kệ của vị A-La-Hán Assaji đã 
chứng đắc tầng Thánh đầu tiên. Bà Patacara, trong cơn suy 
sụp tinh thần vì chồng, con, cha, mẹ và em bị tử nạn thê 
thảm, được duyên lành đưa đến Đức Phật và đắc Quả A- 
La-Hán trong khi rửa chân dưới ờ suối, bà nhìn những giọt 
nước từ chân gieo điểm xuống dòng. Kisagotami là một 
người phụ nữ khác, tính tình chân chất, đến van nài Đức 


1 Savaka, Thinh Văn: Đúng theo nghĩa đen là "người nghe". 

2 Theo đúng ngữ nguyên, Arahant (A La Hán) là bậc ứng Cúng, hay người 
đã dập tắt mọi khát vọng. 





Chương 40 - Lý tưởng của Bổ Tát, hay Bổ Tát Đạo 


571 


Phật cứu sống cho đứa con của bà vừa mới chết, cũng đắc 
Quả Thánh trong khi quan sát những ngọn đèn đang lụi 
dần. Vị tỳ khuu Cula Panthaka, không thể học thuộc một 
câu kệ trong bốn tháng, cũng đắc Quả A-La-Hán khi quán 
tuởng đến bản chất vô thuờng của một cái khăn lau tay 
sạch. 

Sau khi đã thành tựu nguyện vọng, vị A-La-Hán dành 
trọn khoảng thời gian còn lại của đời mình để tế độ những 
ai muốn tìm trạng thái thanh bình an lạc, bằng cách nêu 
guong lành trong sạch và ban truyền giáo huấn thâm sâu. 
Truớc tiên Ngài tụ thanh lọc, và sau đó cố gắng giúp nguời 
khác gội rửa bọn nho, bằng cách giảng dạy giáo lý mà 
chính Ngài đã thực hành. Một vị A-La-Hán có đủ tu cách 
để truyền dạy Giáo pháp hon các vị đạo su phàm tục 
thuờng, chua chứng ngộ Chân Lý, vì Ngài dạy với kinh 
nghiệm bản thân. 

Trong lý tuởng cao quý của bậc Thinh Văn A-La-Hán 
không có chi là vị kỷ bởi vì Đạo Quả A-La-Hán chỉ có thể 
thành đạt đuợc sau khi hành giả tuyệt trừ mọi hình thức ngã 
chấp. Ảo kiến về sụ tự ngã và lòng vị kỷ là những dây trói 
buộc mà nguời có chú nguyện noi theo con đuờng A-La- 
Hán phải cắt đứt cho kỳ đuợc để thành tựu mục tiêu cứu 
cánh. Những bậc thiện trí, nam cũng nhu nữ, trong thòi 
Đức Phật và về sau, đã đuợc duyên lành gặp co hội vàng 
son khai thông trí tệ trong kiếp sống hiện tiền. 

Độc Giác Phật (Pacceka Bodhi), là sự khai minh giác 
ngộ đon độc của một nguời tự lục cố gắng tiến đến Đạo 
Quả, không nhò một ai dạy dồ hay giúp đỡ. Vì đặc tính đon 
độc giác ngộ, nên chu Phật Độc Giác không dắt dẫn ai đến 



572 


Phần II - Phật Pháp 


nơi giác ngộ bằng lối đơn độc giác ngộ được. Các Ngài chỉ 
nêu gương đức hạnh và trí dũng. 

Hơn nữa, chư Phật Độc Giác chỉ ra đời trong lúc không 
có Phật Pháp. Số Phật Độc Giác không phải chỉ có một 
trong một thời kỳ riêng biệt, như trường họp của bậc Toàn 
Giác (Samma Sambuddho). Như Đức Phật Gotama, mặc dù 
đã viên tịch lâu đời, nhưng bao giờ Giáo Pháp của Ngài còn 
tỏ rạng và tinh thuần như lúc ban sơ, thì không thể có một 
vị Phật Độc Giác ra đời trên thế gian này. 

Trong kinh Khaggavisana Sutta của bộ Sutta Nipata 
(Kinh Tập) có những lời dạy của chư Phật Độc Giác như 
sau: 

"1,- Sống giữa chúng sanh, hãy dẹp lại một bên, gươm 
đao và các loại khí giới. Không gây tổn thương cho bất 
luận ai. Không làm cho ai phải xót đau vì một đứa con hay 
một người bạn. Nhưng, hãy mạnh dạn tiến bước, như chúa 
sơn lâm, đơn độc một mình. 

2. - Thân mật sanh trìu mến. Do trìu mến có ưu phiền. 
Hãy nhận chân niềm bất hạnh phát sanh do trìu mến và, 
như chúa sơn lâm, hãy mạnh dạn tiến bước, đơn độc một 
mình. 

3. - Chúng ta chắc chắn tán dương giá trị của tình bằng 
hữu. Hãy thân cận với bậc cao nhân hoặc người ngang bằng 
ta. Neu không được vậy, hãy sống đời trong sạch không 
đáng bị khiển trách và, như chúa sơn lâm, hãy đơn độc 
mạnh tiến. 

4. - Khoái lạc vật chất trong đời sống quả thật vô số kể, 
vừa êm dịu, vừa ngọt ngào và quyến rũ. Dưới đủ hình thức, 
dục lạc làm cho lòng người say đắm. Hãy nhận chân hiểm 



Chương 40 - Lý tưởng của Bổ Tát, hay Bồ Tát Đạo 


573 


họa của nó và một mình, đơn độc, hãy vững tiến như chúa 
sơn lâm. 

5. - Trong sương tuyết lạnh lùng và nắng chan nóng bức, 
khi đói, lúc khát, nào gió, nào mặt trời, nào muồi mòng, rắn 
rít. Hãy khắc phục tất cả và, như chúa sơn lâm, một mình, 
đơn độc, hãy mạnh dạn vững bước. 

6. - Như loài hùm, loài sư tử, không bị tiếng động làm, 
giựt mình, run sợ. Như gió thoảng qua, không dính mắc 
trong màn lưới. Như hoa sen, từ bùn nhơ nước đục vượt 
lên, nhưng không vướng bọn nhơ của bùn của nước, hãy 
mạnh dạn tiến bước, đơn độc một mình. 

7. - Rồi đúng lúc, đúng thời cơ, hãy trau gioi tâm Từ, tâm 
Xả, tâm Bi, tâm Xuất Gia (tâm từ khước), tâm Hỷ và, 
không để thế gian làm hư hỏng, hãy mạnh dạn, như chúa 
sơn lâm, đơn độc tiến bước." 

Toàn Giác (Samma Sambodhi) là đỉnh giác ngộ tối cao 
của bậc đã thành tựu mức độ trí tuệ tuyệt luân, vô lượng, từ 
bi, thông suốt mọi lẽ. Bậc đã chứng đắc Đạo Quả tối 
thượng siêu việt này gọi là Toàn Giác Phật hay Chánh 
Đẳng Chánh Giác, hoặc Chánh Biến Tri. Phạn ngữ "Samma 
Sambuddho" có nghĩa là người tự mình trở nên hoàn toàn 
giác ngộ. Tự lực cố gắng khai thông tuệ giác, không thầy 
chỉ dạy. Các Đấng Toàn Giác, sau khi chứng quả vô thượng 
bồ đề liền đem ra phổ cập trong quần sanh, tận tụy hướng 
dẫn chư Thiên và nhân loại đến nơi hoàn toàn trong sạch, 
giải thoát khỏi vòng quanh vô tận của định luật tử sanh, 
sanh tử. Không phải như chư Phật Độc Giác, trong một 
châu kỳ chỉ có một vị Phật Toàn Giác duy nhất ra đời, như 
đoá hoa duy nhất chỉ trổ sanh trên một loại cây hy hữu. 



574 


Phần II - Phật Pháp 


Người cố gắng tu dưỡng tâm tánh với chí nguyện thành 
đạt Đạo Quả Chánh Giác được gọi là Bodhisatta (Bồ Tát). 
Trong cõi trần thế đầy ngã chấp và ích kỷ này, thử nghĩ có 
cái chi quý đẹp thanh cao bằng hy sinh tất cả để trau gioi 
cuộc sống của mình cho được trong sạch, hầu mưu cầu 
hạnh phúc cho tha nhân? 

Trong cuộc đi bất định theo vòng luân hồi, những ai phát 
tâm muốn phục vụ thế gian và tiến đến mức toàn thiện đều 
được hoàn toàn tự do đi theo con đường Bồ Tát. Nhưng 
không có sự ép buộc, thúc đẩy tất cả mọi người phải cố 
gắng thành đạt cho kỳ được Đạo Quả Phật. Vả lại, trong 
thực tế, đó là điều không thể làm được. 

Cũng có lời phê bình rằng Bồ Tát Đạo là con đường có 
khuynh hướng đưa hành giả ra khỏi nếp sống gò bó, chật 
hẹp, bình thản, êm đềm và yên tĩnh của những tu viện. 
Luận như vậy chỉ tỏ ra mình kém hiểu biết Giáo Pháp thuần 
túy của Đức Phật. 

Sách Abhisamayalankara-Aloka, một tác phẩm Bắc 
Phạn (Sanskrit) mới sau này, và là một án chú giải Kinh 
Bát Nhã Ba-La-Mật Đa (Prajna Paramita) có ghi: 

"Những vị đại đệ tử (Sravakas) đã chứng ngộ hai hạng 
tuệ giác (tức hạng Thinh Văn Giác, Sravaka, và Độc Giác, 
Pratyeka Buddha) trong khỉ còn, và sau khỉ thân ngũ uấn 
chấm dứt vẫn còn tăm sợ sệt, bởi vì các Ngài chưa thành 
đạt Đại Bi và Trí Tuệ Cao Thượng (Uru karuna prajna 
vaikal-yena, Vô Thượng Bát Nhã Đại Bi). Do sự chấm dứt 
sinh lực tạo nên bởi những nàng lực trong quá khứ, các 
Ngài có thê đắc Nỉp-Bàn. Tuy nhiên, trong thực tế, (các vị 
Thánh tiếu thừa) chỉ thành đạt cái gì mường tượng như 
Nỉp-Bàn, gọi là Níp-Bàn, giong như ánh sáng bị dập tắt. 



Chirơng 40 - Lý tưởng của Bổ Tát, hay Bổ Tát Đạo 


575 


Không còn trở lại tam giới nữa, nhưng sau kiếp sổng trần 
gian này, chư vị A-La-Hán sẽ tái sanh vào cõi thanh tịnh 
nhất trong cảnh gới hoàn toàn tỉnh khiết (anasravadhatu), 
ở trong một trạng thái xuất thần nhập hoá, mơ mơ màng 
màng, bên trong những cánh hoa sen (Padmaphutesu 
jayante). Sau đó, Đức Phật A Di Đà (Amitabha) và các vị 
Phật khác giong như vầng thái dương, sẽ đem các Ngài lên 
gội rửa cho trí tuệ được trong sáng (akilỉshta nana). Từ đó 
chư vị A-La-Hán tận lực tiến đến Giác Ngộ Toi Thượng và, 
mặc dù đã đạt thành trạng thái giải thoát, các Ngài hoạt 
động (trong thế gian hữu vỉ), cũng giong như các Ngài đi 
xuống địa ngục. Rồi, tích trữ dần dần những yếu to cần 
thiết của Đạo Quả Chánh Đắng Chánh Giác, các Ngài trở 
thành đạo sư của tất cả chủng sanh (tức thành Phật)." 

Trên đây là một lý luận hết sức lạ lùng, xa hẳn tinh thần 
của những lời dạy căn nguyên mà Đức Phật đã ban truyền. 

Nguời ta còn luận rằng Quả A-La-Hán là vị ngã, ích kỷ 
và khuyên mỗi nguời phải cố gắng tu hành cho đến qủa vị 
Phật để cứu độ chúng sanh. Luận nhu vậy cũng hữu lý, 
nhung thử hỏi, mục tiêu của Đức Phật là gì? Phải chăng là 
dắt dẫn nguời khác đến Đạo Quả A-La-Hán và cứu vớt họ? 
Neu quả thật vậy, thì ta phải mặc nhiên kết luận rằng chính 
Đức Phật nuôi duỡng tinh thần ích kỷ nữa sao? Không thể 
được. 

Trong ba con đường, dĩ nhiên Đạo Quả Phật là cao siêu 
hon cả, nhưng không phải tất cả ai ai cũng nhất định thành 
Phật được, cũng như không phải tất cả những khoa học gia 
đều có thể trở thành Einstein hay Newton. Tuy nhiên, mỗi 
nhà khoa học đều có thể phục vụ nhân loại tùy khả năng 
của mình. 



576 


Phần II - Phật Pháp 


Danh từ Nam Phạn (PãỊĩ) "Bodhisatta", Bồ Tát, gồm hai 
phần. "Bodhi" là trí tuệ hay giác tuệ, và "Satta" là "gia công 
để..., hay chuyên cần để...". Vậy, Bodhisatta, Bồ Tát, là 
nguời gia công, hay chuyên chú nồ lực để thành đạt trí tuệ 
hay giác tuệ. Đúng ra, hình thức Bắc Phạn (Sanskrit) của 
danh từ Bodhisatta phải là Bodishakta, nhung thuờng nguời 
ta dùng một danh từ phổ thông là Bodhisattva, "trí tuệ 
chúng sanh", nghĩa là chúng sanh có nguyện vọng trở thành 
Phật. 

Danh từ này thuờng đuợc dùng để chỉ bất luận ai, cố 
gắng thành đạt tuệ giác, nhung theo đúng nghĩa của nó, 
Bodhisatta là nguời đã có lập lời chú nguyện đi theo con 
đuòng Chánh Đẳng Chánh Giác và đã có đuợc thọ ký 3 . 

Hiểu theo một lối, tất cả mọi chúng sanh đều có khả 
năng trở thành Phật, bởi vì Đạo Quả Phật không phải là 
một đặc ân dành riêng cho hạng nguời tốt nào. 

Nguời Phật tử không tin rằng bên trong tất cả mọi nguời 
đều có một điểm linh quang, đuợc thần linh phú cho, mà ta 
cần phải trau gioi để trở thành Phật. Phật Giáo phủ nhận sự 
hiện hữu của một Thần Linh Tạo Hoá hay một tha lực bí ẩn 
nào có thể đặt cái điểm linh quang ấy vào bên trong ta. Tuy 


3 Giáo sư Rhys Davids viết như sau trong quyển Buddhist Birth Stories 
(trang xxxiv): "Một quyến tiểu thuyết có tính cách tôn giáo tựa đề 
"Barlaam and Joasaphat" kế lại câu chuyện một hoàng tử Ản Độ được 
Barlaam cảm hoá và trở nên đạo sĩ ân dật. Người đọc sẽ lây làm ngạc 
nhiên được nghe rằng chuyện này là một đoạn trong tiếu sử của Đức Phật, 
và (nhân vật) Joasaph là Đức Phật dưới một tên khác." 

Chữ Joasaph, hay Joasaphat chi là biến thế của danh từ "Bodhisattva". 
Joasaphat trong tiếng Á Rập, cũng được viết là Yudasatf, và đó là do sự 
lẫn lộn giữa hai mẫu tự "Y" trong tiếng Á Rập, và "B". Bodhisat trở thành 
Yudasatf. Xem "Encyclopaedia of Religion and Ethics", tập 6, trang 567. 




Chương 40 - Lý tưởng của Bổ Tát, hay Bồ Tát Đạo 


577 


nhiên, người Phật tử thấu hiểu và tin tưởng nơi những khả 
năng cố hữu và năng lực sáng tạo của con người. 

Phật Giáo cũng phủ nhận một linh hồn trường cửu 
chuyển sinh mãi mãi, từ kiếp này sang kiếp sống khác và, 
mãi mãi thu nhận kinh nghiệm. Thay vì một linh hồn bất 
biến, cái được gọi là tinh hoa của con người, Phật Giáo chủ 
trương có một luồng sinh lực luôn luôn cuộc chảy, không 
ngừng đổi thay. Chỉ có tiến trình diễn biến là đồng nhất, 
trước cũng như sau. 

Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) là một người. Nhờ ý chí 
dũng mãnh, trí tuệ cao siêu và từ bi vô lượng, Thái Tử Đắc 
Quả Phật, trạng thái toàn thiện đến mức cùng tột, và Ngài 
đã vạch ra cho nhân loại con đường duy nhất dẫn đến nơi 
chí thiện ấy. Một đặc điểm của Phật Giáo là bất luận ai 
cũng có thể có nguyện vọng chính mình trở nên chí thiện, 
nếu kiên trì chuyên cần và cố gắng đúng mức. Đức Phật 
không bao giờ dành độc quyền thành Phật. Mọi người đều 
có khả năng thành đạt, nhưng Đạo Quả Phật phải được 
thành tựu bằng chí lực, bằng tinh tấn của chỉnh mình cơ 
không phải nhờ sự hồ trợ nào từ bên ngoài. Đức Phật không 
bao giờ lên án, gọi ai là tội lỗi, đáng thương hại, phải mồi 
mãi ở trong khổ cảnh. Thay vì làm nản lòng hay tạo mặc 
cảm tự ti cho tín đồ và giữ riêng cho mình Đạo Quả Phật, 
Đức Phật vạch ra con đường và khuyến khích tất cả những 
ai hoan hỷ lắng tai nghe, theo dấu chân Ngài để làm được 
như Ngài, thành đạt Đạo Quả Vô Thượng, Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

Bồ Tát không nhất thiết phải là Phật tử. Trong hiện tại ta 
có thể gặp nhiều vị Bồ Tát đầy lòng từ bi, bác ái, mặc dù 
các Ngài có thể không hay biết gì về lời chú nguyện thành 



578 


Phần II - Phật Pháp 


Phật của mình. Các vị ấy có thể ở trong hàng Phật tử, cũng 
có thể không. 

Ba Hạng Bồ Tát: 

Theo Phật Giáo, có ba hạng Bồ Tát là: 

a) Trí tuệ Bồ Tát (Pannadhika), 

b) Tín Đức Bồ Tát (Saddhãdhika) và 

c) Tinh Tấn Bồ Tát (Viriyadhika). 

Ba hạng trên đây tuần tự tuong đuong với ba hạng du dà 
(yoga) trong Ân Độ Giáo: Nana Yogi, Bhakti Yogi, và 
Karma Yogi. 

Trí Tuệ Bồ Tát ít thiên về lòng nhiệt thành sùng đạo 
nhung kiên trì tinh tấn chuyên cần hon trên đuờng phát 
triển trí tuệ. Tín Đức Bồ Tát sùng mộ, tin tuởng noi lễ bái 
thò phuợng, mà ít chú trọng về công trình trau gioi tâm trí 
và bồi đắp công đức vị tha. Tinh Tấn Bồ Tát thì tập trung 
vào tinh thần phục vụ. Thật hy hữu nếu không phải là 
không bao giờ - ba đặc điểm trên điều hòa kết tụ vào một 
nguời. Đức Phật Gotama đuợc xem là hạng Trí Tuệ. 

Theo kinh sách, con đuờng của bậc Trí Tuệ Bồ Tát ngắn 
nhất. Tín Đức Bồ Tát phải trải qua một thòi gian dài hon; 
và Tinh Tấn Bồ Tát, càng dài hon nữa. 

Trí Tuệ Bồ Tát chú trọng về công phu phát triển trí tuệ 
và hành thiền nhiều hon là nhiệt thành với những hình thức 
lễ bái cúng duờng bề ngoài. Các Ngài luôn luôn đi theo sự 
huớng dẫn của lý trí và không chấp nhận điều gì một cách 
mù quáng. Không tự bó tay qui hàng một lý thuyết nào, 
cũng không làm nô lệ cho một quyển sách, một bộ kinh, 
hay một cá nhân nào. Trí Tuệ Bồ Tát thích trầm tĩnh, yên 



Chirơng 40 - Lý tưởng của Bồ Tát, hay Bồ Tát Đạo 


579 


lặng để trau giồi thiền tập. Từ nơi vắng vẻ tịch mịch ấy, 
Ngài rải ra những tư tuởng an lành, tuy trầm lặng nhưng 
hùng dũng, bủa khắp thế gian, để đem lại sự hỗ trợ tinh 
thần cho nhân loại đau khổ. 

Tín Đức Bồ Tát đặt trọn niềm tin nơi hiệu lực của tâm 
thành, Saddhã, hay niềm tin chân thành là đặc điểm chánh 
yếu của ngài. Cùng với Saddhã (niềm tin nơi Tam Bảo) như 
người bạn đồng hành trung tín, Ngài thành tựu mục tiêu. 
Tất cả các hình thức về lễ bái, thờ phượng bụt tượng, là sở 
trường của vị Tín Đức Bồ Tát. Tượng Phật là một nguồn 
gợi cảm quan trọng đối với Ngài. 

Nên hiểu rằng người Phật Tử không sùng bái pho tượng 
vì chính cái pho tượng bằng đồng hay bằng gồ ấy, người 
Phật Tử bày tỏ lòng kỉnh mộ tinh thần cao cả mà pho tượng 
tượng trưng, và suy niệm về phẩm hạnh, và ân đức của đức 
Từ Tôn. Càng suy tưởng đến Đức Phật, càng kỉnh mộ Ngài. 
Đó là lý do tại sao mà Phật Giáo không khi nào phủ nhận 
các hình thức ngưỡng mộ bề ngoài (amisa puja) mặc dầu 
pháp hành (patipatti puja) đáng được khuyến khích hơn và 
chắc chắn là bổ ích hơn. Vả lại, để đi đến thành quả thỏa 
đáng, đôi khi trí thức khô khan cũng cần được hưởng chút 
ít hương vị của Bhakti (đức tin). Nhưng Bhakti, đức tin, 
quá đáng thì cũng phải nhờ trí tuệ kềm hãm để khỏi phải sa 
vào cuồng tín. 

Tinh Tấn Bồ Tát thì luôn luôn tìm cơ hội để phục vụ kẻ 
khác. Không có gì làm cho vị Bồ Tát hoan hỷ bằng tích cực 
phục vụ. Đối với các Ngài, "làm việc là hạnh phúc và hạnh 
phúc là làm việc". Không tích cực hoạt động thì các Ngài 
không có hạnh phúc. Như đức vua Sangha-bodhi xứ Sri 



580 


Phần II - Phật Pháp 


Lanka nói: "Ta mang tấm thân bằng thịt và máu này là chỉ 
để đem lại trạng thái tốt đẹp và an lành cho thế gian." 

Bồ Tát không chỉ sống cho riêng mình mà còn sống cho 
kẻ khác nữa. 

Luôn luôn hoạt động luôn luôn làm việc, không ngừng, 
không biết mệt, không chán, không phải làm việc nhu 
nguời nô lệ, mà nhu một chủ nhân. Các Ngài không ham 
muốn, không bám vào danh thom tiếng tốt. Các Ngài chú 
trọng đến việc làm, đến sự phục vụ. Ai biết, ai không biết 
mình làm gì, điều ấy không quan trọng. Chẳng màng đuợc 
khen, không bị sợ chê, Bồ Tát thản nhiên truớc lời tán 
duong hay khiển trách. 

Bồ Tát quên mình trong khi phục vụ kẻ khác, có khi phải 
hy sinh mạng sống của mình để cứu mạng chúng sanh 
khác, những nguời bạn đồng hành trên buớc đuờng dài 
dằng của vòng luân hồi. 

Muốn quên mình để hiến thân cứu mạng cho một chúng 
sanh khác, Bồ Tát phải hành tâm Bi và tâm Từ đến mức độ 
đặc biệt. 

Bồ Tát uớc mong sự tốt đẹp và an lành của thế gian. 
Ngài thuong chúng sanh nhu bà từ mẫu thuong đứa con 
duy nhất của bà. Bồ Tát hòa mình với tất cả mọi nguời nhu 
anh, nhu chị. Thuong yêu tất cả nhu mẹ, nhu cha, nhu bạn, 
nhu thầy. 

"Tâm Bi của Bồ Tát nhằm thực hiện tánh cách bình đẳng 
giữa Ngài và nguời khác (para atma samata) và cũng đặt 
mình trong kẻ khác (para atma parivartana)". 

Trong khi thực hành nhu vậy, BồTát mất dần ý niệm về 
cái "Ta" và không còn thấy sự khác biệt giữa Ngài và nguời 



Chương 40 - Lý tưởng của Bổ Tát, hay Bổ Tát Đạo 


581 


khác. Ngài tự đồng hóa với tất cả, lấy tốt trả xấu, lấy thiện 
trả ác lấy, lành trả dữ, giúp đỡ tất cả, chí đến những người 
chủ tâm hại mình, bởi vì Bồ Tát hiểu rằng "lực lượng của 
người dẫn đạo là pháp nhẫn". 

Bị nhục ma nhưng không nhục mạ lại, bị đánh đập 
nhưng không đánh đập lại, bị làm phiền nhưng không gây 
phiền nhiễu ai, Bồ Tát một mực giữ đức khoan hồng. Tựa 
như đất mẹ trầm lặng, Bồ Tát âm thầm chịu đựng tất cả 
những lỗi lầm của kẻ khác. 




582 


Phần II - Phật Pháp 


Chương 41 - Ba-La-Mật (Parami) 

"Hãy tích cực hoạt động đê tạo an lành cho kẻ khác." 

— Sutta Nipata. 


Có mười đức tánh cao quí vượt hẳn thế tục gọi là Pãrami 
(Ba-La-Mật) 1 , mà chư vị Bồ Tát đều thực hành tròn đủ để 
thành tựu Đạo Quả Chánh Đẳng Chánh Giác (Samma 
Sambuddha). 

Mười pháp Ba-La-Mật là: Bố Thí (Dana), Trì Giới 
(Sĩla), Xuất Gia (Nekkhamma), Trí Tuệ (Paníĩa), Tinh Tấn 
(Viriya), Nhẫn Nại (Khanti), Chân Thật (Sacca), Quyết 
Định (Adhitthana), Tâm Từ (Metta) và Tâm Xả (Upekkha). 

Theo lời giải thích trong kinh Cariya Pitaka, Ba-La-Mật 
không nhuộm màu vị kỷ, không đuộm nhuần tà kiến và 
không ẩn ý ngã mạn. Ba-La-Mật nhờ trí tuệ dẫn dắt và do 
lượng từ bi vun quén đắp bồi. 

Hành động của vị Bồ Tát tuyệt đối vị tha. Với đức từ bi 
vô lượng, lòng bác ái vô biên, xuyên qua bao nhiêu kiếp 
sống, các Ngài không ngừng nồ lực để nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần cho người nghèo nàn thấp kém, giúp 
đỡ cho mọi người bằng ngàn cách và làm giảm bớt phiền 
não cho tất cả chúng sanh. 

Một vị Bồ Tát không nghĩ đến việc an hưởng thú thanh 
nhàn trong khi những người bạn của mình còn ở trong vòng 


"Pãrami" do chữ "pãram" có nghĩa là "phía bên kia", hay sự sáng suốt, sự 
giác ngộ, và chữ "i" là "đi". Theo nghĩa trắng, "pãrami" là cái gì có thế 
đưa ta qua bờ bên kia, đáo bi ngạn. Phạn ngữ "patamita" được dùng trong 
nghĩa nay. 


1 





Chương 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


583 


lao khô. Đe làm dịu bớt phần nào nỗi khổ đau của nhân 
loại, Bồ Tát sẵn sàng hy sinh tất cả các vật sở hữu quý báu 
nhất, cho đến mạng sống của mình đi nữa, cũng không tiếc. 

Câu truyện trong Túc Sanh Truyện "Vyaghri Jataka" là 
một thí dụ. 

Mặc dầu Bồ Tát không khi nào mà làm điều gì mà không 
suy nghĩ truớc, các Ngài luôn luôn tạo hạnh phúc an vui 
hạnh phúc cho tất cả, không quên bỏ một chúng sanh nhỏ 
bé nào. Lòng đầy bi mẫn, tuy nhiên các Ngài luôn luôn cân 
phân tâm trí. Và trong khi phục vụ, Ngài không hề cầu 
mong một thế lực hoặc một quyền lợi vật chất nào trên thế 
gian. Khi đã hành động xứng đáng, danh thơm tự nhiên 
đến, không cần phải chạy theo nó. Bồ Tát hoàn toàn vị tha, 
luôn luôn sống cho kẻ khác, không khi nào nghĩ đến mình. 
Không hề có một điểm ích kỷ, dầu nhỏ nhen đi nữa, trong 
tâm một vị Bồ Tát. 

Kinh Dhammapada (Pháp Cú) có câu: 

"Hãy để cho hàng cu sĩ và các tỳ khuu nghĩ rằng chính 
ta đã làm điều phải đó. Trong mọi công việc, dầu lớn, dầu 
nhỏ, hãy để họ nhắc đến ta. Đó là nguyện vọng của nguời 
cuồng si. Nghĩ nhu vậy thì lòng tham vọng và tính ngã mạn 
sẽ tăng truởng". 

Một vị Bồ Tát không khi nào có tu tuởng ích kỷ và hẹp 
hòi nhu vậy . 2 


2 Ba-La-Mật có 10 pháp. Mỗi pháp chia làm 3 hạng: Parami thuộc về tài 
sản, sự nghiệp, vợ con; Uparami, thuộc về một hay nhiều bộ phận trong 
cơ thê; và Paramatthaparami, thuộc về mạng sống. 

Thí dụ Bố Thí Ba-La-Mật có 3 hạng: Dana parami, là bố thí tài sản, sự 
nghiệp, hoặc vợ con; Dana uparami, là bố thí một bộ phận trong thân thế 




584 


Phần II - Phật Pháp 


1. BỐ Thí (Dana) 

Bố Thí, hay lòng quảng đại, là Ba-La-Mật đầu tiên mà 
trong khi thực hiện hành giả thành tựu hai nghiệp thiện là: 
tiêu trừ những tu tuởng ích kỷ, xấu xa, và phát triển những 
tu tuởng vị tha, trong sạch. Bố thí là một niềm hân hoan, 
một phuớc lành cho cả nguời tặng, lẫn cho thọ lãnh. 

Bồ Tát không thắc mắc tìm hiểu nguòi mà mình muốn 
cho sự vật, hoặc ban một đặc ân nào, có ở trong tình trạng 
thiếu thốn món đó không. Ngài cho ra mà không chạy theo 
vật mình cho. Ngài bố thí vì lòng quảng đại mà cũng để 
diệt lần mọi luyến ái còn tiềm tàng trong tâm. Niềm vui khi 
phụng sự của kẻ khác tụ nhiên đến. Làm dịu bớt nỗi đau 
khổ của chúng sanh là một hạnh phúc khác do sự bố thí 
đem lại. 

Tình thuong của một vị Bồ Tát thật là bao la. Lòng từ bi 
của Ngài rải ra cho tất cả muôn loài. Nhung khi bố thí, 
Ngài không nhắm mắt cho càn. Lòng quảng đại không làm 
cho sự bố thí trở nên mù quáng. Neu có một nguời nghiền 
ruợu đến nhò sự giúp đõ của Ngài và Ngài biết chắc chắn 
nguòi này sẽ lãnh món quà để dùng trong việc sai quấy, vị 
Bồ Tát sẽ không ngần ngại từ chối. Đặt lòng quảng đại 


như tay, chân, mũi, tai, v.v...; và Dana paramatthaparimi, là hy sinh mạng 
sống của mình cho kẻ khác, đế cứu một chúng sanh. 

Như Trì Giới Ba-La-Mật cũng có 3 hạng: Slla parami, là hy sinh tài 
sản, sự nghiệp hoặc vợ con đế giữ tròn giới luật; Sĩla uparami là hy sinh 
một bộ phận trong thân thê đê giữ tròn giới luật; và Sĩla paramatthaparami 
là hy sinh mạng sống đế giữ giới luật trong sạch. 

Như thế, mồi Ba-La-Mật đều có 3 hạng; cộng chung tất cả có (10 X 3) 
= 30 Ba-La-Mật. 




Chirơng 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


585 


trong một hành động sai lầm không phải là Ba-La-Mật 
(Parami). 

Khi giúp đỡ một người vì lý do chính đáng, Bồ Tát 
không hề lộ vẻ quan trọng hoặc tỏ ý tự tôn tự đại; trái lại, 
thấy đó là một co hội quý báu để làm bổn phận mình nên 
sẵn sàng và vui vẻ phục vụ kẻ khác một cách khiêm tốn. 
Ngài không bao giò thấy mình cao hon ai vì lẽ người đó 
nhờ mình. Khi giúp đõ, Ngài không thấy đó là thi ân, cũng 
không coi người mình giúp là đã thọ ân mình. Bồ Tát làm 
việc gì chỉ vì đó là điều phải, không tìm danh vọng, không 
mong đền đáp. 

Bồ Tát không bỏ lõ một dịp may nào để phục vụ kẻ 
khác, nhưng không hạ mình cầu xin ân huệ. Túc Sanh 
Truyện Brahma Jataka (số 323) thuật rằng có một vị Bồ Tát 
sống đòi tu sĩ trong vườn ngự uyển. Thường ngày vua đến 
viếng và cung cấp mọi vật dụng, nhưng dầu sao nhà vua 
không thể thấy hết mọi nhu cầu của Ngài. Đôi dép và cây 
dù của Bồ Tát rách hư đã mười hai năm trường mà vua 
không hay. Ngài không hề hở môi. Ngày kia vua hay được. 
Trước cử chỉ tuy khiêm tốn nhưng lạ lùng như vậy, vua hỏi 
Ngài tại sao? Ngài trả lời: 

"Tâu bệ hạ, kẻ cầu khẩn mà không được sẽ buồn rầu, kẻ 
được người khác nhờ đến mà không thể giúp, càng buồn 
rầu hon nữa". 

Bồ Tát cho ra không xiết kể, không phân biệt giai cấp, 
chủng tộc hay tôn giáo, nhưng không bao giờ cầu mong 
người khác trả lại. Một đặc điểm của các Ngài là tri túc 
hoàn toàn. Thi hào Edward Dyer ca ngợi đức tánh ấy trong 
mấy dòng tho: 



586 


Phần II - Phật Pháp 


"Vài người có thật nhiều mà vẫn còn ham muốn, 

Tôi có ít nhưng cảm thấy đủ 

Chính họ "nghèo", mặc dầu tiền rừng, bạc bể. 

Và chính tôi "giàu", tuy túi rồng không. 

Túc Sanh Truyện Kanha Jataka (số 440) có ghi chép 
rằng một hôm vua trời Sakka nghe danh vị một Bồ Tát nọ 
là một gương mẫu, có nhiều đức độ, vua trời lấy làm cảm 
phục, kính cẩn đến bạch xin Ngài cho biết có cần món chi 
để vua cúng dường. Bồ Tát vui vẻ xin được thành tựu bốn 
điều ước nguyện: 

1. Ước nguyện tôi không sân hận, không phiền hà hay có 

ác ý với người láng giềng; 

2. Ước nguyện tôi không ham muốn vật sở hữu của 

người láng giềng; 

3. Ước nguyện tôi không luyến ái riêng người nào; 

4. Ước nguyện tôi có tâm xả. 

Nghe vậy , tuy hết sức cảm phục, vua trời Sakka lấy làm 
thất vọng xin ngài chọn thêm một vật gì khác để vua cúng 
dường. Vị Bồ Tát trả lời: 

"Bất luận nơi nào mà rừng sâu tôi sống,nơi nào mà tôi ở 
một mình, xin cho tôi được khoẻ mạnh. Bởi vì bệnh hoạn 
sẽ làm xáo trộn cuộc sống yên tĩnh và làm trở ngại công 
phu hành thiền của tôi." 

Vua trời Sakka nghĩ thầm: "Thật là tiếng đồn chẳng sai. 
Quả thật Bồ Tát Kanha là bậc trí thức, thay vì ước mong 
thỏa mãn nhu cầu vật chất, Ngài chỉ chọn những điều cần 
thiết cho đời sống đạo hạnh." 

Lần thứ ba Vua trời Sakka lại xin Bồ Tát chọn một món 
gì khác để cúng dường. Bồ Tát trả lời: "Tâu Hoàng 



Chirơng 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


587 


Thượng, tôi có thêm một nguyện vọng nữa. Bất luận ở đâu, 
không một chúng sanh nào làm tổn thương thân thể tôi, 
không một chúng sanh nào làm hại đến tâm trí tôi, đó là lời 
nguyện của tôi." 

Lòng quảng đại của một vị Bồ Tát thật không cùng. Ngài 
cho ra tất cả: của cải, tài sản, sự nghiệp. Ngài có thể cho cả 
ngai vàng, cả quốc vương, một cánh tay, một cái chân, cho 
đến vợ, đến con. Đen mạng sống, Ngài cũng không ngần 
ngại cống hiến để tạo hạnh phúc cho nhân loại. 

Túc Sanh Truyện Vessantara Jataka (số 547) có thuật 
rằng hoàng tử Vessantara, lúc còn tám tuổi, có lần thành 
thật nghĩ rằng: 

"Neu một ngày kia có người cần đến trái tim của ta, ta sẽ 
tự tay mổ ngực, moi tim cho ra. Neu có người cần lấy mắt, 
ta sẽ tự móc mắt ra biếu. Neu có người cần đến thịt ta, ta sẽ 
tự tay cắt một miếng thịt để tặng." 

Túc Sanh Truyện Vyaghri Jataka cũng thán phục thuật 
lại một câu chuyện một hoàng tử sẵn sàng và vui vẻ hy sinh 
mạng sống để đem lại hạnh phúc cho kẻ khác. 

Trong JataKãmala, câu truyện được thuật lại rằng: 

"Ngày kia, một vị Bồ Tát đi ngang qua một khu rừng nọ 
cùng với người đệ tử. Ngài nhìn thấy một con cọp mẹ cùng 
với ba con cọp con nằm ngất ngư gần chết đói. Động lòng 
bi mẫn, người bảo người đệ tử đi tìm thức ăn cho cọp. 
Nhưng chính là cái cớ để được ở lại một mình với cọp vì 
ngài nghĩ rằng: 

'Tại sao ta phải đi tìm một thân sống khác, khi có sẵn 
món ăn ta đây để làm món ăn cho cọp. Tìm thức ăn nơi 



588 


Phần II - Phật Pháp 


khác là một việc cầu may, hơn nữa, ta có thể bỏ lỡ một cơ 
hội tốt đẹp để làm bổn phận. 

"Chính cái thân ô trược nay là nguồn gốc của bao nhiêu 
phiền não, bao nhiêu bất hạnh. Neu ta cứ khu khu bám chặt 
lấy nó và nếu không biết dùng nó để phụng sự kẻ khác thì 
thật là không sáng suốt chút nào. Trong đời chỉ có hai 
nguyên do làm cho con nguời hững hờ truớc sự đau khổ 
của kẻ khác. Đó là lòng luyến ái, cột trói chúng sanh vào 
những lạc thú, cố bám lấy sự vui suớng cá nhân, sợ nó mất 
đi, là một nguyên do làm cho ta lãnh đạm truớc sự đau khổ 
của kẻ khác. Thiếu lòng từ thiện, thiếu ý chí giúp đời là 
nguyên do khác. Nhung ta không thể an vui khi kẻ khác 
đau khổ. Ngày nào chua giúp đuợc kẻ khổ, ngày ấy ta 
không thể an huởng hạnh phúc. Nhu vậy làm sao ta có thể 
thản nhiên truớc cảnh tuợng hấp hối vì đói khát của cọp mẹ 
và bầy cọp con nay. 

"Neu ta nhảy xuống vực sâu để làm mồi cho cọp thì ít ra 
ta cũng dùng cái thân khốn khổ nay vào một việc hữu ích. 
Ta sẽ nuôi sống cọp mẹ, tránh cho nó khỏi phải làm điều ác 
là ăn thịt con nó, và cũng tránh cho bầy con nhỏ vô tội kia 
khỏi phải chết vì nanh vuốt của mẹ chúng. 

"Lại nữa, hành động nhu vậy ta còn nêu một guơng sáng 
cho ai còn ham muốn những gì mà cho là tốt đẹp, trên đời 
nay. Ta hy sinh thân nay để cứu bốn mạng sống, để an ủi và 
khuyến khích những ai bé nhỏ yếu đuối, làm vui lòng 
những ai thấu triệt ý nghĩa sâu xa của lòng từ thiện và tạo 
nên lý tuởng cho những ai muốn sống cuộc đời đạo hạnh. 
Vậy, đây là cơ hội hy hữu để buớc lần đến mức độ giác ngộ 
hoàn toàn." 



Chương 41 - Ba-La-Mật (Parami) 


589 


Nghĩ như vậy Bồ Tát liền gieo mình xuống vực thẳm, hy 
sinh mạng sống để ban sự lành cho bốn con cọp sắp chết. 

Theo Nevari (Nepala Basha), câu chuyện đáng thưong 
tâm và đầy ý nghĩa thú vị trên được thuật lại như sau: 

"Vào thuở xa xưa kia có một ông vua tên Maharattha có 
thế lực oai hùng và tâm đạo nhiệt thành. Đức vua có ba 
hoàng tử là Mahã Prashada, Mahã Deva và Mahã Sattva, cả 
ba đều hiền lành và dễ dạy. 

Một buổi sáng tưoi đẹp nọ, đức vua cùng ba hoàng tử 
dạo choi trong rừng. Mãi lo nhìn xem phong cảnh và mê 
mẩn với hoa thom cỏ lạ, ba vị hoàng tử càng đi sâu vào 
rừng. 

Quan hầu cận thấy vắng bóng ba vị hoàng tử bèn tâu lại 
với đức vua. Đức vua liền truyền lệnh cho các quan đi tim, 
rồi ngự giá hồi cung. 

Ba vị hoàng tử đi mãi đến một ngọn núi kia. Đứng trên 
tảng đá nhìn xuống, người anh cả trông thấy một con cọp 
cái và năm cọp con ở dưới vục sâu. Cả mẹ lẫn con chỉ còn 
da bọc xưong, đang nằm thoi thóp. Đã nhiều ngày từ khi đẻ 
con, cọp mẹ không tìm được thức ăn. Bầy cọp con bu theo 
mẹ để nút sửa, nhưng vú mẹ cạn khô không còn gì để bú. 
Cọp mẹ có vẻ đói lắm, rỏ ràng đang sắp sửa ăn thịt con. 

Người anh cả nhận thấy tình trạng bi đát ấy, chỉ cho các 
em và nói rằng: "Các em hãy nhìn cảnh tượng đáng thương 
tâm kia, các em có thấy cọp mẹ không? Vì quá sức đói nên 
nó đang sắp sửa ăn thịt con cho đỡ dạ. Thật là một trạng 
thái vô cùng khốn khổ." 

Maha Sattva hỏi anh:"Cọp thường ăn vật chi?" Anh trả 
lời rằng thịt sống là món ăn của loài cọp và sư tử. 



590 


Phần II - Phật Pháp 


Maha Deva lưu ý anh rằng cọp mẹ có vẻ đã đuối sức, 
chắc chắn nó nhịn đói đã lâu lắm rồi. Phải chi có ai dám hy 
sinh thân mình cho nó thì quý biết mấy. Nhưng ai đâu lại 
vui lòng làm cái việc cao cả ấy. 

Maha Prashada nói:"Chắc chắn là không có ai làm được 
việc ây. 

Với một giọng cảm động, Mahã Sattva tiếp:"Em còn 
nhỏ, chắc chắn là chưa đủ trí khôn, nên em nghĩ rằng 
những người thiểu trí như chúng ta có lẽ không thể hy sinh 
mạng sống mình để cứu người. Nhưng cũng có hạng người 
từ bi hoàn toàn sống cho kẻ khác. Những người như thế có 
thể sẽ vui lòng hiến thân mình để cứu sáu sanh mạng nay." 

Ba anh em bàn luận như vậy rồi bỏ đi noi khác. 

Maha Sattva nghĩ thầm: "Ta phải hy sinh tánh mạng để 
cứu sống bầy cọp nay. Tấm thân tứ đại mà ta mang đây chỉ 
là một đống ô trược đã gây cho ta bao nhiêu phiền não, bao 
nhiêu bệnh hoạn, tật nguyền. Tuy rằng hiện nay ta có thể 
ưóp hoa, thoa dầu cho nó xinh đẹp, thom tho, nhưng rồi 
một ngày kia nó sẽ tanh hôi và tan rã." 

Chàng bèn bảo hai anh đi trước để mình chậm rãi ngoạn 
vật ngắm cảnh. Chờ hai anh đi xa, chàng hối hả trở lại chồ 
cọp nằm, cởi quần áo treo lên nhánh cây và nghĩ rằng: "Ta 
phải tích cực hành động để tạo an lảnh cho kẻ khác. Phải 
rải tâm từ đến tất cả chúng sanh. Phục vụ những ai cần đến 
ta là nhiệm vụ trọng đại. Ta hãy hy sinh tấm thân ô trược 
nay để cứu mạng sống cho cọp mẹ và năm con. Do hành 
động xứng đáng nay, mong rằng ta sẽ bước lần đến mức 
giác ngộ hoàn toàn, hầu cứu độ chúng sanh ra khỏi vòng 
luân hồi đau khổ. Ước mong tất cả chúng sanh đều an vụi 
hạnh phúc!" 



Chương 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


591 


Hướng tâm về tinh thần phục vụ vị tha, hoàng tử Mahã 
Sattva nhẹ nhàng gieo mình xuống hố, gần noi bầy cọp 
nằm. Nhưng hoàng tử không chết, chỉ bị thưong nặng. Cọp 
kia, dầu bẩm tánh rất hung dữ, cũng động lòng thưong hại 
vị Bồ Tát, không nõ chạm đến chân Ngài. Bồ Tát nghĩ rằng 
cọp đã quá yếu đuối nên không đủ sức vật mình để ăn. Ngài 
lần bò đi tìm một khí cụ để tự sát. May thay, gần noi cọp 
nằm có một khúc tre bể. Ngài nhặt lấy tre rồi tự cứa cổ đến 
chết. Ngài té ngã nằm trên vũng máu. Cọp vừa đói vừa 
khát, thấy vậy đi lần đến, liếm vũng máu và xé thây Bồ Tát 
ra, ăn ngon lành. Phút trốc chỉ còn lại một đống xưong tàn. 

Chuyện thêm rằng lúc Bồ Tát tự sát để hiến thân cho 
cọp, trời đất chuyển động, nước biển nổi sóng to, ánh mặt 
trời bồng tối sầm lại, cảnh vật trở nên lò mờ, tất cả chư 
Thiên đồng thanh reo to: "Lành thay! Lành thay!", và từ 
trên không trung, bông ParỊịata roi xuống như mưa. 

Trước cảnh tượng phi thường của trời đất, hai người anh 
đoán chắc rằng em mình đã hiến thân làm mồi cho cọp rồi. 

Hai anh liền đi lần trở lại tìm em và lấy làm kinh hoàng 
trước cảnh tượng hãi hùng. Đâu là hình bóng của người em 
yêu mến. Chỉ còn đống xưong trắng điểm máu hồng, bên 
cạnh bầy cọp no bụng. Gần tảng đá, trên cành cây, quần áo 
của Mahã Sattva còn phất pho trước gió. 

Hai vị hoàng tử đau lòng xót dạ, khóc than thê thảm và 
buồn bã trở về tâu lại với vua cha. 

Chính ngay lúc Bồ Tát liều thân cứu cọp, hoàng hậu ở 
cung nội đang ngủ. Bà nằm mộng thấy một cái răng của 
mình bồng nhiên rụng xuống và nghe nhức nhối đau xót 
tựa hồ như có ai cầm dao thẻo thịt ra từng miếng. Nhìn ra 
ngoài cửa, hoàng hậu lại thấy từ trên không, một con ó đáp 



592 


Phần II - Phật Pháp 


xuống, xớt một trong ba con bồ câu xinh đẹp đang đậu trên 
nóc nhà và tha đi mất. 

Hoàng hậu lấy làm kinh sợ, giật mình tỉnh dậy, nhớ đến 
ba con còn lạc buớc trong rừng. Bà lật đật chạy tìm vua để 
thuật lại điềm mộng. 

Vừa lúc ấy tin dữ cũng đuợc đua đến. Câu chuyện thê 
thảm đuợc thuật lại. Tất cả đều cảm động và khóc than 
không xiết kể. 

Đức vua an ủi hoàng hậu rồi cởi voi đi ruớc hai vị hoàng 
tử đau khổ còn chua ra khỏi rừng. Gặp cha, hai hoàng tử 
nghẹn ngào không nói đuợc một lời. Sau cùng, cố sức nén 
lòng, hai vị lần luợt thuật lại cho vua cha và mọi nguời 
nghe cái chết dũng cảm của nguời em vô cùng cao quý. 

Vua hạ lệnh sắm sửa ngựa voi để cùng hoàng hậu và bá 
quan đến noi lịch sử. Vừa thấy xuong tàn còn dính đầy máu 
đỏ, vua và hoàng hậu ngã ra bất tỉnh. Ngự y hối hả đem 
thuốc cứu cấp. Một hồi lâu vua và hoàng hậu dần dần tỉnh 
dậy. Vua truyền gom góp tóc, xuong và quần áo để lại một 
nơi, rồi đến truớc đó đứng chiêm nguỡng nguời con yêu 
dấu. Tất cả quần thần cũng đến tỏ lòng sùng kỉnh nguời anh 
hùng cao quý. 

Vua hạ lệnh xây dựng tại cho một bảo tháp khảm vàng 
để thờ vị Bồ Tát đã hiến thân cứu cọp. Vua và hoàng hậu ra 
về, lòng nhu dao cắt. 

về sau, bảo tháp thờ xá lợi của Bồ Tát Mahã Sattva 
đuợc gọi là "Om Namo Buddha". 

Sách Túc Sanh Truyện thuật lại câu chuyện có thêm rằng 
hiện nay bảo tháp ấy có tên là "Namura" (tiếng gọi tắt chữ 
Om Namo Buddha, có nghĩa tôn kính Đức Phật). 



Chương 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


593 


Hai câu chuyện thuật lại có khác nhau nhung dầu vị Bồ 
Tát đã hiến thân cứu cọp là nhà tu sĩ hay hoàng tử, thì đó 
chỉ là hình thức bề ngoài. Điểm quan trọng chính là guong 
hy sinh cao cả và hoàn toàn vị tha chứa đựng bên trong. 

Theo thuờng lệ, khi sách Jataka (Túc Sanh Truyện) chép 
lại một sự tích nào đều có nêu ra cho biết nhân co hội nào 
Đức Phật nhắc lại chuyện ấy. Tiếng Phạn gọi co hội ấy là 
Nidana (nguyên do dẫn cớ tích), thì hai câu chuyện kể trên 
đều có Nidana. 

Những nhân vật trong câu chuyện không đuợc xác nhận 
ở đoạn cuối cùng nhu trong các bài Jataka khác. 

Sách Nevari Jakata thật ra có vẻ đầy đủ hon bản Sanskrit 
"JataKãmala" nhung căn nguyên của kinh Nevara không 
đuợc chắc chắn. 

về tư cách một vị Bồ Tát hành Bố Thí Ba-La-Mật, có 
đoạn kinh"Carija Pitaka" giải rằng: 

Mồi khi Bồ Tát tặng vật thực cho ai, Ngài ước mong 
người ấy được sống lâu, có sắc đẹp, yên vui, khỏe mạnh, có 
trí tuệ và đắc Quả cao thượng nhất là Níp-Bàn. Đối với 
người khát nước, Ngài ban cho thức uống với ước nguyện 
rằng thức uống nay không những giải cho người ấy cái khát 
của co thể vật chất mà còn làm suy giảm lòng khát khao 
dục vọng. Ban quần áo, Ngài cho với ước nguyện người ấy 
sẽ biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Khi giúp đỡ phưong tiện đi 
đứng Ngài chú nguyện người thọ nhân sẽ trau gioi các năng 
lực tinh thần. Ban cho nhang trầm, Ngài ngưỡng mong 
người thọ lãnh sẽ hưởng hưong thom của Giới Đức (Sĩla). 
Ban dầu và hoa, Ngài chú nguyện người nhận sẽ hưởng 
danh thơm của người sống đời đạo hạnh như Đức Phật. 
Giúp cho ai chồ ngồi, Ngài nguyện cho người ấy có được 



594 


Phần II - Phật Pháp 


nền tảng của sự giác ngộ. Giúp chồ ở, Ngài mong người ấy 
sẽ là nơi nương tựa cho cả thế gian. Giúp ánh sáng, Ngài 
chú nguyện người nhận có được năm loại nhãn quan là mắt 
thịt, mắt trí tuệ, Thiên Nhãn, mắt của một vị Phật, và tri 
kiến thông suốt chân tướng vạn pháp. 

Bố thí "Sắc", Bồ Tát chú nguyện người nhận lãnh được 
có hào quang như Đức Phật; "Thinh", được lời nói tao nhã 
dịu dàng như chư vị Phạm Thiên; "Xúc", có được cơ thề 
thanh lịch và tinh hảo như Đức Phật; và khi giúp đỡ thuốc 
men cho ai, Bồ Tát cầu chúc cho người ấy được sống mãi 
mãi, tức chứng ngộ Đạo Quả Níp-Bàn. 

Bồ Tát phá gông cùm, giải phóng cho những người nô lệ 
với hy vọng cũng giải phóng con người, cùng một thế ấy, ra 
khỏi vòng xiềng xích của bao nhiêu dục vọng. 

Bồ Tát ly da cắt ái, từ bỏ những đứa con yêu quý của 
mình để nối rộng tình phụ tử đậm đà ấy đến tất cả chúng 
sanh. Ngài từ bỏ vợ để làm chủ thế gian, bỏ ngai vàng để 
thừa hưởng vương quốc của sự chánh trực, công minh, và 
đạo đức. 

Đoạn kinh trên không những chỉ cho ta thấy thế nào là 
thái độ vị tha của vị Bồ Tát mà còn nói lên sự nỗ lực không 
ngừng và bất vụ lợi của các Ngài để phục vụ nhân loại. Tuy 
nhiên, mục tiêu cuối cùng của Bồ Tát là trở thành Phật, và 
Ngài không bao giờ lãng quên mục tiêu cứu cánh ấy. 

2. Trì Giới (Sĩla) 

Giới (Sĩla) nằm trong lòng quảng đại khác thường của 
một vị Bồ Tát. Danh từ "Sĩla" trong Phạn ngữ có nghĩa là 
quy luật. Giới gồm có những bổn phận phải làm (caritta) và 
những điều nên tránh (varitta). Đạo làm cha mẹ, làm con, 



Chương 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


595 


làm vợ, làm chồng, làm trò, làm thầy, làm bạn, bổn phận 
đối với các bậc tu sĩ, với kẻ ăn người ở trong nhà v.v... đều 
được giảng giải rỏ ràng và cặn kẽ trong kinh Sigalo-vada 

sutta. 

Tán dưong bộ kinh nay, Giáo sư Rhys Davids có nói: 

"Người nào được ở trong một gia tộc hoặc trong một 
làng nằm dài theo lưu vực sông Hằng (Ganges) thật là hữu 
phúc, vì noi đây dân chúng sống trong tinh thần bác ái an 
lành, trong tinh thần công lý cao thượng, noi đây dân chúng 
thở được một thứ không khí nhẹ nhàng, do những lời nói 
giản dị, chất phác tạo nên..." 

Và Giáo sư Rhys Davids thêm rằng: 

"Ta cũng có thể nói rằng những người sống trong một 
gia đình hoặc trong một làng nằm dài theo lưu vực sông 
Thames ngày nay cũng không kém phước, vì noi đây (Anh 
Quốc) giáo lý ban dạy lòng từ bi giữa người và người của 
Đức Phật đã thấm nhuần đời sống gia đình, xã hội, và đã 
làm căn bản cho một nền luân lý vững chắc. Giáo lý ấy vẫn 
còn rõ ràng, đầy đủ và thích hợp với người Anh ngày nay, 
cũng như từ bao giờ, đã thích hợp với người Ân. 

"Thật vậy, ngày nay và tại Anh Quốc, Tạng luật hay 
những quy luật trong tạng ấy vẫn còn nguyên vẹn sự công 
hiệu của nó, như thuở xưa kia tại thành Vưong Xá 
(Rựịagaha). Những giới nay, được ban hành với một tinh 
thần sáng suốt, rộng rãi và lành mạnh, rất cần thiết để tạo 
cho con người một đời sống an lành và hữu phước." 

Bổn phận của người Phật tử đại khái có năm phần: 

1. Con đối với cha mẹ, có bổn phận: 



596 


Phần II - Phật Pháp 


- Phải phụng dưỡng và cung cấp đầy đủ vật dụng cho 
cha mẹ. 

- Làm công việc thay thế cha mẹ. 

- Có một tác phong đạo đức thế nào để giữ tròn danh 
giá cho gia tộc. 

- Tỏ ra xứng đáng thọ hưởng di sản của ông cha, và 

- Đe bát cúng dường, hồi hướng phước báu cho những 
người trong gia tộc đã quá vãng. 

2. Cha mẹ, được con săn sóc và giúp đỡ như vậy, phải 
biết thưong con và có bổn phận: 

- Khuyên lon và ngăn cản, không để con làm điều tội 
lồi, tạo nghiệp bất thiện. 

- Nhắc nhở và dẫn dắt con luôn luôn đi trên đường 
thiện. 

- Giúp con hành nghề sanh sống chân chánh. 

- Khi con lớn khôn, dựng vợ gả chồng một cách xứng 
đáng, và 

- Kịp thời chia lại cho con phần tài sản của mình. 

3. Học trò đối với thầy có bổn phận: 

- Luôn luôn tỏ lòng cung kính 

- Trông nom săn sóc thầy. 

- Chăm chỉ nghe lời thầy dạy. 

- Khi cần đến, hết lòng giúp đõ. 

- Kính cẩn thọ nhận lời thầy dạy bảo. 

4. Thầy, được trò tôn kính và đối đãi như thế , phải biết 
thưong trò và có bổn phận: 

- Rán sức dạy dồ trò biết tôn trọng kỷ luật. 

- Cố gắng làm cho trò lãnh hội dễ dàng lời dạy. 

- Dạy những môn kỹ thuật và khoa học thích hợp. 



Chương 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


597 


- Tiến dẫn trò vào giới thân cận của mình để trò giao 
thiệp với bạn bè thân thuộc mình. 

- Đào tạo trò cho ra những người hoàn hảo trên mọi 
phưong tiện. 

5. Chồng đối với vợ, có bổn phận: 

- Luôn luôn nhã nhặn, thanh tao. 

- Không khi nào tỏ ý khinh rẻ. 

- Luôn luôn trung thành với vợ. 

- Giao quyền hành cho vợ. 

- Mua sắm cho vợ các đồ trang sức. 

6. Vợ, được chồng đối đãi như vậy, phải biết thưong 
chồng và có bổn phận: 

- Làm tròn bổn phận trong nhà, 

- Vui vẻ, tử tế với thân bằng quyến thuộc của chồng, 

- Luôn luôn trung thành với chồng. 

- Giữ gìn cẩn thận những đồ trang sức, thận trọng coi 
sóc của cải trong nhà, và 

- Luôn luôn siêng năng, không tháo trút công việc. 

7. Một thiện hữu đối với bạn bè thân thuộc, có bổn phận: 

- Quảng đại, khoan hồng. 

- Cư xử nhã nhặn, thanh tao. 

- sẵn sàng làm việc phải đối với bạn bè thân thuộc. 
Thấy ai hữu sự liền ra tay giúp đỡ, không đợi cầu 
khẩn. 

- Có tinh thần bình đẳng, và 

- Luôn luôn thành thật. 

8. Người bạn, được đối xử như vậy có bổn phận: 

- Bảo vệ bạn trong lúc cô đon, cứu vớt bạn trong con sa 
ngã. 



598 


Phần II - Phật Pháp 


- Khi tài sản bạn không ai trông nom, hết lòng bảo vệ, 
không để bạn bị hao tổn. 

- Neu bạn lâm vào tình trạng khủng hoảng, hết lòng 
đùm bọc và làm cho mình trở nên chồ nưong tựa của 
bạn. 

- Không nên bỏ bạn lẻ loi trong con nguy biến. 

- Đối với gia đình bạn, luôn luôn nhã nhặn, khiêm tốn. 

9. Đối với kẻ ăn nguời ở, chủ nhà có bổn phận: 

- Không nên giao phó công việc làm quá sức. 

- Thù lao và nuôi com đầy đủ. 

- Khi đau ốm, tận tình săn sóc. 

- Chia sớt những món ngon vật lạ. 

- Không bắt làm quá giờ. 

10. Nguời làm công, đuợc chủ đối đãi tử tế nhu vậy, phải 
biết thuong chủ và có bổn phận: 

- Thức dậy truớc chủ. 

- Đi ngủ sau chủ. 

- Chỉ lấy hoặc dùng những vật chi mà chủ đã cho. 

- Tận tình làm cho công việc trong nhà đuợc vẹn toàn. 

- Giữ gìn danh giá cho chủ, làm cho danh thom của chủ 
đuợc truyền ra xa rộng. 

11. Nguời cao quý sang trọng phải đối xử với hàng tu sĩ 
nhu sau: 

- Tỏ lòng từ ái trong hành động. 

- Tỏ lòng từ ái trong lời nói. 

- Tỏ lòng từ ái trong tu tuởng. 

- Luôn luôn mở rộng cửa nhà để tiếp đón. 

- sẵn sàng hỗ trợ và dâng cúng những vật dụng cần 
thiết. 



Chương 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


599 


12. Hàng tu sĩ, được người cao quý sang trọng đối xử như 
vậy, phải biết thương và có bổn phận: 

- Khuyên nhủ và cản ngăn không để rơi vào con đường 
lầm lạc. 

- Nhắc nhở và dẫn dắt đi trên đường thiện. 

- Het lòng thương mến. 

- Thuyết giảng những pháp mà người ấy chưa từng 
nghe, và giải thích rõ ràng, cặn kẻ những pháp đã 
thuyết rồi. 

- Vạch cho thấy con đường dẫn đến những cảnh giới an 
vui hạnh phúc. 

Người đã làm tròn những điều đáng làm (Caritta Sĩla) 
nay thật đúng là con người thanh lịch, hoàn toàn trong sạch 
và cao quý trong xã hội. 

Ngoài những bổn phận ấy, Bồ Tát còn phải cố gắng 
tránh những điều không nên làm (Varita Sĩla), ghép mình 
trong giới luật để sống cuộc sống lý tưởng của một Phật tử 
thuần thành chân chánh. 

Sau khi suy luận rõ ràng và đúng đắn thế nào là định luật 
nhân quả. Bồ Tát cố gắng tránh xa tất cả những điều bất 
thiện xấu xa lầm lạc và tận lực làm tất cả những điều thiện 
mà mình có thể làm. Ngài nhận thức rằng bổn phận của 
mình là trở thành một nguồn hạnh phúc cho tất cả và không 
bao giờ gây phiền toái cho một chúng sanh nào, dầu người 
hay thú. 

Mọi người đều quý trọng đời sống của mình. Không ai 
có quyền cưóp sự sống của kẻ khác, Bồ Tát rãi tâm Từ đến 
tất cả chúng sanh, cho đến những con vật bé nhỏ đang bò 
dưới chân, và không khi nào sát hại hoặc làm tổn thương 
một sinh vật nào. Con người vốn sẵn có một thú tính xúi 



600 


Phần II - Phật Pháp 


giục giết hại những sinh vật khác để ăn thịt mà không chút 
thương xót. Cũng có khi sát sanh để tiêu khiển thì giờ. Dầu 
để nuôi sống thân mạng hay để tìm thú vui, không có lý do 
nào chánh đáng để giết một sanh linh hoặc làm cách nào 
khác cho một sanh linh bị giết. Có những phương pháp tàn 
nhẫn, đáng ghê tởm, cũng có những phương pháp mà người 
ta gọi là nhân đạo, để sát sanh. Nhưng làm đau khổ một 
chúng sanh là đã thiếu lòng từ ái. Giết một con thú đã là 
một hành động bất chánh, nói chi đến giết một con người, 
mặc dầu nhiều lý do đã được viện dẫn, gọi là chánh đáng, 
có khi gọi cao quý, để con người tàn sát giết hại con người. 

Bồ Tát cũng tránh trộm cắp, bất luận dưới hình thức nào, 
trực tiếp hay gián tiếp. Làm như vậy, những đức tính thanh 
bạch, thành thật và ngay thẳng được phát triển rộng có thể 
phương hại đến phẩm giá con người, và hết sức cố gắng giữ 
mình hoàn toàn trong sạch. 

Ngài không nói dối, không nói lời thô lổ cộc cằn, không 
nói điều nào làm cho người nay có thể phiền trách người 
khác, không nói những lời vô ích. Ngài chỉ nói những lời 
thanh tao nhã nhặn, chân thật, dụi dàng, những lời có thể 
đem lại cho người khác hoàn cảnh hòa họp, tình trạng an 
vui hạnh phúc, và những lời hữu ích. 

Bồ Tát không dùng món chi có chất độc hoặc có thể làm 
cho tinh thần mất sáng suốt. Trái lại, Ngài luôn luôn luyện 
tập cho tâm được an trụ, cho trí được sáng suốt. 

Mặc dầu có phải bị thiệt thòi đi nữa, Bồ Tát cũng không 
hề dể duôi để phạm phải một điều nào trong năm nguyên 
tắc căn bản để kiểm soát hành động và lời nói mình. Đe giữ 
tròn năm giới, không những Bồ Tát có khi phải hy sinh tài 



Chươỉĩg 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


601 


sản, sự nghiệp, mà cũng có vài trường hợp Ngài phải hy 
sinh cả tánh mạng. 

Không nên lầm tưởng rằng trong vòng luân hồi, một vị 
Bồ Tát phải hoàn toàn trong sạch. Đã sanh ra làm chúng 
sanh trong cõi phàm, Ngài cũng có những nhược điểm và 
lỗi lầm. Vài câu chuyện trong Túc Sanh Truyện (Jataka) 
như Kanavera Jataka (số 318) có mô tả một vị Bồ Tát nọ 
như một tên trộm cướp vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, đó là 
một trường hợp hy hữu, hon là một thông lệ. 

Đối với Bồ Tát, là người có nguyện vọng trở thành Phật, 
thì công trình nghiêm túc giữ gìn giói luật trong sạch là 
điều vô cùng quan trọng. Túc Sanh Truyện Sĩla Vimamsa 
Jataka (số 362) có đoạn thuật lại lời một vị Bồ Tát như thế 
nầy: 

"Trí tuệ ngoài đạo đức là một thứ trí tuệ không có giá 
trị." 

Trong sách Visuddhi Magga (Thanh Tịnh Đạo), Đức 
Buddhaghosa viết rằng giới luật là nền tảng của tất cả đức 
hạnh: 

Đạo chính đảng cho người vững chí; 

Song thanh cao, cao quỷ chỉ bằng. 

Nên trang đức hạnh ai tầng. 

Mẩy ai tả được uy hùng đến đâu. 

Cũng không phải dòng sâu lồng lộng 
Cửa Hằng Giang vói ngọn Yama (Yanuma) 

Thủy triều reo rắc sông Sa (Sarabhu) 

SôngA Ti (Acỉvaratỉ) với đại hà Ma Hi 
Mà rửa sạch những gì nhơ bợn 
Và những chỉ bất tịnh nơi lòng. 

Chỉ đức hạnh, sức khôn cùng. 



602 


Phần II - Phật Pháp 


Gội tan ác ỷ, rửa dần mê tâm. 

Với gấm vóc, hương trầm bảo vật 
Cùng trăng thu vằng vặc ảnh vàng. 

Nhẹ nhàng gió mát đêm trường. 

Cũng không xoa dịu nỗi lòng tham sân. 
Chỉ đức hạnh trong ngần cao quỷ 
Là vững bền, tiết chế lòng người. 

Trầm hương bay thuận gió đời. 

Chỉ hương đức hạnh ngát trời gần, xa. 
Nào nấc tiến cho ta tỉnh tấn 
Đe ta nương đến tận trời cao. 

Cửa vào mở loi ta vào 
Nỉp-Bàn cảnh giới muôn màu cho ta. 
Đời đạo hạnh, tỉnh hoa, giới đức 
Không điếm tô, trang sức chỉ hơn 
Mà luôn sáng tỏ vô ngần. 

Chỉ nơi đức hạnh rỡ ràng hào quang. 
Nào vua chúa ngọc vàng lóng lánh 
Dường mờ lu bên ánh rạng nay 
Tâm người đạo hạnh ngày ngày 
Chỉ còn thanh tịnh và đầy an vui. 

Qua kỉnh sách lòng người phải rõ. 

Đời thanh cao uy chế chỉ bằng: 

Đạo là nguồn cội phước lành. 

Đạo là nguồn tiêu diệt mọi căn mê lầm . 3 


3 Bản dịch đoạn nầy của sách Thanh Tịnh Đạo được bà Hồ Thị Linh sắp 
thành văn vần. 




Chương 41 - Ba-La-Mật (Parami) 


603 


3. Xuất Gia (Nekkhamma) 

Xuất Gia, hay xa lìa cuộc đời phồn hoa đô hội và khoái 
lạc vật chất, là điều mà chu vị Bồ Tát hết lòng mong mỏi, 
vì bẩm tánh của các Ngài là ua thích vắng vẻ, yên tĩnh. 

Danh từ Nekkhamma có nghĩa là từ khước những lạc thú 
trần gian để trọn lấy cuộc sống của hàng tu sĩ. Nekkhamma 
cũng có nghĩa là tạm thời vượt qua khỏi các pháp che lấp 
con đường Níp-Bàn (Nivarana) bằng cách thực nghiệm các 
tầng Thiền (Jhãnas). 

Trong mọi hành động, một vị Bồ Tát không bao giờ vị 
kỷ cũng không bao giờ dành để sở hữu nào cho riêng mình, 
mà luôn luôn vị tha. Bao giờ Ngài cũng hy sinh hạnh phúc 
của riêng mình để tạo hoàn cảnh an lành cho kẻ khác. 

Mặc dầu đôi khi, để tiện bề giúp đõ người nào, Bồ Tát 
có thể sống sung sướng và đầy đủ tiện nghi, nhưng luôn 
luôn các Ngài không mê đắm trong lạc thú phù du tạm bợ 
của trần gian. 

"Đời sống gia đình tựa hồ như sào huyệt của bao điều 
tranh chấp, bao nhiêu gay go, cãi vã, như noi chứa dựa của 
bao nhiêu thiếu thốn, bao nhu cầu, như chồ cư trú của bao 
điều phiền não khổ đau, bao nhiêu sự thất bại, bao nhiêu 
việc trái lòng. Nhung đời sống của người đã ly da cắt ái 
thật là thong dong tự tại, thâm diệu nhu trời xanh." 

Nhận thức rằng xa hoa vật chất là ảo huyền và thú vui 
vật chất không tạo hạnh phúc thật sự, Bồ Tát tự nguyện lìa 
bỏ tất cả sự nghiệp trên đời để khoác lấy tấm ý vàng và cố 
gắng sống hoàn toàn trong sạch. Ngài tự nguyện giữ tròn 
giời luật và nồ lực nâng cao đức hạnh đến tột độ để trở nên 
hoàn toàn vị tha trong mọi hoạt động. Không gì có thể lay 



604 


Phần II - Phật Pháp 


chuyển lòng Ngài. Thanh danh, sự nghiệp, hoàn cảnh vinh 
hiển giàu sang chỉ là vật báu của trần gian, không thể làm 
cho Bồ Tát lãng quên lồi sống thanh đạm của mình. 

Lắm khi, nhu trong câu chuyện của Túc Sanh Truyện 
Makhadeva Jataka (số 9), chỉ một con thỏ xám cũng đủ 
nhắc nhở Bồ Tát, làm cho Ngài từ bỏ không khí nhộn nhịp, 
bất tịnh, của đền đài cung điện, để sống đời vắng vẽ cô đon 
và biết bao lần thuận tiện hon cho sự tiến hóa trên đuờng 
giác ngộ. Có khi một giọt suong trên cây cỏ trong buổi bình 
minh, có khi một lá đắng, cũng đủ làm cho Ngài thức tỉnh. 

Hầu nhu đó là một thông lệ, tuy nhiên không phải tất cả 
chu vị Bồ Tát đều hành pháp Xuất Gia Ba-La-Mật. 

Túc Sanh Truyện Kusa Jakata (số 531) có thuật tích 
chuyện một vị Bồ Tát phải chịu nhiều tủi nhục vì không tự 
chế ngự đuợc tình yêu một bà công chúa xinh đẹp tên 
Pabhavati. 

Túc Sanh Truyện Darimukha Jataka (số 378) thuật rằng 
có một vị Độc Giác Phật (Pacceka Buddha) một hôm, gặp 
một vị Bồ Tát và nhận rằng truớc kia vị nay là bạn mình. 
Đức Phật Độc Giác lại gần Bồ Tát và khuyên: 

"Những khoái lạc của nhục dục ngũ trần không khác nào 
bùn non, hoi, bụi. Tất cả đều tạm bợ, không bền vững, bởi 
nó bắt nguồn từ tham, sân, si. Ta khuyên bạn hãy từ bỏ nó 
đi." 

Bồ Tát liền trả lời 

"Tôi thật điên cuồng. Các thú vui của trần gian đã thấm 
nhuần, ăn sâu vào xuong tủy. Tôi biết rằng đời sống vật 
chất thật vô cùng ghê tởm, thật đáng sợ, đáng tránh. Nhung 
nay hỡi con nguời cao quý, tôi rất trìu mến nó và không thể 



Chươỉĩg 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


605 


từ bỏ được. Tôi chỉ có thể cố gắng làm một điều là tự 
nguyện luôn luôn phục vụ kẻ khác." 

Neu Bồ Tát ra đời không nhằm nhiệm kỳ của một vị 
Phật, Ngài sẽ tự mình tìm nơi vắng vẻ để sống đời độc thân 
cao thượng của nhà tu sĩ. Neu sanh ra trong nhiệm kỳ của 
một vị Phật, Bồ Tát khép mình vào giới luật để sống đời 
hoàn toàn trong sạch. Một vị tỳ khưu có đời sống gương 
mẫu, một vị tỳ khưu lý tưởng, là một nguồn hạnh phúc cho 
mình và một phước lành cho kẻ khác. Mọi người đều có thể 
học hỏi nơi Ngài, noi theo gương lành của Ngài và thực 
hành những lời vàng ngọc mà Ngài dạy dồ. Bên trong, các 
Ngài tự làm cho mình trong sạch, bên ngoài, các Ngài làm 
cho kẻ khác trong sạch. 

Một vị Bồ Tát luôn luôn tinh tấn trau giồi trí tuệ, đồng 
thời Ngài cũng tự thấy có bổn phận giúp đỡ những ai còn 
sút kém, và tạo cho họ cơ hội học hỏi để trở nên sáng suốt. 
Không làm phiền ai, không muốn cho ai nặng lo vì mình, 
các Ngài sống như loài ong, hút mật của hoa, nhưng không 
làm tổn thương đến đời sống của hoa. Ngài từ bỏ tất cả sự 
nghiệp, của cải, không giữ lấy một món chi của trần thế. 
Nhu cầu của một vị tỳ khưu thật là ít oi. Bao nhiêu tài sản 
của Ngài chỉ gồm vỏn vện trong hạnh tri túc. 

Vị tỳ khưu thuần thành không thắc mắc hối hận những 
lỗi lầm trong quá khứ và không lo âu sợ sệt vì tương lai. 
Ngài chỉ sống trong hiện tại, sống ngoài những trách nhiệm 
và những phiền nhiễu của đời sống xã hội, gia đình, Ngài 
luôn luôn sẵn sàng đi bất luận nơi đâu để phục vụ chúng 
sanh, nhưng không hề quyến luyến một nơi nào. Trong 
cảnh vô thường tạm bợ của trần gian, trong cuộc thăng trầm 
của thế sự, Ngài luôn luôn giữ tâm bình thản và sẵn sàng 



606 


Phần II - Phật Pháp 


hiến thân để giúp ích cho những ai cần đến. Nhưng không 
bao giờ ước mong được đền on đáp nghĩa. 

Trong sạch, độc thân, tự ý kham khổ, nghèo nàn, đon 
giản, vị tha phục vụ, và thanh tao nhã nhặn là một vài đặc 
tánh của vị tỳ khưu chân chánh. 

Thầy tỳ khưu không phải là người đi ăn xin như người 
đời thường lầm hiểu, mặc dầu Phạn ngữ "bhikkhu" có 
nghĩa là "người ăn xin". Thầy tỳ khưu cũng không phải là 
vị trung gian giữa người và một thần linh toàn tri, toàn 
năng, cũng không phải là người thay mặt, thế quyền một 
nhân vật ngự trị con người. "Tu sĩ hành khất" có lẽ là định 
nghĩa gần nhất của danh từ "bhikkhu". 

Ngày nay, khi dùng danh từ "bhikkhu", người ta hàm ý 
là những tu sĩ Phật Giáo. Tu sĩ các tôn giáo khác được gọi 
là Paribbajaka, Ajivaka, Sanyasin v.v... Giới luật của Giáo 
Hội Tăng Già không cho phép thầy tỳ khưu thọ lãnh tất cả 
mọi vật mà người ta dâng đến cho mình. Neu có người 
dâng, thầy chỉ được nhận bốn món vật dụng thông thường 
là: y, thức ăn, cho ở, và thuốc men. Khi cần dùng một trong 
bốn món "vật dụng" ấy mà không có ai dâng đến cho mình, 
thầy tỳ khưu chỉ được phép hỏi những bà con thân thuộc, 
hoặc những thí chủ nào đã có hứa trước và đã có yêu cầu 
Ngài cho biết khi cần đến. Thiện tín không thể nhờ thầy tỳ 
khưu chuyển đạt lên thần linh những lời cầu nguyện,vì 
trong Phật Giáo, không có quyền lực nào ở trên và ngoài 
con người, có thể tiếp nhận những lời cầu khẩn xuyên qua 
trung gian của một tu sĩ, để ban phước hoặc xá tội. 

Thầy tỳ khưu không bắt buộc phải giữ trọn đời lời 
nguyện xuất gia. Giới tử tự ý xin khép mình vào giới luật 
để sống trong sạch đời sống của người tu sĩ, cho đến ngày 



Chương 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


607 


muốn hườn tục, cũng tự ý bước chân ra khỏi Giáo Hội 
Tăng Già. Nhưng ngày nào còn khoác bộ y vàng, tượng 
trưng chư vị A-La-Hán, là bậc đáng tôn kính (Ưng cúng), 
thì chư vị tỳ khưu có bổn phận phải giữ tròn giới hạnh. 
Ngày nào cảm thấy mình không còn đủ nghị lực để sống 
đời cao thượng, vị tỳ khưu có thể hườn tục bất luận lúc nào 
mà vẫn không làm hoen 0 cửa thiền. 

Đồi với tỳ khưu, có bốn trọng tội là: hành dâm, trộm 
cắp, sát nhân và khoe khoang mình đã thành đạt các pháp 
của bậc cao nhân mà thật sự mình không có. Vị nào vi 
phạm một trong bốn trọng tội ấy tức thì không còn là tỳ 
khưu nữa (bất cộng trụ). Ví dụ như có vị nào, chưa đắc Quả 
Tu Đà Hườn mà khoe khoang rằng mình đã chứng đắc (tội 
thứ tư), tức thì vị ấy không còn là tỳ khưu nữa, và bị trục 
xuất khỏi Giáo Hội Tăng Già. 

Ngoài bốn trọng tội ấy, nếu vị tỳ khưu vi phạm giới luật 
nào khác thì phải sám hối. 

Đe sống hoàn toàn trong sạch và vị tha, để kiểm soát và 
giữ tâm luôn luôn thanh tịnh, để thấy rỏ chân tướng của sự 
vật, để có những tư tưởng đúng đắn và sâu rộng, để phát 
triển thể cách và phẩm giá cao thượng của con người, để 
hoàn toàn có thể xác nhận chân giá trị của tinh thần cao 
thượng, không còn lối sống nào thích hợp hon, không còn 
lối sống nào đem lại nhiều phưong tiện và nhiều co hội 
thuận lợi hon là đời sống tỳ khưu. 

Vị tỳ khưu có thể sống trầm lặng ở một noi vắng vẻ, tịch 
mịch, yên tĩnh, hoặc tích cực hoạt động trong xã hội. Lối 
sống cô độc, trầm lặng, rất thích hợp với lý tưởng của vị tỳ 
khưu. 



608 


Phần II - Phật Pháp 


Y vàng tượng trưng cho sự trong sạch và khiêm tốn. Khi 
vị tỳ khưu khoác lên thân mình bộ y vàng, Ngài đã nhắm 
lấy mục tiêu cuối cùng là tận diệt ái dục để chứng đạt Đạo 
Quả Níp-Bàn. 

Cũng nên ghi chú rằng đời sống tỳ khưu hay nói cách 
khác, sự từ bỏ những thú vui và những khát vọng của đời 
sống trần tục chỉ là một phưong tiện hữu hiệu để thành đạt 
mục tiêu. 

Sự xuất gia, tự nó, không phải là một cứu cánh. 

4. Trí Tuệ (Paũíia) 

Trí Tuệ (Paníĩa) đi liền theo Xuất Gia. 

Trí Tuệ Ba-La-Mật là hiểu biết rỏ ràng và đúng đắn, thấu 
triệt chân tướng của vạn pháp xuyên qua ánh sáng của ba 
đặc tướng: vô thường, khổ và vô ngã. Bồ Tát thường suy 
niệm về ba đặc tướng ấy, nhưng không đi sâu vào đề mục 
như chư vị A-La-Hán, vì mục đích của Ngài không nhằm 
Đạo Quả Tứ Thánh mà hướng về Đạo Quả Vô Thượng, 
Chánh Đẳng chánh Giác. 

Mặc dầu luôn luôn cố gắng thành đạt thánh tuệ, Bồ Tát 
không xem thường các sự hiểu biết của đời và hằng để tâm 
học hỏi bất luận ai, dầu lớn nhỏ, cao thấp, sang hèn. Không 
bao giờ khoe khoang tầm mắt thấy xa hiểu rộng của mình, 
nhưng Ngài không thẹn thùng nói ra giữa công chúng 
những gì mình chưa biết. Ngài không hề nói khoác. Bồ Tát 
luôn luôn san sàng dạy dồ người khác. Trí tuệ của Ngài là 
vật sở hữu chung của tất cả mọi người . Ngài không bao 
giờ dấu ai điều chi. 

Trí tuệ có ba loại: 



Chương 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


609 


1. Trí tuệ phát sanh bằng cách nghe lời dạy của người 
khác (sutamaya paníĩa, Văn Huệ) là loại đầu tiên. Xưa kia, 
chưa có sách vở, ấn loát, nên đi học có nghĩa là đến nghe 
lời thầy giảng dạy rồi ghi nhớ nằm lòng. Do đó những nhà 
học giả thời bấy giờ được gọi là "bahussuta", người đã có 
nghe nhiều (đa văn). 

2. Lối hiểu biết thứ nhì phát sanh do sự suy luận, 
"cintamaya panna", Tư Huệ. Những kiến thức khoa học có 
tánh cách thực dụng của người phưong Tây là sản phẩm 
của lối hiểu biết nầy. 

3. Cách thứ ba để trở nên sáng suốt là khai thông trí tuệ 
bằng lối thực hành thiền tập (bhavanãmaya paniĩa, Tu 
Huệ). 

Hai phưong pháp đầu chỉ mở mang kiến thức trong 
phạm vị luận lý của thế gian. Nhờ thiền tập, hành giả có thể 
trực giác chứng nghiệm những chân lý ngoài phạm vi của 
lý trí. Bhavana, thiền tập, hay phưong cách trau gioi tâm trí, 
không phải là tâm trạng mo màng tiêu cực mà là một nồ lực 
linh động và tích cực. Nhò hành thiền hành giả có thể vượt 
qua khỏi cảnh giới vật chất, tự đặt mình vào đời sống kỹ 
cưong, tự kiểm xoát thân tâm, tự mình giác ngộ và trở nên 
sáng suốt hoàn toàn. Thiền tập là thuốc bổ cho cả tâm lẫn 
trí. 

Trí tuệ là yếu tố cực kỳ quan trọng trong Phật Giáo. 
Trong Bát Chánh Đạo, Chánh Kiến (Samma-Ditthi) đứng 
đầu. Tuệ là một trong bẩy nhân sanh Quả Bồ Đe (Dhamma 
Vicaya Sambojjhanga). Tuệ là một trong bốn năng lực để 
thành đạt Tứ Thần Túc (Vimansa Iddhipada, nghiệm chứng 
bốn phép thần thông: dục, niệm, tấn, tuệ). Tuệ là một trong 



610 


Phần 11 - Phật Pháp 


năm lực tinh thần (Pannabala, Tuệ Lực), và cũng là một 
trong năm khả năng kiểm soát tâm (Pannindrĩya, Tuệ Căn). 

Chính nhờ trí tuệ mà hành giả tiến đến trạng thái hoàn 
toàn Thanh Tịnh, và Giải Thoát cùng tột. 

5. Tinh Tấn (Viriya) 

Tinh Tấn mật thiết với Trí Tuệ. Tinh Tấn Ba-La-Mật là 
giữ vững nghị lực, kiên trì cố gắng, quyết tâm thành đạt 
mục tiêu cuối cùng. Tinh Tấn ở đây không phải là năng lực 
vật chất, mặc dầu sức mạnh vật chất cũng là một điểm lợi. 
Tinh Tấn ở đây là năng lực tinh thần, sức khỏe tâm linh, là 
sự nỗ lực không ngừng, tình trạng chuyên cần tích cực hoạt 
động của tâm nhằm vào mục đích phục vụ kẻ khác. Bồ Tát 
luôn luôn cố gắng và luôn luôn tự tin. 

Tiến sĩ Tagore, cũng là một vị Bồ Tát, đã thảo ra những 
vần thơ về hạnh tinh tấn, nhu sau: 

"Trong cơn nguy biến, không nên cầu xin được bảo bộc. 
Hãy cần có đủ nghị lực, đủ quả cảm, đế vượt qua mọi trở 
ngại. 

"Trong đau kho, không nên khấn vải, trông chờ ai cứu 
độ. Chỉ cần có đủ tâm trí và có đủ can đảm đê chế ngự nó. 

"Không nên sổng thụ động trong lo âu sợ sệt hay chờ 
mong một tha lực nào đến cứu vãn. Phải luôn luôn kiên trì, 
phấn đẩu liên tục cho đến kỳ cùng, đê tự giải thoát lấy ta." 

Túc Sanh Truyện Mahajanaka Jakata (số 539) có diễn tả 
rỏ ràng nhu thế nào là Tinh Tấn Ba-La-Mật của một vị Bồ 
Tát: 

Đi ngoài biển cả, thuyền của Bồ Tát bị đắm. Trong bảy 
ngày liên tiếp, không một phút chán nản, không hề tuyệt 



Chương 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


611 


vọng, Ngài luôn luôn tranh đấu cho đến lúc có nguời đến 
cứu. 

Thất bại là một buớc tiến đến thành công. Chuớng ngại, 
nghịch cảnh, chỉ có thể làm cho Bồ Tát tăng thêm nghị lực 
và ý trí phấn đấu. Nguy biến chỉ thêm can đảm cho Ngài. 
Khó khăn nặng nhọc chỉ làm rủn chí kẻ yếu kém suy 
nhuợc, chuông ngại chỉ làm sờn lòng nguời thiếu nghị lực, 
Bồ Tát vạch lối đi của mình xuyên qua mọi khó khan, vuợt 
qua mọi trở ngại. Ngài nhắm thẳng đến mục tiêu cuối cùng 
và không có gì làm cho Ngài chùng buớc. 

Khi Ma Vuong đến khuyên nên từ bỏ cuộc tranh đấu, 
Ngài không ngần ngại trả lời: 

"Đối với ta, chết trong cuộc chiến đấu chống dục vọng 
còn thập phần danh dự hon là sống thất bại." 

Bồ Tát dùng trí tuệ để phục vụ. Ngài cũng dùng tinh tấn 
để tạo an lành cho kẻ khác. Thay vì tập trung nồ lực vào 
trong lối sống hẹp hòi và riêng tư để thành tựu mục tiêu, 
Ngài hướng mọi cố gắng về con đường hoạt động rộng lớn, 
mong tạo hạnh phúc đại đồng cho toàn thể chúng sanh 
chung hưởng. Không hề biết mệt, biết chán, Bồ Tát luôn 
luôn tích cực tạo tình trạng an lành cho tất cả, không chút 
ẩn ý vụ lợi, không trông mong một đặc ân nào. 

Đứng về một phưong tiện, Tinh Tấn Ba-La-Mật lại còn 
quan trọng hon Trí Tuệ Ba-La-Mật. Trong Bát Chánh Đạo, 
Chánh Tinh Tấn (Samma Vayama hay Viriya) là ngăn ngừa 
không cho phát sanh những tư tưởng bất thiện chưa phát 
sanh và làm cho những tư tưởng thiện đã phát sanh rồi càng 
nẩy nở thêm lên. Tinh Tấn là một trong Thất Giác Chi, hay 
bảy nhân sanh Quả Bồ Đe (Viriya sambojjhanga, Tinh Tấn 
Giác Chi). Tinh Tấn là một trong Tứ Thần Túc hay Tứ Căn 



612 


Phần 11 - Phật Pháp 


Thông (Viriyiddhipada, Tấn Thông). Tinh Tấn là tác động 
của bốn lối cố gắng chân chánh (SammapPadhãna, Tứ 
Chánh Cần) tức là tinh tấn duy trì thiện pháp sẵn có và làm 
phát sanh thiện pháp chưa có. Tinh Tấn diệt trừ ác pháp đã 
có và ngăn ngừa không cho ác pháp chưa có khởi sanh. 
Tinh Tấn là một trong năm năng lực tinh thần (Viriya Bala, 
Tấn Lực), và là một trong năm khả năng kiểm soát tâm 
(Viriya Indrĩya, Tấn Căn). 

Tinh Tấn là pháp "đáo bỉ ngạn" (paramita), một mình 
đảm đang chín nhiệm vụ. Tinh Tấn hiệp với Trí Tuệ thành 
một năng lực vô cùng trọng yếu có thể hoàn tất mọi việc. 

6. Nhẫn Nại (Khanti) 

Nhẫn Nại cũng quan trọng như Tinh Tấn. 

Nhẫn Nại Ba-La-Mật là chịu đựng những phiền não mà 
người khác gây ra cho mình và gánh chịu những lỗi lầm 
của kẻ khác. 

Bồ Tát hành pháp Nhẫn Nại đến mức độ nếu phải cắt đi 
một cánh tay hoặc một cái chân cũng không uất ức khó 
chịu. 

Một tích chuyện trong Túc Sanh Truyện Khantivadi 
Jataka (số 313) cho thấy rằng không những Bồ Tát vui vẽ 
thọ nhận những khổ hình do một ông vua say rượu truyền 
lệnh không chút xót thưong. Vua ra lệnh cắt tay, chân, mũi, 
tai của Bồ Tát, mà Ngài vẫn lấy tâm từ đối xử với tàn bạo, 
thành thật cầu chúc cho vua được an lành hạnh phúc. 

Sau cùng, ngã lăn nằm dài trên vũng máu, Bồ Tát thốt 
lên lời cầu nguyện: 



Chương 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


613 


"Ngưỡng nguyện đức vua được trường thọ. Mặc dầu bàn 
tay độc ác của người đã xẻo thịt và cắt chân tay tôi, một 
tâm hồn trong sạch không khi nào biết oán giận." 

Khi Bồ Tát bị ai làm tổn thương Ngài nghĩ rằng: 

"Người làm hại ta hôm nay có lẽ đã quen biết với ta 
trong một kiếp sống quá khứ nào, và vô tình hay cố ý, ta đã 
cột oan trái với người ấy. Cũng có thể đây là quả xấu mà ta 
đã gieo nhân trong hồi nào trong dĩ vãng. Chính đây là kết 
quả của một hành động bất thiện của ta trong quá khứ. Tại 
sao ta trở lại oán giận người làm hại ta?" 

Neu có kẻ ngã mạn đến trêu ghẹo hoặc gây gổ với Bồ 
Tát, Ngài cũng giữ tâm bình thản. 

về đức tánh nhẫn nại, trong kinh Kakacupama Sutta, 
Đức Phật dạy: 

"Dầu có bọn cướp đến bắt con và dùng gươm giáo cắt lìa 
tay chân con đi nữa, hãy luôn luôn giữ tâm trong sạch, vì 
nếu để cho tâm có những tư tưởng không lành tức là con đã 
không làm theo đúng lời dạy của Như Lai. 

"Hãy tinh tấn rèn luyện cho được như thế nay: giữ tâm 
luôn luôn trong sạch. Không khi nào thốt ra lời xấu. Khoan 
hồng độ lượng, bi mẫn với tâm từ. Không oán giận, không 
ác ý với ai. 

"Những tư tưởng từ bi của con phải bao trùm tất cả 
chúng sanh, cho đến những tên cướp tàn ác. Hằng ngày cố 
gắng làm như vậy, con sẽ rãi ra khắp thế gian một tình 
thương rộng lớn, bao la, mồi ngày một phát triển, vô biên, 
vô lượng, một tình thương đem lại an lành cho tất cả và coi 
tất cả là một, đồng nhất thể." 



614 


Phần 11 - Phật Pháp 


Là Phật tử, chúng ta hãy cố gắng hành pháp nhẫn nại và 
khoan hồng. Thay vì thấy sự xấu xa của kẻ khác, hãy cố 
gắng tìm cái tốt đẹp trong mọi người, mọi vật. 

7. Chân Thật (Sacca) 

Chân Thật là Ba-La-Mật thứ bảy. 

Sacca (chân thật) có nghĩa là giữ tròn lời hứa. Đó là một 
đặc tính của Bồ Tát, luôn luôn hành động theo lời nói và 
nói theo hành động (Yathavadi tathakari, yathakari 
tathavadi, nói sao làm vậy, làm sao nói vậy). 

Theo Túc Sanh Truyện Harita Jataka (số 431), Bồ Tát 
không bao giờ thốt ra một lời nào mà chính Ngài không 
nghĩ như vậy, và nếu phải phạm nhằm một trong bốn điều 
kiêng cữ của ngũ giới, Ngài cũng không hề nói dối. 

Chân Thật là kim chỉ nam của Bồ Tát. Ngài tự xem có 
bổn phận phải luôn luôn giữ lời. Trước khi hứa với ai điều 
gì, Ngài thận trọng suy nghĩ. Khi đã thốt ra lời rồi thì quyết 
định phải giữ, dầu có phải hy sinh mạng sống cũng phải 
ưng chịu. 

Trong Túc Sanh Truyện Hiri Jataka (số 363), Bồ Tát 
khuyên dạy: 

"Phải thực hiện cho kỳ được những điều đã hứa. Phải 
biết từ chối, không hứa những điều không làm được. Bậc 
thiện trí thức không muốn thân cận với hạng người nói 
dối." 

Túc Sanh Truyện Mahã Sutasoma Jataka (số 537) cũng 
có chép lại tích chuyện một vị Bồ Tát hy sinh mạng sống 
để giữ lời hứa. 



Chương 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


615 


"Giống như sao mai mà ta thấy buổi sáng trên trời. Ngày 
nào như ngày nấy, lặng lẽ xuất hiện noi vị trí của nó, không 
sai chạy. Năm tháng trôi qua, sao mai vẫn y hẹn. Lời nói 
của bậc thiện trí thức cũng phải đúng như vậy. Không khi 
nào lệch khỏi sự thật, không hề sai hẹn." 

Bồ Tát thật là chánh trực, thành thật và trong sạch. Nghĩ 
sao nói vậy và luôn luôn dung hòa tư tưởng, lời nói và việc 
làm. 

Trong mọi việc, Ngài luôn luôn ngay thẳng và không hề 
sai chạy. Không giả dối, không chút sai ngoa giữa thân tâm 
và lời nói của Ngài. Đời tư thế nào, đời công như thế ấy, 
Bồ Tát không dùng lời nịnh bợ để mua lòng người khác, 
không hăng hái nhất thời để được ca tụng, không khoe 
khoang cái tốt, cũng không che đậy điều xấu của mình. 
Ngài khen tặng những ai đáng khen, chê trách những người 
đáng chê, và làm như vậy, không vị lý do nào khác hon là 
lòng bi mẫn. 

Nhưng Bồ Tát không nói tất cả sự thật. 

Sự thật nào không đem lại lợi ích và hạnh phúc cho 
người khác thì Ngài không nói ra. Trái lại, sự thật nào có 
lợi cho ai khác, dầu có bị thiệt hại cho mình đi nữa, Ngài 
cũng nói. 

Bồ Tát tôn trọng lời nói của người cũng như tôn trọng 
lời nói của mình. 



616 


Phần 11 - Phật Pháp 


8. Quyết Định (Adhitthana) 

Adhitthana là Quyết Định chắc chắn. Sự quyết định nay 
giúp nhiều cho Bồ Tát hành các pháp Ba-La-Mật khác. Ta 
có thể so sánh pháp Quyết Định với nền tảng của một tòa 
nhà to lớn. Nhờ hùng lực của một ý chí bất thối, Bồ Tát phá 
tan các chuông ngại ngổn ngang trên đuờng. Ngài một mực 
ngó ngay, nhắm thẳng mục tiêu. Bệnh hoạn, phiền não, thất 
bại v.v... không làm cho Ngài chợp mắt lãng quên sứ mạng 
thiêng liêng. 

Nhu Bồ Tát Gotama (Cồ Đàm), đã quyết định từ bỏ ngai 
vàng và cuộc đời vuong giả để tìm giác ngộ hoàn toàn. 
Trong sáu năm truờng, Ngài phấn đấu mãnh liệt phi 
thuờng, phải chịu đựng bao nhiêu kham khổ và phải đối 
phó với biết bao nỗi khó khăn. Rồi đến lúc quyết định, khi 
cần sự giúp đõ bên ngoài hon bao giờ hết, thì năm vị đệ tử 
lại bỏ Ngài ra đi. Ngài vẫn bền gan một lòng một dạ cố 
gắng thêm, và cố gắng thêm mãi cho đến lúc thành tựu mục 
tiêu cuối cùng. 

"Giữa rừng già một mình phấn đấu. Không có chi làm 
lay chuyển quyết định của Ngài, Bồ Tát không khác nào 
ngọn núi đá vững chắc. Bão táp phong suong liên miên dồn 
dập, núi vẫn vững nhu rồng, chống chỏi trời cao. 

Sự quyết định của Bồ Tát cứng nhu sắt, vững nhu núi. 
Ngài tự đặt ra những nguyên tắc để sống và không gì làm 
cho Ngài xa lìa nếp sống quy củ ấy. Khuyến khích làm điều 
thiện là một việc rất dễ, nhung không ai có thể xúi giục 
Ngài hành động nguợc lại nguyên tắc. Lắm khi Bồ Tát 
mềm mại và dịu dàng nhu một tai hoa, cũng có nhiều 
truờng hợp, Ngài tỏ ra vững chắc và cứng rắn như một tảng 
đá. 



Chương 41 - Ba-La-Mật (Parami) 


617 


9. Tâm Từ (Metta) 

Tâm Từ quan trọng nhất trong các Ba-La-Mật. 

Phạn ngữ Metta (Từ) có nghĩa là hiền lành, hảo tâm, từ 
ái hay tình huynh đệ. Metta là lòmh thành thật nguỡng 
nguyện rằng mồi chúng sanh, không trừ bỏ sanh linh nhỏ 
bé nào, đều đuợc an vui hạnh phúc. Chính Tâm Từ (Metta) 
đã thúc giục Bồ Tát từ khuớc sự giải thoát riêng rẽ của 
mình để cứu độ tha nhân. Tâm Ngài đã thấm nhuần tình 
thuong vô hạn vô biên đối với tất cả, không phân biệt giai 
cấp, chủng tộc, tôn giáo, nam nữ. Ngài là hiện thân của tình 
thuong đại đồng, không làm ai sợ mà cũng không sợ ai. 
Những con thú đon độc ở giữa chốn rừng là bạn thân của 
Ngài và chỉnh nhờ sống chung với loài cầm thú mà Ngài đã 
nuôi duỡng tình tuong thân, tuong ái ấy. Ngài luôn luôn 
ôm ấp trong lòng một tình thuong vô hạn đối với tất cả 
chúng sanh. 

Tâm Từ (Metta) trong Phật Giáo không phải sự trìu mến 
riêng một nguời (pema), cũng không phải tình thuong có 
liên quan đến xác thịt. Theo Phật Giáo, nguòi thù trực tiếp 
của Tâm Từ là lòng oán hận và nguời thù gián tiếp của 
Tâm Từ là lòng trìu mến luyến ái. Trìu mến sanh lo sợ và 
phiền muộn. Tâm Từ đem lại an vui, hạnh phúc. 

Nên ghi nhận rằng khi thực hiện Tâm Từ, ta không quên 
mình. Metta phải đuợc rải cho kẻ khác cũng nhu cho ta. 
Tâm Từ không phân biệt "ta" và "nguời". Tâm Từ trong 
Phật Giáo bao trùm toàn thể càn khôn vạn vật mà trong đó 
cũng có ta. Túc Sanh Truyện Mahã Dhammapala Jataka (số 
385) cho biết có một vị Bồ Tát tuổi trẻ kia rải Tâm Từ đồng 
đều, đến luôn cả nguòi cha tàn ác đã hạ lệnh hành hình 



618 


Phần 11 - Phật Pháp 


Ngài, đến tên đao phủ, đến người mẹ thân ái đang xót xa 
than khóc, và cũng rải cho chính bản thân từ tốn của Ngài. 

Tâm Từ có oai lực rất huyền bí, và oai lực nay có thể 
gieo ảnh hưởng cho những người ở gần và những người ở 
xa. Một tấm lòng trong sạch đã rải ra năng lực từ ái như 
vậy có thể đổi dữ ra lành, đổi ác ra thiện, có thể làm cho 
một con ác thú trở nên ngoan ngoản như chó, như mèo, làm 
cho kẻ hung tợn sát nhân trở thành một người hiền lành 
như thánh. 

Oai lực huyền bí ấy không phải tìm ở đâu xa lạ. Nó nằm 
trong phạm vi năng lực của mọi người. Chỉ một chút cố 
gắng là thực hiện được nó. 

Đức Phật đã có lần dạy: 

"Ta sống trên một ngọn núi, giữa đám sài lang hổ báo, 
và để tự bảo vệ không có gì khác hon Tâm Từ của ta. 
Chung quanh là sư tử, cọp, beo, nai, hưou các thứ. Ngoài ra 
là rừng rậm cỏ hoang, không có con vật nào sợ ta và ta 
cũng không sợ con vật nào. Chính oai lực của Tâm Từ nâng 
đõ, bảo vệ và giúp ta sống yên ổn." 

Khi ta thưong người, tức nhiên người thưong ta. Không 
có một động lực tưong phản nào, không có sự rung động 
thù nghịch nào, không có tư tưởng tría ngược nào có thể va 
chạm đến một người đã được hào quang của Tâm Từ bảo 
vệ. Tâm yên tĩnh là ta sống trong cảnh thiên đàng và cảnh 
thiên đàng ấy do chính ta tạo. 

Có Tâm Từ là có hạnh phúc, sống lân cận với người có 
Tâm Từ cũng được hưởng phần nào trạng thái mát mẻ. Neu 
thường ngày trau gioi và thể hiện Tâm Từ bằng lời nói và 
hành động, tự nhiên bức màn ngăn chận giữa "ta" và 



Chương 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


619 


"người" dần dần biến mất, và cái "ta" sẽ đồng nhất với toàn 
thể chúng sanh. Không còn "ta" nữa. Ta sẽ đồng hóa với tất 
cả (Sabbattata). Đó là mức cùng tột của Tâm Từ, Metta. 

Một người Phật tử thuần thành phải hành tâm "Từ" đối 
với mọi chúng sanh và phải tự mình đồng hóa với tất cả, 
không phân biệt giai cấp, tôn giáo, chủng tộc, nam nữ. Tâm 
Từ trong Phật Giáo phá tan mọi chấp trước giữa người và 
người. Đối với Phật tử chân chánh, không có người thân kẻ 
sơ, không có kẻ thù người lạ, không có hạng người bị 
ruồng bỏ, cũng không có hạng người cao sang quyền quý 
phải sợ sệt không dám động đến. Tâm Từ đại đồng của 
Phật Giáo căn cứ trên sự sáng suốt. Tâm Từ của Phật Giáo 
xây dựng tình huynh đệ vững chắc giữa tất cả chúng sanh: 
người Phật tử hẳn là một công dân thế giới vậy. 

10. Tâm Xả (Upekkha) 

Tâm Xả là Ba-La-Mật thứ mười. 

Phạn ngữ upekkha do hai căn "upa" và "ikkha" mà ra. 
"Upa" là đúng đắn, chân chánh, không thiên vị. "Ikkha" là 
trông thấy, nhận định, suy luận. Vậy Upekkha là trông thấy 
đúng đắn, nhận định chân chánh, suy luận vô tư, không 
luyến ái cũng không ghét bỏ. Không ưa thích cũng không 
oán giận. 

upekkha (Xả) ở đây không phải là "vô ký" như theo 
nghĩa thông thường của nó. "Xả" không phải là lạnh lùng, 
lãnh đạm, không màng đến thế sự, cũng không phải là tâm 
vô ký, không-vui-không-buồn. Xả Ba-La-Mật môn cực kỳ 
quan trọng, mà cũng rất khó thực hành, nhất là đối với hàng 
cư sĩ, những người còn phải lăn lóc trong thế gian vô 
thường, biến đổi. Khinh rẽ, phỉ báng, nguyền rủa, là thường 



620 


Phần II - Phật Pháp 


tình. Được và thua, danh thơm và tiếng xấu, ca tụng và 
khiển trách, lợi lộc và lồ lã, đau khổ và hạnh phúc đều là 
những việc thường xảy ra trong đời. Giữa những thăng 
trầm của thế sự, Bồ Tát luôn luôn giữ tâm bình thản. Giữa 
những cơn giông tố của trường đời, Bồ Tát không hề xúc 
động. Nghiệp cứng rắn và vững chắc như tảng đá to sừng 
sững giữa trời. Đó là Tâm Xả. 

Không vui cũng không buồn. Được ca tụng hay bị chê 
trách, Bồ Tát luôn luôn thản nhiên, vững như voi, mạnh 
như hổ. Tiếng động không làm Ngài run sợ. Miệng lằn lưỡi 
mối không làm Ngài xúc động. Như gió, thổi ngang màng 
lưới mà không bị vướng trong lưới, Ngài sống giữa chợ 
người mà không luyến ái những lạc thú huyền ảo và vô 
thường của đời người. Như hoa sen, từ bùn dơ nước đục, 
vượt lên trên bao nhiêu quyến rũ của thế gian, Ngài riêng 
sống trong không khí tự do, luôn luôn yên tĩnh, luôn luôn 
tinh khiết và an vui. 

"Trong hạnh phúc, trong phiền lụy, lúc thăng, lúc trầm, 
ta phải giữ tâm như đất. Cũng như trên đất ta có thể vất bất 
luận thứ gì, dầu chua, dầu ngọt, dầu sạch, dầu dơ, đất vẫn 
thản nhiên, một mực trơ trơ. Đất không giận, cũng không 
thương." 4 

Một đặc điểm quan trọng khác của Bồ Tát là đức tánh 
công minh, chánh trực. Trong lúc xét đoán, Ngài giữ được 
tâm Xả nên không bị ảnh hưởng của tham dục (chanda), 
sân hận (dosa), sợ sệt (bhaya) và si mê (moha) làm mù 
quáng. 


4 Warren, Buđhism in Translations. 




Chương 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


621 


Xuyên qua muời pháp Ba-La-Mật mà mội vị Bồ Tát đều 
cố gắng thực hành đến tột độ, ta coi thể nói rằng cuộc sống 
của một vị Bồ Tát là guơng hy sinh cao cả về kỷ luật 
nghiêm khắc, là từ bỏ tất cả những gì trần tục, là giác ngộ 
hoàn toàn, là nhẫn nhục, chân thật, không ngừng kiên trì nỗ 
lực, là một ý chí sắt đá, một tinh thần vững chắc và hoàn 
toàn bình thản. 

Ngoài muời Ba-La-Mật, Bồ Tát còn phải giữ tròn ba đức 
hạnh (cariya) là: 

- Buddhi Cariya, làm việc thiện với trí tuệ luôn luôn sáng 
suốt, 

- Natyattha Cariya, tích cực hoạt động để tạo an lành cho 
thân nhân quyến thuộc, và 

- Lokattha Cariya, phục vụ tất cả chúng sanh để huớng thế 
gian về chồ toàn thiện. 

Trong ba hạnh, hạnh thứ nhì là tạo an lành cho thân bằng 
quyến thuộc. Đây không phải là thiên vị, đặt bà con thân 
thuộc lên trên nguời khác, mà chỉ vì những nguời nay gần 
gũi, thân cận hon. Đây không phải là một hành động ích 
kỹ, mà là một việc làm họp lý. Giữ tròn ba đức hạnh tốt 
đẹp và thực hành đúng đắn muòi Ba-La-Mật, trôi dạt đó 
đây theo dòng nghiệp lực, sanh tử, tử sanh trong vô luợng 
kiếp, Bồ Tát dần dần vuợt qua những con bão táp của biển 
trầm luân sanh tử triền miên. 

Có khi Bồ Tát tái sanh làm Trời Đế Thích hoặc một vị 
Trời tuoi sáng nào. Lúc khác, Ngài trỏp xuống là nguời 
sang hay hèn, hoặc trở lại làm thú để rồi sau cùng, khi đã 
thực hiện tròn đủ muời pháp Ba-La-Mật, Ngài sanh lên 
cung trời Tusita (Đấu Xuất). Noi đây Ngài chờ đủ duyên 
kỳ, trở xuống trần gian lần cuối cùng để hoàn tất giai đoạn 



622 


Phần II - Phật Pháp 


tiến hóa đến bậc Chánh Đẳng Chánh Giác (Samrna 
Sambuddha). 

Không nên lầm tưởng Bồ Tát cố ý tái sanh trong nhiều 
cảnh giới khác nhau để thâu thập kinh nghiệm. Không ai 
tránh khỏi định luật nghiệp báo, và chỉ có luật Nhân Quả 
quyết định kiếp sống vị lai của một chúng sanh. Chỉ có chư 
Phật và chư vị A-La-Hán là không còn tạo nghiệp mới và 
không còn bị luân hồi quả báo. 

Tuy nhiên, nhờ phước báu dồi dào, Bồ Tát cũng có vài 
oai lực đặc biệt. Thí dụ như khi sanh vào cảnh Phạm Thiên 
mà đời sống ở cõi nay dài thăm thẳm, Ngài có thể dùng ý 
lực mạnh mẽ, chấm dứt đời sống ở đó và tái sanh vào một 
cảnh giới có thể hành mười Ba-La-Mật dễ dàng hon. 

Chú giải Túc Sanh Truyện (Jataka) ghi chép rằng ngoài 
cảnh giới mà Bồ Tát có thể dùng chí lực chuyển kiếp tái 
sanh vào đó (adhimutti-kalakiriya, cái chết theo ý muốn) 
còn có mười tám cảnh giới khác mà một vị Bồ Tát, dầu 
muốn dầu không, không bao giờ tái sanh vào. Thí dụ như 
Ngài không thể tái sanh vào hoàn cảnh câm hay điếc, hoặc 
làm một chúng sanh hoàn toàn tà kiến (niyata micchaditthi) 
tức là không tin tưởng noi định luật nhân quả. Bồ Tát có 
thể tái sanh vào cảnh thú, những dưới hình thức một con 
thú không lớn hon voi và không nhỏ hon chim mỏ nhác. 

Ngài có thể bị sa đọa vào một trong bốn khổ cảnh 
(apaya) nhưng không đến nổi phải lâm vào trạng thái cực 
kỳ khổ sở của cảnh nay. Bồ Tát không tìm cách tái sanh 
vào cảnh Vô Phiên thiên (Suddhavasa) là cảnh giới mà chư 
vị A Na Hàm, sau khi bỏ xác, về đó an nghỉ trước khi đạt 
thành quả vị A-La-Hán. Ngài cũng không muốn tái sanh 



Chirơng 41 - Ba-La-Mật (Pãrami) 


623 


vào những cảnh giới Vô sắc (arupaloka) vì nơi đây không 
có cơ hội để phục vụ. 

Ta lại có thể hỏi: "Một vị Bồ Tát có biết rằng trong vô 
lượng kiếp luân hồi, Ngài sẽ trở thành Phật không?" 

Đôi khi biết, lắm lúc Ngài cũng không biết. Theo Túc 
Sanh Truyện (Jataka), Bồ Tát Gotama biết trước rằng sau 
khi tận lực cố gắng, Ngài sẽ đắc Quả Phật. Truyện Visayha 
Setti Jataka (số 340) chép rằng một ngày kia Trời Đế Thích 
(Sakka) đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi tại sao Đức Phật lại có 
tâm lực vô cùng vô tận như vậy. Đức Phật trả lời rằng vì 
Ngài không có ý định riêng hưởng một hồng ân nào trong 
Tam giới (Dục Giới, sắc Giới, Vô sắc Giới) mà mục đích 
của Ngài là chứng Đạo Quả Tối Thượng, Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

Trái lại, trong vài kiếp khác, chẳng hạn như kiếp làm 
Jotipala 5 , chẳng những Ngài không nhớ đến chí nguyện cao 
cả của mình mà lại còn xúc phạm đến một vị Phật, Đức 
Phật Kassapa. Cũng nên nói thêm rằng chính Đức Phật 
Kassapa đã khai tâm điểm đạo, thọ ký cho Ngài lần cuối 
cùng. 

Chúng ta là những người đã tận dụng đời sống quý báu 
nay để phục vụ thế gian, chúng ta cũng có thể trở thành một 
vị Bồ Tát. Không nên nghĩ rằng lý tưởng của Bồ Tát, hay 
Bồ Tát Đạo, chỉ dành riêng cho một hạng người xuất 
chúng. Cái chi mà một người làm được, người khác cũng 
có thể làm được. Miễn là có đủ hùng lực và cố gắng cần 
thiết thì việc chi cũng có thể thành tựu. 


5 Majjhima Nikaya, Ghatikara Sutta, Kinh số 81. 




624 


Phần II - Phật Pháp 


Vậy, cũng nên nỗ lực tích cực lập công bồi đức để tạo 
trạng thái an lành cho ta và cho kẻ khác. Và cũng nên chọn 
lấy lý tưởng phục vụ cao cả và toàn thiện là mục tiêu cho 
đời sống. 

Phục vụ để trở nên hoàn toàn và hoàn toàn để phục 
vụ. 




Chương 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


625 


Chương 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 

"Được sanh trong cảnh người thật là hy hữu. 

Đời sống của chủng sanh quả là khốn khố. 

Chớ đế lỡ mất cơ hội nay." 

— Kinh Pháp Cú 


Con người là một chúng sanh huyền bí có nhiều tiềm 
năng phi thường. 

Có hai năng lực trái ngược luôn luôn tiềm tàng ngủ 
ngầm trong mồi người. Một, hướng về trạng thái cao 
thượng trong sạch, đặc tính của bậc thánh nhân và một, 
hướng về những điều tội lỗi nhơ bẩn, của kẻ sát nhân tàn 
bạo. Cả hai tiềm lực nay đều có thể phát sanh bất ngờ với 
một sức mạnh vô cùng hùng hậu. Xuất phát từ đâu? Nào ai 
biết. Chỉ biết rằng nó luôn luôn nằm bên trong ta, nhiều hay 
ít, mạnh hay yếu,tùy trường họp. 

Trong guồng máy phức tạp của con người, có cái tâm vô 
cùng dũng mãnh. Tâm chứa đựng một kho tàng đức hạnh 
và một hầm tật xấu. Người biết vun bồi đức hạnh là một 
phước lành cho nhân loại. Kẻ bị tật xấu chi phối là một đại 
họa. 

Những ai có chí hướng trở thành bậc vĩ nhân cao thượng 
và hữu ích, những ai muốn vượt lên trên đám đông quần 
chúng để phục vụ nhân loại bằng cách nêu gương lành 
trong sáng và ban bố những lời dạy hữu ích, những ai muốn 
tận dụng cơ hội quý báu được sanh làm người, đều cố gắng 
gia công gội rửa các tật xấu còn lại và phát triển những đức 
hạnh đang ngủ ngầm trong tâm. 




626 


Phần II - Phật Pháp 


Khi khai thác hầm mỏ là một điều khó. Đe tìm mỏ kim 
cương, mỏ dầu, hay một nhiên liệu quý báu khác, con 
người phải tốn hao biết bao nhiêu tiền của và công lao, phải 
trãi qua biết bao hiểm nguy gian khổ, đôi khi phải hy sinh 
cả mạng sống, để đào sâu trong đất. Nhưng, để khai thác 
kho tàng vô giá đang ngủ ngầm bên trong mình, chỉ cần 
kiên trì cố gắng và nhẫn nại gia công. Mọi người, dầu trai 
hay gái, sang hay hèn, đều có thể chuyên cần nồ lực và kiên 
tâm trì chí để thâu thập sự nghiệp quý báu kia, vì đó không 
phải là một di sản do ông cha truyền lại. 

Thế thường, ta coi tật xấu của con người là thiên tánh 
ngẩu nhiên bộc phát. Âu cũng là một điều lạ! Cũng lạ thay, 
tuy rằng đối chiếu với mồi tật xấu có một phẩm hạnh xác 
thực mà mọi người đều có thể thọ hưởng, ta lại không coi 
phẩm hạnh ấy là thông thường, phải có. 

Sân hận (Dosa) là một tật xấu có sức tàn phá vô cùng 
khốc liệt. Đối diện với lòng sân, tâm Từ (Metta) là một đức 
độ nhẹ nhàng êm dịu làm cho con người trở nên cao 
thượng, tuyệt luân. 

Hung bạo (Himsa) là một tật xấu khác đã gây nên biết 
bao tội ác và biết bao hành động bạo tàn trên thế gian. Tâm 
Bi (Karuna) là vị thuốc công hiệu để tiêu trừ bệnh hung 
bạo. 

Ganh tỵ (Issa) là chất độc cho cơ thể, vừa là động lực 
thúc đẩy con người vào những cuộc ganh đua nhơ bẩn và 
những hoàn cảnh tranh chấp hiểm nguy. Phương thuốc trị 
liệu nhiệm màu và công hiệu nhất để trị bệnh ganh tỵ là 
tâm Hỷ (Mudita). 

Bám níu vào những gì ưa thích, và bất toại nguyện với 
những điều không vừa lòng làm cho tâm mất bình thản. Do 



Chirơng 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


627 


Sự phát triển tâm Xả (Upekkha), hai tệ đoạn trên sẽ bị tiêu 
diệt dần dần. 

Phạn ngữ "Brahma Vihara" có nghĩa là lối sống cao 
thượng, trạng thái cao siêu, hoặc cho nưong tựa của bậc 
thánh nhân. Ta gọi là Tứ Vô Lượng Tâm. 

Tứ Vô Lượng Tâm giúp con người trở nên toàn thiện và 
có lối sống của bậc thánh, trong kiếp hiện tại. Tứ Vô 
Lượng Tâm có khả năng biến đổi người thường ra bậc siêu 
nhân, phàm ra thánh. 

Neu mồi người đều cố gắng công thực hành Tứ Vô 
Lượng Tâm, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, nam nữ 
v.v... quả địa cầu nay sẽ trở thành một thiên đàng, trong đó 
tất cả chúng sanh chung sống an vui trong tình huynh đệ, 
và mồi người sẽ là một công dân lý tưởng trong một thế 
giới thanh bình an lạc. 

Bốn đức độ cao thượng ấy cũng được gọi là 
"Appamanna", rộng lớn bao la, vì Từ, Bi, Hỷ, Xả không bờ 
bến, không biên cưong, không bị hạn định. Tứ Vô Lượng 
Tâm bao trùm tất cả chúng sanh, không trừ bỏ một sanh 
linh nhỏ bé nào. Từ, Bi, Hỷ, Xả là vô lượng, vô biên. 

Dầu theo tôn giáo nào hay hấp thụ văn hóa nào, mồi 
người đều có thể trau gioi bốn đức độ nhẹ nhàng êm dịu ấy 
để trở nên một phước lành, cho mình và cho kẻ khác. 

1. Tâm Từ (Metta) 

Trạng thái cao thượng đầu tiên là tâm "Từ ", tiếng PãỊĩ là 
Metta, Sanskrit là Maitri. 

Nghĩa trắng của Metta là cái gì làm cho lòng ta êm dịu. 
Metta là tâm trạng của người bạn tốt. Metta là lòng thành 



628 


Phần II - Phật Pháp 


thật ước mong rằng tất cả chúng sanh đều được sống an 
lành hạnh phúc. Metta có khi cũng được định nghĩa là lòng 
mong mỏi chân thành của người bạn hiền, thành thật muốn 
cho bằng hữu mình được an vui hạnh phúc. 

"Tâm Từ phải được rãi khắp đồng đều cho mọi chúng 
sanh, phải bao trùm vạn vật, phải sâu rộng và đậm đà như 
tình thưong của bà từ mẫu đối với người con duy nhất, săn 
sóc, bảo bọc con, dầu nguy hiểm đến tánh mạng cũng vui 
lòng." — Metta Sutta (Kinh Từ Bi). 

So sánh tâm Từ với tình mẫu tử trong đoạn kinh Metta 
Sutta (kinh Từ Bi), Đức Phật không đề cập đến lòng trìu 
mến ít nhiều vị kỷ của người mẹ. Ngài chỉ nhắm vào sự 
mong mỏi thành thật của bà mẹ hiền, mong muốn cho 
người con duy nhất của mình được sống an lành. 

Tâm Từ (Metta) không phải sự yêu thưong thiên về xác 
thịt, cũng không phải lòng trìu mến, luyến ái một người 
nào. Tình dục và luyến ái là nguyên nhân của bao nhiêu 
phiền muộn. 

Tâm Từ (Metta) không phải là tình thưong riêng biệt đối 
với láng giềng, bởi vì người có tâm Từ không phân biệt 
người thân, kẻ so. 

Tâm Từ (Metta) không phải chỉ là tình huynh đệ rộng rãi 
giữa người và người, mà phải bao trùm tất cả chúng sanh, 
không trừ bỏ sanh linh bé nhỏ nào, bởi vì loài cầm thú, các 
người bạn xấu số của chúng ta, cũng cần nhiều đến sự giúp 
đõ và tình thưong của ta. 

Tâm Từ (Metta) không phải là tình đồng chí, không phải 
là tình đồng chủng, không phải là tình đồng hưong, cũng 
không phải là tình đồng đạo. 



Chương 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


629 


Tình đồng chí chỉ biết những người cùng một chí hướng 
chánh trị, một chủ nghĩa, hay một đảng phái như Dân Chủ, 
Cộng Hòa, Xã Hội v.v... 

Tình đồng chủng chỉ giới hạn giữa những người cùng 
một chủng tộc, một da màu. 

Tình đồng hương chỉ có giữa những người cùng một 
quốc gia. Đôi khi vì tinh đồng chủng con người nhẫn tâm 
tàn sát đến đàn bà và trẻ con, chỉ vì những người vô tội nay 
không được diễm phúc có đôi mắt xanh và tóc vàng như 
họ. Người da trắng có cảm tình riêng với người da trắng. 
Người da đen có cảm tình riêng với người da đen, người da 
vàng với người da vàng, người da đỏ với người da đỏ v.v... 
Cũng có khi vì một mặc cảm nào, một dân tộc đem lòng 
nghi kỵ và lo sợ một giống dân khác. Lắm lúc, để chứng 
minh rằng dân tộc mình cao troi hơn dân tộc khác, con 
người không ngần ngại dùng những phương tiện tàn ác như 
gây chiến tranh, dội bom, nhã đạn, tiêu hủy cả triệu sanh 
linh. Nhân loại ngày nay vẫn không bao giờ có thể quên 
những thảm trạng đã xảy diễn trong thời Thế Chiến Thứ 
Nhì vừa qua. 

Cùng một quốc gia, cũng có những tâm trạng hẹp hòi, 
hợp lại thành từng nhóm để gây nên cái mà chúng gọi là 
tình huynh đệ giữa những người cùng một giai cấp xã hội, 
một thứ tình thương chỉ nằm vỏn vẹn trong phạm vi nhỏ 
hẹp của một số người có quyền thế, để đàn áp một hạng 
người khác đến độ không cho phép họ hưởng những nhân 
quyền sơ đẳng, chỉ vì những người nay rủi ro phải sanh 
trưởng trong một giai cấp hạ lưu. Chính hạng người thượng 
lưu kia mới đáng thương hại, vì họ là những người chỉ biết 
sống hẹp hòi bưng bít. 



630 


Phần II - Phật Pháp 


Tâm Từ (Metta) cũng không phải là tình huynh đệ giữa 
những người cùng một tôn giáo. Bởi sự hiểu biết hẹp hòi, 
gọi là "tình đồng đạo", bao nhiêu đầu người đã roi, bao 
nhiêu vĩ nhân đã bị tù đày và đối xử khắc nghiệt. Bởi tình 
đồng đạo hẹp hòi, bao nhiêu người phải bị thiêu sống một 
cách tàn nhẫn chỉ vì thành thật nói lên ý tưởng của mình. 
Bao nhiêu hành động hung bạo, bao nhiêu chiến tranh tàn 
khốc, đã làm hoen 0 lịch sử nhân loại cũng vì tình đồng đạo 
hẹp hòi. 

Cho đến thế kỷ thứ hai mưoi nay mà người ta cho là 
sáng suốt, nhân loại vẫn còn chứng kiến những vụ tranh 
chấp võ trang, mà nguyên nhân chỉ vì những người theo tôn 
giáo nay không ép buộc được những người khác tư tưởng 
như mình. Con người ghen ghét nhau, thù hận nhau, chém 
giết lẫn nhau, chỉ vì không cùng chung sống được với nhau 
dưới một nhãn hiệu. 

Neu vạn nhất, vì không đồng tín ngưỡng mà những 
người khác tôn giáo với nhau không thể nhìn nhau như anh 
chị em trong một đại gia đình, thì sứ mạng của tất cả các vị 
giáo chủ trên thế gian nay hẳn thật đã thảm bại chua cay. 

Tâm Từ êm dịu vượt hẳn lên trên các tình huynh đệ hẹp 
hòi ấy. Phạm vi của tâm Từ không bờ bến, không biên 
cưong, không hạn định. Tâm Từ không có bất luận một loại 
kỳ thị nào. Nhờ tâm Từ mà ta có thể xem tất cả chúng sanh 
là bạn hữu, và khắp noi trên thế gian như chồ chôn nhau cắt 
rún. Tựa hồ như ánh sáng mặt trời, bao trùm vạn vật, tâm 
Từ cao thượng rãi khắp đồng đều phước lành thâm diệu cho 
mọi người, thân cũng như sơ, bạn cũng như thù, không 
phân biệt giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, hư hèn hay đạo 
đức, người hay thú. 



Chương 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


631 


Người có tâm Từ vô lượng vô biên như thế ấy là Đức 
Phật, Ngài đã tận tâm tạo an lành hạnh phúc cho tất cả 
những người thân yêu kính mộ Ngài cũng như những người 
ganh tỵ, oán ghét, và những người âm mưu ám hại Ngài. 

Tâm Từ của Đức Phật đối với Rãhula (La Hầu La), con 
Ngài, không có chút gì khác hon là đối với Devadatta (Đe 
Bà Đạt Đa), người đã coi Ngài là thù nghịch và với Đại 
Đức Ananda (A Nan), vị thị giả thân tín rất kính mến 
Ngài... 

Tâm Từ bao la rộng rãi, đồng đều, đối với chính mình 
cũng như đối với những người thân cận, những người 
không quen biết, và những người có ác ý đối với mình. 
Như chàng kia đi trong rừng với một người bạn, một người 
không quen biết, và một người thù, gặp một tướng cưóp dữ 
tợn. Tên cưóp quyết định phải giết một người. Neu anh 
chàng chịu hy sinh mạng sống để cứu các bạn đồng hành 
thì ra anh thiếu tâm Từ đối với chính mình. Neu anh tính 
rằng một trong ba người kia đáng chịu hy sinh thì anh lại 
không có tâm Từ đối với người ấy. 

Tâm Từ là như vậy. Có lòng từ ái đối với người khác 
không có nghĩa là phải quên mình. Hy sinh mạng sống 
mình vì một lợi ích nào là một đức độ cao thượng khác, và 
không chấp ngã là một loại tâm cao thượng khác nữa. Đó là 
quan điểm tế nhị mà ta không nên lầm lộn. 

Người thực hiện tâm Từ đến mức cùng tột sẽ thấy mình 
đồng hóa với tất cả chúng sanh, không cón sự khác biệt 
giữa mình và người. Cái gọi là "Ta" lần lần mở rộng, lan 
tràn cùng khắp càn khôn vạn vật. Mọi sự chia rẽ đều tiêu 
tan, biến mất như đám sưong mờ trong nắng sáng. Vạn vật 
trở thành một, đồng thể, đồng nhất. 



632 


Phần II - Phật Pháp 


Thật ra không có ngôn ngữ nào diễn tả đúng nghĩa chữ 
"Metta" trong tiếng PãỊĩ. Thiện ý, từ ái, hảo tâm, bác ái, là 
những danh từ tạm gọi là đồng nghĩa với Metta mà thôi. 

Nghịch nghĩa với Metta là sân hận, ác ý, thù oán, ghen 
ghét. Tâm Từ và sân hận không thể cùng phát sanh cùng 
một lúc. Thù oán cũng không có thể chứa đựng Metta. 

Đức Phật dạy rằng: 

"Không thể lấy thù oán để diệt sân hận, chỉ có tâm Từ 
mới dập tắt lòng sân." 

Không những dập tắt được lòng sân, tâm Từ (Metta) còn 
diệt trừ các mầm tư tưởng bất thiện đối với người khác. 
Người có tâm Từ (Metta) không bao giờ nghĩ đến làm hại, 
làm giảm giá trị, hoặc bài xích ai, không bao giờ sợ ai, 
cũng không bao giờ làm ai sợ. 

Kẻ thù gián tiếp thường mang lốt bạn của tâm Từ một 
cách sâu ẩn bất ngờ là lòng trìu mến vị kỹ. Neu quan niệm 
không đúng, tâm Từ có thể dễ dàng trở thành luyến ái. Kẻ 
thù gián tiếp nay thật là tế nhị mà cũng thật hiểm độc. Nó 
hành động như một người ẩn núp trong rừng sâu hay ở sau 
một sườn núi để chờ co hợi ám hại một người khác. Trìu 
mến đem lại đau khổ. Tâm Từ chỉ tạo an lành hạnh phúc. 

Đây là điểm tế nhị mà ta không nên hiểu lầm. Cha mẹ 
thưong yêu trìu mến con, con trìu mến thương yêu cha mẹ, 
vợ mến chồng, chồng mến vợ. Tình thương và tâm luyến ái 
giữa những người thân yêu là lẽ thường, là một sự kiện tự 
nhiên. Thế gian không thể tồn tại nếu không có tình 
thương. Nhưng tình thương luyến ái luôn luôn ích kỷ, hẹp 
hòi, không sánh được với tâm Từ là tình thương đồng đều 



Chirơng 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


633 


đối với tất cả chúng sanh trong vũ trụ bao la. Do đó, tâm 
Từ không đồng nghĩa với tình thưong ích kỷ. 

Cố ý mong muốn làm cho kẻ khác được yên vui là đặc 
điểm quan trọng của tâm Từ. Người có tâm Từ luôn luôn 
cố gắng tạo an lành cho tất cả chúng sanh, chỉ thấy những 
gì tốt đẹp noi mọi người và không bao giờ nhìn phần xấu 
xa hư hỏng của một ai. 

Tâm Từ đem lại nhiều quả phúc: 

1. Người có tâm Từ luôn luôn ngủ được an vui. Ngủ với 
tâm trạng tho thói, không giận hờn, không lo âu sợ sệt, tự 
nhiên giấc ngủ sẽ đến dễ dàng. Mồi người đều có thể kinh 
nghiệm. Người có tâm Từ nhắm mắt là ngủ, và ngủ ngon 
lành. 

2. Khi ngủ với tâm an lành, tự nhiên lúc tỉnh giấc, thức 
dậy cũng với tâm an lành, với gưong mặt vui vẽ. 

3. Người có tâm Từ không chiêm bao mộng mị, thấy 
những điều xấu xa, ghê tợn. Dầu có nằm mộng cũng thấy 
điều lành. 

4. Người có tâm Từ đối với kẻ khác, tất nhiên sẽ gặt hái 
những tình cảm ưu ái của mọi người. Khi nhìn vào gưong, 
nếu mặt ta vui vẽ hiền lành, phản ánh của nó sẽ hiền lành 
vui vẽ. Trái lại, nếu mặt ta cau có quạu quọ, phản ảnh của 
nó ắt cũng cau có quạu quọ. Cùng một thế ấy, thế gian bên 
ngoài là phản ánh của những hành vi, tư tưởng thiện hay ác 
của con người. Người hèn hạ xấu xa chỉ biết nhìn vào tội 
lỗi của kẻ khác. 

Một thi hào người Anh đã viết ra những dòng tho rất đẹp 
đẽ và thâm thúy có nhiều ý nghĩa: 



634 


Phần II - Phật Pháp 


Tôi nhìn anh tôi qua kỉnh hiến vỉ của sự Chỉ Trích và tôi 
nói. "Anh tôi quả thật thô lỗ!" 

Nhìn anh tôi qua kỉnh viễn vọng của sự Khỉnh Bỉ và tôi 
nói. "Anh tôi quả thật bé nhỏ thấp hèn " 

Rồi tôi nhìn vào "Tấm Gương Chân Lý" Và tỏi nói, "Anh 
tôi thật giong hệt như tôi." 

Trong con người tốt nhất cũng có những điểm khuyết, 
mà trong con người xấu nhất cũng có những điểm tốt. Tại 
sao ta chỉ nhìn phần xấu xa tội lỗi mà không để ý đến phần 
tốt của người? Neu mồi người đều nhìn vào phần tốt đẹp 
của nhau, nhân loại đã tìm được nguồn hạnh phúc dồi dào 
vậy. 

5. Người có tâm Từ chắc chắn là bạn thân của nhân loại 
mà cũng là bạn thân của tất cả chúng sanh. Loài cầm thú 
cũng lấy làm vui thích được sống gần những bậc hiền nhân 
đạo đức. Càc vị tu sĩ sống đon độc một mình ở chốn rừng 
sâu, giữa đám sài lang hổ bao, chỉ nhò có tâm Từ để tự bảo 
vệ. Đức Phật có lần nói rằng: 

"Như Lai sống trên một ngọn núi, giữa đám sư tử, cọp, 
beo, nai hưou, các thứ, giữa rừng rậm cỏ hoang. Không 
một con vật nào sợ Như Lai mà Như Lai cũng không sợ 
con vật nào. Chính nhờ oai lực của tâm Từ nâng đỡ, bảo vệ 
và giúp Như Lai sống yên ổn." 

6. Khi thực hành đúng mức, tâm Từ có khả năng đổi dữ 
ra lành. Thuốc độc không hại được người có tâm Từ , ngoại 
trừ trường hợp người ấy phải trả một nghiệp xấu đã tạo 
trong quá khứ. Tâm Từ giúp hành giả thêm sức khỏe và 
ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu xa từ bên ngoài. Tư tưởng 
độc ác đầu độc con người. Tư tưởng trong sạch giúp con 
người trở nên lành mạnh. 



Chương 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


635 


Kinh sách có chép lại chuyện bà Suppiya, một tín nữ 
giàu lòng bi mẫn và có tâm đạo nhiệt thành. Bà Suppiya 
mang một vết thuơng nặng trên vế. Hôm nọ, Đức Phật đi 
bát đến truớc nhà, đuợc chồng bà cho biết rằng bà đang 
lâm bệnh không thể ra đảnh lễ Ngài. Đức Phật bảo cứ đua 
bà ra. Bà cố gắng đi lần ra cửa. Vừa thấy mặt Đức Phật, vết 
thuong bà bồng dung lành lại, bà trở nên khỏe mạnh nhu 
thuờng. Chíng lòng thành kính trong sạch của bà khi đuợc 
diện kiến Đức Phật, hợp với năng lực của tâm Từ mà Đức 
Phật rải đến, đã cứu bà khỏi bệnh. 

Một đoạn kinh khác thuật rằng khi Đức Phật trở về quê 
nhà lần đầu tiên, con Ngài là Rãhula (La Hầu La), lúc ấy 
vừa lên bảy, đến gần Ngài và bạch: 

"Bạch đức Xa Môn, chỉ cái bóng của Ngài cũng đủ làm 
con mát mẽ lạ thuờng." 

Tâm Từ của Đức Phật bao trùm lấy cậu bé Rãhula và có 
một năng lực hấp dẫn mạnh mẽ làm cho cậu vô cùng cảm 
kích. 

7. Nguời có tâm Từ luôn luôn đuợc chu Thiên hộ trì. 

8. Tâm Từ đuợc an trụ dễ dàng, vì không bị những tu 
tuởng trái nguợc khuấy động. Với tâm thanh bình an lạc, 
nguời có tâm Từ sẽ sống ở cõi trời, và cõi trời ấy chính ta 
tạo ta. Chí đến những ai lân cận tiếp xúc với nguời có tâm 
Từ cũng chứng nghiệm đuợc phuớc lành ấy. 

9. Nguời có tâm Từ guong mặt tuoi sáng vì guong mặt 
là phản ánh của nội tâm. Lúc giận, máu trong co thể chạy 
mau gấp đôi ba lần lúc bình thuờng, trở nên nóng, dồn lên 
làm đỏ mặt tía tai. Tâm Từ trái lại làm loại cho ti nh thần 
vui vẽ, thân có cãm giác thoải mái an lành, máu đuợc thanh 



636 


Phần II - Phật Pháp 


lọc trong sạch và gương mặt hiền từ dễ mến. Kinh sách 
chép rằng sau khi Đức Phật thành tựu Đạo Quả Phật, trong 
lúc ngồi tham thiền, suy luận về pháp Nhân Quả Tương 
Quan (Patthana), tâm hoàn toàn an trụ và máu trong cơ thể 
tuyệt đối thanh tịnh. Lúc ấy, từ bên trong pháp thân Ngài 
phát tủa ra những ánh hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, và 
màu cam, bao phủ lấy Ngài. 

10. Người có tâm Từ đến lúc lìa đời cũng được an vui, vì 
trong lòng không chứa chấp tư tưởng sân hận. Sau khi tắt 
thở, gương mặt tươi tỉnh ấy là phản ánh của sự ra đi vui vẽ 
an toàn. 

11. Chết an vui, người có tâm Từ sẽ tái sanh vào cảnh 
giới nhàn lạc. 

Neu đã đắc Thiền (Jhãna), người ấy sẽ tái sanh vào cảnh 
giới của chư Phạm Thiên. 

Năng Lực Của Tâm Từ (Metta) 

Ngoài những lợi ích có tánh cách vật chất, tâm Từ còn 
có năng lực hấp dẫn mạnh mẽ phi thường. Tâm Từ có thể 
gieo những ảnh hưởng tốt đẹp từ xa đến một người khác. 
Mọi người đều cảm thấy yên vui khi ở gần người lành. 

Một hôm, Đức Phật đến chồ nọ. Trong hàng các thân 
hào đến đảnh lễ Ngài , có một trưởng giả tên Roja, trước 
kia là bạn thân của Đức Ananda. Thấy Roja, Đại Đức 
Ananda nói: "Sư lấy làm vui mà thấy Roja hôm nay đến 
đây đảnh lễ ra mắt chào mừng Đức Phật." Roja liền trả lời: 
"Thật ra tôi đến đây không phải tỏ lòng thảnh kính Đức 
Phật. Sở dĩ chúng tôi đến đây hôm nay là vì chúng tôi đánh 
cuộc với nhau rằng người nào không đến đảnh lễ Đức Phật 



Chương 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


637 


sẽ bị phạt năm trăm đồng vàng. Chính vì sợ mất tiền mà tôi 
đến." 

Đức Ananda lấy làm thất vọng, đến bạch tự sự cho Đức 
Phật rỏ và xin Ngài tế độ người bạn thân của mình. Đức 
Phật liền rãi tâm Từ đến Roja, rồi trở về tịnh thất. 

Lúc ấy Roja thấy khắp thân châu mình đượm nhuần một 
luồng cảm xúc mát mẽ lạ thường, dường như từ Đức Phật 
đưa đến. Bị cảm kích quá mạnh, chàng không thể cưỡng 
kháng lại ý muốn gặp ngay Đức Phật. Không khác nào bò 
con chạy theo mẹ, Roja chạy vào chùa, từ tịnh thất nay đến 
tịnh thất kia, để tìm Đức Phật. Được chỉ dẫn đến noi, Roja 
gỏ cửa. Cửa vừa mở, ông lật đật đảnh lễ Đức Phật, rồi nghe 
Đức Phật giảng pháp và xin quy y. Đó là một trường hợp 
cho thấy rằng tâm Từ có sức hấp dẫn thật mạnh mà mỗi 
người đều có thể chứng nghiệm, tùy theo khả năng của 
mình, vì cũng như các đức tánh khác trong Tứ Vô Lượng 
Tâm, tâm Từ luôn luôn tiềm tàng ngủ ngầm bên trong mọi 
người. 

Trong một tích chuyện khác, có người muốn hại Đức 
Phật, cho voi uống rượu đến say rồi lùa chạy ngay lại phía 
Ngài. Con voi hung tợn cắm đầu chạy đến Đức Phật, định 
làm dữ. Thản nhiên, Đức Phật rải tâm Từ đến con voi và 
chế ngự trong khoảnh khắc. 

Và sau đây là một mẩu chuyện cho thấy đến mức độ nào 
một vị Bồ Tát có thể rải tâm Từ vô lượng đến những người 
ở quanh mình, khi cha Ngài hạ lệnh giết Ngài. Bồ Tát nghĩ 
như thế nay: 

"Đây là co hội quý báu để ta thực hành tâm Từ. Đứng 
trước đây là cha ta. Mẹ ta đang khóc than thê thảm. Kìa là 
đao phủ sẵn sáng hành quyết ta, và ta đây là nạn nhân đang 



638 


Phần II - Phật Pháp 


đứng ở giữa. Ta phải rãi tình thương đồng đều đến tất cả 
bốn người. Ngưỡng nguyện cha ta khỏi phải chịu quả xấu 
do hành động hung ác nay gây ra. Mong cầu cha ta, mẹ ta, 
tên đao phủ, và ta, được hạnh phúc an vui, không đau khổ, 
không bệnh tật, không gây oan trái. Nhờ năng lực tâm Từ 
nay, ngưỡng nguyện rằng ngày kia ta sẽ thành Phật." 

Trong Vô Lượng Tiền Kiếp, một ngày kia, khi Đức Phật 
còn là Bồ Tát, đang hành Nhẫn nhục Ba-La-Mật trong ngự 
uyển. Hôm ấy nhà vua say rượu. Muốn thử xem hạnh nhẫn 
nhục của Ngài đến đâu, vua truyền lệnh cắt tay và chân 
Ngài. Ngài vẫn điềm nhiên, lặng lẽ hành pháp nhẫn. Vua 
lấy làm tức giận, dùng chân đá vào ngực Ngài . Ngài ngã 
gục trên vũng máu, hoi hóp thở những hơi thở cuối cùng, 
nhưng lòng vẫn bảo lòng: 

"Người như ta không bao giờ sân hận, thù oán." 

Một vị tỳ khưu xứng đáng phải có tâm Từ rộng rãi bao 
la. Không đào đất cũng không bảo người đào, vì sợ rủi ro 
làm chết côn trùng. Vị tỳ khưu chân chánh cũng không 
uống nước chưa lọc. Lời dạy sau đây của Đức Phật cho ta 
một ý niệm thế nào là một tâm Từ mà một vị tỳ khưu nên 
có: 

"Neu có bọn cướp hung tợn dùng cưa cưa con ra từng 
mảnh và nếu con sanh tâm tức giận hoặc căm thù kẻ cưóp, 
chính lúc ấy con đã không thực hành lời dạy của Như Lai." 

Quả thật rất khó chịu đựng và nhẫn nại đến mức ấy. 
Nhưng đó là mức sống lý tưởng mà Đức Phật trông đợi 
hàng đệ tử Ngài cố gắng thành đạt. Chính Đức Phật đã nêu 
gương lành cao thượng. Ngài dạy: 



Chương 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


639 


"Như đàn voi lâm trận không kể lằn tên mũi đạn, ta phải 
can đảm chịu đựng những sự bất hạnh của đời. Phần lớn 
nhân loại sống ngoài khuôn khổ giới luật. Ta phải có thái 
độ của đàn voi lâm trận: mạnh tiến giữa rừng gưom đao 
giáo mác, bình tĩnh hứng lấy những nỗi chua cay của đời, 
và thản nhiên vững bước trên đường phạm hạnh." 

Chúng ta đang sống trong một thế gian hồn loạn, giữa 
những tình thế căng thẳng và luôn luôn lo sợ hiểm họa 
chiến tranh. Các quốc gia ngày nay ráo riết võ trang chống 
đối lẫn nhau và nhân loại không ngớt phập phồng chờ đợi 
một loại võ khí nguyên tử thình lình từ không trung roi 
xuống. 

Trong giờ phút nay, thế gian ắt đang trông đợi một tâm 
đại từ bi cứu khổ đễ mỗi người được sống an lành trong 
cảnh thái bình và thuận hòa trong tình huynh đệ. 

Ta tự hỏi: "Trước sự hăm dọa của bom đạn, trên thực tế 
có thế nào ta bình thản thực hành tâm Từ được không?" 
Một người thường có thể làm gì để chống lại đám mưa 
bom? Trong tay không có một món vũ khí, người dân 
thường có thể làm gì để chặn đứng lằn tên mũi đạn? 

Trước cái chết sắp đến, tâm Từ của Phật Giáo là một khí 
giới ôn hòa và hữu hiệu để ngăn ngừa bom đạn. 

Neu các quốc gia hiếu chiến khứng chịu đem tâm Từ 
thay thế vũ khí để cai trị thế gian bằng công lý và tình 
thương, thay vì bạo lực cường quyền, thì nhân loại ắt được 
an cư lạc nghiệp và hạnh phúc lâu dài. 

Sau đây là một vài chỉ dẫn thực tế để thực hành tâm Từ. 



640 


Phần II - Phật Pháp 


Trước tiên, hành giả phải gieo trồng tâm Từ cho chính 
mình. Muốn vậy, phải rãi khắp thân và tâm những tư tưởng 
an vui hạnh phúc. Hành giả tưởng niệm: 

"Tâm tôi rất yên tĩnh, thân tôi rất an vui. Tôi không bệnh 
họan, không phiền não, không lo âu, không sân hận. Tôi thể 
hiện tâm Từ. Hào quang từ ái bao phủ chung quanh tôi, dập 
tắt mọi tư tưởng ích kỹ, mọi xúc động thù nghịch. Tôi 
không còn cảm xúc trước con xung nộ xấu xa của kẻ khác. 
Tôi đáp lại cái xấu bằng cái tốt, sân hận bằng tâm Từ." 

Hằng ngày rèn luyện tinh thần như thế, dần dần hành giả 
trở nên vô cùng quãng đại, quên tất cả những điều xấu xa 
của kẻ khác và giữ tâm hoàn toàn trong sạch, không còn 
bọn nho sân hận, oán thù. 

Ánh sáng hạnh phúc tủa ra khắp thân châu, hành giả ban 
rải hạnh phúc ấy đến người khác bằng những tư tưởng an 
lành và bằng những hành động vị tha, thể hiện tâm Từ, 
trong cuộc sống hằng ngày. 

Khi tâm được an vui và không bị những tư tưởng sân 
hận làm chao động, hành giả sẽ dễ dàng rãi tâm Từ đến cho 
kẻ khác. Ta không thể cho ai một vật mà chính ta không có. 
Trước khi muốn làm cho người khác được an vui, chính 
hành giả phải được an vui, phải biết làm thế nào cho mình 
được an vui. Hành giả rãi tâm Từ đến thân bằng quyến 
thuộc, riêng từng người, rồi đến toàn thể, và ước mong mọi 
người đều lành xa phiền não, bệnh tật, lo âu, sân hận. 

Hành giả cũng rãi tâm Từ đến bạn bè và những người 
không quen biết và thành thật ước mong cho những người 
nay, như trước kia đã ước mong cho mình và thân bằng 
quyến thuộc mình được an vui, hạnh phúc và lánh xa phiền 
não, bệnh tật, lo âu, sân hận. 



Chương 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


641 


Sau cùng, mặc dầu là khó, hành giả rãi tâm Từ đến cho 
những nguời có ác ý với mình, nếu có. Rãi tâm Từ đến 
những nguời coi mình là thù nghịch, lấy thái độ ôn hòa đối 
lại những cử chỉ bất hòa là hành động của bậc anh hùng 
quân tử, đáng đuợc làm guong cho đời. Đức Phật dạy: 
"Hãy giữ tâm luôn luôn trong sạch giữa đám nguời đầy thù 
hận." 

Hành giả rãi tâm Từ đến tất cả chúng sanh, không phân 
biệt chủng tộc, màu da, nam hay nữ, không trừ bỏ một loài 
cầm thú nhỏ nhen câm điếc nào. Hành giả tự đồng hóa với 
tất cả, tự mình chan hòa trong toàn thể, thấy vạn vật và 
mình là một. Tâm không còn một điểm vị kỹ, hành giả đã 
vuợt lên mọi hình thức chia rẽ riêng tư. Không bị giam hãm 
trong những tư tưởng hẹp hòi, không chịu ảnh hưởng của 
tinh thần đấu tranh giai cấp, quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, 
hành giả nhìn tất cả mọi người là bạn đồng hành trong đại 
trùng dưong mà ta gọi là đời sống của muôn loài vạn vật. 

2. Tâm Bi (Karuna) 

Đức tánh thứ nhì giúp con người trở nên cao thượng là 
tâm Bi. 

Bi là động lực làm cho tâm rung động trước sự đau khổ 
của kẻ khác, là cái gì thoa dịu niềm khổ đau sầu não của 
người. Đặc tánh của tâm Bi là ý muốn giúp người khác 
thoát khỏi một cảnh khổ. 

Lòng người có tâm Bi thật là mềm dịu, hon cả những tai 
hoa. Ngày nào chưa cứu giúp được kẻ khác, tâm Bi không 
hề thỏa mãn. Lắm khi, để làm êm dịu nỗi khổ đau của kẻ 
khác, người có tâm Bi không ngần ngại hy sinh đến cả 



642 


Phần II - Phật Pháp 


mạng sống mình. Sự tích Túc Sanh Truyện Vyaghri Jakata' 
đã nêu lên cho ta gương lành của một vị Bồ Tát hiế thân để 
cứu một con cọp mẹ và bầy cọp con khỏi chết đói. 

Chỉnh do nhờ tâm Bi mà con người có thể hoàn toàn vị 
tha trong khi phục vụ. Người có tâm Bi không sống riêng 
cho mình, mà lúc nào cũng sống cho kẻ khác và luôn luôn 
tìm cơ hội để giúp đời, nhưng không bao giờ mong được 
đền ơn đáp nghĩa. 

Đối tượng của tâm Bi là gì? 

Những kẻ nghèo nàn đói rách, những người túng thiếu 
cơ hàn, đau ốm, cô đơn, dốt nát, hư hèn, người có đời sống 
bẩn thỉu buông lung, là hạng người cần đến tâm Bi của 
những tấm lòng trắc ẩn cao thượng, không luận nam nữ, 
không phân biệt chủng tộc, giai cấp hoặc tôn giáo. 

Phần đông người Á Châu và Phi Châu là dân tộc nghèo. 
Ở Âu Châu, Úc Châu và Mỹ Châu, dân chúng sống tương 
đối sung túc dễ dàng hơn. Có nhiều quốc gia giàu về vật 
chất mà nghèo về tinh thần. Cũng có những dân tộc khác 
nghèo về vật chất mà giàu về tinh thần. Chẳng luận tinh 
thần hay vật chất, bổn phận cao cả của người giàu là giúp 
đỡ kẻ nghèo. Biết bao nhiêu đàn ông, đàn bà, trẻ em, đang 
sống trong cảnh cơ hàn, thiếu thốn đến cả những vật dụng 
cần thiết. Neu các địa phú gia đem tiền của dư dả ra giúp 
đỡ cho hạng người nay, công tác từ thiện ấy không đến nổi 
làm tổn hao tài sản của họ. 

Ngày kia, có chàng sinh viên trẻ tuổi về nhà xin phép mẹ 
gỡ bức màn treo trên cửa để cho một người nghèo khó, đói 
rách. Chàng nói rằng không có bức màn nay, cái cửa không 


1 Xem Chương 42 




Chirơng 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


643 


đến nổi phải chịu lạnh, nhưng nếu thiếu quần áo che thân, 
chắc chắn người nghèo kia phải khổ sở vì lạnh. Lòng 
thưong xót của chàng sinh viên nọ đáng làm một gưong tốt. 

Nhân loại lấy làm vinh hạnh ghi nhận rằng một vài lục 
địa giàu có đã tổ họp lại thành những co quan từ thiện, tìm 
mọi cách giúp đõ những dân tộc kém mở mang. Trong hầu 
hết các quốc gia, nhiều tổ chức đủ hạng - nam, nữ và sinh 
viên - đã hoạt động mạnh mẽ để mang lại cho hạng người 
nghèo đói và túng thiếu những sự giúp đõ cần thiết. Các 
đoàn thể tôn giáo, trong phạm vi khiêm tốn của mình, cũng 
tận dụng khả năng để làm tròn phận. Các quốc gia kém mở 
mang đang cần trại dưỡng lão, cô nhi viện và những tổ 
chức từ thiện tưong tợ. Ở Á Châu, nạn ăn xin vẫn còn là 
một vấn đề nan giải. Trong nhiều quốc gia ở vùng nay, ăn 
xin đã trở thành nghề sinh sống. Đó là một sĩ nhục cho 
quốc thể, nên chánh phủ nào cũng cần phải lưu tâm giải 
quyết. 

Người giàu tiền của có bổn phận giúp đõ kẻ nghèo về 
vật chất. Người giàu tinh thần đạo đức có bổn phận giúp đõ 
kẻ nghèo tinh thần, mặc dầu người ấy có thể là một đại phú 
gia. Tiền rừng bạc bể một mình, không đem lại hạnh phúc 
hoàn toàn. Kho tàng của báu không tạo an vui tinh thần. 
Tâm trạng an lạc thanh bình chỉ do kho tàng đạo đức tạo 
nên. 

Hạng người phóng đãng tội lỗi càng đáng được các bậc 
đạo đức cao thượng xót thưong hon, vì họ là những người 
bệnh hoạn về tinh thần. Không nên khinh rẽ hoặc bài xích 
hạng người yếu đuối ấy vì họ đã lầm đường lạc nẻo, trái lại, 
nên thưong xót và dìu dắt họ trở lại đường phải. Cha mẹ 
thương đồng đều các con, nhưng đặc biệt chăm nom săn 



644 


Phần II - Phật Pháp 


SÓC những đứa ốm yếu hoặc kém sút. Cũng dường thế ấy, 
tâm Bi của ta phải bao trùm tất cả chúng sanh đau khổ. 
Nhưng riêng đối với hạng người bệnh hoạn tinh thần, suy 
kém đạo đức, ta nên có lòng thưong xót đặc biệt và hết 
lòng giúp đõ, dẫn dắt họ trở lại đường lành. 

Như Đức Phật xưa kia, hết lòng thưong hại và cứu độ 
AmbaPãỊĩ người, phụ nữ lạc bước giang hồ, và tận tâm tế 
độ Angulimala, tên sát nhân tàn ác, toan ám hại Ngài, về 
sau cả hai đều theo Ngài và hoàn toàn đổi tánh. 

Bên trong mồi người, dầu là người xấu xa thế nào, đều 
có tiềm tàng những đức tánh tốt đẹp. Đôi khi chỉ một lời 
nói phải, đúng lúc, cũng có thể đổi hẳn con người từ dữ ra 
lành. Như vua Asoka trước kia, tàn bạo đến đổi người thời 
bấy giờ gọi là "Asoka con người tội lỗi", thế mà khi nghe 
được lời nói phải của một thầy sa di trẻ tuổi, Ngài đổi hẳn 
tánh tình, mạnh tiến trên đường tự giác, và trở nên "Asoka 
con người hiền đức", một đấng minh quân. 

Đức Phật khuyên nên xa lánh hạng người cuồng si. Như 
vậy không cói nghĩa là ta không thể đến gần để cảm hóa 
cùng khuyến thiện họ. Có những bệnh nhân mắc phải 
chứng bệnh truyền nhiễm ngặt nghèo. Mọi người đều sợ và 
lánh xa. Nhưng cũng có nhiều vị lưong y hết lòng thưong 
hại, đến gần săn sóc và chữa trị cho họ khỏi bệnh. Neu 
không có các vị lưong y giàu tâm Bi kia, bệnh nhân ắt phải 
bỏ mạng. Cùng một thế ấy, hạng người xấu xa bệnh hoạn 
về tinh thần ắt phải bị chìm đắm mãi trong đêm tối của tội 
lỗi nếu không ai có lòng quãng đại thưong xót và ra tay tế 
độ. Thế thường, Đức Phật tìm đến những hạng xấu xa hư 
hèn để cảm hóa, nhưng chính bậc đạo đức trong sạch thì lại 
tìm đến Ngài. 



Chương 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


645 


Tâm Bi vô lượng, vô biên, vô hạn định. Tâm Bi phải 
được rãi đến cho tất cả, không trừ bỏ một loài cầm thú câm 
điếc nào, cũng không loại trừ những chúng sanh còn trong 
trứng. 

Tâm Bi không nhìn nhận thế lực và oai quyền của hạng 
người được xã hội coi là trên trước chỉ vì những người nay 
sanh trưởng trong một giai cấp hoặc một chủng tộc nào. 
Giết, hoặc sai bảo người khác giết những con thú vô tội để 
bày tiệc linh đình, ăn uống hả hê, cũng là hành động trái 
ngược với tâm Bi. Dùng bom đạn để tiêu diệt hằng triệu 
sanh linh là hình thức xấu xa nhất của sự tàn bạo mà nhân 
loại có thể làm. Thế gian ngày nay sống trong tình trạng 
căm thù, sân hận, đã đem vật sở hữu quý báu nhất là mạng 
sống, đặt trước bàn thờ để tế thần bạo lực. Muốn cứu vãn 
tình thế, toàn thể nhân loại ngày nay cần phải thực hiện tâm 
Bi để tiêu trừ những hành động độc ác và tàn bạo. 

Cũng nên nhận định rằng tâm Bi của Phật Giáo không 
phải là những giọt nước mắt nhỏ suông gọi là thưong xót. 
Kẻ thù gián tiếp của tâm Bi là âu sầu, phiền muộn 
(domanassa). 

Tâm Bi bao trùm những chúng sanh đau khổ. Tâm Bi 
bao trùm tất cả chúng sanh, kể cả đau khổ và an vui. 

3. Tâm Hỷ (Mudita) 

Đức tánh cao thượng thứ ba trong Tứ Vô Lượng Tâm là 
Hỷ, vui (Mudita). 

Mudita, Hỷ, không phải là trạng thái thỏa thích suông, 
cũng không phải cảm tình riêng đối với người nào. Hỷ 
(Mudita) là tâm vui thích trước hạnh phúc của người khác, 
trước sự thành công của một chúng sanh. Ganh tỵ là kẻ thù 



646 


Phần II - Phật Pháp 


trực tiếp của tâm Hỷ. Hỷ là niềm vui làm tiêu tan lòng ganh 

tỵ. 

Ganh tỵ có sức phá hoại vô cùng nguy hiểm. Có nhiều 
nguời lấy làm khó chịu bực tức khi thấy hoặc nghe nói 
nguòi khác thành tựu mỹ mãn một công trình. Thấy nguời 
thất bại thì vui mừng, mà không thể chịu đựng sự thành 
công của kẻ khác, và cố gắng phá hoại hoặc bóp méo sự 
thật để chê bai, thay vì vui lên để tán duong thắng lợi của 
người. 

Đứng về một phưong diện, chính người có tâm Hỷ trực 
tiếp hưởng nhiều lợi ích do tâm ấy đem lại, hon là người 
khác, vì tâm Hỷ không chấp chứa lòng ganh tỵ. về một 
phưong diện khác, người có tâm Hỷ không bao giờ làm trở 
ngại tiến bộ và phá rối tình trạng an lạc của ai. 

Cũng như tâm Từ, tâm Hỷ đối với thân bằng quyến 
thuộc phát hiện rất dễ dàng nhưng khó mà bộc lộ trước 
những người thù nghịch. Thật vậy, con người bình thường 
không bao giờ có thể biểu lộ sự hoan hỷ vui mừng trước cái 
vui của người thù nghịch. Lòng ganh tỵ lại còn thúc đẩy 
con người làm những điều vô cùng độc ác. Socrates, một 
nhà hiền triết Hy Lạp, bị bắt buộc phải quyên sinh bằng 
thuốc độc. Chúa Christ (Ki Tô) bị đóng đinh trên thánh giá. 
Thánh Gandhi (Cam Địa) bị ám sát. Đức Phật bị lăn đá gây 
thưong tích. 

Đó là bẩm tánh tội lỗi của thế gian, đang miệt mài say 
đắm trong ảo mộng. 

Neu so sánh với tâm Từ và tâm Bi, tâm Hỷ lại càng khó 
thực hiện. Muốn phát triển tâm Hỷ phải có ý chí mạnh mẽ 
và phải tận lực cố gắng. 



Chương 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


647 


Người phương Đông có thành thật thỏa thích với sự 
thịnh vượng của người phương Tây không? Người phương 
Tây có thành thật thỏa thích với sự thịnh vượng của người 
phương Đông không? Quốc gia nay có vui mừng thấy một 
quốc gia khác sung túc an lạc không? Chủng tộc nay có 
hoan hỷ ghi nhận rằng một chủng tộc khác đang vươn mình 
trưởng thành trong cảnh an cư lạc nghiệp không? Mặc dầu 
mục đích của các tôn giáo là trau gioi tinh thần đạo đức, 
giáo phài nay có vui mà thấy ảnh hưởng tinh thần của một 
giáo phái khác bành trướng mạnh mẽ không? 

Tôn giáo nay ganh tỵ với tôn giáo khác. Phần bên nay 
quả địa cầu ganh tỵ với phần bên kia. Tổ chức nay ganh tỵ 
với tổ chức kia. Hảng buôn nay ganh tỵ với hảng buôn 
khác. Gia đình nay ganh tỵ với gia đình khác. Học trò ganh 
tỵ với học trò, chí đến anh chị em trong một nhà có khi 
cũng ganh tỵ lẫn nhau. Người Phật tử nên thực hành tâm 
Hỷ trong đời sống cá nhân cũng như trong cuộc sống tập 
thể, để tạo an vui hạnh phúc và vươn mình tiến lên trong 
nếp sống thanh cao trong sạch. 

Đặc tánh của tâm Hỷ là hoan hỷ với người thành công, 
người lộc cao phúc hậu (anumodana). Vui cười không phải 
là đặc tánh của tâm Hỷ và ra vẻ hân hoan, giả làm ra tuồng 
thỏa thích, được coi là kẻ thù gián tiếp của tâm Hỷ. 

Tâm Hỷ bao trùm những chúng sanh hữu phúc. Tâm Hỷ 
là phẩm hạnh thành thật chia vui, chung cùng hoan hỷ với 
lòng ngợi khen và loại trừ mọi hình thức bất mãn (arati), 
trước sự thành công của kẻ khác. 



648 


Phần II - Phật Pháp 


4 . Tâm Xả (Upekkha) 

Upekkha (Xả) là đức tánh thứ tư trong Tứ Vô Lượng 
Tâm, khó thực hành nhất, mà cũng cần thiết nhất trong bốn 
phẩm hạnh cao thượng nay. 

Phạn ngữ "Upeklcha" do hai căn "upa" và "ikkha" họp 
thành. Upa là đúng đắn, chân chánh, vô tư. Ikkha là trông 
thấy đúng đắn, nhận định chân chánh, hoặc suy luận vô tư, 
tức không luyến ái cũng không ghét bỏ, không ưa thích 
cũng không bất mãn. Không tham cũng không sân. 

Upeklcha (Xả) không có nghĩa là lạnh lùng, lãnh đạm, 
không màng đến thế sự, cũng không phải là cảm giác vô 
ký, không vui thích không phiền muộn. 

Khinh rẽ, phỉ báng, nguyền rủa là thường tình. Hạng 
người trong sạch đạo đức thường bị chỉ trích và khiển 
trách. Giữa con giông tố của trường đời, người trau gioi 
tâm Xả cao thượng luôn luôn giữ tâm bình thản. 

Được và thua, thành và bại, ca tụng và khiển trách, hạnh 
phúc và đau khổ là những việc thường xảy ra trong đời, 
làm con người chao động. Được ca tụng thì vui thích,bị 
khiển trách thì buồn rầu. Đó là lẽ thường. Nhưng giữa cuộc 
thăng trầm của thế sự, Đức Phật dạy luôn luôn thản nhiên, 
hành tâm Xả vững chắc như tảng đá to sừng sững giữa trời. 

Túc Sanh Truyện (Jataka) có lời khuyên: 

"Trong hạnh phúc, trong đau kho, lúc thăng, lúc trầm, ta 
phải giữ tâm như đất. 

"Cũng như trên đất ta có thê vất bất luận vật gì, dầu 
chua, dầu ngọt, dầu sạch, dầu dơ, đất vẫn thản nhiên, một 
mực trơ trơ. Đất không giận cũng không thương." 



Chương 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


649 


Cho những ai còn luân chuyển trong Tam giới (Dục 
Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới), đời sống của Đức Phật là 
một guong sáng về tâm Xả. Chua từng có một vị giáo chủ 
hoặc một nhân vật nào bị chỉ trích nghiêm khắc, bị đả kích, 
sỉ nhục, hoặc bị lăng mạ nhiều nhu Đức Phật. Tuy nhiên 
Đức Phật cũng đuợc tán duong, tôn kính và sùng bái nhất. 

Ngày kia, trong khi Đức Phật đi trì bình khất thực, có 
một đạo sĩ Bà La Môn ngạo mạn kêu Ngài là cùng đinh và 
đối xử hết sức vô lễ. Đức Phật thản nhiên chịu đựng và ôn 
hòa giải thích cho đạo sĩ thế nào là cùng đinh và vì sao 
chẳng nên khinh rẽ hạng nguời nầy 2 . Vị đạo sĩ lấy làm 
khâm phục. 

Một lần khác có nguời thỉnh Đức Phật đến nhà trai tăng. 
Khi Đức Phật đến, chủ nhà lại dùng lời vô lễ, đối xử với 
Ngài một cách thậm tệ. Nhung Đức Phật không tức giận, 
ôn hòa hỏi chủ nhà: - Neu biết có khách đến nhà thì ông 
làm sao? 

- Tôi sẽ chuẩn bị, dọn một bữa cơm để khoản đãi khách. 

-Tốt lắm, Đức Phật nói, nhung rồi nếu khách không đến 
thì sao? 

- Thì tôi sẽ cùng vợ với con chia nhau bữa cơm. 

-Tốt lắm, nay ông, hôm nay ông mời Nhu Lai đến nhà để 
đãi ăn. Ông đã dọn lên cho Nhu Lai những lời thô lồ cộc 
cằn. Nhu Lai không nhận. Vậy xin ông hãy giữ lấy. 

Những lời nói nay đã làm đổi hẳn thái độ của chủ nhà. 

"Không nên trả thù. Khi bị nguyền rủa, mắng chửi, phải 
biết làm câm nhu cái mỏ bể. Đuợc nhu vậy tức đã đứng 


2 Xem Phụ Bản 3. 




650 


Phần II - Phật Pháp 


trước ngưỡng cửa Níp-Bàn, mặc dầu trong thực tế chưa đắc 
quả Níp-Bàn." 

Đó là những lời vàng ngọc mà Đức Phật khuyên nên ghi 
nhớ hằng ngày trong kiếp sống vô thường biến đổi nay. 

Trong xứ nọ, có lần có một mệnh phụ phu nhân xúi giục 
một người say rượu đến nhục mạ Đức Phật thậm tệ đến đổi 
Đại Đức Ananda không thể chịu được, kính bạch Đức Phật 
nên sang xứ khác. Nhưng Ngài không đi cũng không hề 
xúc động. 

Một người đàn bà giả có mang để vu oan Đức Phật giữa 
công chúng. Một thiếu phụ khác nữa bị giết để vu cáo Đức 
Phật phạm tôi sát nhân. Một người bà con vừa là đệ tử của 
Đức Phật cũng manh tâm lăn đá từ trên đồi cao, quyết sát 
hại Ngài. Chí đến hàng đệ tử của Ngài cũng có người chỉ 
trích Ngài là thiên vị, bất công. 

Đàng khác, bao nhiêu người đã tán dưong công đức và 
ca tụng Đức Phật. Bao nhiêu vua chúa đã kính cẩn khấu 
đầu lễ bái dưới chân Ngài. 

Như đất, Đức Phật nhận lãnh tất cả với tâm Xả hoàn 
toàn. 

"Vững như voi, mạnh như hô, ta không nên run sợ trước 
tiếng động. Miệng ĩằn lưỡi moi không làm cho ta xúc động. 
Như gió thôi ngang màn lưới mà không bị vướng trong 
lưới, tuy song giữa chợ người, ta không nên say mê luyến 
ái những lạc thú huyền ảo và vô thường của kiếp nhân sinh. 
Như hoa sen, từ bùn nhơ nước đục, vượt lên bao nhiêu 
quyến rũ của thế gian, ta phải sổng trong sạch, luôn luôn 
tỉnh khiết, an lạc và thanh bình." 



Chương 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


651 


Người thù trực tiếp của tâm Xả là luyến ái (raga) và kẻ 
thù gián tiếp của tâm Xả là sự lãnh đạm, thái độ lạnh lùng, 
xây lưng với thế sự. 

Upekkha (tâm Xả) lánh xa tham ái và bất mãn. Thái độ 
vô tư, thản nhiên, an tỉnh là đặc tánh chánh yếu của tâm Xả. 
Người có tâm Xả không bị lạc thú trần gian quyến rũ, 
không thích thú say mê trong hạnh phúc, cũng không bị 
những gì nghịch ý làm bực tức buồn phiền, bất mãn trong 
khổ đau. Người có tâm Xả không thấy sự khác biệt giữa 
người tội lỗi và bậc thánh nhân, và đối xử đồng đều với tất 
cả. 

Tâm Từ bao trùm tất cả chúng sanh; tâm Bi những 
chúng sanh đau khổ; tâm Hỷ, những chúng sanh hạnh phúc; 
tâm Xả phủ khắp những gì tốt đẹp và những gì xấu xa, 
những điều khả ái và những điều khả 0, những thích thú và 
những nghịch lòng. 

Những ai có nguyện vọng trở thành bậc thánh nhân trong 
chính kiếp sống nay, có thể hằng ngày trau gioi và phát 
triển bốn đức hạnh cao thượng trên, vốn tiềm tàng ngủ 
ngầm bên trong mọi người. 

Những ai có nguyện vọng trở nên toàn thiện và bi mẫn 
gia công tạo an lành cho tất cả, trong khoảng thời gian còn 
triền miên sanh tử theo vòng luân hồi, có thể kiên trì cố 
gắng, phát triển mười ba pháp Ba-La-Mật (Parami), và cuối 
cùng, thành tựu Đạo và Quả Chánh Đẳng Chánh Giác 
(Samma Sambuddha), Chánh Biến Tri. 

Những ai có nguyện vọng tận diệt mọi khát vọng của 
mình và chấm dứt đau khổ bằng cách chứng ngộ Níp-Bàn 
nhân co hội sớm nhất, có thể chuyên cần noi theo Con 



652 


Phần II - Phật Pháp 


Đường Duy Nhất - Bát Chánh Đạo - mà đến nay vẫn còn 
được giữ nguyên vẹn tánh cách tinh túy nguyên thủy. 

Đức Phật dạy: 

"Nầy chư Tỳ Khưu, thì dụ như toàn thể vùng đất mênh 
mông nầy trở thành nước, và người kia bỏ xuống nước một 
cái ách xe bò, trên ách có một lồ. Rồi có một con gió thổi, 
đẩy trôi cái ách từ Đông sang Tây, một con gió khác thổi 
cái ách từ Tây sang Đông, rồi một con gió nữa đẩy cái ách 
từ Bắc xuống Nam, và một con gió khác từ Nam lên Bắc. 
Và cứ như thế, cái ách triền miên trôi dạt trên mặt nước. 
Trong khi ấy có một con rùa mù, mồi năm nổi lên mặt nước 
một lần. Như vậy, có thể nào con rùa mù, sau một trăm 
năm, trồi lên mặt nước và thọc đầu ngay vào cái lồ duy 
nhất của cái ách được không? 

- Bạch Hóa Đức Thế Tôn, quả thật con rùa mù khó làm 
như vậy. 

- Nay chư Tỳ Khưu, cùng một thế ấy, được sanh vào 
cảnh người cũng khó vậy. Cùng thế ấy, khi có một đấng 
Như Lai thị hiện trên thế gian. Cùng thế ấy, Giáo Pháp 
(Dhamma) và Giới Luật (Vinaya) mà một đấng Như Lai 
tuyên bố, được truyền bá trong thế gian quả thật vô cùng hy 
hữu. 

Nhưng nay, nay chư Tỳ Khưu, quả thật vậy, trạng thái 
làm người đã được thành đạt, một đấng Như Lai đã thị hiện 
trên thế gian, Giáo Pháp và Giới Luật mà Đức Như Lai 
tuyến bố đã được truyền bá trong thế gian. 

Vậy, nay chư Tỳ Khưu, các con phải kiên trì tinh tấn để 
chứng ngộ: Đây là đau khổ, đây là nguyên nhân sanh đau 



Chirơng 42 - Tứ Vô Lượng Tâm 


653 


khổ, đây là sự chấm dứt đau khổ, đây là con đường dẫn đến 

r 7 0 

Sự châm dứt đau khô." 


3 Kindred Sayings, trang 334. 





654 


Phần II - Phật Pháp 


Chương 43 - Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhamma) 


Thế gian chênh lệch nầy quả không hoàn toàn tươi đẹp 
như cánh hoa hồng. Nó cũng không tuyệt đối gai góc như 
cây hồng. Hoa hồng dịu dàng, đẹp đẽ, và mùi thơm ngào 
ngạt. Nhưng cái cây sanh ra nó thì mình đấy gai góc. Hoa 
là hoa. Gai là gai. Cái gì thuộc về hoa là của hoa. Cái gì 
thuộc về gai là của gai. Không vì hoa mà ta lao mình vào 
gai, cũng không vì gai mà xa lánh hẳn hoa hồng. 

Với người lạc quan, thế gian nay tuyệt đối như cánh hoa 
hồng. Người bi quan trái lại, thấy nó đấy gai chướng. 
Nhưng đối vối người thực tiễn, thế gian không tuyệt đối 
tươi đẹp, cũng không hoàn toàn xấu xa. 

Người hiểu biết sẽ không say mê sắc đẹp của hoa hồng 
nhưng nhận định đúng nó là thế nào. Thấu triệt bản chất 
của gai người ấy thấy đúng thực tướng của nó và sẽ hành 
động thận trọng để khỏi bị gai quào hay đâm, chích. 

Giống như quả lắc của đồng hồ, đánh qua trái rồi sang 
phải, phải rồi trở lại trái, luôn luôn như vậy, có bốn phước 
lành và bốn điều bất hạnh trong đời sống mà tất cả mọi 
người, ai ai cũng phải đương đầu, không ai tránh khỏi. Đó 
là: 

- Được (Lãbha) và thua (aLãbha), 

- Danh thơm (yasa) và tiếng xấu (ayasa), 

- Ca tụng (pasamsa) và khiển trách (ninda), 

- Hạnh phúc (sukha) và đau khổ (dukkha). 




Chương 43 - Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhanuna) 


655 


Danh từ PaỊi gọi là "Atthalokadhamma", Tám Pháp Thế 
Gian 1 . 

1. Được và Thua (Lãbha và ALãbha) 

Thế thường các nhà doanh thương phải gặp cả hai điều: 
được và thua, hay nói cách khác, lợi lộc và lồ lã. Dĩ nhiên, 
khi được lợi thì người ta thỏa thích, vui mừng. Điều nay tự 
nó không có gì sai lầm. Những mối lợi tương tợ, dầu chánh 
đáng hay không, đều đem lại niềm vui mà người đời ai 
cũng ước mong, ai cũng tìm kiếm. Neu không có những giờ 
phút vui vẽ, dầu là phù du tạm bợ, đời quả thật không đáng 
sống. Trong thế gian tranh chấp và bấp bênh nay, con 
người được rất ít cơ hội thọ hưởng một vài hạnh phúc làm 
phấn khởi tinh thần. Những lạc thú tương tợ, dầu vẫn là vật 
chất, chắc chắn sẽ giúp ta thêm sức khỏe và tuổi thọ. 

Nhưng đến khi lồ lã thì phiền não bắt đầu khởi phát. Ta 
có thể dễ dàng mĩm cười khi lợi lộc, nhưng lúc thua thiệt 
thì không. Nhiều trường họp lồ lã quan trọng làm cho 
người ta loạn trí, lắm khi đưa đến cảnh quyên sinh mạng 
sống, nếu không còn chịu đựng được nữa. Chính trong 
những hoàn cảnh tương tợ, ta phải biểu dương tinh thần 
dũng cảm và giữ tâm bình thản, không để quá chao động. 
Trong lúc vật lộn với đời sống, tất cả mọi người đều gặp 
phải những lúc thăng, lúc trầm, và chúng ta phải sẵn sàng 
chịu đựng, sẵn sàng đối phó, nhất là trong nghịch cảnh. Nổi 
thất vọng sẽ được giảm thiểu. 

Mất một vật gì tất nhiên ta cảm thấy buồn. Nhưng chính 
cái buồn không giúp ta tìm lại được vật đã mất. Ta phải 


1 


Theo kinh điên Hán tự thì đó là Bát Phong, tức tám ngọn gió thôi vào đời 
sống làm chao động ngọn đèn Tâm. 




656 


Phần II - Phật Pháp 


nghĩ rằng ai đó có thể hưởng vật kia, mặc dầu họ hưởng 
một cách bất chánh. Ước mong người ấy được vui vẻ, an 
lành và hạnh phúc! 

Hoặc giả ta có thể tự an ủi: "Đây chỉ là một mất mát nhỏ 
nhen, không quan trọng." Hay ta có thể chấp nhận một triết 
lý cao thượng: "Không có gì là 'Ta', không có cái gì là 'Của 
Ta"'. Trong những trường hợp tưong tợ, phải giữ tâm bình 
thản. 

Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một thiếu phụ đến 
chùa trai tăng Đức Sariputta (Xá Lợi Phật) và nhiều vị tỳ 
khưu khác. Trong khi chuẩn bị dâng vật thực đến các Ngài 
thì được tin chồng và tất cả các con bị người ta phục kích, 
giết chết lúc đang đi hòa giải một cuộc tranh chấp. Bà 
không tỏ vẽ buồn. Thản nhiên, bà lặng lẽ cất giữ tho vào túi 
rồi tiếp tục để bát chư Tăng như không có gì xảy ra. Lúc ấy 
một người tỳ nữ bưng hũ mật và sữa để dâng chư Tăng rủi 
trật chân té, làm bể cái hũ. 

Nghĩ rằng có lẽ bà thí chủ sẽ tiếc cái hũ và thức ăn đựng 
trong đó, Đức Sariputta (Xá Lợi Phật) an ủi rằng các vật 
như cái hũ, đã mang tính chất "bể" theo liền với nó, ắt phải 
bể một ngày nào. Bà tín nữ trí tuệ điềm tĩnh trả lời: "Kính 
bạch Đại Đức, đó chỉ là một mất mát bình thường. Con vừa 
nhận được tin chồng và các con của con bị kẻ sát nhân giết 
chết. Con bỏ tho vào túi và vẫn giữ tâm bình thản, không 
bấn loạn. Và mặc dầu được tin dữ, con vẫn tiếp tục để bát 
Ngài và chư Tăng." 

Đức quả cảm quý báu của người thiếu phụ quả thật đáng 
ca ngợi và đáng làm gương cho người khác. 

Lần kia, Đức Phật đi trì bình trong một làng nọ. Do sự 
phá rối của Ma Vương, hôm ấy Đức Phật không được ai để 



Chươỉĩg 43 - Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhanuna) 


657 


bát và không có gì để độ ngọ. Đen khi Ma Vương sống 
sượng hỏi Ngài có nghe bụng đói không, Đức Phật giải 
thích thái độ tinh thần của người đã vượt khỏi mọi trở ngại 
và đáp: "Hạnh phúc thay, Như Lai sống không bị chướng 
ngại. Dưỡng nuôi phỉ lạc, Như Lai lúc nào cũng như các vị 
trời ở cảnh Quan Âm Thiên." 

Lần khác, Đức Phật và các môn đệ an cư kiết hạ trong 
làng nọ, theo lời cung thỉnh của một Bà La Môn. Nhưng vị 
nay hoàn toàn lãng quên bổn phận là phải chăm lo các 
Ngài. Suốt trọn thời gian ba tháng hạ, Đức Phật và chư 
Tăng bình thản dùng những thức ăn của ngựa mà một 
người lái ngựa đã dâng đến, mặc dầu Đức Moggallana 
(Mục Kiền Liên) tình nguyện dùng thần thông để tìm vật 
thực khác. Đức Phật không một lời than van hay phản đối. 

Bà Visakha, vị nữ thí chủ quan trọng trong thời Đức 
Phật, thường đến chùa chăm lo mọi nhu cầu của Đức Phật 
và chư Tăng. Một hôm, bà đắp một cái áo choàng rất quý 
giá để đi chùa. Khi đến cổng chùa bà cởi áo choàng ra đưa 
cho người tỳ nữ cầm giữ. Lúc ra về, cô tỳ nữ vô ý bỏ quên 
lại. Đức Ananda (A Nan Đa) thấy, đem cất lại một nơi, chờ 
bà Visakha đến sẽ trao lại. về đến nhà sực nhớ, bà bảo 
người tỳ nữ quay trở lại tìm. Nhưng nếu có vị tỳ khưu nào 
đã đụng đến thì không nên lấy về. Cô tỳ nữ đến chùa hỏi 
thăm, biết rằng Đại Đức Ananda đã cất giữ cái áo choàng 
nên trở về báo tin cho chủ. Bà Visakha liền đến hầu Phật và 
tỏ ý muốn làm việc thiện với số tiền bán cái áo choàng quý 
báu ấy. Đức Phật khuyên bà nên kiến tạo một ngôi tịnh xá 
để chư Tăng có nơi cư trú. Vì không ai có đủ tiền mua cái 
áo choàng quý giá như thế nên chính bà mua lại, và dùng số 
tiền ấy xây dựng một ngôi tịnh xá đẹp đẽ, dâng đến chư 
Tăng. Sau khi dâng xong ngôi chùa bà ngỏ lời tri ân người 



658 


Phần II - Phật Pháp 


tỳ nữ như sau: "Neu con không lỡ bỏ quên cái áo choàng, ắt 
ta không có co hội tạo nên công đức nay. Vậy, ta xin chia 
phần phước nay đến con." 

Thay vì buồn rầu hay phiền muộn vì tạm thời mất một 
vật quý giá, và la rầy người tỳ nữ vô ý, bà cảm on người ấy 
đã giúp bà có co hội tạo phước. 

Thái độ gưong mẩu của bà thiện trí thức Visakha đáng là 
một bài học cho những kẻ dễ nóng giận vì lỗi lầm của 
người giúp việc thế cô. 

Ta phải dũng cảm chịu đựng những lồ lã, thua thiệt. Phải 
đưong đầu với nó, và như câu "họa vô đon chí" diễn tả, nó 
đến một cách đột ngột, từng đoàn, từng đám đông, chớ 
không đon độc. Ta phải điềm tĩnh đối phó, với tâm Xả 
hoàn toàn, ta nghĩ rằng đây là co hội vàng ngọc để thực 
hành đức tánh cao thượng nay. 

2. Danh Thơm và Tiếng xấu (Yasa và Ayasa) 

Danh Thơm (Yasa) và Tiếng xấu (Ayasa) là một cặp 
thăng trầm khác mà ta phải đối phó hằng ngày. Danh thơm 
chúng ta hoan hỷ đón mừng. Tiếng xấu thì chúng ta không 
thích. Danh thơm làm phấn chấn tinh thần. Tiếng xấu làm 
cho ta phiền muộn, khổ đau. 

Chúng ta thích được trứ danh. Chúng ta mong muốn 
thấy tên tuổi và hình ảnh mình trên báo. Chúng ta rất thỏa 
thích thấy những hoạt động của mình, dầu không đáng kể, 
được tường thuật và được nhiều người nhắc nhở, nhiều 
người biết đến. Lắm khi ta cũng cố gắng, một cách bất 
chánh, làm cho người ta chú ý đến mình. 



Chương 43 - Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhanuna) 


659 


Đe thấy hình ảnh mình trên báo chí, vài người sẵn sàng 
trả một số tiền to tát. Đe được danh dự, vài người sẵn sàng 
đóng góp quan trọng, hay hối lộ nhóm người quyền thế. Đe 
tự quảng cáo, vài người biểu dưong tâm trong sạch bố thí 
của mình bằng cách trai tăng cả trăm vị tỳ khưu, hay hon 
nữa. Nhưng có thể những người trên sẽ hoàn toàn thản 
nhiên trước nổi thống khổ của người nghèo nàn đói rách 
sống ngay bên cạnh mình. Ta có thể rầy la và hành phạt 
một tên trộm quá đói khát, vào vườn ăn cắp một trái dừa để 
làm dịu bót con đói, nhưng ta sẽ không ngần ngại cho ra cả 
thiên dừa để đổi lại chút danh thom. 

Đó là khuyết điểm của con người. Chí đến khi làm điều 
thiện, phần đông chúng ta cũng làm với ẩn ý vụ lợi. Những 
người hoàn toàn vị tha rõ thật hiếm hoi trên thế gian nay. 
Vì lẽ ấy, người nào đã làm một việc thiện - dầu động co 
thúc đẩy đến hành động không mấy đáng được ca ngợi - 
cũng được tán dưong vì đã làm điều thiện ấy. Phần đông 
người thế gian chúng ta luôn luôn còn giấu một cái gì trong 
tay áo. Ai là người trăm phần trăm tốt? Bao nhiêu người 
hoàn toàn trong sạch, từ động co đến hành động? Bao 
nhiêu người tuyệt đối vị tha? 

Chúng ta không cần chạy theo danh thom tiếng tốt. Neu 
ta xứng đáng, ắt nó sẽ đến mà ta không cần tìm. Khi hoa 
đượm mật đầy đủ thì ong, bướm sẽ đến. Hoa không cần 
mời ong hay mời bướm. 

Đúng thật vậy, chúng ta cảm nghe tự nhiên hoan hỷ, vô 
cùng hạnh phúc, khi thanh danh của chúng ta bay xa, lan 
rộng. Tuy nhiên, phải nhận định rằng tiếng tốt, danh vọng, 
vinh quang, chỉ theo ta đến nắm mồ, rồi tan biến ra mây, ra 



660 


Phần II - Phật Pháp 


khói. Nó chỉ là những ngôn từ, mặc dầu là kim ngôn, là mỹ 
từ, làm êm dịu tai ta. 

Còn tiếng xấu thì sao? 

Chúng ta không thích nghe, hay nghĩ đến. Chắc chắn là 
khi những lời nói xấu lọt vào tai, nó sẽ làm cho tâm ta bàng 
hoàng, khó chịu. Nồi khổ tâm càng xâu đậm hon nếu những 
lời gọi là tuờng thuật hay báo cáo ấy tỏ ra bất công hay 
hoàn toàn sai lạc. 

Thông thuờng phải mất cả năm truờng, hay hơn nữa, để 
kiến tạo một ngôi nhà nguy nga vĩ đại. Nhung chỉ trong 
nháy mắt khí giới tối tân hiện đại có thể tàn phá, tiêu hủy 
dễ dàng. Lắm khi phải mất nhiều năm hay cả kiếp sống để 
gây dựng thanh danh. Bao nhiêu công trình lao khổ ấy có 
thể tàn rụi trong khoảnh khắc. Không ai có thể tránh khỏi 
câu nói tai hại bắt đầu bằng tiếng "nhung". Thật vậy, ông 
ấy rất tốt, ông ấy đã làm việc nay, điều kia. Nhung ... Phần 
đầu tốt đẹp của câu nói ấy đã bị cái "nhung" đẩy vào đêm 
tối của lãng quên. 

Bạn có thể sống đời đạo đức trong sạch nhu một vị Phật, 
nhung bạn không thể tránh những lời chỉ trích, tấn công và 
nguyền rủa. 

Đức Phật là vị giáo chủ trứ danh nhất thời bấy giờ mà 
cũng là nguời bị nguyền rủa và sỉ vả nhiều nhất thời bấy 
giờ. 

Các bậc vĩ nhân thuờng không đuợc biết đến, hay có 
đuợc biết chăng nữa, cũng một cách sai lạc. 

Vào thời Đức Phật, có một thiếu phụ thuờng lui tới Tịnh 
Xá lúc ban đêm. Những nguời ở đạo khác truyền rao tiếng 
đồn, vu oan Đức Phật và các vị đệ tử Ngài đã sát hại thiếu 



Chirơng 43 - Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhainma) 


661 


phụ ấy và chôn vùi dưới một đống hoa tàn, trong vòng Tịnh 
Xá. 

Khi Đức Phật đã hoàn thành viên mãn sứ mạng lịch sử 
của Ngài và có rất nhiều người xin đến xuất gia, các vị đạo 
sĩ đối nghịch phỉ báng rằng tại vì Đức Phật mà mẹ phải lìa 
con, vợ lìa chồng. Chính Ngài đã trở ngại mọi tiến bộ của 
đất nước. 

Chính người em họ, và cũng là môn đệ của Đức Phật , 
nhiều lần âm mưu làm sụp đổ phẩm hạnh cao quý của 
Ngài, nhưng thất bại. Ồng lại sanh tâm mưu sát Đức Thế 
Tôn bằng cách từ trên cao lăn đá vào mình Ngài. Đã là một 
vị Phật, Ngài không thể bị sát hại. 

Neu đó là số phần bất hạnh của một người vô tội và 
trong sạch như Đức Phật, hạng người tầm thường còn phải 
chịu như thế nào nữa? 

Lúc trèo núi, ta càng lên cao, người đứng dưới đồng 
bằng càng để ý đến ta và càng thấy ta nhỏ hon. Và họ chỉ 
thấy phía sau lưng, không thấy phía trước. Thế gian thổi 
lông tìm vết nay chỉ muốn trưng bày khuyết điểm và lỗi 
lầm của người. Bao nhiêu đức hạnh thì giấu nhẹm. Cái xây 
quạt lúa quạt đi bụi bặm và những hột lúa hư lép, nhưng 
giữ lại các hột tốt, no đầy. Cái rây thì trái lại, giữ phần xác 
thô so mà lượt đi nước trái cây ngon ngọt. Người có trau 
gioi trí thức giữ cho mình phần tinh tế, và bỏ đi những gì 
thô so. Hạng vô học giữ cái thô so và vứt bỏ đi phần tinh vi 
tế nhị. 

Mồi khi bị hiểu lầm và người ta vô tình hay cố ý, truyền 
rao một cách bất công, ta nên sáng suốt suy tư, hay nói như 
Epictetus đã khuyên: "May quá, người ta không quen mình 
nhiều. Họ chỉ biết mình sơ sài nên chỉ nói xấu mình có bấy 



662 


Phần II - Phật Pháp 


nhiêu. Neu người ta biết mình nhiều hơn, chắc mình còn bị 
chỉ trích nhiều hơn nữa." 

Không nên phung phí thời giờ vô ích để sửa sai những 
lời đồn đãi sai lạc nếu hoàn cảnh không bắt buộc ta phải 
làm sáng tỏ vấn đề. Kẻ thù nghịch sẽ lấy làm thỏa thích mà 
mà ta bực bội vì lời nói của họ. Đó chính là điều mà họ 
mong muốn. Neu ta thản nhiên, lời vu oan sẽ tan biến vào 
quên lãng. 

Đê thay lỗi lầm của người khác, ta phải làm như người 

mù. 

Đê nghe lời chỉ trích người khác, ta phải làm như điếc. 

Đê nói xấu người khác, ta phải làm như người câm. 

Không thể chấm dứt những lời buộc tội, Những tường 
thuật hay những lời đồn đãi sai lầm. Thế gian đầy chông 
gai và đá nhọn. Ta không thể dẹp sạch gai và đá. Nhưng 
nếu phải đi trên đó bất kể những trở ngại thì, thay vì dời đá 
và gai - chuyện mà ta không thể làm - tốt hơn nên mang 
giầy và thận trọng đi từng bước. Chúng ta sẽ được an toàn. 

Giáo Pháp dạy: 

"Hãy như sư tử, không run sợ trước tiếng động. 

Hãy nhưng luồng gió, không dính mắc trong màn lưới. 

Hãy như hoa sen, từ bùn nhơ nước đục mọc lên 

Nhưng không bị nước đục và bùn nhơ làm ô nhiễm. 

Hãy vững bước, đơn độc một mình, như con tê giác." 

Là chúa sơn lâm, sư tử không sợ hãi, run rẩy, hay giựt 
mình khi nghe tiếng gầm thét của các loài thú khác. Trên 
thế gian nay chúng ta có nghe thuật lại những câu chuyện 
trái tai, bất lợi, những lời buộc tội giả mạo, những tiếng vu 
oan phỉ báng đê hèn, vì miệng lằn lưỡi mối không thiếu chi. 



Chirơng 43 - Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhainma) 


663 


Như sư tử, không cần để ý đến. Như một loại khí giới của 
người ủc (boomerang), khi được tung ra, nó bay tới đánh 
vào mục tiêu rồi trở về tay chủ, cùng thế ấy, những lời rêu 
rao xấu xa đê tiện ấy sẽ chấm dứt noi mà nó bắt đầu. 

Mặc chó chó sủa, đoàn lữ hành cứ tiến bước. 

Chúng ta đang sống trong bùn nho nước đục. Nhiều đóa 
hoa sen đã từ đó vượt lên, tô điểm son hà, mà không bị 
nước đục và bùn nho làm hoen 0. Chúng ta phải cố gắng 
sống như hoa sen, một cuộc đời trong sạch và cao quý, 
không màng để ý đến bùn nho mà người khác có thể ném 
vào chúng ta. 

Phải sẵn sàng đón nhận bùn do mà người khác có thể 
ném vào mình, thay vì mong đợi những đóa hoa hồng mà 
người ta có thể tặng. Ta sẽ không thất vọng. 

Mặc dầu khó, chúng ta phải cố gắng trau gioi hạnh từ 
khước, buông mình, không luyến ái. 

Chúng ta đến đây một mình, một thân. Một thân một 
mình, chúng ta sẽ ra đi. Trong thế gian nay, không luyến ái 
là hạnh phúc. 

Không cần để ý đến nọc độc của nhưng lưõi mối miệng 
lằn. Đon độc một mình, chúng ta hay ra đi đó đây, tận lực 
phục vụ và tạo an lành cho kẻ khác. 

Âu cũng lạ! Rằng các bậc vĩ nhân thường bị vu oan, phỉ 
báng, đầu độc, treo lên thánh giá, hay bị bắn chết. 

Ông Socrates vĩ đại bị đầu độc. Đức Jesus Christ (Chúa 
Ky Tô) cao quý bị treo trên cây thánh giá. Đức Mahatma 
Gandhi bất bạo động bị bắn chết. 



664 


Phần II - Phật Pháp 


Vậy phải chăng tốt quá cũng nguy hiểm? Đúng, khi còn 
sống các vị ấy bị chị trích hay vu oan, bởi vì không chạy 
theo thanh danh. Nguòi ta có thể biết đuợc việc làm của 
mình không, các Ngài không quan tâm đến. Các Ngài làm 
việc, phục vụ, nhung không màng đến việc thọ huởng. 

3. Ca Tụng và Khiển Trách (Pasamsa và Ninda) 

Đuợc ca tụng và bị khiển trách là hai hoàn cảnh thăng 
trầm khác hằng ảnh huởng đến nhân loại. Lẽ dĩ nhiên, khi 
đuợc ca tụng thì ta nở mặt nở mày, hân hoan thỏa thích. 
Lúc bị khiển trách thì tinh thần suy sụp, ủ dột buồn rầu. 

Giữa những lời ca tụng hay khiển trách Đức Phật dạy, 
bậc thiện trí không thỏa thích cũng không ủ dột uru phiền, 
mà tựa hồ nhu tảng đá vững chắc, không lay chuyển duới 
con bão táp phong ba của đời sống. 

Neu chúng ta xứng đáng, những lời khen tặng quả thật 
êm tai. Nhung nếu ta không xứng đáng, nhu truờng hợp có 
nguời nịnh bợ, thì những lời ấy dù êm tai, cũng sẽ làm cho 
ta thất vọng, và là một tai hại. Dầu sao, đó cũng chỉ là 
những tiếng động, những âm thanh, không đem lại hậu quả 
nào nếu không lọt vào tai. 

Đứng về phuong diện thế gian, lời ca tụng có thể đi rất 
xa. Một tiếng khen tặng nhẹ nhàng, đúng lúc, có thể giúp ta 
dễ dàng thâu đạt điều mong muốn. Một câu giới thiệu xứng 
đáng đủ làm cho toàn thể cử tọa chăm chú lắng nghe diễn 
giả. Neu diễn giả có lời khen tặng cử tọa, ắt sẽ đuợc chú ý. 
Trái lại, nếu diễn giả bắt đầu bằng những lời khiển trách 
hay chỉ trích, thái độ đáp ứng của nguời nghe ắt không 
đuợc thuận lợi. 



Chương 43 - Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhainma) 


665 


Người đã thuần thục không tin càn những lời nịnh bợ, 
cũng không muốn được nịnh bợ. Khi khen tặng ai xứng 
đáng, người già dặn thuần thành thật lòng khen tặng mà 
không ẩn ý ganh tỵ. Khi khiển trách, các Ngài khiển trách 
mà không ẩn ý khinh khi. Các Ngài chỉ khiển trách vì lòng 
bi mẫn, muốn cải thiện người lầm đường lạc nẻo. 

Những bậc vĩ nhân được tất cả người lớn kẻ nhỏ khen 
tặng nhưng thản nhiên, không hề chao động. 

Nhiều người thân cận với Đức Phật thường ca tụng 
phẩm hạnh Ngài, mồi người một cách. UPãỊĩ, một nhà triệu 
phú mới quy y với Đức Phật, kể ra hằng trăm đức tánh của 
Ngài. Chín hồng danh của Đức Thế Tôn thời bấy giờ người 
ta thường nhắc nhở, chí đến nay hàng tín đồ Phật Giáo vẫn 
còn đọc lên như kinh nhật tụng. Và mỗi lần tụng đến các 
phẩm hạnh cao quý ấy, chúng ta nhìn lên pho tượng trầm 
ngâm tự tại với tấm lòng kỉnh mộ tôn sùng. Chín hồng danh 
ấy còn là đề mục hành thiền cho người có tâm đạo nhiệt 
thành và vẫn còn là nguồn gợi cảm quan trọng cho những 
ai tự xem mình là Phật Tử. 

Còn khiển trách thì sao? 

Đức Phật dạy: "Người nói nhiều bị khiển trách. Người 
nói ít bị khiển trách. Người lặng thinh cũng bị khiển trách." 

Hình như khiển trách là phần di sản chung của nhân loại. 

"Người thế gian phần đông sống không kỷ luật" Đức 
Phật ghi nhận như vậy, và dạy tiếp: "Như voi chiến ở trận 
địa, hứng lãnh lằn tên mũi đạn từ mọi hướng dồn dập bắn 
đến, cùng thế ấy, Như Lai hứng chịu mọi nguyền rủa của 
thế gian." 



666 


Phần II - Phật Pháp 


Kẻ si mê lầm lạc chỉ vì cái xấu, cái hư của người khác 
mà không nhìn cái đẹp của ai. 

Ngoại trừ Đức Phật, không ai trăm phần trăm tốt. Cũng 
không ai xấu trăm phần trăm. Giữa chúng ta, bên trong con 
người tốt nhất cũng có phần hư hỏng. Trong con người xấu 
nhất cũng có điểm tốt đẹp. 

Người biết làm câm như cái mõ bể khi bị tấn công, 
nguyền rủa, chửi mắng, người ấy - Đức Phật dạy - đã đứng 
trước Níp-Bàn, mặc dầu chưa chứng ngộ Níp-Bàn. 

Ta có thể phục vụ nhân loại với tấm lòng cao cả nhất, 
nhưng người thế gian thường hiểu lầm và gán cho ta những 
mục tiêu, những lý tưởng mà chúng ta không bao giờ mo 
đến. 

Ta có thể tận lực phục vụ và giúp đõ một người bạn 
trong co nguy ngập. Lắm khi muốn được việc, ta phải vay 
nợ hay bán cả đồ đạt, nhà cửa. Nhưng về sau, thế gian mê 
lầm này hư hỏng đến nổi người phục vụ kia trở lại phủ 
nhận lòng tốt của ta, phiền trách, nói xấu, bôi bẩn và sẽ 
thỏa thích thấy ta suy sụp. 

Trong Túc Sanh Truyện có tích truyện một nhạc sĩ tên 
Guttila, hết lòng truyền dạy các đệ tử và không bao giờ dấu 
giếm điều gì. Tuy nhiên, có một người học trò vô ơn bạc 
nghĩa nọ cố tình làm đủ mọi cách để tranh giành ảnh hưởng 
với thầy, về sau người đệ tử này thất bại. 

Devadatta (Đe Bà Đạt Ma), đệ tử, vừa là em họ của Đức 
Phật, đã có thần thông, không những cố gắng làm mất 
thanh danh của Đức Thế Tôn mà còn mưu toan sát hại Ngài 
bằng cách lăn đá từ đỉnh núi cao xuống, trong khi Ngài 
ngồi hành thiền dưới chân núi. 



Chương 43 - Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhainma) 


667 


Một lần nọ có người Bà La Môn cung thỉnh Đức Phật về 
nhà trai tăng. Theo lời thỉnh cầu, Đức Phật đến. Nhưng 
thay vì tiếp đón phải lẽ, người Bà La Môn tuông ra một loạt 
những lời lẽ thô kịch và nho bẩn vô cùng. Đức Phật lễ độ 
hỏi thăm: 

- Này ông Bà La Môn, có khi nào khách đến nhà ông 
không? 

- Có, ông Bà La Môn trả lời. 

- Khi biết khách đến nhà ông làm gì? 

- Tôi sẽ dọn một bữa com thịnh soạn để đãi khách. 

- Nhưng nếu khách bận việc không đến thì sao? 

- Thì gia đình chúng tôi sẽ chia nhau bữa com. 

- Tốt lắm, này ông Bà La Môn, hôm nay ông mời Như 
Lai đến nhà để trai tăng và ông đã khoản đãi Như Lai bằng 
những lời nguyền rủa chửi mắng thậm tệ. Như Lai không 
nhận. Vậy xin ông vui lòng lấy trở lại. 

Đức Phật không giận, không trả thù, nhưng Ngài lễ độ 
trao trả lại người Bà La Môn những gì người này đã khoản 
đãi Ngài. 

"Không nên trả thù, không nên báo oán", Đức Phật 
khuyên dạy như vậy. Hận thù sẽ đối diện với hận thù. Báo 
oán, trả thù sẽ không bao giờ đưa đến hòa bình và an tĩnh. 
Sức mạnh chắc chắn phải đưong đầu với sức mạnh. Bom 
đạn sẽ gặp bom đạn. "Sân hận sẽ không bao giờ dập tắt sân 
hận. Chỉ có tâm Từ mới diệt lòng sân." Đó là giáo từ của 
Đức Bổn Sư. 

Không có vị giáo chủ nào được ca tụng và tôn sùng như 
Đức Phật. Tuy nhiên, Ngài cũng là vị giáo chủ bị chỉ trích, 



668 


Phần II - Phật Pháp 


bị khiển trách và bị sỉ vả nhiều nhất. Đó là số phận của các 
bậc vĩ nhân. 

Trước giữa đám đông một thiếu phụ tên Cincà giả làm 
người có mang, vu oan Đức Phật. Với gương mặt từ bi, 
Ngài nhẫn nại chịu đựng những lời nguyền rủa, và đức 
hạnh trong sạch của Ngài được chứng minh tỏ rõ. 

Đức Phật cũng bị vu cáo và đã sát hại một thiếu phụ với 
sự đồng lõa của các vị đệ tử. 

Lần kia những người khác đạo chỉ trích Ngài và các môn 
đệ với lời lẽ nặng nề đến độ Đại Đức Ananđa xin Ngài rời 
khỏi nơi đó để qua một làng khác. 

- Này Ananđa, nếu những người ở làng kia cũng chửi 
mắng chúng ta nữa thì phải làm sao? 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ sang một làng 
khác nữa. 

- Này ananda, nếu làm như thế toàn thể lãnh thổ của xứ 
Ân Độ sẽ không có đủ cho cho chúng ta. Hãy nhẫn nại. 
Những lời nguyền rủa tự nhiên sẽ chấm dứt. 

Một bà thứ phi của ông vua nọ tên Magandiya, có nuôi 
mối hận thù với Đức Phật bỡi Ngài tỏ ra không tôn trọng 
sắc đẹp mỹ miều của bà phi, vì không biết, cha bà muốn gã 
bà làm vợ Đức Phật. Khi đi ngang qua quốc gia bà đang ở, 
Magandiya thuê những người say rượu công khai chũi 
mắng Đức Phật vô cùng thậm tệ. Với tâm xã hoàn toàn Đức 
Phật chịu đựng tất cả. Nhưng Magandiya phãi chịu đau khổ 
vì hành động sai lầm của bà. 



Chương 43 - Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhanuna) 


669 


Nguyền rủa, chửi mắng là thường tình. Càng hoạt động, 
càng phục vụ, chúng ta càng trở nên càng vĩ đại hơn và 
càng phải chịu sĩ nhục và nguyền rũa nhiều hơn. 

Socrates bị chính vợ ông chửi mắng. Mồi khi ra ngoài để 
phục vụ đồng bào, ông Socrates thường bị bà vợ tâm tánh 
hẹp hòi của ông rày rà la mắng. Ngày kia bà Socrates lâm 
bệnh nên không thể thực hành "công tác" rày rà thường lệ. 
Hôm ấy, ông Socrates ra đường với vẻ mặt buồn rầu. Bạn 
bè thăm hỏi vì sao. Ông giải thích rằng vì hôm nay bà vợ 
ông đang bệnh nên không có rầy ông. 

- Sao lạ vậy? Ồng phải vui mới phải chứ. Không bị rầy, 
tại sao ông lại buồn? 

- Không phải vậy đâu, khi bị rầy, tôi lại cơ hội để thực 
hành phát nhẫn nại. Hôm nay, tôi đã mất một cơ hội. Vì lẽ 
ấy mà tôi buồn. 

Trên đây là bài học quí báu cho tất cả. Khi bị chửi mắng 
ta phải nghĩ rằng đây là cơ hội để hành pháp nhẫn nhục. 
Thay vì tức giận, phải biết ơn người chũi mắng ta. 

4. Hạnh Phúc và Đau Khổ (Sukha và Dukkha) 

Hạnh phúc (Sukha) và Đau khổ (Dukkha) là cặp thăng 
trầm cuối cùng. Nó cũng có nhiều năng lực nhất, ảnh 
hưởng đến đời sống nhân loại. Cái gì làm được dễ dàng là 
hạnh phúc (Sukha). Cái gì khó chịu đựng là đau khổ 
(Dukkha). 

Thông thường, thỏa mãn điều mong ước là hạnh phúc. 
Nhưng, liền khi vừa đạt được điều mong ước ấy, ta lại ước 
mong điều hạnh phúc khác. Túi tham không đáy. Lòng 



670 


Phần II - Phật Pháp 


tham không bao giờ được thỏa mãn, không bao giờ biết là 
đủ. 

Đối với hạng người tầm thường, hưởng thọ những lạc 
thú của nhục dục ngũ trần là hạnh phúc duy nhất và cao 
thượng nhất. Trong lúc mo ước, trong khi thọ hưởng, và 
khi hồi nhớ lại những khoái lạc ấy mà người thiên về vật 
chất rất ưa thích, chắc chắn là có hạnh phúc tức thời. 
Nhưng quả thật là ngắn ngủi và ảo huyền. 

Tư sản vật chất có thể đem lại cho ta hạnh phúc có thật 
sự không? Neu có, các nhà triệu phú hẳn không bao giò 
nghĩ đến chuyện quyên sinh. Trong một quốc gia nọ mà 
tiến bộ vật chất đã tiến đến mức tuyệt đỉnh, có phải mười 
phần trăm dân số mắc phải những chứng bệnh thần kinh. 
Tại sao vậy? Tài sàn và sự nghiệp có đủ đem lại hạnh phúc 
thật sự không? 

Cầm quyền thống trị toàn thế gian có phải là hạnh phúc 
thật sự không? Đại đế Alexander, người đã rầm rộ kéo 
quân vào Ân Độ một cách hiên ngang, hùng vĩ và vẻ vang, 
người đã chinh phục tất cả lãnh thổ trên đường đi của mình, 
người ấy than rằng không tìm đâu ra một quốc gia nào khác 
để chinh phục. 

Các vị đế vưong, các vị vua đang còn đội mão, cá vị ấy 
có luôn hạnh phúc không? Đời sống các nhà lãnh đạo chính 
trị và các nhà lãnh đạo quốc gia rất thường bị các phe đối 
nghịch lâm le hâm dọa. Cái chết của Mahatma Gandhi và 
của Tổng thống J.F. Kennedy là một vài trường họp diễn 
hình. 

Chân hạnh phúc nằm bên trong chúng ta và không thể 
được định nghĩa bằng những danh từ như tài sản, quyền 
thế, danh vọng, hay chinh phục, xâm lăng. Neu những tư 



Chương 43 - Tám Pháp Thế Gian (Atthaỉokadhamma) 


671 


hữu trần tục kia được thâu đạt bằng bạo lực, cường quyền, 
hay một phương tiện bất công nào khác, hoặc theo một 
chiều hướng sai lầm, hoặc nữa, được nhìn với cặp mắt trìu 
mến hay tham lam, thì nó sẽ là nguồn đau khổ và sầu muộn 
cho chính người làm chủ nó. 

Cái gì là hạnh phúc cho người này có thể không phải là 
hạnh phúc cho người kia. Cái gì là thức ăn thức uống có thể 
là thuốc độc cho người khác. Đức Phật kể ra bốn loại hạnh 
phúc của người tại gia cư sĩ: 

a) Loại đầu tiên là hạnh phúc được có tư hữu (atthi 
sukha) như sức khỏe, tài sản, sống lâu, sắc đẹp, vui vẽ, 
mạnh mẽ, sự nghiệp, đông đảo con cháu v.v... 

b) Nguồn hạnh phúc thứ nhì là họ được hưởng những tư 
hữu ấy (bhoga sukha). Thông thường, ai cũng muốn thọ 
hưởng, ai cũng ưa vui thích. Đức Phật không bao giờ 
khuyên dạy rằng tất cả mọi người nên từ khước hạnh phúc 
trần gian và rút vào sống ẩn dật, chốn rừng sâu vắng vẽ. 

Thọ hưởng tài sản không phải là chỉ dùng nó cho riêng 
mình, mà cũng là bố thí ra để tạo an lành cho người khác. 
Cái gì mà ta ăn, chỉ tồn tại nhất thời. Cái gì mà ta tích trữ, 
ta sẽ bỏ lại, và ra đi. Nhưng cái gì mà ta cho ra, sẽ trở lại 
với ta. Những hành động thiện mà ta làm với những tư hữu 
trần tục, sẽ tồn tại lâu dài không thể mất. 

c) Không nợ nần (anana sukha) là một nguồn hạnh phúc 
khác. Neu tri túc, biết an phận với những gì mình có và nếu 
ăn ở kiệm cần, ta sẽ không nợ nần với ai. Người mang nợ 
luôn luôn sống trong tâm trạng hấp hối, nơm nóp lo sợ chủ 
nợ. Neu không nợ nần, mặc dù nghèo, ta vẫn cảm thấy 
thoải mái dễ chịu và thơi thói trong lòng. 



672 


Phần II - Phật Pháp 


d) Nep sống trong sạch (anavajja sukha), hay hạnh phúc 
không đáng bị khiển trách, là nguồn hạnh phúc cao thượng 
nhất của người cư sĩ. Người có đời sống trong sạch là một 
nguồn phước báu cho mình và cho người khác. Người 
trong sạch được tất cả khăm phục. Người ấy cảm nghe 
hạnh phúc vì nằm trong phạm vi ảnh hưởng của những 
rung động an lành mà nhiều người khác gởi đến mình. 

Tuy nhiên, ta phải ghi nhận rằng rất khó, vô cùng khó, 
mà được tất cả mọi người khâm phục. Người có tâm tánh 
cao quý chỉ biết giữ mình để sống đời trong sạch và thản 
nhiên trước dư luận. 

Phần đông thỏa thích trong sự thọ hưởng những lạc thú 
của đời sống. Nhưng cũng có những hạng người thỏa thích 
trong sự từ khước, buông các lạc thú. Không luyến ái, hay 
vượt lên trên mọi khoái lạc vật chất, là hạnh phúc đối với 
người đạo đức. Hạnh phúc Níp-Bàn - tức là trạng thái thoát 
ra khỏi mọi đau khổ - là hình thức hạnh phúc cao thượng 
nhất. 

Chúng ta vui vẻ đón mừng hạnh phúc. Nhưng đau khổ 
thì không được niềm nở tiếp nhận. 

Đau đớn (vật chất) và phiền muộn (tinh thần) đến với ta 
dưới nhiều hình thức. Chúng ta đau khổ khi phải chịu già 
yếu, đó là lẽ tự nhiên. Phải bình thản chịu đựng những khổ 
đau của tuổi già. 

Càng đau khổ hon hoàn cảnh già nua, là bệnh hoạn. Và 
nếu là một chứng bệnh trầm kha làm đau nhức lâu ngày, ta 
sẽ cảm thấy thà chết còn hon. Chỉ một cái răng đau hay một 
lúc nhức đầu, đôi khi cũng làm cho ta vô cùng khó chịu 
đựng. Đúng vậy, phải tự an ủi rằng ta khỏi phải mang một 
chứng bệnh trầm trọng hon. 



Chương 43 - Tám Pháp Thế Gian (Atthaỉokadhanuna) 


673 


Lắm khi chúng ta phải chia lìa thân bằng quyến thuộc. 
Cảnh biệt ly vô cùng đau khổ. Chúng ta phải nhận định 
rằng mọi kết họp đều phải chắm dứt trong cảnh biệt ly. Đây 
là cơ hội quý báu để ta thực hành tâm Xả. 

Một việc thuờng xảy ra là chúng ta phải kết hợp với 
nguời mình không ua thích, sống chung với nguời mà ta 
ghét. Phải cố gắng chịu đựng và nghĩ rằng mình đang gặt 
hái quả xấu của một cái nghiệp nào mà chỉnh mình tạo ra, 
hoặc trong quá khứ, hoặc trong hiện tại. Chúng ta phải cố 
gắng tự tạo cho mình một nếp sống thích hợp với hoàn 
cảnh mới và, bằng cách này hay cách khác, phải cố gắng 
vuợt qua mọi trở ngại. 

Chí đến Đức Phật, đấng toàn thiện đã tận diệt mọi ô 
nhiễm, mà còn phải chịu đau đớn vì bệnh hay vì tai nạn. 
Đức Phật nhiều lần bị nhức đầu. Chứng bệnh kiết lỵ sau 
cùng làm cho ngài đau đớn không xiết kể. Devadatta (Đe 
Bà Đạt Đa) lăn đá từ đỉnh núi cao gây thuơng tích cho Ngài 
ở chân phải mổ. Lắm lúc Ngài phải nhịn đói. Đôi khi Ngài 
phải dùng thức ăn dành cho ngựa. Một lần nọ, vì các đệ tử 
không vâng lời, Ngài vào rừng ở ba tháng. Giữa rừng sâu, 
Ngài phải nằm trên một lóp lá ủ, trải trên mặt đất gồ ghề 
thô cứng và phải đối phó với những cơn lạnh buốt xuơng. 
Nhung Ngài vẫn thản nhiên. Giữa những hoàn cảnh đau 
khổ, cũng nhu những lúc an vui hạnh phúc Đức Phật luôn 
luôn giữ tâm Xả hoàn toàn. 

Trên buớc lang thang trong vòng luân hồi, chết là mối 
uu phiền trọng đại nhất mà chúng ta phải đối phó. Đôi khi 
cái chết không đến lẻ loi cho một nguời thân mà đến trùng 
họp cho nhiều nguời thân trong một lúc. 



674 


Phần II - Phật Pháp 


Bà Patacara mất một lúc bao nhiêu nhưng thân thuộc: 
cha, mẹ, chồng, anh và hai con. Bà trở nên loạn trí. Đức 
Phật khuyên giải và an ủi bà. 

Bà Kisa Gotami mất người con thân yêu duy nhất. Tay 
bồng con, bà chạy đi tìm thuốc chữa trị và đến cầu cứu với 
Đức Phật. 

- Được, con có thể tìm ra một vài hạt cải không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tìm ra hột cải, chắc như 
vậy. 

- Nhưng hột cải này phải lấy từ trong nhà nào mà chưa 
từng có ai chết. 

Hột cải thì có. Nhưng bà không tìm ra noi nào mà thần 
chết chưa hề đến viếng. Bà tỉnh ngộ và nhận thức bản chất 
thiên nhiên của kiếp sinh tồn. 

Một lần nọ, bà kia được người ta hỏi tại sao không khóc 
cái chết thê thảm của người con. Bà trả lời: "Không ai mời 
mọc, nó đến. Không cho ai hay, nó đi. Đen thế nào, nó ra đi 
cùng thế ấy. Tại sao ta khóc? Khóc có ích gì?" 

Từ cành cây có nhiều trái roi rụng - trái non có, trái già 
có, trái chín có - cùng thế ấy, ta có thể lìa đời lúc so sinh, 
lúc thiếu niên, lúc tráng niên, hay khi niên cao tuổi lớn. 

Mặt trời mọc ở phưong Đông chỉ để lặn ở phưong Tây. 
Hoa nở tốt tưoi buổi sáng để úa tàn vào lúc chiều. 

Cái chết không thể tránh, đến với tất cả mọi người, 
không trừ ai. Và ta phải bình thản đối phó. 

"Cũng như trên đất ta có thể vứt bất luận vật gì, dầu 
chua, dầu ngọt, dầu sạch, dầu do. Đất vẫn thản nhiên một 
mực tro tro, không giận cũng không thưong. Vậy, cùng thế 



Chirơng 43 - Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhainma) 


675 


ấy, trong hạnh phúc, trong phiền muộn, lúc thăng lúc trầm, 
ta phải giữ tâm như đất." 

Đức Phật dạy như vậy. 

Trước những thăng trầm của thế gian, tâm của vị A-La- 
Hán không bao giờ chao động. 

Giữa những hoàn cảnh được và thua, danh thom và tiếng 
xấu, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ, chúng ta 
hãy giữ tâm bình thản. 




676 


Phần II - Phật Pháp 


Chương 44 - Những vấn đề của kiếp nhân sinh 


Con người là ai? Từ đâu đến? Đi về đâu? Tại sao? Mục 
tiêu là gì? 

Đó là vài thắc mắc quan trọng thường làm bận tâm toàn 
thể nhân loại. 

Chúng ta hãy tuần tự nghiên cứu, khởi đầu bằng cách 
khảo sát những gì tự nó biểu hiện hiển nhiên, mọi người 
đều có thể nhận ra. 

1. Con người là gì? 

Con người có một cơ thể vật chất mà giác quan của 
chúng ta có thể cảm nhận trực tiếp hay xuyên qua những 
dụng cụ. Cơ thể vật chất này bao gồm những năng lực và 
những tính chất luôn luôn biến chuyển. 

Nhà khoa học nhận thấy khó mà định nghĩa vật chất là 
gì? Vài triết gia giải rằng: "Vật chất là cái gì trong đó có 
những biến đổi liên tục diễn tiến gọi là di động, và di động 
là những biến chuyển ấy, xảy diễn bên trong vật chất ." 1 

Danh từ PãỊĩ gọi vật chất là "Rũpa", sắc. sắc được giải 
thích là cái gì biến đổi và hư hoại, sắc hay vật chất cũng 
được giải thích là cái gì tự mình biểu hiện thành hình. 

Theo Phật Giáo, vật chất được cấu thành do bốn nguyên 
tố căn bản là: Pathavi (Đất), Apo (Nước), Tejo (Lửa) và 
Vayo (Gió). 


1 


Ouspenky, "Tertium Organum", trang 8; Ouspenky, "Tertium Organum", 
trang 192. 





Chương 44 - Những vấn đề của kiếp nhân sinh 


677 


Pathavi (Đất), là nguyên tố có đặc tính duỗi ra, nền tảng 
của vật chất. Nếu không có nguyên tố Đất, vật thể không 
thể chiếm không gian. Tính chất cứng hay mềm chỉ là hai 
điều kiện tuơng đối của nguyên tố Đất. Nguyên tố Đất luôn 
luôn hiện hữu trong đất, nuớc, lửa và không khí. Thí dụ 
nhu nuớc ở lớp duới nâng đỡ nuớc ở lớp trên. Chính 
nguyên tố Đất có đặc tính duỗi ra hợp với nguyên tố Gió có 
đặc tính di động, đã tạo áp lực huớng lên trên và do đó 
nâng đỡ lớp nuớc ở phần trên. Nuớc nóng hay lạnh là do 
nguyên tố Lửa (Tejo). Thể lỏng của nuớc do nguyên tố 
Nuớc (Apo). 

Apo (Nuớc) là nguyên tố có đặc tính kết hợp lại và làm 
dính liền. Không giống nhu đối với nguyên tố Đất, ta 
không thể cảm giác nguyên tố Nuớc (Apo) bằng xúc giác, 
tức không thể hay biết nó đuợc bằng cách sờ đụng. Đây là 
nguyên tố có đặc tính kết hợp lại, làm dính liền nhau những 
phần tử rời rạc của vật chất và cho ta ý niệm vật thể. 

Tejo (Lửa) là nguyên tố có đặc tính nóng. Lạnh cũng là 
một hình thức của Lửa (Tejo). Cả hai, nóng và lạnh, đều là 
đặc tính của Lửa, bởi vì cả hai đều có khả năng làm đổi 
thay, làm cho già, chín hay nói cách khác, tạo sinh lực cho 
vật thể. Một vật đuợc duy trì gìn giữ lâu bền, hay bị hư hoại 
là do nguyên tố Lửa. 

Vajo (Gió) là nguyên tố có đặc tính di động. Có sự 
chuyển động là do noi nguyên tố này. Trạng thái di động 
được xem là năng lực hay nguyên động lực làm phát sanh 
hoi nóng. Di động và sức nóng trong lãnh vực vật chất 
cũng tưong ứng với nhau gống như tâm và nghiệp trong 
phạm vi tinh thần. 



678 


Phần II - Phật Pháp 


Bốn năng lực hùng mạnh này tương quan với nhau mật 
thiết mà không thể tách rời lìa khỏi nhau. Nhưng trong một 
vật thể, thành phần này có thể trội hơn là thành phần khác. 
Như trong đất chẳng hạn, nguyên tố Đất trội hơn ba nguyên 
tố kia. Trong nước thì nguyên tố Nước trội hơn v.v... 

Như vậy, sắc (Rũpa) bao gồm những năng lực và những 
tính chất trong trạng thái luôn luôn biến chuyển, không bao 
giờ tồn tại giống hệt trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Theo 
Phật Giáo, Sắc (Rũpa) chỉ tồn tại trong thời gian 17 chặp tư 
tưởng. 2 

Theo các nhà sinh vật học, vào lúc bà mẹ thọ thai, con 
người cbỉ thừa hưởng nơi cha mẹ một tế bào cực kỳ vi tế là 
một phần ba chục triệu (1/30.000.000) bề kính, của một 
phân Anh (inch). "Trong vòng chỉn tháng, đốm nhỏ cực vi 
này trở thành một khối sinh vật 15.000 triệu lần lớn hơn lúc 
ban sơ. 3 " Tế bào vật-lý-hóa này là nền tảng vật chất của 
con người. Theo Phật Giáo, nam tính hay nữ tính của một 
người được quyết định vào lúc mẹ thọ thai. 

Phối hợp với phần vật chất (Sắc), trong guồng máy phức 
tạp của con người còn có một yếu tố quan trọng. Đó là cái 
Tâm. Cũng như có vài tác giả uyên thâm thích nói, rằng 
con người không phải là "Tâm cọng với Thân", hay "Danh 
và Sắc", mà là "Danh-Sắc", một sự phối họp chặt chẽ giữa 
hai thành phần - vật chất và tâm linh. Các nhà khoa học nói 
rằng đời sống khởi sanh từ vật chất, và tâm (phát sanh) từ 
đời sống. Nhưng các vị này không cung ứng cho ta một giải 
thích thỏa đáng về lịch trình phát triển của tâm. 


2 Chặp tư tưởng - cũng được gọi là "sát na tâm". Trong thời gian của một 
cái nhoáng trời chóp, hằng tỷ tỷ chặp tư tưởng có thê phát sanh. 

3 Sứ Charles Sherrington, "Lifés Unfolding", trang 32. 




Chương 44 - Những vấn đề của kiếp nhãn sinh 


679 


Không giống như cơ thể vật chất, tâm không có hình thể 
và ta không thể thấy. Mặc dù vậy ta có thể trực tiếp thọ 
cảm. Có hai câu nói của người thời xưa như sau: 

"Tâm là gì? - Không có vật chất 

Vật chất là gì? - Không bao giờ có tâm" 4 

Chúng ta hay biết những tư tưởng, những cảm giác v.v... 
bằng cách trực tiếp tri giác, và chúng ta suy luận rằng 
người khác cũng tri giác cùng một thế ấy. 

Tiếng PãỊĩ có nhiều danh từ để chỉ cái Tâm, trong đó ba 
danh từ "mana", "citta" và "vi nn ãna" là thông dụng nhất. 
Chúng ta hãy so sánh căn "man", có nghĩa suy tư, với chữ 
"man" trong tiếng Anh, có nghĩa con người, và Phạn ngữ 
"manussa", có nghĩa người đã có tâm thức được phát triển. 

Trong Phật Giáo không có sự phân biệt giữa "tâm" 
(citta) và "thức" (vinnãna). Hai danh từ này được sử dụng 
đồng nghĩa với nhau. Tâm chỉ giản dị được định nghĩa là 
"sự hay biết đối tượng", bởi vì không có một thực thể tác 
động, hay một linh hồn chỉ đạo tất cả những sinh hoạt tâm 
linh. Chỉ có những trạng thái tâm luôn luôn sanh rồi diệt, 
nhanh như chóp. Sông từ nguồn chảy ra biển cả. Trong 
dòng trôi chảy, sông tiếp nhận những luồng nước mới từ 
các rạch ngòi đổ vào. "Với sự sanh là nguồn và tử là cửa 
biển, tâm đều đặn trôi chảy như một dòng sông, không 


4 "What is mind? - No matter. What is matter? - Never mind". Đẻ giúp quí 
vị độc giả không đọc tiếng Anh có thế thường thức lối chơi chữ này, 
người dịch xin phụ chú rằng hai chữ "no matter" vừa có nghĩa là "không 
có vật chất, vừa là một lối nói rằng "không sao đâu". Hai chữ "never 
mind" vừa có nghĩa "không bao giờ có tâm", mà cũng có nghĩa "không có 
gì đâu, không cần phải bận tâm". 




680 


Phần II - Phật Pháp 


ngừng tiếp nhận những luồng nước khác nhau do các rạch 
ngòi giác quan cung ứng." 

Mồi chặp tư tưởng (sát na tâm) của dòng đời luôn luôn 
biến đổi này khi diệt, chuyển trao tất cả năng lực, tất cả 
những cảm xúc đã thâu nhận và không thể xóa bỏ, cho chập 
tư tưởng kế đến. Như vậy, mồi chặp tư tưởng mới bao gồm 
những tiềm năng của chặp trước và thêm vào những gì 
khác. Vì tất cả những cảm xúc đã được ghi nhận vững chắc 
trong cái tâm luôn luôn biến đổi, và bởi vì tất cả những 
tiềm năng đều được chuyển trao từ kiếp sống này sang kiếp 
khác nên có người còn có thể nhớ lại tiền kiếp, hoặc một 
vài diễn biến của tiền kiếp, mặc dù co thể đã trải qua giai 
đoạn tạm thời hoại diệt. Neu trí nhớ chỉ tùy thuộc vỏn vẹn 
noi bộ óc, thì khi cân não hoại diệt cùng với co thể vật chất 
ắt không ai còn hồi nhớ gì. 

Như điện lực, tâm có khả năng rất hùng mạnh, để xây 
dựng cũng như để tiêu diệt, như một khí giới bén cả hai bề, 
mà ta có thể xử dụng để làm điều phải hay điều quấy. Chỉ 
một tư tưởng phát sanh trong cái tâm vô hình này cũng có 
thể cứu vãn hay tiêu diệt thế gian. Một ý nghĩ có thể giúp 
an cư lạc nghiệp hay tàn phá toàn thể một quốc gia. Chính 
tâm tạo thiên đàng cho ta, cũng chính tâm tạo địa ngục cho 
ta. 

Ouspenky viết: 

"Ve năng lực ngủ ngầm trong các hiện tượng tâm linh, 
chẳng hạn như trong những tư tưởng, những cảm giác, 
những ham muốn, chúng ta khám phá rằng tiềm năng của 
nó càng vô lượng vô biên hon. Do kinh nghiệm bản thân, 
do công trình khảo sát, do những văn kiện lịch sử, chúng ta 
biết rằng những ý nghĩ, những cảm giác, những ham muốn, 



Chương 44 - Những vấn đề của kiếp nhân sinh 


681 


tự nó biểu hiện, có thể phóng thích vô năng lực và tạo nên 
chuồi dài vô tận những hiện tuợng. Một tư tỏng có thể tác 
động trong nhiều thế kỷ, nhiều ngàn năm, chỉ tăng trưởng 
và ăn sâu thêm, không ngừng khơi dậy những hiện tượng 
mới, luôn luôn giải phóng những năng lực mới. Chúng ta 
biết rằng tư tưởng tiếp tục sống và tác động chí đến khi 
chánh danh tánh của người tạo ra nó đã biến thành nhân vật 
của thần thoại truyền kỳ, như tên tuổi của các vị đã sáng lập 
những tôn giáo cổ xưa, những thi gia thời cổ đã làm ra 
những vần thơ bất hủ, các đấng anh hùng, những bậc lãnh 
đạo và những nhà tiên tri. Lời nói của các vị này vẫn còn 
được vô số những cặp môi lặp đi nhắc lại và vẫn còn được 
chúng ta học hỏi và luận bình. 

"Mồi tư tưởng của một nhà thơ chắc chắn chứa đựng 
tiềm năng vô cùng trọng đại - như năng lực tiềm ẩn trong 
một cục than đá hay một tế bào sống - nhưng cũng vô cùng 
vi tế, không thể cân lường, nhưng thật sự hùng mạnh." — 
(Ouspenky - "Tertium Organum", trang 125). 

Chúng ta thử khảo sát tiềm năng chứa đựng trong những 
lời dạy có ý nghĩa sau đây của Đức Phật: 

Manopubbangama dhamma - manosettha manomaya. 

Tâm dẫn đầu hành động; tâm là chủ, và tất cả (hành 

động) đều do tâm tạo. 

Theo Phật Giáo, tâm hay thức phát hiện ngay vào lúc 
được thọ thai, cùng một lúc với phần vật chất. Như vậy, 
thức vẫn có hiện hữu trong thai bào. Cái thức sơ khởi ấy 
mà kinh sách gọi là thức tái sanh, hay thức nối liền khởi 
sanh do nghiệp quá khứ của đương sự tạo duyên. Sự khác 
biệt tế nhị về tinh thần, trí thức và đạo đức giữa những 
người khác nhau của nhân loại là do cái thức được nghiệp 



682 


Phần II - Phật Pháp 


quá khứ tạo duyên của mỗi nguời. Thức tái sanh là yếu tố 
thứ nhì của con nguời. Yeu tố thứ nhất là phần vật chất, do 
cha mẹ cung cấp. 

Đe cho đủ ba thành phần tạo nên con nguời, còn có yếu 
tố thứ ba, hiện tuợng sống, tạo sinh lực cho cả hai, tâm và 
vật chất, hay Danh và sắc. Do có sinh lực, thai mới trụ và 
có sự tái sanh. Sinh lực biểu hiện trong cả hai hiện tuợng, 
vật chất và tâm linh. Danh từ PãỊĩ để chỉ hai hình thức sinh 
lực ấy là Nãmajivitindrĩya, Danh Sinh Lực và 
Rũpajivitindrĩya, sắc Sinh Lục, tức sức sống của tâm linh 
và sức sống của co thể vật chất. 

Nhu vậy, vật chất, tâm và sinh lực là ba yếu tố khác biệt 
tạo nên con nguời. Với sự phối họp của ba yếu tố này một 
năng lực gọi là con nguời đuợc hình thành với những khả 
năng không thể quan niệm đuợc. Con nguời tự tạo nên 
mình, cũng chính con nguòi tự tiêu diệt lấy mình. Bên 
trong con nguời có một đống rác tật xấu và một kho tàng 
đức hạnh. Ta có thể tìm thấy trong con nguòi bản chất sâu 
bọ, cầm thú, nguời, siêu nhân, trời, Phạm Thiên. Những 
khuynh huớng tội lỗi và những tâm tánh thánh thiện đều có 
ngủ ngầm trong đó. Con nguời có thể là một phuớc lành 
hay một tội khổ cho mình và cho kẻ khác. Trong thực tế, 
con nguời tự mình là cả một thế giới. 

2. Từ Đâu Đến? 

Là câu hỏi thứ nhì. Khởi thủy, con nguời phát sanh nhu 
thế nào? 

Hoặc có một khởi điểm từ đó con nguời bắt đầu hiện 
hữu, hoặc không có khởi điểm. Những gì thuộc truòng phái 
đầu chủ truong có một nguyên nhân đầu tiên, một năng lực 



Chương 44 - Những vấn đề của kiếp nhân sinh 


683 


của vũ trụ, hay một Thần Linh Vạn Năng. Trường phái thứ 
nhì phủ nhận một nguyên nhân đầu tiên bởi vì theo kinh 
nghiệm chung, nhân trở thành quả và quả trở thành nhân, 
trong một tiến trình mãi mãi liên tục. Trong vòng quanh 
nhân-quả, ta không thể quan niệm một khởi điểm. Theo 
luồng tư tưởng đầu thì có một khởi điểm. Luồng tư tưởng 
thứ nhì chủ trương không có. Theo nhận xét của vài người, 
quan niệm có một nguyên nhân đầu tiên cũng vô lý như 
quan niệm có hình tam giác mà tròn. 

Theo quan điểm của khoa học, con người là sản phẩm 
tực tiếp của tinh trùng và minh châu do cha và mẹ cung 
ứng. Trong khi quả quyết, "Omne vivum ex vivo" - tất cả 
sự sống đều phát sanh từ sự sống - nhà khoa học cũng chủ 
trương rằng tâm và sự sống phát nguyên từ trạng thái 
không có sự sống. 

Theo Phật Giáo, con người được sanh ra từ bào thai 
hành động (kammayoni, bào thai nghiệp). Cha mẹ chỉ cung 
ứng phần vật chất. Như vậy, chúng sanh đến trước chúng 
sanh. Vào lúc được thọ thai, chính nghiệp tạo duyên để 
thức đầu tiên làm nguồn sống cho thai bào. Chính nghiệp 
lực vô hình phát sanh từ kiếp sống quá khứ tạo những hiện 
tượng "tâm linh" và hiện tượng "sinh lực" trong hiện tượng 
"vật chất" sẵn có, hội đủ ba yếu tố (tam nguyên) cấu thành 
con người. 

Đe cập đến vấn đề thọ thai của chúng sanh, Đức Phật 
tuyên ngôn: 

"Nơi nào có đủ ba yếu tố phối họp là mầm sống bắt đầu. 
Neu cha và mẹ gặp nhau mà không nhằm thời kỳ thọ thai 
của mẹ và không có một chủng tử (gandhabba), thì không 
có mầm sống. Neu cha mẹ gặp nhau vào thời kỳ thọ thai 



684 


Phần II - Phật Pháp 


của mẹ mà không có một chủng tử hiện hữu, thì cũng 
không có mầm sống. Neu cha và mẹ gặp nhau vào thời kỳ 
thọ thai của mẹ và có một chủng tử hiện hữu, chừng ấy, do 
sụ phối họp của ba yếu tố, sụ sống bắt đầu." 

Noi đây danh từ "gandhabba", đuợc phiên dịch là chủng 
tử, là một chúng sanh sẵn sàng đuợc sanh vào bào thai, chỉ 
dùng trong truòng hợp riêng biệt này. Ta không nên lầm 
lẫn với một linh hồn truờng cửu. 

Cho đặng có một chúng sanh đuợc thọ thaiở noi này 
phải có một chúng sanh chết ở một noi nào khác. Cái sanh 
của một chúng sanh trong hiện tại tuong ứng với cái chết 
của một chúng sanh trong kiếp vừa qua; cũng giống nhu 
thông thuờng ta nói rằng mặt trời mọc ở một noi có nghĩa 
là mặt trời lặn ở một noi khác. 

Đức Phật dạy rằng: "Một khởi điểm đầu tiên của chúng 
sanh - vốn bị che lấp mù mịt trong vô minh, bị trói bộc chặt 
chẽ trong ái dục, và triền miên lang thang bất định - quả 
thật không thể quan niệm." 

Dòng đời trôi chảy vô cùng tận ngày nào còn tiếp nhận 
bùn nho nuớc đục của vô minh và ái dục. Chỉ khi nào chặn 
đứng đuợc hai luồng rạch ngòi ô nhiễm này, đời sống mới 
ngừng trôi chảy, hiện tuợng tái sanh mới không còn xảy 
diễn, nhu truòng họp chu Phật và chu vị A-La-Hán. Trong 
khi còn mang nặng vô minh và ái dục ta không thể nhận 
thức khởi điểm cùng tột của dòng đời. Đức Phật chỉ đề cập 
đến nhu "khởi thủy dòng đời" của chúng sanh. Hãy để cho 
các nhà khoa học suy cứu về vấn đề này. 

3. Đi về đâu? 

Là câu hỏi thứ ba. Từ đây rồi con nguời sẽ đi về đâu? 



Chương 44 - Những vấn đề của kiếp nhân sinh 


685 


Theo chủ thuyết vật chất của thời xưa - mà danh từ PãỊl 
và Sanskrit đều gọi là Lokãyata - con người hoàn toàn tuyệt 
diệt sau khi chết, bỏ lại sau lưng bất luận năng lực nào phát 
nguyên trong đòi sống. 

"Con người do bốn nguyên tố cấu thành. Khi chết rồi thì 
nguyên tố Đất trở về và tan biến trong lòng đất; nguyên tố 
Nước trở về với nước; nguyên tố Lửa trở về với lửa và 
nguyên tố Gió trở về hòa tan trong không khí; giác quan tan 
biến trong không gian. Người trí cũng như kẻ ngu, một khi 
thể xác tan rã thì tất cả chấm dứt, hoại diệt, không còn tồn 
tại nữa. Không có thế gian nào khác. Cái chết là mức tận 
cùng của tất cả. Chỉ có thế gian hiện tại là thật có. Cái được 
gọi là thiên đàng trường cửu và địa ngục là những phát 
minh của hạng người gian manh mong vụ lợi." 5 

Người sống theo chủ thuyết duy vật chỉ tin những gì mà 
giác quan có thể cảm nhận. Do đó, chỉ có vật chất là thực 
tại. Nguyên tắc cùng tột là Tứ Đại: Đất, Nước, Lửa, Gió, và 
từ đó đời sống tâm linh nhảy vọt ra một cách bí ẩn, giống 
như ông thần xuất hiện khi Aladin chà tay trên cây đèn. 
Não tiết ra tư tưởng giống như gan tiết ra mật. 

Dưới cái nhìn của con người duy vật, tin có một thế giới 
khác "là giấu hiệu của sự giả dối ưon hèn của người có tính 
đàn bà, yếu ớt, hèn nhác và bất lưong", như ngài 
Radhakrishna tuyên bố. 

Theo Co Đốc Giáo, con người không có dĩ vãng. Hiện 
tại chỉ là thời gian chuẩn bị để tiến đến hoặc thiên đàng 
vĩnh cửu, hoặc địa ngục trường tồn. Dù xem đó là hai noi 
chốn hay hai trạng thái trong tưong lai, con người sẽ hưởng 


5 Sri Radhakrishna, "Indian Philosophy", tập I, trang 278. 




686 


Phần II - Phật Pháp 


lạc thú vô cùng tận trên thiên đàng, hoặc vĩnh viễn phải 
chịu đau khổ duới địa ngục. Vậy sau khi chết, con nguời 
không tuyệt diệt mà phần tinh túy sẽ vĩnh cửu truòng tồn. 

Schopenhaeur nói: 

"Bất cứ ai tự xem mình đuợc sanh ra từ hu không cũng 
phải nghĩ rằng mình sẽ trở lại thành hu không; hoặc nữa, 
cho rằng truớc khi có mình đã có một quá khứ vô tận, rồi 
một thời gian vô tận thứ nhì lại bắt đầu, và xuyên qua thòi 
gian ấy, ta không bao giờ ngừng sống. Thật là một ý nghĩ 
quái dị." 

Tín đồ Ân Độ Giáo tin có quá khứ và hiện tại, và không 
chủ truong rằng sau khi chết con nguòi sẽ hoàn toàn tiêu 
diệt. Họ cũng không cho rằng con nguời sẽ vĩnh cửu truòng 
tồn. Họ tin có một chuồi dài những kiếp sống quá khứ và vị 
lai. Theo họ, luồng sống của con nguời chảy trôi vô cùng 
tận ngày nào mà nghiệp lực, tức năng lực của hành động 
còn đủ sức đua đẩy. Vào đúng lúc, tinh hoa của con nguời 
có thể nhập trở vào Thực Tại Cùng Tột (Paramatma), cái 
Đại Hồn mà từ đó linh hồn đã phát xuất. 

Phật Giáo tin có hiện tại, rồi căn cứ trên hiện tại, suy 
diễn rằng có quá khứ và vị lai. Cũng nhu ánh sáng điện là 
sự biểu hiện ra bên ngoài của luồng điện lực vô hình, cùng 
thế ấy, con nguời chỉ là sự biểu hiện ra ngoài của năng lực 
vô hình gọi là Nghiệp - Kamma. Bóng đèn điện có thể bể 
và ánh sáng có thể tắt, nhung luồng điện vẫn còn và ánh 
sáng có thể trở lại khi gắn vào đó một cái bóng khác. Cũng 
duờng thế ấy, luồng Nghiệp Lực vẫn trôi chảy nhu thuờng, 
không bị sự tan vỡ của co thể vật chất làm xáo trộn. Tâm 
thức của nguời lâm chung trong hiện tại chấm dứt và khi 
chấm dứt, tạo duyên cho một tâm thức mới phát sanh trong 



Chương 44 - Những vấn đề của kiếp nhân sinh 


687 


kiếp sống kế. Nơi đây luồng điện giống như luồng Nghiệp 
và cái bóng đèn mới có thể ví như tế bào trứng của cha mẹ. 

Nghiệp quá khứ tạo điều kiện cho sự sanh trong hiện tại, 
và Nghiệp hiện tại, phối họp với Nghiệp quá khứ, tạo điều 
kiện cho kiếp sống tương lai. Hiện tại là con đẻ của quá 
khứ, rồi đến lượt mình, trở thành cha mẹ của vị lai. 

Như vậy, chết không phải là hoàn toàn tuyệt diệt, bởi vì 
mặc dù không phải kiếp sống này chấm dứt, cái năng lực 
tạo sự sống cho nó không bị tiêu diệt. Sau khi chết, dòng 
sinh lực của con người tiếp tục trôi chảy vô cùng tận, ngày 
nào mà những luồng nước vô minh và ái dục còn được 
cung cấp để dưỡng nuôi nó. Theo ngôn ngữ chế định thông 
thường, chúng ta nói rằng con người không nhất thiết phải 
tái sanh lại làm người, bởi vì con người không phải là 
chúng sanh duy nhất. Hơn nữa, quả địa cầu, hầu như chỉ là 
một điểm nhỏ không đáng kể trong vũ trụ bao la, không 
phải là nơi chốn duy nhất mà chúng sanh có thể tái sanh 
vào. 

Sau khi chết con người có thể tái sanh vào một cảnh giới 
khác. 6 

Neu muốn chấm dứt chuồi dài những kiếp sống triền 
miên, con người có thể làm như Đức Phật và chư vị A-La- 
Hán đã làm để chứng ngộ Níp-Bàn, chấm dứt trọn vẹn mọi 
hình thức ái dục. 


6 "Có khoảng một triệu hệ thống hành tinh trong dãy Ngân Hà trong đó, có 
sự sống". Xem Fred Hoyle, "The Nature of The Universe", trang 87-89. 




688 


Phần II - Phật Pháp 


4. Con người đi về đâu? 

Con người có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn, bất luận 
nơi nào mình quyết chí đi nếu hội đủ điều kiện thích nghi. 
Neu không đặc biệt có chú nguyện nào, con người sẽ lăn 
trôi theo con đường mà những diễn biến của cuộc đời đưa 
đẩy mình vào, và sẽ tái sanh vào trạng thái tương xứng với 
cái Nghiệp mình đã tạo. 

5. Tại sao? 

Là thắc mắc cuối cùng của chúng ta. Tại sao có con 
người? Cuộc sống này có mục tiêu gì? 

Đây quả thật là một vấn đề đã được bàn thảo sôi nổi. 

Quan điểm của người sống thiên về vật chất là thế nào? 
Nhà khoa học giải đáp: 

"Đời sống có mục tiêu không? Là gì ở đâu hay lúc nào? 

Từ không gian Vũ Trụ đến, Mặt Trời đến, 

Quả Địa Cầu đến, Đời sống đến, Con Người đến, và còn 

nhiều nữa phải đến. 

Nhưng còn mục tiêu: Của ai và từ đâu? Tại sao, không 

có gì cả." 

Người sống theo chủ thuyết duy vật chỉ đơn thuần tự 
giới hạn mình trong những dữ kiện do giác quan cảm nhận 
và chỉ biết đời sống vật chất hiện tại, mà lờ đi những giá trị 
tinh thần. Lối nhìn của họ nghịch hẳn quan điểm của nhà 
đạo đức. Theo họ, không có ai tạo mục tiêu cho đời sống, 
và như vậy, đời sống không có mục tiêu. 

Những người không có Thần Linh - người Phật tử nằm 
trong số này - không tin có một nhân vật tạo mục tiêu cho 
mình. 



Chương 44 - Những vấn đề của kiếp nhân sinh 


689 


"Ai tô điểm màu sắc một cách tuyệt diệu cho con công, 
hay ai làm cho chim cú có tiếng gáy lảnh lót?" Đó là một 
trong những lý luận chánh của thuyết duy vật, cho rằng tất 
cả đều nằm trong trật tự thiên nhiên của sự vật. 

"Hãy ăn uống và tận huởng mọi lạc thú, bởi vì cái chết 
sẽ đến với tất cả, chấm dứt cuộc sống của chúng ta" hình 
nhu là đạo đức lý tuởng của hệ thống này. Theo quan niệm 
của họ, nhu ngài Sri Radhakrishna viết: "Đạo đức là ảo 
tuởng và huởng thụ khoái lại là thực tại duy nhất. Chết là 
mức tận cùng của đời sống. Tôn giáo là một thác loạn điên 
cuồng, một chứng bệnh thần kinh. Có sự ngờ vực tất cả 
những gì tốt đẹp, cao cả, trong sạch và bi mẫn. Lý thuyết 
này chủ truong thỏa mãn dục vọng và lợi kỷ và hiển nhiên 
xác nhận ý chí tục tằn thô bỉ. Không cần phải kiểm soát 
khác vọng và bản năng, bởi vì đó là di sản của thiên nhiên 
mà con nguời thừa huởng." 7 

Sarvadarsana Sangraha nói: 

"Trong khi đời sống còn là của bạn, hãy thoả thích sống, 

Không ai có thể thoát khỏi cặp mắt tìm tòi của Tử Thần; 

Một khi chúng nó đã thiêu đốt cái xác này của ta, 

Làm sao còn trở lại? 

Trong khi còn sống đây con nguời hãy sống an vui, 

Hãy ăn, uống sung suớng, dù có phải vay nợ." 8 

Bây giờ chúng ta hãy trở về với khoa học để tìm một giải 
đáp cho câu hỏi "Tại sao?". 

Nên ghi nhận rằng "khoa học tìm hiểu sự vật, nghiên cứu 
học hỏi để biết sự vật là thế nào, trong khi tôn giáo thì tìm 


7 Sri Radhakrishna, "Indian Philosophy", tập I. 

8 Sri Radhakrishna, "Indian Philosophy", tập I. 




690 


Phần II - Phật Pháp 


hiểu những lý tưởng, nghiên cứu học hỏi xem sự vật là thế 
nào." 

Sir Arthur Thompson khẳng định rằng khoa học còn 
khiếm khuyết vì không thể giải đáp câu hỏi "Tại sao". 

Đe cập đến Mục Tiêu của vũ trụ, Bertrand Russell nhắc 
đến ba loại quan điểm: quan điểm tin có Thượng Đe; quan 
điểm Phiếm Thần cho rằng trời là tất cả vũ trụ hay vạn vật, 
và tất cả vũ trụ là trời; và quan điểm thứ ba cho rằng sự vật 
nhô lên, xuất hiện một cách không thể đoán trước. 

Ông viết: 

"Quan điểm thứ nhất chủ trưong rằng Thượng Đe tạo 
nên thế gian và ban hành những định luật thiên nhiên, bởi 
vì Ngài tiên đoán rằng vào đúng lúc, sẽ có gì tiến hoá tốt 
đẹp. Theo quan điểm này, mục tiêu đã sẵn có một cách rõ 
ràng trong tâm vị Thần Linh Tạo Hoá, vốn ở ngoài tạo vật 
của mình. 

"Hình thức Phiếm Thần cho rằng trời là vũ trụ và tất cả 
là trời. Thượng Đe không ở ngoài vũ trụ mà chính là vũ trụ, 
xem như một toàn thể. Do đó, không thể có tác động sáng 
tạo mà chỉ có một loại năng lực sáng tạo trong vũ trụ. Năng 
lực này làm cho vũ trụ phát triển theo một kế hoạch. Ta có 
thể nói rằng xuyên qua suốt tiến trình, kế hoạch này luôn 
luôn đi đôi với năng lực sáng tạo. 

"Trong hình thức thứ ba, mục tiêu càng mù mịt hon. Vào 
một giai đoạn so khởi, không có gì trong vũ trụ thấy trước 
giai đoạn sau, mà có một năng lực mù quáng thúc đẩy đến 
những biến đổi, và biến đổi tạo nên những hình thức phát 



Chirơng 44 - Những vấn đề của kiếp nhân sinh 


691 


triển hơn. Do đó, trong một ý nghĩa mù mờ, đoạn cuối đã 
được hàm xúc ở đoạn đầu." 9 

Chúng ta không phê bình. Đây chỉ là quan điểm của 
những học giả chuyên khảo cứu về các tôn giáo và những 
tư tưởng gia trứ danh. 

Dù có chăng một mục tiêu trong vũ trụ, dù sự hiện hữu 
của vũ trụ có nhằm mục tiêu nào không, vẫn có vấn đề 
được nêu ra về tính cách hữu dụng của các loài sán lãi, rắn 
rít, muồi mòng, v.v... và sự hiện hữu của bệnh chó dại. Phải 
giải thích thế nào về vấn đề thiên tai? Những cuộc động 
đất, những trận bão lụt, những bệnh truyền nhiễm nguy hại 
có được trù hoạch trước không? 

Diễn đạt quan điểm riêng của mình về Mục Tiêu Của Vũ 
Trụ, Russell mạnh mẽ tuyên bố: 

"Dù thế nào, tại sao tán dương, tại sao ca ngợi con 
người? Còn sư tử, cọp hùm thì sao? Chúng nó sát hại sanh 
linh - thú và người - ít hơn là chúng ta mà lại còn đẹp đẽ 
hơn chúng ta. Còn loài kiến? Chúng nó quản trị một Đoàn 
Thể Quốc Gia còn tài tình hơn nhiều bất cứ người phát xít 
nào. Thế gian loài chim họa mi, chim sơn ca, loài nai, có 
phải chăng là tốt đẹp an bình hơn là thế gian tàn bạo, bất 
công và hiếu chiến của loài người? Những người tin mục 
tiêu của vũ trụ căn cứ niềm tin ấy nơi cái được giả tưởng là 
sự sáng suốt của chúng ta, nhưng những gì họ viết ra làm 
cho ta ngờ vực điều ấy. 

"Neu tôi là một đấng toàn năng, và tôi có được cả triệu 
năm để kinh nghiệm, ắt tôi không nghĩ rằng Con Người có 


9 Bertrand Russell, "Religion and Science", trang 191. 




692 


Phần II - Phật Pháp 


gì nhiều để kiêu hãnh với thành quả cuối cùng của tất cả 
mọi nồ lực của tôi." 

Đối với các tôn giáo khác nhau thì mục tiêu của đời sống 
là gì? 

Theo Ân Độ Giáo, mục tiêu của đời sống là "đồng nhất 
thể với Bahma", hoặc "huờn nguyên, nhập trở vào Tinh 
Chất Thần Linh, cái Đại Hồn" mà từ đó linh hồn của con 
nguòi đuợc tách rời ra. 

Theo Do Thái Giáo, Co Đốc Giáo và Hồi Giáo, mục tiêu 
của đời sống là "tôn vinh và làm vẻ vang Thuợng Đe mãi 
mãi đời đời." 

Một nguời thuờng trong bất luận tôn giáo nào có sẵn 
sàng từ bỏ kiếp sống ở trần gian mà họ khu khu bám chặt, 
để vĩnh viễn sống trong một thiên đàng cực kỳ an lạc 
không? — Chua chắc, quả thật vậy! 

Bây giờ, Phật Giáo giải đáp thế nào câu hỏi: "Tại Sao?" 

Phật Giáo phủ nhận một Thần Linh Tạo Hoá. Nhu vậy, 
theo quan điểm của Phật Giáo không thể có một mục tiêu 
của đời sống đã đuợc định cho họ. 

Phật Giáo không chủ truong có vận mạng, định mạng, 
hay tiền định bất di dịch đã đuợc sắp xếp an bài, kiểm soát 
tương lai của con người ngoài ý muốn, và không tùy thuộc 
hành động của họ. Neu tin vậy, tự do ý chí đã trở nên tuyệt 
đối là một chuyện khôi hài và đời sống trở thành thuần túy 
máy móc. 

Phần lớn hành động của con người ít nhiều có tính cách 
tự động, hầu như máy móc vì đã chịu ảnh hưởng của thói 
quen, của môi trường sinh sống, của giới thân cận v.v... 



Chương 44 - Những vấn đề của kiếp nhân sinh 


693 


Nhưng trong một giới hạn nào, con người cũng có thể xử 
dụng tự do ý chí. Khi người kia từ trên cao té xống vực sâu 
thì chỉ rơi như một hòn đá vô tri vô giác. Dù có tâm chớ 
không phải như đá, người kia vẫn không thể xử dụng tự do 
ý chí của mình. Nhưng lúc trèo lên cao, chắc chắn là anh có 
đủ tự do ý chí - quyết định có trèo lên hay không, hay trèo 
lên cách nào - và hành động theo ý mình. Hòn đá ngược lại, 
không thể làm như vậy. 

Con người có đủ quyền năng chọn lựa giữa điều phải và 
lẽ quấy, việc tốt hay việc xấu. Con người có thể là bạn lành 
hay là kẻ thù nghịch của chỉnh mình và của người khác. Tất 
cả đều do tâm và tiến trình phát triển của tâm. 

Mặc dù không có sẵn mục tiêu đặc biệt nào cho kiếp 
nhân sinh, con người vẫn được tự do tạo cho mình một lý 
tưởng của cuộc sống. 

Vậy, mục tiêu của đời sống là gì? 

Ouspensky viết: 

"Vài người nói rằng ý nghĩa của cuộc sống là phục vụ, là 
đè nén, hàng phục cái tự ngã của mình, tự hy sinh, hy sinh 
tất cả, chí đến mạng sống. Người khác tuyên bố rằng ý 
nghĩa của cuộc đời là thỏa thích hưởng thụ, quên đi thảm 
trạng rùng rợn cuối cùng xảy diễn trong hiện tượng chết. 
Vài người thấy ý nghĩa của đời sống trong sự làm cho mình 
trở nên hoàn hảo và tạo dựng cho mình một tương lai tốt 
đẹp hơn, ở bên kia nấm mồ. Người khác nữa chủ trương 
rằng ý nghĩa của cuộc sống là cố gắng đến gần trạng thái 
"không sinh tồn"; người khác nữa tìm ý nghĩa của đời sống 
trên quả địa cầu; trong lúc ấy có người khẳng định rằng dù 



694 


Phần II - Phật Pháp 


chỉ là sự cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của đời sống cũng không 
thể được." 10 

Bác bỏ tất cả những quan kiến trên, nhà học giả uyên 
thâm viết: 

"Điểm sai lầm của tất cả những giải thích trên là cố gắng 
khám phá ý nghĩa của đời sống ở bên ngoài chính mình. Họ 
tìm trong bản chất của nhân loại, hoặc trong vài cuộc sống 
mo hồ bên kia nấm mồ, hoặc nữa trong sự tiến triển của Tự 
Ngã xuyên qua chuồi dài những cuộc đầu thai - luôn luôn 
một cái gì ở ngoài đời sống hiện tại của con người. 

"Thay vì khảo sát viễn vọng, nếu con người chỉ nhìn vào 
bên trong chính mình, họ sẽ nhận thức rằng trong thực tế, ý 
nghĩa của đời sống không còn gì là mù mờ. Nó chỉ là hiểu 
biết." 

Theo quan điểm của Phật Giáo, mục tiêu cứu cánh của 
kiếp nhân sinh là thành đạt trạng thái Toàn Giác 
(Sambodhi), tức thấu triệt thực tướng của chính mình, tự 
hiểu biết chính mình đúng như thực sự mình là vậy. 

Sự Giác Ngộ Cao Siêu này có thể được thành tựu bằng 
cách nghiêm túc giữ gìn giới hạnh, trau gioi tâm và khai 
triển tuệ minh sát hoặc, nói cách khác, bằng cách "phục vụ 
và trở nên toàn hảo". 

Phục Vụ bao gồm tâm Từ, tâm Bi vô lượng vô biên và vị 
tha tuyệt đối, những đức hạnh cao đẹp thúc giục con người 
giúp đỡ người khác. 

Toàn Hảo là tuyệt đối Trong Sạch và tuyệt đối Trí Tuệ. 


10 Ouspenky, "Tertium Organum", trang 192. 




Mục Lục 

Lời Tựa. V 

Tiếu Sử Đại Đức Narada.ix 

Hòa thượng Narada (1898-1983).xi 

Lời Mở Đầu. XV 

PHẦN I - ĐỨC PHẬT.27 

Chương 01 - Từ Đản Sanh đến Xuất Gia.28 

Chương 02 - Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả.44 

Chương 03 - Đạo Quả Phật.58 

Chương 04 - Sau khi Thành Đạo.69 

Chương 05 - Cung thinh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp.78 

Chương 06 - Kinh Chuyến Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên.93 

Chương 07 - Truyền bá Giáo Pháp.119 

Chương 08 - Đức Phật và Thân Quyến (I).134 

Chương 09 - Đức Phật và Thân Quyến (II).151 

Chương 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thí Chủ.. 169 

Chương 11 - Những Đại Thí Chủ trong hàng Vua Chúa.196 

Chương 12 - Con Đường Hoằng Pháp.209 

Chương 13 - Đời sống hằng ngày của Đức Phật.230 

Chương 14 - Đức Phật nhập Đại Níp-Bàn.235 

PHẦN II - PHẬT PHÁP.266 

Chương 15 - Phật Giáo là gì?.267 

Chương 16 - Vài đặc điếm của Phật Giáo.293 

Chương 17 - Bốn Chân Lý Thâm Diệu hay Tứ Diệu Đế.314 

Chương 18 - Nghiệp Báo.329 

Chương 19 - Nghiệp là gì?.345 

Chương 20 - Sự báo ứng của Nghiệp.359 

Chương 21 - Tính chất của Nghiệp.379 

Chương 22 - Khởi thủy của đời sống là gì?.390 

Chương 23 - Đức Phật và vấn đề Thần Linh Tạo Hóa.402 

Chương 24 - Do đâu tin có Tái Sanh?.408 

Chương 25 - Liên Quan Tương Sinh-Paticcasamuppãda.419 

Chương 26 - Những hình thức Sanh và Tử.435 

































Chương 27 - Những Cảnh Giới.438 

Chương 28 - Hiện tượng Tái Sanh.449 

Chương 29 - Cái gì đi tái sanh? (Lý Vô Ngã).457 

Chương 30 - Trách nhiệm tinh thần.473 

Chương 31-Nghiệp chuyển lên và Nghiệp chuyển xuống.477 

Chương 32-Nghiệp báo và Tái sanh với người phương Tây.485 

Chương 33 - Níp-Bàn (Nibbãna).494 

Chương 34 - Đặc tánh của Níp-Bàn.503 

Chương 35 - Con đường Níp-Bàn (I).516 

Chương 36 - Con đường Níp-Bàn (II).523 

Chương 37 - Chướng ngại Tinh thần (Năm Triền cái).542 

Chương 38 - Con Đường Níp-Bàn (III).547 

Chương 39 - Phẩm hạnh A-La-Hán.561 

Chương 40 - Lý tưởng của Bồ Tát, hay Bồ Tát Đạo.570 

Chương 41 - Ba-La-Mật (Pãrami).582 

Chương 42 - Tứ Vô Lượng Tâm.625 

Chương 43 - Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhamma).654 

Chương 44 - Những vấn đề của kiếp nhân sinh.676 





















Chương 44 - Những vấn đề của kiếp nhân sinh 


697 


ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 

(The Buddha and His Teachings) 
Buddhist Publication Society, Sri Lanka 

Bhi kkh u NARADA biên soạn 
Phạm Kim Khánh chuyến sang Việt ngữ 1998 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. Hồ CHÍ MINH 
NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 
ĐT: 3 822 5340 - 3 829 6764 - 3 824 7225 
Fax: 84 83 822 2726 
Email: tonghop@nxbhcm.com. vn 
Website: www. Nxbhcm.com. vn / www.sachweb.vn 

Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYỄN THỊ THANH HUƠNG 
Biên tập : cấm Hồng. 

Sửa bản in : Hồng Anh 

Trình bày : Tỷ-kheo Siêu Thiện 

Bìa : Mỹ Hà 


--~ 

Thực hiện liên doanh: 

Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy 
171/10 Quốc Lộ 1A, p. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp HCM 


In lần thứ 1 số lượng 10. 000 cuốn 14.5 X 20.5 cm 
Tại xí nghiệp in Fahasa. 

Địa chỉ: 774 Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình, TPHCM. 

GPXB số: 1430-1 2/CXB/ 16-1 65/THTPHCM ngày 27/ 11 /2012 
In xong và nộp lưu chiếu tháng 12/2012 





